á 


VƯƠNG HỎNG SẺN 


JUVỊ, 
TIỆNG NÓI 
MIỄN NAM 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
T.P HỖ CHÍ MINH 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


TU VỊ TIẾNG NÓI 
MIỄN NAM 


NHÀ XUẤT BẢN TRE 


TVTNMN 


VƯƠNG HỒNG SÊN 5 


LỜI GIỚI THIỆU 


Trước 1995, những khi thắc mắc về những từ gốc Trung Hoa, gốc 
Khoơ-me hay những địa danh, tôi thường đến nhà chú Vương - đó là 
cách tôi xưng hô với Cụ do sự cách biệt về tuổi tác và lòng kính trọng. 

Nay ngôi đọc lại từng trang quyển ” Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam”, 
tôi có cảm tưởng như đang nghe chú Vương nói về các từ gốc Triều 
Châu: lì xì, thèo lèo, mững...; các từ gốc Quảng Đông: hẩu, xá xíu, 
xiếu mại...; các từ gốc Khơ-me: bưng, nóp, bò hóc, bò ót...; và gốc 
Pháp: xà ích, dinh tê. 

Về từ “dinh tê” chẳng hạn, Cụ Vương kể rằng đó là từ nói trại 
động từ “rentrer” của Pháp theo lối phát âm của đồng bào miền 
Bắc, chỉ việc những người tản cư khi Pháp tái chiếm các đô thị sau 
1945, sau thời gian sống trong vùng tự do, vì nhớ tiếc đời sống thị 
thành đã trỏ về sống ở vùng Pháp ngụy. Rồi nhân đó, Cụ sẽ kể từ 
“tụt tạt” là một từ nảy sinh trong thời kháng chiến, cũng ở miền 
Bắc, chỉ việc mấy người theo kháng chiến nhát gan, khi đối diện 
với binh lực đối phương thường tìm cách “tụt” xuống phía sau hay 
“tạt” sang bên này bên kia để tránh địch. 

Cách trình bày do sự liên tưởng trong lúc hứng thú khiến đôi 
khi Cụ không giữ đúng lối sắp xếp các mục từ thông thường trong 
từ điển. Sau khi kể các tư liệu về lịch sử, địa lý, dân cư... của tỉnh 
Bà Rịa chẳng hạn, Cụ kể luôn tất cả các tỉnh Nam Bộ, từ Bạc Liêu 
đến Vĩnh Long theo thứ tự a,b,c, cũng với đầy đủ các chỉ tiết về 
mỗi tỉnh. Các địa danh về cù lao, cửa, núi, sông, giồng, gò... cũng 
được trình bày theo cách ấy: 

Tuy có hơi mất thời giờ trong sự tra cứu, nhưng người đọc sách 
nhờ giọng nói hóm hỉnh của tác giả thấy hứng thú hơn sự tiếp thu 
các kiến thức sâu rộng của Cụ. 


6 TVTNMN 


Và từ chỗ cảm thấy mình gần gũi với tác giả hơn, ta sẽ dễ dàng 
chia sẻ với Cụ những gian nan vất vả của nhà nghiên cứu đi sâu 
vào nhiều ngành chuyên môn (địa lý, lịch sử, ngôn ngữ, dân tộc 
học, phong tục học....) với một sự tận tụy không mệt mỗi vì tĩnh 
thần tôn thờ sự chính xác. Sau khi giảng giải từ “đổ” trong địa 
danh “Dỏ Sa” chẳng hạn, Cụ đặt vấn đề: có phải “đỏ” đã do sự phát 
âm sai biến đổi thành “vỏ” trong các địa danh Vỏ Đắc, Vỏ Đắt, Vỏ 
Đất? Tác giả cũng đã chia sẻ cùng người đọc nhiều nỗi băn khoăn 
trong việc giảng giải địa danh “Giu Gia”, tên nôm của huyện Phong 
Thạnh ngày trước nay thuộc tỉnh Sóc Trăng, chẳng hạn. 

Đọc “Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam” của cụ Vương Hồng Sển, 
chúng ta sẽ vừa tìm được nhiều chỉ dẫn quí báu về địa danh, về 
tiếng nói Nam Bộ xưa và nay, vừa được thưởng thức cách kể chuyện 
rất duyên dáng của một cụ già vừa có hiểu biết sâu rộng về nhiều 
ngành chuyên môn, vừa rất từng trải trong cuộc sống. 


TP.Hồ Chí Minh, 1ã.4.1998 


BÙI ĐỨC TỊNH 
Giới thiệu và hiệu đính 


VƯƠNG HỒNG SÊN 7 


CẢM NGHĨ 


Nhân đọc “Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam” - sách tái bản trong loạt 
sách kỷ niệm 300 năm SG-TP.HCM. 

Quyển Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam (nguyên bản của soạn giả ghi 
“Tự Vị tiếng Việt miền Nam”) đã được độc giả đón nhận với sự nồng 
nhiệt, mặc dầu đề tài như khô khan, của địa phương. Thật ra, ngay 
từ trước 1975, khi đất nước chưa thống nhất, người quê Nam Bộ đã 
tập kết ở miền Bắc trong thời gian dài, cưới vợ lấy chồng, sự giao 
lưu thông cảm khá rộng rãi. Người khó tánh có thể cho rằng những 
từ ngữ trong Tự Vị này là phương ngữ (tiếng lóng) của địa phương, 
nhưng gẫm lại, nếu nó đã được vài triệu người dùng đến thì khó gọi 
là tiếng lóng, thổ ngữ... vài từ ngữ trong Tự Vị này vẫn còn gây ngạc 
nhiên, khó hiểu - hoặc hiểu bằng trực giác - đối với chính người sống 
ở Nam Bộ nhưng tại địa phương khác, tỉnh khác, hoặc đã lên Sài 
Gòn từ thuở bé. 

Hồi cuối thế kỷ thứ 19, Huỳnh Tịnh Của đã cho in tại Sài Gòn 
quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, rất hữu ích, nghiêng về tiếng nói 
ở phía Nam. Huỳnh tiên sinh là người gốc Bà Rịa, nên đã thiên về 
tiếng nói ở miền Đông Nam Bộ. Lần này, non 100 năm sau, tận phía 
Hậu Giang, nơi có nhiều người dân tộc Khơ-me, nhiều người Hoa, 
ông Vương Hồng Sển ngẫu nhiên đã phản hồi lại, với thiện chí của 
kẻ đi sau. 

Quyển Tự Vị này gẫm lại là một sự góp nhặt tư liệu, chưa sắp xếp 
cho ổn thỏa, khó tra cứu, nhưng làm sao sắp xếp được? Nên nhớ ông 
Vương chuyên chơi đồ sành sứ, ham thích giao du, ưa đọc sách 1n từ 
xưa, siêng ghi chép, gặp cái gì lạ là ghi, qua nhiều người bạn già đã 
mất rồi, mất trước ông. Ông lại thích nghiên cứu sách của người Pháp 


8 TVTNMN 


viết về Nam Độ, ba con của ông là dân Sốc Trăng rất am tường về 
người Khơ-me, người Hoa. Đã là tiếng nói phổ biến của địa phương, 
nhất là những tên đất, dễ đặt nhiều giả thiết, chính ông Vương cũng 
ghi rõ các giả thiết. Tiếng Việt, tiếng Hoa là đơn âm, dễ trùng lặp 
nhau, cũng như tiếng Khơ-me khi nói nhanh gần như đơn âm, chính 
người Khơ-me khi được hỏi về địa danh xưa cũng mỉm cười, dễ dãi. 
Miễn là sống hòa thuận trong thôn xóm, giúp đỡ nhau thì Bố Thảo, 
Cái Răng, hiểu sao cũng được. 

Bạn đọc sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều tiếng khó giải thích lại được 
ông giải thích tường tận, như một nhà bác học. Ngược lại, thí dụ như 
cù lao Tân Dinh ở sông Hậu Giang, ngang Sốc Trăng đã được giải thích 
ở Gia Định Thành Thông Chí, là dinh tạm của Nguyễn Ánh, nhưng 
ông đã gây phức tạp, rối rắm thêm. Hoặc hàng hóa cũ, ở nơi đấu giá 
thời Pháp gọi “lạc-xon” đã được Nguyễn Liên Phong chú thích từ 1909 
là do chữ “Tauction”, kiểu bán có nhân viên tư pháp đứng đấu giá đồ 
xưa... Ông đã đọc và ghi lại rất nhiều sách, tánh của ông là cứ mua 
để dành tra cứu, gần như không thích đi thư viện. Ông đã công bằng 
khi nhắc đến các ông bạn già là Lê Ngọc Trụ, Lê Thọ Xuân, Nguyễn 
Hiến Lê. Dường như quên ông Thuần Phong! 

Bài hát của Trần Tiến đã có lời lẽ duyên dáng: “Thấy em nhỏ xíu, 
anh thương”. Nhỏ xíu là tiếng duyên dáng phía Nam, theo chủ quan 
của tôi, xíu là tiểu, là nhỏ, đọc theo giọng người Hoa, xíu, xỉu. Bắc 
Nam một nhà. 

Dám mong các độc giả, nhất là các bạn trẻ sử dụng tài liệu đậm 
đặc này, bổ sung, giải thích thêm. Khẳng định đúng hay sai một cách 
sổ toẹt chẳng ích lợi gì cả. Thế hệ của ông Vương Hồng Sển chỉ biết 
ghi vào sổ tay chi chít, chưa quen dùng máy ghi âm cõ nhỏ hoặc máy 
vị tính. 

Soạn quyển Tự Vị như ông, quả là cống hiến lớn cho đất nước. 
Một kiểu di chúc về “cổ ngoại” đắt giá hơn vàng. Vàng mua sắm được, 
nhưng tâm huyết của con người làm sao mua sắm nhanh chóng? 


SƠN NAM 


VƯƠNG HỒNG SÊN 9 


BÀI TỰA THÂU GỌN CHO CUỐN 
TỰ VỊ TIÊNG NÓI MIỄN NAM 


Tôi vốn học lem nhem, nhưng vì thấy Tiếng Nói miền Nam 
đang xa lần cái gốc tự nhiên của nó nên tôi đã soạn cuốn Tự Vị 
này và nhờ hai bạn Lê Ngọc Trụ? và Nguyễn Hiến Lê® duyệt khá 
kỹ, rồi tôi giao những thẻ rời cho hai bạn trẻ Nguyễn Minh Hoàng, 
Nguyễn Q. Thắng tìm kiểm và bổ túc, nhưng cho đến hôm nay, sách 
vẫn chưa thành hình. 

Bài tựa cũ, tôi viết quá dài?®, nay vì việc ấn loát tốn kém nhiều, 
nên tôi viết lại bài tựa này, và chỉ lấy một tỷ dụ nhỏ làm mẫu, tỷ 
như từ “cần đóp” là một loại lá cây dừa nước dùng để lợp nhà, tức lá 
sắp xếp từ lá rời khâu lại nguyên tờ, và vẫn khác và nên phân biệt với 
lá nguyên tờ mà miền Nam gọi “lá buông”. Cả hai từ ấy “cần đóp” 
và “buông” theo tôi đều do tiếng Miên của người Đàn Thổ (nay gọi 
Cam Bu Chia) biến ra tiếng Việt, nếu không cắt nghĩa tường tận thì 


lần hồi sẽ không ai biết nữa. 


(1) Lê Ngọc Trụ (1909-1979) Giáo sư, tác giả nhiều công trình nghiên cứu ngôn ngữ học 
Việt Nam (BT) 

(2) Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) Học giả, tác giả hơn 120 bộ sách về nhiều lĩnh vực: Văn 
học, ngôn ngữ học (BT) 

(3) Tuy vậy, chúng tôi vẫn cho in ở phụ lục vì nhận thấy bài có nhiều điều có thể minh họa 
cho sách (BT) 


10 TVTNMN 


Vả lại sức học Miên Ngữ của tôi rất non nớt, tôi không dám cho là 
đúng, là chắc chắn, tuy vậy cũng tạm ghi lại để chờ người cao kiến dạy 
thêm, thì: kon đâp slék, theo một sách Pháp viết, là assembler des 


feuilles (sắp lá), slek mo kăn đâp là “une paillette” (một sắp lá). 


Sau đó vì sống chung đụng nhau giữa người Thổ và Việt, ta đã 
thâu gọn vào tiếng miền Nam này, ra từ “Lá cần đóp” (đá sắp kết) 


và lá buông (nguyên tờ). 


Đến từ “buông” cũng có chút rắc rối, trong Nam này, phân biệt: 
rạch Lá Buôn là rạch chạy dưới chòm lá loại lá cây kè, dùng làm 
quạt và “rạch lá buông” (buông có g) là rạch dưới cây dừa nước, lá 


lấy làm lá để chép kinh Phạn (sanscrit), hoặc viết Thổ ngữ. 


Tôi thêm ra đây một từ khác, cũng mượn của Cơ Me (khmer) là 
từ “Bưng” “Bưng” là étang, ao nước sệt sệt, ta ghép với một từ Hán 


“Biên” hóa ra: “bưng biền” (1 nôm, 1 chữ). 


Truy ra “trep bươn” là herbes flottantes sur les étangs, hóa ra 


“buôn” (không g) và buông (có g) như kể trên. 


Tiếng Miên tôi không biết nhiều, nhưng vẫn gạn đi gạn lại mới 
dám dùng, và mấy hàng này kể như lời trối. 
CÂN TỰ 
5. 
(viết ngày 5.7.1993) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 11 


PHÀM LỆ 


- _ Cách sắp xếp, lối viết tắt, xin theo lệ cũ, tự điển sẵn có, không cần 
nói lại. 

- PCGBCTVK: Petit cours de géographie de la Basse Cochinchine 
par Trương Vĩnh Ký lère éditlon, Salgon, Imprimerle du 
Gouvernement, 1875. 

- DĐTLTVK: Dư đồ thuyết lược, Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn, 
Tmprimerie de la Mission, 1887. 


-_ LLE.C.P: Lexique francaIs cambodgIen par A. Pannetler, Avignon 
H. Auzac et jJ. Augler, 1907. 


-_ LLE.. etC.D.B: Les expédItHons de Chine et de Cochinchine par 
de Bazancourt, AmIot, Paris, 1861-1862. 


- LLP.A.D.L.C.PV: Les premlères années de la Cochinchine par 
Paulin Vial, 1874. 

-_ LL8.N.C.M.N: Lịch sử nội chiến miền Nam - Tạ Chí Đại Trường, 
Đài Gòn, 1972. 

- LLR.A.D.R: Le royaume dAnnam et les Annamites par Dutreunl 


de Rhins, 1879. 


-_ Launay: Hisfoire anclenne et moderne de ỨAnnam (Tong Enng et 
Cochinchine) par abbé Adr. Launay, Challamel, Paris, 1884. 

- —N.V: Nam Việt (bây giờ gọi là Nam Bộ) BV (Bắc Việt - Bắc bộ); TV 
(Trung Việt).... 


12 


TVTNMN 


C.C.B.P: La CochIinchIne ContemporaIne par A. BouIna1s et Paulus, 
Challamel aimé 1884. 


H.E.C.L.PB: Histoire de l expédItion de Cochinchine en 1861 par 
Léoppold Pallu de la Barrière, Berger Levrault Paris, 1888. 


G.D.T.C.A: Giadinh thung chị, traduction Aubaret, ImprImerie 
Tmpérlale Par1s 1868. 


NKLUTDĐCTTT: Nam Kỳ lục tỉnh dư địa chí Thượng Tân Thị dịch, 
1944. 


ĐNNTCLTNV: Đại Nam nhất thống chí Lục tỉnh Nam Việt, Nguyễn 
Tạo dịch, 1959 (1 và 2). 


GĐTTCNT: Gia Định Thành thông chí, Nguyễn Tạo dịch, 1972 (ba 
tập 1,2,3). 


Đ.N.VT: Đồng Nai văn tập. 
S8.Đ: Tập san Sử Địa. 


Baurac: Dr J.C. Baurac: La Cochinchine et ses habItants: provinces 
de Ouest, 1894; provinces de ÏBst, 1899. 


Carte de la CochinchIne dressée daprès la carte de Mr. Charpentier, 
publhiée à SaIgon en 1868 et1nsérée dans louvrage “Les premlères 
annéss de la CochinchIne de Paulin Vial (1874). 


Carte de la Cochinchine dressée đdaprès la carte de Dutreu1l de 
Rhins et pubhée au Dépôt de la Marine en 1881 (Histoire de 
Yexpédition de Cochinchine 188]). 


V.N.M.L. Việt Nam máu lửa, Nghiêm Kế Tổ, Hà Nội, 1954. 
VN.S.L: Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, Hà Nội, 1938. 
V.N.TĐ: Việt Nam tự điển, Lê Văn Đức, Saigon, 1972. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


13 


Arroyo Commercial: đd., tên Pháp 


của lạch Chanh, chữ gọi Đăng 
Giang. Năm Mậu Tuất (1778) 
chúa Nguyễn Ánh lội qua sông 
nầy thoát khỏi bị Tây Sơn bắt. 
Có thuyết nói ngài nhờ trâu đưa 
qua, thuyết khác nói ngài cối trên 
lưng sấu cho thêm uy tín, có thần 
nhơn phù hộ. 

Ngày nay còn lại ba kiểu chén 
trà ghi lại tích nầy: 

1) Kiểu nói xa gần, vẽ cảnh 
một người cầm lọng đứng bờ 
sông bên kia, chờ thuyền bên 
nầy chống qua rước. Có đề câu 
thơ: Bình kiều nhơn quán độ, 
chuyển sức tiểu chu lai”. Ký hiệu: 
Ngoạn ngọc. 

2) Kiểu thứ hai, vẽ y kiểu 
nhứt, duy thơ để: “Ngư gia độ 
hoàng gia, Âm tỉnh ngộ đế tỉnh”. 
(Ký dưới đáy hiệu Ngoạn ngọc). 


3) Kiểu thứ ba, vẽ y hai kiểu 
trên, nhưng không đề câu nào, 
(hoặc tích đã phổ biến rộng, hoặc 
chén riêng cho võ biền không cần 
đề chữ). 

Rạch Chanh (Đăng giang) 
ngày xưa lẫy lừng danh tiếng, 
dưới nước chứa đầy sấu dữ, ngày 
nay cỏ mọc loán đầy, ghe thuyền 
bỏ không dùng. 

Loài sấu rất sợ tiếng động, chỗ 
nào có sấu, khi tàu chạy qua lại 
thường, sấu sợ rút đi hết. 

Lời bàn phụ - Sách sử không 
nói rõ Nguyễn Ánh lội ngang khúc 
sông nào. Duy phải nhìn nhận 
ngài có tài lội hay mới thoát khỏi 
nạn dữ. Theo tôi ước định lội nơi 
đầu vàm, từ Vàm Cỏ chạy qua, 
Tây Sơn không dám rượt qua, vì 
thuở ấy, sông Bến Lưức là ranh giới 
bờ cõi chia hai Tây Sơn và Đông 


14 


TVTNMN 


Sơn, từ Sài Gòn xuống, mé bên 
nầy thuộc Tây Sơn, lội qua sông, 
mé bên kia thuộc Đông Sơn có 
binh địch trấn giữ nên Tây Sơn 
không dám qua và nhờ vậy nên 
Nguyễn Ánh thoát nạn. 


Arroyo de la Poste: đd., tên Pháp 


của Bảo Định hà. 

Có người dịch “Kinh Bót” 
là sai, và nên cải chính là kinh 
trạm. Poste (giống cái) là nhà 
dây thép, chỗ gởi thơ từ. Ngày 
xưa trong Nam chuyển vận thơ 
từ theo đường thủy, nên gọi giang 
trạm. Và thuở nay nói đi poste gỏi 
thơ chó không nói đi bót gởi thơ. 
Poste (giống đực) là sở cẩm ngoài 
Bắc, trong Nam gọi bót phú lít 
(poste de police) hoặc bót săn đầm 
(gendarme). 

Arroyo de la Poste, tên Việt là 
Kinh Vũng Gù (Vũng Cù giang), 
Hưng Hòa giang, Bảo Định hà, 


V.V... 


Arroyo de la Poste: đd., (trích 


Monographie de la province de 
Mỹ Tho in năm 1902, để cho 
thấy con kinh nầy, ta gọi nhiều 
tên khác nhau, đây chỉ nhắc tên 
Bảo Định hà, dài bao dai và quan 
trọng thế nào: 

l/arroyo de la Poste, relie les 
chefs-lieux de Tân An et de Mỹ 
'Tho. Ha 20 kilomètres de long sur 
80 mètres de large; cest un des 
arroyos les plus fréquentés par 
la batellerle Indigène. En 1895 
on a construIt sur cet arroyo, à 
Mỹ Tho, près de son embouchure 
dans le grand fleuve, un pont 
à travées mobiles semblable à 
celui qui a étế construit à Tân An. 
1/arroyo de la Poste forme un dos 


đâne sur la limite du village de 
Tĩnh Hà (monogr. My Tho, tr. 19). 

Dịch. Kinh “Trạm Thơ” nối liền 
hai tỉnh ly Tân An qua Mỹ Tho. 
Dài 28 kilômét, bề ngang rộng 80 
mét, ghe thương hồ bản xứ qua 
lại náo nhiệt nhứt. Năm 1895 (1) 
nơi đầu vàm trổ ra sông lớn, phía 
Mỹ Tho, có bắc một cây cầu sắt, 
nhịp cầu xây rút được, y một kiểu 
vở như cầu đã bắc ở phía Tân An. 
Arroyo de la Poste có nổi một giáp 
nước nơi ranh làng Tĩnh Hà. 

(1) Nhờ câu này ta biết cầu sắt 
Chợ Cũ Mỹ Tho có từ năm 1895. 
Ngao Châu: đd., tên Hán của cù 
lao Bãi Ngao (xem chữ ấy). 


Ác Giùm Sơn: đd., tên chữ của núi 


Ác Giàm (xem chữ ấy). 


Ách, ông ách: dt. chức adjudant của 


Pháp qua tiếng Việt, lúc còn quân 
đội Pháp bên nầy, trên chức đội, 
nhưng vẫn thuộc hàng hạ sĩ. Ách 
tuổi già, trở nên khó tánh, hay 
phạt hay quở những lính tay trơn, 
còn nhớ nhà nhớ vợ, nên ông ách 
thường được tặng thêm và tâng 
lên hàng “ách xì xằng”, mới nghe 
lại còn gần ngữ Pháp “adjudanf” 
hơn nữa. 


Ải Vân: đd., tên núi, ởt. Quảng Nam, 


thường có mây bao phủ trên chóp, 
nơi đây có xây một ải. (Viết Hải 
Vân, không đúng). 

(Nhưng nay đã quá quen 
dùng, và nên thông cảm, tức cả 
hai danh từ: Ai Vân, Hải Vân, 
đều dùng được, và không nên 
“vua hơn nhà vua” (plus royaliste 
que le roi!). 

Những a! có từng đặt chơn nơi 
Ải Vân này, đều công nhận quả là 
một cảnh kỳ tú, “trên mây dưới 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


1ỗ 


2x? 


biển”, gọi “Hải Vân” nếu không 
cho là được thì cũng chưa sa1 chút 
nào. Một tài tử màn ảnh Pháp 
năm xưa từng khen với tôi: “nước 
anh cảnh vật nào thua bên Thụy 
Sĩ, như Ái Vân là một”, tưởng 
cũng nên chép lại đây gọi dư âm 
chơn tình không bịa. 

Xin thêm: nhớ như trên đỉnh 
có ba chữ Hán để lại để: “Á¡ Vân 
Quan” rõ ràng. 


An Biên Phủ: đd., tên một phủ của 


tỉnh Hà Tiên đất Lục tỉnh Nam 
Ky đời đàng cựu, gồm ba huyện: 
- Hà Châu (Hà Tiên) 
- Long Xuyên (Cà Mau) 
- Kiêng (s1c) Giang (Rạch Giá) 
(PCGBCTVREK) 


An Bình giang: đd., tên Hán của con 


sông Cái Bè (xem sông Cái Bè). 


An Giang tỉnh: đd., tên một trong 


lục tỉnh Nam Kỳ đời đàng cựu, 
gồm ba phủ tám huyện (nay là 
tỉnh An Giang): 

- Phủ: 

1) Tuy Biên (Châu Đế) 

- Huyện: 

1) Tây Xuyên (Cái Vừng, Ba 
Rách, Long Xuyên) 

2) Phong Phú (Cần Thơ) 

- Phủ: 

2) Tân Thành (Sa Đéc) 

- Huyện: 

1) Vĩnh An (Sa Đéc) 

2) Đông Xuyên (Cái Vừng) 

3) An Xuyên (Nha Mân) 

- Phủ: 

3) Ba Xuyên (Số Trăng) 

- Huyện: 

1) Phong Nhiêu (Bãi Xàu) 

2) Phong Thạnh (Giu Gia) 

3) Vĩnh Định (Ba Xuyên) 

(PCGBCTVRK) 


An Giang Trấn: một trong tám 


trấn đời Minh Mạng. Bảy trấn 
kia là Nam Vang, Gò Sặt (Pur- 
sat), Vĩnh Thanh, Định Tường, 
Phan Yên, Biên Hòa và Hà Tiên 
(T.V.K.P.C.G.B.C) 


An Giang danh nhơn (triều nhà 


Nguyễn): 

Cao Đức Hùng (Nha Mân) 
(?-1797), chưởng cơ 

Đoàn Văn Trường (Cái Vừng) 
(?-1835), đô thống 

Hồ Văn Trương (Sa Đéc) 
(2-1803), chưởng cơ 

Huỳnh Phước Bửu (Châu Đốc) 
(?-?), chưởng cơ 
Nguyễn Công Trọng (Nha 
Mân) (?-1800), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Định (Nha Mân) 
(2-1797), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Kỳ (Sa Đéc) 
(7-1808), chưởng dinh 
Nguyễn Văn Nhơn (Sa Đéc) 
(?-1797), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Nhơn (Sa Đéc) 
(1753-1820), chưởng quân quận 
công 
Nguyễn Văn Phụng (Sa Đéc) 
(?-1800), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Tuyên (Sa Đéc) 
(1763-1830), thống chế (theo Lê 
Thọ Xuân) 


An Hòa Giang: đd., xem sông hay 


rạch An Hòa. 


An Phú Giang: đd., tên Hán của 


sông Vũng Liêm (xem chữ ấy). 


An Thông Hà: đd., tên Hán của khúc 


kinh từ rạch Ông nhỏchảy vô Chợ 
Lớn (PCGBCTVR). 

An Thông hà nầy đào năm 
1819, do sắc vua Minh Mạng sai 
Huỳnh Công Lý (là cha vợ) đốc 
xuất dân phu đào để nối liền từ 


16 


TVTNMN 


cầu Bà Thuông (Thị Thông) đến 
kinh Ruột Ngựa (đào năm 1772), 
vừa rộng vừa sâu, hai bên bờ để 
đất trống, đưa sản phẩm từ Tiền 
Giang lên Sài Gòn “dòng sông sâu 
rộng, ghe thuyền đậu dài mười 
dặm, theo hai con nước lúc lớn 
lúc ròng, thuyền bè qua lại chèo 
chống ca hát, ngày đêm tấp nập, 
làm chỗ đô hội lưu thông khắp 
ngả, thật là tiện lợi”. (Sơn Nam, 
Lịch sử khẩn hoang miền Nam, tr 
B4. trích lại Gia Định thông chí, 
Thượng, 42). 

An Thới Giang: đd., tên Hán của 
Vàm ray NV (xem chữ ấy) (TVR). 

An Vĩnh Giang: đd., tên Hán của 
sông Cái Mong Lón (xem chữ ấy). 

An Tức Hương: dt., loại mủ thơm, vị 
thuốc hay thông khí (H.T.C.) (An 
Tức là Ba Tư (Ferse, persan). Xưa 
Trung Hoa chưa có hương nầy và 
gốc từ Ba Tư đưa sang). 

An Xuyên Huyện (Nha Mân): 
đd., tên một huyện của phủ Tân 
Thành tỉnh An Giang đời đàng 
cựu (PCGBCTVR). 

Ao Trúc Phương: đd., ở đông bắc 
huyện Phước An 3 dặm, tục gọi 
Ao Vuông, ở phía nam lũy Phước 
Tú, ao rộng 15 thước, nước trong 
ngọt trào ra bốn phía dùng uống 
được. Khi triều Nguyễn mới 
trung hưng, có đồn trú nơi đây 
để ngăn quân Tây Sơn, và có đắp 
bờ đê, nay vẫn còn. Phía bắc có 
ao cho voi tắm. (ĐđNNTC N.T., 
1, tr.28). 

Áng: 

Trong Kiều: áng mây vàng 
(lòng còn gởi áng mây vàng) 

áng can qua (giấn mình trong 
áng can qua) 


tr. chỗ khác: áng tóc mây, áng 
văn, áng thơ... 

Áng: từ dùng trong văn học, 
đặt trước một số danh từ để gợi 
một ý đẹp hay lớn lao (Tự điển 
tiếng Việt, 1967). 

“Hai vợ chồng người nọ đi 
đường, đương lúc đói bụng thì 
gặp một “áng thợ cắt” đương ăn 
cơm trưa” (truyện số 40 Sử Nam 
chí dị sách chữ nôm của Thư viện 
khoa học xã hội, tác phẩm đầu đời 
Nguyễn). 

“Dân làng Hát Môn rước 
tượng hai bà Trưng ra giữa 
sông để tắm rồi rước nước về 
vào áng” (truyện số 44 Sử Nam 
chí dị như trên). Áng thợ cắt là 
đám thợ cắt. 

Rước nước về vào áng, tức rước 
nước tắm tượng về đền rồi vào 
đám. Ở Quảng Nam có tục sau khi 
tế thần thì dân làng “nhập áng”, 
tức vào đám (theo Đào Duy Anh, 
Nhó nghĩ chiều hôm). 

Như vậy, từ “áng” có hai 
nghĩa: 

1) Áng tức là đám; 

2) Áng, tác phẩm văn học có 
giá trị. 

Áng là một từ xưa khó hiểu. 
Không phải mượn của Trung 
Quốc, vì chữ Hán áng có nghĩa 
khác. Nhưng chưa khẳng định 
là thuộc vốn từ gốc của người 
Lạc Việt. 

Riêng từ kép “việc đồng áng” 
lại là một từ khác nữa. (Đ.D.A. 
d.Ð) 

Áo bá nạp: chữ trong ĐNQATV, ông 
Huỳnh Tịnh Của cắt nghĩa áo 
rách, áo thầy chùa vá làm trăm 
miếng “bá nạp”, trăm miếng trăm 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


17 


cặp. (Trong truyện Đại Minh 
Hông Võ, tr. 137, c.3, in năm 
1909, dịch giả Trần Phong Sắc 
viết áo phá nạp. Không biết danh 
từ nào đúng?) 

Archipel des Pirates: đd., tên quần 
đảo ở ngang vọng đăng (đèn rọi) 
Hà Tiên, giữa Phú Quốc và Hà 

._ liên, thuộc )V. 

Ấp Rấy: đd., tên một ấp ở Vàm Trà 
Cú, làng Lưu Nghiệp An, tổng 
Ngãi Hòa Thượng, t. Trà Vĩnh cũ. 

Âu tả, thổ tả: b.h., bịnh ỉa mửa, 
thường do chứng thiên thời: bị 

„ Ẩu tả. 

Âu: b.t, chứng nôn oe, quen gọi là 
mửa; ẩu: thường đi đôi với tả: 
thượng ẩu hạ tả. 

B) càn, bừa, không suy nghĩ: 
nói ẩu, làm ẩu: t.d. mây ẩu vừa 
vừa, ấu quá ai mà chịu nổi. 

Âu xị: tt. vụt chạt, bừa bãi, tánh 
người không chừng đỗi, không 
suy nghĩ lo liệu trước: ẩu xị quá, 
có ngày bỏ mạng. 

Làm ẩu làm tả: làm quấy quá, 
cấp tốc, cho mau xong, không cần 
tốt hay xấu, miễn cho rồi là được. 

(Khi duyệt thẻ này, ông bạn 
quá cố, học giả Lê Ngọc Trụ 
khuyên tôi nên xem lại, vì ông cho 


“? 2 


rằng “ẩu” do “cẩu thả” biến “cẩu" 
thành ẩu. Nhưng ông Nguyễn 
Hiến Lê đồng ý với tôi rằng còn 
có dt. “ẩu xƒ” và chữ “xƒ viết ra 
Hán tự ra làm sao? Vậy tôi xin 
giữ thẻ này làm kỷ niệm công 
đày hai người bạn tốt và chừa sau 
này giải quyết và cầu xin ý kiến 
bốn phương. Theo Nguyễn Hiến 
Lê, chữ cẩu không bao giờ đứng 
một mình, và luôn luôn đi với chữ 
khác: cẩu an, cầu diên, v.v...) 


Về “ăn”, phân ra các thứ mục 
sau: 

- Cấn, gậm, nuốt: ăn cơm. 

- Nói chung về sự ăn uống, 
sự tiêu dùng: nhà đủ ăn đủ tiêu. 

- Nói chung cuộc ăn uống 
trong sự vui: ăn cưới, ăn giỗ. 

- Hưởng thụ cái của lợi lộc gì: 
ăn lương, ăn bổng. 

- Thu nhận một cách không 
chánh đáng: ăn đút. 

- Lấy, tìm cách mà lấy làm của 
mình: ăn cắp. 

- Vừa vặn bằng nhau: đàn 
ăn nhịp. 

- Được hơn trong cuộc đố, 
trong cuộc cờ bạc: ăn một độ gà 
chọi. 

- Ưng thuận, nhận chịu: ăn 
giá, ăn lời. 

- Đi kiếm ăn: vạc đi ăn đêm. 

- Xâm vào, bén vào: da ăn 
nắng. 

- Mua hàng, tiêu thụ đồ hàng: 
tàu Tây ăn gạo. 

Ăn mặc, ăn nói, ăn ở, ăn tiêu, 
ăn uống, ăn xin. 

bổng là roi: ăn bổng còn có 
nghĩa mỉa mai là chịu một hình 
phạt. 

Ý riêng x1n trình bày: Trong 
khi sưu tập các tiếng về “ăn”, 
tôi bỗng nghĩ ra một phát kiến, 
không biết gọi như vậy có lớn lối 
gì chăng, nhưng giá thử gẫm xem 
mấy tiếng “vừa vặn, tròn trặn, 
vuông vắn, vân vân, vặn: lấy V 
của vừa ghép với “ăn”: văn, rồi 
theo luật hỏi ngã mà thêm dấu 
(như đây vừa: dấu huyền, thì đổi 
làm (dấu nặng). Rốt cuộc ta có: 
vừa văn. 


18 


TVTNMN 


Tròn trặn, vuông vắn, cũng 
vậy... 

Nay nếu xem mấy tỷ dụ trên 
đáng coi là một luật (formation) 
về những tiếng kép của mình 
được (đây chỉ là manh nha, tôi 
chưa đủ sức qui luật hiện nay 
được), thì tôi xin các độc giả giúp 
tôi tìm thêm, dẫu tôi không còn 
để chung vui thì cũng đà toại 
nguyện. 

ler-4-1982 8. 


Ăn: (động từ): nhai nuốt, hưởng dùng. 


Hành động để nuôi sống, làm thỏa 
mãn sự đói, bằng cách đưa đồ ăn 
vào miệng, nhai nhuyễn và nuốt: 
tỷ dụ: ăn cơm, ăn quà bánh, ăn 
lót lòng... Ăn, tức là nuốt một vật 
gì qua miệng. 

- Ăn trong 4 việc quan, hôn, 
tang, tế: ăn giỗ, ăn tiệc. 

- Nhận hưởng, tìm hưởng tiền 
bạc, lợi lộc: ăn lương, ăn công, ăn 
lận ăn gian, ăn trộm, ăn hối lộ; 

- Thích hợp, cắn khít vừa 
vặn, rập khuôn nhau: ăn nhịp, 
ăn răng; 

- Xâm nhập, dẫn tới, thấm 
vào, chết, lan ra: ăn lan, ăn luồn, 
ăn hiếp, ăn về; 

- Chia thành nhiều phần, 
chấp, trị giá: một đồng ăn tám, 
ăn giấy, ăn năm, ăn sáu; 

(xem tiếng đôi nhiều nghĩa) 

Ăn răng là ăn rập, ăn nhịp, 
nói về bộ máy, các răng ăn khớp 
với nhau. Các tiếng “ăn” như sau 
đều thành tiếng chuyên môn: 
mấy cái áo này dóng nhau ăn 
chẳn chặn. Hai cánh cửa này ăn 
nhau như in. Đàn ăn nhịp. Sắc 
này ăn với sắc kia. Người này 
mặc đồ trắng ăn hơn đồ đen (coi 


được hơn). Nước da ăn phấn ăn 
đèn (VNTĐKTĐ). 

(Khi biết nghĩa chính của 
“ăn”, nay thử ghép vào các hình 
dung từ tỷ dụ như vừa, tròn, 
vuông, thì thành ra vừa vặn, tròn 
trặn, vuông vắn, v.v... để tăng sự 
vừa, vẻ tròn, hình vuông: 

- Anh bận áo này vừa quá, 
nếu nói vừa vặn, tức là vừa hết 
chỗ nói. 

- Chị xoe cái bánh rán này thiệt 
tròn trặn (tròn không chỗ chê); 

- Bà xã gói những chiếc bánh 
trưng vuông vắn quá (vuông hết 
sức vuông). Ba tỷ dụ dưới đây 
mượn của Ô. Bùi Nhung trong 
tập Thối nát, X.B.N 1965, tr 150). 

Ăn ba hột: ăn sơ, ít ít chừa 
bụng còn ăn nữa. 

Ăn bánh tét, ăn ba tê nguội, 
ăn roi mây 

Tiếng pha lửng để gọi bị đòn, 
ăn đòn. Tết là tiết (tế) trùng âm 
với tét là rách; ba tê (pâté) là một 
loại bánh Tây, phải ăn nóng mới 
ngon, nay nguội nhớ đến nóng đốt 
và rát rúa của lằn roi. 


Ăn bòn: tiếng trong Nam, xin từ 


chút, tham từ chút. Mình đã có 
mà chưa thấy đủ, lại còn tham 
còn lấy của người: quân ăn bòn, 
đồ ăn bòn mà không biết xấu 
(tiếng nhiếc). 


An bánh vẽ: ăn cái không có, ăn cái 


tưởng tượng: bị cho ăn bánh vẽ đã 
mấy lần mà chưa tởn. 


Ăn bây: tiếng Bắc, ít dùng trong 


Nam: vơ lấy tiền của người đánh 
bạc một cách không hợp lệ. 


Ăn bẻo: tiếng Bắc, bót tiền của người 


khác, một cách nhỏ nhen, trong 
Nam thường nói: ăn chận. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


19 


Ăn bĩnh: không chịu dam tiền 
khi thua bạc (tiếng Bắc ít dùng 
trong Nam). 

Ăn boóng: đi theo người khác để ăn 
nhờ (tiếng Bắc). 

(Trong Nam, ăn bón là đánh 
bạc, nhờ vào tụ của người khác, 
nghĩa như “ăn kế”, tức bón vào, 
ké vào, không đặt ngay một tụ 
riêng). 

Ăn ké: trong Nam, ngoài Bắc nói 
“ăn kẹ”. 

Ăn cám sú: lời mắng người ngu độn: 
đồ ăn cám sú. Hiểu theo tục xưa, 
cho rằng hồn trước khi lên đầu 
thai, bị ép ăn cám sú để quên hết 
việc kiếp trước. 

(nghĩa như ăn cháo lú) 

Ăn cầm hơi: cũng như ăn cầm 
chừng, nhưng đã hết biết ngon: 

- Người bịnh ăn cầm hơi; mẹ 
trông con, ăn cầm hơi đợi ngày 
về đoàn tụ. 

Ăn cẩm địa: ăn phần kiếng biếu, vì 
mình đã có dâng cúng đất đai mà 
làm đình miễu, ở kế tiền hiền. 

(Tiếng “cẫm” ở đây tôi chưa 
hiểu nghĩa cho đủ, và muốn kéo 
qua “cấm địa”, nhưng “cẫm địa” 
nghe đã quen tai rồi. Xin hỏi 
người thức giả). 

Ăn cân ký: ăn hoa hồng; ăn tiền đem 
mối buôn bán; ở cửa giữa mà ăn 
phần. Một nghĩa nữa là toa rập 
nhau trước. T.d. Đánh bài phải coi 
chừng bọn gian ăn cân ký nhau 
trước, thì mình ắt thua. 

(Thường nghe dùng danh từ 

._ ăn công ký” là nói sal). 

Án cây nào, rào cây nấy: tng. 
không nên bội bạc. 

Ăn chè: tục quen trai gái Sài Gòn 
hò hẹn đưa nhau chở nhau xuống 
xóm Phú Xuân để ăn chè, rồi lâu 


ngày trở nên tiếng lóng có nghĩa 
là sư thông, hẹn hò tra1 gái. Phong 
trào “ăn chè” chỉ thạnh hành 
những năm 1950-1970, nay tự 
nhiên bớt vì tiền vẫn không dồi 
dào như xưa mà chớ, thêm nay 
nghiêm cấm sự đổi phong bại 
tục nên dẫu có ăn cũng ăn lén 
mà thôi. 

Ăn chẹt: bắt người ta phải nộp tiền 
của cho mình nhân lúc người 
ta bối rối hoặc gặp nguy nan 
(tiếng Bắc). 

(Dt. này có lẽ mượn trong 
cuộc chơi cờ gánh, khi hai quân 
của mình ví một quân của địch 
ở giữa thì mình ăn con quân ấy 
trong thế bắt chẹt). 

Ăn chõm: như ăn ghẹ, ăn vào phần 
của người khác (tiếng Bắc). 

Ăn cố: ăn tham. Như ăn bám. Nói 
xuôi là cố ăn. 

Ăn cơm: nói về các bữa ăn trong 
ngày: kiếng báo hiệu giờ ăn cơm. 
ng.b.: việc làm dễ dàng: việc ấy, 
tôi làm dễ như ăn cơm. 

Ăn cơm bữa: mạnh hơn t-ng “ăn 
cơm”: bị đòn như ăn cơm bữa. 
Ăn cơm hớt: tật cướp lời nói, nói hót, 
nói hướt, giành nói phần nhiều là 
với người trên trước: không nên 
để cho trẻ con ăn cơm hót mà quen 

tật, mất duyên về sau. 

Ăn cơm tháng, ăn cơm tuần: trong 
Nam, ăn cơm nhà nào đó, đến 
tháng hay đến tuần mới trả tiền, 
có khi cũng ngủ đêm tại chỗ ấy 
luôn, gọi ở ăn cơm tháng. 

Ăn cơm quán: ăn cơm tại quán, tại 
tiệm bán cơm, khác với ăn cơm 
nấu dọn tại nhà mình ở. Ngh. 
rộng: ăn cơm tháng. 


20 


TVTNMN 


Ăn cơm nhà nước, uống nước 
phong tên: th.ng này cũng 
như th.ng: “ăn cơm nhà nước, 
uống nước nhà máy”, phải hiểu 
phong tên là mượn của Pháp tức 
fontaine, nước từ trong ống sắt 
và từ trong vòi chảy ra và nước 
nhà máy cũng vậy, do máy trục 
từ dưới sông đặt ngầm ống dẫn 
từ suối ngọt sông trong đưa tới 
miệng tới nhà; còn nhà nước đây 
đúng là “nhà tù”, là khám đường, 
ngục thất, và hai câu thành ngữ 
trên là của trai giang hồ tứ chiếng 
thời trước, bất đắc chí với vấn đề 
quốc phá gia vong, nên dấn thân 
vào nhà lao để ăn cơm của chánh 
phủ cung cấp uống nước không 
phải nước của mình gánh mình 
múc lấy mình, mà vẫn là nước của 
thời đại văn minh dẫn trong ống 
chạy vào tới chỗ lao tù ngục tối. 
Hai câu thành ngữ này đánh dấu 
một thời đại, không còn đòi Nai 
Rịa Rí Ran, mà chỉ muốn được 
tự do trải thân chịu cảnh vào tù 
ra khám, để mong sớm phục hồi 
độc lập. 

Nai Rịa Rí Ran: tiếng tắt 
Đồng Nai, Bà Rịa, Phan Rí, Phan 
Ran (sie) (xem chữ ấy). 

Ăn cực: ăn kham khổ, ăn khô lạt. Ăn 
cực đã quen, gặp bữa thịt thà lại 
xá đũa sớm. 

Ăn dạo: không ăn cơm tại nhà để 
ăn nơi nhà quen hoặc nơi quán 
xá: dân thành Paris ăn dạo là 
số đông. 

- ngh.b chơi bời nơi ngoài: ăn 
dạo coI chừng có ngày gặp thứ dữ. 

Ăn dằn bụng: tiếng người dân quê 
gọi bữa ăn sáng thay cho điểm 


tâm là tiếng dân chợ: hãy ăn dằn 
bụng ba hột đi rồi sẽ ra ruộng. 
Không ăn dằn bụng trước, khi 
làm làm không có trớn. 

Ăn dầm: thường nói nguyên câu là 
ăn dầm, nằm đề: ăn no rỗi nằm, 
không làm gì động móng tay cũng 
không đi đâu cả: - từ năm 1975, 
ăn dầm mà chịu. 

Ăn đè: ăn dần từng ít một. Do dè dặt, 
bớt đi một chữ (tiếng Bắc) đ.ngh. 
trong Nam: ăn nhín. 

Ăn dỗ mồi: nói trẻ ăn đồ ăn nhiều mà 
ăn cơm ít (tiếng Bắc). Trong Nam 
nói: “ăn phá mồi”: bợm nhậu ăn 
phá mổi, chớ họ dùng cơm ít lắm. 

Ăn đối: cố ăn một ít hoặc ăn gượng 
gạo khi sắp chết để cho người nhà 
yên tâm (tiếng Bắc ít dùng trong 
Nam). Gặp tình trạng này, Nam 
gọI ăn rán, rán ăn. 

Ăn đàng sóng, nói đàng gió: th.ng. 
ăn nói không thật, đồng nghĩa với 
ăn ngược nói ngạo, ăn ở không 
thật tình. 

Ăn đất: nghĩa bóng là chết: chịu cực 
chịu khổ cho đến ngày ăn đất 
thì hết. 

(khác nghĩa với “cạp đất mà 
ăn”, tức lời trách móc không biết 
lo xa, rủi nghèo mà không nghề 
nghiệp tùy thân, thì sẽ có ngày 
không có gì để ăn, phải cạp nhai 
đến đất...) 

Ăn đẽo: lợi dụng người ta để thu lợi 
về cho mình, nay một ít mai một 
ít, đẽo lần hồi. (tiếng Bắc, ít dùng 
trong Nam). 

Ăn điểm tâm, ăn đồ điểm tâm: 
Dùng đồ ăn lót dạ, thường nói về 
bữa ăn sáng. 

(Lời nói nhã; trong Nam 
thường nói “ăn sáng”, “ăn lót 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


21 


lòng”, tâm thường hơn nữa thì 
dùng tiếng Pháp: “uống cà-fé 
chưa?” “ăn đề-Jơ-nê chưa?”, giới 
dao búa hỏi “sáng, mì cháo gì 
chưa”, “ăn hủ tíu chưa, mậy””. 

Ăn đời, ăn đời ở kiếp: nói về chồng 
vợ chúc được ăn ở với nhau lâu 
bền, sống với nhau đời đời, kiếp 
kiếp. 

Ăn gấu: tán tỉnh người ta để ăn nhờ 
(tiếng Bắc, ít dùng trong Nam). 

Ăn gọ: đồng nghĩa như trên. 

Ăn giành: giành ăn một mình. 

Ăn già: chắc được nhiều lợi mới làm 
(tiếng Bắc, ít dùng trong Nam). 

Ăn giấy: phép hút thuốc ta (Gò 
Vấp, thuốc trồng tại xứ), có lẽ 
xé hay rọc tờ giấy quyến lớn ra 
nhiều đun và mỗi lần xé giấy 
vấn xong, ngậm vào miệng lại 
cắn bỏ một chút chót nơi đầu, 
nên có câu hát: “Trách ai ăn giấy 
bỏ bìa, khi thương thương vội, 
khi lìa la xa”. 

- Từ ngày hút thuốc Tây, hết 
biết ăn giấy là gì, nhưng từ 1975, 
dân đồng quê học ăn giấy như cũ. 

Ăn ghém: các thứ rau non, mềm và 
rau thơm, dùng làm thức gia vị để 
ăn với canh: Bao giờ rau diếp làm 
đình, Gỗ lim ăn ghém thì mình 
lấy ta (cd). 

- ăn kín đáo, gói pghém không 
cho lậu: ăn ghém rồi cũng có 
người biết. 

(ít dùng trong Nam, vì ghém, 
chúng tôi gọi au sống”, hoặc 
thường dùng tiếng gỏi thay thế, 
và bình đân hơn nữa, nếu dùng 
qua ý nghĩa bóng là dễ đàng, thì 
đã có thành ngữ “cho cơm”, “dễ 
như cho cơm”, vừa khôi hài vừa 


dễ hiểu hơn, vì nếu nói “dễ như ăn 
ghém”, thì phải suy nghĩ rồi mới 
hiểu, bằng nói “dễ như cho cơm” 
thì hiểu liền vì cơm thấy thường 
bữa và giải thì tục chớ “có gì dễ 
bằng cơm”. 

Ăn gỏi: ăn cá sống với rau cùng các 
đồ gia vị khác: ngon như, dễ như 
ăn gói. 

- nghĩa bóng: ăn tiêu mất 
nhiều và mau: tiêu xài như ăn 
gỏi tiền. 

- nghĩa rộng: lấn áp nuốt hẳn 
đi: Mầy gặp tay nó, nó ăn gỏi mày 
(hiểu rộng thêm: ăn ngon, ngon 
như ăn gỏi, dễ ăn). 

Ăn hỗn: ăn trước kẻ lớn. 

Ăn hút: ăn chơi. Sang Pháp, ăn hút 
đã đời, không a1 dám nói. 

Ăn huyết uống thề, ăn huyết thệ: 
tng. toa rập làm chuyện đữ, cắt 
đầu ngón tay mỗi người lấy chút 
máu hòa vào chung, cùng uống, 
hoặc cắt cổ gà trống lấy huyết 
uống mà thể nguyền, chết sống 
thể không bỏ nhau, (chuyện dựa 
tích trong truyện Thuyết Đường 
của Trung Hoa), chuyện của quân 
trộm cướp, hội kín thường làm, 
gọi là uống máu ăn thể. 

Ăn hương ăn hoa: tiếng Bắc: ăn 
thanh cảnh. Đg nh. trong Nam 
ăn cách vật, cầu kỳ: ăn kiểng ít 
dùng trong Nam). 

Ăn iếc gì: tiếng đôi, tiếng đệm nghĩa 
vẫn là ăn: không ăn vào đâu? việc 
ấy ăn lếc gì, khéo lo cho thất công. 

Ăn keo: ăn bám vào người khác trong 
khi mình có tiền mà không chịu 
bỏ ra (tiếng Bắc). 

Ăn kết: đánh tam cúc, thắng bộ đôi 
hay bộ ba (tiếng Bác). 


22 


TVTNMN 


Ăn khảnh: ăn ít, chỉ theo ý thích của 
mình (tiếng Bắc). 

Ăn khín: ăn nhờ chút đỉnh. 

Ăn khỏa: nói về người mạnh ăn, ăn 
được nhiều. 

Ăn yếu: ăn không được nhiều vì đã 
yếu (trái với ăn khỏe). 

Ăn lấn: chiếm dần phần của người 
khác: rào giậu ăn lấn sang vườn 
hàng xóm (tiếng Bắc). 

Ăn lót dạ: ăn chút đỉnh trước, cho 
qua cơn đói, rồi sẽ ăn sau cho no 
(trong Nam ít dùng vì đã có th.n. 
bình dân này: ”ăn dằn bụng”, “ăn 
đỡ ba hột”: có ăn lót dạ rồi mới 
làm việc được: dằn bụng ba hột 
rồi mới làm việc được; không thì 
bụng kêu lô tô, làm việc bớt hay. 

(ăn ba hột là ăn ba chén, 
cũng như hút chơi ba sợi là làm 
ba điếu....) 

Bụng kêu !ô tô là bụng sôi 
rột rột vì đói. Phàm chơi lô tô, 
người bốc con cờ từ trong túi ra 
thì hô đó là con gì, để các tay 
con biết mà đặt lần hồi trên tấm 
bảng của mình và người nào có 
đủ trước năm con đồng hàng thì 
người ấy thắng, và gọi là “kính”. 
Các tay con khi được bốn con rồi, 
chỉ chờ ra con cờ thứ 5ð là kinh, 
khi ấy trong bụng hồi hộp sợ kẻ 
khác thắng (kinh) nên trống ngực 
đánh liên hồi và trống bụng đánh 
càng gấp rút hơn nữa, gọi bụng 
kêu lô tô là vì vậy, tôi cắt nghĩa 
đài dòng chớ ai biết chơi lô tô 
khỏi cần đọc lời giải của tôi. Nghề 
đánh bài chòi Miền Trung cũng 
thế, và thay vì chơi lô tô, người 
hô nói không bắt vần thì người 
hô bài chòi có tâm hồn thi sĩ hơn, 
vẫn nói có ca có kệ, cu cu chằng 


chằng, tuy thua tiền thật mà đã 
con ráy lắm! 

Ăn khín: tiếng trong Nam, ăn nhờ, 
ăn thép: học trò lớn ngày xưa ưa 
ăn khín học trò mới, học trò nhỏ: 
ê! ăn khín, bồ kể? tiếng ở chợ Sốc 
Trăng mấy chục năm xưa, nhạo 
một người con nhà thế gia mà 
ham ăn xin kẻ khác. Hai tiếng 
“bồ kể” là tiếng Triều Châu, có 
nghĩa là xấu lắm, lối năm 1911 
trước cuộc Cách mạng cắt đuôi 
sam của người Trung Quốc hai 
tiếng “bồà kể” thạnh hành nhứt, 
gần như đồng dao báo điềm xấu. 
Qua vài tháng sau là có cuộc lật 
đổ nhà Thanh do nhóm Tôn Dật 
Tiên chủ trương. 

Bồ kể: xấu và nhạo (Tiếng 
Triều Châu). 

Bồ ền: bất an. 

Bồ hố: bất hảo. 

Bồ sừ phềnh an: vô sự bình 
an (tiếng lóng mượn của Triều 
Châu). 

Ăn lót: cũng như ăn khín, thêm ngụ 
ý xấu. T.d: Trong lớp nhắc bài để 
ra sân chơi ăn lót cắn một miếng 
bánh. Một thứ hối lộ nhỏ: lúc nhỏ 
ăn lót một miếng bánh, lớn lên ăn 
hối lộ công khai. 

Ăn lót đạ: ăn ít ít trước: Hay ăn chén 
cơm lót dạ đã. 

Ăn lót lòng: ăn sơ qua; ăn dần tâm. 
Thường nói về buổi ăn sớm: Hãy 
ăn lót lòng cái gì rồi sẽ đi làm việc. 

Ăn một đọi, nói một lời: ăn nói chắc 
chắn, không sai lời nói. 

Đọi, đúng ra là dĩa sâu lòng, 
xưa trong Nội Phủ ở Huế, dùng 
xơi cháo, cho mau nguội; về sau, 
ám chỉ các vật như tô, chén, đĩa 
v.v... cũng gọi đọi được cả. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


23 


Đội rưỡi: một đọi và phân nửa 
đọi: sức ăn đọi rưỡi chưa no: người 
mạnh ăn. 

(Chuyện năm xưa, lúc còn 
làm ăn lương công nhựt ở Viện 
Bảo tàng Sài Gòn, tôi được phái 
dẫn đưa đại đức Narada, một 
nhà chơn tu Phật giáo Tích Lan 
(Ceyland), xuống Mỹ Tho viếng 
cảnh chùa Vĩnh Tràng, dọc đường 
ông giải thích cho tôi biết rằng 
phàm người tu hành, theo tiểu 
thừa, chỉ mỗi ngày được thời một 
bữa ăn mà thôi và trong bữa cơm 
ấy, người nào đi khất thực được 
bao nhiêu, đó là lộc của Phật cho, 
không chia chác cho a1, bằng như 
ai dọn cho ăn, nếu ngồi một chỗ 
(không rời chỗ ấy) và có người tiếp 
bới cơm cho mình, thì ngồi ăn như 
vậy vẫn kể một “đọi” duy nhứt (ăn 
một đọi) nhưng nếu đứng dậy đi 
bới cơm lấy thì không kể một đọi 
được và như vậy ăn mấy chén 
kể mấy đọi và sai với lời kia rồi. 
Và như lúc ban nãy, đại đức thời 
một mình một bàn, còn chúng 
tôi, tám người “phàm” vẫn ăn 
một bàn khác, là vì phép người 
tu hành không được ngồi chung 
bất cứ một ai, và vì lộc Phật cho 
ai thì nấy thụ hưởng, chớ không 
phải Đại Đức ăn tham. Nghe 
vậy, tôi biết vậy và xin ghi lại 
đây, chờ người cao kiến cho biết 
ý kiến. Cũng ngày hôm ấy, tôi có 
hỏi đại đức rằng tỷ dụ đại đức rủi 
đau, vô dưỡng đường, bác sĩ dạy 
phải ăn mặn mới đủ vitamin để 
sống thì đại đức vốn trường trai, 
sẽ xử sự thế nào? Đại Đức cười 
nhã nhặn mà rằng: như ai kia sợ 
chết, thì cứ việc ngả mặn, nhưng 


bao nhiêu công lao tu hành trước 
đều bỏ - còn như đại đức, thì chí 
nguyện đã định, dẫu chết cũng 
đành, chớ không bỏ trường trai 
được. Tôi cũng xin ghi luôn đây 
đãi ý kiến người thành thạo vậy. 

Ăn năn: đau đớn, cắn rứt lương tâm 
vì việc đã làm. Chữ là “tự hối”, 
Thường nói luôn giọt: ăn năn tự 
hối thì việc đã rồi! 

Ăn năn sự đã muộn rồi (K): 

(Ăn này chắc không phải một 
gốc với ăn uống và không tách rời 
với năn được). 

Anh Lê Ngọc Trụ cho ăn năn 
do ân hận mà ra. 

Vậy nên đặt riêng ra. 

Ăn non: bỏ dở đám bạc khi đương 
thắng, để chắc ăn một số tiền 
(tiếng Bắc, đồng nghĩa trong 
Nam: xên non). 

Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành: 
t.ng. ăn ở ngay thật thì đặng bình 
yên vô sự. 

Ăn ngọn: chiếm lấy trước một phần 
ăn (tiếng Bắc). 

Ăn nguội: ăn khi đã nguội. Ăn đồ 
nguội, thịt thà cất trong tủ lạnh. 
Trái với ăn nguội là ăn nóng, ăn vật 
còn nóng, ăn sốt dẻo. Hai danh từ 
hay thành ngữ này đều dùng được 
theo nghĩa trắng và nghĩa đen. 

Ăn như mỏ khoét: ăn luôn (ít dùng 
trong Nam). 

Ăn nhín: Dành để, không dám ăn 
nhiều, sợ hết. 

Ăn như mèo hửi: ăn nhỏ nhẹ, ít. 
Con trai gì mà ăn như mèo hửi. 

Ăn như tằm ăn lên: t.ng. Tằm lớn 
lên chừng nào càng ăn nhiều 
chừng ấy. Ý nói ăn nhiều lắm. 
Nhà đông con, đông người, ăn 
xài nhiều. 


24 


TVTNMN 


Ăn rỗi, ăn như tằm ăn rỗi: (t-ng) 
nghề nuôi tằm, khi tằm thức dậy 
(côi lớp lớn lên) thì ăn rất khỏe, 
phải chạy lá dâu cho kịp thì tằm 
mới tốt; có nghĩa là ăn mất nhiều, 
hao thức ăn, hoặc nhiều người 
ăn (một nghĩa với t.ng. “như tằm 
ăn lên”). 

Ăn phải đũa: tiếng Bắc: nhiễm thói 
xấu (ít dùng trong Nam). 

Tỷ dụ: Hắn ăn phải đũa ông X, 
ba hoa chích chòe như lão. 

Ăn quân: chặt quân của đối phương 
trong một ván cờ (tiếng Bắc). 
Ngoài Bắc gọi “quân” thì trong 
Nam nói “con”: ăn quân pháo: ăn 
pháo, ăn con pháo. 

Ăn tay: mưu mô với nhau để kiếm 
lời mà chia nhau (tiếng Bắc). 
Trong Nam dùng với nghĩa khác: 
đừng đi nước mặn cho hà ăn 
chơn, chớ vọc thùng chàm cho 
chàm ăn tay. 

Ăn sơ: ăn ít ít. Ăn qua bữa. 

Ăn sơ sịa: ¡d. 

Ăn ba hột: ăn sơ, dằn bụng. 

Ăn sống: ăn đồ sống sít. Ngày xưa, 
ăn thuốc sống, hiểu nghĩa là xỉa 
thuốc khi ăn trâu. Ăn sống nuốt 
tươi (t.ng). 

Ăn sống sít hay đau: nói về ăn trái 
cây chưa chín thường sanh bịnh. 

Ăn sốt: ăn khi còn nóng, còn mới. 
Ăn sốt dẻo. 

Ăn tái: ăn thịt nửa sống nửa chín, 
bán sinh bán thục, thường nói 
về thịt đê, thịt bò. Thứ nhất thịt 
bò ăn tái, thứ nhì con gái đương 
tơ (t.ng). 

Ăn tái ăn lụi: ăn thịt nửa sống nửa 
chín tái trong nước sốt pha giấm 
hoặc thịt nướng lụi. 


Ăn tái giá: ăn phỏ thêm giá đậu 
xanh, thịt vừa chín tái. 

Ăn tấm trả giặt: t.ng. Nói về cờ bạc, 
khi ăn vẫn ăn vụn vằn không 
khác ăn gạo gãy, đến khi trả lại 
trả nguyên tiền như gạo giặt. Giặt 
là gạo giã còn thóc. 

- khi mượn chác thì mảnh 
mún, đến khi trả thì phải trả vật 
còn nguyên. 

Ăn thép: như ăn khín, ăn nhờ chút 
đỉnh. 

Ăn thiệt: ăn chắc; ăn thiệt sự, thiệt 
tình, ăn đầy bụng, ăn no. 

Ăn: ăn thông: t.d: đường nầy ăn qua 
quốc lộ số 4 xuống Cà mau dễ 
như chơi. 

Ăn vã: chỉ ăn thức ăn không dùng 
đến cơm (tiếng Bắc). 

Ăn thuốc: Hút thuốc thường, hoặc 
hút nha phiến. 

Tiếng nói: “người có ăn thuốc”, 
thì hiểu là người có hút nha phiến 
(@ĐNQATV HTC). 

Ăn tráng miệng: ăn bánh trái theo 
bữa ăn, ăn cơm rồi, ăn đồ ăn tráng 
miệng. 

Ăn la sấm la sét: tiếng mới để gọi 
ăn tráng miệng, mượn tiếng Pháp 
“dessert”, cũng gọi ăn la-sét. 

Ăn trắt: ăn hột lúa gié rót ra. 

Ăn trầu: nhai trầu, ăn miếng trầu 
(nghĩa đen); nghĩa bóng chỉ con 
gái đã có người dạm hỏi: cô ấy đã 
có người ăn trầu rồi. 

Ăn trầu gẫm: ngậm miếng trầu mà 
nghĩ đến việc khác cho biết việc 
phải trái thế nào. Ngẫm nghĩ cho 
đến nơi đến chốn. 

Ăn trầu cách mắt: t.ng. Kẻ cho ăn, 
người không cho ăn. Cũng thì ở 
một đàng, một ngõ mà trong sự 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


25 


cho chác, thỉnh mời kẻ có, người 
không, kẻ thân người thù. 

Ăn trứng thúi: tục bên Âu, dân 
chúng tỏ sự bất bình bằng cách 
liệng trứng thúi cho vấy áo quần 
mang nhục, mang xấu: - ông ấy 
lúc sang Pháp bị ăn trứng thúi. 

Ăn tươi nuốt sống: th.ng: Ăn thịt 
còn tươi, nuốt vật còn sống; ăn 
uống thô tục. Nghĩa mượn là làm 
hung đữ, hoặc ăn cướp của chúng. 

Ăn vã: ăn đồ ăn không: bợm rượu 
hay ăn vã. 

Ăn vòi: nói trẻ con nằng nặc đòi một 
vật gì (tiếng Bắc). 

Ăn xam: nói trẻ sơ sanh, vừa bú mẹ 
vừa ăn thức khác (tiếng Bắc). 
Ăn xổi: ăn cà hay dưa với muối, muối 
một cách gấp rút. Ăn xổi ở thì: 

sống tạm bợ (K). 

- Nói chung về sự ăn uống, 
sự tiêu dùng: độ rày, nóng nực, 
không ăn uống gì được. 

- Nhà nầy có bát ăn, có 
miếng ăn. 

- Nhà kia đủ ăn đủ tiêu. 

Ăn bám: nương vào người ta mà ăn. 
Ông bám, ông ăn đứa trọc đầu 
(Tú Xương). 

Ăn báo: ỷ vào người khác mà ăn hại. 

Ăn báo cô: được người ta nuôi báo cô. 
Có nghĩa là nói ăn hại người ta. 

(xem thêm chữ “bảo cô”, đọc 
lâm ra “bác cô”.) 

Bảo: giữ gìn. (Không dùng 
một mình). 

Bảo cô: Nuôi trẻ bồ côi. 

Bảo cô (chữ cô viết cách khác): 
nuôi nấng người mà mình đã 
đánh bị thương: Nuôi như nuôi 
bảo cô (Luật cũ: Kẻ đánh người 
trọng thương, quan bắt phải nuôi 
cơm phục thuốc, giữ cho người bị 


thương được yên toàn thì không 
phải tội) (Chữ “bảo cô” nầy, có 
người đọc và hiểu lầm ra “bác cô”. 
Nên cải chính lại). 

Ăn bốc: ăn không đũa, ăn bằng tay 
(theo phong tục của người Miên, 
họ gọi “xI đay” (xi là ăn, đay là 
bàn tay). Ăn cơm với mắm sống 
thì phải “ăn bốc” mới ngon. Người 
Hồi Hồi dùng tay mặt để ăn bốc, 
và dùng tay trái để làm việc vệ 
sinh rửa ráy. 

Ăn bốc hốt: ăn thô tục. 

- Lữ Bố ăn bốc nàng Điêu: 
tiếng lóng, tuổng Phụng Nghi 
Đình tả cảnh cợt Điêu Thuyền, 
Lữ Bố lấy mắt muốn nuốt gái như 
ăn xôi vò, ăn bốc mới là phải thế. 

Miệt Sốc Trăng, người Việt 
và người Miên ăn chung ở chạ 
cùng nhau nên thường ăn bốc 
như nhau, và người Miên ăn bốc, 
gọi “+! đay”, (xi: ăn; đay: tay) nên 
người Việt, có tánh thích khôi hài, 
cũng dùng tiếng “xi đay” pha vào 
câu Việt cho thêm vui thêm lạ: tỷ 
dụ nhà anh không sẵn đũa, để tôi 
“x1 đay” cũng xong. 

(Xi đay, mới nghe dường 
như tiếng Pháp, nên được hoan 
nghĩnh). 

IIL Ăn cầm chừng: ăn dân dà cho 
được ăn lâu bền, hoặc ăn vừa 
vừa cho có chừng, không dám ăn 
no. (Ăn cơm ba chén lưng lưng, 
ăn uống cầm chừng, để bụng 
thương em (cd): tỷ dụ: thời buổi 
khó khăn, ăn cầm chừng để sống 
mà coi đời. Chủ nhà ăn cầm chừng 
đợi khách). 

Ăn chay: ăn đồ lạt; chữ gọi ăn trai 
kỳ. Nhịn bữa ăn, kiêng thịt, cữ 
thịt: ăn chay không hết tội. Nói 


26 


TVTNMN 


về người đi tu: ông ấy nay đã ăn 
chay (đã dịu tánh, bót dữ). 

Ăn chực: Xẩn bẩn theo mâm cơm, đồ 
ăn, có ý kiếm chác, xin xỏ, hoặc 
chờ mời (ÐĐNQATV HTC). 

- ăn vả, đến nhà bạn ngồi chờ 
đến bữa không đợi mời cũng nhào 
vô cầm đũa. Ăn chực ngồi nhà 
ngoài (th.ng). Ăn chực quen tánh 
nên không biết xấu. Ăn chực quen 
miệng rồi. 

- Ăn chực ở nhờ (t-ng) 

Ăn chõm: đồng nghĩa với ăn chực. 
(VNTĐKTTTĐ). 

Ăn đè: ăn ít một. Trong Nam gọi ăn 
nhín. Ăn đè, có ý nhường; ăn nhín 
là ăn sợ hết. 

Ăn dối: tiếng ngoài Bắc, khi sắp 
chết, cố gượng ăn một ít, chớ đã 
hết ngon miệng và không phải 
thật ăn được. 

- ăn lấy có chớ không thiết đến 
sự ăn uống nữa. 

Ăn đở: đàn bà mới thụ thai hay thèm 
ăn của chua, của ngọt v.v...: Mẹ 
em ăn đở bằng hành, đẻ em toét 
mắt ba vành sơn son (cd). 

- ăn lỡ bữa. 

Ăn đong: ăn gạo chạy hằng bữa từ 
lon đong (tả cảnh nghèo) thiếu 
trước hụt sau, tiền vay bạc hỏi, 
gạo ăn gạo đong, nhưng vẫn ngồi 
nhà hàng uống rượu quit. 

Ăn đụng: ngoài Bắc, tục nhà quê 
mấy nhà mổ lợn mổ bò, xẻ lấy 
thịt chia nhau cùng ăn chung: ăn 
đụng lợn, ăn đụng trâu. 

- Trong Nam, góp tiền mua 
con vật gì làm thịt chia nhau: ăn 
đụng đánh đụng. 

- tiếng lóng giới cờ bạc, ngồi 
chung một sòng nhưng không ăn 
thua nhau. 


Ăn đường: ăn dùng trong khi 
đi đường. Nói chung là những 
đồ dùng, tiển bạc cần đến để đi 
đường xa: tiền ăn đường, gạo ăn 
đường v.v... 

Ăn gấu: trông vào người mà ăn ghé. 

Ăn ghé: ăn ghé vào người. 

Ăn ghé: như ăn nhờ trong Nam. 

Ăn gọ: tiếng Bắc, ăn ghé vào người. 

Ăn gửi: (trong Nam ăn gởi) 

- Đem thân nhờ vào người mà 
ăn: ăn gửi nằm nhờ (t.ng) 

- Thường nói về giống cây ăn 
gửi như tầm gửi, sâu ăn gửi như 
con sán con lãi. 

Ăn hại: ăn tốn kém của người mà 
không được việc gì. Quân ăn hại: 
quân vô ích, chỉ biết ăn, không 
nhờ được việc gì. Ăn hại, đái nát 

,_ Œng). : 

An hàng: hay ăn đồ hàng trái: đàn 
bà đi chợ ăn hàng, về nhà than 
không đói. 

- Bổ hàng hóa, mua hàng hóa 
về bán xóm hẻo lánh kiếm lời. T:d: 
Ghe đi ăn hàng là đi bổ hàng. Về 
sau, quân cướp sông chặn ghe ăn 
cướp cũng gọi “ăn hàng” (t.lóng 
của bọn cướp (đạo tặc) lớp xưa). 

Ăn hàng lớn: cướp trúng mối to. 

Ăn hàng vặt: nói tắt là ăn hàng. 

Ăn vặt: chốc chốc lại ăn một ít, không 
trọn bữa: ăn vặt quen mồm (t.ng). 

1) Cũng có thể do ăn hàng vặt 
nói thúc lại: ăn hàng vặt, ăn vặt; 

2) Lại cũng có thể do ăn vụn 
vặt, nói thúc: ăn vụn vặt, ăn vặt 
đều khác nghĩa với ăn vụng có 
nghĩa là ăn lén. 

Ăn hàng trên đây là tiếng trong Nam, 
(đã ghi trong ĐNQATVHTC) và 
đồng nghĩa với “ăn vụng” ở Bắc: 
con nhỏ ăn hàng như yêu. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


27 


- Mẹ thương đi chợ ăn hàng, 
về nhà mẹ bảo ăn quà đố cơm. 

- Những người béo trục béo 
tròn, ăn vụng như chớp đánh con 
cả ngày (t.ng) ăn hàng: ăn quà: 
ăn vụng. 

Ăn hoang: nói về sự ăn uống xa phí. 
Giàu cách mấy, ăn hoang cũng 
phải hết. 

Ăn khảnh: tiếng Bắc, thường nói 
khánh ăn hơn là ăn khẳnh). 
Trong Nam lại nói ăn kiểng 
(Cảnh): ăn ít, ăn thanh, không 
Sam sưa. 

Ăn kẹ: tiếng Bắc, ăn ghé, ăn nhờ vào 
người. (VNTĐKTTĐ) 

Ăn kiêng ăn khem: ăn giữ gìn, 
không đám ăn những đồ dộc, 
thường nói về người có bệnh, 
người ốm yếu: ăn kiêng ăn khem 
thì mau mạnh. 

Ăn khỏe: ăn được nhiều (Trong Nam 
nói mạnh ăn: thằng ấy còn mạnh 
ăn lắm, dẫu voi vật cũng không 
chết: thằng ấy còn sối lắm, nó ăn 
khỏe lắm). 

Ăn lạt: (Bắc: ăn nhạt) - ăn thức ăn 
không nêm muối (Y khoa), hoặc 
nêm muối rất ít; 

- Ăn ít đồ mặn, mắm, muối; 

- Đồng nghĩa với ăn chay, cữ 
thịt cá, đồ mặn. 

Ăn nhạt: tiếng Bắc, đồng nghĩa với “ăn 
lạt trong Nam: ăn ít đồ mắm muối. 

2) Ăn ít đồ thịt cá sam sưa, hơi 
giống như ăn chay: ăn nhạt mới 
biết thương mèo (t.ng). 

Ăn mặn: ăn đồ mắm muối, thịt thà, 
trái hẳn với ăn chay. Tỷ dụ: thầy 
tu ăn mặn, bổn đạo ăn chay. 

- Người hay ăn mặn là người 
quen ăn mắm muối (ăn mặn nói 
ngay hơn ăn chay nói dối). 


- Người ấy ăn mặn uống đậm: 
người thật thà ăn chắc giữ lời. 

Ăn mót: nhặt những thóc lúa khoai 
đậu sau khi gặt hái xong còn sót 
lại mà ăn. Trong Nam gọi “đi 
mót lúa”. 

- Ăn đồ thừa rơi rớt: thứ quân 
ăn mót không biết xấu. 

Ăn thừa: ăn những thức còn sót, 
của người ta bỏ lại, ăn của dư của 
thừa: nếu vật ấy sớt lại chưa vọc 
là ăn thừa, nếu đã có vọc có ăn 
còn sót lại thì là ăn mót. 

“Thơm thảo bà lão ăn thừa, Bà 
ăn chẳng hết bà lừa cho tôi” (cd). 

Ăn nhờ: - Trông vào người ta mà 
ăn: thất nghiệp đi ăn nhờ bà con. 

- Ăn ở tạm bợ: trốn lính, đến 
tạm nhà cậu ăn nhờ hột cơm. 

“Ăn như sa cán” trong t.ng: Lưng 
đòn xóc, bụng dọc dừa, làm thì lừa 
ăn như sa cán (câu về sách tướng). 
(VNTĐKTTĐ). 

(Ngày nay, ít ai hiểu sa cán 
là gì. Và nguyên câu, theo tôi 
hiểu là như sau: những người 
hình dáng không mập, lưng thì 
dài như cây đòn xóc, bụng không 
phệ kiểu bí rợ mà thâu gọn như 
trái bí đao, những người ấy đừng 
lầm tưởng họ ăn không được 
nhiều, té ra khi ngồi vào mâm 
họ ăn sạch mâm mà không biết 
họ cất chứa vào đâu, đến khi 
giao công việc làm thì họ lọc 
lừa kiếm cái nhẹ mà làm; trở 
lại đến khi ăn nữa, họ ăn như 
sa cán. Cán đây là đè ra, làm 
cho bằng phẳng, còn sa là một 
cơ quan trong khung dệt, với bao 
nhiêu tài liệu tôi cung cấp như 
trên, xin độc giả tìm hiểu lấy. Ý 
nguyên câu tóm tắt những người 


28 


TVTNMN 


đài lưng bụng thon, là bợm làm 
biếng tổ, chỉ giỏi tài ăn). 

Ăn ở: - Cách ăn thói ở, thường hiểu 
về sự làm người ở đời, cư xử ra 
làm sao hoặc ăn ở tốt, xấu: bởi 
ăn ở không hay cho nên ngày nay 
bị quả báo. 

- Tiếng nói vợ chồng ăn ở cùng 
nhau, có nghĩa là giao hiệp. Vợ 
chồng ăn ở con cái đùm đề mà 
chưa biết ý nhau. 

t.d: xin cho có trước có sau, bỏ 
công ăn ở với nhau từ ngày. 

- Ước ao ăn ở một nhà, ra đụng 
vào chạm kẻo mà nhớ thương. 

Ăn ở không: ăn no rồi ở không dưng, 
chẳng làm việc gì giúp ích hoặc 
không có công việc để làm, thất 
nghiệp, rồi rảnh: 

- Từ 1975, tuy ăn ở không mà 
không thấy mập. 

(Ăn ốc nói mò, ăn măng nói 
mọc, ăn cò nói bay (t.ng). 

Ăn phàm: trong nguyên câu: ăn 
phàm, nói tục: ăn tục, không được 
thanh nhã. 

Ăn quà: (Bắc) mua bánh trái ở đường 
ở chợ mà ăn, không ăn vào chính 
bữa: đi chợ thì hay ăn quà, chồng 
yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm (cd). 
Trong Nam gọi ăn hàng vặt: cô ký 
cô thông chị bồi chị bếp chận tiền 
chợ để ăn quà ăn vặt, tật ăn hàng 
vặt không chừa. 

Ăn riêng: - Ăn riêng uống riêng một 
mình, không cùng với cả nhà. Tỷ 
dụ: vợ chồng tân thời, tuy ngủ 
chung mà ăn riêng, của ai nấy 
biết nấy lo giữ gìn. 

- Có nghĩa là ra riêng, lập gia 
thất riêng: “Xưa nay ăn những 
của chồng, kiếm được một đồng 
đóng đẳnh ăn riêng” (cd). 


- Hưởng lợi riêng một mình, 
không chịu hưởng chung: 

T.d ông X và ŸY tuy có làm 
phép giao nhưng ăn riêng, tức 
của người nào làm ra người ấy 
giữ mà ăn. 

2) Hưởng lợi riêng một mình, 
không chịu cho a1 (nghĩa thứ I]) 
(làm phép giao: vợ chồng lấy nhau 
có hôn thú và tờ giao kết). 


Ăn rỗi: Nói về tầm thức dậy mà ăn 


khỏe. 

Có nghĩa là ăn mất nhiều, 
nhiều người ăn: ăn như tằm ăn 
rỗi (t.ng) 


Ăn tạp: ăn sam sưa cả mọi thứ, 


không kiêng cữ, trái với ăn chay 
và ăn khem: ăn tạp như heo. 


Ăn tham: ăn lấy một mình không 


mời ai. Muốn ăn lấy nhiều, không 
nhường kẻ khác: ăn tham thàm, 
tàm ăn tai (t.ng). VNKTTĐ) - ăn 
nhiều quá độ: ăn tham có ngày 
trúng thực. 

(câu “ăn tham thàm, tàm ăn 
tai là câu nói bắt vần, tàm là con 
tằm kéo chỉ, và tôi chưa biết bịnh 
tàm ăn tai ra sao, như giời ăn (giời 
là vi trùng làm cho da lầy lầy gọi 
giời ăn) hay gì gì nữa, thấy trong 
VNTĐKTTTĐ thì chép ra đây, xin 
các bậc cao minh dạy thêm). 

Ăn thề: theo tục cổ, khi thể 
nguyện điều gì, đem sinh vật ra 
trước chùa miễu, có thần linh 
chứng giám, cắt cổ lấy huyết, 
có khi hòa chung với máu mỗi 
người nơi đầu ngón, nhập với 
rượu cùng uống, ăn thịt uống 
máu với nhau, để cho lời thể 
được linh được nể. Nghĩa chung 
là sự thề nguyền: Uống máu ăn 
thể (t.ng). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


29 


“Một là vui thú chẳng về, 
Hai là đã trót ăn thể với ai” (cd) 
(Trong câu, ăn thề này có nghĩa sĩ 
vì gái đến quên nhà, và thề đây là 
chuyện tình ái hơn là nghĩa vụ). 

Ăn thết: có người đãi ăn, mời ăn: 
mãi đi ăn thết, khỏi tốn cơm nhà. 

Ăn trui: nghĩa thường, nói về cách 
nướng trui cá để ăn: cá lóc ăn trui 
là ngon tuyệt. 

Dùng qua chuyên môn (rèn): 
sắt, thép ăn trui là nướng vào lửa 
cho thêm cứng rắn, thêm bén. 

Ăn uống: nói chung về sự ăn sự 
uống: ăn uống thất thường; ăn 
uống đạm bạc. 

Ăn vạ: tục xưa, trong làng có người 
nào làm trái phép thì làng xóm 
kéo đến nhà bắt vạ, buộc ngả lợn 
giết gà ăn uống cho đến khi người 
ấy phải chịu nộp khoán lệ cho 
làng mới thôi. 

- Cũng gọi là ngả vạ, bắt vạ. 

- Con gái phú ông không 
chồng mà chửa, làng hay ăn vạ 
tốn bảy trăm quan (t.ng). 

- Cũng tục xưa, đánh nhau, 
kẻ bị thương, thường nằm liều tại 
chỗ để gán vạ cho kẻ kia bị phạt: 
nằm ăn vạ (t.ng). Thường thấy trẻ 
con nằm la khóc vòi bánh hay đòi 
hỏi một chuyện gì, cũng là một 
cách ăn vạ, nằm vạ. 

(Theo tôi hiểu, “vạ” là một cái 
thói xấu, có từ khi ở Trung Hoa và 
ở xứ ta, có phường ăn mày, chuyên 
môn ai mướn đòi nợ hay muốn 
làm xấu nhà ai (vì thù nghịch hay 
vì lý do muốn hạ nhục), thì nói với 
đầu phường, họ sẽ sai ăn mày đơ 
đáy đến trước nhà tựu thật đông 
ăn trây nằm bày ghẻ lở lói, chủ 
nhà ghê tổởm quá phải chịu thua 


và điều đình với chủ phường thì 
họ mới chịu kéo đi chỗ khác, và 
tục ấy gọi nằm vạ, ăn vạ, v.v... Sau 
này nhờ cò bót dẹp phường ăn xin 
ăn mày, và khi nào có nằm vạ, thì 
sẵn có xe cây hay xe ca-miông đến 
xúc và phạt về tội làm rối trật tự 
trong đô thành, phe nằm vạ thấy 
xe cây và camlon mạnh hơn, nên 
từ ấy đã tự dẹp). 

Ăn vay: vì không có của, phải đi 
vay kẻ khác mà ăn: ăn vay từng 
bữa (t.ng). 

Ăn vặt: chốc chốc ăn một ít, không 
thành bữa. Không ăn nhiều, 
nhưng vẫn ăn hoài hoài: ăn vặt 
quen mồm (t.ng). 

Ăn vụng: ăn lén. Bộ mặt ăn vụng: 
bộ mặt lót lét. 

lấy vợ người khác một cách 
thầm lén (tiếng trong Nam). 

Ăn chùng: ăn lén. 

Chó ăn vụng bột: bột vấy đầy 
mồm, còn tang tích. 

Ăn xàm: ăn xàm xạp như heo, ăn thô 
tục. Ăn xàm, nói xàm. 

Ăn xôi: nghĩa đen là ăn xôi; nghĩa 
bóng là được miếng ăn (chỉ dùng 
trong tục ngữ: cố đấm ăn xôi). 
Nghĩa bóng nữa là chết: lão ấy 
đã sắp tới ngày ăn xôi! 

Câu “cố đấm ăn xôi” thật là 
đúng với tâm lý. Tên ăn mày đang 
đói gặp được xôi thịt, nhào vô ăn, 
mình mải đấm đá thoi đấm, úp cứ 
gục đầu nuết và thôn nhét đến khi 
nào no mới chịu thôi ăn, cũng như 
con mèo đói, con gà gặp lúa phơi, 
xua đuổi cách nào cũng không 
đợi mời. Một tỷ dụ nghe không 
mấy thanh, là anh trai gặp gái 
đẹp và giàu, dầu biết nó đã hư, 


30 


TVTNMN 


nhưng vẫn cố đấm ăn xôi cho phỉ 
chí muốn trước đã. Duy loài chim 
thắng chài (martin-pêcheur), nếu 
bắt được nó, dụ dỗ cho cá tươi cá 
ngon nó cũng nhịn không ăn thà 
chờ chết, vì đã mất tự do, muốn nó 
sống thì phải thả nó ra, chớ đừng 
mong lấy xôi dụ nó, mà thuở giờ 
chim thằng chài nào biết ăn xôi. 

Ăn xôi chùa, ngọng miệng: t.ng. ăn 
của người ám úng, muốn nói điều 
phải mà nói không đặng. 

Ăn xổi: 1) đồ ăn tạm, cấp kỳ: muối 
cá ăn xổi. 

2) ăn ở tạm thời, không có ý 
lâu bền: ăn xổi ở thời (t.ng) (phải 
điều ăn xổi ở thì (Kiều). 

Ăn xưa chừa nay: th.n. Một người 
nhờ một thuở, trước đã sướng thì 
nay đến lượt phải thiếu thốn vậy. 

Ăn yếu: ăn không được nhiều, ăn 
được ít. (Trong Nam, nói “yếu 
ăn”). 

Đủ ăn, đủ mặc: t.ng. Sự nghiệp khá, 
không phải đói lạnh. 

Tôi nhờ trời, đủ ăn đủ mặc: lồi 
nói khiêm, không giàu mà cũng 
không nghèo. 

- Rẻ ăn mắm, người khát 
nước: t.ng. Một người ăn, một 
người chịu. 

- Không ăn có chịu: t.ng. 
Không nhờ nhỏi, không dính bên 
sự gì mà phải mắc. 

- Lầu ăn: ăn lấy một mình; 
hốc ăn. 

- ăn lua láu, sợ chúng ăn 
giành; ham ăn. 

Mạnh ăn: ăn được nhiều. 
Mạnh ăn yếu làm thì lâu chết. 

Người mạnh ăn vẫn khác với 
người ăn mạnh. 


(Câu “mạnh ăn yếu làm thì 
lâu chết” là ý quở nhẹ, rủa sơ sơ, 
hiểu rằng dưỡng vóc như vậy ắt 
sống lâu. Nhưng anh Nguyễn 
Hiến Lê cho rằng “không chắc 
mạnh ăn, mạnh làm, mới là khỏe” 
đó là ý nghĩ của anh Lê, tôi xin 
tôn kính, nhưng đủ thấy anh thật 
thà, còn tôi vẫn oái oăm hiểu xa 
đề, tôi hư là vậy. S) 

Ngon ăn: biết mùi ngon, ăn 
đặng nhiều. Thăm bịnh, thường 
hỏi người bịnh có ngon ăn chăng, 
nghĩa là ăn có biết mùi ngon 
chăng, tức người bịnh gần mạnh, 
gần lấy lại sự bình phục rồi. 

Nhà có ăn: nhà có tiền khá. 

Thảo ăn: có tánh tốt hay cho 
người ăn, hay mời bạn ăn. 

Thiếu ăn thiếu mặc: th.n. 
túng xài, túng thiếu. 

Vừa ăn: vừa miệng, không mặn 
lạt, cũng có nghĩa là vừa chừng ăn 
đặng: cam quít đã vừa ăn. 

- Nói chung cuộc ăn uống, 
trong sự vui mừng hay ngày 
giỗ tết. 

- ăn cưới, ăn giỗ, vân vân... 

Ăn cỗ: ăn tiệc bày từng bàn từng 
mâm, với một số khách dự nhất 
định, khi bát tiên (tám người), 
khi thất hiền (bảy người), cho đến 
mười hai người vây quanh một 
bàn tròn, ngồi ăn cỗ ăn bàn mà 
ăn bận theo cu Ì1. 

Ăn cỗ ngồi áp vách, có khách 
là ngụ cư (t.ng). 

Ăn cưới: ăn đám cưới; cũng gọi ăn 
cỗ bàn lớn: nhà đó ăn cơm thường 
bằng nhà ta ăn cưới. 

- Hẹn rằng đến sớm ngày 
mai, cùng đi ăn cưới cho dài đám 
dâu (Tr.c) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


31 


Ăn đầy tuổi, ăn đầy tháng: t.ng. 
ăn mừng cho con đầy tuổi (ăn thôi 
nôi), hoặc đầy tháng. 

Ăn giỗ: ăn đám giỗ quải. Cũng nói 
ăn kị (ăn đám kị cơm). 

Ăn hỏi: nhận lễ vấn danh trước 
khi ăn cưới, bày cỗ bàn ăn uống. 
Thường dùng để chỉ lễ vấn danh: 
con nhỏ của tôi đã ăn hỏi rồi, còn 
chờ ngày cưới. 

Ăn khao: (tiếng Bắc) nhân có sự vui 
mừng, như lên lão, thăng quan, 
được hàm, thi đỗ v.v... đặt cỗ bàn 
mời cả làng cả xóm đến hỷ hạ: mổ 
bò ăn khao (t.ng). Trong Nam gọi 
ăn mừng. 

Ăn mừng, ăn mầng: ăn chơi, cúng 
cấp nhơn có việc mừng; 

tỷ dụ: ông ấy ăn mừng ngày 
sanh nhựt, nước mất không lo, ăn 
mừng nỗi gì? 

Ăn yến: ăn yến tiệc. 

Ăn tiệc: 1d. 

Ăn rằm: ăn mừng ngày rằm. Để ăn 
rằm tháng giêng rồi sẽ hay: chờ 
qua khỏi ngày rằm. 

Ăn tết: ăn chơi ngày đầu năm, vào 
tiết xuân. Năm nay dự bị ăn tết 
lớn vì sắp có hòa bình. 

- đi cày ba vụ, không đủ ăn tết 
ba ngày (t.ng) 

- ăn tết quan trên một chai 
rượu (đây là nói trớ, dùng đỡ tiếng 
ăn tết để tránh tiếng hối lộ, tuy 
dùng không đúng chỗ nhưng ý là 
cố che một việc làm xấu). 

- Tháng giêng ăn tết ở nhà, 
tháng hai cờ bạc, tháng ba hội 
hè. Tháng tư trảy đậu nấu chè, 
ăn tết đoạn ngũ, trở về tháng 
năm (cd chứng tỏ buổi thái bình 
ngày xưa). 


(Trong tỷ dụ “ăn tết quan một 
chai rượu”, chúng tôi trong Nam 
đã làm mất chữ “ăn” và chỉ dùng 
chữ “tết”, người Bắc dùng đúng 
chữ hơn khi nói “đi tết quan”, 
thay vì “đï ăn tết quan”; trong cái 
nhà quê của miền Nam có ẩn cái 
ngây thơ trẻ con nên hay bị lường 
bị gạt, và cái giận vẫn không lâu). 

Câu “trảy đậu”... là chép 
theo VNKTTĐ, khi anh Nguyễn 
Hiến Lê duyệt đến chữ này, anh 
cẩn thận rằng không có bộ “Tục 
ngữ phong dao” của Nguyễn Văn 
Ngọc, nên còn ngờ chữ này. Tôi 
xin lấy bộ Tục Ngữ Nguyễn Văn 
Ngọc ra, (bản Bốn Phương) tr. 
201, câu ấy như vầy: 

“Tháng giêng ăn tết ở nhà, 

Tháng hai cờ bạc, tháng ba 
hội hè. 

“Tháng tư đong đậu nấu chè, 

Ăn tết đoan ngọ trở về tháng 
năm... 

té ra tự điển Rhai Trí thì đi 
hái đậu, còn theo ông Nguyễn Văn 
Ngọc, thì đậu ở nhà sẵn, nay đong 
ra cho vào nổi mà nấu, chung qui 
chẳng có ai sai và thế là hòa (huể) 
cả làng, hội Khai Trí hồi đó đã làm 
việc tập thể chung nhau lại, còn 
ông N.V.N. thì đơn thân độc mã, 
nếu bắt tội là nên trách tiếng Việt 
độc âm, mạnh ai nấy nhớ và vá víu 
sao cho thành câu là được, không 
như tiếng Pháp đa âm, nói sai một 
chữ là biết liền. Anh N.H.L. trí 
nhớ thiệt là tài, sai một chữ cũng 
không qua. S. 

Ăn vía; ăn mừng ngày sanh. 

- Hưởng thụ cái của lợi lộc gì: 

ăn lương, ăn bổng. 


32 


TVTNMN 


Ăn ba tê nguội: tiếng lóng pâté là 
món bánh, bao bột xốp nướng 
chín trong dồn thịt bằm, phải ăn 
lúc còn nóng mới ngon nên gọi 
pâté chaud (ba tê sô), còn pâté 
là thức ăn cho chó mèo thú vật 
nuôi bên Pháp, ta mượn để gọi 
trận đòn như ăn bánh, ăn ba tê 
nguội là đòn đánh nguội, không 
gặp tại trận. 

Ăn biếu: được phần biếu. Ăn biếu 
ngồi chiếu hoa (t.ng). 

Ăn bổng: được hưởng lợi lộc về quan 
chức gì, như trong Nam nói nôm 
na là ăn lương. Ăn bổng to: Ăn 
lương lớn. 

Ăn công: làm công việc gì và được 
người ta trả tiền công: làm một 
cây kiểng vàng ăn công ba đồng 
bạc, vấn (quấn) một chiếc neo đặc, 
ăn công đến năm đồng (5$00). 

Ăn chung: có hai nghĩa, một 
là ăn chung lộn, như ăn chung một 
nổi; hai là nói về cờ bạc, ăn thì lấy, 
thu thì trả; ấy gọi là ăn chung. 
Cũng có nghĩa là chung cọng, 
thông đồng (ăn chung, ở riêng). 

- Ăn chung đủ, tiếng lóng cồ 
bạc có nghĩa là ăn đủ, chung đủ, 
không thiếu đồng nào. Cũng nói 
“ăn thua đủ”. 

- Ăn chung: cùng chia nhau 
hưởng lợi chung (nghĩa thứ IV). 

Ăn dõi: được hưởng mãi mãi: mấy 
đời ăn dõi lộc nước. 

Ăn đòn: bị đòn, phải đòn, bị đánh 
để đền tội: bỏ học mẹ cho ăn đòn 
nứt da. 

- BỊ đánh vô duyên cớ: vào tù, 
các tay anh chị cho ăn đòn dằn 
mặt, thêm các thầy chú cho ăn 
đòn lấy oal. 


Ăn hột vịt, Ăn hột vịt lộn: tiếng pha 
lửng để gọi bài làm trong lớp hay 
thi phúc khảo, bị điểm số không 
(zéro) tròn như hột vị. Cũng nói 
theo Pháp, bị cho ăn zéro. 

Ăn trứng ngỗng: n.t 

Ăn gánh: chịu đựng công việc (tiếng 
Bắc): ăn gánh việc làng. Trong 
Nam nói: gánh vác việc làng, việc 
nước. (Trong Nam, phép chơi cờ 
gánh, cũng dùng danh từ ăn gánh 
này, khi gánh (ăn một con cờ của 
phe địch). 

Ăn gầy: (tiếng Bắc), hưởng của 
dưỡng lão. Khi chia của giữ lại 
một phần để dưỡng lão gọi là 
ăn gầy. 

Ăn hoa hồng: ăn tiền thưởng về sự 
mình lãnh làm việc gì, làm nghề 
dẫn mối thầy kiện (luật sư), ăn 
hoa hồng mười hay hai chục phần 
trăm (10% hay 20%). 

- Làm những việc như buôn 
bán mối lái, v.v... được người ta 
chia cho mấy phần lời, gọi tiền 
hoa hồng. 

Ăn hoa màu: nói về người giữ vườn 
ruộng của người khác mà được 
quyền hưởng hoa màu. Có khi nói 
là ăn hoa lợi. 

Ăn hương hỏa: coi việc hương lửa; 
hưởng phần gia tài của cha mẹ 
ông bà để lại và có phận sự thờ 
cúng người đã mất. 

Ăn lên: làm chức việc, công việc gì, 
được tăng lương tăng bổng. Thăng 
thông phán nhì hạng, ăn lên mỗi 
tháng được sáu đồng bạc (6$00); 
như Ăn lên làm ra. 

Ăn lộc: ăn tiền lương theo phẩm 
hàm (t.d: làm quan ăn lộc nước). 
Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn 
lộc Phật (t.ng). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


33 


Ăn lời: cho vay ăn lời (hoặc nặng, nhẹ 
hay biết điều): ăn lãi (B). 

- Nuốt lời nói, không giữ lời đã 
nói. Chữ là thực ngôn. 

- Dạy con con chẳng ăn lời, con 
nghe ông ấy đi đời nhà con. (cd) 

Ăn lương: làm chức gì được hưởng 
thủ công nhất định. Nguyên ngày 
xưa trả lương quan hoặc lính 
bằng thóc gạo, nên thành thành 
ngữ “ăn lương”. 

Câu của Tú Xương: “ăn lương 
hàm chính thất”, vừa hiểu lĩnh 
lương do vợ cấp, lại thêm đắc thế 
vì chơi chữ: chính thất là vợ cả, lại 
cũng có nghĩa là chính thất phẩm 
(Hồi xưa, làm quan có chín bậc từ 
nhất phẩm đến cửu phẩm, và mỗi 
bậc lại chia làm chính và tòng). 

Ăn quen: quen thói cũ, hành động 
theo thói thường. 

- Ăn quen chồn đèn mắc bẫy 
(ng): 

- An quen nhịn không quen. 

Ăn sương: kiếm ăn vào lúc có sương 
(ban đêm), chỉ về nghề ăn trộm, 
hoặc nghề mãi dâm gái ăn sương. 

Ăn thủ chỉ: tiếng Bắc và tục ngoài 
Bắc, được hưởng lộc làm thủ chỉ 
trong làng. 

Ăn thừa tự: hưởng phần gia tài của 
người trước để lại, không con 
nối, có phận sự tiếp tục việc cúng 
quải người ấy và tổ tiên người ấy 
(không có người ăn hương hỏa). 

Ăn trứng ngỗng: tiếng pha lửng để 
gọi khi thi phúc khảo bị điểm hỏng, 
khi làm bài bị thầy khuyên con số 
không zéro, tròn như quả trứng. 

Ăn nhặt: (Bắc) thu nhặt những của 
rơi vãi mà ăn: ăn cần ở kiệm, nuôi 
con gà cho nó ăn nhặt, lớn lên bán 
có tiền xài. 


- Làm nghề bán hàng nhỏ, 
nhặt từng đồng từng xu: nhờ 
buôn bán ăn nhặt mà sau này 
khá khủm, gởi con ăn học bên 
Tây, bên Pháp. 

- Thu nhận một cách không 
chánh đáng: ăn đút. 

Ăn bạc: có hai nghĩa: 

- đánh cờ bạc, ăn là trúng lớn. 

- làm quấy ăn của người. 

“Phen này ắt hẳn gà ăn bạc”. 
(Tú Xương): tiền bạc chời chỡ đến 
gà mổ như thóc lúa. 

Ăn bạc ăn tiền: nói về quan chức 
nhận tiền bạc của người ta một 
cách không chính đáng (đồng 
nghĩa với ăn hối lộ hay ăn của 
hối) (nghĩa thứ V). 

Ăn bẩn: 1) Ăn bẩn thỉu, ăn dơ, ăn 
không kể gì đạo lí, ăn xẩn bẩn: Gà 
nhà ăn bẩn cối xay. (t.ng) 

2) Kiếm lợi một cách nhỏ 
nhen, không kể gì phải trái 
(nghĩa thứ V). 

Gà nhà ăn bẩn (xẩn bẩn, 
lẩn bẩn) cối xay, hay là “gà nhà 
ăn quần (quanh quẩn) cối xay: 
chung qui ăn gần cái cối xay, 
đạp mái. Túc con cũng không xa 
cái cối, ngụ ý chê bất tài thì đã 
đành, thêm chê người chỉ biết vơ 
vét trong giòng bà con lối xóm, 
khai thác người quen, nhưng khi 
chưa đăng đàn phong tướng ai 
lại chẳng chê Hàn Tín? Đến khi 
gà thắng độ, cho ăn lúa lựa, uống 
nước tự tay chủ kê dâng tận mỏ, 
nào biết đâu lúc gà được thả quần 
sương hay sau khi tắm nghệ, gà 
vẫn bon bon lại gần cối xay như 
cũ, theo tôi hãy khoan chê gà, và 
hãy nhớ có con gà mái hấp dẫn 
gần đây. Tiếng Việt vì độc vận, 


34 


TVTNMN 


nên bẩn, quẩn, đều nói được và 
đều nghe thông. 

Ăn đút ăn lót: nhận tiền của kẻ khác 
đút lót để chạy công việc. 

Ăn hối lộ. 

- học trò cũ ăn đút ăn lót làm 
bài hộ cho học trò mới lên lớp là 
một tật xấu. 

Ăn léo: nhằm léo, léo là léo lắc, khéo 
léo. Khôn một người một léo, khéo 
một người một ý. Làm léo, làm 
khôn khéo mà ăn của người cũng 
là ăn léo ĐNQATV HTC). 

- tiếng mượn của người Triều 
Châu: ăn léo là ăn ráo nạo; xí léo 
là chết rồi. 

Ăn lễ: a) nghĩa trắng: ăn mừng ngày 
nghỉ lễ: trong Nam thời thuộc 
Pháp dân ăn lễ chánh chung 
(14 Juillet) đúng ra nên nói ăn 
lễ chánh trung, vì là ngày giữa 
(nửa) năm. 

b) nghĩa đen: nhận lễ vật của 
người có việc đến nhờ, hay đến 
lo chạy; một lối ăn hối lộ; ăn lễ 
cho ra mắt quan trên. Ăn lễ cho 
nhập học. 

Ăn xuýt: nhận của người mà làm của 
mình: tù mặt đồ ăn xuýt. 

- Lấy, tìm cách mà lấy làm của 
mình: ăn cắp, ăn gian... 

Ăn bẩm: a) ăn khỏe nhưng thô tục; 

b) tham lấy cho nhiều. 

Ăn bẩn: theo nghĩa thứ 2 ở trên, tức 
là nói chung về sự ăn uống, tiêu 
dùng: ăn bẩn như ăn dở. 

Ăn bây: tiếng Đắc, trong giới đánh 
bạc, lối đánh cù nhầy và làm trái 
lẽ. VNTĐKTTĐ). 

Ăn bẻo: tiếng Bắc, dùng mánh 
khóe mà xà xẻo của người 
(VNTĐKTTĐ). 


Ăn bĩnh: tiếng Bắc, giống như 
“ăn bây” mà có ý liều lĩnh hơn. 
(VNTĐKTTĐ) 

Ăn bòn: mình đã có rồi mà còn kiếm 
chác của người khác. 

- khi lượm lặt bòn mót, ví dụ 
bòn đậu phụng. 

- dùng cách lấy dần của 
người ta, nay một tí mai một tí 
(VNTĐKTTĐ). 

Ăn mót: cũng thì lượm lặt, ăn của 
người khác bỏ mà mình táy mót; 
tức ăn đồ dư thừa. 

Ăn bớt: xà xẻo của người ta 
(VNTĐKTTĐ). 

trong Nam nói “ăn chận”, “ăn 
chận lận”. Chẩn lên. 

Ăn bữa: ăn chay, ăn có chừng 
(ĐNGQATV HTC). 

Ăn bữa hôm, lo bữa mai: t.ng. 
Thiếu trước hụt sau. 

Ăn có bữa, lo không có bữa: Nhọc 
lòng lo, lo mãi. 

Ăn cơm bữa: Đến bữa thì ăn, có 
chừng rồi. Thường nói với nó 
cũng như ăn cơm bữa, chỉ nghĩa 
là thường nói hoài. 

Ăn bữa: Trong câu “Cô ấy bảo: “Cho 
mày chết, cho đáng kiếp cái 
phường thầy trò thằng ăn bữa” 
(Hề chèo, Văn hóa Hà Nội x. bản, 
n. 1977, tr. 123, lời hề lối ngoại 
thích), trong câu này, “ăn bữa” 
(viết dấu hỏi) có nghĩa khác với 
“ăn bữa” của Huỳnh Tịnh Của 
như trên đã dẫn. 

Ăn bữa: (tiếng tục). Nợ người ta mà 
xử lường không trả (VNTĐKTTTĐ). 

Ăn cánh: vào hùa với nhau mà kiếm 
lời VNTĐKTTĐ). 

Trong Nam, nói “ăn ké”, “ăn 
có” (giới cờ bạc) (nhưng nghĩa này 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


35 


có khác một tí, vì ăn cánh như 
ăn tay là cùng mưu mô với nhau 
trong một việc gì, còn ké, có trong 
điệu cờ bạc có nghĩa là đặt tiền 
ké theo một bên (ăn ké), có theo 
một bên (ăn có), tức là ghé nhờ, 
chớ không được kể là chánh tẩy. 
Cờ bạc phần nhiều tin nơi hên sui 
may rủi, cho nên khi người ăn ké 
hay ăn có, vận sui để đâu thua 
đó thì người ta không cho mình 
đặt ghé vào tụ của họ, âu cũng 
là dễ hiểu). 

Ăn cắp: bất kỳ ngày đêm, lừa người 
vô ý, rút lấy của người. 

Ăn cắp vặt: ăn cắp vật nhỏ. Tánh 
người ăn cắp vặt: tham lam bất 
kỳ vật ch1 cũng chọt. 

Ăn chẹt: Phép đánh cờ gánh, chận 
chẹt đàng mà bắt con cờ người 
ta, kêu là ăn chẹt. Thôn trưởng, 
công chức nhơn việc thâu thuế 
làm quỉ quái thâu dư bỏ túi, 
hoặc ăn vặt của dân, cũng gọi 
là “ăn chẹt gánh”. Tiếng Bắc: 
ăn chận, ăn chẹt: thừa lúc 
người ta bối rối, hay là nguy 
nan bắt chẹt mà lấy tiền lấy của 
(VNTĐKTTĐ). 

Ăn gánh: n.t. (H.T.C) 

Ăn vặt: ăn không nên bữa, ăn không 
nên miếng. Thôn trưởng hay ăn 
vặt chỉ nghĩa gặp mỗi gặp việc thì 
ăn, chẳng luận ít nhiều. 

Ăn chơi: ăn và chơi, không phải là ăn 
thiệt; thong thả không lo: con nhà 
ăn chơi, ngh. rộng: lành mạnh: 
chúc cho trẻ ăn chơi. 

- ăn ngoài bữa; ăn cho vui 
miệng; buồn miệng mà ăn ít 
nhiều. Nhứt là nói về sự ăn bánh 
trái, là đồ ăn chơi. 


- nói chung về cách chơi bời 
tiêu khiển; 

- tháng giêng là tháng ăn 
chơi; 

- chẳng ăn chẳng chơi rồi đời 
cũng chết; 

- ăn chơi cho đủ mọi mùi, 
khi buồn thuốc phiện khi vui 


chè Tàu; 
- giả danh hầu hạ dạy nghề 
ăn chơi (K.) 


- lúc con còn nhỏ, cầu xin trời 
phật phù hộ cho con được “ăn 
chơi”, đứa con lớn lên “ăn chơi” 
thật sự, lại kêu trời, sao con cứ “ăn 
chơi” không lo làm ăn lập nghiệp. 

Ăn cướp: đt. và dt: đông người hành 
hung bắt lấy của người. 

- ăn cướp công, ăn cướp cơm. 

- quân ăn cướp. 

- ăn cướp cơm chim (t.ng) 

Ăn chằng: không phải của mình 
mà cứ ăn cứ lấy (VNTĐKTTTĐ). 

Ăn dẹo: mánh khóe mà ăn lời một 
cách nhỏ nhen (VNTĐKTTTĐ). 

Ăn dỗ: dỗ giành của con nít mà ăn: 
ăn dỗ của em, là tật xấu - dùng 
cách khôn khéo nói ngon ngọt để 
lấy của người ta (VNTĐKTTĐ). 

Ăn đẽo: ăn kẹ nhiều lần, gạ người 
ta mà ăn mãi mãi (VNTĐKTTTĐ), 
(đếo là dùng búa hoặc dao mà 
vạt gọt bớt). 

Ăn gian, làm gian lận: mà ăn của 
người: ăn gian ba bàn thua mạt 
(lời thề độc của giới cờ bạc). 

Ăn lận:¡.d 

Ăn quanh:1.d 

Ăn hối lộ, ăn lót: ăn của lo lót (ăn 
của đúc sáp, lấy tích tên kia vào 
rừng ăn ong, gặp cọp chận đường 
chuyển về, đưa sáp cho hổ táp, 
nhờ vậy mà thoát thân). 


36 


TVTNMN 


Ăn hiếp: lấy thế, ÿ mạnh làm cho 

người khác phải chịu thua thiệt. 

- ý thế lực mà lấy của người ta 
hay bắt người ta phải chịu thua 
kém mình: tù cũ ăn hiếp tù mới; 
trò lớn ăn hiếp trò con; vợ ăn hiếp 
chồng. 

Ăn hiếp gió: ăn hiếp nhỏ vặt, không 
nhằm chỗ: thôi mà! Ăn hiếp gió 
nhau chỉ? - Làm phách chó, ăn 
hiếp gió có ngày cũng có người 
trị mây! 

Ăn bớt: Xới bớt (ĐNQATV HTO) 

- Hứng lấy trước phần lợi của 
người ta (VNTĐKTTĐ). 

Ăn keo: tiếng Bắc, có tiền không 
muốn tiêu, chỉ chực ở người ta 
(VNTĐKTTĐ). 

Ăn không: lấy cái gì mà không mất 
công phu hay không mất tiền mua 
(VNKTTĐ). 

- Ăn mà không làm gì cả: ăn 
không ngôi rồi. 

Ăn làm: nói chung về sự làm ăn: cách 
ăn làm của nó không thương được 
(VNTĐKTTTĐ) - Trong Nam nói 
“cách làm ăn”. 

Ăn lận: lừa dối người ta mà lấy lời, 
cũng như “ăn gian”. 

Ăn lường: lấy mà không trả. 

Ăn nằm: khi tách riêng ra là ăn và 
nằm, tỷ dụ ăn có mâm, nằm có 
giường; khi gộp lại làm ra thành 
ngữ “ăn nằm” thì có nghĩa chung 
chạ, nói về vợ chồng sống chung 
cùng ăn ở chung nhau, tỷ như: vợ 
chồng anh ấy ăn nằm đã có ba mặt 
con, mà còn chưa hiểu ý nhau. Nhớ 
khi ăn nằm khi chung chạ. 

Ăn ngọn: tự chiếm lấy trước một 
phần lời của người ta, cũng như 
ăn bớt (VNTĐKTTTĐ). 


Ăn ngồi: nói về ăn ngồi ngôi thứ: 

- đỉnh chung chưa đễ ăn ngồi 
cho yên (K) 

Ăn ý: ý là ý nghĩa, léo lắc; nhằm ý, 
trúng ý nhau (H.T.Của). Cũng thì 
cối ngựa, mà cối hay, chạy hay, ăn 
ý là tại tay cương nhặm lẹ, con 
ngựa được người ăn ý cỡi thì ríu 
ríu theo ý muốn người cõi, nếu cối 
không ăn ý, thì nó cho té có ngày. 

- c.n. ăn rập, ăn khuôn. Vợ 
chồng ăn ý (hòa thuận với nhau) 
thì tát biển cũng cạn. 

Được hơn trong cuộc đố, trong 
đám cờ bạc hoặc trong đám cạnh 
tranh: ăn cuộc, ăn gà, ăn cá... 

Ăn bí, tiếng Bắc dùng trong 
cuộc chơi tổ tôm. 


Ăn dọc, n.t 
Ăn khàn, n.£ 
Ăn lèo, n.É 
Ăn tôm, n.t 


Ăn cạ: tiếng trong cuộc đánh chắn. 

Ăn chằn: n.t 

Ăn cạ, ăn chắn: dùng được vào đôi 
bằng đôi lệch, của bài mình (tiếng 
đánh chắn). 

Ăn có: tiếng giới cờ bạc, hùn vô: cho 
tôi ăn có tụ này vài đồng, đánh 
ăn có chạy gạo. 

tiếng lóng làng dao búa: ăn có 
vài thoI, ăn có vài cù lo. 

một cách chầu rìa, nhờ nhõi: 
tưởng ăn có ông X. để nhờ, té ra 
vì ăn có mất luôn vợ. 

Ăn cuộc: ăn tiền đặt đố. 

Ăn dải: ¡d 

Chẳng qua làm phước cho 
chàng, nào a1 ăn cuộc ăn bàn chi 
aI (L.VT) 

Ăn độ: thắng cuộc, được hơn trong 
đám cờ bạc hay trong cuộc nào 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


37 


đó: gà ăn độ là gà đã thắng cuộc, 
đã ăn tiền trong một độ rồi. Đồng 
nghĩa với “ăn cá” là thắng trong 
một cuộc thách đố. 

Ăn đứt: ăn chắc không trả lại. Ăn 
đứt tiền cưới. 

Một nghĩa là hơn hết, giỏi 
quyết. Không ai bì: “Nghề riêng 
ăn đứt hồ cầm một chương” (K) 

Ăn già ăn non: (nghĩa như II ở trên): 
trong Nam nói xên già xên non 
tiếng trong giới cờ bạc. 

Ăn gọt: thường nói về cờ bạc, ăn như 
gọt, ăn sạch trơn. 

Ăn sách: id 

Ăn ráo: ¡d 

Ăn kết: ăn phần chung cuộc. Phép 
đánh bài, ăn trút kết, thì là ăn 
tiền chung lại, ai trúng cách thì 
ăn. Đừng lầm với t.ng. 

Đừng lộn với: Ăng kết, hiểu 
theo nay và mượn của Pháp 
“enquête” là tra xét, khám xét, 
cuộc điều tra. t.d Án chưa xử, vì 
ăng-kết chưa kết liễu, tức cuộc 
điều tra chưa xong. 

tiếng dùng trong cuộc chơi 
tam cúc hoặc bài phu (Bắc): ăn 
kết bộ đôi, bộ ba, ăn kết tứ tử 
(VNTĐKTTĐ). 

Ăn mã, ăn pháo, ăn tượng, ăn 
xe, ăn tốt, ăn sĩ v.v.: tiếng 
trong cuộc chơi cờ tướng: đánh 
bắt được những quân cờ ấy mà 
chiếm lấy chỗ. 

Ăn năm, ăn sáu: v.v.. 

Quăng, phóng mười đồng ăn 
năm, và bắt mười đồng ăn năm 
tiếng trong giới đấu kê và bài bạc 
đá gà đá cá thia thia, một bên nào 
đó thấy bên địch gà hay cá đều 
suy, gần thua trận, nên mời bên 
địch hãy nhận: đây phóng mười 


đông nếu thua thua đủ mười bằng 
thắng sẽ nhận năm đồng mà thôi. 
Khi phóng như vậy, sẽ tùy lúc, 
mời mọc: mười đồng ăn một ăn 
hai, v.v... và hiểu với nhau tiền 
cá cuộc tính ra phân, một là một 
phần mười, tức bạc chia làm mười 
phân chớ không ngang bằng giá 
một đồng ăn một đồng như thông 
lệ đã định. 

Ăn phần: đi buôn ăn phần là cứ phần 
mình mà ăn. 

Vấy máu ăn phần: lệ đi săn, 
xưa chia thịt bằng cách ai vấy 
máu là có công; vậy kẻ ngoại cuộc 
cũng bôi máu giành phần. Cũng 
nói: trây máu ăn phần. 

- làm cho có cớ, giả mạo. 

- ngày xưa, đánh lộn không 
giập đầu chảy máu, nhưng cũng 
giả bịnh, khai bịnh mà nằm vạ. 

Ăn tiền: có hai nghĩa, một là ăn tiền 
công, chánh đáng; hai là nghĩa 
xấu, trộm phép mà ăn của người 
một cách không chánh đáng. 

Ăn tiền còm: nhận tiền thù 
lao dắt mối thầy kiện: tiếng đời 
Pháp thuộc, dẫn mối kiện tụng 
cho luật sư để nhận tiền thưởng 
công đưa mối đến (commission). 
T.d Vì chút tiền còm, xúi con kiện 
cha, vợ thưa chồng. 

Ăn thu phân: t.ng. Tính số mà ăn, 
ăn chung với; ăn xớ bớt (ăn xới 
bớt). Ăn cửu ngũ, bát ngũ, v.v... 
(đây là theo giao kết trước trong 
giới cờ bạc, ăn thu phân là ăn theo 
độ phân giao trước, tỷ như ăn cửu 
ngũ (9/5) vì 1 phần là tiền xâu, ăn 
bát ngũ là 8/ð vì xâu 2 phần ngày 
nay nói ăn tứ lục tức 10 phân, họ 
lấy 6 còn mình chỉ 4, trong khi 


38 


TVTNMN 


tiền chi phí, vân vân đều về mình 
chịu là khác nữa. 

Ăn rốc: ăn sạch. Thua rốc: thua sạch. 

Ăn thua: chung cọng, dính dấp. 
Đánh cờ bạc ăn thua thì chỉ nghĩa 
là ăn thì dùa, thua thì chịu; cũng 
là tiếng giao với nhau. “Hai đàng 
không ăn thua”, nghĩa là không 
dính dấp sự gì. 

Ăn thua: sơ khởi, có nghĩa là được 
thua: Tôi với anh có lẽ nào lại ăn 
thua với nhau hay sao? Về sau, 
chữa “thua” mất hẳn nghĩa đi 
còn lại chữ “ăn” có nghĩa là được: 
Muốn làm đại sự mà tay không 
thì ăn thua gì? (có nghĩa là phần 
chắc không nắm được). Làm như 
thế ấy không ăn thua gì đâu: là 
làm như vậy, không ăn không 
thua và vẫn hão huyền cả. 

Ăn thua đủ: tiếng lóng của giới cờ 
bạc (đổ bác), quyết chiến cho đến 
kỳ cùng, hoặc thu trọn sòng hoặc 
thua trút sạch, hoặc tiền đầy túi 
hoặc sạch túi mới nghe; 

- trong cuộc đánh lộn (ấu đả), 
tao ăn thua đủ với mây, là tao 
không chạy mầy, liều sanh tử 
cùng mầy, đánh chết bỏ (trái với 
“ăn thua đủ” là “chạy mặt”). 

Ăn thướng: t.ng. ăn tiền đặt đàn, đặt 
cuộc, hoặc vì công việc làm hơn kẻ 
khác. Hát ăn tiền thướng: kép và 
đào tùy câu hát giọng hát mà được 
thướng. Khác với ăn tiền thướng 
là hát ăn tiền giàn. Gọi tắt là hát 
thướng, hát giàn. 

Ăn trước trả sau: t.ng. Có ăn có 
chịu, có vay có trả; thiếu thốn tha 
tạm của người, ăn rồi phải làm 
mà trả lại. 


Ăn xấp: Xấp hai, giỏi bằng hai. Việc 


tính toán, nó ăn xấp mày. 


Án xâu ăn đầu: c.n. ăn tiền đầu. 


T.ng ăn tiền công hao, bẻ đầu mà 
ăn, như mười ăn một. Tiếng mới 
là “ăn tiền còm” (ceommission). 

Dễ ăn: Ăn trong th.ng dễ ăn, 
có hai nghĩa: 

- Tại mình ăn được. 

- Tại người không biết phép, 
hay sợ sệt, hay đút nhét, có thế 
dễ ăn. Bởi dân dại nên hắn mới 
ních tiền dễ dàng. 

- Coi vậy mà không dễ ăn đâu: 
co1 vậy mà khó. 

Thấy đó mà khó ăn: th.ng. 
muốn mà không làm gì được. 
(cũng như: coi vậy mà khó nuốt 
cho trôI). 


Án già ăn non: 


1. Ăn nhiều ăn ít: ăn già ăn 
non, cái mồm thỏm lẻm (t.ng). 

2. Ăn lúa má hoặc hoa màu 
cho đã già hay khi còn non. 

3. Tiếng cờ bạc, ăn già là chỉ 
chực ăn vùa to, ăn non là vừa 
trúng nhỏ đã thôi không đánh 
nữa. Trong Nam gọi “xên già xên 
non” (xên là bãi cờ bạc, xên sòng 
bài). (Nghĩa thứ VIID). 


Ăn xám phần: điệu đánh me, tay 


con đánh ba cửa, chừa lại một con 
đánh ba cửa, chừa lại một cửa hễ 
me ra cửa mình đánh thì thắng, 
nếu me ra cửa chừa kia thì thua, 
khi ăn ăn ba phần, nhưng chắc 
ăn lắm, và gọi đánh xám phần 
điệu “hồ giấy mộng mị” (không 
hiểu nghĩa là gì) và ăn xám phần. 

Vớt ăn ba ăn tư: th.ng. tiếng 
của giới đổ bác đấu kê, phàm 
trong cuộc đấu, thấy gà mình có 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


39 


phần suy, nên chịu thua trước khi 
mãn cuộc, cho khỏi thua trót; tiền 
kể thí dụ một trăm bạc chia làm 
mười phân, vớt ăn ba (là ăn ba 
chục mỗi trăm), ăn tư (là ăn bốn 
chục mỗi trăm), v.v... Bên phe gà 
chịu thua, nói lại là thua vớt bảy 
phân, sáu phân, v.v.. (tùy g1ao ước 
trước trong mỗi trường gà). (Chịu 
thua như vậy là tiếc con gà hay, 
vớt nó lên, dưỡng nó lại chờ cấp 
nó vào độ khác với con gà lạ mà 
tin chắc nó sẽ thắng). 

- Ưng thuận, nhận chịu: tỷ dụ 
- đặt mười đồng, có ăn không? Chỉ 
ăn xắp hai mà thôi (tiếng cờ bạc). 


Ăn chịu: ăn chịu với làng: có chịu 


xâu góp thì là nhờ mọi việc trong 
làng. Cũng có nghĩa là ăn hàng 
còn thiếu chịu. Một nghĩa khác 
nữa là ăn thiếu chịu, sau sẽ trả; 
cũng như “ăn trước trả sau”. 

Trong câu: “Bọn nó, tụi nó, 
ăn chịu với nhau đã lâu rồi, thì 
nghĩa như trong câu “ăn chịu với 
làng”. 


Ăn cụng: đồng lõa hòa nhau, không 


ăn thua với nhau (tiếng giới cờ 
bạc). Ngồi ăn cụng trong sòng tứ 
sắc hay sòng cắc tê là ngồi đối 
diện, cụng mặt nhau để không 
giúp lén nhau được. 


Ăn giá: đã thuận giá, nhận giá: buôn 


bán với nhau đã quen mặt, đã 
thuận giá ăn với nhau thì phải 
lấy chữ tín làm đầu. 


Ăn lời: khác với nghĩa “cho vay ăn 


lời, đây là nhận lời, vâng lời: 
Cá không ăn muối cá ươn, người 
không ăn lời người hư (cd) 
Dạy con con chẳng ăn lời, 
Con nghe ông kểnh ởi đời nhà 
con (cd) 


(ăn lời đây là nghe lời, ăn 
lời nghe âu yếm hơn và thiết 
tha hơn). 

(đồng nghĩa với câu: “Cá 
không ăn muối cá ươn, 

Con cãi cha mẹ trăm đường 
con hư). 

Ăn vùa thua chạy: tiếng lóng 
của giới cờ bạc điếm đàng, khi 
thắng nó hốt tiền, khi thua nó 
vụt chạy... 

Đồng bạc ăn mười quan: t.ng 
ăn có nghĩa ưng thuận, nhận chịu 
và như vậy trồi sụt đều được. 

Đi kiếm ăn: vạc đi ăn đêm. 

Quen môi lại kiếm ăn miền 
nguyệt hoa (K) 

Ăn đêm: ăn ban đêm: có người thì 
ăn đêm khó ngủ, người khác lại 
không ăn đêm không ngủ được. 

- Tánh một số loại chìm chỉ ăn 
vào đêm: con vạc ăn đêm. 

Ăn kén: mua kén. Đi ăn kén. 

Ăn ong: bắt ong lấy sáp lấy mật. 
Đi ăn ong rừng Cà Mau, rừng 
Long Thành. 

Ăn yến: dt. nghề riêng ăn đứt của 
đồng bào Quảng Nam, đi chung 
với nghề “ngậm ngải tìm trầm”, 
hai nghề này có lẽ của người 
Thượng quen với thú sơn lâm, 
chớ người Kinh của chúng ta 
không chịu cực đi suốt tháng 
này qua tháng kia, chịu đói 
chịu lạnh rừng (nghề thứ ba là 
nghề đi tìm quế rừng), ba nghề 
này, tưởng không nước nào hơn 
chúng ta. Riêng về “ăn yến”, con 
én này đóng ổ trên cao nơi sườn 
hóc đá cheo leo, thế mà cũng có 
người trèo gỡ cho được, lại có thứ 
yến huyết, họ giả cũng có làm 
sao quên thứ yến tượng trưng 


40 


TVTNMN 


cho sự hộc máu của người trước 
khi lấy được yến có vết máu thổ 
ra lần hai lần ba của loài chim 
mà một con chẳng thành xuân 
kia. Than ôi, kim tiền đi đến 
đâu thì người ngậm ngải tìm 
trầm tìm yến tìm quế đi đến đó. 
Và thật ổ yến có bổ phổi bổ tâm 
chăng, riêng tôi tôi định ninh 
tin như vậy, vì dầu cho ổ yến 
làm bằng rong biển kết thành, 
thì rong biển kia há chẳng phải 
là chất vôi (calcaire) từ biển lấy 
lên, huống chi có nước miếng của 
loài chim kia pha vào, thì vôi ấy 
bổ phổi bổ tim chứ gì. 

Nghề ăn yến, ăn ong, lấy sáp, 
nghề tìm trầm, tìm cây quế rừng 
là thập phần tử, nhứt phần sanh, 
có khi không chết nhưng lâu 
ngày quên hết tiếng mẹ đẻ hóa 
ra người rừng, không phải hóa ra 
đười ươi giả nhơn, nhưng không 
nói đặng tiếng người nữa, vì nguy 
hiểm như vậy cho nên ngày xưa, 
vua miễn thuế (thuế gọi phong 
ngạn cho người đi lấy sáp và bắt 
chim lấy lông làm quạt, vân vân), 
cũng như trên Nam Vang đời xưa 
vua miễn thuế cho người làm nài 
giữ chăn voi và nghề trèo cây thốt 
lốt lấy đường hái trái, vì con voi 
khi nổi xung thường vật chết 
nài, còn trèo leo thì trợt chơn là 
rồi đời mạng sống. Lạ một điều 
là yến Quảng (Quảng Nam) vẫn 
quí hơn yến lấy nơi khác (Côn 
Đảo cũng có), cũng như ốc xa cừ 
và đồi mồi thì ở Hà Tiên là màu 
sắc xinh tươi hơn các nơi khác. 
Tỷ dụ dãy Hoành Sơn, tại sao 
mé đông gió vào đất Việt thì có 


chim trĩ, có kỳ nam, còn mé Tây 
day qua đất Lào, trĩ không ở mà 
trầm kỳ cũng không mọc? Một 
nước quí địa như vậy mà chiến 
tranh mãi, không sao phát được, 
âu cũng là tại trời ách nước vậy. 

Xét lại: quế tốt và thứ thiệt, 
có dược tánh là làm cho máu 
chạy đều và ấm thân thể người 
già đau kinh niên, trầm đem lại 
thanh khí cho nơi nào xông nó 
và đuổi uế khí ra xa, chỉ một hột 
kỳ nam đeo nơi cổ áo mà người đi 
chầu vua không khát nước khỏi 
ho hen đàm vướng vọng, còn lộc 
nhung vốn là vôi bổ của sừng nai 
còn non ngày, thêm yến huyết 
(có chút máu đo đỏ cho thêm yến 
Quảng đủ hay, nước ta sao lắm 
của báu, xứ khác thêm thèm)? 

Ăn yến: danh từ chuyên môn: Tìm ổ 
yến, bắt ổ yến, gỡ lấy ổ yến. 

2) dt thường: tẩm bổ bằng ổ 
én, hoặc nấu mặn với gà ác, bồ 
câu, hoặc nấu ngọt, chưng, nấu 
cách thủy với đường phèn. 

Ăn ảnh: dịch ý từ Pháp 
“photogénique” có nghĩa là chịu 
với máy ảnh, lúc chụp ảnh, bóng 
thâu vào máy hóa ra xinh hơn lúc 
ở ngoài: đóng phim mà không ăn 
ảnh thì người xinh cách mấy cũng 
không chỗ dùng. Mặt ít ăn ảnh, 
cảnh rất ăn ảnh. 

Ăn chân: giẫm chân không trong 
nước bẩn lâu ngày nước khoét lở 
da chân: 

- Một lần cho tởn đến già, 
đừng đi nước mặn cho hà ăn 
chân (cd). 

Ăn da: da bị lỏ, lột lớp ngoài, hoặc vì 
dang nắng quá lâu, hoặc vì không 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


41 


quen tắm biển, hoặc vì bị một chất 
hóa học phạm vào da thịt: nắng ăn 
da, nước biển ăn da, ắc xít ăn da, 
mang bao tay cho khỏi bị ăn da. 

Ăn giũa: tiếng chuyên môn thợ bạc 
thợ rèn, món đồ làm giữa ngon 
tay, không xóc không trợt; rồi hiểu 
rộng là ngon lành: vàng pha ăn 
giũa, việc đang giũa (việc đang 
ngon trồớn cũng như món đồ bằng 
vàng, pha chế đúng phép thì làm 
dễ khéo, giũa theo ý muốn được). 

Giữa không ăn giũa: đã hết 
thời, làm việc gì đều thất bại. 

Ăn khách: ăn ở nhà bạn, nhà khách 
(tiếng trong (VNKTTĐ) nghĩa 
thứ II. (trong Nam, nói “ăn cơm 
khách”, thêm chữ cơm cho khỏi 
lâm lộn với câu “ăn khách”, dùng 
theo nghĩa bóng trong giới ca 
kịch, hiểu là tuổng ăn khách tức 
tuồng được hoan nghĩnh có khách 
đến xem nhiều. (xem chữ “ăn 
khách” khác). 

Ăn khách của gái ăn sương là 
được nhiều khách chuộng: cô nầy 
mới ra đời nên còn ăn khách lắm. 

Ăn khuyết: ăn khoét sâu vào: ghẻ 
ăn khuyết; 

Ăn khuyết vô: - giọt mưa ăn khuyết 
đá. Một lời nói độc địa, ăn khuyết 
vô óc, nghe nhức nhối. 

Ăn lan ra: vấy vá nhiều chỗ; để 
từ chỗ chánh ăn lần loang rộng 
ra lớn. 

Ăn loang; đt thấm lần lần ra, cũng 
như “ăn lan ra”: ăn loang như đầu 
như mỡ. Lang ben ăn loang. 

Ăn luồn: như ăn lồn, ăn thông, chạy 
ngầm dài dưới một lớp gì, hoặc 
dưới đất, da thịt hay vỏ cây, tỷ 
dụ: đào ngạch ăn luôn gọi địa 


đạo, bịnh mạch lươn ăn luôn khó 
trị, mối ăn luồn trong cây từ cột 
tới đòn tay qua ru1 nhà, cũng nói 
ăn ruồng. 

Ăn màu: danh từ ăn biến ra từ 
chuyên môn; có nghĩa là thích 
hợp với nhau: tỷ dụ: màu đỏ ăn 
với màu đen, gọi ăn màu với nhau. 
Màu này với màu này không ăn 
màu với nhau, nên bức tranh hóa 
hỏng v.v... 

Ăn mực: đt. Thấm mực. Ngày xưa 
viết bằng bút lông, giấy trơn láng 
quá, thì viết không thấy chữ, gọi 
giấy không ăn mực; nhưng khi 
giấy thấm nhiều quá thì hóa ra 
giấy chặm (ngoài Bắc gọi “giấy 
thấm”) (papler buvard) dùng 
chặm cho mực viết mau khô, và 
giấy chặm cũng không viết được 
vì ăn mực quá nhiều hóa ra nhòe, 
chữ không đọc được. 

Ăn radio 

Ăn với máy thâu thanh 

Tiếng mới, về chuyên môn, dịch 
ý từ Pháp ngữ “zadiophonique” 
khi tiếng nói được phát âm trong 
trẻo, hoặc hình ảnh thâu vào máy 
radio, lúc truyền ra, tiếng nhẹ 
ấm êm và hình ảnh xinh đẹp, 
không đổi: 

- Giọng cô đào ấy rất ăn radio, 
nói cách khác, rất ăn với máy 
thâu thanh, nên cô ấy ắt được 
hãng phim ký giao kèo rồi. 

- Cô ấy tuy xinh nhưng giọng 
ét, không ăn radio; cô nọ giọng thổ 
rất ăn với máy thâu thanh, v.v... 

Ăn sâu: ng.t ăn thấu vào trong: ghẻ 
khoét ăn sâu lâu lành. 

ng.đen: thấm nhuần, hiểu 
trọn: phải nói thế nào cho vấn 


42 


TVTNMN 


đề ăn sâu và lan rộng trong quần 
chúng. 

ăn tích, khách ăn tích: tiếng về 
chuyên môn: khách xem hát thích 
xem tích tuồng; hơn môn khác. 

ăn hát: người ưa xem hát. 

ăn giễu: người ưa xem diễn 
tuồng khôi hài. 

Nói về giới đi xem diễn tuồng, 
người ưa truyện tích (khách ăn 
tích), người ưa giễu, người ưa 
nghe hát v.v... 

ăn khách: tỷ dụ: tuổng nầy 
ăn khách, đậu giàn (mỗi lần 
diễn, thâu được nhiều tiền, mặc 
dầu tuông cũ hát đi hát lại nhiều 
lần). Đừng lầm với “ăn khách” 
là ăn tiệc mời nhà bạn, ăn cơm 
khách mời. 

Trái với “ăn khách”là “chảy? 
tuồng này chảy, ví như kẹo ngọt 
mắc mưa, hát không ai xem (động 
từ biến qua từ chuyên nghiệp). 

- Hoa khôi ăn khách: đắt 
khách, đi khách được nhiều đám, 
đưa người cửa trước rước người 
cửa sau. 


Ăn về: đi tới chỗ nào: đường nầy ăn 


về đâu? - Thưa ăn về Sài Gòn. 
- Ném về: đường nầy ăn về 
phía đi Hậu Giang. 


Ăn về lâu: càng thấm thía về lâu, 


hậu quả tốt về sau: bộ sách ăn 
về lâu, nay kiếm mua không có. 
- Câu chuyện mới nghe thì 
tâm thường, ăn về lâu mới thấy 
rất hay. 
- Mua hàng, tiêu thụ đồ hàng: 
tàu Tây ăn gạo Sài Gòn. 


Ăn gạo: mua gạo. Thường nói: Ghe 


chài đi ăn gạo; tàu ngoại quốc ăn 
gạo, tức mua gạo, chở gạo. 


Ăn gạo luộc: tiếng nói chơi, tả cảnh 


nghèo, ăn cơm thường bữa không 
có đồ ăn, phải ăn cơm lạt: ăn gạo 
luộc còn sướng hơn ăn độn. 


Ăn ngữ: mua chịu có kỳ hạn 


rồi trả sau: Nhà thiếu gạo, 
tháng nào cũng phải ăn ngữ 
(VNTĐKTTĐ). 

Ăn khỉ khô gì: nghĩa là không 
ăn gì hết, hoặc không ăn thấm 
vào đâu: tỷ dụ mỗi tháng cầu 15 
ký gạo thì ăn mới đủ một tháng 
ấy, nay cấp phát chỉ có 5 ký thì 
ăn khỉ khô gì? (tức ăn không đủ 
vào đâu). 


Án sĩ: hai miền Bắc và Nam, dùng và 


hiểu khác hẳn nhau (về chữ sỉ). 

Bắc: tiếng “ăn sỉ” nghĩa là 
mua lẻ: tỷ dụ: ở đây xa phố xa 
chợ, thức gì cũng phải ăn sỉ 
(VNTĐKTTĐ). 

Nam: mua sỉ bán lẻ, hiểu là 
mua nguyên khối về chiết ra để 
bán lẻ, và đồng nghĩa với tiếng 
Bắc “mua buôn, bán buôn” khác 
với mua lẻ bán lẻ. T.d Mua sỉ tôi 
bán nới cho, tức tôi sẽ hạ giá cho 
lại một số hoa hồng. Nhắc lại, 
trong Nam không nói “ăn sỈỬ” và 
nói mua sỉ bán lẻ. 

(nghĩa ăn sỉ: mua hàng, tiêu 
thụ đồ hàng: độ này tàu vô Sài 
Gòn ăn gạo khá đông). 

- ăn thành tiếng lót, chỉ có 
tiếng đi sau cho nghĩa: 

ăn học: học, ăn nói, nói... 


Ăn học: vừa ăn vừa học. Dt. Ăn học 


thành tài. Ăn học nổi tiếng. 

Ðt. Nuôi cho ăn học, lớn khôn 
trở mặt. 

Ban đầu “ăn học” có nghĩa 
vừa ăn vừa học như nói ở trên. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


43 


Sau dồn thúc lại, chỉ còn nghĩa 
quan trọng “học”, chữ ăn gần như 
lót đường, và Việt ngữ có phép 
như vậy (lời anh Nguyễn Hiến Lê 
âu yếm nói với tôi như vậy), sau 
chỉ còn nghĩa học mà thôi, cũng 
như bao nhiêu tiếng kép khác tỷ 
dụ ăn nói còn lại nói, ăn mặc còn 
lại mặc, v.v... 

- làm ăn lúc này ra sao? chỉ 
có nghĩa công việc làm lúc này ra 
sao? Nhất là trong thẻ “ăn thua”, 
chỉ nghĩa “ăn” còn lại (xem thẻ 
ăn thua). 

Trong câu mẹ trách con: Cho 
con đi ăn học thành tài, con trở về 
báo hiếu bằng cách chửi cha mắng 
mẹ, trong câu người mẹ đau đớn 
không kể nuôi ăn chỉ nhớ học mà 
dường ấy thà đừng đi học ở nhà 
chăn trâu còn hơn. 

Ăn mặc: Tiếng đôi, hiểu là cách bận 
quần áo. Ăn mặc lịch sự. 

- khi ra đường phải ăn mặc 
chỉnh tể mới ra người có khuôn 


phép; 
- mùi thiền ăn mặc đã ưa nâu 
sông (K) 


- chị là con gái nhà giàu, ăn 
mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen, em 
là con gái nhà hèn, ăn mặc rách 
rưới mon men ngoài hè (cd) 

Ăn nói: tiếng đôi, cũng hiểu là nói. 
Ăn nói phải thế, có duyên. 

- một thương tóc bỏ đuôi gà, 
hai thương ăn nói mặn mà có 
duyên (cd). 

Ăn tiêu: nói về sự tiêu dùng: Ăn tiêu 
về nhiều (VNTĐKTTĐ). 

Ăn vận: như ăn mặc: ăn vận dị kỳ. 

Ăn xăng: tiêu thụ essence nhiều; nói 
về xe hơi, tàu hơi. 


Xe hiệu Hoa Kỳ ăn xăng như 
rồng uống nước. 

Ăn xuýt: lấy không của người 
bằng những thủ đoạn bất chánh 
(tiếng Bắc). 

- mục ăn cần ở kiệm 

Ăn cần ở kiệm: ăn ở cần kiệm. 

Ăn mày: đt: xin mà ăn, xin đồ thừa. 
danh từ: kẻ làm nghề ấy. 

Ăn xin: đồng một nghĩa. 

- ăn mày vả chăng là xấu, 
nhưng cũng là tiếng nói cho êm 
khi cầu xin phần lộc quả phúc ở 
cửa Phật cửa thánh: 

t.d: - ăn mày lộc Phật, ăn mày 
lộc thánh, 

- chẳng phải ăn đong chẳng 
phải vay, trời cho có phúc được 
ăn mày (th.c) 

Ăn xin: cũng nghĩa như ăn mày: 
đã tới nước ăn xin mà còn làm 
phách. 

- ăn xin cho đáng ăn xin, lấy 
chồng cho đáng bồ nhìn giữ dưa 
(cd) 

- sống đi ăn xin, chết làm 
triệu phú. 

Trai xấu không ăn mày vợ, gái 
xinh vẫn ăn mày chồng (lời vua 
Quang Trung lặp lại cho Ngọc 
Hân công chúa nghe, cd cũ). 

Bạ ăn bạ nói: ăn nói không 
lễ phép. 

Ăn trong danh từ: khó ăn khó 
nói, là khó dạy biểu. 

Một nghĩa khác: Việc dĩ lỡ rồi, 
ăn nói làm sao, thật là khó ăn khó 
nói, tức khó lấy lời đã nói lại được. 
Một nghĩa nữa là có tâm sự riêng, 
khó nỗi giãi bày. 

Ăn banh: mượn tiếng của Pháp (en 
panne) nói về xe không chạy, nằm 


44 


TVTNMN 


đường rồi hiểu rộng công việc 
đở dang: xe ăn banh, việc đó ăn 
banh rồi là hư hỏng nửa chừng, 
đở dang rồi. 

Ăn trắc: dt. do ngữ Pháp “entracte” 
là thời gian nghỉ giữa hai lớp hát 
của Pháp, giữa hai hồi xi nê chớp 
bóng; ta mượn để chỉ định giai 


đoạn nghỉ xả hơi giữa một công 
việc gì. 

- mấy phút ăn trắc cũng là 
mấy phút giải lao. 

Ăn ten: (do antenne của Pháp), 
vòi, cây dây điện, bắt điện của 
máy phát thanh hoặc máy 
thâu thanh. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


45 


Ba Ba: hòn Ba Ba: đd. thuộc t. Biên 
Hòa, chữ gọi Thần Qui Sơn, hoặc 
Thọ Sơn. 

Ba ba: loại rùa ở nước, tục truyền ăn 
thịt nó một lượt với rau dền thì 
độc. Thịt gà, cá chép, ba ba (người 
có bịnh nên kiêng các món này). 

Ba ba ấp bóng: chính nghĩa thì 
con ba ba vốn đẻ trứng trên cạn, 
nhưng vẫn ấp ở dưới nước. Nghĩa 
bóng ví người cứ giữ gìn chỉ một 
mặt mà hồng chỗ nào không ngờ, 
cũng như nói: đười ươi giữ ống. 

Ba ba: tiếng Bắc để gọi thứ áo cánh 
may đài đến đầu gối. 

Ba ba: tiếng Nam Kỳ, thường nói 
bà ba, tức Java nói trại; đàn bà 
lai, bố khách, mẹ Mã Lai (Mala)). 

Ba ba: ba la, tiếng trong Nam, 
một cuộc đánh tiền. Cũng gọi 
đánh thắc lắt (P. Của, tự điển 
Khai Trị). 


Ba ba: tiếng kêu, lấy tay vỗ vào 
miệng trẻ con đang khi nó reo nó 
phát âm thì nghe như vậy. 

Ba: dt. mượn của Pháp, chuyển từ 
tiếng “bar” là nơi bán rượu bọt 
(bia) chuyên uống đứng hối hả 
hoặc uống nhàn rỗi ngồi trên ghế 
cao căng “ba” bán rượu nhẹ, khác 
với tiệm nước của Ba Tàu. 

Ba la ve: Nơi bán bia, rượu bọt: Ba 
la ve thằng Lù: quán Hải Nàm 
của chệc tên Lù. (Người Hải 
Nam, người Khách Gia: Hakas), 
thường xưng mình tên Lù. Lù 
là giọng Hakas, “Lứ” là giọng 
Triều Châu và Phúc Kiến, “NƑ 
là giọng Quảng Đông, phiên âm 
ra Hán Tự là “nh?” (mây, tiếng 
xưng với người khác; cũng như 
“Hóa” (Phúc Kiến, “úa” (Triều 
Châu), “Ngộ” (Quảng Đông là 


“ngã” (tôi, ta). 


46 


TVTNMN 


- Hai đứa càng thân, đến nị 
ngộ, hóa lứ với nhau: đến xưng hô 
mầy tao mi tớ với nhau, Pháp gọi 
tutoyer, être à tu et à to1. 

Ba la ve: là giọng kênh kiệu, đài các. 
Giọng bình dân là quán la de. 

Một ca la de là un quart de 
bière: một ly bia bằng 1⁄4 lít. 

Ba Cụm: đd. vùng Chợ Đệm, thuộc 
t. Chợ Lớn, NY. 

Trong GŒ.Đ.T.C., ông Trịnh 
Hoài Đức gọi “quán Ba Cụm” 
nhưng chữ viết “Ba Dung quán”, 
đáng lẽ dịch quán Ba cây đa, 
nhưng dân tại vùng đã có địa 
danh “Ngã tư Ba Cụm” từ trước, 
đã thành danh: 

- bối Ba Cụm ngày xưa là 
danh tiếng, chuyên môn cướp ghe 
thương hồ chèo ngang qua đây. 

Ba Giồng (ở Đồng Tháp Mười): 
đd., thuộc Đồng Tháp Mười, NV 

Trong G.Đ.T.C, tác giả là 
Trịnh Hoài Đức viết: “Tiền trở 
trường giang, hậu ÿ mãng trạch... " 

Câu này, nơi tr. 106 
ĐNNTCLTNV, tập 1, dịch giả 
Nguyễn Tạo viết: ”... trước có Đại 
Giang ngăn trở, sau tựa chằm 
mãng trạch”... (chữ mãng với M 
hoa và có chua “Mãng Trạch” là 
cái chằm hoang không ai trưng 
khẩn”. 

Trong Đồng Nai văn tập 14, 
tr. 128, Lê Thọ Xuân viết: “Tôi, 
nếu dịch, sẽ rán tránh chằm đi 
với Trạch (bỏ một đoạn), và sẽ 
viết: “Irước tựa trường giang, sau 
nương mãng trạch, - chữ mãng 
không viết M hoa”. Đó là Đồng 
Tháp Muài. 

Ba Giồng: đd. Ba Giồng, tên 
chữ là Tam phụ, gồm có: a) giồng 


Dứa, (thuộc xã Phước Thạnh, 
quận Châu Thành, Định Tường, 
b) giồng Cát, hay giồng Nhị Bình, 
(xã Nhị Bình, quận Sầm Giang); 
©) giồng Thuộc Nhiêu ăn dài từ 
xã Dưỡng Điềm, Điềm Hy (quận 
Sầm Giang) đến xã Nhị Quí 
(quận Cai Lậy). Giồng Cát còn có 
tên Giồng Giữa (vì nằm giữa hai 
giồng kia và gò Lũy. Gò Lũy này 
có lẽ là gò Lữ (Lữ Phụ) theo lời chỉ 
dẫn của ông Trương Ngọc Tường ở 
Cai Lậy). (Theo L.S.N.C.V.N. của 
Tạ Chí Đại Trường, tr. 88). 

Aubaret, tr. 43 viết Ba Giồng 
là Mỹ Quí (nay thuộc tỉnh Tiền 
Giang). 

(xem thêm chữ Gò Lũy). 

Ba gác, xe ba gác: dt. loại xe ba 
bánh, dùng chở hàng, nguyên 
tiếng Pháp là triporteur, nhưng 
ta không dịch chữ này, lại dùng 
chữ “bagages” đưa qua ngữ Việt. 

Ba gai, quân ba gai: dt. người vũ 
phu ham ấu đả, ham đánh lộn. 
Có lẽ do tiếng Pháp bagarre (cuộc 
ấu đả), bagarrer: Đánh nhau dữ 
dội, bagarreur, bagar reuse: người 
ham gây gổ đánh đấm. 

Ba Hòn: đd., ba trái núi nhỏ mọc 
trên nước, vùng Hà Tiên, NVcách 
không xa bến đò Tô Châu. (Dường 
như nay đã ở trên đất liền rồi). 

Ba la đà: đd. gảnh Cái Mít, đd. 
nơi sanh của Phan Thanh Giản 
(viết Ba la đà, nhưng trong Nam 
quen đọc: gảnh Ba La, hay là 
Xẻo Cái Mí0. 

Ba la giang: (PCGBCTVK) tên Hán 
của rạch Cái Mft (xem chữ ấy). 

Ba la đà: (theo Nguyễn Tạo) 

Ba la giang, Ba la đà, đều 
do Ba la mật là cây mít. Có cắt 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


47 


nghĩa nơi chữ “Cái mít” và nơi 
chữ “Ba la đà”. Chính Pháp văn 
Aubaret cũng viết: Le Ba la, 
vulgairement appelé “Cai ma” 
(s1c) (xem qua chữ “Cái mít” đoạn 
Pháp văn tiếp). 


Ba lai bắc giang: đd. tên Hán cùng 


sông Ba lai bắc (xem chữ ấy). 


Ba lai môn, Ba lai hải môn: đd, 


tên Hán của cửa Ba lai, NV. 
(PCGBCTVE) (xem cửa Ba lai). 


Ba lai nam giang: đd, tên Hán của 


sông Ba lai nam (xem chữ ấy). 


Ba lạt: đd, một trong ba cửa biển cho 


mua bán thông thương với ngoại 
quốc do điều ước 5-6-1862. 

- Hai cửa biển kia là cửa 
Hàn và cửa Quản (sic) yên. 
(PCGBCTVE). 

(cần điều tra lại, cho biết cửa 
Ba lạt này ỏ đâu, trong sách xưa 
không ghi rõ. Thẻ chưa ổn). 


Ba lằng châu: đd, tên chữ của cù lao 


Ba lăng (xem chữ ấy). 


Banam: đủ, tên xứ trên đất Cao 


Miên (H.T.C) 

(Bến đò Ba Nam, nằm trên 
sông Cửu Long, nửa đường Nam 
Vang xuống Châu Đốc, thuộc địa 
hạt tỉnh Prey Vieng (Rằm Bù 
Chia): Sài Gòn ăn cá Ba nam (cá 
vựa từ Ba nam chở xuống). 

Người dân quê miền Nam 
thường nói lộn là “cá Bắc Nam”, 
sự thật và đúng ra là “cá Ba 
nam” này, chớ không có xứ nào 
gần Nam Kỳ tiếp đưa cá cho ta 
ăn có tên gọi “Bắc Nam”như vậy, 
tưởng cũng nên đính chính tại 
đây trót thể. 


Ba nhe: dt. do panler của Pháp, thứ 


giỏ, thúng đan bằng nan tre, trẻ 
nghèo thời Tây mới qua, chực sẵn 


ở chợ, chờ đầm (dame) vợ quan 
Tây mua hàng mua thực phẩm 
thì đưa thúng giỏ lãnh mang xách 
hộ từ chỗ mua đến xe nhà hay 
xe kéo của bà mà xin tiền mang 
xách giùm (trong quyển Sài Gòn 
có nhắc). 

- đời có xe đò chở hàng và bộ 
hành từ tỉnh lên từ bến Sài Gòn 
đi, cũng có thứ ba nhe này, lãnh 
đưa va lI, gói xách lên mui ăn 
tiền còm; 

- đời nay, ở xa cảng, ở sân bay, 
cũng thì một thứ ba nhe ban bù, 
nhưng đã khác, tiền còm đã nặng 
hơn mà địa vị chúng lại lên mặt 
nhiều khi khách bộ hành phải 
năn nỉ mới khứng ra tay giúp, vì 
biết ai thầy a1 tớ bây giờ. 


Ba nhe, ban bù: dt, trẻ nhỏ lớp đàng 


cựu chuyên bưng xách giỏ thúng 
cho người đi chợ, mà xin tiền 
thưởng tiền công (do tiếng Pháp: 
panier là giỏ, bambou là tre). 


- đồ ba nhe, ban bù: tiếng nhiếc, 


khinh thị: đồ xách giỏ, hạ tiện. 


Ba Rách: đd. tên của một phần 


đất thuộc huyện Tây Xuyên cũ, 
phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang 
(PCGBCTVRE). 

Người mình có tánh thay 
đổi trong lời nói, như địa danh 
này, khi gọi Ba Rách, khi gọi Ba 
ạch, tôi bỏ công tra tâm, trong 
monographie de la province de 
Long Xuyên, bản in năm 1905 thì 
chữ Ba Rạch lại không bỏ dấu, về 
sau nhờ gặp trong quyển địa dư 
của T'V.K. để lại mới biết Ba Rách, 
Ba Rạch, Ba Lách là một, đó là ba 
con rạch con hoặc ba cái lạch nhỏ 
hiệp lại về sau để trở nên kinh: 
khi gọi kinh Rạch Giá khi khác 


48 


TVTNMN 


gọi kinh Long Xuyên, tùy nơi địa 
điểm khởi hành. (Đừng lầm với 
Ba Vát là tên cũ của Vĩnh Long 
đàng cựu). Cơ Me gọi: Cumnik 
prêk kramuon sa, rõ là kinh Rạch 
Giá (xứ sáp trắng). 


Ba Rạch (kinh Rạch Giá): đd., 


tên sông NV; Toại Hà, Thoại Hà, 
do Thoại Ngọc Hầu đào năm thứ 
16 đời Gia Long; Ba Rạch, trong 
PCGGŒB, Trương Vĩnh Ký cũng 
viết “Ba Lạch”. Cơ Me: Cumnik 
prêk kramuon sa, di cáo TVR tr. 
Le Cisbassac (xem Thoại Hài). 
Theo Miên là kinh Rạch Giá, 
nhưng ta lại nôm na gọi sông 
Long Xuyên, tức hai địa danh 
dùng lẫn lộn. Aubaret, tr. 251 
viết: Le Toai Ha vulgalrement 
appelé Ba Lach... 

Ông Trương Vĩnh Ký vẫn gọi 
Toại Hà, Thoại Hà vào sông Ba 
Lạch hoặc Ba Rạch (nguyên là 
một sông nhỏ của Cơ Me để lại, 
họ gọi prêk kramuon sa (sông sắp 
trắng), ta đổi là Ba Rạch, đến khi 
vua Gia Long ban chỉ sai Thoại 
Ngọc Hầu đào ra rộng thêm, mới 
ân tứ danh hiện nay còn gọi là 
Thoại Hà (từ năm 1817). 

Vàm sông Lạc Dục, trong 
Aubaret, viết: Ïembouchure du 
TLac Aiuc. 

Sông Giang, viết song giang. 


Ba Rài: đd, tên chữ c.g. Ba Rài (thuộc 


tỉnh Vĩnh Long - PCGBCTVK 
cần xem lại, Ba Bài là gì, tên 
sông rạch hay tên cù lao, trong 
PCGBCTVK không nói rõ). 

Về chữ “ba rài”, nghĩa rất 
rộng. Phải phân biệt, khi gần chỗ 
nào cũng có thể tạm gọi là ba rài 
được cả: cù lao, sông, rạch, v.v... 


Người Miên gọi baray, một hồ 
chứa nước để dùng trong việc dẫn 
thủy nhập điền, tỷ dụ các ao hồ 
bọc chung quanh chùa hay đền 
Đế Thiên Đế Thích trên Kăm Bu 
Chia hay bọc chùa Gò ở Phú Lâm, 
đều là ba rai cả. 

Đau này ta áp dụng và đem 
qua ngữ Việt, biến ra Ba Lai, vì 
khúc sông này nay đã nghẹt hay 
gần nghẹt lối, không lưu thông 
được dễ dàng như xưa nữa, và 
ghe thuyền đều mượn ngả khác 
mà đi, Ba Lai chỉ còn hữu ích vì 
vựa nước giữ nước dùng trong 
việc ruộng nương. Ngày trước, khi 
Nam Eÿ còn ở trong tay Cơ Me, họ 
vẫn không đào thông tỷ dụ fạch 
Chanh, kinh Vũng Gù, kinh Bà 
Bèo, vân vân là vì họ dùng những 
chỗ ấy làm ba rài chứa nước hơn 
là làm sông rạch lưu thông... và 
phải đợi đến phiên ta, một lần 
định phá sào huyệt Đông Sơn để 
bắt Đỗ Thanh Nhơn (nhưng sau 
ông chết vì tay chúa Nguyễn giết) 
mới thấy binh Tây Sơn ruồng phá 
vùng rạch Chanh, và phải đợi một 
lần nữa, đánh với Thổ, đặt thang 
để “trông tình hình của địch” từ 
hướng Mỹ Tho, và từ hướng Tân 
An, mới thấy khai thông kinh Bà 
Bèo hướng Mỹ Tho, ăn thông với 
kinh Vũng Gù, hướng Tân An, 
biến ra một vùng sông nước có 
nhiều tên: Vũng Gù, Hưng Hòa 
Giang, Bảo Định Hà, Thang 
trông (chữ là Vọng thê) vân vân 
và vân vân, hoàn toàn ngày nay 
là những sông rạch rất cần thiết 
cho sự khai thông tăng giá vùng 
Đồng Tháp, và cũng rất khó nhớ 
nào ruộng và rạch Châu Phê, nào 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


49 


vùng Cà Ứ‹c, khi thì kinh khi thì 
giang khi thì hà, khi lại rạch, rất 
là rắc rối; khi xem tới chữ “Vũng 
Gù” sẽ nói thêm rõ hơn. 


Barey: dt. tên một loại câyvùng Cam 


bốt, người Cơ Me dùng lá vấn 
thuốc hút, vì vậy, điếu thuốc vấn, 
Cơ Me gọi barey. 

Sa Rê: dt (thực): Clg. Sắc Kê, 
Du Liên, giống cây to lớn, lá to 
có khía và nhám, lá bẹ rụng sớm, 
phát hoa đực, dài cỡ ngón tay, 
trái tròn, vỏ có gai lì, nạc trắng, 
nhiều bột, có chất ngọt, hột nhiều 
(Artocarpus IncIsus). 

Trong Excursions e£ 
Reconnalssances, tr. 257 q. IX 
N.22 có nói Cao Miên có cây 
sangkê, phải cây này chăng? 

Cần 6a: dt. (thực): loại cổ 
cao cỡ 1 m, lá dài, hẹp bề ngang, 
chót nhọn, có nhựa độc, bọn du 
đãng thường hút cần sa để tìm 
khoái lạc. Trong Excurslons et 
Reconnaissances q.IX, 22 viết 
Kanchha (chanvre Indien qui 
console des peines de coeur) là 
loại này và có lẽ chữ “cần sa” là 
do kanchha? 


Ba Si, Ba Se: đd, tên cũ của Ba 


Tri, cũng gọi Ba Tri cá, vì ö đây 
xưa có rất nhiều cá. (Ba Tri nổi 
danh, vì nơi đây có phần mộ Võ 
Trường Toản, Phan Thanh Giản 
và Nguyễn Đình Chiểu - theo 
L.TX). 

Ba Tri, cũng là tên con rạch 
Vĩnh Đức, chảy ra Hàm Luông, 
và nên phân biệt với Ba Trĩ cá và 
Ba Tri rơm, hai sông này chảy ra 
Ba Lai (L.T.X). 

Xét về hai chữ “Ba Trữ”, theo 
di cáo T.VK, ghi trong quyển Le 


Cisbassac thì viết “bati” tra tự 
điển thì không thấy, lại thấy có 
chữ “baissey” có nghĩa là lá chuối 
lót dâng lễ vật cúng kiếng (feuil- 
les de banamier dans lesquelles 
on đépose des offrandes pour 
les génles). Vả chăng chữ viết có 
nhiều cách, vậy xin ghi lại đây 
chờ hậu cứu. 

Cũng trong Le Cisbassac, tr. 
34, viết “le giồng de Basei (Ba 
Sj” nay để phân biệt, vẫn có Ba 
Tri, Ba Se và Ba Sĩ là địa danh 
của vùng Ba 6i rồi lại Ba Se, Cầu 
kè Bưng Bót Cơ Me cổ thời: câu 
hát cũ. 


Bassac đd. Miền NV, xem Ba Thắc. 
Ba Tăng: dt. do ngữ Pháp “patente”: 


môn bài buôn bán, hành nghề. 

Đóng ba tăng: đóng thuế 
môn bài. 

Tiền ba tăng: tiền thuế đóng 
cho nhà nước thời Pháp thuộc 
trước khi mở cửa buôn bán, 
hành nghề. 

ìĩ có ba tăng: đi có môn bài, 
khác với đĩ lậu (trốn thuế. 

Nói có ba tăng: tiếng lồng, nói 
chuyện giữa công chúng có xin 
phép chánh quyền. 


Ba Thắc: đd, tên 1 vùng NV, (Sốc 


Trăng cũ); tên chữ Ba Thắc 
(TVR). 

Cơ me: Pãm prêk bàsàk (di 
cáo TVR trong Le Cisbassac). 

Tên gọi một nặc tà miên, có 
miếu thờ ở Bài Xàu cũ, nay viết 
Bassac: miếu ông Ba Thắc. Địa 
danh Bassac, trên Cao Miên 
cũng có. 

Ba Thắc, trong Aubaret, tr. 
16, viết Ba Thc. 


50 


TVTNMN 


Chữ viết trong Aubaret, tr. 
255. 

Le Ba Tac nay viết le Bassac. 

Cu Lao Diung 

Cù lao Giung chữ gọi Huỳnh 
Dung Châu. 

Tau Truong 

Tàu Trường (T'TT), Trường 
Tàu (Ng. Tạo) 

Ngoạt Giang 

Nguyệt Giang (tên chữ của 
Sốc Trăng). 

Ohu Dao (Bua Tao) 

Sông Phủ Đầu, tục danh là 
sông Bố Thảo. 

Ba Dinh, Tam Vu, Cai Tao, 
Cai Diang, Cai Quang, nay là Ba 
nh, Tâm Vu, Cái Tàu (Cái Côn, 
Cái Cau), Cái Quanh, thuộc tỉnh 
Sốc Trăng, Ba Rinh còn gọi là Ba 
lình Ba Rẹt, Cái Quanh còn gọi 
Giếng nước, v.v...) 


Ba Thắc: đd ở NV, trong sách Pháp 


viết Bassac, 3 nghĩa khác nhau: 
1) vùng đất liền từ mé Hậu 
Giang, giấp Vịnh Xiêm La và từ 
Châu Đốc xuống bờ Bạc Liêu, 
Cơ Me gọi srok Bassac, Pháp 
gọi Trans-Bassac; năm 1886 đặt 
làm phủ Ba Xuyên, gồm 3 huyện: 
Phong Nhiêu, Phong Thạnh và 
Vĩnh Định; từ Pháp thuộc đổi làm 
tỉnh Số Trăng ngày nay gần Chợ 
cũ Bãi Xàu còn một cổ miếu thờ 
ông Ba Thắc (Néack ta Bassae); 
2) tên của chi nhánh Cửu 
Tong Giang, có tên sông Hậu (chữ 
là Hậu Giang) sông Sau, sông 
Bassac, chảy từ biên giới Kam Bu 
Chia ra Nam Hải xuyên qua các 
tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Phong 
Dinh, Vĩnh Bình, Ba Xuyên; 


3) tên của một trong ba cửa 
của Hậu Giang, ba cửa ấy là 

a) cửa Định An, mé Trà Vĩnh; 

b) cửa Bassac này; 

c) cửa Trấn Di; Trấn Dĩnh 
là giữ người Cơ Me đối với Trấn 
Biên, giữ người Thượng, nên 
thống nhứt Trấn Di và đừng gọi 
theo sách Pháp khi Tranh Đế, 
khi Trần Đề là do người vẽ địa 
đồ đọc sa1. 


Ba Thê Sơn: đd., xem núi Ba Thê. 
Ba tuếch ba toác: huych hoạc, mở 


trớt ra; viết chữ xiên xẹo không 
ngay hàng thẳng lối. Chữ ba 
tuếch ba toác (thơ Nghiên Hoa 
Mộng của Hư Chu, tr. 38). 

Đồng nghĩa với trong Nam “ba 
xí ba tú” (câu này của người bồi 
(boy) giúp việc cho Tây đặt ra: do 
nguyên văn Pháp: 

- Nest-ce pas? SI!... Ce nest 
pas tout (Phải vậy không? Phải 
mà! Nhưng chưa là hết trọn), 
câu này nói giọng bồi, nghe ra 
như vậy, và phải giữ giọng bồi 
mới thấy hay, bằng nói sửa đúng 
giọng Pháp thì nghe cầu kỳ mất 
tự nhiên. 


Ba Vát: địa danh thuộc Bến Tre, 


cũ là một chỗ u tịch, nay thuộc 
làng Phước Mỹ Trung tổng Minh 
Thiện, hiện nơi chùa Linh Quang 
Tự còn thờ một đầu Phật cổ của 
Miên, Ba Vá£ này được nhắc nhở 
nhiều vì đời xưa có một vua Miên 
đến trú ẩn và cũng nơi đây xưa 
Tân Chánh Vương bị bình Tây 
Sơn bắt. 

Trong địa dư chí tỉnh Bến 
Tre, nơi tr. 208, tác giả nói theo 
đại đức Mékon Vĩnh Bình cắt 
nghĩa thì Ba Vá£ do tiếng Miên 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


51 


Đréas - Watt là chùa Phật. Nhưng 
phương pháp viết sử không được 
nói mà không dẫn điển. Nếu cho 
suy luận thì Ba Vát rất gần chữ 
Pos vêk là rắn hổ (cobra), y như 
Cần Đước là xứ có nhiều rùa. Srok 
Pôs vêk vì nhiều rắn. 

Một điều nên nhắc là chữ viết 
“Ba Việt, nhưng phải đọc Ba Vát 
thì đân bản xứ mới hiểu. 

Ba Xuyên: đd. ở NV, tên một sông ở 
t. Sốc Trăng. 

Cơ me: srok bàsăk (di cáo TVK 
trong le Cisbassac). 

Dịch từ chữ - Srok: sốc, bàsăk: 
tên vị thần của Miên gọi Bassac, 
ta gọi ông Ba Thắc. (xem thêm 
Bãi Xàu). 

Ba xí ba tú:t.ng. do tiếng Pháp: 
west-ce pas? S1. Pas tout... có 
nghĩa “Không phải như vậy cả”,...: 
tiếng Tây quọt quẹt, ba xí ba tú 
mà cũng lên chưn, lên hàm này 
hàm nọ, phách thấu trời! 

Ba tuếch ba toác: th.ng. chữ trong 
Thơ - Nghiên-Hoa-Mộng của Hư 
Chu, tr. 38 nghĩa huych hoạc, mở 
trớt ra; 

- viết chữ xiên xẹo không ngay 
hàng, chữ ba tuếch ba toác (tr.38). 

Ba Xuyên đà:đd. chỗ thâu thủy lợi 
trên rạch Ba Xuyên thuộc vùng 
Ba Xuyên khác với Hải đông 
thủy lợi Ba Xuyên là vùng biển 
(PCGBCTVK). Nay thuộc tỉnh 
Sốc Trăng. 

Ba Xuyên phủ: đd, tên một phủ 
của tỉnh An Giang đời đàng cựu 
(Số Trăng) 

gồm ba huyện: 

- Phong Nhiêu huyện (Bãi 
Xàu). 


- Phong Thạnh huyện (Giu 
Gia). 

- Vĩnh Định huyện (Ba 
Xuyên). 

(POGBCTVR) 

Lời bàn phụ. - Theo Lịch sử 
khẩn hoang miền Nam của Sơn 
Nam, tr 79, thì tỉnh An Giang, 
vào năm 1885, lấy thêm đất Ba 
Thắc lập thành Ba Xuyên phủ. 
Một chỗ khác, tr. 81 s.d.t viết: 
“năm 1835, vua Minh Mạng cho 
người Miên (ở phủ Ba Xuyên) 
hưởng chế độ tự trị rộng rãi với 
quan phủ Miên coi việc nội an, 
mãi đến khi Pháp cai trị, quan 
phủ vẫn là người Miên (tr. 81). Tôi 
xin thêm: “quan Phủ Miên chót 
đời Pháp, là Trần Ủ, ngoài gọi 
ông Phủ U, có con là ông Trần On, 
thừa hưởng gia tài để lại gồm đất 
thổ trạch rất lớn, vùng chùa Ông 
Bổn tại Châu Thành chạy ra tới 
làng Sung Đình và Nhâm Lăng. 
Ông Trần On phong lưu chuyên 
cối ngựa, đi săn, nuôi gà đá độ và 
đá cá thia thia, mất lối năm chục 
năm nay, để tiếng lại là một công 
tử đàng cựu ăn xài huy hoát. 

Bà và Thị: 

Tôi thắc mắc một điều: các 
quan đời đàng cựu, khi vào trấn 
trong Nam ôm chữ “hách” theo 
lớn bằng cái bụng của các quan 
ấy. Phàm trong này có tên sẵn, 
tỷ dụ Rạch Bà Nghè, Núi Bà 
Vãi, Xứ Bà Chiểu, núi Bà Kéc, 
núi Bà Dinh, tỉnh Bà Rịa vân 
vân, tuy chẳng nói ra (vì vậy tôi 
vô phương trưng bằng có), các 
quan phân biệt ngầm và bắt gọi 
theo ý các quan: phàm những vị 
nữ thần có sắc vua phong hay 


52 


TVTNMN 


có thể linh ứng vặn cổ họ được, 
thì cứ để y mà gọi: Bà Chiểu, Bà 
Dinh, Bà Rịa, thậm chí núi kéc 
ở nhiều, nhưng ma thiêng nước 
độc, nên kiêng sợ gọi “núi Bà 
Kéc”, kỳ dư những bà tuy có tên 
sẵn làm vậy mặc dầu, nhưng vẫn 
là vợ quan (Bà Nghè), hay một bà 
tu hành không làm hại a1, thì các 
bà ấy thảy đều bị hạ bệ xuống 
làm “thƒ, Thị Nghè, thị Vải, núi 
nữ tăng, vân vân, - vì ta đây là 
quan lớn, không chịu gọi ai bằng 
“bà” tất cả. 

Biết chừng nào dân ta mới bỏ 
tánh hách xằng này. 


Bà Chúa Xứ (miếu Bà Chúa Xứ): 


đd. thuộc tỉnh Châu Đốc. 

Miếu ở dưới chân núi Sam, 
thần tượng bằng đá cổ Miên, 
tương truyền bà là một thiếu 
phụ Miên đi tìm chồng, khi đến 
chân núi ngồi nghỉ mệt rồi hóa 
kiếp. Dân bổn thổ tôn làm thần, 
có nhiều linh ứng, mỗi năm đến 
ngày vía thiên hạ tấp nập, người 
Việt kính là Cô Hiên, Cô Mười, 
người Hoa gọi đó là Phật Quan 
Âm, cầu xin chi được nấy. Từ sau 
ngày giải phóng, việc thờ phượng 
đã thôi (sau cho thờ lạ) (Tạp san 
Sử Địa, số 14-15 năm 1969À, bài 
của Lê Hương). 

Danh từ “Bà Chúa Xứ” nghĩa 
đúng là gì? Phải thật Việt Nam 
chăng? Nhơn thấy trong quyển 
“ba statuaire du Champa do 
trường Viễn Đông bác cổ Hà Nội 
1n năm 1968, nơi tr. ảnh ñg. 241, 
tác giả là J. Boisselier ghi dưới 
hình thần tượng nữ thần chàm 
câu: “Po Romé, idole féminine du 
pagodon, dite Po Bià Sucih”, xin 


hỏi “Bìa Sucih có dính dấp gì với 
danh từ “Bà Chúa Xứ chăng. 

Ö vùng Châu Đốc, thường 
nói “bảy bà ba cậư, và lại ö Nha 
Trang cũng có miếu thờ bà chúa 
xứ, vậy nên hiểu bà là chúa trị 
âm binh một vùng nào đó, thường 
là vùng xưa của Chàm hoặc của 
Miền. 


Bà Đinh Sơn: đd, tên Hán của Núi 


Bà Đinh(PCGBCTVKE). 

(chữ “đinh”viết thay chữ 
“đen”. Đúng ra là núi Bà Đen, ở 
Tây Ninh, Cơ Me gọi Pnom Yeay 
Khmau (Khmau là đen). Vì bà 
có công nên vua Gia Long phong 
“Linh Sơn Thánh Mẫuư'. 


Bà Lị: đd, Tùy Đường phiên âm ra 


Bà LỊ, Bà Lợi, Phò Lì, Pouo L¡; 
Bornéo? 

Paul Pelliot âm Bà Lị: Po L¡: 
Ba]? 

La Thọ Xuân lấy có rằng Bà Lj 
dài từ Bắc chí Nam đến vài ngàn 
dặm (trên 1.000 km) và như vậy 
ắt không phải Bali vì Bali diện 
tích chỉ có 5600 m2 (Tạp san Sử 
Địa 14-15 năm 1969). 

Về gốc tích hai chữ Bà hịa, 
thấy trong le Cisbassac tr. 124 
(được dịch: danh từ Bà Rịa, theo 
ông Etien ne Aymonier là do tiếng 
Cơ Me đọc Pâriya. Theo ông L. 
Malleret, nhà khảo cổ thì do chữ 
Bà Rày, Barei và nói thêm ao 
baray này nay còn ở Long Điền. 
Còn thuyết của VN do Mai leret 
kể, thì Thị Rịa gốc người ở Bình 
Định đến đây tạo lập ra chỗ này 
và được đặt theo tên của bà. Xin 
chép hết ra đây không kết luận. 


Bà Phê Sơn: đd. tên chữ của núi Bà 


Phê (xem chữ ấy). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


53 


Bà Rịa: đd. tên xứ ở NV; tên một 


tỉnh của Nam Ky thời thuộc Pháp 
mang số thứ tự 15. Từ 1956, hợp 
với Vũng Tàu và đảo Hoàng Sa 
đổi gọi tỉnh Phước Tuy. 

Cơ Me gọi Srok Yésay la. 

Yéay: người già cả; la là tên 
tộc (không rõ sắc tộc). 

Theo 2NQATV HTC, Bà Rịa 
là tên xứ ở tại Hắc Lăng, bây giờ 
là tên xứ tiếng kêu chung cả hạt 
Phước Tuy. 

Xưa, trong vài sách nôm ưa 
viết Bà Ly như vậy thường lẫn 
lộn với Bà Ly là tên của quần đảo 
Ấn Độ Dương. 

Ghe ai đồ mũi đen lườn, giống 
ghe Thị Rịa xuống vườn thăm em 
(câu hát địa phương, Đồng Nai 
văn tập số 3). 

Về mộ của Bà Rịa - Trường 
Viễn Đông Bác Cổ (E.F.E.O) xây 
mộ cho Bà Rịa, hiện giờ mộ ở cạnh 
hương lộ Giồng Ổi, từ xã An Ngãi 
qua chợ Bà Đập, thuộc xã Phước 
Hải (trích thơ Hồ Đắc Thăng, 
S.Ð 14/15). 


Bà Rịa (di tích cổ theo Le 


Cisbassac, tr. 124): 

Đại phàm với tật lớn 
thiên vì chức vụ (déformation 
professionnelle), ai làm nghề nào 
rồi cũng binh vực cho nghề đó, 
thét rồi thấy không xa hơn chót 
mũi, như ông Malleret, nghiên 
cứu chầy năm về mỹ thuật vùng 
Óc Eo, Núi Sập, nên ông chê 
xưa nay, tỷ dụ: a) học giả kỳ cựu 
tien ne AymonIer nói địa danh 
“Bà Rịa” do tiếng Cơ Me Pariya, 
b) các người Việt nói “một bà tên 
Rịa từ Bình Định vào; c) Trịnh 
Hoài Đức, tác giả bộ Gia Định 


thành thông chí, nói “Bà Ra, do 
một thành lũy vùng Phước Bửu 
có tên như vậy”, v.v... các nhà ấy 
đều nói sal, và theo ô. (Malleret) 
thì: “Bà R/a” do hai chữ bàrày, 
mà theo ông ao bàrày hiện còn ở 
làng Long Điền: Xin chép nguyên 
văn của ông cho độc giả quyết 
định: “Selon Etienne Aymonler, 
le nom de Bà Rịa correspondraIt 
peut-être au cambodglen Pariya, 
tan-diIs que les Vietnamlens 
y trouvent le souvenir dune 
des étapes de leur expanslon 
colonIlsatrice à laquelle se 
rapporte celul đune femme, la 
dame Rịa, venue de Bình Định, 
qu1 fonda plusleurs villages dans 
la réglon. Le Gia Định thung 
chi mentlonne une ancienne 
forteresse, probablement une 
enceinte fortiiée, dans une zone 
qu1 fut une marche-frontlère, 
et qui correspond peut-être 
aux restes de fortifications de 
Phước Bửu que les une disent 
chams, les autres khmèrs. 
DIngén1euses hypothèses ont été 
avancées pour expliquer le nom 
de Bà Rịa par des considératlons 
historiques, mals la plupart 
sont peu convaIncantes. lÏ nous 
semble que Ïorigine de ce terme 
seralt plutôt à rechercher dans 
lexistence dun grand bàrày 
à Long Điền, non loin du chef 
lieu, qui peut par déformation 
phonétique avoir donné la 
dénomination Bà Ra appliquée 
à une agglomératlon urbaine et 
à une division administrative. 
Cette opinlon peut trouver crédit 
dans lancienne dénomination 


54 


TVTNMN 


cambodgienne de Bàrày ou 
Bàrey utilisée pour désIgner 
la localité et la province. C”est 
une réglon que nous avons 
peu parcourue, constituée de 
terrains sableux et danclennes 
dépresslons lagunaires que 
traversent quelques sommets 
rocheux couverts de forêt. (be 
Cisbassac, tr 124). 

2) cách Bà Rịa vài cây số ngàn 
về hướng đông, tại Long Điền, nơi 
gọi Bàu Thành, dài độ 400 th. 
ngang 200 th. hướng đông sang 
tây, có bờ đất cao bọc chung quanh 
và tương truyền xưa là ao tắm 
voi tắm tượng của vua (Mare aux 
kiéphants. Nơi đây ngày trước 1 
nhân viên trường Bác Cổ Hà Nội 
là Pierre Paris, có đến khai quật 
và đem về Viện bảo tàng Sài Gòn 
nhiều mảnh gốm (MBB, 3033, 1 
pesam và 1 rouleau gãy (MBB, 
3033). 

3) Cũng trong vùng Bà Rịa, 
khi Nhựt đầu hàng, có một quân 
sĩ Hòa Lan đem đến viện bảo tàng 
hiến một đá cổ lưỡi tầm sét (MBB, 
4839). (Le Cisbassac, tr. 124-125). 


Bà Rịa sơn: đd, tên chữ của núi Bà 


Rịa (xem chữ ấy). 


Bà Tân: gọi bà Tân Điểm, gặp năm 


trước ở đường mé sông Hàng Bè 
ở Huế, vợ vua Khải Định, là con 
hay cháu của ông Nguyễn Đình 
Hòe (đã mất). 

1 bà Tân (Tân Du) gặp năm 
1981 ở Sài Gòn là con của cụ 
thượng Võ Liêm (bà đàn tranh 
rất giỏi, nghề nữ công tuyệt khéo, 
từng ra dạy ở Hà Nội, bà nói với 
tôi: “Bà là đệ nhị gia1 phi”, còn bà 


ở Hàng Bè là “đệ ngũ”, cả thảy 
mười bà, và Tân là một chức vợ 
vua. 

Bà Khải Định, con ông Hồ Đắc 
Trung, chức là Ân Phi, sau mắc 
chứng thần kinh có vô điều trị ở 
Biên Hòa, rồi ra sống nghèo ở chái 
An Định cung ở Huế. 

(Hai cơ sở từ thiện, một cúng 
cho chùa (bà Thành Thái tu nơi 
đây) một cái nữa cũng gần đó, 
hiến cho nhà thờ lập cô nhi viện là 
của bà Khải Định, theo đạo công 
giáo. Một chùa Diệu Đế, nghe 
dường như lập trên phủ đệ vua 
Minh Mạng lúc còn là điện hạ, 
nơi sanh ra vua Thiệu TrỊ, té ra 
chỗ nào sanh vua đều lập ra cảnh 
chùa về sau, nghe vậy và xin hỏi 
có đúng vậy chăng?) (Tin nghe lối 
1967) chép ra đây cho người khác 
dùng làm tài liệu). 

Cựu hoàng hậu Thành Thái 
là con ông Nguyễn Hữu Độ, còn 
mẹ của vua Duy Tân là một bà 
khác. Gần chùa bà Thành Thái, 
có cô nhì viện Huế, nguyên là sở 
đất phong cho bà Khải Định, con 
gái quan Hồ Đắc Trung, chị gái 
quan Hồ Đắc Khải. (Dường như 
bà Thành Thái này chức phong 
là Huyền Phi (hỏi lại, chưa ắt) 
và chính vì bà mới có câu: “im 
Luông có gái mỹ miều, Trẫm 
thương Trẫm nhớ Trẫm liều, 
Trẫm đị). 

Người gái lớn của Nguyễn 
Hữu Độ là bà Thánh cung, tức 
đích mẫu vua Khải Định, hậu lớn 
vua Đồng Khánh. Còn bà Tiền 
Cung, vợ hai vua Đồng Khánh là 
mẹ sinh vua Khải Định. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


55 


Vợ vua phân ra có: a) Tiếp Dư 
(gọi tắt bà tiếp), b) mỹ nhân, c) 
cung nhân. 

Mệ SEN là con vua Thành 
Thái, (công chúa). 

(Bà gặp năm xưa ở chùa sư 
nữ là bà “Mỹ nhân” đã từ trần). 

Mai Khắc Đôn là cha vợ vua 
Duy Tân (Vua Duy Tân lựa hậu, 
con phe chống). 

Phan Đình Bình là ông ngoại 
của đức Thành Thái, cũng là cha 
vợ cụ Ưng Trình. 

Trương Như Cương có con 
gái 1 bà vợ vua Thành Thái, 1 bà 
vợ vua Khải Định. (Thuật theo 
lời bác sĩ Nguyễn Duy Hà, Huế, 
năm 1967). 


Ban Bot (ruis seau): đd, chữ trong 


bản Pháp văn của Aubaret, dịch 
bộ GĐTTC, nếu viết ra quốc ngữ 
là “Băng bột”, theo tôi có lẽ đúng 
là Thủy vọt, ngọn sông Sài Gòn, 
vì Aubaret dựa theo bản do người 
Tàu khắc sai, “Thủy” đọc “bằng” 
và “vọt” đọc “bột”, nay nên cải 
chính lại cho đúng là Thủy Vọt, 
chữ trong sách của Trương Vĩnh 
Ký. 


Ban Bù: dt. do bambou là tre trước, 


tức giỏ thúng đan bằng nan tre, 
nói tắt cho gọn. Ban Bù khác 
với ba nhe, là khi tên trẻ con vì 
nghèo túng, đi xin ăn bằng cách 
mang hộ, xách hộ vài món hàng 
nhẹ cho bà đầm mà ăn công vài 
xu vài điếu, (lúc này Tây vừa qua 
đất Nam Kỳ), khi ấy bọn ban bù 
là bọn trai lực lưỡng, phần đông 
là quân du thủ du thực dùng cần 
xé (giỏ tre lớn) có đòn gánh bằng 
tre tầm vông gánh trên vai và 
chúng không từ dùng đòn gánh 


tre ẩu đả nhau vì tranh ăn tranh 
mối, và được đền công trả bằng 
cắc bạc (0$10) bằng gốc tư gốc 
tám (0$20: g.tư; 0§10: g. tám, vì 
đồng bạc chặt làm tư làm tám thì 
dễ, không chặt được làm năm, 
làm mười). 

(Đời Tây qua, còn xài tiền 
kẽm, tiền điếu (5 điếu ăn 1 xu), 
và xu: dịch từ chữ “sou” của Pháp: 
100 xu là 1 đồng bạc (1$00). 
Lương thầy giáo độ 5 hay 6 đồng 
mỗi tháng, lương thông ngôn 
chánh ngạch độ 4$50, nhưng 
nhờ tiền hối lộ; người làm ruộng 
ở mướn ăn công một năm giỏi độ 
bốn chục đồng; kẻ chăn trâu, ở 
không tiền, chỉ ăn cơm của chủ, vì 
tiền công cha mẹ đã lãnh từ trước 
và đợ con trừ số bạc này. Ban bù 
mỗi ngày kiếm ra năm hào (0$50) 
đủ làm tiền ngày ấy. 

Bành tô đánh chết xử huề, 
áo thun chạy lại đứng kề bành 
tô: câu hát thời Tây mới qua đây 
chiếm quyền cai trị trong Nam, 
bọn đày tớ tay sai làm bồi bếp 
cho quan chủ tỉnh hống hách 
lắm, và “áo thun chạy lại đứng 
kề bành tô” tôi xin cắt nghĩa dài 
dòng như sau: 

Thuở cựu trào vừa lui, tân 
trào Pháp tiếp nối, nhưng cách ăn 
ở còn lề lối lắm: dân không được 
đi giày đép vào hầu quan, mỗi lần 
vào hầu thì lột khăn (sau này lột 
nón) chắp tay lạy dài (sau đổi nhờ 
Tây cho phép, chỉ xá mà thôi), còn 
tội nặng lắm thì phải lạy vập đầu 
vập trán). 

Ăn mặc tôn ti có bực: quan 
ta áo dài khăn đóng, thủ phận 
nhà Nho; thầy thông, xuất thân 


56 


TVTNMN 


trường Trung học, muốn để tóc 
chít khăn giữ bộ áo dài, dưới 
đi giày ăn phón (đặt hoặc mua 
bên Pháp “en France”) thì chủ 
là quan Tây cười là còn nhà 
quê, (kiểu ông Trương Vĩnh Ký, 
muốn tân thời hơn thì phải cắt 
tóc, đội nón các (casque) nón 
phớt (feutre), vận nguyên bộ 
Âu phục thì phải bực “đứng bàn 
ông Chánh”, dưới mang giày 
Tây, hạng “Thầy ký” giữ việc 
sổ sách biên chép, người nào có 
bằng cấp thi đậu vào ngạch mới 
được mặc trọn bộ âu phục, người 
không bằng cấp, lương lãnh ít 
hơn thì chỉ mặc thân trên Âu 
phục (áo bành tô) thân dưới còn 
mặc quần vải trắng ủi là thẳng 
thớm, chưn mang giày hàm ếch 
thêu cườm là sang, mang giày da 
láng da nhung là khiêm nhượng 
tâm thường, nhà giàu vẫn mặc 
áo cụt ngắn, ít dám mặc lụa sô, 
thầy thông và thầy ký đều mặc 
khi vào làm việc nơi tòa bố, theo 
hầu quan, luôn luôn mặc chiếc 
áo năm nút gài tận cổ và cổ may 
thẳng có hai nút gài cứng đờ, 
quan Tây cũng mặc bành tô như 
vậy, trừ quan chức to, người Việt 
khi nào nhập Pháp tịch, gọi “vô 
dân Tây” thì mới được mặc bộ 
Âu phục thả ngực, đeo cà vạt 
(cravate), ý xưng đồng hàng với 
người Pháp. Trong lúc ấy, hạng 
tay sai đày tớ của chủ tỉnh, chia 
ra có người đầu bếp, gọi “đứng 
nấu ăn cho ông Chánh” thì được 
xếp ngang hàng với thầy thông 
ngôn nên được mặc áo bành tô 
khi đứng hầu dọn bàn cho quan 
ăn, nhưng luôn luôn chỉ được vận 


áo bành tô mà quần thì quần An 
Nam ủi thẳng, chưa được mặc 
trọn bộ Âu phục bao giờ, tuy vậy 
vẫn dựa hơi chủ yêu, rủi lõ tay 
giết người, nhờ khéo bợ đỡ, lạy 
lục (hèn thì dâng vợ dâng con 
cho nó ngủ, có tiền thì mua đồ 
cổ, đồ lạ hay dâng tiền mặt) may 
thời quan Tây xử huề (hòa) thì 
hát câu “bành tô đánh chết xử 
huể...”, vì vậy những bọn du thủ 
du thực, bỏ nghề chơn chánh, vô 
làm bồi (boy) được mặc áo thun, 
khi phạm tội sát nhơn vẫn “chạy 
lại đứng kề bành tổ” nhắc ơn 
đánh giày hốt phân chủ tha thì 
vênh mặt vênh mày hát câu “áo 
thun.... bành tổ đủ sướng. 


Bangkok: Bang-cốc: đd. kinh đô 


nước Xiêm La (Thái Lan) 
tiên khởi, phiên âm ra Vọng Ca 
Võng Ca, 
Bàn Cốc 
Vọng Các 


Bassac: đd. một trong bốn tỉnh của 


Cao Miên ngày trước, gồm hai 
tỉnh Sốc Trăng và Bạc Liêu ngày 
nay lúc đó đặt dưới quyền cai trị 
của một chủ tỉnh, gọi snet Phubal. 
VỊ quan này trực thuộc Binh Bộ 
thượng thơ của Cao Miên. Thời 
đó, tỉnh Bassac chia làm ð quận: 
mỗi quận do một quận trưởng cai 
trị, tên gọi Kralapéa: 

a) Viên thứ 1, chức là Oknha 
Thuk Séna, cal trị vùng Trà Nho 
(Chụi nhua), Bạc Liêu (Po Leo), 
Trà Cuôn (Prek Tra cuon), tức 
địa phận hai tổng Thạnh Hưng 
và Thạnh Hòa (Bạc Liêu) và hai 
tổng Thạnh An và Thạnh Lợi, 
thuộc quận Thạnh Trị ngày nay 
của Sốc Trăng. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


5ï 


b) Viên quận thứ 2, chức 
Oknha Thuk Sang Kéam, cai trị 
xứ Prek Kol và Bai xau, tức tổng 
Định Mỹ và Định Chí (Long Phú, 
Đốc Trăng). 

c) Viên quận thứ 3, gọi Oknha 
Montrey Âuchít, cai trị miền 
Đralume hay Swaichrume và 
Beng Kok, bây giờ tổng Nhiêu 
Phú, Nhiêu Mỹ và Nhiêu Hòa 
(quận Châu Thành - Sốc Trăng). 

đd) Quận thứ 4, gọi Oknha 
Montrey Sncha, gồm mấy vùng 
rok khléang, Ksach, Péam Senn, 
nay là t. Nhiêu Khánh, q. Châu 
Thành và t. Định Khánh (quận 
Kế Sách). 

e) Viên chủ quận thứ õð là 
Oknha Vo gsa Satroy, trấn tại 
vàm Cái giầy, và sông Cà Mau. 
Trọn vùng nầy bây giờ là mấy 
làng Châu Hưng, Châu Thới (q. 
Thạnh Trị, Sốc Trăng) và các 
làng kế cận thuộc Bạc Liêu. Viên 
đại diện Snet Phubal kiểm soát 
cả 5 quận: về sau, Miên triều 
phái một viên lãnh binh gọi 
Chauval1 Srok, phụ tá vị đại diện 
và quyền coi về binh bị. Chauval 
Srok có phận sự đánh đuổi bọn 
cướp Mã Lai và Ấn Độ, thường 
đến quấy nhiễu duyên hải Rạch 
Ngòi, Trà Nho, Bạc Liêu, chúng 
thường bắt dân chài lưới đem về 
xứ. Lâu ngày, quyền Chauvai 
Srok lấn áp luôn quyền viên 
net Phubah. Chauval Srok có 
đanh lưu truyền lại là Lâm (cha 
khách mẹ Miên), gọi Lm, cai 
trị vùng Sốc Trăng và cho đào 
nhiều kinh, như rạch Beng Cốc 
(làng Phú Mỹ) và kinh Tà Lim. 


Năm 1827, Chauval Lim làm 
loạn khuấy rối vùng Bưng Trop 
ở phía bắc Bố Thảo, cách 15km, 
làng Thuận Hòa ngày nay. Tháng 
4 năm 1840, có sự xung đột giữa 
người Việt và người Miên. 

Bên ta xây đồn Bảo (ở Bãi 
Xàu) và đánh với binh Miên ở 
Mahatup (sau gọi Mã Tộc) thuộc 
giỗng Hòa Đức, bên Miên thua to. 

Tháng 9 năm 1840, binh ta 
thắng ở Trà Vinh, thừa thế đánh 
Chauval Lãm ở Sốc Trăng chạy về 
Chân Lạp. Nhưng năm 1841 dịch 
hạch nổi, làm hao dân nhiều, một 
đứa nít đổi một gia lúa. 

(xem Văn Hóa nguyệt san số 
18 tháng 7 năm 1956, bài c. Đào 
Văn Hội). 

(xem Phủ Ba Xuyên về sự tích 
Đốc Trăng). 


Bắc Kế Yên: gác yên, bắc yên lên 


trên lưng ngựa. Gọi tắt: bắc kế 
nghĩa bóng: chưng dọn: con ấy 
bắc kế xem ngon quá. 

Đồ Bắc Kế nói về đồ phụ tùng 
khi dùng ngựa để cối, hoặc kéo 
xe ngh.b. đồ nghề: mới ra nghề 
nên con ấy chưa có đồ bắc kế (nữ 
trang) là bao nhiêu. 

Đồ phụ tùng: cũng như đồ bắc 
kế: đồ phụ tùng xe đạp mà đồ bắc 
kế xe ngựa, đồ phụ tùng ô tô và đồ 
bắc kế gả con lấy chồng. 


Bắc kế: dt, tiếng xưa của giới đánh 


xe ngựa: bắc là để lên trên, (như 
bắc nổi nấu cơm), tức gác lên yên 
ngựa; ngh. bóng: chưng diện, 
trang điểm: t.d con nhỏ nầy vừa 
phát mã, bữa nay bắc kế xem 
bảnh lảnh bẻo lẻo quá chừng (xem 
đẹp quá). 


58 


TVTNMN 


Bắt ấn: dt. nói về pháp sư dùng ngón 
tay ra bộ để trị tà ma: tay bắt ấn, 
miệng niệm chơn ngôn. 

Bắt bài: dt. a) lính hay cò bắt con 
bài đang đánh bài, đang ăn thua 
quyết chiến tại sòng: bắt bài mà 
không thâu được tiền tang thì ra 
tòa con bạc được tha bổng; b) một 
lối hát đối đáp của giới hát bội, 
theo nhịp trống kèn điệu bộ riêng 
biệt: hát bắt bài cho hay là một 
nghệ thuật đã gần thất truyền. 
e) nay dùng theo nghĩa mới: nói 
vô đề hay làm một việc gì: mầy 
bắt bài còn dở quá, làm sao tụi 
nó nghe cho mầy. 

Bắt bài (hát): một điệu hát của giới 
hát bội. 

Bắt bén: trt. ngh. tr. lửa bắt đầu 
cháy, bắt bén cháy: mới nhúm 
than vừa bắt bén, chưa cháy kịp: 
ngh. đen: ăn quen, khởi sự một 
lần rồi quen tánh: lại một lần 
thấy không có sự gì rồi bắt bén lại 
hoài hoài. Nó mới bắt bén với tôi. 

Bắt bịp: dt. đánh lừa người thật thà. 
Chơi gian lận trong trường hợp đổ 
bác. Lừa bịp bắt bịp. 

Bắt bó: dt. tiếng của người làm 
ruộng, xóc các bó lúa, xổ nó ra 
và trải trở đầu lại cho trâu đạp 
một lần nữa cho sạch hột: bắt bó 
từ giờ nầy cho trâu nó đạp, đến 
khuya lại ra rơm là vừa, không 
trễ đâu. 

Bắt bò lạc: dt. a) ban đầu có nghĩa 
là làng hay lính đi tìm giúp người 
chủ tìm con bò thất lạc quên 
chuồng không về; b) ngh. rộng lấy 
chơi, chơi qua đường, những gái 
những đàn bà lạc lõng gặp ngoài 
đường như của vô chủ; c) tiếng 
lóng trong nghề đổ bác, ăn ngon, 


chớp tiền vô thừa nhận trong một 
sòng bài (tiền bả rơi rớt hoặc tiền 
tang của con bạc bỏ lại khi bị lính 
cò rượt bắt): ngồi đây mà chờ như 
chờ bắt bò lạc thì còn lâu. 


Bắt bóng: dt. a) ngh. trắng chụp cái 


bóng y như trong câu Pháp văn: 
lâcher la prole pour Ïombre: nhả 
mổi bắt bóng (chuyện con chó xí 
được cục thịt to trong bếp, ngậm 
thịt lội qua sông, bỗng thấy bóng 
thịt dưới nước to hơn, tham vụt 
nhả cục thịt, chụp bắt lấy bóng, té 
ra thịt lặn mất, chó ngơ ngác mất 
cục mồi ngon); b) ngh. rộng, làm 
theo sự ước chừng không chắc; bắt 
bóng dè chừng; c) ngh. khác: làm 
việc không chắc có kết quả, mơ 
hồ: buông mỗi bắt bóng anh ơi,... 
(nghĩa như trong a) nhưng nói 
về chuyện tâm tình, nhơn ngãi). 


Bắt bồ: dt. lóng. Thách thức, khiêu 


khích nhau. Nay hiểu là làm quen 
với nhau: con ấy bắt bồ với mầy 
từ hồi nào? 


Bắt bộ: dt. a) dùng tay không (không 


cầm binh khí), nã tróc được địch 
thủ; b) trong giới ca xướng, ra bộ 
để vô câu hát: kép Tư Ức bắt bộ 
khéo; c) trong giới hò khởi đáp 
lại một câu của người kia xướng, 
như trong câu: “Xin anh chị em 
ai nấy đừng cười, để cho tôi bắt 
bộ với người áo đen” (câu hát cũ). 


Bắt bớ: dt a) cũng như bố ráp, nói 


về việc bắt ai phạm phép: lúc 
nầy chộn nhộn, cò bót bắt bớ lung 
tung; b) nghĩa nhẹ và đồng nghĩa 
với bắt: bắt bớ làm chi cho uổng 
công, vì cờ bạc nhỏ đánh chơi giải 
trí, giải ra tòa thì tòa cũng tha 
bổng; bắt bớ làm chi cho thêm 
nhiều chuyện. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


59 


Bắt bún: danh từ chuyên môn của 


nghề làm bún phân ra nhiều lối 
nghĩa gần nhau mà không giống 
nhau: a) khoanh bún tươi trên tàu 
lá chuối, cho thành nắm thành 
vắt; b) xếp những nắm bún ấy 
trên vỉ, tải ra từng giề để phơi; c) 
đếm bún lúc mua hay bán: bắt cho 
tôi năm đồng bún (bán bao nhiêu 
vắt tùy ý định của người bán); bắt 
cho tôi nửa tô ăn thêm. 


Bắt cá: dt. bắt con cá dưới nước: tát 


đìa bắt cá thấy ham; tiếng lóng 
của giới đổ bác: buổi sáng nơi 
trường đá gà tiếng bắt cá nghe 
xôm (tiếng phóng bắt đánh cuộc); 
- bắt cá hai tay: ôm đồm, bên nào 
cũng có đánh (ội qua lội lại để khi 
ăn thì ăn được nhiều, khi thua thì 
thua ít; nghĩa đen: bắt cá hai tay 
là làm chánh trị bắt bồ cả bên phe 
thuận cũng như bên phe nghịch: 
bắt cá hai tay, có ngày bị lộ). 


Bà Xôi Sơn: đd, tên chữ của núi Bà 


Xôi (xem chữ ấy). 


Bắc khấu, giặc Bắc Khấu: dt. giặc 


cướp gốc Bắc, từ biển vào khuấy 
phá Quảng Yên năm Mậu Thìn 
(1808), bọn hải phỉ này, bị Trương 
Tấn Bửu sai quân ra trừ dẹp. 
Ngày nay, vùng Bến Tre người 
lớp xưa còn dùng thành ngữ: “àm 
như giặc Bắc Khấu”, để gọi quân 
vô loại xưng hùng xưng bá, cướp 
của giết người. (L.T'X, tập kỷ yếu 
hội khuyến học NV, 1949), c-g. 
Giặc bắc cấu: bọn cướp biển nầy 
tổ chức theo nhà binh, dùng trống 
phương Bắc làm hiệu, gọi trống 
Bắc Cấu (Bắc Cổ), buồm lớn và 
vuông, xưng “Tề Ngụy Hải PhỉỶ, 
mỗi lần quan ta bắt được phải giải 


nạp sang Trung Quốc cho xét xử, 
và phải nhiều năm điên đầu với 
chúng mới tẩy trừ xong. 

Trống của Trung Quốc có 
trống Bắc Cấu (Bắc Cổ) (Quảng 
Đông và trở lên bắc, thường dùng 
với trống múa lân. Tùa Lào Cấu: 
Đại Lão Cổ: trống của Triều Châu 
dùng; một thứ). 


Bạc Liêu: đd, tỉnh số 20 của N.V. đời 


Pháp thuộc, nơi sản xuất nhiều 
lúa gạo, muối, cá biển, cá đồng, 
tôm tép tươi và tôm khô. Có câu 
hát ví: Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, 

Dưới sông cá chốt, trên bờ 
Tiểu Châu 

Tiều Châu là người Triều 
Châu, vì thời Pháp, họ ở đây đông. 
Truy nguyên, Cơ Me gọi Bạc Liêu 
là Pô Loeu. (Pô là cây Lâm Vô, 
Phật nhập Niết bàn dưới gốc cây 
nầy, nên người Miên rất trọng 
vọng và không dám đốn. Còn loeu 
là trên cao Pô Loeu là chỗ, vùng 
có cây Bồ Đề (Lâm Vô) cao nhúứt. 

Người Tiêu đọc Po-léo, âm ra 
tiếng ta là Bạc Liêu (bạc là mỏng, 
xấu, bạc bẽo). (Không nên nói Bắc 
Liêu, vì vốn ở về Nam trên địa đồ 
Việt Nam). 

Pô Loeu, cũng viết Pô Loeuh. 

Tỉnh Bạc Liêu nay là một 
phần của tỉnh Minh Hải (gồm Cà 
Mau và Bạc Liêu). 


Bách mộc: dt. do pémou, tiếng 


Trung Hoa dịch ra (xem chữ Ngọc 
Am (gỗ). 


Bạch đàn hương: dt, loại cây đàn, 


thơm, vì gỗ trắng nên gọi làm 
vậy, người ta thường dùng làm 
nhang khói, hương nó thơm hơn 
loại Huỳnh Đàn - H.T.C 


60 


TVTNMN 


Bạch Mã Sơn: đủ, tên Hán của Hòn 
Bạch Mã (xem chữ ấy). 

Bạch Ngưu Giang: đd, tên Hán của 
Sông Trâu Trắng (xem sông Trâu 
Trắng) (PCGBCTVE). 

Bạch Thạch Sơn: đd, tên núi NV; 
nôm gọi núi Đá trắng, ở Biên 
Hòa (PCGBCTVE); cũng gọi hòn 
Đá trắng. 

Cơ Me (phnom sa thma roÌlin 
(Di cáo TVE, trong Le Cisbassac). 

(phnom: núi; sa: trắng; thma: 
đá; rolin: trơn bóng. Sách Duy 
Minh Thị do Thượng Tân Thị dịch 
kể rằng Bạch Thạch Sơn, có đá 
quanh bọe, khe nước chảy ô ào, 
đòm chợ Bến Cá, chữ gọi Ngư Tân 
Thị (tr. 18 NKLTĐDO). 

Bạch Thạch Sơn: đd. tên Hán của 
Hòn Đá Trắng (xem chữ ấy). 
(đừng lầm với Bạch Thạch Sơn ở 
Biên Hòa). 

Bạch Tháp Sơn: đd. tên Hán của 
Hòn Bạch Tháp (xem chữ ấy). 
Bạch Tháp Sơn: đd. th. Hà Tiên, 

xem núi Bạch Tháp. 

Bãi Cạnh: đd., tên bãi lồn ở cù lao 
Côn Lôn. 

Bãi Dừa: đd. tên bãi biển ở Ô Cấp, 
Pháp dịch “bale des cocotlers” nói 
“bãi dứa” là không đúng. Cũng gọi 
“bãi trước” (xem chữ ấy). 

Bãi Giá: đd. tên bãi biển thuộc 
tỉnh Bạc Liêu Nam Bộ. Bãi có 
nhiều cây giá mọc. Giá là một 
loại cây tràm, bông trắng, ong 
rút mật làm ra sáp trắng rất 
quí, ngày xưa dùng nạp vua 
(đời Minh Mạng) gọi Bạch Lạp, 
và sáp trắng này là một món 
thuế xưa của tỉnh Rạch Giá. 
Tỉnh Rạch Giá nay thuộc tỉnh 
Kiên Giang. 


Bãi Ngao: c.g. Côn Ngao: đd. 
tên bãi thuộc địa phận tỉnh 
Vĩnh Long. 

Ngao Chư (PCGBCTVK) 
(Xem cửa biển Ngao Châu). 

Bãi Ớt: đd, rặng núi ở gần Phương 
Thành (Hà Tiên) NV. 

tên chữ là Châu Nham Sơn 
(PCGBCTVEK). 

Núi Châu Nham, tục danh 
là Bãi Ót, ö cách phía đông trấn 
22 dặm, đỉnh núi tròn xoe, sườn 
đá chênh vênh, chạy thẳng ra bờ 
biển, có những gành rạn gồ ghề, 
vũng sâu bùn cát, quanh bọc hai 
bên tả hữu, trong vũng có đá 
tình quang vừa trong vừa sáng, 
và dưới chằm có giống hàu có lằn 
chỉ đỏ rất đẹp. Tương truyền khi 
ông Mạc Cửu còn thiếu thời có bắt 
được dưới nham, một con tra1 có 
chứa một hạt châu bề kính gần 
một tấc ta, quí vô giá, ông dâng 
lên chúa. Ngoài ra, bên bờ nham 
có vực sâu rất thuận cho cá tôm 
làm chỗ ở, vì vậy diệc cò và le le 
tựu hội nơi đây ăn bơi lội giốn cả 
bầy. Bài “Châu nham lạc lộ” (cò 
đậu Châu Nham là một bài thơ 
có giá trị vừa về lịch sử vừa về 
văn chương). 

(NKLTĐDC, tr 95, GĐTTC, 
tập 1, tr. 106 và thêm tài liệu 
khác). Hà Tiên nay thuộc tỉnh 
Kiên Giang. 

Bãi Ởt: Châu Nham Sơn, danh thắng 
ở Hà Tiên. 

8ao y Pháp văn của Aubaret 
để cùng thưởng thức: (GĐTTC, 
tr. 271). 

“La colne de Chau Nham, 
vulgairement appelée Nui Trat, 
est à 22 lis et demi dans Ïest 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


61 


de la citadelle et terminée par 
un plateau sur lequel sont des 
Jardins. A sa base se trouvent 
ou anfractuosités battues sans 
cesse par la mer, sur le rivage 
de laquelle est située la colline. 
Cette partie du littora]l est semée 
đune foule de roches formant 
brIisants et environnées de sable 
et de vase dans lesquels on 
voIt des plerres extrêmement 
brillantes. Au-des-sous de ces 
roches on remarque également 
en grand nombre une sorte de 
coguillage veiné de rouge. 

On rapporte que Mạc Cửu, 
nétant pas encore revêtu du 
mandarinat, arriva en ce lieu 
et đếcouvrit une perle đune 
valeur Inestimable, quhl offrit à 
Tempereur dAnnam®. Au pied 
de cette colline sont quelques 
grottes dans lesquelles eau 
atteint une grande profondeur; 
ces grottes sont hab1tées par une 
grande quantité de polssons qu1 
y attirent beaucoup de pélicans et 
autres oIseaux pêcheurs. 

Cette colline de Châu Nham 
compte parml les dix sites 
remarquables de la province de 
Hà Tiên. 

Bãi Sau: đd, bãi biển ở Vũng Tàu, vì 
ở sau chặn núi nên đặt tên làm 
vậy, để đối với Bãi Trước: khi tắm 
ở Bãi Sau, phải cẩn thận đề phòng 
cát lún (nguy hiểm) và sứa lửa. 

Tắm ở Bãi Trướcít nguy hiểm, 
nhưng nước không được tinh 
khiết vì miệng cống châu thành 


đều đổ xuống đây. Nay thuộc tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bãi Sau, tên chữ là Bãi Thùy 
Vân (xem chữ ấy). 

Bãi Sậy: đd. Tên bãi lớn thuộc ¿. 
Hưng Yên Bắc bộ. 

Bãi Sậy: đd. Chiến khu Cần Vương 
trong một vùng hiểm yếu đầy 
lau sậy thuộc Hải Dương BV, do 
Nguyễn Thiện Thuật lập để chống 
Pháp theo lời hiệu triệu của Phan 
Đình Phùng sau cuộc chánh biến 
ở Huế đêm 23 th. ð năm Ất Dậu 
(1885) (th. VNTĐLVĐ). 

Bãi Thùy Vân: đd, c.g. Bãi Sau, bãi 
biển sau núi Thùy Vân, gần châu 
thành Vũng Tàu - Nam Bộ. 

Bãi Trước: đd. c.g. Bãi Dừa (bale des 
Cocotiers); bãi biển ö Vũng Tàu 
(cap Saint-.JJaques), nơi nghỉ mát 
có danh ở NV, đủ thuận tiện, gần 
Sài Gòn, có nhiều khách sạn lớn, 
nhiều quán giải khát. 

Bãi Trường Sa: đd, Bãi cát kéo dài ở 
về t. Quảng Bình, Quảng Trị đến 
Quảng Nam. Chữ Hán gọi là Vạn 
Lí Trường Sa. Dải cát này gồm 
một quần đảo dài, trước thuộc 
tỉnh Bà Rịa. 

Bãi Vọp: đd, tên để y bên Hán tự của 
cửa Bãi Vọp (xem chữ ấy). 

Bãi Xàu: đd, ở Sóc Trăng, thị trấn 
bán mua lúa gạo lớn, trên con 
sông gọi Mỹ Xuyên, nên làng ấy 
gọi Mỹ Xuyên thôn. 

Cơ Me: Srok bày chau (đi cáo 
TVK trong Le Cisbassao). 

c) Tương truyền ngày xưa 
Người Cơ Me, nhơn chạy giặc, 
đang nấu cơm nơi đây, bỗng nghe 


1. Cest de là que la colline tire son nom de Chau Nham (colline de la Perle). 


62 


TVTNMN 


tin giặc kíp tới, nên hối hả ăn cơm 
còn sống để chạy nữa và lấy tích 
đó làm tên gọi. 

b) Một tích khác, xưa có người 
vào rừng làm củi, đến chiều, hốt 
trứng trong rừng đem về, bỏ 
trứng vào nước luộc chưa chín thì 
cặp rắn thần về rượt cả bọn chạy 
trối chết, lúc trở lại, lửa tắt queo, 
trứng rắn thần đã thâu, còn nồi 
cơm vẫn sống nhăn nên gọi Bãi 
Xàu. Nay có miếu ông Ba Thắc ö 
xóm Chợ Cũ Bãi Xàu xưa có hang 
rắn hổ ngựa đồn rằng chỗ đó. Rắn 
nay đã đi mất duy tích còn, giả 
chơn khó biết. 

a) Trong vùng có một giống 
chim, tiếng kêu nghe như: “Chít 
chọt, Chít chọt”và đặt tên là chim 
Chít Chọt. Người Tiểu ö đó đặt ra 
câu hát “Chít chọt, chít chọt, khứ 
Bãi Xáu”, vừa nhớ quê hương cũ, 
vừa nên thơ. Chim ấy có người 
gọi chím Chìa Vôi người khác nói 
chim Quyên. 

Cả ba điển đều nên thơ: a) 
điển chim kêu nghe như “Bãi 
Xàu, chít chọt khiến người ly 
hương thất thổ chạnh lòng nhớ 
nhà; 

b) điển thứ hai, rắn rượt để 
cướp trứng rắn nghe rùng rợn, 
khiến nhớ công lao khai thác đổ 
mồ hôi nước mắt vật lộn với tử 
thần, rắn độc; 

e) thuyết kia, thứ ba, gây ác 
cảm thêm cho dân tộc Miên và 
Việt bấy lâu sống chung đụng mà 
nào có giận nhiều như giữa Cơ 
Me - Nam Vang và dân ta ngày 
nay, tuy vậy có cái giận nào mà 
không ngày nguôi ngoai, và khi 


hết giận cái thương thêm nhiều 
nhiều, khi hiểu nhau hơn. 

Ngày nay Bãi Xàu còn di 
tích: một cái bảo bằng đất, chỗ 
công xi nấu rượu nếp và gần đó 
có nhà máy xay lúa quen gọi là 
nhà máy ông hội đồng Diệp Văn 
Giáp; gần đó còn một nền đất lù 
lù đó là nền kho bạc cũ của trào 
vua Cơ Me, khéang, cho ta danh 
từ srok khléang, biến ra Sốc 
Trăng; còn bảo kia là di tích trận 
chiến tranh giữa Miên Việt vào 
đời đàng cựu; d) một di tích nữa 
là trên đường từ chợ Mỹ Xuyên 
đi vô chợ cũ Bãi Xàu xóm Phước 
Kiến, có một tòa miếu nhỏ, trên 
cửa đề “Ba Thắc cổ miếu”, sau 
miếu còn thấy hang rắn và tương 
truyền đó là cặp rắn hổ ngựa của 
thần và dân quê mùa sở tại vẫn 
tin đó là rắn lưu lai của cặp rắn 
thần đời xưa nhưng nay đã đi tu 
nên không thấy nữa. 


Bãi Xàu: đd, tên Nôm của huyện 


Phong Nhiêu đời đàng cựu, nay 
thuộc tỉnh Sốc Trăng. 

(PCGBCTVK) (xem thẻ Bãi 
Xàu khác). 

(Bãi Xàu thuộc tỉnh Sóc 
Trăng). 

Tại Bãi Xàu, bên xóm Chợ 
cũ, có: 

- đình thờ thần, cất năm 1880; 

- chùa Cao Miên, cất năm 
1872; 

- chùa Phật của người VN cất 
năm 1875; 

- chùa Ông Lớn, do 7 bang lập, 
cất năm 1876; 

- chùa Ba Thắc, trùng tu năm 
1927; 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


63 


nơi Bãi Xàu (gọi Xóm Mới), có: 

- chùa Bà Mã Châu, cất năm 
1892; 

- chùa ông Xén Cón (Tiên 
công?) cất năm 1901 thờ Xén Cón 
và Na Tra; 

- Miếu Hội thờ thần, do Phạm 
Bình Cân cất năm 1884. 

Tương truyền, năm 1876 khi 
xây chùa Ông Lớn, người Tàu cất 
lại miếu Ba Thắc theo kiến trúc 
Trung Hoa, vì trước đó miếu xây 
bằng gỗ theo kiến trúc Miên. Năm 
1927, xây lại miếu bằng bê tông 
kiến trúc bán cổ bán kim, mất dấu 
tích xưa. Đồn rằng thần Ba Thắc 
thường báo mộng, bọn tổ chức xổ 
đề thua lỗ nên sai phù thủy trấn 
áp vì vậy nay thần bớt linh thiêng 
(VH.N.S. số 13 th. 7 năm 1956, 
bài của Đào Văn Hội). 

Bắt cái: danh từ chuyên môn trong 
giới cờ bạc: khi ngồi vào sòng rồi, 
người nào ưng “làm cá¡” mời một 
con bạc bẻ cái để mình chia bài, 
đó là bắt cái. 

Bắt cặp: dt. ngh. tr. học trò hoặc lính 
đứng kế nhau để thành cặp thành 
đôi: bắt cặp không đều, đứng bắt 
cặp đừng nói chuyện b) kết làm 
nhơn ngãi, nhơn tình: mới bao 
nhiêu tuổi đã biết bắt cặp rồi; e) 
giao hợp: đầu mùa mưa, ếch nhái 
lo bắt cặp mà quên bị bắt. 

Bắt cóc: dt. Ban đầu hiểu là đi soi 
ếch, bắt ếch hoặc bắt nhái; sau đó, 
hiểu là bắt lén để cho chuộc một 
người nào đó; sau rốt hiểu rộng 
ra, bắt cóc để thủ tiêu hoặc giam 
(về chánh trị), hoặc “lấy nhau”: 
chị ấy bắt cóc chồng tôi. 

Bắt chỉ: danh từ chuyên môn của 
nhiều nghề: thợ đậu bắt chỉ (nghề 


làm nữ trang); thợ may bắt chỉ; 
thợ làm cửa sắt bắt chỉ, gò từng lá 
từng bông; thợ bánh bắt chỉ trước 
khi cho cái bánh vào lò; nhà văn 
bắt chỉ (tô điểm câu văn); chị ả 
ăn sương đang bắt chỉ thằng bồ. 

Bắt chim chim: chứng bịnh đau 
mê man, người bịnh mắt nhắm 
lại, hai tay co vô xòe ngón ra tựa 
hồ bắt con chim tưởng tượng, sự 
thật không có chim nào (chữ trong 
ĐNQATV HTC). 

Tỷ dụ: người bịnh đang bắt 
chim chim, đã gần miền, sợ qua 
không khỏi đêm nay. 

Bắt chợt: trt. Bất thần, thình lình 
đến, bất ngờ: bất chợt xảy ra 
không đoán trước được. Anh đến 
bất chợt quá, tôi không có tiền, 
làm sao trả anh. Bất chợt nó đến 
làm óc trâu cả đám (phá đám). 

Bắt đầu: dt. Nói về đèn khi cháy 
sáng: Đèn khó bắt đầu, nửa đêm 
vụt tắt, coi lại tìm nghẹt vì dầu 
có nhiều chất dơ. 

Bắt dế: dt. Bắt con dế ngoài đồng. 
Rước mối giành giựt khách bộ 
hành, mời đi xe mình: xe lô bắt 
đế ồn ào, níu kéo hỗn xược vô lễ. 

Bắt gió: cũng gọi cạo gió, chà vuốt 
hai màng tang và hai bên sống 
mũi cho bớt nhức đầu hoặc cạo 
sau lưng và bắt đầu gân nơi cổ 
phía sau ót hoặc những chỗ nhức 
mỗi, có lẽ là một trong những 
phương pháp trị bịnh cổ truyền 
còn lại, trong khi thuốc men và 
cách trị bịnh chưa phát triển 
tiến bộ. 

- một nghĩa nữa là lấy tay 
bắt, chụp trên thinh không, như 
nắm gió, lại mà xem xét: t.d trong 
truyện Tây Du, Tôn Hành Giả 


64 


TVTNMN 


dùng cân đẩu vân nhảy lên mây, 
che mắt ngó bốn phương, dùng 
tay bắt gió, miệng niệm chơn 
ngôn, xem luồng gió ấy là của 
con yêu tinh nào, và có trốn trong 
ấy chăng. 

- một nghĩa thứ ba là bắt hụt, 
như đá gió là đá hụt trong không 
khí, tức không trúng đích. 

Bằng lăng: dt. gỗ ở Bộ Lagertroemia 
divers (Lythracées). Cũng gọi 
thao lao. 

Mật độ (densité) D.O,74 

Gỗ nhì hạng nhưng thông 
dụng nhứt vì giỏi chịu đựng với 
sương nắng, ngâm nước lâu hư, 
làm mái chèo, vật dụng trong 
nhà bàn ghế và tủ sách không sợ 
mối mọt. 

(xem thêm thẻ thao lao) 

Bắt gân: Tiếng lóng của giới đổ bác, 
có môn đánh để, chủ cái, sau khi 
ra thai đựng trong hộp nhỏ, thì 
bày các con bài đố (khi 12 con khi 
36 con) nơi trước mặt và các tay 
con đặt đề, được phép lấy tay chỉ 
từng con và hỏi dằn từng tên con 
bài và ngó trâng trâng những lằn 
gân mặt chủ cái mà tâm lý khiến 
khi chỉ trúng ngay con tẩy trong 
hộp thì khiến gân mặt giựt giựt, 
người ra đề phải cao tay ấn lắm 
mới khỏi lộ tẩy, v.v...; nay mượn 
ngh. bóng để gọi sự dò xét, tìm 
hiểu hành động, cử chỉ của người 
kia; tỷ dụ ông chồng thấy bà vợ 
đi chơi về khuya, bắt gân bà xem 
có ăn chè cháo gì chăng (có ngoại 
tình trăng gió gì không). Ngh. 
trắng: bóp đúng gân làm cho tê 
liệt của vũ thuật, qua ngh. đen: 
xem dáng để độ ý tứ. Có lẽ do bắt 
gió mà ra (xem bắt gió). 


Bắt nọn: tiếng Bắc, như bắt bí. 

Nọn là một chét, một vốc: một 
nọn tiền. 

- Nói dè chừng để người ta 
tưởng mình đã biết nên phải thú 
thật; 

- trong Nam gọi bắt chẹt, vì bị 
hai bên ép lại, nên phải khai thật; 
chẹt tay há miệng. 

Bình linh (gỗ): dt. vitex pubescens 
(Verbénacées). 

Mật độ (densité) D.I,00. Gỗ 
nhứt hạng, thớ mịn và nặng, dễ 
giổi bóng, dễ tiện và dùng đóng 
thùng xe, v.v... và bánh xe bò. 

Bời lời: (gỗ) dt. tên gỗ ở NV litsea 
Vang (Lauracées). 

Mật độ (densrté) 0,700 à 0,800. 
Thớ mềm, vỏ ngoài và ruột cùng 
một màu vàng vàng hoặc vàng 
sậm, dễ chẻ, ít nhót, giỏi chịu 
đựng ngoài sương nắng, sâu bọ. 
Dùng đóng thùng bộng, đồ mộc 
rẻ tiền, và dùng làm lát mỏng để 
ghép thùng (merrann). 

Bô tê: dt. tiếng nghe ở Huế, chỉ 
định người đàn bà làm nghề ăn 
sương; do tiếng Pháp “beauté” 
(đẹp) mà ra, đi tìm bô tê, đi tìm 
thú gái đẹp. 

Bông lông: tr.t, bâng quơ. 

Nói bông lông: chửi bông lông: 
trổng, không dựa vào đâu, không 
chỉ rõ al. 

Bị bắt bông lông: bị lính bắt mà 
không đủ bằng có, bắt oan. 

Ban bot, Băng bột và sông Thủy 
vọt: 

Ban bot (ruisseau) là chữ viết 
trong quyển Gia Định Thung chỉ, 
Histoire de la Basse Cochinchine, 
xuất bản ở Paris năm 1863, tức 
bản dịch ra Pháp văn của G. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


65 


Aubaret, dịch bộ G1a Định thành 
Thông chí của Trịnh Hoài Đức 
viết bằng Hán văn. 

Băng bột lại là hai chữ của ông 
Nguyễn Tạo, vì dựa theo bản khắc 
của thợ Tàu không thạo chữ nôm 
nên dịch như vậy. 

Thủy vọt, sông Thủy vọt là 
nguồn lạch của con sông Sài 
Gòn, và đây là chữ của Trương 
Vĩnh Ký trong quyển Petit cours 
de géographle de la Basse - 
Cochinchine, In năm 1875 tại 
Đài Gòn. 

Vậy xin cải chính: không phải 
Ban Bot, cũng không phải Băng 
Bột mà vốn là sông Thủy Vọt. 


Tĩnh: bàn thờ chư vị; lập tĩnh 
thờ mẫu (trong Nam: lập trang 
thờ bà; nghĩa bóng: sợ vọ). 


Bàn trám: dt. đồ nghề của thợ 


chạm kim hoàn, khúc gỗ đẽo 
hình vuông dài, và dùng trám 
(khằng) gắn trên mặt: món vàng 
sẽ chạm (kiểng, miếng mề đay), 
hoặc đẽo hình giống - giống con 
rùa, có cổ thò ra, để tròng chiếc 
vòng sẽ chạm, vòng này cũng gắn 
bằng trám cho thêm vững chắc, 
dễ chạm. Bàn trám thường có 
khoét nơi đáy làm ra chỗ nắm 
để lúc hơ trầm gắn vàng đỡ nóng 
tay và làm ra hình con rùa cho 
thấy khéo, và gọi đó là “bàn trám 
con rùa”. 


Ban Lân: đd. tên một vùng thuộc t. 
Biên Hòa đời đàng cựu. 
Banh: dt. tiếng lóng để gọi khám 


Bần: dt. (thực): tên cây gỗ tạp, mọc 
dựa mé nước, rễ nhiều, bám theo 


nhốt tội phạm nặng. Mượn từ 
ngữ Pháp “bagne” có đến ba bốn 
nghĩa: a) Sơ khởi là nhà để tắm ở 
thành Constantinople thuở xưa; 
b) khám nhết tội phạm nơi hải 
cảng: c) khám nhốt tù khổ sai; 
nghĩa thứ 4 hơi lạm dụng: nơi bị 
nhốt bắt làm việc nhọc: ta dùng để 
gọi khám lớn Sài Gòn thời Pháp 
thuộc: thằng ấy coi việc vô banh 
(vô nằm khám) như ăn cơm bữa 
(dễ dàng) (không sợ). 


Bàn chụp: dt. đồ nghề của thợ làm 


chuỗi hột, dùng chụp ống vàng 
cho gom miệng lại, rồi mới dùng 
búa nhỏ gõ lần hồi ống vàng trên 
đâu con chim sắt cho ống tròn vo 
thành hột chuỗi. 


Bàn tĩnh: tiếng Bắc, để gọi chỗ nằm 


hút á phiện (Thơ Nghiên Hoa 
Mộng của Hư Chu tr. 31). Trong 
Nam, gọi: bàn đèn, mâm hút. 


đất phù sa mà làm cho đất có 
phần vững chắc không trôi khi 
sóng đánh. Cây bần có lá xanh 
rất đẹp, ban đêm đôm đốm đậu 
nhiều trông rất xinh, có trái, ăn 
với mắm sống rất ngon, chúa 
Nguyễn Ánh đang nếm và ban 
cho tên chữ là Thủy Liễu, rễ của 
bần dùng làm nút ve được. Phân 
ra có loại bần chua, trái lớn và 
bần ổi trái nhỏ hơn và tương đối 
ít chua hơn. 

Xưa nay, nghề uốn và chơi 
kiếng, phàm cây kiểng lão và gốc 
bần quá già, khi nào gốc gie ra 
ngoài bờ ngoài nước thì gọi là nó 
chiếu thủy, ý nói bóng cây ấy làm 
đáng và dòm xuống nước. 

Câu đối xưa, tuy tục mà không 
thay được chữ nào: 

“Nước chảy, cặc bần rung 
bây bẩy, 


66 TVTNMN 


“Gió đưa, dái mít giấy tê tê. lẽ chuộng bánh mềm bánh cũ 

Bánh Xà tón (Xà Túnh): bánh chiên hơn là bánh mới từ trong chảo 

trong cống của người Cơ Me chiên vớt ra. 

và bán tại chợ Tri Tôn (thuộc t.  Bành thắng: dt., tên một thứ bánh 

Châu Đốc) ăn chấm nước mắm mặn của người Tàu bày. 

ớt; nhưn đậu xanh. Bành thánh Hoàng thắng: xem 
Bánh xầy Xại Nả và chợ Sốc chữ “Vân thôn”. 

Trăng: cũng là một thứ bánhnhư Bần Qui: đd, thường nói luôn “Miếu 


ở Xà tón, nhưn đậu xanh có trộn 
với cơm nguội, ngon đặc biệt vì bột 
dẻo mềm, đậu xanh lựa kỹ, không 
hột đậu sượng, nhứt là có con tép 
trên mặt bánh chiên vàng lườm 
giòn rụm, cũng ăn với nước mắm 
ớt và phải húp nước mắm nghe 
sùm sụp mới thú. 


Bánh giá: cũng thì bánh xây như 


kiểu ở Sốc Trăng, và Xoài Cả Nả 
(Xại Nả), nhưng nhưn lấy giá 
thay đậu xanh và chiên trong dầu 
thay cho mỡ cho đỡ tốn. 


Bánh cống: lại cũng cái bánh kể trên 


nhưng chiên và bán tại Sài Gòn, 
ăn kèm với bánh cuốn. 


Bánh tôm khô chiên: cũng bánh kể 


trên, nhưng của người Tàu làm và 
gánh bán dạo, trên mặt bánh có 
một vài tôm khô chiêu hàng, lấy 
đó đặt tên để gọi. 

Khi gánh cải lương của Thày 
Năm Tú hát tại Mỹ Tho, lối năm 
1918, trong một bài ca mở đầu 
bằng câu “Bánh tôm khô chiên, 
Bánh dầu cha quảy chiên, Nó là 
đồ bên Tàu, Các Chú đem qua, 
v.v... đó là bài ca do hề Ba Du 
ca, đã làm xao xuyến chúng tôi 
không ít, nay kẻ còn người mất, 
bài ca cũng lui về đĩ vãng vì 
nhàm rồi... 

Duy cái bánh, tên đếm hơn 
nửa chục, ăn hoài còn ngon hoài 
hoài duy răng đã rụng và có 


Ông Bần Quì”. 

Dây bần này mọc gần miếu 
ông Xá lại Mai Bá Hương, thuộc 
Tân An cũ, vì mọc gần mé sông 
nước siết gió mạnh đất lở, lâu 
ngày gốc ngã “chiếu thủy”, nên 
gọi “bần quì” (th. L.T.X.) 

(trích vài câu hát nói về bần: 

a) Cây bần gie, cây bần ngã... 
cây bần quì, 

Cám thương con khỉ đột, lấy 
gì nó ăn? 

b) Tuổi thân con khỉ ăn bần, 
chuyền qua chuyền lại té ùm 
xuống sông; 

c) Cây bần gie, bầy đom đóm 
đậu sáng lòa, bơi qua thương em 
bậu, bởi qua nhớ em bậu, (nè 
bớ em bậu ơi?) bởi qua thương 
qua nhớ, cho nên giữa nửa đêm 
tăm tối, giữa nửa đêm tăm tối, 
anh cũng thả bè mà anh lội qua 
sô...ô...nø” (L.T.X. ĐNVT 15). 


Bao: túi lớn để đựng vật khô: bao 


bố; bao hàng, bao nhím, bao kim. 


Bao bố: bao dệt đan bằng bố: bao 


lúa, gạo,đường. 

- một nghĩa khác (tiếng lóng): 
người bị bắt trong buổi tao loạn 
hoặc đứa ra đầu thú, bị dẫn nhìn 
mặt đồng bọn, vì muốn không 
nhìn mặt được để tránh hậu 
hoạn, nên lấy bao bố trùm che 
mặt mày chân thân: Có bị bao bố 
nhìn chưa? 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


67 


Bao: chừng nào; ít hay nhiều: bao 
chừ? bao dai, bao lăm, bao nài, 
bao nở, bao quản. 

Bao: bọc ở ngoài. 

Bao: đảm nhận; lo hết, mão việc: việc 
ấy tôi bao cho; bao một cỗ xe. 
Bảo An huyện: đd. tên cũ của một 
huyện thuộc phủ Hoằng đạo, 
tỉnh Vĩnh Long đời đàng cựu 
đất Lục tỉnh, nôm gọi xứ Cái 
Bông. Nay thuộc tỉnh Bến Tre. 

(PCGBCTVR). 

Bảo Định hà: đd. tên một khúc của 
kinh Vũng Gù (xem chữ ấy) vét lại 
năm 1819 do lịnh vua Gia Long. 
Nay thuộc tỉnh Long An. 

Bảo Hựu huyện: trước đó là Bảo 
Trị huyện (Bến Tre): đd. tên cũ 
của một huyện thuộc phủ Hoằng 
đạo, tỉnh Vĩnh Long đồi đàng cựu 
(PCGBCTVK). Nay thuộc tỉnh 
Bến Tre. 

Bát và cạy: cũng nói hoát cạy: đt. 

Hoát: cho ghe qua phía cột 
chèo mũi (tay mặt). 

Cạy: cho ghe qua phía cột chèo 
lái (bên tay trá!). 

Nguyễn Cư Trinh truyền ghe 
phải khắc tự (chạm tên và chỗ ở 
của chủ trên be ghe. Bát cạy cũng 
do ông dạy (như luật đi đường 
ngày nay). (LTX ĐNVT 15). 

Bat: tiếng Miên để gọi “bình bát đi 
xin cơm Đố thí của sãi Miên đi 
khất thực (marmite à quêter le 
r1z, dict. jJ.B. Bernard). 

Đi hành khất theo lối tu của 
Miễn: £ou ben£ bat. Tou là đi. Bình 
bát là hai danh từ Việt: cái bình, 
cái bát. Gọi chung thì dễ lầm với 
dt. Miên £ou bent bay nầy. (Nước 
nào có trước và dùng trước?). Cái 
bình cái bát hiệp lại thành “bình 


bát” hay “benh bat” trong “tou 
benh bat", qua tiếng Việt thành 
“bình bát”? 

Dấk bat: faire aumône au 
bonze (dict. .J.B. Bernard): dâng 
cơm cho sãi Miên khi họ đến trước 
nhà, niệm một câu kinh và chờ 
dâng cúng. Nếu dịch sát: “đặt bát” 
có được không? Dịch như thế lâu 
ngày sẽ lầm tưởng là hoàn toàn 
tiếng Việt và quên rằng danh từ 
“đấk bat” là có trước? Tôi nói rồi 
tôi tự cải chính: không nên làm 
như vậy đâu. 

Bát Chiên giang: đd, tên chữ của 
rạch Bát Chiên (xem rạch Bát 
Chiên). 

Bát Đông giang: đd, tên Hán của 
rạch Bát Đông (xem rạch Bát 
đông). (PCGBCTVK) 

Bát Tân giang: đd, tên Hán của vàm 
Bát Tân (xem vàm Bát Tân). 
Bát Tân Châu: đởd, xem cù lao Bích 

Trân. 

Bát Trấn: đd, tám trấn cũ đời Minh 
Mạng của đất Đồng Nai hay 
đất Gia Định, nay thuộc tỉnh 
Đồng Nai. 

1) Gò Sặt (Pursat), 

2) Nam Vang (Phnom Penh), 

3) An Giang (Châu Đế), 

4) Vĩnh Thanh (Vĩnh Long 
hay Long Hồ, 

B) Định Tường (Mỹ Tho), 

6) Phan Yên (Gia Định), 

7) Biên Hòa (Đồng Nai), 

8) Hà Tiên (PCGBCTVEK) 

Bàu, lung bàu: dt, ao sâu mọc có 
loạn, bèo, lác, muống, sen, lục 
bình. Bàu bèo, nói mãi hóa ra 
bà bèo. 

Trung đìa: đìa cá để cho cỏ loạn 
mọc làm ổ cho cá đẻ. 


68 


TVTNMN 


(Tiếng Miên “lung” là đào 
khoét lỗ trong đất, trong cây 
(creuser terre, bo1s) lung chhoeu: 
creuser un tronc đarbre Chik oï 
săt thl]éăk: falre un fossé pour 
y faire tomber les animaux: tục 
người Miên đào hầm thật sâu rồi 
thả có trên mặt làm cho thú rừng 
sa cơ bị bắt: voi cọp v.v... 

Con cò ổ bên bàu hói, con cói 
ỏ bên kia sông, có phải đạo vợ 
chồng, lại đây ta trồng chung 
một bụi (câu hát Nghệ An trích 
trong V.N.T.Ð hội Khai trí (Như 
vầy, tiếng “bàu” ta có từ lâu, lấy 
Nghệ An làm gốc). 


Bàu sấu: đd, tên chữ là Ngạc đàm, 


ở làng Đại An, phủ An Nhơn, 
(Bình Định) (L.TX. tập kỷ yếu 
hội khuyến học NV; 1949). 


Bảy bà ba cậu: th.ng. bà chúa Tiên, 


bà chúa Ngọc, bà chúa Xứ, bà 
chúa Động, bà Cố Hy, bà Thủy, 
bà Hỏa; cậu Trày, cậu Qui, đều 
là con bà chúa Ngọc, làm bạn với 
một vị thái tử Trung Quốc mà 
sanh ra, cả thảy đều là thần qui 
hay làm họa phước; còn có cậu Lý, 
cậu Thông, nói theo vần kể có ba 
cậu; về hai người sau không rõ sự 
tích. #NQATV HTC) 


Bảy Háp: đd, tên một con sông ở 


vùng mũi Cà Mau, Nam Bộ, chảy 
từ eo biển Cà Mau vô sâu £. An 
Xuyên để chia ra nhiều rạch như 
Mương Do, Đồng Cùng và nối 
qua sông Gành Hàu bằng một 
con kinh đào. 


Bãi Háp: đd, tên một con sông dài 


nằm vắt ngang mũi Cà Mau, từ 
đông sang tây, từ Nhựt Nguyệt 
hay Nhị Nguyệt (?) (phía đầu 
ngoài kinh xáng cụt, tiếp giáp với 


con sông chảy xuyên qua tỉnh ly 
Cà Mau), đổ ra vịnh Thái Lan, và 
từ Nhị Nguyệt tới vịnh Thái Lan 
này, sông Bãi Háp chảy xuyên 
qua những nơi nổi tiếng mà tên 
gọi cần phải điều tra lại, như: Ván 
Ngựa, Sên Chim, Bầu Tròn, Bà 
Hinh, Cái Keo, Cái Nháp, Đồng 
Cùng, Cái Đôi, v.v... (thuật theo 
lời ông Nguyễn Văn Đính, giáo 
sư gốc gác ở Cà Mau). 


Bãi Háp: gọi làm vậy vì bãi này 


thường bị nước mặn của biển lên, 
hễ làm trễ, sái mùa thì lúa háp 
là cái chắc. 

Trên địa đô có khi ghi Bay 
Hạp (ghi sai, nên đính chính: 
Bãi Háp). 


Bảy Hiền: đd, tên một xóm đông 


đúc vùng ngoại ô Sài Gòn: Ngã 
Tư Bảy Hiền trước thuộc t. Gia 
Định nay thuộc q. Tân Bình, TP. 
Hồ Chí Minh. 


Bảy Ngàn: đd, tên một con kinh do 


xáng đào ở Cần Thơ gọi là kinh 
Xà No kinh dài 14 kilômét chỗ 
trung tâm của kinh là 7000m, 
nên lấy đó mà đặt tên, khi kinh 
đào xong, các điền chủ đua nhau 
tiền vay bạc hỏi, thi nhau giành 
khẩn đất dọc hai bờ biến thành 
ruộng, ban đầu đất phát chậm, 
phèn nhiều, các địa chủ thất bại 
đến sạt nghiệp, còn lại câu hát kỷ 
niệm mỗi lần gặp nhau: 
“Hỏi anh còn nhớ Bảy Ngàn? 
Củ co ăn với củ bàng thế cơm!” 
(khuyết danh) 
Thương cho các điền chủ: đi 
tìm đất mới là ước mong đóng 
góp chút công với xã hội, đem mồ 
hôi nước mắt vợ con đổi ra chén 
cơm hột gạo, rốt cuộc gạo cơm đâu 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


69 


thấy, phải đào moi củ co củ bàng 
nuôi sống... Ñgày nay khu vực hai 
bên bờ kinh Xà No này trở nên 
vựa lúa miền Nam, ai xét công 
cho, hay chỉ mang danh địa chủ 
bóc lột, cường hào ác bá? 


Bắc Hà: dt, tên gọi đời trước của 


những tỉnh ở phía Bắc tỉnh 
Quảng Bình trở lên (G.Đ.T.C. 
Aubaret, tr. 11). 


Bắc Thảo: đúng là “bắc đầu”, nói 


theo giọng Phước Wiến; đd, tên 
xứ bên Trung Quốc: nay ta còn 
nói “đâu thảo” (hụi). 

- hàng Bắc Thảo: hiểu là hàng 
lụa tốt, do Trung Quốc đem qua 
NV trước đây và dệt toàn tơ tằm. 

- giò heo Bắc Thảo: dịch chữ 
giò heo jambon, vì thời xưa hiểu 
lâm Jjambon do Trung Quốc làm 
đem qua đây bán. 

- cải Bắc Thảo: cải muối mặn 
của người Tàu dùng nêm gia vị, 
cũng gọi “Tang xạ7, dịch ra Hán 
là “đông thái”, còn “kiểm xạ là 
cải mặn dùng nấu canh hoặc ăn 
cháo trắng (kiểm: diêm?). 


Bắc Trang: đd, ở Nam Bộ; tên một 


quận th.t. Trà Vĩnh cũ. 

Cơ Me: srok cà phiớn (di cảo 
TK trong Le Cisbassae). 

Trong tự điển J.B. Bernard, 
chaphlâng: smau chaphlâng là 
một loại cỏ mọc rất cao (nom 
đune espèce đherbe qui devient 
très haute). 


Băng Cung: đủ, thuộc Bến Tre cũ, 


chữ Hán là Cửa Bân Côn. 

(L.T.X. Đồng Nai văn tập số 
14). 

Cửa Ban Cung: địa danh 
trong PCGBCTVR đưa thuyền 
vào Ban Cung (sic TVK). 


Cửa Bang Cung: đd, gh1 trong 
Aubaret. 


Bảo, cù lao Bảo: đd, thuộc Bến Tre 


cũ, Nam Bộ ở giữa sông Hàm 
Tông và cửa Đại, trên đầu cù lao 
có sông Ba Lai, nay đã lấp nghẹt 
lối. Bến Tre có hai cù lao là cù lao 
Minh và cù lao Bảo. 


Bảo Định hà: đd, tên Hán của khúc 


sông Vũng Gù, nơi vua Gia bong 
ra lịnh đào vét khai thông thêm 
năm 1819 (xem kinh Vũng Gù). 


Bằng lăng: dt. (thực): loại cây danh 


mộc, to lớn, lá lớn có lông, hoa 
tím dợt khá đẹp trổ dài theo đọt 
nhánh; vỏ chứa chất tanin, trị 
được tiêu tả, trái và lá trị được 
bệnh đái đường (lagerstrosmia 
speclosa), cũng gọi cây thao lao 
(do tiếng Cơ Me srâlau Việt hóa), 
người radé gọi trueul, ngoài vỏ 
trắng trắng lấm chấm những lằn 
đều đều ăn khuyết như búa nện, 
cây mọc cao và đứng thẳng tựa 
như cột thánh đường giữa rừng 
già miệt Hớn Quản, gỗ dùng đếẽo 
chèo xuống nước đẻo dai và đóng 
tủ bàn làm nhà không bị mối mọt 
gậm ăn; duy cây dùng lâu năm 
vẫn còn nhót và ban đêm thường 
trở mình gây ra tiếng động, người 
nhát gan gọi có con mộc. 


Bằng lăng bàn: dt, (thực) một 


loại bằng lăng (dua banga 
sonneratiodes). 


Bằng lăng ổi: dt, (thực) vỏ giống vỏ 


cây ổi (agestroemia augusstifolia). 
Thao lao: đd. tên xứ ở về tỉnh 
Phước Tuy (nay là một phần của 
tỉnh Đồng Na)). 
Đường thao lao: dt. đường đen 
đổ từ táng tròn tròn, sản phẩm 
của nơi gọi như vậy. 


70 


TVTNMN 


Bàu Các: đd, tên một bàu nước ở 
làng Hiệp Hòa, tổng Vĩnh Lợi, t. 
Trà Vinh cũ, NV. 

(theo L. Malleret, Le 
Cisbassac, 1963). 

Bàu Ót giang: đd, tên chữ của sông 
Bò Ót (xem chữ ấy) thuộc tỉnh 
Cần Thơ. 

Bấn trống chiến trong bụng: 
th.ng. bấn là bấn loạn, bụng hồi 
hộp, ngực tim nhảy thình thịch 
lung tung như trống trận đánh 
vô trật tự. 

Bể nghề: (dấu hỏi, chữ trong 
ĐNQATV HTC): bộ rã rời. 
Thường nói về sự đau mình, đau 
xương. Đau bể nghề: đau rêm 
cả thân mình. (H.T.C). T.d: hôm 
qua đánh bạc chơi bài suốt đêm, 
nay còn bể nghề, không muốn 
làm gì hết. 

Bê nghề: (dấu ngã, viết theo 
VNTĐKTTĐ): ngấp nghé dòm 
nom (có ý muốn lấy) / Bễ nghễ 
thần khí (trình cướp ngôi vua) 
(VNTĐKTTĐ) 

Theo (VNTĐ LVĐ): Bể nghê 
tt. bải oải, rêm nhức: bể nghề 
trong mình. (viết theo H.T.C). 

VNTĐ LVĐ Bế nghề: dt. 
Thấy nhăn, liếc để dọ tình ý, 
gấm ghé muốn kết tình (viết theo 
(VNTĐKTTTĐ). 

Bề hội đồng: tiếng lóng: hiếp dâm 
tập thể. Do baiser của Pháp: 
“baises-la ensemble”nó1 pha chè 
ra như vậy. 

Bến Gỗ: đd, tên của chợ làng An 
Hòa, thuộc t. Biên Hòa, vì ngày 
xưa dùng chỗ này làm bến kéo 
súc gỗ lên từ dưới sông theo bè 
trên rừng và sông cái xuống nên 
thành danh. 


Một địa danh khác là Bến Súc, 
cũng đồng một thể ấy mà có. 
Bến Nghé: đd. th. NV; x. Sông Bến 

Nghé, Vùng Bến Nghé. 

Cơ Me: hai địa danh: đều tr. 
di cáo TVR. 

Sông Bến Nghé: Tonlé bàn 
kón krabel (Le Cisbassaec, tr. 192). 

Bến Nghé: bằn nè (kompong kón 
krabei) (dt. tr. 197). 

Phải phân biệt rõ: 

Bến Nghé, miền trung du 
Bác Việt, bến trên sông Chanh 
(Quảng Yên). 

Bến Nghé (sông): cg. Tân Bình 
giang, hay Đức Giang, tên nôm 
nữa là sông Sài Gòn, nguồn ở 
Bình Long, chảy ngang Bình 
Dương, qua Gia Định, hiệp với 
sông Đồng Nai tại Thạnh Mỹ 
Lợi chảy qua Sài Gòn trổ ra cửa 
Lôi Rạp. 

Bến Nghé: rạch từ sông Bến Nghé 
trong đô thành Sài Gòn (q. 1,2). 

Bến Nghé: tên cũ của Sà¡ Gòn (trong 
lời nói dân cố cựu miền quê). 

Vùng Bến Nghé: (xem chữ ấy). 

Bến Tranh: nhiều khi “bến”, không 
dịch “Tân”, “Chữ” lại dịch “giang”, 
như: 

Bến Tre: Trúc Giang; 

Bến Tranh: Tranh Giang; 

Bến Lúc: Lật Giang (L.T-X). 

Còn T.V.Ký trong (PCGBC) 
1n năm 1875 thì dịch: Thuận An 
Giang. 

Rạch Chanh: Đăng 
Giang, cũng gọi Kinh Bà Bèo 
(PCGBCTVR). 

Đăng Giang: Đăng: tả mộc 
hữu đăng, thuộc loại cây, nó là 
cây chanh, Rạch Chanh, Kinh 
Bà Bèo. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


71 


(Hán Việt tự điển Thiều Chưu 
đọc Tranh và giải là cây tranh). 
(Đồng Nai văn tập số 13). 

Trong Gia Định tổng trấn Tả 
quân Lê Văn Duyệt, Ngô Tất Tố 
viết “Rạch chênh”là không đúng. 
(Chênh chênh bóng nguyệt xế 
mành - KVKE). 

Bị đánh như dần tương: th.ng. bị 
đánh nhiều, không khác mình 
mẩy bầm trầy y như hột tương bị 
dần nát để làm nước chấm. 

Bích Câu Châu: đd, tên Hán của cù 
lao Ba ngang Long Hồ (xem chữ 
ấy), nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

Bích Trân châu: đd, th. Nam Việt 
nguyên là tỉnh Trấn Biên đời 
Gia Long. 

Cơ Me: kompăp sraké trei (di 
cáo TVR trong Le Cisbassac). 

- năm 1832, đời Minh Mạng 
đổi gọi Biên Hòa. 

- thời thuộc Pháp, mang số 13 
của Nam Kỳ. 

- năm 1956, tách ra một phần 
lớn, lập £. bong Khánh (Xuân Lộc 
cũ); và t. Phước Long (quận Bà 
Rá cũ); (Bà Rá thời Pháp nhốt tội 
làm chánh trị, cách mạng, chống 
chánh phủ). 

- năm 1959, cắt quận Tân 
Uyên hiệp với Hiếu Liêm, Phú 
Giáo làm ra t. Phước Thành; 

Biên Hòa có lâm sản gồm gỗ 
danh mộc (tạo tác, bàn ghế) và 
củi tạp, thêm có nông sản (lúa, 
cao su, mía, cà phê, thuốc lá, bưởi 
ngọt cùng nơi săn bắn thú rừng, 
có phong cảnh đẹp, núi Biên Hòa 
tuy nhỏ, đã cho đá đỏ gọi đá ong 
dùng trải đường, và có nhiều hầm 
đá sạn dùng đúc cầu kỳ sàn gác 
cột bê tông). 


(Nơi Xuân Lộc còn di tích 
thượng cổ, Pháp gọi monolithe 
de Xuan Loc: cổ thạch Xuân Lộc). 

Biên Hòa: kompăp sraké treI: không 
dịch được, vì tìm không ra chữ 
kompăp. Riêng sraké trei, theo 
tự điển Miên-Pháp J.B. Bernard 
nghĩa là vảy cá, hoặc đánh vảy 
cá: écaIlle de polsson, écaIller un 
poIsson. 

Biên Hòa tỉnh: đd, tên một trong 
sáu tỉnh Nam Bộ đời Thiệu Trị 
chỉ Tự Đức gồm: 

phủ: huyện: 

1 Phước Chánh (Do Sa) 

1 Phước Long (Do Sa) 2 Bình 
An (Thủ Dầu Một) 

2 phủ 3 Ngãi An (chợ Thủ 
Đức) 

và 4 Phước Bình (Biên Hòa) 

7 huyện: 1 Phước An (Mô Xoài) 

2 Phước Tuy (Mô Xoà)) 2 bong 
Thành (Đồng Môn) 

3 hong Khánh (Thôn mọi 
bà Kí) 

(PCGBCTVK) 

Biên Hòa trấn: äd, một trong 
tám trấn đời Minh Mạng. 

Bảy trấn kia là: Nam Vang, 
Gò Sặt, An Giang, Vĩnh Thanh, 
Định Tường, Phan Yên và Hà 
Tiên (PCGBCTVR). 

Tỉnh Biên Hòa mất vào tay 
Pháp (Bonard) ngày 9.12.1861 


(TVE). 
Biên Hòa danh nhơn (triều nhà 
Nguyễn): 
Cao Văn Cửu (Biên Hòa) 
(Œ- ?), ca1 cơ 


Đoàn Văn Khoa (Biên Hòa) 
(? - 1765), chưởng cơ 

Hồ Văn Khoa (Long Thành) 
(Œ -?), ca1 cơ 


72 


TVTNMN 


Hồ Văn Vui (Bôj) (Thủ Đức), 
(? - 1804), chưởng cơ quốc công 
Huỳnh Tấn Cảnh (Biên Hòa) 
( - 1787), chưởng cơ 
Lưu Tấn Hòa (Long Thành) 
(? - 1801), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Dực (Bà Rịa) 0 
- 1790), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Đắc (Biên Hòa) 
(? - 1795), chưởng dinh 
Nguyễn Văn Hương (Biên 
Hòa) (2 - 1794), tham mưu 
Nguyễn Văn Lận (Biên Hòa) 
( - 1784), cai cơ 
Nguyễn Văn Nghĩa (Biên 
Hòa) (? - ?), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Phú (Biên Hòa) 
0 = ?), vệ úy 
Nguyễn Văn Tánh (Long 
Thành) (? - 1805), chưởng dinh 
Nguyễn Văn Tính (Thủ Dầu 
Một) (? - 1822), thống chế 
Nguyễn Văn Thành (Biên 
Hòa) (2 - ?), ca1 cơ 
Phạm Văn Khoan (Long 
Thành) (? - 1800), chánh trưởng chỉ 
Trịnh Hoài Đức (Biên Hòa) 
(1765 - 1825), Cần chánh điện 
đại học sĩ 
Trương Văn Chánh (Long 
Thành) (? - ?), chưởng cơ 
Võ Công Tánh (Biên Hòa) 
(Œ-?), cai cơ 
(theo Lâ Thọ Xuân) 
Biên Hùng: đd, tên khác của Biên 
Hòa NYV. 
Thuận Biên: ảd. tên trạm xưa 
ở giáp cõi Bình Thuận (HTC). 
Tịnh Biên: đd. tên phủ ở tỉnh 
An Giang (HTÔO). 
An Biên: ảd, tên phủ. 


Ghe bắc biên: dt. ghe ở gành 
bãi thuộc về tỉnh Quảng Bình 
(HTO). 

Biên Thạnh: đd, một trong bốn trạm 
của t. Biên Hòa đời đàng cựu, 
được 20 lý. 

Ba trạm kia là: Biên Long, 

Biên Phước, 

Biên Lễ. 

(PCGBC TVR) 

Biên Long: đd, một trong bốn trạm 
của t. Biên Hòa đời đàng cựu 
được 40 lý. 

Ba trạm kia là: Biên Thạnh 

Biên Phước 

Biên Lễ 

(PCGBC T.V.K) 

Biên Phước: đd, một trong bốn trạm 
của t. Biên Hòa đời đàng cựu 
được 28 lý. 

Ba trạm kia là: Biên Thạnh, 

Biên Long, 

Biên Lễ. 

(PCGBC T.V.K) 

Biên Lễ : đd, một trong bốn trạm 
của t Biên Hòa đời đàng cựu 
được 28 lý. 

Ba trạm kia là Biên Thạnh 

Biên Long 

Biên Phước 

(PCGBC T.V.K. 1875) 

Biên Trấn: đd, tên cũ của Biên Hòa, 
vào đời Võ Vương Nguyễn Phúc 
Khoát. Hai trấn kia là Phan Trấn 
và Long Hồ (PCGBCTVK). 

VNSLTTK viết: Trấn Biên 
dinh. 

Biên Trấn: đd, một trong năm 
trấn của Đồng Nai đời Gia Long 
(1806). 

Bốn trấn kia là: 

Phan Trấn (Gia Định), 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


73 


Vĩnh Trấn (Vĩnh Long / An 
Giang), 

Định Trấn (Định Tường), 

Hà Tiên. 


Biển Hà Tiên: đd, ở phía tây của đất 


Gia Định; long mạch địa thế dồn 
ra biển này. Lần qua hướng nam 
có đảo Hòn Khoai đứng ngoài 
ngăn che sóng dữ mà bồi thêm cồn 
bãi cùng với các hòn la liệt lẫn lộn 
ăn giáp biển bắc biển nam nước 
Xiêm La. Nơi khoảng giữa thành 
vũng rộng lớn bao bọc chung 
quanh làm thêm vững cho đất Hà 
Tiên nào cồn cát, nào gành đá vực 
sâu hay cạn khác nhau, sản xuất 
nhiều thứ hải sản: cá ngon, hải 
sâm, ba ba, đổi mỗi, ngao sò, cá 
cơm, hải kình và ốc tai tượng, v.v... 
Nơi đây gió nam và gió bắc đều 
là nghịch phong. Ngư phủ đến 
tháng ba mới hành nghề. Ngoài ra 
thuyền buồm khách Quỳnh Châu 
(Hải Nam), khách Quảng Đông, 
thường đến đậu các đảo ấy để 
đánh cá, xẻ phơi khô, và bắt hải 
sâm (đồn đột), sống chung đụng 
với các ghe thuyền của dân ta trên 
mặt biển Dương Trì đất Hà Tiên 
hiển lành. Cũng có bọn cướp biển 
Qua Oa (Chà Và) đến núp trong 
các đảo vắng vẻ chờ địp làm một 
mối thình lình, cho nên Hà Tiên 
vẫn phòng bị khí giới và vẫn có 
ghe tuần thám của Trấn binh mỗi 
khi gió nam đến thì tuần tiễu cẩn 
mật để tránh cho dân chài nạn 
cướp biển cướp chén cơm này. 

(GĐTTC, tập 1, tr.III và 
NKLTĐDC, tr.99). 


Binh Hoa Ngoại: danh từ này saI. 


Nguyên trong sách của Trịnh 
Hoài Đức, thì đạo bình do Lý 


Tài lập là “đạo bình Hòa Nghĩa”, 
Aubaret, khi viết lại không bỏ 
dấu, thành “Hoa Nga7, đến lượt 
một soạn giả viết cóp theo lại bỏ 
dấu trật, thành “hoa ngoại”. 

(L.T'X., ĐNVT 15). Và lại, Hòa 
Nghĩa, viết cách khác là Hòa Ngãi 
cũng cùng một danh từ, nếu soạn 
giả kia suy nghĩ kỹ thì ắt không 
có sự lầm lạc như vậy. 


Bình An: đd, tên cũ một huyện của 


phủ Phước Long thuộc tỉnh Biên 
Hòa NV, đời Tự Đức (PCGBCTVE) 
nôm gọi Thủ Dầu Một. 


Bình Dương: (Sài Gòn) đd, tên một 


huyện của phủ Tân Bình, thuộc 
tỉnh Gia Định, NV đời Tự Đức, vị 
trí cũ là Sài Gòn (PCGBCTVK) 
tỷ dụ: ông Đồ Chiểu sanh tại 
Bình Dương. Nay thuộc TP. Hồ 
Chí Minh. 


Bình Dương: đd. tên mới của tỉnh 


Thủ Dầu Một (xem Thủ Dầu 
Một). Tên này có, sau khi truất 
quận Hón Quản từ 1956 lập ra 
tỉnh Bình Long. Tỉnh ly châu 
thành là Phú Cường, nay đặt tại 
thị xã Thủ Dầu Một. 

Bình Dương gồm có lúa gạo 
(nông nghiệp), cao su, trái cây, 
mía, thuốc lá, đậu phộng, gỗ 
danh mộc để tạo tác kiến trúc, 
củi tre dây mây, tức lâm sản, cây 
công nghiệp có đủ, nay thuộc tỉnh 
Sông Bé. 

Vì tên mới, không có tên Miên. 


Bình Dương giang: đd. tên Hán 


của Vàm Bến Nghé (xem Vàm 
Bến Nghé). 


Bình Hương: dt, bình đựng hương 


(H.T.C) làm bằng đồng, bạc, hay 
sứ, có khi tiện trong gỗ quí như 
trắc, cẩm lai, mun, huyền v.v... 


74 


TVTNMN 


thì giá trị nào thua bằng kim khí. 
(Tôi từng thấy một bình hương 
nhỏ tiện trong một chất đá quí, 
mỗi lần để nước vào bình, trong 
giây lát, bình tiết ra son, nước đỏ 
như mực đỏ và đó là bình ngọc, 
bình hương bằng ngọc thạch 
vậy). Ð 

Bình Long: đd. trước là quận Hón 
Quản của t. Thủ Dầu Một, NV 
tỉnh ly An Lộc; tách ra từ 1956. 

(be Cisbassac Malleret 1963). 

Bình Long Hóc Môn: đd, tên một 
huyện của phủ Tân Bình, th. tỉnh 
Gia Định NV; nay thuộc TP. Hồ 
Chí Minh đời Tự Đức, trước là 
quận Hóc Môn. (PCGBCTVR). 

Bình Phụng Giang: đd. tên Hán 
của sông Cái Muối (xem chữ ấy) 
thuộc địa phận Sài Gòn. 

Bình Sơn: đd. tên Hán của núi Bình 
(xem chữ ấy). 

Bình Tuy: đd. t.l. Hàm Tân T.V. 

Tỉnh nối liền Trung Việt và 
Nam Việt do sự sáp nhập một phần 
Đông Nai Thượng (Haut Donnal) 
và một phần tỉnh Bình Thuận 
(Hàm Tân Tấn Linh (c.v. Tánh 
Lĩnh). Nay thuộc tỉnh Bình Thuận 
(be Cisbassac Malleret - 1963). 

Bình Thủy: đd. th. NV; tên một làng 
thuộc £. Cần Thơ, gọi làng Long 
Tuyền (Luông Tuyền), quê 
hương và có mộ chôn thủ khoa 
Bùi Hữu Nghĩa. 

Cơ Me: kompul mas (di cảo 
TVK trong Le Cisbassac). 

Dịch từ chữ: kompul mas là 
viết theo lối xưa, nay viết rẻ lại 
cho ít gai gốc, thì: kompul, hay 
là kôêmpòi: huppa (Dict. J.B. 
Bernard) mãs: méas: vàng, kim. 
Như vậy Bình Thủy: kômpòi 


méas: Xứ chóp vàng, chóp, ngọn 
chót bằng vàng. 

cũng viết kompoul méas: chóp 
vàng (sommet đor). 

Bình Thủy Đà: đd, chỗ thâu thủy lợi 
ở Bình Thủy (Cần Tho) lối 1875 
(PCGBCTVE). 

Bình Trị Giang: đd, tên Hán của 
Rạch Bà Nghè (xem rạch Bà 
Nghè,. 

Bình Trước: đd, làng Châu Thành 
của tỉnh Biên Hòa, thuộc tổng 
Phước Vĩnh Thượng, có chợ gọi 
Chợ Dinh. 

(Hai tiếng Chợ Dinh, đâu đâu 
cũng nghe và cũng có. Câu hát 
xưa thường nhắc đến Chợ Dĩnh. 
Cái chợ Dinh ỏ Huế là chợ gần 
dinh ông Trần Tiễn Thành, quan 
thượng. 

Theo ông Huỳnh Tịnh Của, 
chợ Dinh là chợ Thiểng Thị, 
(thành th)) trái với chợ quê là chợ 
chốn quê mùa. 

Bong Veng (Bàu Giai): đd, do 
Trapan Ven, (nay viết gọn Trapan 
Ven (chánh tả t. Le Cisbassae), 
tên một chùa Cơ Me ở Trà Vĩnh. 
Bàu này ở xóm Nô Lợ Œic), làng 
Nhị Trường (sic), tổng Vĩnh Lợi t. 
Trà Vĩnh (theo Le Cisbassac của 
TL. Malleret). 

(xem Sơn Thọ). 

Bố Thảo, Búa Thảo: đd. NV, tên 
chữ Phụ Đầu Giang ở Sốc Trăng 
(PCGBCTVRE), nay gọi làng 
Thuận Hòa (Bố Tảo). 

Cơ Me: pãm prêk tumnup (di 
cáo TVK trong Le Cisbassac). 

Dịch từ chữ: pấm: vàm; prêk: 
sông, kinh, rạch; £umnup, trong 
tự điển Miên Pháp J.B. Bernard 
cũng viết tămnup, tâmnôp: 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


7B 


barrage. Vì ở xứ tôi nên tôi biết 
chắc, nơi vàm kinh nầy, quả có 
bị chận lại, và người Thổ nhà 
quê ở đó gọi “Tà Nóp” vì không 
nói được đúng chữ đúng giọng 
như sách viết, người Triều Châu 
ở đó dịch “Bua Tháo” biến lần ra 
Phụ đầu (vì tháo là đầu), trong 
sổ bộ ngày xưa viết “Bố Thảo”, 
sau rốt đổi lại là làng Thuận 
Hòa vậy. 


Bồ Đề đủ, tên để y bên Hán tự của 


Cửa Bồ Đề (xem cửa Bồ Đề). 


Bò Ót: dt. một loại mắm tép để 


nguyên con, như của Việt ta gọi 
mắm tép, khi phơi đúng nắng, 
không bị giòi tửa (và mặc dầu 
có giòi, miễn lấy ra sạch), thì 
màu vàng đỏ trông rất ngon 
mắt, thấy bắt thèm, ăn với bún, 
rau sống, nhứt là củ riềng thái 
mỏng, ớt thật cay, thì thơm 
ngon và lạ miệng không chỗ 
nói, bữa cơm thịnh soạn nhiều 
cao lương mỹ vị cách mấy cũng 
không bì. 

Cho đến nay, thú thật, tôi 
chưa biết mắm tép do ta bày 
trước, hoặc đó là món ăn Cơ Me 
và ta đã bắt chước làm theo. 
Nguyên Cơ Me ở xứ cá, họ chuyên 
ăn mắm muối nhiều hơn ăn thịt 
thà, và mắm của họ, có nhiều thứ, 
tôi chưa biết đúng chánh tả mỗi 
danh từ, nên chưa dám đi sâu vào 
đề, tỷ dụ: 

- mắm làm bằng cá, họ có 
mắm pra-hok (2), để nguyên con; 
(làm bằng cá lóc). 

- pra-hok ốp, mắm cá để 
nguyên con, khi dùng, ăn mắm 
sống, xé tay, ăn bốc với cơm 


nguội thì là tuyệt diệu; (làm 
bằng cá lóc); 

- mắm cá trê, cũng ăn sống 
như pra-hok ốp (mắm ốp); và 
mắm tép, gọi “Bò Ót” này, chính 
tả không rành nên xin miễn bàn 
nhiều. Vùng Hậu Giang (Cần 
Thơ, Sốc Trăng, Bạc Liêu, Cà 
Mau) luôn tới Long Xuyên, tôi 
nhớ có nhiều chỗ đều trùng tên 
Bò Ót, cũng viết Bàu Ót, khi khác 
viết Bàu Hốt (xem sông Bò Óô), 
trong Aubaret lại viết Bao Hot, 
ngoài dân chúng còn nghe “Bù 
Húc” vân vân, bởi nhiều cách gọi 
nên xin chừa. 

Từ sau ngày 30.4.1975, cá đắt 
tiền quá, nên miền Nam ít thấy có 
bán Pra-hok loại ngon, con mắm 
trắng sạch, và đã mất một món 
ăn đặc biệt khoái khẩu là bún 
và sum lo và canh pra-hok-slo... 

Chữ Slo (canh), biến thể hóa 
ra sum lo (canh sum lo theo Thổ), 
và pra-hok quen gọi mắm bò hóc, 
gọi tắt là mắm bò (lại dễ lầm và 
khiến liên tưởng mắm làm bằng 
thịt bò). (Người Việt có tánh kỳ 
thị, gớm và chê quyết không 
nếm “bún Sumlo”, nhưng khi ở 
gần người Cơ Me và quen thưởng 
thức món này rồi thì lại bắt thèm, 
không khác nào thèm mì Dương 
Châu của Trung Quốc, thịt bò 
chiên, kiểu Chateaubriand Pháp 
và phô-mát (fromage) có giòi cũng 
lại là của Pháp. 


Bố Thảo: đd, tên của làng Thuận 


Hòa ở Sốc Trăng, người Tiểu gọi 
Pâu tháo, nghĩa là đầu rạch, 
tháo là đầu. Năm 1827, Chauvai 
Lm là quan Miên nổi loạn, chống 
triểu đình Nam, Tim đóng binh 


76 


TVTNMN 


tại Bưng Tróp và sai đắp một 
cái đập đê chận đường thủy của 
quan binh trên Châu Đốc xuống 
tiếp viện binh Nam. Đập ở ngay 
ngọn rạch nên người Triều Châu 
đặt tên là Pâu tháo, và nơi đóng 
binh của Lim thì gọi “Xin Xụ” (tức 
Tân Trụ), tên Tàu này nay còn gọi 
(VWH.N.S số 13 th. 7n. 1956, bài 
của Đào Văn Hội). 

Bối Diệp Giang: đd, tên Hán của 
sông hay rạch Lá Buôn. 

(xem s. hay r. Lá Buôn). 

Bồn Giang: đủ, tên chữ của sông 
Cái Vồn (xem chữ ấy) thuộc tỉnh 
Vĩnh Long. 

Bồn Giang: đd, xem sông Bồn. 

Bổng: tiếng Bắc, thường đi đôi 
với lương. 

Lương bổng: Lương là tiền 
nhà nước cấp, bổng là lộc, lợi 
lộc do dân biếu, nói trắng ra là 
hối lộ. Sơ khởi, ông quan được 
nhận một số tiền do vua hay 
nhà nước ban, gọi lương. Ngoài 
ra, khi hành sự, xử án hay xem 
xét vụ khẩn đất, vân vân, người 
xin việc có dâng một số tiền 
nhẹ, hoặc dâng chút lễ vật, đó 
là lộc. Về sau, quan thường đòi 
thêm nặng, đó là hối lộ vậy. Nếu 
không đòi và tự ý dân biếu, tỷ 
dụ dâng lễ cho người trị mình 
lành bịnh, thì đâu phải là hối 
lộ. Một tỷ dụ thầy tôi là ông B. 
Bourotte, một hôm nọ có tên 
học trò nhỏ đến nhà dâng ông 
một thúng (hay rổ) trái lê mà 
rằng: “Maman ma dit de vous 
apporter ces polres, parce que 
chez nous, les cochons nen 
veulent plus”, thầy tôi cười mà 


vui lòng chấp nhận, cắt nghĩa 
rằng của này thừa thãi đến nỗi 
heo nhà nó chê, thì không nhận 
tức là thất lễ và chạm lòng tự 
ái của người cho, vẫn muốn ơn 
đền nghĩa trả vậy (công dạy dỗ). 
Trong thơ Nghiên Hoa Mộng, tr. 
34 Hư Chu viết: - Của ông cha để 
lại, cụ lớn cũng còn toan, huống 
hồ là cái bổng (đây là việc khác). 
Bồng Giang: đd, tên Hán của sông 
hay rạch Lá buông (buông có 8). 
(xem s. hay r. bá buông). 
Bớ Sớ: (chữ trong ĐNQATV H.T.O). 
Bứ Sứ: (chữ trong bản dịch truyện 
Đại Minh Hồng Võ của Trần 
Phong Sắc). 
Bộ chưa tỉnh táo. Ngủ mới 
dậy, còn bớ sớ, tức còn mê. 
Còn Sặc sừ hay Sậc sừ, chưa 
định hồn. Cũng nói: còn say ke. 
Bức: dt, một tấm, một khuôn, một 
phuông (tiếng kêu kể) ĐNQATV 
H.T.C) bức tranh; tượng; màn; 
sáo; thơ; khăn; vách; cửa; bình 
phong: tấm che gió. 
Bức: ngặt, làm ngặt, ép uống 
bức hiếp: hiếp đáp, làm hiếp; 
bức tức: thổn thức, áy náy; 
bức bối: tức tối, khó chịu; 
bức ngang: tức ngang, làm tức 
ngang, làm thình lình không cho 
hay biết. 
làm bức: làm tức ngang, làm 
bướn, làm hiếp nhau; 
bươn bức: vội vã, lật đật. 
bức hậu: ăn ở độc ác, ở không 
có hậu: con nhỏ chơi bức hậu, thôi 
chồng ngang xương. 
Cây Tầm Bức: tên cây. 
Tim Bức: lõm có bấc, vật làm 
tim đèn (H.T.C) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


T7 


Búa thâu: búa thật to dùng đập sắt 


sửa cầu. Thầu là đầu, nói theo 
giọng Triều Châu. cũng gọi “búa 
tài xồi”, có lẽ do chữ “đại tài”, nói 
giọng Triều Châu. Gọi đại tài, vì 
khen búa đắc lực, cho kết quả 
tốt, mau lẹ. 

Thầu (đầu). 

Tài xôi (đại tài). 


Bún bò: có hai thứ rất khác nhau: 


- Bún bò Huế Tà món ăn ngon 
bún ăn với nước canh có thịt giò, 
xương heo và thịt bò hầm, giặm 
rau thơm, rau muống xé nhỏ và ớt 
thật cay. (đừng lầm với “bò bún” 
Đài Gòn là món ăn bún xào với 
thịt bò, không có nước). 

- bún sum lo: bún nấu theo 
Cơ Me, rau sống, giá tươi bún 
chan nước canh cá lóc nấu với 
bò hóc (prâhok) (có bán nhiều 
các chợ và xóm Miên ở Rạch Giá, 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, 
vùng Sài Gòn thỉnh thoảng xóm 
Minh Phụng ở Thị Nghè cũng 
có bán). 


Bùng, cân bùng: dt. cân lớn dùng 


cân lúa, gạo, thập vật hàng xén do 
tiếng Triều Châu “pùn” và tiếng 
này mượn của Anh ngữ: “pound” 
(mesure anglo-saxonne de masse 
valant 455,59 g.Petit Larousse, 
xấp xỉ đơn vị, “cân Tàu, cân ta” 
là 600g). 

- cân ở Nam dùng cân lúa là 
cân bùng, Pháp gọi bascule. 


Bưng: dt đất thấp nổi nước tư 


niên. Đất thấp đây những cỏ rác 
(ĐNQATV HTC). 


Bưng tráp: tiếng gọi chung, sau còn 


lại duy tiếng bưng. Bưng tráp có 
lẽ do beng trop, tên một địa danh 
Cơ Me Việt hóa ra. 


(danh từ “bưng” là âm theo 
Việt, và trong các sách Pháp 
thường âm “beng” là tiếng Cơ Me 
chỉ định những vũng nước bùn lầy 
có có mọc lúp xúp, dựa theo sông 
Cái Cửu Long trên đất Cao Miên, 
những chỗ sâu của rừng ngập 
mùa nước lồn, làm nơi trú ẩn cho 
nhiều cá tôm sinh đẻ, và khi nào 
nước rút hạn khô, những beng 
này biến thành ao cá trên cạn. 

Dọc bờ Cửu Long Giang vẫn 
có nhiều beng, khi viết trapéang, 
khi khác thâu gọn lại còn beng 
rồi bưng, từ tiếng Miên qua tiếng 
Việt miền Nam không mấy hồi. 

Vả lại sự biến hóa của tiếng 
thật mau lẹ, tỷ dụ tiếng Préa 
Trapéang, sau nói gọn còn Préa 
Patang, rồi thành danh luôn nếu 
không khéo biên chép lại thì ngày 
sau khó truy căn lắm. 

Xét ra Cửu Long Giang rất 
khác với những sông ta thường 
thấy. Mùa nước lụt, Cửu Long 
có đến ba giòng nước, giòng giữa 
là con sông chính, hai bên là hai 
giòng beng, bưng, chứa đầy cá 
tôm, và Cửu Long chảy tràn hòa 
với đất liền, nhờ vậy khỏi đắp bờ 
đê, cá và tôm tha hồ lên ruộng 
lên bưng sinh sản và ở luôn tại 
chỗ cho thổ dân nhờ, chớ không 
chạy thẳng ra biển như Nhĩ Hà 
đất Bắc. 

Từ lâu đời, người Cơ Me trên 
Nam Vang đã biết lợi dụng và 
biến đổi beng, bưng thành đất 
liền để sau trở nên ruộng tốt bằng 
cách đào thêm mương cạn cho 
beng bưng ăn vào trong sâu. Phù 
sa nhơn đó theo lên lâu đời sình 
lây đông đặc lại thành đất nạc. 


78 


TVTNMN 


Beng, bưng chia ra có ba hạng, 
hạng thật sâu, thì có một loại 
cây mọc dày đến voi tượng không 
tuông pha trong ấy được, hạng 
trung sâu độ năm sáu thước thì 
chứa loại lác cọng rất dài, dùng 
dệt chiếu và hạng có nước lé đé độ 
non thước Tây như đã kể. 


Bưng: đất sình lầy lấp xấp nước, cá 


tôm ở nhiều, cỏ lác mọc loạn xạ: 
đi bưng, vô bưng, ở bưng. 

Bưng, do tiếng Cơ Me 
“trapéang” đổi ra péang, bâng, 
bưng, nói dồn lại. 


Bưng biển: do “bưng” (Cơ Me) ráp 


với “biên” (Hán tự) biên, bờ dọc 
mé sông. 

Các tiếng Cơ Me biến ra tiếng 
Việt miền Nam. 

Trapéang (thuộc tỉnh Rạch 
Giá cũ): Trà Bang (Long Mỹ). 
Préach Trapéang: Trà Vĩnh. 
Préach là Phật, Trapéang: 
vũng, bưng: Phật tìm gặp dưới 
ruộng bưng. Vũng biến ra Vĩnh. 
Trapéang thmo: Bưng Xa Mo, 
vùng ruộng ở làng Hòa Tú (Sóc 
Trăng). Thmo là đá, thạch. Bưng 
Xa Mo, trước đây là điền ruộng 
của bà quả phụ Lê Văn An (bà 
Phu An). 


Beng: một danh từ thấy trong quyển 


monographie de la province de 
KomponCham, có nghĩa là ao 
lấp xấp nước. Đây là một lối viết 
theo giọng người Cơ Me, cái mà 
ta gọi “bưng”. 

Tỷ dụ: Beng Thom là bưng 
lớn. 

Beng Kok ta dịch Bưng Cót (ở 
tỉnh Sốc Trăng). 


Beng Trop: ta dịch Bưng Tróp, cũng 


ở tỉnh Sốc Trăng. 


BengXa Mo: Bưng có đá lộn đất sét, 
ở Hòa Tú (Sốc Trăng). 

Tóm lại: beng, trapéang, 
Prah-bang, v.v... chưa được 
thống nhứt nhưng hiểu đó là 
vũng sâu cấy lúa được, lội đi 
bắt cá tôm được không sợ chết 
đuối, vì nước tới bụng tới ngực 
là cùng. 

Bưng trấp: đất bưng cỏ (H.T.C). 

Bưng: vũng sình lầy lấp xấp nước, cá 
tôm trú ẩn, cỏ lác mọc loạn xạ. Đi 
bưng, vô bưng. 

Bưng: do frapéang dồn lại: bâng, 
bưng. 

Bưng biền: 1 ngữ Miên, 1 ngữ Hán 
ráp lại. 

Bưng samo: Bâng Thmo. 

Bâng thmo: thuộc làng Hòa Tú (Sốc 
Trăng): vùng ruộng điền Bà Phủ 
An, sản xuất một giống lúa ngon 
cơm, gọi “lúa samo”. Nguyên 
ruộng có lộn đá (thmo). 

Préah trapéang: Trà Vang, 
Trà Vĩnh (nguyên tìm gặp 1 Phật 
(préah) bằng đá giữa ao nước, nên 
lấy đó đặt tên). 

Trà Bang: ắt cũng do 
Trapéang = đ.d. thuộc Rạch Giá 
cũ. Long Mỹ Trà Bang. 

Bưng Ca-âm: đd, tên một đường 
nước ở NV, chữ gọi Ca-âm-táo 
(tao, táo là chỏ bằng đường thủy) 
(HVTĐ Đào Duy Anh), còn trong 
(PCGBCTVK) ông Trương Vĩnh 
Ký viết Ca-âm-tráo, tự tôi sửa 
chữ này ra fáo. 

Bưng Cóc: đd, tên một làng Miên ở 
Sốc Trăng, nay là làng Phú Mỹ 
(cùng tỉnh). 

Bâng Prọn: cũng gọi Bưng Pọn, 
Miên gọi Trapéang Prọn, Prọn là 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


79 


cây ráng, dùng làm chổi cứng, có 
người nói đọt ráng ăn được, và đó 
là rau v12 

Bưng snor: đd, nay là làng Viên An 
(Số Trăng) snor là cây điên điển, 
hoa dùng làm bánh. 


Bưng tróp: đd, ở tỉnh Sóc Trăng, 
chỗ ngã ba An Trạch: Thổ gọi 
kompong-trop. 

Bửu Phong Sơn: đd, tên Hán của 
núi Lò Gốm (xem chữ ấy). 

Bửu Sơn: đủ, tên Hán của Núi Cậu 
(xem chữ ấy). 


80 


TVTNMN 


Cái Tàu thượng: đd. xem sông Hội 


An. 


Cái Tắc (sic) Cầu Sơn: đủ, ở vàm 


kinh Thiêm Kiểu (sie) cách tây 
bắc tỉnh ly 7 đặm, từ hướng tây 
bắc Bình Giang chảy đến đường 
quan Thiêm Kiều, chuyển qua 
hướng bắc 8 dặm, chảy ra sông 
lớn Bình Đồng. (NKĐDC TTT, 
tr.37). 

Cửa Kinh Tất Kiều: tục 
danh Cái Sắt (sic) Cầu Sơn: 
theo bản dịch N.T. (GĐTTC, tập 
thượng, tr. 40). 

Tắt, lối ngắn gần hơn hết: 
đi tắt (Lê Ngọc Trụ) (nên viết ‡). 
Trong sách, dịch giả không ghi 
tỉnh ly nào, biết th. Bình Giang. 


Cái Trầu: đd, tên một chỗ ở NV. 


Cơ Me: srok prêk mlu (di cảo 
TVK trong Le Cisbassae). 


“3 


Mu là trầu; sĩ mĩu: “ăn” trầu. 


Cái Tre: đd, chỗ thâu thủy lợi 1875 


của Long Xuyên thuộc về Tiển 
Giang, (không thấy tên chữ gọi 
là gì và ở đâu?) 


Cái Vồn: đd, tên một chỗ th.t. Cần 


Thơ (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). 

Cơ Me: srok tà von (di cảo 
TVK trong Le Cisbassac). 

Cái Vồn: Q. của t. Cần Thơ, 
nơi đây có chiếc bắc sang sông 
trên quốc lộ số 4 Sài Gòn/Cà Mau, 
gọi Bắc Cái Vồn. 

Sông Cái Vồn: đd, tên sông 
ở Cái Vồn (Cần Thơ), chữ gọi Bồn 
Giang (PCGBCTVK). 

Vồn: không dịch được. 


Cần Thơ: 


Tòa bố tỉnh ly, lối 1867, đặt 
ở Trà Ôn, do de Serravalle trấn. 
Được một năm, đời về Cái Răng, 
sau rốt đặt vĩnh viễn như ngày 
nay tại nơi gọi Phong Phú (Cần 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


81 


Thơ). Năm 1973, de Serravalle 
còn giao binh với dân kháng chiến 
Trà Ôn, đến 1874 (18-19 janvier) 
mới đẹp xong. (theo .J.C. Baurac, 
la Cochinchine et ses habitants, 
tr. 348). 

(Về điển vì sao ta đặt tên là 
tỉnh Cần Thơ, theo tôi, xứ này 
cũng như vùng Hậu Giang có 
một thứ cá sặt lớn con, trong 
ĐNQATV HTC viết “cá đề tho”, 
thì người Cơ Me gọi “treay kình 
thua” (chính tả tôi không viết 
đúng), theo tôi, hay là xưa ta 
lấy tên này mà đặt cho tỉnh 
này chăng, chớ prêk ruse1 hay 
kompong rusel, ta tránh không 
dùng vì lộn với Bến Tre đã gọi 
prêk rusei tôi). Và ö Sốc Trăng 
có sông Dù Tho, ta dịch sông Nhu 
Gia chớ không dịch chữ ấy. 

Có một lúc Cần Thơ xưng An 
Hà, nhưng nay đã bỏ vì sợ lầm với 
An Giang (Châu Đốc). 


Cần Thơ, kinh Cần Thơ: Cần Thơ 


Giang (PCGBCTYVE), ảd NV. 

Cơ Me: srok prêk rusei (di cảo 
TVK trong Le Cisbassae). 

Chú ý: srok prêk rusei là tỉnh 
Cần Thơ (sông tre). 

srok kompong rusel là tỉnh 
Bến Tre. (Đáng lý “srok trey”tên 
cũ tỉnh này, nên dịch “Bến Cá” 
nhưng đã lầm và dịch “Bến Tre” 
đã thành danh thiệt thọ, nên 
Miễn gọi theo kompong rusei; 
cũng như con gà tre (gà ở bụi tre) 
của ta vốn thật tên Miên nguồn 
gốc là “né ăn chè” (gà mái giống 
nhỏ con, khác giống nòi, gà nòi là 
mé ăn kôn). Bến Tre, lấy tên chữ 
là Trúc Giang, lại càng khó thay 
đổi. Một bằng cớ Bến Tre là “xứ 


⁄?2 


cá” vì nay còn địa danh “cầu cá 
lóc, cầu cá trê”, v.v... 


Cần Thơ: tỉnh thứ 19 của Nam Kỳ 


thời Pháp thuộc, xưng là 7y Đô; 
từ 1956 gọi Phong Dĩnh; từ 1975 
đổi gọi t. Hậu Giang, nay gọi là 
Cần Thơ. 


Cần Thơ Đà: đd, nơi thâu thuế thủy 


lợi trên Hậu Giang vùng vào lối 
18/5. 


Cần Thơ: (PCGBCTVK), tên nôm 


của Cần Thơ đà là Xép chông cần 
lung gọi theo Cơ Me chớ không 
dịch rạch Cần Thơ. 

a) (Cần Thơ, nghi là do trey 
kinh thor (sốc cá sặt lớn gọi cá dù 
tho, dừa tho cá đề tho (H.T.Của), 
nhưng còn tra lại chưa ắt). 

b) Một thuyết nữa, trong chữ 
Xép Chông Cần Lung, chữ “ung” 
này thấy khá giống chữ “Thư”, 
“Thơ”, vậy xin các học giả thâm 
Hán tự duyệt kỹ lại và cho biết tỷ 
dụ Xép là mảnh đất hẹp và dài, 
chông (Miên tự) là ngọn, đầu: Cần 
Tung viết sai và đọc Cần Thơ, 
tức Xép chông Cần Lung là xẻo 
đất trên ngọn Cần bung và Cần 
Tung đây biến thể ra Cần Thơ 
được chăng? 


Cái Vừng: đd, tên một chỗ ở NV; 


Cơ Me srok kompong ten (di 
cáo TVK trong Le Cisbassac). 


Cù lao Cái Vừng: tên một cù lao 


giữa Tiển Giang, gồm hai làng 
Long Thuận và Phú Thuận, 
tợ. An Thành t. Châu Đốc cũ. 
(VNTĐKTTĐ). 

(ĐNQATV HTC) cũng viết 
“Cái vâng” (cù lao Cái vầng) thuộc 
tỉnh An Giang, nay gọi Tân Châu. 


Cái Vừng: đd, tên nôm của một cù 


lao, đời đàng cựu gồm hai địa 


TVTNMN 


danh chữ là Tây Xuyên và Đông 
Xuyên (PCGBCTVRE). 


Cái Vừng: đd. t/m cù lao ở giữa 


sông Tiển Giang, gồm hai làng 
Long Thuận và Phú Thuận, Tiền 
Giang. An Thành (Châu Đốc) 
(VNTĐKTTTĐ). 


Cái Bè: đd, (sông Cái Bè, tên chữ là 


An Bình Giang). Theo tiếng Pháp 
TLLAn Bình, vulgairement nommé 
Cái Bè, coule sur le territoire des 
deux villages d` An Bình Đông 
et đAn Bình Tây; 1] est situé à 
67 lis et demi dans Youest de la 
citadelle. A une distance de plus 
đun l¡ à partir de son amorce, se 
trouve un marché très populeux 
Beaucoup de gens fort riches 
habitent cet endrott. 

Les aréqulers sont très 
nombreux autour des maIsons; 
on porte leurs fruits à Sai Gon 
pour les y vendre. Les marchands 
se servent đ'une sorte de barque 
particulière que Ứon nomme 
ghe giàng: c'est une barque plus 
grande et plus longue que le ghe 
lồng, recouverte entièrement 
de longs bambous, tant par des 
sus que đepuls Ïavant Jusqưà 
Ïarrière de la barque, qui en 
est de la sorE enveloppée. Ôn 
transporte dans ces barques du 
coton, des écorces đ'arbre, du 
poIsson sec, toutes choses venant 
du Cambodge. Ces barques ne 
vont pas à Ÿaviron; on pousse du 
fond sur la bord du rivage pour 
les falre avancer. Ce sont les 
marchands en relatlon acec la 
Cambodge qu1 usent de ce genre 
de navigation, commun chez les 
Cambodgiens. (Aubaret. p.211). 


Dịch - An Bình Giang, tục 
danh là sông Cái Bè chảy ngang 
địa phận hai làng An Bình Đông 
và An Bình Tây, cách 67 dặm 
rưỡi phía tây của thị trấn. Cách 
vàm độ một dặm thì có một chợ 
nhóm rất thị tứ. Có nhiều phú 
hộ ở vùng này. Chung quanh nhà 
đều có trồng cau rất nhiều, trái 
đem bán tận chợ Sài Gòn. Khách 
buôn họ dùng một thứ thuyền đặc 
biệt gọi ghe giàng, vừa lớn vừa 
đài hơn, loại ghe lồng, mui nó lợp 
toàn bằng tre từ mũi ra sau lái từ 
nóc và cả trước sau, che kín khắp 
trên dưới. Trong ghe chứa nào vải 
sô, vỏ cây, cá khô, tức thập vật từ 
Cao Miên tải xuống. Họ không 
dùng chèo và họ chỉ chống theo 
bờ cho thuyền đi lần lần tới trước. 
Bọn con buôn này từng giao thiệp 
với người trên Cao Miên, nên họ 
chuyên dùng thứ ghe này rất 
quen thuộc với dân xứ Thổ. 

(xem thêm sông An Bình). 


Cảng Khẩu: đd, Hà Tiên, ở NV. 
Cảng Khẩu: là tên đầu, tên thứ nhứt 


của đất Hà Tiên. Bấy lâu nay, vì 
phiên âm sai và sách báo cũ vẫn 
viết lầm lộn nào là Can cao, Cân 
cao, kang kao, Căng khâu, v.v... 
thiệt là lộn xộn. Thêm nữa, ông 
Trần Văn Tấn, một đốc phủ sứ đã 
mất nay còn lại danh thiệt thọ là 
thi sĩ miền Nam, không rõ lấy tài 
liệu ở đâu lại dịch là “Tân khẩu” 
càng thêm rắc rối. 

Nay xin đính chính rằng Kan 
Kao là Cang Khấu, và chữ này là 
do tiếng Cơ Me Péam (vàm, cửa 
biển) mà có. 

Hà Tiên (sông có tiên xuất 
hiện), còn có tên khác là Phương 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


83 


Thành, Hương Úc, là do tiếng Cơ 
Me Kompong-Som, dịch ra nôm 
là Vãng Thơm. (Xem thêm bài 
của Lê Thọ Xuân trong báo Văn 
Thang ngày 1.12.1939). Hà Tiên 
đời ông Mạc Thiên Tứ ăn giáp 
tận Bạc Liêu. 

Nay tôi khảo ra Som là một 
loại có lác chớ không có nghĩa 
là thơm (hương) và sự phiên âm 
sai lạc là một bịnh cổ truyền chớ 
không phải mới có, và như vậy 
chúng ta đã bị đầu độc từ xưa 
kia rồi. Các ông Cử Nguyễn Tạo 
và Thượng Tân Thị đều nên tha 
thứ và cho siêu thăng. 


Cảng khẩu quốc: đd, Hà Tiên. 


Trong sách Hoàng Thanh 
thông khảo, soạn năm thứ 4ð đời 
Kiền Long (1780), có tấn sĩ Ngụy 
Nguyên cũng nói đến Cảng khẩu 
quốc, mà vì nói một cách mơ hồ, 
nên cụ Kỳ Xuyên Nguyễn Thông, 
khi đọc đã phê câu: “Lịnh nhân 
bất giác hồ lô nhi tiếu” (khiến 
người bất giác bụm miệng mà 
cười) (yêm khẩu nhi tiếu viết hồ 
1ô). (Tài liệu của Lê Thọ Xuân 
trong Văn Lang số 19 ngày 
1.12.1939). 

Cắt nghĩa thêm: Cụ Ky Xuyên 
biết Cảng khẩu là Hà Tiên, làm 
gì lớn đến quốc, nên cười... (Câu 
này, mới nghe thì đúng, nhưng 
phải tùy theo lúc mà hiểu, thì hai 
thuyết đều không trật. Nếu hiểu 
Hà Tiên theo phân ranh ngày 
nay thì quả “không làm gì đáng 
gọi là quốể, nhưng nếu có địa đồ 
cũ (như nhà tôi có) và thấy đất 
Hà Tiên đời ông Mạc Thiên Tứ 
làm chúa, chạy từ ranh Cao Miên 
xuống tận mé Nam Hai và ăn từ 


mé Hậu Giang chạy tới mé vịnh 
Xiêm la, thì xưng quốc cũng đáng 
và không sal). 

(Một tài liệu khác cho ta biết: 
tỉnh Hà Tiên lọt vào tay quân đội 
Pháp chiếm là ngày 25.6.1867. 
Đây là tỉnh chót của Lục tỉnh 
Nam Kỳ bị Tây đoạt. Vì lẽ này, 
nên cụ Phan Thanh Giản nhịn 
ăn suốt mười bảy mười tám ngày 
để tuẫn tiết, và cái chết anh hùng 
khí tiết nhịn đói này, (thay vì chết 
tức tốc) ít ai xét và biết cho cụ. 

Phan Thanh Giản mất vào 
giờ tý ngày 5 tháng bảy âm lịch, 
chớ không phải ngày 5.7.1867, thọ 
72t. chớ không phải 74t (Lê Thọ 
Xuân, báo đã kê. 


Canal Nicolai: tên Pháp của con 


kinh đào bằng xáng máy nối rạch 
Mang Thít (Mân Thít) qua rạch 
Ba Kè, đụng tới Trà Ôn trên sông 
Bassac (dài 15km), đây là con 
kinh có tàu máy chạy trước khi 
có xe đò và chở khách quá giang 
từ Bạc Liêu, Sốc Trăng lên Mỹ 
Tho, nơi đây sang qua xe lửa lên 
Sài Gòn, giá tàu từ Sốc Trăng tới 
Mỹ Tho có một bữa cơm dưới tàu 
là chưa tới hai đồng bạc Đông 
dương, thêm chín hào tiền xe lửa 
nữa là tới Sài Gòn, vừa ngỏa nguê 
ăn uống, vừa biết sông rạch và 
năm sáu tỉnh của đất Nam Kỳ. 


Cao lãnh: c.v Câu Lãnh: đd, ở NV. 


Trước kia, đời Pháp thuộc, là 
một quận của t. Sa Đéc cũ. Năm 
1956, trào ông N.Đ.Diệm, rứt ra 
bốn tổng Kiến Hưng, Kiến Hòa, 
Phong Nẫm và Phong Thạnh 
của Sa Đéc lập nên tỉnh mới gọi 
t. Kiến Phong; còn bao nhiêu đất 


34 


TVTNMN 


khác của Sa Đéc đem nhập vào t. 
Vĩnh Long cũ, và cho giữ lại tên 
là Cao Lãnh. 

Có người còn viết Câu Lãnh 
là cố ý giữ tên ông Câu tên Lãnh 
ngày trước đứng ra tạo lập nên. 
Câu là một chức sắc bên đạo Da 
tô, nhà tràm hay LÁI, co1 sóc một 
họ đạo: t/d nay còn nhắc những 
tên như ông Câu Có hay ông 
Trùm Có ở Sốc Trăng, ông Câu 
Tiếng hay ông Lái Tiếng là một 
lái cá nổi danh một thời chuyên 
khai thác nghề đánh trên Biển 
Hồt(Tonlé Sap), đồng thời với Đơn 
Hùng Tín là một đầu đẳng cướp 
khét tiếng ham làm việc nghĩa 
hiệp cũng trên Biển Hồ. 


Cẩm đàm: đd, tên Hán của Vũng 


Gấm (xem chữ ấy). 


Cây tầm gửi: (trong thơ Nghiên Hoa 


Mộng của Hư Chu, tr. 60): tiếng 
Bắc, đồng nghĩa với dt. cây chùm 
gởi trong Nam. 

Tỷ dụ: Lan, không nên gọi là 
loại chùm gởi, vì cây chùm gởi là 
loại hèn ăn bám vào cây kia, vừa 
rút nhựa làm cho cây ấy mau chết 
hoặc không lớn được và sống nhờ 
vào cây ấy. Đàng nầy, lan tuy ở 
nhờ ở dựa vào cây kia thật nhưng 
lan rất thanh cao và làm cho cây 
kia hữu danh chớ không ăn hại, 
vì lan riêng sống bằng nhiều rễ 
đài thâu nhựa sống trong thanh 
khí; lan không phải loại parasite, 
nếu gọi tầm gửi hay chùm gởi là 
tội nghiệp cho lan. 


Cây trắc bá: tiếng Bắc, Nam gọi trắc 


bá diệp. (Thơ Nghiên Hoa Mộng 
của Hư Chu, tr. 61): bộ chén trà 
bằng trắc bá. 


Chà ke lục chốt: dt. thấy trong 


(ĐNQATV HTC) nhưng không 
cắt nghĩa từ nguyên; hiểu nghĩa 
là người hèn hạ, mạt rệp. T.d bọn 
chà ke lục chốt như bay mà cũng 
lân chân. 

Có người đọc “cà ke lục chốt”, 
hoặc cò ke lục chốt và cắt nghĩa: 
cây cò ke là thứ cây củi bọng 
thịt mà đượm; và cây lụt là cây 
vỏ trày trày không khi nào mục, 
nay lấy cây lụt đẽo làm chốt 
thì chịu đựng thiên nhiên, cắt 
nghĩa nghe thông thông, nhưng 
không dẫn điển trong sách nào, 
và nên dùng thành ngữ có sẵn 
của Huỳnh Tịnh Của là ăn chắc. 
(Huống chỉ, ngày nay, tự vị ông 
Của vẫn bị cho vào lửa còn lại 
vài bộ đều giấu kỹ ít ai tra cứu, 
ngoài ra các ông song tàn, làm 
tàn cắt nghĩa bừa còn đông hơn 
thầy bói chỉ đường chạy trốn, 
nên tha hồ, ai muốn nói sao thì 
nói, hiểu sao thì hiểu và cũng vì 
vậy mà có cuốn sách này, tương 
lai sẽ định số phận còn hay làm 
ống kèn để liệm người viết ra nó). 

Chà ke, cà ke hay cò ke, mặc 
nó, sửa sai làm chi, rủi phật ý cái 
người ngồi trên kia, chỉ chuốc khổ 
vào thân. 


Ca Âm nao: đd, xem vàm Ca Âm 


nao. 


Ca Âm sơn: đd, tên Hán của núi Ca 


Âm (xem chữ ấy). 


Cà Mau: đd, doi đất đầu nhọn như 


mũi giày ở cực N. nước VN. thuộc 
làng Viên An, t.g. Quan An, q. Cà 
Mau, tỉnh An Xuyên, NV (nay 
thuộc tỉnh Minh Hải). 

Cơ Me: srok tữk khmau (đi cảo 
TVK trong Le Cisbassac). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


85 


(tữk: nước; khmau: đen, do lá 
dừa nước mục chảy ra: xứ nước 
đen). 

Trước thuộc địa phận Rạch 
Giá. Năm 1882, sáp nhập về Bạc 
Liêu. Sau lại lấy đất tách từ tỉnh 
Sốc Trăng có đất Cà Mau nhập 
vô, làm ra một tỉnh mới gọi Cà 
Mau. Vào đời trước, Cà Mau 
do các ông này cai trị: Phủ Y 
(1871); Phủ Hòa (1875); Huyện 
Dư(1876); Phủ Hiếm (1817); Phủ 
Vĩnh (1880); Phủ Hòa (1889); 
Huyện Bình (từ 1883 đến 1889); 
Phủ Phong (1889); Huyện Chiêu 
(1890); Cudenet (1891); Huyện 
Huân (1893); Phủ Quảng (1898). 
(theo Baurac, tr. 381). 

Quận lớn Cà Mau: gồm ba 
quận nhỏ: Cà Mau Bắc ö Thới 
Bình; Cà Mau Nam ö Tân Hưng 
và Cà Mau giữa An Xuyên (thời 
thuộc Pháp). Từ ký kết hiệp định 
Giơ neo, Cà Mau được chỉ định 
làm nơi tập kết binh đội kháng 
chiến, trong sáu tháng trước khi 
rút về Bắc; từ 1956 hiệp với vài 
q.ở Bạc Liêu (trừ q. Giá Ra)), làm 
ra t. An Xuyên (xem An Xuyên). 

Cà Nanh: trong (ĐNQATV HTC) 
viết cà nam: ganh gổ, muốn giành 
cho mình. (H.T.C) cũng viết cành 
nanh là phân bì, ganh gô. 

Cơ Me có: kenăn: ghét, ganh 
(tự điển Bernard). 

Ông Lê Ngọc Trụ, khi duyệt 
đến thẻ này, có ghi: “Cờ nanh, 
cành nanh (cà nam): ganh gổ, 
muốn giành cho mình. 

Tôi thêm: Miên nói kenănh, 
mình nói cờ nanh? Vậy al nói 
trước a1? 


Cà rá: dt. nhẫn đeo nơi ngón tay: 
nhẫn cưới, cà rá hột xoàn. 

Có nhiều loại theo kiểu mà 
đặt tên. 

Cà rá trơn: nhẫn cưới. 

Cà rá lá hẹ: trong lòng phẳng, ngoài 
khum khum lá hẹ. 

Cà rá liên hườn: (liên hoàn): cà rá có 
nhiều vòng ăn khớp với nhau xếp 
lại và tháo ra nhiều vòng, khi có 
chín vòng thì gọi: cà rá cửu khúc 
liên hoàn. 

Cà rá chữ ngấu: (chữ ngũ): mặt cà 
rá khi xếp, hóa ra chữ ngũ; 

Cà rá hột perle: nơi mặt có nhận 
hột trân châu, v.v... 

(Về nhẫn cưới, người Pháp 
vẫn đị đoan như người mình 
không khác hay là họ (thợ bạc, 
thợ kim hoàn) bày ra để ăn mắc 
tiền thêm ngon thêm sướng, là có 
hai thứ nhẫn cưới. 

a) thứ rẻ, nới tiền là dùng sợi 
chỉ vàng cắt đo cho vừa ni ngón 
tay của vợ chồng chưa cưới rồi 
dùng vảy vàng hàn lại, cho hai 
mối cắn dính nhau, dầu sao cũng 
có mối ráp nối, cho nên nới giá; 

b) thứ nhẫn cưới cao giá, xem 
như tuyệt đối trinh thục là nhẫn 
đục khoét, lấy ra trong một miếng 
vàng nguyên khối, tức không có 
dấu vết chỗ hàn. 

Cà ròn: dt. miền Nam, cũng gọi bao 
cà ròn, do tiếng Cơ Me karông là 
cái túi, cái bao trộng trộng dùng 
đựng đồ lụn vụn của người nghèo 
vùng Hậu Giang, đan bằng cỏ 
bàng. (Bao cà ròn, viết theo Cơ 
Me là “bay karông”. 

Tỷ dụ: chắc hơn bao cà ròn thì 
có bao bố, bao chỉ xanh. 


86 


TVTNMN 


Cà ròn khị: dt. miền Nam, xem 
Chẹt cà ròn. Chẹt cà ròn: dt. 
tiếng miền Nam đồng nghĩa với 
“cà ròn khị”, là tiếng nửa Miên: 
cà ròn (là bao hàng), nửa Tàu: 
“khi” (thằng ấy), ám chỉ bọn con 
buôn vốn nhỏ nhoi gốc Huê kiều 
chuyên môn đi bộ vào sốc Thô hẻo 
lánh, vai mang một cà ròn đựng 
thập vật (bánh kẹo, kim chỉ, trà 
thuốc luôn cả dầu gió, thuốc cảm 
mạo), vừa sanh nhai (buôn bán) 
cũng gọi “đôi sốc” vừa làm thầy trị 
các bịnh dễ trở mùa trở gió, cũng 
có khi vừa cờ bạc, v.v... (xem Sơn 
Nam, Lịch sử khẩn hoang miền 
Nam, tr. 256). 

Cà um: dt. tiếng cọp rống; Cơ Me 
nói: khămhum (vậy a1 nói trước? 
Vẫn cùng là tiếng nhái cọp gầm) 

Cà xốc: nghĩnh ngang, vô phép. 

Nói cà xốc: nói vô phép. 

Chuột cà xốc: chuột lớn con, 
lông xù xù, có tánh hay đào hang 
vấy vá. 

Cà xốc nước: cà xốc có một nước 
đầu, không phải hoài hoài: đồ cà 
xốc nước. 

Các phụ: các cha; tiếng các thầy kêu 
tâng nhau trong chùa. 

Cai việc: dt. một chức việc, để sai cắt 
việc, đời đàng cựu, ban đầu trong 
quân đội, sau đến ngoài. Sau còn 
chữ “ca¡” mà thôi. 

tỷ dụ: ông Cai việc Bang, là 
tên một thầy dạy về hát bội đời 
trước, từng đào tạo các cô đào 
danh tiếng như bà Chung, bà Bôn 
trong Nam, đời Diệp Văn Cương. 

Cai việc, cai trùm (trùm là 
một chức bên công giáo). 

(Xét ra ngày xưa, chữ “cai” rất 
quan trọng, tỷ dụ Cai bố; sau đó 


gọi quan bố cho khỏi lầm lộn, là 
chức quan cai trị một vùng một 
cõi; khi bình Pháp qua NV, họ mới 
đổi gọi quan bố và chức ký lục 
(người phụ tá quan bố coi về niết 
ty, đổi gọi quan án v.v... Đồng một 
thể, chức “đội” (xưa dịch colonel), 
từ ngày Pháp qua, tuột thang chỉ 
còn dùng dịch chữ sergent (đội, hạ 
cấp) và cai (caporal, hạ cấp), chức 
cai đội mất giá từ ấy. 

Một tỷ dụ khác: ông Trần 
Văn Hạc, có công đòng đòng chúa 
Nguyễn Ánh trong buổi bôn ba 
tẩu quốc trong Nam, đến khi luận 
công phong tặng, cũng chỉ được 
phong “làm cai việc” (xem chữ 
“Trần Văn Hạc”). 

Cái Bàn: đd. hòn đảo ngang Đồ Sơn 
và Kiến An (ngoài vịnh BV có mỏ 
than đá (VNĐ Lê Văn Đức). 

Cái Bầu: đd. t/m. cù lao ở Vịnh BV, 
ngang th. Quảng Yên Pháp gọi 
1le de Kébao (VNTT® Lê Văn Đức). 

Cái Bé: đd. tên con sông bắt nguồn 
từ Niên Giang chảy ra cửa biển 
Rạch Giá ở vịnh Thái Lan (VNTĐ 
L.VĐ). 

Cái Bè: đd. tên xứ ở NV, th.t. Mỹ Tho 
cũ (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). 

Cơ Me: srok pona tun (di cảo 
TK trong Le CIsbassac). 

Cái bè: tên một quận của t. Định 
Tường: cam Cái Bè nổi danh vì 
lớn trái và ngon thơm. 

Sông Cái Bè: đd, tên sông 
chảy ngang Cái Bè, NV tên Hán 
là An Bình Giang (PCGBCTVK) 
(Xem sông An Bình). 

pona tun: không dịch được. 

Cái Bè cạn: đd, tên một con sông 
nhánh của Tiển Giang chảy 
ngang làng Tân Đông (th. Sa 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


87 


Đéc) mang tên Hán là Tân Đông 
Giang. 

Cái Cát: đd. tên chữ c.g. Cái cát, 
thuộc t. Vĩnh Long PCGBCTVK) 
(cần xem lại, Cái Cá£là cù lao hay 
sông rạch, vì PCGBCTVK ghi vào 
hàng cửa sông cửa biển mà không 
nói rành). 

thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

Cái Cát: đd. thấy ghi trong 
PCGBCTVK trong mục lục cửa 
biển cửa sông mà không ghi rõ 
đây là cửa sông biển hay cù lao? 
(Cần hỏi lại). 

Cái Cối: đd. tên một chỗ ở NV. 

Cơ Me: srok prêk thbài (di cảo 
TK trong Le CIsbassac). 

Dịch từ chữ srok: sốc prêk: 
sông, kinh, rạch £hbàl, cũng 
viết tâbâ]: moulin à décortiquer, 
mortler (J.B. Bernard) vậy thì 
đanh từ “cái cố là dịch từ Cơ 
Me qua tiếng Việt không sai chạy 
nữa: sốc kinh Cái Cối. 

Cái Da: đd ngọn rạch ở làng Hương 
Lễ, nay là Hiệp Hưng, t.g Bảo 
Phước t. Bến Tre Kiến Hòa, 
quê hương của Long Vân Hầu 
Trương Tấn Bửu, hiện có mộ ö 
đường cùng một tên, vùng Phú 
Nhuận, (Sài Gòn). Thân phụ của 
Bửu là Trương Tấn Khương từng 
cho Nguyễn Ánh ẩn tạm nơi đây 
năm đỉnh vị (1787) để lánh nạn 
Tây Sơn. 

Cái Da trại: đd. địa danh cũ thuộc 
t. Bến Tre (trước là làng Hưng 
Lễ, nay là làng Hiệp Hưng, t.g 
Bảo Phước). 

- quê hương của Trương Tấn 
Bửu (quan lớn Cái Đa), tước là 
Long Vân Hầu, chức Trung quân 
kiêm tả quân Phó tướng, khâm 


sai chưởng dinh, lãnh Gia Định 
thành phó tổng trấn (L.T'X. Nam 
Kỹ tuần báo, số xuân 1943). 

Cái Đầm: đd. tên sông chữ gọi Đầm 
Giang, NV (PCGBCTVEK). 

Cái Đầm Đà: đd. chỗ thủy lợi trên 
Tiền Giang (Châu Đốc) vào 1875. 
(PCGBCTVR). 

Cái Dầu: đd. tên một chỗ ở NV thuộc 
Hậu Giang (Châu Đốc), dịch ra 
Hán tự là Du nhiên đà. 

Cơ Me: srok chơ tai (di cáo 
TK trong Le CIsbassac). 

Chơ ta]: cây dầu, gỗ dầu. 

- Cái Dầu là một chỗ thâu 
thuế thủy lợi lối năm 1875 
trên Sông Hậu của t. Châu Đốc 
(PCGBCTVE). 

Cái Dầu: đd. chỗ thâu thủy lợi lối 
1875 ö Long Xuyên, không th ấy 
dịch ra tên chữ (PCGBCTVE), 
(thuộc vùng Tiển Giang). 

Cái hươn (sic Malleret): đd. th. NV; 

Cơ Me: srok po thiler (di cáo 
TK trong Le CIsbassac). 

Không dịch nổi: 1) không biết 
“Cái hươn” này ở đâu. 

2) Và lại, thler, không có trong 
tự điển Miên Pháp J.B. Bernard. 
Về chữ “po” có đến ba chữ khác 
nhau, không biết nên dùng chữ 
nào, đành thúc thủ. 

(xem giải thích nơi Gia Gia). 

Cái Lớn: đd. Con sông từ cửa Rạch 
Giá chảy vô lòng tỉnh nầy rồi chia 
thành nhiều rạch nhỏ chan tưới 
khắp tỉnh. 

Cái Mít: đd. tên chữ là rạch Ba La 
(Ba La Mật là mít). Rạch này ở 
làng Hưng Lễ, nay là làng Hiệp 
Hưng, t.g Bảo Phước, t. Bến 
Tre cũ, nơi đây có mộ thân sinh 
ra Long Vân Hầu tục còn nhắc 


88 


TVTNMN 


Quan Lón Cái Da hay Quan 
Lồn Cái Mít. Vì chữ viết “Ba La” 
nên có người để ý dịch Ba La đà 
không ai rõ đây là ở nơi nào, vì 
dân bản xứ vẫn đọc rạch hay xẻo 
Cái Mít. 

Đông hay rạch Ba La, gọi theo 
địa phương là rạch Cái Mít ö về 
ngọn hạ lưu sông lớn Hàm Luông, 
cách hướng đông tỉnh ly 128 dặm, 
ngoài vàm sông nổi lên một cù lao 
nhỏ, và từ dòng nhỏ trong cù lao 
chảy xuống hướng nam 9 dặm 
đến con sông nhỏ Sơn Đốc rồi 
chảy xuống cửa biển Ngao Châu 
(NKLTĐDC, tr. 6ð). 

Nguyên văn Aubaret, tr. 
236, để đối chiếu: “Le Ba La, 
vulgairement appelé Cai mat, 
samorce sur le cours Inférleur et 
à Yest du Ham Long1Ì est large de 
26 pieds et profond de 8. I] coule 
à Vest de la citadel le (Vĩnh bong) 
à une distance de plus de 128 Hs. 
A son embouchure ou amorce 
est un I1lot nommé Tiêu Châu. A 
partir de cet 1Ìot, et après un peu 
plus de 9 lis dans le sud, le Ba ha 
parvient au petit arroyo Son Đôc 
dont les bords sont très habItés 
et qui se Jette dans la bouche de 
Ngao Châu”. 


Cái Mong: đd, trong Le Cisbassac, 


kể hai điển: 

Tr. 193, Sông Cái Mơng lón, 
Cơ Me gọi prêk món thom; 

Tr. 197, Cái Mơng: srok ok 
mơn. 

Tạp san Pháp “evue 
Indochinolse năm 1912, tr. 343 
viết “Cái Môn”, Cái Mông rồi Cái 
Mong. Quyền NKĐDC, Thượng 


Tân Thị, tr. 64 cho rằng ngày xưa 
Pháp định lập tòa Tham biện chủ 
tỉnh nơi đây rồi không lập. 

Trong địa dư chí tỉnh Bến Tre 
năm 1971, tác giả ông Nguyễn 
Duy Oanh lặp lại lời sãi cả Miên 
ở Vĩnh Bình rằng “Mơng” do tiếng 
kmêng là nhỏ, là chưa mở rộng. 
Thuyết này không ắt đúng. Xét 
kỹ, Cái mơn nay thuộc làng Vĩnh 
Thành, tổng Minh lý, quận Mỏ 
Cày, th. Bến Tre cũ. 

Chính đây là nhau rún của 
Trương Vĩnh Ký và ông viết 
prêk mon thom và srok ok mon, 
tiếc thay ông không giải nghĩa 
để lại. 

Chỉ thấy trong quyển 
Indochine Moderne, tr. 233, hai 
tác giả Pháp Testonvà Percheron 
thuật rằng linh mục P Germot 
có xây dựng nơi đây từ 1868 đến 
1870 mới xong tòa thánh đường 
đô sộ Cái Mơn, là một pho kiến 
trúc khá vĩ đại, sau ngày ông 
mất, xác được chôn tại nhà thờ 
ở đây sau năm chục năm khổ 
hạnh, từng dạy dỗ con chiên trồng 
cây ăn trái và gây giống cacao, 
sapotler, café, măng cục và hoa 
kiếng hơn các nơi khác. 

Tiếng Cơ Me món thom, ok 
mon, rộng lắm, viết sai một nét, 
nghĩa đổi khác xa, chính T.V. Ký 
không dịch, nên tôi cũng chừa 
người sau sẽ dịch. Không nên dịch 
bừa, bôi sửa lại không được. 

Và lại, phận sự của tôi là tìm 
ra và ghi lại tiếng Cơ Me là đủ. 
Đừng cho mất dấu cũ, còn dịch là 
ngoài sức mọn nầy. Biết thì nói, 
không biết thì không nói là vậy. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


99 


Cái Mơng (sic) lớn đd, tên sông 


NV, tên Hán là An Vĩnh Giang 
(PCGBCTVE). 

Đông An Vĩnh, (NKU TĐDC 
tr. 64 viết ngược là Vĩnh An), tục 
danh là Cái Mơn lớn, lúc Pháp 
mới qua có đặt tòa tham biện ở 
đây rồi dẹp, ở về bờ hướng tây 
sông Hàm Luông. Cách hướng 
đông tỉnh ly 85 dặm, hướng tây 
10 dặm đến một sông nhỏ mà 
Thượng Tân Thị dịch là Lang sá1 
() (sie). Sông ở về bờ hướng bắc 
14 dặm đến ngã ba sông Tắt về 
hướng tây ra hướng nam sông nhỏ 
xuống Cổ Chiên, về ngả hướng 
nam một dặm đến chợ Ba Vát 
(xưa có di chỉ huyện ly ở đó), lại 
15 dặm đến sông Lê Đầu tục danh 
là Mỏ Cày, sông ở về bờ hướng tây, 
lại 4 dặm chảy ra hướng nam sông 
Thanh Thủy, thông ra cửa Băng 
Cung. Giữa đường Ba Vát Mỏ Cày 
về bờ sông hướng tây có một cái 
kinh nhỏ, hướng tây chảy ra ngọn 
hạ lưu sông Man Tra (sic) xuống 
Cổ Chiên (NKL TĐDC, tr. 64). 

Nguyên văn bản Aubaret, 
tr. 235 để đối chiếu: “An Vinh, 
vulgairement nommé Cai Man 
Lơn, samorce sur la rIve ouest 
du Ham Long; 1] coule à Ïest de 
la cItadelle, à la distance de plus 
de 86 lis... est large de 25 tams 
et profond de 14. Après un cours 
de 10 lis à Ứouest, 1Ì parvient 
au petlt arroyo de Lan Sai, qui 
samorce sur la rive nord de 
TAn Vĩnh, et qui, après un cours 
de 14 lis, se partage en deux 
petits bras. Celui de Ïouest sen 
va dans le Tien Giang, pour se 
Jeter au sud dans le Co Khien. 


Le Nam Ki (ou branche du sud) 
atteint, après un cours đun li 
et demI, le marché de Ba Viet. 
Ce marché, placé sur la rive 
orlentale, abonde en boutiques 
et en maIsons particulières et est 
fréquenté par un grand nombre 
de barques. lÏ est situé sur le 
territoire du huyen de Tan An”. 
Ông Aubaret thấy chữ thì đọc 
nên Ba Vát, ông cũng đọc Ba Việt 
(ô. Ng. Tạo cũng cùng 1 thế ấy). 


Cái Môn: đủ, t/m. đồn binh của đức 


Cố Quản Trần Văn Thành án ngữ 
Láng Lĩnh là căn cứ quân sự ông 
chống Pháp từ 1866 đến 1873. 
(VNTĐ L.VĐ). 


Cái Mới: đd, tên sông ở NV, tên chữ 


là Tân Giang (PCGBCTVK). 


Cái Nhum: đd, NV th. t. Vĩnh Long 


cũ. 

Cơ Me: srok kompong tra òn 
(di cáo TVK trong Le Cisbassac) 
(đừng lầm với Trà Ôn, Miên gọi 
srok pam slap traon). 

Ông Lê Ngọc Trụ, khi duyệt 
thể này, khuyên tôi hãy dịch và 
cắt nghĩa cho rõ: srok kompong 
tra òn và srok pam sÌlap traon. 

Tôi đã cố gắng mà không dịch 
nổi vì tự điển dưới tay không có đủ 
chữ và không được phép dịch ẩu. 

Tạm thời theo hiểu biết nông 
cạn của tôi, tôi cứ kể ra đây cho 
người sau đò xét lại, thì có lẽ: 

Pam: péam: vàm sông, cửa 
sông; 

Slap: cánh chìm; Slap: chim. 

Traon: chưa dịch được. 

(Về Cái Nhum, theo lời ông Đỗ 
Hữu Phương (đừng lầm với Tổng 
Đốc Phương - Chợ Lồn) thuật với 
tôi ngày 23.3.1980, xin thêm: 


90 


TVTNMN 


- Cái nhum thuộc vùng Mang 
Thít, Chợ Lách; 

- Từ Cái Mơn, cách 3 km tới 
Cái Tắt, 

- 6 km tới Ba Vát; 

- 6 km tới Giồng Keo, nơi đây 
có đường xuống Hàm Luông ởi 
ngang qua Chợ Xếp; 

- 6 km tới Mỏ Cày; 

- Từ Cái Mơn nếu đi lên Chợ 
Lách thì: cách 3 km là tới Cái Gà; 
đi 3 km nữa tới Cái Nhum, ởi 6 
km là tới Chợ Lách. 

- Nhà giòng Cái Nhum là nhà 
giòng đào tạo thầy giảng, Pháp 
gọi couvent des catéch1stes. Phép 
bên Công giáo, trước vô học nơi 
tiểu chủng viện (petit séminaire), 
khi đậu tú tài sẽ lên học đại chủng 
viện (grand sémInaIre), từ đây 
được mặc áo giòng và đầu được £hf 
phát (tonsuré) nhưng vẫn chưa có 
chức phận, Pháp gọi étudiant en 
philosophie et en théologle (triết 
học và thần trí học) sau đó lần hồi 
thăng thầy một, thầy hai, - ba, - 
tư, - năm và thầy sáu (diacre) rồi 
lên mục sư, lình mục, v.v... 

]R.P Pernot là cha Bề trên Quí; 
ông Dumortier là Cha Đượm. 


Cái Nhút (sic Malleret): đd, th. NV, 


vì ông Malleret không ghi địa 
điểm, nên tôi xin chừa người khác 
gh)). Vùng Hậu Giang? 

Cơ Me: srok krabel khlec (di 
cáo TVK trong Le Cisbassac). 
krabel khliec là con trâu luốc. 

(xem thêm Thủ chiến sai, về 
phần giải thích). 

Có lẽ cổ nhơn đã dựa theo 
Miên ngữ krabel khiliec, nhại ra 
con trâu luốc. (Luốc là màu xám 
đơ, xám trơ, không đen tuyển như 


các trâu khác (Lê Ngọc Trụ có gh1 
trong C.TT.V.) 


Cái Nước: đd. t/m dq. của t. An 


Xuyên, NV (nay thuộc tỉnh Minh 
Hài). 

Ngày xưa cá thia thia rừng 
nầy có danh là giỏi chịu đựng, 
không sợ thia thia Xiêm, cắn dữ 
và lội hay, vì quen ở nước độc 
trong rừng chảy ra, gọi tắt là 
“Cá Nước”. 


Cái Răng: đd. NV, chợ gần Cần Thơ 


(xem thêm Núi Bà Đình). 

Cơ Me: srok kran. 

Cái Răng cũng là tên quận của 
t. Phong Dĩnh có 15 xã. 

Cái Răng, do chữ Miên “kran” 
là “cà ràng ông Táo”, tức là thứ 
lò nắn bằng đất do người Cơ Me 
chế tạo và đầu tiên bày bán tại 
chợ Cái Răng rồi thành danh 
luôn, lò nây chụm củi chớ không 
chụm than, và người Việt vùng 
Hậu Giang vẫn năng dùng và gọi 
bằng bốn chữ đi chung “cà ràng 
ông Táo”. 

Những địa danh gốc Cơ Me 
hay gốc Chàm khi nhập Việt tịch, 
rất ngộ nghĩnh, là không theo 
phương pháp hay nguyên tắc nào 
cả, và thường do bình dân đặc 
chế nên rất là tự do nếu không 
nói là cẩu thả. Tỷ dụ Ñompong 
Eu, ö Tân An dịch Vũng Gù, ở 
Sốc Trăng dịch Giồng Có. Phan 
Rang do Panduranga thun lại 
còn Pandurang sau rốt là Phan 
Rang là Việt hóa 100/100 rồi đó. 
Khi nào túng chữ, nói theo nay 
là nghẹt lối, thì giản tiện hơn hết 
là “ban” thêm một chữ “cái” đứng 
đầu cho nó rặt An Nam, tỷ như: 
Cái Nứa, Cái Thia, Cái Cối, Cái 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


91 


Lá, hoặc Cai Lậy, Cái Bè (xem 
các chữ ấy), - vả lại tập nhỏ này 
chỉ chuyên tom góp sưu tập mà 
thôi, đến như việc phân tách từng 
chữ, tầm nguồn gốc căn cội và tìm 
hiểu nội dung cùng đặt ra phương 
pháp ghép nối thì đã có các nhà 
từ ngữ học sau này sẽ giải quyết 
cho (xem thêm phần “phàm lệ”). 


Cái Răng: một địa danh duy nhất 


dẫn đầu bằng chữ “CÁT” mà tôi 
biết chắc điển tích và do chữ “cà 
ràng (cà ràng ông táo) mà có: 

Cà ràng, hay nói nguyên câu 
là “cà ràng ông táo” là cái lồ bằng 
đất hầm do người Xiêm chế tạo rồi 
người Cơ Me bắt chước làm theo, 
để đốt chụm nấu cơm bằng củi cây 
củi đòn, sau đó người mình thấy 
gọn mua về dùng, nhứt là người 
miệt Hậu Giang, ít có nhà dùng 
lò chụm than, và cà ràng hình thù 
như con số 8 để nằm, một đầu là 
ba ông táo lú đầu lên cao để đội 
nổi ở siêu trách, còn một đầu kia 
nắn cái bụng chang bang dài dài 
vừa vặn với cây củi chụm, bụng 
nầy chứa được tro nhiều không 
rơi rớt ra ngoài lại ấm cúng che 
kín gió mau chín mau sôi. Truy 
nguyên ra, trong sách Pháp, Le 
Cisbassac chẳng hạn, và nhiều 
sách khác đã có từ lâu vẫn ghi: 
“Krêk Karan: rạch Cái Răng”, 
nay cứ lấy điển nầy làm chắc, 
một đàng khác hỏi thăm người cố 
cựu bản xứ thuật rằng ngày xưa 
không biết từ đời nào, nguyên 
người Thổ (Cơ Me) ö Xà Tón (Tri 
Tôn) chuyên làm nổi đất và karan 
chất đầy mui ghe lớn rồi thả theo 
Sông Cái đến đậu ghe nơi chỗ nầy 


để bán, năm nầy qua năm nọ, 
châầy ngày người mình phát âm 
karan biến ra Cái Răng rồi trỏ 
nên địa danh thiệt thọ của chỗ 
nầy luôn. Nay Cái Răng là chỗ 
mua bán lúa rất thạnh hành vị 
trí cách thị xã Cần Thơ độ 5 km, 
trên con đường quốc lộ số 4 Sài 
Gòn/ Cà Mau. 

Trong tự điển J.B. Bernard, 
ghi: 

- Chăngkran, choeung kran: 
fourneau portatI khmer: cà ràng 
Miên, 

- Choeung kran Xiêm: cà ràng 
của người Xiêm làm đem bán chợ 
Nam Vang. 

(Các địa danh ở NV khác do 
chữ Cái đứng đầu, như Cai Lậy, 
Cái Thia, vân vân, cần điều tra 
kỹ thêm và không nên lập luận 
ẩu rằng thuở cựu trào do cai nầy 
cai nọ làm xếp bót, v.v... vì chức 
xếp bót đến đời Pháp thuộc mới 
có và đều do người quân đội Pháp 
chỉ huy, còn thuở cựu trào chức 
cai chức đội chưa được ngồi trấn 
một “thủ” hay một “tấn” bao giờ. 
(Thủ là trấn một phương, thường 
là trên bờ, Tấn là đồn lập ở cửa 
biển để tra xét tàu thuyền: Thủ 
Ngữ, Thủ Dầu Một, Vàm Tấn 
(nay là làng Đại Ngãi, thuộc t. 
Sóc Trăng cũ). 


Cái Vừng: đd, tên một chỗ ở tại Tân 


Châu, thuộc hạt Châu Đế, NV, 
(ĐNQATV HT©C). 


Cáy: dt, tên một loại cua nhỏ ở vùng 


nước mặn: trứng cáy, mắm cáy. 

- Ăn cơm mắm cáy, ngủ ngáy 
o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay 
ngáy (t.ng) 


92 


TVTNMN 


- Ăn nói như bổ dục chấm 
nước mắm cáy (t.ng): vô duyên. 

- Nhát như cáy sáng trăng, 
chắc như cua tối trời (t.ng). 

- Đời cua cua máy, đời cáy cầy 
đào (VNTĐ) chỗ khác: đời cua cua 
ngắy, v.v... 

(Trong VNTĐ KTTĐ có câu 
t.ng/ “ăn cầy bưng ta1”, tôi không 
hiểu nghĩa là gì; một kinh nghiệm 
cho tôi biết, khi nào ăn ớt quá cay, 
thì tai khởi sự ù ù điếc trước, vậy 
xin hỏi câu “ăn cáy bưng tai là 
đúng, hay đó là “ăn cay bưng tai”? 


Cách phong tước hàm đời đàng 


cựu: vua Gia Long hay dùng 
tên danh của người ấy để làm 
chữ đứng đầu của tước hàm 
người đó. 

- Duyệt quận công: Lê Văn 
Duyệt, 

- An Toàn hầu, hoặc An Mỹ 
hầu: Trịnh Hoài Đức, tự An. 

- Thoại (Toại) Ngọc hầu: 
Nguyễn Văn Thoại, 

- Long Vân hầu: Trương Tấn 
Bửu (Long là tên vua ban); 

- Huỳnh Quan hầu: Phan 
Tấn Huỳnh (mộ ông này ở gần 
mộ của Trương Tấn Bửu, nhưng 
thuộc về phía gần nhà chứa hơi 
điện, bên kia đường Mac Mahon 
cũ nối dài (Mac Mahon prolongê). 

- Lý Chánh hầu: Huỳnh 
Công Lý, mộ gần góc đường 
Audourt cũ và đường Général Lizé 
cũ, nhưng mộ này đã bị phá để 
mở rộng đường Cao Thắng nay, 
và Huỳnh Công Lý vì phạm quốc 
pháp, đã bị tổng trấn Tả Quân Lê, 
xử trảm gởi đầu về Huế, vua Minh 
Mạng về sau bắt tội Tả Quân, một 
phần cũng vì việc nầy, mặc dầu Tả 


Quân có quyền tiền trắm hậu tấu 
của Gia Long ban. 


Can Cao: đd, tên xưa đất Hà Tiên; 


thường gặp trong các sách Pháp 
cũ. Cửa biển này, khi người Tàu 
đến định cư buôn bán, bèn đặt tên 
là “Cảng khẩu”, đọc theo giọng 
Triểu Châu/ Phước Kiến là Căng 
Cáu, sau ta gọi “Cần Cao”, đọc 
giọng Pháp ra Can Cao và thành 
tục danh luôn. 

Nên nhớ đất Hà Tiên đời họ 
Mạc trị vì rất rộng, ăn thông đến 
bãi biển Cà Mau ngày nay, nên có 
lúc vài sách Hán đã có địa danh 
“Hà Tiên Quốc”. 


Cảnh sống thơ thới đời đàng cựu: 


Trong tỉnh Vĩnh Thanh, hai chỗ 
gọi bong Hồvà Sa Đóéc, phong tục 
gần giống phong tục ở Phan Yên 
(Gia Định). Người dân ở hai nơi 
này giao thiệp nhiều với người 
trên Nam Vang (Cam Bốt). Họ 
nói được tiếng Miên, hiểu nhiều 
về phong tục Thổ, đất ruộng ở đây 
rất tốt, không có mấy a1 lâm cảnh 
nghèo khổ, thảy đều biết lội, họ 
xê dịch bằng ghe xuồng mà ai ai 
cũng có một chiếc để làm chân, 
và họ không bao giờ biết đói, vì 
chỉ nội trong vài phút là có cá đầy 
xuồng, còn lúa gạo thì dư đả có 
thừa. (Le pays est dune fertilité 
extrêmement remarquable. II] 
wŸest pas possible à un Annamite 
đêtre pauvre là où le riz vient 
avec abondance, et quand dans 
quelques minutes 1Ì remplit sa 
barque de poilsson. (Aubaret tr. 
99). 


Cạnh Đền: đd, vùng đất mới, đất 


khẩn, thuộc tỉnh Rạch Giá, phá 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


93 


rừng khai hoang từ trào Pháp 
thuộc, sau trở thành ruộng rất 
tốt. Về sự chọn tên, có ha1 thuyết: 

1) đền đắp dựng nhà ở cho một 
vị công chúa lúc chúa Nguyễn 
mông trần đến đây; mấy chục 
năm trước nền nầy vẫn còn; 

2) Cơ Me gọi con cá trê là trey 
kânđéng (kânđéng là nước bùn), 
và ngày trước vùng này cá trê ở 
chật sông chật ruộng, có lẽ dùng 
tên cá mà gọi xứ này chăng? srok 
trey kânđéng. 

“Đi đâu cũng nhồ Cạnh Đền, 
muỗi kêu như sáo thổi đỉa lên như 
bánh canh”. (câu hát địa phương). 


Các ké: dt. trong loại bò sát nhỏ con 


như kỳ nhông, cắc kè, cắc ké thì 
con này là nhỏ nhít nhứt. Cắc ké, 
ngh. b. là du côn hạng bét, bộ hạ 
thấp nhúứt của hạng anh chị ở một 
vùng nào. 


Căm xe (gỗ): dt danh mộc ở NV. 


Xylia dolabriformis égumIneuse 
mimocées). 

Mật độ (densité DI, 15). 

Gỗ hạng nhứt, thật cứng thật 
nặng, dẻo. Mới đốn xuống thì dễ 
làm; để lâu ngày thì khó làm. 
Không sợ mối mọt, giỏi chịu đựng 
ngoài sương nắng. Dùng làm cột 
gỗ nhà cây, căm xe, đà tàu hỏa, cột 
trụ dây thép, những nhánh nhóc 
cong sẵn dùng làm ghe thuyền 
rất bền chắc. 


Cẩm lai (gỗ): dt. danh mộc ở 


NV Dalbengia barlensis - 
Lápumineuses papllionacées, có 
khi gọi bo1s de rose. 

Mật độ (densité: L08. Danh 
mộc thật cứng và thật nặng. Giỏi 
chịu đựng với thời gian, sương 


nắng và sâu bọ, nhưng để trong 
mát thì bền chắc hơn. Càng lâu 
năm càng lên nước bóng, đẹp. 
Dùng đóng bàn ghế hạng sang, 
tiện đế chưn cổ - ngoạn, v.v... 


Cần Chông: đd, ở NV. 


Cơ Me: srok kancon (di cảo 
TVK trong Le Cisbassac). 

Theo bản Pháp văn của 
Aubaret tr. 238, sông Láng Thé 
chảy 20 dặm rưỡi thì gặp Cần 
Chông, chỗ này ăn thông qua 
Hậu Giang. Đời đó khúc sông 
Cần Chông này chật hẹp lắm, 
ghe thuyền đến đây khó day trở 
lắm. Và hai bên bờ vẫn chưa có 
trồng trật chỉ. 

Tra trong tự điển J.B. Bernard 
thì không có chữ kancon. 

Nhưng lại có kêng choeung: 
talon, gót chân, gót giày, gót 
chân thú. 

và lại “choeung” có nghĩa 
là chót, đầu chót, mút chót ngả 
đường, hiểu rộng: “Ở đàng kia xa, 
nơi mút chót kia” (choeung, nay 
viết chong). 

Choeung, đọc chong, và người 
Cơ Me hiểu là nơi chót ngọn cây 
(xem chong-rusei) biến ra làng 
Chung sư tồi vô tình sửa lại làng 
Mong Thọ sau rốt đổi lại Đông 
Thọ (hóa ra vô nghĩa và mất gốc), 
và người Cơ Me cũng nói choeung 
sroc (chong sốc), tức nơi xa mút 
của sốc ấy. 

Tật tôi ưa nói dài dòng là cố ý 
làm cho sáng vấn đề. 

Chữ Cơ Me kancon trên đây 
là chánh tả viết theo trường Viễn 
Đông bác cổ, nay viết canchong 
(cần chông) là ở mút chỗ nào đó, 
nói theo tiếng lóng miền Nam là 


94 


TVTNMN 


ở xa mút tí tè, ở trong hóc bà Tó, 
hiểu là ở chỗ sơn cùng thủy tận 
vậy thôi chớ tí tè là gì, và bà Tó 
có chăng cũng không cần biết. 
Tóm lại cần chông là chỗ xa mút, 
vậy thôi. 


Cần Đước: đd, tên một chỗ thuộc NV, 


Cơ Me: srôk prêk andòk (di 
cáo TVK trong Le Cisbassac). 

andok, c.v andoek là rùa. (Cơ 
Me miền Nam đọc cần đợp 

Cần Đợt viết ra Nôm là Cần 
ước. 

VNTĐ L.V.Đ viết: Cần Đước, 
đd. (xem qua Cần Đức: nguyên 
là q. Cần Đước của t. Chợ Lớn 
khi trước, sau đổi lại từ 7.2.1963 
là tên q. của t. Long An, rỗi từ 
17.11.1965 lấy lại tên cũ là Cần 
ước. (Cần Đước là Cần đợt (rùa) 
bởi đốt sử nên đổi “đước”ra “đức”. 


Cần Giờ: đd, tên cửa biển NV cũng 


là tên quận ly t. Phước Tuy, 
nơi chiến trường ngày xưa giữa 
Nguyễn Ánh và Tây Sơn vùng 
vịnh Đồng tranh; tháng giêng 
năm kỷ mùi (1859), tướng Pháp 
Rigault de GenourlÏy kéo bình 
theo cửa này, vào bắn phá đồn lũy 
của ta, hạ thành Sài Gòn, mở đầu 
cuộc xâm lăng chiếm VN. 

Cơ Me: Quyển Le Cisbassac 
của L Malleret chép lại di cáo 
của TVK, ghi hai chỗ: tr. 191: 
Păm prêk cơn kaneơ (đọc là Péam 
prêk chơn cần chơ, cân chơ là 
chưn đèn và tr. 196: pấm phnàr 
kaneơ (phnar đọc phnor là Giỗng 
Cát, ở Sóc Trăng cũng có phnor 
Cần Chơ, xưa dịch là “Giồng Cần 
Giờ”. Như vậy thấy là chưa nhứt 
trí. Xét ra năm 1875, Trương 
Vĩnh Ký có hứa trong quyển 


PCGBC rồi không đăng mồ đi cảo 
về địa danh Miên, cũng vì ông 
điều chỉnh chưa kịp, đến 1933, 
1L. Malleret nhơn lục thấy, bèn in 
vào sách Le Cisbassac của ông, 
tuy cướp quyền tác giả nhưng 
nhờ vậy nay ta còn giữ được mớ 
tài liệu có giá trị. Phnor (Giỗng 
Cát) ở Sốc Trăng dịch “Phú nổ” là 
giữ giọng phát âm không cần sát 
nghĩa, và chưa có phương pháp 
nhứt định. 

Của biển Cần Giờ, chữ gọi là 
Cần Giờ hải môn. 


Cần Giộc, cũng viết Cần Giuộc: đd. 


nguyên trước là một quận của 
hạt Chợ Lớn, sau tách qua địa 
hạt Tân An, đổi gọi quận Thành 
Đức, và xưa hơn nữa đó là huyện 
Phúc Lộc của tỉnh Gia Định xưa, 
nơi đây có làng Thanh Ba, là nơi 
quê hương của Nguyễn Đình 
Chiểu, ông từng mở trường dạy 
học tại đây. 

(Một điều cho đến nay, tôi vẫn 
thắc mắc là tôi chưa truy nguyên 
địa danh Miên của các chỗ gọi là 
Cần Giuộc, Cái Nứa, Cái Thia, 
Cái Cối, Cái Lá, Ba Rài, Cai Lậy, 
và một chỗ gọi Cái Đầu thượng, 
chữ gọi Thượng thầm, cũng như 
một làng ở tỉnh Sốc Trăng, gọi Oi 
lôi, người Cơ Me gọi làng gì tôi 
tìm chưa ra, và chừa lại người 
sau giải quyết). 


Cần Giuộc: dt, thuộc Chợ Lớn cũ. 


Cũng viết Cần Giuộc. 

Trong Đại Nam quốc âm tự 
vị, Huỳnh Tịnh Của viết Cần 
Duộc (s1c). 

Đời đàng cựu, Cần Giuộc ö 
huyện Phước Lộc (Gia Định cñ), 
đời Pháp thuộc, làm một quận 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


95 


của tỉnh Chợ Lớn, sau đây đổi ra 
làm quận Thành Đức của tỉnh 
Tong An. 

Cần Giuộc đời xưa có làng 
Thanh Ba là nơi cụ Đồ Chiểu mỗ 
trường dạy học và cũng là quê 
hương của cụ bà. 

Cần Giuộc nổi danh vì bài văn 
tế trận vong tướng sĩ do cụ soạn 
vào năm 1861, nay sưu tập được 
bốn bản, tùy người sưu tập, gọi 
tên khác nhau và trong bài vẫn 
xê xích đôi chỗ. 

1) bản trong Gia lễ 1886, tái 
bản 1904, Paulus Của: văn tế 
vong hồn mộ nghĩa; 

2) bản trong Thi phú văn từ 
của Võ Sâm (1919): văn tế dân 
mộ nghĩa; 

3) bản “Văn học” 1977, Bảo 
Định Giang sưu tập: văn tế nghĩa 
sĩ Cần Giuộc; 

4) bản trong bộ chữ nôm “Tập 
thành” chưa in: Cần Giuộc văn 
tế của tôi. 

Cần Giuộc, Cơ Me gọi “srôk 
kantuo£” (di cảo TVK trong Le 
Cisbassac) Kantuot không dịch 
được vì không có trong tự điển 
Miên Pháp JJ.B. Bernard. 


Cần Lố: đd, thuộc Tiển Giang, khúc 


gần Sa Đéc. 

Cơ Me: srok canlòh (di cảo 
TVK trong Le Cisbassae). 

Trong tự điển Pháp - Miên 
J.b. Bernard, có chữ “kên]ô”: lien, 
corde qu1 passe dans les nasaux 
des animaux: dàm xỏ mũi trâu bò. 
Theo tôi hiểu “sông Cần Lố”, phải 
chăng khúc sông này trông giống 
đàm trâu dàm bò chăng? Đây tôi 
chỉ đưa ý kiến và chờ người lịch 
duyệt dạy. 


Mũi Cần Lố này là chót mũi 
ló ra sông cái, ngày xưa là một cứ 
địa hiểm trở, Pháp đã từng có ý 
lập tòa bố nơi đây, nên đã trồng 
mấy hàng cây sao suôn đuột cao 
lớn, sau bỏ ý định ấy đi, và nghe 
nói khi chúng bắt được người 
nào chống với chúng thì chúng 
treo cổ nơi mấy cây sao ấy khiến 
cách mấy chục năm trước khoảng 
ba bốn giờ chiều đã không ghe 
thuyền lai vãng, ghe thuyền nào 
trễ con nước đi qua đây đều chèo 
hối hả vì gió lộng vi vu đầu hiu 
ghê rợn lắm. 

hạch hay sông Cần Lế: tên con 
rạch chảy ngang, Cần Lố trổ ra 
Tiền Giang. Ö về hướng bắc sông 
Tiển cách hướng tây tỉnh ly 164 
đặm. Và sông trở vô hướng bắc 25 
đặm thì đứt. Trong đó có nhiều 
lùm cây tràm, có bàng và đìa cá 
(NKL TĐDC, tr. 25). 


Cần Lố giang: đd, tên chữ của khúc 


sông Cần Lế(xem sông hay rạch 
Cần Lõi. 


Cần Lố: srok canlòh (di cảo TVK 


trong Le Cisbassac) 


Canloh: xin chừa sau này ghi thêm, 


tôi không dịch nổi. Tôi nghỉ 
canloh là chưng đèn, nhưng chưa 
thấy trong tự điển. 

Rạch Cần Lố. sông Cần Lố: 
tên con đường nước chảy ra Tiển 
Giang. 

Mũi Cần Lố: mũi đất, chót 
của cù lao mọc giữa Sông Cái, 
trước kia Pháp chọn làm cứ 
điểm, định lập tòa bố nơi đây để 
trấn đường nước lên Nam Vang, 
sau không thực hành ý định, tôi 
có đến chốn này, cảnh thật âm 


96 


TVTNMN 


u rùng rợn, chiều chiều nước 
reo gió hít, một sân đất trống 
thật lớn bao phủ ba mặt, mấy 
hàng sao cổ thụ cao vút, xưa 
treo xác người, nay hoang vắng 
tĩnh mịch, cảnh này bây giờ có 
còn chăng? 

Nước Sông Tiển thường có 
sóng to, nơi gọi Cần Lếvề hướng 
bắc, cách hướng tây 164 đặm tới 
tỉnh ly (tỉnh Sa Đéc), vàm sông 
hướng về bắc 25 dặm thì dứt. 
Trong có nhiều lùm tràm, cỏ 
bàng, đìa cá (NKU TĐDC, tr. 25). 


Cần Thay Giang: dt. tên Hán của 


sông Cần Thay (xem chữ ấy). 

Bản Pháp văn của Aubaret, 
tr. 234 để đối chiếu: 

“Le Can thai thuong sort de 
la rive orlentale du Long Ho, 1l 
coule à Ứest de la citadelle (Vĩnh 
Long), à une distance de 38 lis, 
et se Jette au sud à la mer par la 
bouche de Co khien. 

Cet arroyo, après avolr coulé 
pendant 2 lis à Ïest, à partir 
de son amorce, parvient au Ki- 
thuy et communique au nord 
avec le Phu Son, vulgairement 
nommé Cai Trach. Ce Cai Trach, 
après un cours de 25 lis deml, 
arrIve au marché de Binh Dinh, 
vulgairement appelé marché 
de Can Thai, lequel est très 
populeux; les marchant et les 
marchandises y abondent. 

Le Phu Son, après un cours 
de 4 lis, sort du Can Thai, qui se 
Jette à la mer par la bouche de 
Ngao Châu”. 

Phu Son tục danh Cai Trach? 
(Xem thẻ NKL TĐDC), bản dịch 


Thượng Tân Thị viết Cái Ót, chữ 
nào đúng? 


Cần Thơ Giang: đd. tên chữ của 


sông hay rạch Cần Thơ (xem 
chữ ấy). 

Cần Thơ sông cái ngó qua, tới 
vàm Từ Tải buồm ra Cái Vồn. 

(câu hát cũ). Vàm Từ Tải, nói 
lái ra vàm Tài Tử. 

Cần Vọt: đd, tên sông ở Hà 
Tiên. Bản Pháp văn của Aubaret, 
tr. 280 về sông Cần Vọt: “La 
rivière de Can Vo£ est située 
dans Youest de la citadelle, à la 
distance de 165 lis et demi; elle 
est large 49 trươngs et profonde 
de ð pieds. Ôn y voIt un poste de 
survelllance de douane nommé 
Chư ba. Constamment sécoulent 
vers son embouchure les 
diff£rents ruisseaux qui viennent 
des montagnes. Les arbres y sont 
verts et très beaux à voir. C'étalt 
autrefoils un lieu sauvage et 
désert; 1l a été plus tard habité 
par des Ánnamr£es qu1 peu à peu 
ont fnl par y fonder un village. II 
sy trouve auJourđhui beaucoup 
de Chinoïs, de Cambodgien et de 
Malans. lÏ y a été établi par eux 
quelques boutiques, et 1ls y ont 
fondé un marché. 

Les Cambodgiens avalent 
élevé là autrefois une hôtellerle 
du gouvernement pour y recevoIr 
les Siamoïs quand1]s voyagealent 
dans le “Cambodge”. 

Cửa biển Cần Vọt, cách hướng 
tây tỉnh ly 165 dặm, rộng 49 
trượng, sâu 5 thước, có sở thủ ngự 
Đồ Bà ö đây. Dòng suối chảy dài, 
nương cây xanh tốt; khi trước là 
đất của Miên Lêo bỏ trống, người 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


97 


kinh lưu cư lập thành thôn lạc 
Tiên hương; người Tầu, người Cao 
MMiên, người Đồ Ba hiện nay đến 
ở trù mật, có chợ phố nhỏ. Lại có 
cất một công quán ở địa đầu, làm 
nơi tá túc cho sứ giả Xiêm Miên 


đục thuyền cho lương và ông đều 
chìm, khỏi vào tay địch là giặc 
Nặc Ông Thâm và Nặc Ông Yêm 
(đầu t.k 18) chớ không phải trong 
trận chống Tây Sơn (cuối t.k 18). 
(L.T.X. ĐNVT 13). 


dừng chơn (NKL TĐDC, tr. 101 
và GĐTTC, tập 1, tr. 113). 
Cần Vọt: đd, tên tỉnh Kampot của 


Cầu Ngang: đd, xem Tuân Ngãi. 
Cây da bà bầu: tên một con đường 
cũ trong Chợ Lớn, điển tích rất 


Campuchia; (có sách dịch Kampot 
là Cần Bộtlà sai, vì thuở nay dân 
bản xứ nói Cần Vọt, chớ không 
bao giờ nói Cần Bộ. 

Cần Vọt, động từ là cây dài 
thường bằng tre tầm vông, tra 
một đầu vào trụ cho chắc, dùng 
cây ấy làm đòn cân thăng bằng, 
để mà đu cất đồ nặng, miền Nam 
thường dùng để cất nước giếng 
sâu. 

“Chiều chiều múc nước tưới 
rau, tay đè cần vọt, ruột đau 
như dần”. 

(Câu hát xưa) 


Cấp lưu dũng thoái: th.ng. cấp 


lưu là dòng nước chảy xiết; dũng 
thoái là mạnh dạn rút lui. Sớm 
biết lui lúc đang đắc ý là người 
thức thời vụ. 


Câu liễn miếu Mai Bá Hương: 


“Nghĩa báo Nam thiên, cương 
thượng thường bồi cao tiết, 

Khí hiểm Tây Tặc, giang tiền 
do khởi nộ ba”. 

Dịch: 

Nghĩa báo trời Nam, trên 
uổng (từ xưa luống) thường bồi 
tiết cả; 

Nỗi oán giặc Tây, trên sông 
(đến nay hãy) còn nổi sóng giận. 

Câu này do Phan Thanh 
Giản đề, nhưng Mai Bá Hương 
(có chỗ gọi Mai Công Hương) 


phân vân; theo tôi không có nhân 
vật nào trong sử có tên như vậy, 
có lẽ do “bầu bèo” (cái bàu chứa 
nhiều bèo) nói trại. 


Cây tâm gửi: (dt; chữ trong thơ 


Nghiên Hoa mộng của Hư Chu, 
tr. 60). Hư Chu nói lan là cây tầm 
gửi, tôi e oan cho lan, quả lan có 
bám vào thân cây khác để sống, 
nhưng lan không bao giờ ăn bám 
vào cây ấy, lan dựa hơi nương 
theo cây mà sống thì có, nhưng 
chẳng ăn nhờ như loài tầm gửi, 
mà trong Nam vẫn gọi cây chùm 
gởi là loài cây “ăn nhờ ở đậu cây 
khác và rút hết nhựa cây ấy'”.... 
(Người Miên truyền rằng chùm 
gởi không khi nào bám vào cây 
me, và Miên tin rằng người nào 
tìm gặp một nhánh chùm gởi trên 
cây me, thì phát tài). 


Cây dà, cây đước, lá dừa nước để 


lợp nhà: theo Aubaretf, tr. 221. 

Nguyên văn: “La forêt 
de palétuviers de Cần Lộc, 
vulgairement Lan Lộc, est située 
dans Ïouest du Lôi Rạp (Soi Rap) 
et sétend Jusgưà la petite passe 
de Mĩ Tho. Ôn y trouve les deux 
espèces de palétuviers cây đìa et 
cây diuốc. 

Dans le Song Tra à Khổng 
Thước Nguyên (Gò Công), sur 
les bords du ưa Diep et dans 


98 


TVTNMN 


le Cua Ba Lai pousse le Cây 
điưa Nước (palmler d'eau nain et 
sauvage, dont les feullles servent 
à recouvr1r les malIsons). 

Dans le Dăng Giang et le 
Bat Kiên, se voIt le Cây Bach Bi 
(arbre dont Ïécorce est employée 
pour le calfatage). Ôn y recontre 
aussl le Jonc Khong Tam Bo, 
vulgaimrement nommé Co Bang 
(ce Jonc est employée pour tresser: 
les nattes). 

Đur les bords du Bạch Ngưu, 
du Dốc Vạn et près du poste 
de Hùng Ngự on remarque 
des bambous magnifiques. 
Ces différentes végétatlon 
ont chacune leur utilité 
partIculière. 

Dịch: Rừng dứa nước ở Cận 
Lộc, tục danh là Lan Lộc, thì ở về 
nam cửa Soi Rạp, ăn tuót giáp xẻo 
nhỏ ở Mỹ Tho. có hai thứ mọc: cây 
dà và cây đước. 

Trên Sông Tra giồng Khổng 
Tước (Gò Công), dọc theo những 
bờ Dà Diệp đến cửa Sông Ba Lai, 
thì mọc cây dừa nước, một giống 
dừa rừng đẹt thấp mọc dưới nước, 
lá dùng lợp nhà. 

Trên Đăng Giang và sông Bát 
Chiên, mọc cây bạch bì, vỏ nó 
dùng xảm ghe cho nước không vô 
được. Có một thứ gọi cây Khong 
Tam Bo (tôi chấm dấu được và 
đọc Không Tâm Bồ, nôm na gọi 
cỏ bàng, dùng dệt chiếu như lác 
(chiếu ấy gọi “đệm”, thô hơn lác, 
rẻ tiền, cũng làm nóp ngủ cho 
nhà nghèo). 

Trên bờ sông Trâu Trắng, bờ 
sông Đốc Vàng, gần đồn Hồng 
Ngự thì có đủ thứ tre trúc xinh 


tốt, dùng vào nhiều việc hữu ích 
khác nhau. 

(Về sau, thấy ông Nguyễn 
Tạo đã dịch “Không Tâm Bổ, tục 
danh có bàng, trong GĐTTTC, tập 
1, tr. 69 rồi). 


Cây mai: đd. NV, th. Sài Gòn cũ, 


vùng Phú Lâm, nay là Phụng Sơn 
tự, nôm gọi Chùa Cây Mai, cũng 
gọi Chùa Gò (một di tích cổ Gia 
Định). Trong vùng có đồn Cây 
Mai, thời cựu là Thi Đàn nhóm 
Tam Gia (Nhữ Sơn Ngô Nhơn 
Tịnh, Cấn Trai Trịnh Hoài Đức, 
và Tân Trai Lê Quang Định cũng 
như của Kinh Lược Phan, Khâm 
sai Nguyễn Tri Phương, Tôn Thọ 
Tường, Sương Nguyệt Anh, v.v...; 
thời thuộc Pháp xây làm đồn bót 
kiên cố gọi Đồn Cây Mai. 


Cơ Me: Vat prei ankor (di cào trong 


Le Cisbassac) 

(Đrei ankor ö đây nên hiểu là 
tên miền cũ của Sài Gòn tỷ như 
Prei nokor, và không nên dịch 
chùa Đế Thích). 


Cisbassac: đd. tên gọi theo Pháp 


của một phần NV, gồm các tỉnh 
cũ: Gia Định, Bà Rịa, Biên Hòa, 
Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Chợ 
Lớn, Mộc Hóa, Phong Thạnh, 
Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh 
Long, Sa Đéc, Trà Vĩnh, tức là các 
vùng đất từ miền đông giáp tới bờ 
bên này sông Tiền, để đối với vùng 
bên kia, từ mé Tiền Giang khi qua 
khỏi bến phà chạy tới bãi vịnh 
Xiêm La đặt tên là Transbassac 
(Hậu Giang). 

Lập lại cho nhớ: 

- Cisbassac, ta gọi miền Tiền 
Giang; 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


99 


- Transbassac, - Hậu Giang. 
(theo L. Malleret, Le 
Cisbassac, 1963 


Co cụm: danh từ mới: vì thua trận 


nên địch co lại cụm lại, ẩn núp 
trong đồn lũy không ra nghĩnh 
chiến nữa. 


Cô Hiên: nh.d, tên một vị nữ thần 


vùng Thất Sơn Bảy Núi, miệt 
Châu Đốc, trước đây nhơn dân rất 
kiêng sợ, nhưng từ ngày khoa học 
tiến bộ, đã lui vào dĩ vãng. 

“Cố Minh trấn thủ Cao Lôi 
Liêm, Dương Ngạn Địch đẳng 
qui phụ...”, câu này ông Nguyễn 
Tạo dịch: ”... trấn thủ nhà Minh 
là Cao Lôi Liêm và Dương Ngạn 
Địch đến qui phụ. 

L.T.X. cắt nghĩa: “Viên trấn 
thủ nhà Minh (sic) này không 
phải tên Cao Lôi Liêm mà vốn là 
một đi thần nhà Mĩnh, gọi là “Cố 
Minh”, vì lúc bấy giờ Trung Hoa 
thuộc triều đại Mãn Thanh; ông 
trấn thủ ba phủ Cao Châu (gồm 5 
huyện), Lôi Châu (gầm 3 huyện), 
và Liêm Châu (gồm 2 huyện), tác 
ba phủ miền Nam tỉnh Quảng 
Đông chung một vùng nam ngay 
phía trên đảo Hải Nam. Viên trấn 
thủ này là Trần Thượng Xuyên, 
có tên nữa là Trần Thắng Tài, 
nên ông Trịnh Hoài Đức chỉ chép 
tước vị là Thắng Tài Hầu (hiện 
nay dấu vết. Tr.Th. Tài còn lại ở 
đình Tân Lân (Biên Hòa) và tại 
chùa Phật trên cù lao Phối (L.TX. 
ĐNVT số 14). 


Cổ Công dự: đd. tên chữ của hòn Cổ 


Công (xem chữ ấy). 


Cổ Cốt dự: đd, tên chữ của hòn Cổ 


Cốt (xem chữ ấy). 


Cổ Chiên hải môn: đt, tên cửa biển 


NV, xem cửa Cổ Chiên. 


Cổ Loa: đd. đô của vua An Dương 


Vương, nay thuộc huyện Đông 
Anh th. Phúc Yên, BV, nơi đây 
An Dương Vương nhà Thục, sau 
khi đánh lấy nước Văn Lang 
năm 257 trước TC, bèn gồm với 
xứ mình thành nước Âu Thạc, và 
đóng đồ tại đây (L.N.T ĐNV'TT 8). 

Cũng nơi đây, năm Kỷ Hợi 
(939) nhà Tiển Lê đóng đô. 
(VNTĐL.V.Đ) 


Cổ Lôn dự: đd, xem hòn Cổ Son. 
Com lê: dt. 1) do tiếng Pháp “au 


complet” tức đủ rồi, không thâu 
nhận nữa (rạp ciné, hãng to 
thường dùng). 

2) mặc đồ com lê vía: mặc 
đủ bộ đúng mức bộ y phục kẽng 
nhứt, xinh nhứt, chữ “vía” dùng 
nơi đây như không đúng chỗ 
và hơi gượng, vì truy ra vía 
đo “vieux” là giả, biến ra “via” 
(ông nhạc gia, ông gia, ông già 
vợ, bố vợ) và hiểu là không trai 
đẹp nữa. 

Đồ Com lê: đồ lớn, y phục 
mặc lúc có đại lễ, thường khi 
mặc vào phải tốn tiền: tang, hôn, 
mừng quan, ởi coi vợ... 

Ăn bữa cơm Tây com lê: do 
repas complet, trong bữa dọn đủ 
thức ăn, từ đĩa xúp đến trái chuối 
la-sét, với giá đặc biệt rẻ hơn nếu 
dùng từng món. 

Com lê chưa? đủ chưa? nói 
Pháp theo tiếng bồi (boy) nhưng 
nghĩa mạnh hơn là hỏi “Đủ rồi 
chưa?” 


Côn Nôn đảo: đd, tên Hán của cù 


lao Côn Nôn (xem chữ ấy). 


TVTNMN 


Côn Nôn: đd, Côn Sơn, Cù Lao, Côn 


Nôn, Côn Đảo, Poulo-Condore, 
Côn Lôn. 

'ý]lê de Con Lon ou Con Non, 
est sItuée en pleine mer et à Ïest 
de Can Go. C?est de ce port que 
Ton se rend dans cette ýÌe; on met 
pour cela le cap sur le point où se 
lève le solell; la traversée dure 
deux Jours et deux nuIts. 

Cette ile a une étendue đune 
centaine de lis. E1 le renferme 
des montagnes et des champs 
cultivés où Ïon récolte un peu de 
r1z, du mals et des arachides. Les 
habitants n'ayant pas assez đe r1z 
pour subvenrr à leur nour rIture, 
sont obligès de venir Ïacheter à 
Gia Định. 

Ôn trouve dans cet te Ile des 
chevaux et des buffles, et 1l ny a 
pas de tIgres. 

Ses habitants forment trols 
compagnles de soldats levés 
parmI eux, et qu1 sont les 1r, 2è 
et 3è compagnles de Con Lon. 
Ces compagnles sont armées; 
elles sont comme un poste 
avancé de Can Go. Leur but est 
surtout de garder le terrItolre, 
en surveillant les Incursions des 
pirates de Cha Vĩa (1). 

Les habitants de lile 
recueillent des nids dhirondelles, 
des écaille de tortue, des tortues 
de mer, du nuoc mam (2) aus s1 
parfumé que đe la cannelle et de 
larges coqulllages nommés ore1l 
les đélếphants; ces différentes 
choses sont par eur offertes à 
Tempereur. 

Leur nourrIture habituelle 
se compose de pols sons et de 


chevrettes. [7aréquIer donne sur 
cette 1le un fruit plus grand que de 
coutume et dont Ïécorce est rouge, 
son gout est doux et parfumé. 
Lorsquau commencement du 
printemps les arếqulers de Gia 
Định nont pas encore donné de 
fruits, on en trouve đéJà dans Tle: 
aussi se vendent-Ils très cher à 
cette époque. (Aubaret, p. 196). 

1) Cha via; Java, les Malals: 
Chà va. 

2) Aubaret cắt nghĩa về nước 
mắm: condiment fait avec du 
polsson, et dont les Annamites 
ne peuvent pour aInsi dire pas se 
passer. lÏ a beaucoup de arpport 
avec la soya du djJapon, ma1s 1] lui 
est très Inférleur (sic). 

3) Cau nào và ở đâu, khi trái 
chín thì da nó đỏ, không đợi phải 
cau Côn Nôn. 


Côn Nôn: đởd, c.g. Côn Lbôn, Côn 


sơn. Pháp gọi Poulo Condore 
(Sondur, Kondur là đảo Bầu Bí 
(theo VNTĐLVĐ). Tên quần đảo 
thuộc NV, gồm 14 đảo lớn nhỏ, 
cách xa cửa sông Ba Thắc độ 84 
cs, và cách mũi Vũng Tàu độ 180 
km, nơi đây Pháp có đặt khám 
ngục đày khổ sai tù trọng phạm và 
người chống Pháp; thời lánh nạn 
Tây Sơn, chúa Nguyễn Phúc Ánh 
đã từng đưa gia quyến ra tạm trú 
nơi này nay còn dì tích nơi hòn Bà. 

Gặp mùa gió thuận, nhưng 
người thả bè từ Côn Sơn đều tấp 
vào Ba Thắc, Cà Mau. 


Côn Nôn: đd, tên hòn lớn nhứt trong 


quần đảo Côn Nôn, được chọn làm 
tỉnh ly cho th. Côn Sơn. 


Côn Nôn: (cù lao) có một làng duy 


nhứt là làng Tân Hải. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


101 


Dân số năm 1939: 2.735 
người, gồm: 


dân bản xứ: 2.411 
Hoa kiều: B6 
Chà bengali: 1 


Pháp: 277 (trong số có 105 
quân nhân) 
(theo Thời sự cẩm nang 1939). 


Cồn Con (thơ hài hước, nên so với 


bài Hòn Vay Hòn Trả): 

Tạo hóa sanh ra vốn chẳng 
không, 

Cồn Con nho nhỏ dựa bên 
sông. 

Sương phơi tóc yếu mây che 
đậy, 

Đá lú da non sóng ẩm bồng. 

Thạch Bính tình cha ngàn 
thuở đúc, 

Nhũ sơn vú mẹ mấy năm 
công. 

Gần xa muốn hỏi ra ông Tổ 

Có Bãi Bà kia, có thác Ông. 

(Tú Quì, tr. 287 Việt Văn qui 
tắc của Jh Lương Ngọc Long tự 
Tuông) 

Hòn Vay Hòn Trả (thơ xưa): 

Hỏi thăm giàu có mấy lâu nay, 

Qua lại người đồn Trả với Vay. 

Hòn đá vốn kia cao chất mãi, 

Cỏ cây lời nọ nhảy ra hoài. 

Hẹn hò ngày tháng chim 
năn nỉ, 

Tờ khế năm mùa lá đổi thay. 

Gánh nợ tang bồng mong 
trả được, 

Đầu quên cũng có đất trời hay. 


Cái: chữ này rộng quá, cho đến 


nay, chưa nhà ngữ học nào 
nghiên cứu cho thấu đáo, nên 
ch1 tôi xin nêu ra đây cho mai 
sau bổ túc. 


(thẻ chừa cho người sau 
nghiên cứu). 

1) Trong tiếng nói cũ trong 
Nam, nhứt là về địa danh như 
Cái Vừng, Cái Rô, Cái Tàu, Cái 
bè, v.v... không nên nói do Cai 
(chef de poste) nói trại, tỷ dụ chợ 
Cai Lậy, biến ra Chợ Cái Lậy. Một 
địa danh tôi biết chắc chắn là Cái 
Tăng gần Cần Thơ, do Kran, tiếng 
Cơ Me: lò bằng đất hầm chụm củi 
của họ chế ra đem bán ở đây lâu 
đời hóa ra danh gọi luôn. Nay 
còn danh từ chung: cà ràng ông 
táo: bếp lò. 

Ông bà ta, xưa tuy phiên 
âm bằng nôm nhưng giữ đúng 
phương pháp Hán, tỷ dụ “Ác giùm 
sơn”, đặt chữ “sơn” đứng sau. 

2) Cái, Hán tự, to lớn không 
thể ví: cái nắp, đậy nắp, che, 
hơn hết, bởi vì, đúng là, cái lọng, 
cái dù, xin, xin ăn, cấp cho. Cái 
nhương, cái nhiên, cái quan luận 
định, anh hùng cái thế, Bố Cái 
đại vương. 

3) Chuyển qua Nôm, cái, hóa 
ra thông thường đến coi nhàm: 
tiếng kêu mọi vật trừ đực rựa, 
giống không phải đực, lớn hơn, cả 
thể: cái xác; vật đặc đối với nước, 
ngảnh đi, đi đàng khác. 

- Một cái, hai cái: một chiếc, 
hai chiếc, một lần một sự, v.v... 

- Việc đại cái: việc cả thể; 

- Thúng cái: thúng lốn; cái 
thúng: thúng; 

- Đàng cái: đàng quan lộ, 
đường lớn; 

- Cột cái: cột giữa nhà; 

- Sổ cái: sổ chánh; 

- Bông cái: sông lớn; 


102 


TVTNMN 


- Con cái: tiếng đôi, nghĩa 
là con; 

- Trâu cái: trâu thuộc giống 
CÁI; 

- Lại cái: đàn ông mà có bộ 
phận giống của đàn bà; 

- Bắt cái: tiếng hò xướng trước 
cho kẻ khác hò theo, trong khi 
làm việc; 

- Làm cái: tiếng giới cờ bạc, 
người làm đầu trong khi đánh 
bạc; 

- Hốt cái: cảm chén hoặc hố 
me hoặc đánh kiêm tắc; 

- Thi cái, chấm cái, bắt cái: 
thử cho biết ai được làm cái trước; 

- Đi cái, giằn cái: giằn tiền thử 
cho biết ai làm cái (đánh chẵn lẻ); 

- Nhà cái: nhà chứa, kẻ làm 
chủ trong cuộc chơi bài bạc; 

- Ra cái: thôi làm cái, để cho 
kẻ khác coi việc xóc bài chia cái; 

- Chừa cái: chừa cái xác cái 
đặc; về chơi bài, chừa phần đầu 
cho người làm đầu chia bài; chính 
là thọ bái; 

- Cũ cái húp nước: cữ ăn thịt 
mà lại húp nước thịt; không thật 
lòng; 

- Cái dừa: cơm dừa, cơm trong 
trái dừa; 

- Cái đi: ngảnh đi, không theo 
một đàng, không theo một ý; 

- Cái tắt: khúc sông dùng đi 
tắt cho mau: Tắt ông Thụt. 

(Chữ Cái, vì quá rộng, nên xin 
chừa lại sau nghiên cứu thêm). 


Cái Rô: đd. th. NV 


Cơ Me: srok tracviek kràn (di 
cáo TVK trong Le Cisbassac) nếu 
dịch từ chữ một ra: 

srok: sốc 

tareviek: lỗ tai 


kràn: cà ràng (cà ràng ông táo) 

Địa danh này người Miên đặt 
tên sốc lỗ tai cà ràng, trong Le 
Cisbassac tr. 197 chưa tìm ra nơi 
nào. Ngày nay, ở cách Bạc Liêu 
độ 5 kilomét, trên đường đi Sốc 
Trăng, có một nơi tên gọi là Xẻo 
Rô, hay là chỗ này? 


Cái Sắn: đd.tm địa điểm dinh điền 


trên đường Long Xuyên đi Kiên 
Giang, ngày trước quen sạ lúa 
chớ không cấy, gọi ruộng sạ, 
lúa sạ. 


Cái Tàu: đd. con sông có tên như vậy, 


nối với sông gọi sông Ông Đốc để 
biến vùng ở giữa hai sông và Vĩnh 
Thái Lan thành vùng D Minh Hạ 
hình tam giác (An Xuyên). 


Cái Tàu Hạ: đd. một thị trấn nhỏ, th. 


làng Phú Hữu, t. Sa Đéc cũ NV. 

Sông Cái Tàu H: đd. tên con 
sông chảy ngang địa phương này 
(thuộc Sa Đéo, tên Hán là Tân 
Hội Giang. (xem sông Nha Mân). 

Theo Aubaret, tr. 240 sông 
Tân Hội tục danh là Cái Tàu 
Hạ, ö về bờ nam của Tiển Giang, 
rộng 20 tầm sâu 3 tầm, chảy vào 
hướng tây thành Vĩnh bong, cách 
đó 30 dặm. Sông Tân Hội chảy 
vào sông Cái Ngan hướng đông 
nam, sông Cái Ngan này lại tách 
ra làm hai nhánh và nhánh lớn 
chảy về hướng bắc để nhập với 
sông Long Hồ. 

Sông Cái Ngan chảy được 
60 dặm về nam gặp sông Kiên 
Thắng, và sông này lại phân ra 
làm hai nhánh: nhánh hữu chảy 
về đông qua rạch An Phu Lan Dê 
để chảy vào Tiển Giang. Nhánh 
tả chảy về sông Trà Ôn rồi nhập 
với Hậu Giang. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


103 


Các con sông này đều thông 
thương với nhau tốt. 

(An Phu Lan Dê: chữ trong 
Aubaret để y nguyên văn). 

Cái Tàu Hạ: đd. tên một vùng ở Sa 
Đéc, từ bắc Mỹ Thuận lên, đi tới 
đây rồi mới tới tỉnh ly Sa Đéc. 
Cũng gọi Nha mân. 

Cá: danh từ mới thuộc loại lóng, 
nảy sanh từ sau vụ di cư ở Bắc 
sau năm 1945, do chữ “công an” 
viết tắt. 

“Cá chậu chim lồng" vơ vấn thế, 

Áng công danh thôi vất lối 
tâm thường. 

“Rồng mây cọp gió lạ lùng chị, 

Miền thanh khí thử hô người 
trung ngoại”. 

(trích câu văn tế nói trong 
Nhó nghĩ chiều hôm Đ.D.A) cũng 
như câu: 

“Ba tấc lưỡi mà gươm mà 
súng, nhà cường quyền trông gió 
cũng ga1 ghê; 

“Một ngòi lông mà trống mà 
chiêng, cửa dân chủ khêu đèn 
sáng chói”. (như trên). 

Cá kèo: dt, phải nói cá bóng kèo mới 
đủ chữ đủ tiếng và đó là thứ cá 
nhỏ, tánh quen ở dưới bùn, đặc 
biệt là mật nó đắng ngọt, người 
lịch duyệt biết ăn, thường chọn 
ăn khúc đầu luôn và mật, mới là 
thích thú. 

Nghĩa bóng: “hạng cá kèo là 
hạng thấp nhứt: đi coi đá banh, 
ngồi hạng cá kèo, sự thật nào 
có chỗ ngồi tử tế, chen nhau mà 
đứng đã là may, thấy toàn đầu 
người trông gì thấy trái banh, 
cầu thủ. 

Ngồi xe đò hạng cá kèo là nó 
sắp đâu thì ngồi đó, trên mui, đeo 


vè cũng xong, cự nự thì có môn 
xuống xe cuốc bộ. 

Cá mè: đồng nghĩa như cá kèo. Xem 
chớp bóng hạng cá kèo, cá mè. 

Cuốc: dt. tiếng mới nghĩa là đi, cuốc 
bộ là đi bộ, do course mượn của 
Pháp ngữ. 

Ta có thành ngữ “chật như 
nêm: là chật lắm. Pháp có câu 
“serré comme sardines en borte”, 
chật chội như cá mòi đóng trong 
hộp thiếc, và nói tắt còn ép cá 
mòi (đi xe buýt giấc sáng, thân 
như cá mòi ép, như cá mòi nằm 
trong hộp, chen nhau như cá hộp, 
muốn lựa th.ng nào cũng xuống 
xe bẹp nhẹp, giẹp hay xẹp như cá 
mực phơi khô). 

Cá linh: dt (động): tên một giống 
cá nhỏ con, mùa nước đổ, từ trên 
Nam Vang xuống, nhiều không 
biết cơ man nào mà nói, theo 
Jx-cursions et Reconna1ssances, 
q. X, Mai - tháng 6.1885, tr. 178, 
Nguyễn Ánh từ Vàm Nao định 
ra biển, nhưng vì thấy cá này 
nhảy vào thuyền người sanh 
nghi nên không ởi, sau rõ lại 
nếu đi thì khốn vì có binh phục 
của Tây Sơn tại Thủ Chiến Sal, 
vì vậy người đặt tên “cá linh” để 
tri ân: nguyên văn: “d'après une 
traditlon, le roi Gia Long étant 
en fuite arrlva certain soir au 
Vam Nao, province de Chau Doc, 
et vit sauter dans son bateau 
quantité de petIts polssons. 
Ce fait lui parut un présage 
annoncant quelque obstacle sur 
son chemin, et 1l sarrêta. Au 
Jour, on vint lui apprendre que 
s1l avalt continué à descendre 
vers le marché de Thu Chien 


104 


TVTNMN 


Cà 


Cà 


Sai, 1Ì seralt tombé entre les 
mains des Tay Son, ses mortels 
ennemis. En reconnalssanece, le 
roi donna au polsson le nom de 
“linh” qui Indique son caractère 
surnaturel). 

Cá lĩnh thuộc loại Dangila, 
tên chữ là lĩnh ngư, tên Cơ Me là 
trêy lênh hoặc trêy r1al. 
da, đánh cà da: dt. nay ít dùng, 
vì nghề nuôi ngựa đã giảm. Phép 
dưỡng ngựa, muốn cho lông nó 
tốt mượt mướt, thì thường phải 
chải lông nó bằng bàn chải sắt, 
răng sắt chải rụng những lông 
hư lông cũ, và bàn chải sắt ấy, 
Pháp gọi carde, ta biến ra cà đa; 
vì phép đánh lông ngựa Pháp ngữ 
là carder, đẻ ra ngữ “đánh cà đa” 
t.d học nghề nuôi ngựa đua, trước 
học đánh cà đa cho thuần phục, 
rồi mới tập qua môn khác: tắm 
ngựa, quần ngựa, cho ngựa ăn, 
hốt cứt ngựa mòn tay mới nên 
thằng nài, thằng cỡi. 

đuối: (gỗ): dt. Cyanodaphne 
(Lauracées). 

Mật độ (densité) D. plus de 
1.000). Gỗ sắp về nhì hạng, vì dác 
có màu xám đởơ và lõi màu chanh 
vàng, càng để lâu càng lầm lộn 
với gỗ bình linh, nhưng giỏi chịu 
đựng, không sợ mối mọt, nếu biết 
dùng sẽ hơ lửa thì màu trở nên 
xinh bóng và đẹp. Dùng làm sườn 
nhà, đóng xe, làm đà đường sắt xe 
lửa, đóng ghe thuyền. 

17 cửa biển quan trọng 
nhứt của Nam Kỳ là: 

Cua Xich Ram Cửa Xích Ram 

Tac Khai Tắc Khai 

Can Gio Cần Giờ 

Don Tranh Đồng Tranh 


Cua Loi Rap Lôi Rạp 

Cua Dai Đại 

Cua Tieu Tiểu 

Cua Ba Lai Ba Lai 

Cua Bang Cung Băng Côn 

Cua Ngao Chau Ngao Châu, 
Bãi Ngao 

Cua Co Khien Cổ Chiên 

Cua Ba Tac Ba Thắc 

Cua MI Tanh Mỹ Thanh 

Cua Hao Bang Hàu Bạng 

Cua Long Xuyen Long Xuyên 
(Cà Mau) 

Cua Kieng Giang Kiên Giang 
(Rạch G14) 

Cua Ha Tien Hà Tiên 

(theo Aubaret, tr. 133) 

Theo NKL TĐDC, tr. 104, xứ 
Nam kỳ, từ cửa biển Xích Ram 
đến cửa biển. 

(dưới mắt ông Aubaret). 

c.g quan Kinh Lược. 

Đất Nam kỳ lục tỉnh (Xứ Gia 
Định) thuở cựu trào, quan Tổng 
trấn ngồi ở Gia Định, có dưới 
quyền, ba ông Tổng đốc ngồi ở 
Sài Gòn, Vĩnh Long, An Giang là 
ba tỉnh lớn, và ba ông tuần phủ 
coi sóc ba tỉnh nhỏ kia là Biên 
Hòa, Định Tường và Hà Tiên. 
Đại phàm tổng đốc có quyền kiểm 
soát việc làm của tuần phủ, tuy 
mỗi quan có nhiệm vụ riêng biệt 
và tôn ty lớn nhỏ phân biệt lắm, 
ngoài ra còn quan bổ coi về thuế 
vụ, số bộ dân đinh, tuyển mộ 
lính tráng, coI sóc mùa màng, v.v, 
quan án coi về ân vụ, lại cũng coi 
về trạm thơ, quan lãnh binh, cũng 
gọi ông thủ bị, binh bị, ông huấn 
đạo coi về giáo huấn, (cũng gọi 
ông giáo thọ) và dưới quyền tuần 
phủ còn có tri phủ, tri huyện, do 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


105 


khoa bảng xuất thân, rồi còn cai 
tổng, phó tổng và hương chức 
hội tể trong thôn xã. (Nghe như 
chức đốc phủ sứ là do ông Tôn 
Thọ Tường đặt ra, quyền ngang 
một tổng đốc (lấy chữ đốc một tri 
phủ (lấy chữ phủ) một án sát sứ 
(lấy chữ sứ). 

Khi Pháp qua đây, họ đặt 
trong Nam, quan Chánh Bố(sau 
gọi tắt là ông Chánh, Chánh 
Tham Biện (admin1Istrateur) có 
quyền xử án luôn, ngồi tại Tòa 
bố (In-spection, vì trước đó quan 
ca1 trị gọi Ïnspecteur des Affaires 
Indigènes, Thanh tra xử lý bổn 
quốc sự vụ), và một thời gian sau 
khi bình định yên, mới tách ra 
có tòa án do quan án, hay quan 
chánh tòa coi về xử án. Từ đó 
phân ra bên bốvà bên n¡iết (hình 
án) phân biệt, v.v... 

Đó là kể sơ lược theo Aubaret 
tr. 346. Nay bàn rộng thêm: Lúc 
đầu, quan chánh chủ tỉnh cầm 
quyền sanh sát trong một tỉnh, 
áp dụng luật bản xứ (régime de 
Tindigénat) có quyền bỏ tù năm 
ngày và phạt năm quan (franc) 
tiền vạ, tùy lúc quan vui hay 
buồn và không cần giải tòa kêu 
án có giấy có xử phân minh. Và 
muốn tránh sự chuyên quyền 
hống hách ấy, một mặt chánh 
phủ Pháp phân tách quyền lực 
bên bố bên niết, một mặt trong 
dân chúng tranh nhau cho con 
học theo Pháp, nói tiếng Pháp, 
và nhập Pháp tịch, gọi vô dân 
Tây, để ngang hàng với họ và 
để khỏi bị đặt dưới quyền luật 
bổn xứ (régime de Ïindigénat) 
quá lộng. 


Xét về khía cạnh ấy, thì ưa nói 
tiếng Tây không phải là mất gốc: 
nghề làm báo, viết chữ quốc ngữ 
thì bài bị kiểm duyệt, viết ngay 
Pháp văn, bài không bị kiểm phối 
mà nói ngay vào mặt họ, muốn 
cách nào? Ngoài ra, để tiết kiệm 
tài chánh lại nữa chính bản thân 
quan cũng ưa thích tiếng, tỷ dụ 
có chức “lấn Bình phủ kiêm lý 
Bình Dương huyện”, tức ông 
phủ Tấn Bình quản lý luôn công 
việc huyện Bình Dương, nếu đó 
là quan thanh liêm thì nhờ, rủi 
gặp thứ “bắt cá hai tay” thì trăm 
đường thằng dân chịu khổ. Thuở 
nay chánh phủ phải tiên liệu, 
sanh ra đầu đen máu đỏ, nếu 
đồng lương quá ít tánh tham lại 
lòi, quan lại, công chức đều là 
phàm phu đâu phải hết thảy đều 
là Phật ăn chay; 

(dưới mắt ông Aubaret). 

Quan lại, bổ nhậm và thăng 
thưởng theo cựu trào: 

Aubaret tr. 348, đã tham khảo 
vấn đề này và viết: 

Khi thi đậu xong từ cử nhân 
đến tấn sĩ, thì được bổ nhiệm: 
ban đầu chức tạm quyền huyện 
(Aubaret viết kuyen huyen), nếu 
làm được ba năm không lỗi lầm 
thì được bổ “chánh huyện” (chanh 
huyen). Chánh huyện trong chức 
ba năm không phạm lỗi sẽ thăng 
quan phủ tạm, gọi theo Aubaret 
là kuyen phu, để ba năm nữa leo 
lên chánh phủ. Ö đây ông Tây 
nhảy mất chữ “tr”, lẽ đáng phải 
gọi quyền tri huyện, chánh tri 
phủ mới là mình bạch. Trong khi 
ấy, phủ cũng như huyện, phải đổi 
chỗ và không được ngồi lâu một 


106 


TVTNMN 


chỗ (sợ kết bè kết lũ với thân hào 
trong xứ), và nếu làm việc đắc 
lực quan trên sẽ đề nghị về coi 
sóc việc hành chánh tại tỉnh ly, 
hoặc giữ chức “đốc học”, hoặc về 
triều giữ một chức trong lục bộ. 
Về hàng quan cao cấp của tỉnh, 
thì không có giới hạn nào, và hoàn 
toàn tùy nơi trào đình, đúng ra 
tùy nơi ý vua sau khi nghe lời các 
quan tấu bẩm. 

(dưới mắt ông Aubaret). 

Việc cai trị trong làng xã: 
(Aubaret, tr. 349) 

Đây phải nhìn nhận là một sự 
cai trị minh bạch và hợp lý nhứt: 
tôi muốn nói sự cai trị trong làng 
xã, phát từ dân chúng để lên lần 
tới chức cai tổng. Phàm huyện 
chia thành nhiều tổng, và tổng 
chia làm nhiều làng. Làng là đơn 
vị chính trong nước, làng do một 
thôn trưởng, nôm na gọi “ông xã” 
coi sóc. Ông xã do dân lựa và chọn 
trong hàng những người từng trải 
việc chung trong làng tiếp nối 
từ vua xuống quan chỉ đến dân 
chúng trong làng hay nói cách 
khác làm trung gian từ dân lên 
quan ở trên. Những ông hương, 
là những hương chức trong làng 
giúp tay với thôn trưởng mà coi 
chung việc trong xã. Dưới quyền 
xã trưởng là lý trưởng và phó lý. 
Phép vua thua lệ làng, và quyền 
xã trưởng tất lớn: thu thuế, tuyển 
lính, thừa hành lịnh quan bố, giải 
thuế lên kho ở tỉnh, lính trốn thì 
làng chịu trách nhiệm, bắt xâu 
nạp phu cũng do làng... Quyền 
trong tay ông xã khá trọng, nếu 
gặp người gian tham thì hư việc 
chung cả một làng, nhưng đã có 


cai tổng lên đến tri huyện coi 
chừng, nên cho rằng đây là một 
cách cai trị khéo, người dân vốn 
biết tuân lịnh trên, biết tuân luật 
lệ, nên vẫn hưởng nhiều tự do hơn 
các nước khác. 

(dưới mắt ông Aubaret). 

Việc cai trị trong tổng: Trên 
làng một bực là cai tổng, có phó 
tổng phụ tá, và thường được 
tuyển trong hàng xã trưởng có uy 
tín, có địa vị, có kinh nghiệm và 
người tuổi tác có máu mặt trong 
những làng trong tổng. 


Cai tổng có phận sự coi chừng và 


điều khiển các làng dưới quyền 
của mình, một tổng chầu xưa có từ 
tám đến mười lăm làng dưới tay 
và nhiều khi con số nầy còn cao 
hơn nữa. Cai tổng xử việc trong 
tổng xảy ra trong dân chúng và 
xử miệng: đây là khuyên giải, lấy 
lời phải trái hơn thiệt đạy nhau, 
cai tổng không xử theo đơn thưa 
và không ra án quyết có bút tích, 
nói đúng ra, làm việc mà ngày 
nay ta gọi việc làm của tòa hòa 
giải. Nếu việc có vẻ quan trọng, 
liên quan đến sự an ninh trật tự 
trong tổng, thì cai tổng có phận 
sự phúc trình lên huyện lên phủ, 
v.v... Cai tổng phần nhiều không 
phải đa văn hữu học, vốn là nhà 
giàu có chút thế lực, nên quyền 
giao có hạn như vầy cũng hay. 
Khi làm cai tổng được sáu năm 
không lỗi lầm thì được “tòng cửu 
phẩm ấm”, rồi sáu năm sau lên 
“bá hộ” rồi “thiên hộ” là những 
chức mà dân chúng trong Nam 
rất ưa thích tuy nó là hư vị, gọi là 
“hàn”. (Aubaret tr. 350). 
(dưới mắt ông Aubaret) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


107 


Đề lại: dt, phụ tá đắc lực của 
quan phủ quan huyện, có phận 
sự giúp đỡ tay chân cho phủ 
huyện, như ngày nay gọi “chánh 
văn phòng” và tuy không sắp vào 
hàng quan viên, nhưng có quyền 
co1 sóc những thư lại, thơ ký, gọi 
chung là tổng lại. Đề lại gọi tắt là 
thầy Đề, thế cho quan, “đọn dẹp” 
trước các việc xử tụng kiện thưa, 
nếu quan ở trên nhu nhược tham 
lam thì dưới là thây Đề mặc tình 
làm mưa làm gió. 

“Họ Chung có kẻ lại già” 
(trong Kiều đã sẵn). Tiện đây nói 
luôn về hai chữ quan viên. Quan 
là quan tại triểu, tỷ dụ phò Lê 
Hiển tông. Viên là quan theo phò 
bên phủ chúa (chúa Trịnh). Và 
viên trơ trến là tiếng gọi tắt có 
chút khinh khinh, trước kia viên 
là tiếng xưng hô các kẻ có phẩm 
hàm, tỷ dụ viên ngoại. Viên chức, 
là hàng có chức tước, có danh 
phận tuy vào bực nhỏ (ĐNQATV 
HT©), nhưng vì viên mảng lo theo 
nịnh bợ bên phủ chúa quên phận 
sự đối với người đáng phò tá là 
vua Lê, nên nay viên bị coi rẻ. 
Tỷ dụ: “Ngày xưa chết với Phạm 
Quỳnh đêm ấy có ba người: một 
người đàn bà Bắc, ông Quỳnh và 
một viên (bí mật, không nói rõ 
ông nào). 

Về người đàn bà Bắc, tôi có hỏi 
thăm, nhưng người thuật cho tôi 
nghe chuyện nầy vẫn không biết 
tên họ, chỉ biết hài cốt đàn bà, ăn 
vận theo Bắc, còn xác người đàn 
ông kia, định là của ông Ngô Đình 
Khôi (chết trong một đêm với 
Phạm Quỳnh) là bào huynh hai 
ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình 


2 


Cần, sai tìm cho được hài cốt, 
nhờ vậy gặp xác ô. Phạm Quỳnh, 
giao trả về thân nhơn, nay có mộ 
chôn nơi chùa Sư nữ gần mộ của 
mẹ, trên bia đề làm ba hàng như 
dưới đây, (còn tin về xác Ngô Đình 
Khôi thì không chắc lắm, và cần 
điều tra lại. _ 

Nam Nam Ất 

Phạm Phong Mùi 

Bích chủ niên 

tịnh bút thập 

đệ Phạm nhị 

tử Quỳnh niên 

Phạm Thượng nhị 

(1 chữ chi bát không di nhựt 
đọc thể được) đồng bái lập 

(chùa sư nữ ở Huế tên gọi 
chùa Vạn Phước, gần đó có chùa 
Phương Truyền pháp môn (sic, 
chép chưa đúng) có Phật đồng 
cao 3 mét). . 

(tra ra Ất Mùi là 1955) 

(dưới mắt ông Aubaret) 

Đếc học, Giáo thọ, Huấn đạo: 

Mỗi phủ có một giáo thọ, mỗi 
huyện có một huấn đạo. Thường 
huyện quan được tuyển chọn 
trong hạng người này. 

Chức đốc học không được coi 
thi cho chỗ của mình nhậm và 
thường được phái ởi coi thi cho 
một chỗ khác. Tuy vậy cũng khó 
tránh sự lạm dụng thế lực hoặc 
sự gian lận trong cuộc thi. 

Ban khảo thí do triều đình 
Huế phái đến hoặc do vua chỉ 
định: có quan chánh chủ khảo và 
quan phó chủ khảo đều do vua chỉ 
định, lựa tuyển trong hàng đại 
thần được vua tín nhiệm, hoặc 
chọn trong hàng quan cao cấp 
trong tỉnh, nhưng phải dự khảo 


108 


TVTNMN 


không phải chỗ của mình hành 
sự. Có các quan chức nhỏ hơn coi 
việc thu góp bài thi và chấm bài 
thi và không có khẩu thí tức là 
hạch miệng. 

Cũng gọi như Trung Quốc 
nhưng sĩ tử học lực kém hơn: 

- tú tài Pháp gọi bacheller: 
tú tài. 

- khư nhơn - licencié: cử nhơn. 

- tin tri (sie) - docteur: tấn sĩ, 
tiến sĩ (Aubaret, tr. 349). 


Công nghiệp đời Nguyễn: 


- năm 1611, Nguyễn Hoàng 
lập phủ Phú Yên; 

- năm 1633, chúa Hiển 
Nguyễn Phúc Tần, lấy thêm 
đất đến sông Phan Rang lập 
thành phủ Thái Ninh (Khánh 
Hòa ngày nay); 

- năm Quí Dậu (1698) chúa 
Nguyễn Phúc Chu cho quân ởi 
đánh bắt vua quan Chiêm Thành 
đem về Phú Xuân, đặt phủ Bình 
Thuận (1697). 

- năm 1697 thôn tính nước 
Chiêm Thành. 


Chei Chettha TT (1619-1626) đóng 


đô ở Oudong (theo Le Cambodge 
của Louis Cheminais x.b. 1960). 
Theo NV T'9, bài c. Lê Ngọc Tru, 
thì năm Canh Thân (1620) vua 
nầy cưới công chúa Ngọc Vạn, con 
của chúa ®Sãi về làm hậu. (Ngọc 
Vạn cũng là tên của một công 
chúa khác). 

Năm 1623, quân Xiêm xâm 
phạm nước Chân lạp, chúa 
Nguyễn sai binh sang đánh giúp 
đuổi được Xiêm binh, nhân thể 
Sãi vương xIn vua Chân lạp cho 
người Nam vào cày cấy đất hoang 


ở Đồng Nai và được buôn bán nơi 
đó sau khi nạp thuế. 

Kể người Nam đặt chân vào 
đất Đông Nai từ buổi nây. ĐNVT 
9U NT 

ha reine Ngoc Van, dont le 
commandant annam1te de Nam 
Vang fit tout simplement sa 
maltresse, servit très biên les 
proJjets de ambitieux Minh 
Mang...) (Aubaret, GĐTC, p. 132. 

Các bà công chúa Miên Ngoc 
Bien, Ngoc Tu, Ngoc Nguyen, 
đều là con vua Neae ong chan 
(Aubaret, tr. 130). 

- Năm Mậu Tuất (1658), Ang 
Chan TT con Chei Chetta II với 
người vợ Lào, bội giáo theo đạo 
Hồi của người Chiêm và cưới vợ 
Mã Lai, rồi cho người của hai sắc 
dân này đến ở trong nước (theo 
L.N.T. ĐNVT' 9. (Nhưng theo 
Le Cambodge c.l. ChémInal Ang 
Chang TT trị vì tại Qudong từ 1796 
đến 1834, vậy vua nào có vợ Lào?) 

ĐNVT 9 viết tiếp: Hai người 
cháu gọi Chei Chetta IIbằng chú, 
nổi lên chống lại nhà vua, song 
sức yếu bị thua, phải sang cầu 
cứu chúa Nguyễn, chúa Hiền sai 
3.000 quân sang giúp, bắt được 
Ang Chan đem về Quảng Bình, 
sau lại tha, cho về nước và bắt 
phải triều cống và phải binh vực 
người Nam sang làm ăn bên ấy 
(nơi vùng Mô Xoà!). 

Những năm mở mang bờ cỗi 
đời Trần: 

- Trần Thái Tông (Trần 
Cảnh), năm Nhâm Tí (1252) đem 
binh chính phạt Chiêm Thành, 
bắt vương phi và quân dân nước 
ấy rất nhiều (VNSL T'T'R). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


109 


- Năm Bính Ngọ (1306), vua 
Chiêm là Chế Mân xin dâng Ô 
Rí (tức Thuận Hóa, Thừa Thiên 
ngày nay) cho Trần Anh Tông để 
cưới Huyền Trân công chúa. Từ 
khi Chế Mân chết, con là Chế Chí 
muốn đòi đất lại, Trần Anh Tông 
cử ba đạo quân đánh dẹp, bắt Chế 
Chí về nước và bắt Chiêm Thành 
phải thần phục. 

- Nhà Trần suy, Chế Bồng 
Nga phục thù, năm 13868 (Mậu 
Thân) sai sứ đòi đất Hóa Châu, 
trá hàng đánh bại Trần Duệ 
Tông (Đình TỊ 1377), Duệ Tông 
chết tại trận Đồ Bàn, và ba lần 
từ 1378 đến 1383, thành Thăng 
Long bị Chiêm Thành xâm phá, 
song Chế Bồng Nga tử trận (Canh 
Ngọ 1390) (Trần Khát Chân nhờ 
tên Chiêm gian chỉ thuyền bắn 
trúng Chế Bồng Nga (thuật tắt 
theo L.N.T. ĐNVT 9). 

Những năm rủi ro mất mát: 

- Năm 1371, nước ta bị Chiêm 
Thành xâm lược và tàn phá. 

- Năm 1400-1407, Trương 
Phụ cướp đoạt văn khố nhà Hồ 
đem về Bắc Kinh. 

- Năm 1516 Trần Cao tiêu hủy 
sử liệu quốc gia vì Trịnh Duy Sản 
bỏ thành chạy, sử kể rằng sử sách 
bị tắn mất rớt rơi đầy đường. 

- Năm 1522, trận hỏa hoạn 
khủng khiếp thiêu rụi văn thư, 
văn kiện. 

(theo Nguyễn Công Thiện, 
ĐNVT 12). 

Việc năm Canh Thân (1470). 

- Đời Hậu Lê, năm Canh Thân 
(1470), vua Chiêm là Trà Toàn 
cho quân sang đánh Hóa Châu, 


Lê Thánh Tông củ đại bình đánh 
lấy cửa Thị Nại, phá thành Đồ 
Bàn, bắt được vua Chiêm là Trà 
Toàn, rồi cắt đất Chiêm ra làm ba 
nước nhỏ, phong ba vua: 

1) Chiêm Thành (tù Phan 
Tung trô vào); 

2) Hóa Anh (từ Phan Lung ra 
đến Thạch Bì Sơn, ở biên giới Phú 
Yên Khánh Hòa); 

3) Nam Phan (tù Thạch Bi 
Sơn đến Đô Bàn (Bình Định). 

Từ đây nước Chiêm Thành 
suy lần. 

Mở mang miền Nam - Nhà 
Minh bên Trung Quốc bị nhà 
Thanh chiếm. Tướng Minh là 
Dương Ngạn Địch (tổng binh ö 
Quảng Tây (Long Môn), cùng 
phó tướng Huỳnh Tấn (Hoàng 
Tiến) hiệp với Trần Thượng 
Xuyên là tổng binh coi ba châu 
Cao, Lôi và Liêm Châu, cùng ởi 
với phó tướng là Trần An Bình 
kéo ba ngàn quân không chịu 
cắt tóc gióc bím theo Thanh và 
sang xin làm dân An Nam vì 
cùng để tóc dài, chúa Hiển cho 
xuống Nam khai hoang, Trần 
Thượng Xuyên ö Biên Hòa, 
còn Dương Ngạn Địch về khai 
khẩn đất Mỹ Tho, nhưng phó 
tướng Huỳnh Tấn làm loạn giết 
Dương Ngạn Địch, rồi làm tàu 
đúc súng chống với người Chân 
Lạp. Vua Chân Lạp cũng thừa 
dịp đánh lại bọn Tâàu và thôi 
thần phục chúa Nguyễn. Vì vậy 
chúa Nguyễn sai quân đánh dẹp, 
giết được Huỳnh Tấn và bắt vua 
Chân Lạp giữ lệ triều cống như 
trước (L.N.T. ĐNVT). 


110 


TVTNMN 


- Từ 1834, Chân Lạp đổi làm 
Trấn Tây của nước Đại Nam (đời 
Minh Mạng), nhưng đến năm 
1847, vua Thiệu Trị cho trả lại 
Cơ Me, vì quan lại không đủ tài 
cai tTỊ. 

Tháng 2 năm Định Mùi 
(1847) vua Ang Duông (1845- 
1859) dâng biểu tạ tội, Thiệu Trị 
phong làm Cao Miên quốc vương 
và giao trả năm phủ Hương Úc, 
Cần Vọt, Sài Mạt, Chưng Rum 
và binh Quỳnh. 

Nước Chân Lạp bắt đầu gọi 
Cao Miên Quốc từ đây. 

- Năm 1850, Ang Duông 
sai phái đoàn qua Tân Gia Ba 
(Singapore) nhờ lãnh sự Pháp 
che chở. 

- Năm 1856, Hoàng đế Pháp 
Napoléon TII nhân đặc sứ de 
Montigny đi công cân ở Xiêm và 
Huế. bèn sa1 ghé thương lượng với 
vua Miên. Cuộc bảo hộ của Pháp 
bỏ vòi (L.N.T. ĐNVT 9). 

Ba tỉnh miền Đông đất Nam 
Kỳ lục tỉnh: Gia Định, Định 
Tường, Biên Hòa bị cắt làm 
nhượng địa cho Pháp theo điều 
ước ký kết ngày 5-6-1862, sứ bộ 
bên An Nam là Phan Thanh Giản 
và Lâm Duy Hiệp. 

(P.G.G.B.C. T.V.K.) 

- Ngày 7-11-1868, sứ bộ Phan 
Thanh Giản yết kiến Napoléon TIT 
để xin chuộc ba tỉnh Miền Đông 
của Nam Kỳ. 

- Hòa ưóc 15-7-1864 bị 
thượng thơ bộ Hải quân của triều 
Napoléon TIII, tên Chasseloup 
Laubat ngăn cản không cho đế 
Napoléon TIT ký. 


- Viên trung úy Rieuner, ký 
biệt hiệu H. Abel soạn sách yêu 
cầu giữ y hiệp ước õð-6-1862. 

- Một duyên cớ thúc giục Pháp 
bãi bỏ việc cho chuộc ba tỉnh Miền 
Đông Nam Kỳ là lúc ấy Pháp được 
Xiêm ưng thuận cho bảo hộ Cao 
MMiên (5-6-1864). 

- Hiệp ước Pháp Xiêm ngày 
15-7-1867, chánh thức nhìn nhận 
sự bảo hộ của Pháp ö Cao Miên, 
và nhìn nhận chủ quyền của 
Xiêm trên hai tỉnh Battambang 
và Siemréap. 

Ba tỉnh Miền Tây đất Ñam 
Kỳ lục tỉnh: Vĩnh Long, An Giang 
và Hà Tiên bị de Lagrandière 
đánh lấy, nên mất nốt theo điều 
ước cắt nhượng ký ngày 15-3- 
1874 giữa Amiral Dupré đại 
điện cho Pháp quốc và Lê Tuấn 
với Nguyễn Văn Tường đại diện 
cho An Nam. 

(P.€G.G.B.C. T.V.K) 

Ranh giới Việt Miên: 

1) Ủy ban phân ranh giới 
Miên Việt (ngày 3-1870) gồm 
ba ông Rheinart, Labusslère, de 
Bastard thay mặt thống đốc Pháp 
ở Nam Kỳ - (không có đại diện 
chánh phủ Việt Nam tham dụ), ba 
ông Pháp cùng các quan Miên do 
vua Norodom đề cử, làm việc 34 
ngày ròng rã, đi hơn 125 km. Từ 
Tây Ninh đến Hà Tiên, cắm tất 
cả 124 trụ đá: trụ số 1 ở mé rạch 
Tonlytru (Tây Ninh), trụ số 124 
dứt tại làng Hòa Thạnh (Châu 
Đế c) ngoài ra dựa theo sông rạch 
gò nỗng thiên nhiên và từ kinh 
Vĩnh Tế thẳng ra Hà Tiên tới 
vịnh Xiêm La thì dọc theo đường 
sứ có sẵn. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


Đó là ranh giới Miên Việt (Lê 
Ngọc Trụ. ĐNVT' 9). 

Lạ lùng là ngày ký kết định 
ranh giới này, ký ngày 15-7-1878 
giữa Dupré thay mặt nhà nước 
Pháp và vua Norodom, mặc dù 
đến ngày 15-3-1874 nơi toàn xứ 
Nam Kỳ thuộc về Pháp (N.T. 
ĐNVT 9). 

Năm 1674 (Giáp Dần), tên 
Cơ Me Neac Tai đuổi vua Neac 
Ong Nôn để cướp ngôi. Quan trấn 
thủ ở Khánh Hòa là Duong (sic) 
quyền kinh lược khâm sai, hiệp 
với tướng Dien (sic), bèn cử binh 
cự lại và đoạt thâu thành Sài Gòn, 
luôn Go Bích (sic) và Nam Vang. 

Tên giặc Neae Thi bị giết, còn 
Neae Thu xin đầu hàng. 

Nên biết, Cao Man Quốc có 
cả ba vua trị vì: gọi vua Nhứt, 
vua Nhì, vua Ba, họ đang tranh 
giành ngôi vị. Neaec So (vua 1, bị 
con là Neac Sa Phu thí. Neac Tan 
(vua ID và Neac Nôn (vua IID 
đồng chạy qua nương náu trên 
đất An Nam. Noac Sa Phu lại bị 
vợ giết để lập con là Neac Chi lên 
thay thế. 

Đạo binh An Nam kéo vào đất 
Cơ Me, giết Neac Chi, đưa Neac 
Nôn và Neac Tan về xứ, nhưng 
Neaec Tan từ trần. Còn lại hai 
vua do An Nam cắt đặt là Neac 
Thu (con út Neac So) làm vua Ì 
và Neac Nôn làm vua II. 

Neac Thu định đô ở Vuong 
Tuôn (sic), sau gọi Oudon (khi 
viết như vây khi khác viết có g, 
Ou Dong, xin giữ y, sau sẽ thống 
nhất lại). 

Vua II, Neac Nôn, định đô ở 
Sài Gòn. 


Hai vua phải nạp cống và 
chịu dưới quyền quan tổng trấn 
ở Khánh Hòa thuộc Bình Tuân 
(sic) (G.Đ.T.C. Aubaret, tr.3 và 4). 

- Năm Mậu Dần (1698), chúa 
Mình Vương đặt chức kinh lược 
ở Thủy Chân Lạp, chia đất Đông 
Phố((Gia Định, Phan Trấn Dinh) 
và Đồng Nai (Biên Hòa, Trấn 
Biên Dinh) va làm dinh làm 
huyện và đặt quan cai trị thêm, 
chiêu mộ những lưu dân từ 
Quảng Bình trỏ vào để lập ra thôn 
xã và khai khẩn ruộng đất. 

Những người Tàu ở Biên Hòa 
thì lập xã Thanh Hà, còn người 
Tàu ö Gia Định thì lập xã Minh 
Hương, nhưng thảy đều thuộc 
vào sổ bộ nước ta. (Lê Ngọc Trụ. 
ĐNVT 9). 

- Năm Tân Hợi (1731), một 
người Lào điên rồ xui dân Chân 
Lạp sát hại người Việt, chúa Ninh 
Vương giận, ra lịnh chiếm đất 
Định Tường (Mỹ Tho) và Long Hồ 
(Vĩnh Long) và đặt sở điều khiển 
để thông nhiếp việc binh ở miền 
này. (ĐNVT 9). 

- Năm Quí Dậu (1753) vua 
Chân Lạp là Nặc Nguyên thông 
sứ với chúa Trịnh ngoài Bắc để 
lập mưu hiệp đánh chúa Nguyễn. 

Võ Vương biết được tin, bèn 
sai Đạm Am Nguyễn Cư Trinh 
cất binh đánh trước. Nặc Nguyên 
thua chạy, sang cầu cứu với Mạc 
Thiên Tứ ö Hà Tiên, và dâng hai 
phủ Tâm Bôn (vùng Châu Đốc) và 
Lôi Lạp (vùng Soi Rạp tới Đồng 
Tháp Mười) để chuộc tội (1756). 

- Năm 1757, Nặc Nguyên từ 
trần, Nặc Nhuận lên làm giám 
đốc, xin hiến đất Trà Vang (Trà 


112 


TVTNMN 


Vĩnh và Bến Tre) luôn và Ba 
Thắc (Sốc Trăng và Bạc Liêu) để 
cầu được chúa Nguyễn ban cho 
chức vương. 

Song Nặc Nhuận bị rể là Nặc 
Hình sát hại để cướp ngôi (1758). 
(LN.T. ĐNVT 9). 

(Sự liên lạc giao hảo giữa 
Nam Việt và Cao Man Quốc theo 
Aubaret): 

Người Cơ Me, lấy gốc theo mẹ 
(mẫu hệ) nên không có họ theo 
cha. Thông thường, họ gọi nhau 
Danh So, Danh Sốc. Muốn gọi 
người có địa vị thì chêm lót thêm 
Neac Ông, (tương đương với Ngài, 
Đức Ông của ta), tỷ dụ Neac Ong 
Chan, là vua xứ Cơ Me vào năm 
1658 (Mậu Tuất). 

Năm 1658 ấy, Neac Ông Chan 
xâm phạm bờ cõi đất Nam. Quan 
trấn thủ Trấn Biên Dinh, tên 
gọi Yên, hiệp với tướng Mĩnh và 
phó tướng Xuân, kéo 2.000 quân 
chống lại và ngót 24 ngày đưa 
quân đến nơi gọi Môi Xui, thuộc 
lãnh thổ Cao Man, bắt sống Neac 
Ông Chan, nhốt vào tù xa đưa 
về Quảng Bình. Nhưng có chỉ 
vua nước An Nam xã tội Neac 
Ông Chan, phong làm vua đất 
Cơ Me như cũ, duy phải tuần tự 
nạp cống. 

Hai nơi Môi Xui và on Nai 
(sic) nhập làm tỉnh Bien Hoa 
(sic), sẽ để cho người Nam, gồm 
dân tứ chiếng, đến ở và khai thác 
làm ruộng. 

Sự cắm giùi của ta kể từ đây 
(G.Đ.T.C. Aubaret, tr.2,3) 

Ranh giói Hoa Việt: 

Định đoạt không do chánh 
phủ Việt Nam tham dự, lại do 


sự chánh thức hoạch định giữa 
Pháp và Trung Hoa, bằng Hiệp 
ước Thiên Tân 1885, chấp thuận 
tại Paris, và chánh thức nhìn 
nhận từ tháng 6G dl. 1897. (Hiệp 
ước Thiên Tân ký ng. 19-6-1885) 
(L.N.T. ĐNVT 9). 

Rể lại vài năm lịch sử về ranh 
giới Việt Hoa: 

- năm 264 sau công nguyên 
(Tam Quốc, nhà Ngô) ranh giới 
gần như ngày nay. 

- năm 1084 (Giáp Tý) được 
nhìn nhận giữa Lý Nhân Tông 
(Nam) và Tống Thần Tông (TQ) 
và năm Mậu Thân (1728) giữa 
Lê Dụ Tông và Thanh Thế Tông. 

- từ tháng 6 dl. 1897, sau 12 
năm, ngày ký hiệp ước Thiên Tân 
(1885), giữa Pháp (không có Việt 
Nam tham dự) và Trung Hoa (Lý 
Hồng Chương) chính thức hoạch 
định ranh giới như hiện nay. 
(L.N.T. ĐNVT 9). 

Ngày qui hoàn Nam Kỳ lại 
cho Việt Nam: đạo luật số 49733 
ký ngày 4-6-1949 của Tổng thống 
Pháp. (L.N.T. ĐNVT 9). 

Nay nhắc lại nghe chơi: về 
ranh giới Hoa Việt, biết đến thuở 
nào mới cho rằng vừa, và phàm 
ở gần người to béo, phần chắc là 
phải chịu hẹp và nên nhớ câu 
“nhịn voi không xấu mặt”. 

Lúc ký hòa ước với Lý Hồng 
Chương và để ông béo không xen 
vào nội tình và cuộc “làm ăn” của 
mình ở Y-nam, ông Tây trắng đã 
quà cáp ngon lành mỏ đồng Tụ 
Long, việc muốn rành, xin tìm 
xem lại bài của Lê Ngọc Trụ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


113 


trong Đ.C.V.T số 8 năm 1966: 
Ranh giới VN. 


lục bát không ra lục bát, nhưng 
nhờ có vần êm tai, đọc thét rồi nhớ 


Đất Nam Kÿ bị Tây chia làm 
20 tỉnh để cai trị, kể đến năm 
1875, đó là: Gia Châu Hà 
(sốthứtự) Rạch Trà Sa 
Bến Long Tân Sốc 
(Biên Hòa)số 13 Thủ Tây Biên Mỹ Bà 
3 tỉnh đông (Bà Rịa) lỗ Chợ Vĩnh Gò Cân Bạc 


mà ghi số khỏi lầm, tỉ dụ: 


(Thủ Dầu Một) 11 
(TâyvNinh 12 


(Sài Gòn) 

(Chợ Lớn) 16 
6 tỉnh giữa (Gò Công) 18 

(Tân An) 9 

(Mỹ Tho) 14 

(Bến Tre) t 
3 tỉnh Nam ic) (Trà Vinh) B 


(Sốc Trăng) 10 
(Vĩnh Long) 17 


(Sa Đéc) 6 
(Long Xuyên) 8 
(Trà Ôn) 

8 tỉnh Tây (si) (Châu Đốc) 3 
(Hà Tiên) 3 
(Rạch G14) 4 


Đây là bảng sắp năm 1875 
theo PCGBCTVE, ông còn ghi 
Phú Quốc theo chỉ dụ Phó Soái 
Nam Kỳ ngày 16-6-1875 bị dẹp đi 
và trở về nhập với Hà Tiên, nhưng 
ông không nói ngày nào dẹp Trà 
Ôn và tôi ghi thêm tỉnh Cần Thơ 
số 19, và sau đó tách Vũng Tàu 
làm tỉnh thứ 21. 

20 tỉnh của Nam thời Pháp 
thuộc: 

không hiểu ngày trước dựa 
theo nguyên tắc nào mà sắp thứ 
tự như vậy, - có lẽ là sau một cuộc 
bắt thăm rút số, và được kể ra 
trong một bài thơ không ra thơ, 


Gia là Gia Định số 1; Châu là 
Châu Đốc số 2, v.v... (trong bảng 
không có Vũng Tàu, vì lúc ấy Cap 
St JjJacques còn nhập với Bà Rịa). 

Quan cai trị ở Nam Eÿ vào 
thời Pháp: khi sắp đặt cuộc cai 
trị ở Nam Kỳ, cho đến năm 1874, 
quan thanh tra chánh trị (mn- 
specteurs des affaires Indigènes) 
và quan cai trị gọi chánh tham 
biện chủ tỉnh (administrateurs 
đes Affaires Indigènes) đều chọn 
trong hàng võ quan thủy binh. 
Từ chỉ dụ đề ngày 10-2-1873, 
ra lịnh bọn tham biện tập sự 
(adminiIstrateurs stag1alres) được 
tuyển trong hàng thanh niên từ 
28 tuổi sắp lên có bằng cao học 
đại học (diplômes un1versiItaires). 
(theo PCGB TVR). 

(Quan lại Pháp, những quan 
đầu tiên đều thông thạo chữ Hán 
và từng soạn sách nghiên cứu 
như Aubaret, Luro, Landes, v.v... 
quyền rất rộng kiêm bên cai trị 
và xử đoán (gọi coi về sự vụ bản 
xứ Affaires Indigènes) sau đó 
mới tách ra phân chia quan cai 
trị gọi tham biện chánh chủ tỉnh 
và quan tòa xử án, nhưng cũng 
từ ấy học lực kém, việc tu soạn 
giảm nhiều). 


114 


TVTNMN 


Quan cai trị Pháp lúc Pháp 
còn tại đây: nhủ. tóm tắt đại ý: 

1) Về Nam Kỹ, vì là đất bị 
chiếm (thuộc địa), nên ban đầu 
quan cai trị nơi mỗi tỉnh hạt, có 
quyền rất rộng, kiêm nhiệm vừa 
hành chánh, gọi bên phan (phan 
ti, tỉ bố chánh), chức xưng In- 
specteur des Affaires Indiegènes 
(Thanh tra sự vụ bổn quốc); 
vừa bên niết (niết ti, ti án sát), 
có quyền bỏ tù dân tội vi phạm 
nhẹ như trễ nải đóng thuế phạt 
năm ngày tù không cần tuyên 
án cũng không cần thỉnh lịnh 
thượng cấp. Khi bình định xong, 
thấy quyền quá lớn, bèn bớt lại 
nên chức vụ chủ tỉnh phân ra 
hai: a) phần cai trị thì giao cho 
quan hành chánh, gọi tắt nôm 
na là quan bố (bố chánh), gọi đủ 
chữ là tham biện chánh chủ tỉnh, 
dịch chữ Administrateur, chef de 
province; phụ tá xử lý thường vụ 
có quan gọi quan pho (phó tham 
biện), dịch chữ Administrateur - 
ađjoint; chỗ hai ông làm việc gọi 
Tòa bố bởi vẫn giữ tên cũ Pháp là 
Hôtel de ÏInspection; b) phần xử 
án, thì giao một quan khác biệt, 
tên tắt quan án quan tòa, gọi đủ 
chữ quan chánh tòa, nơi xét xử gọi 
tòa án để đối tòa bố kể nơi trên. 

2) Về Trung và Bắc Kỳ, vì 
vua Nam còn tại vị, họ chỉ là bảo 
hộ, nên: 

a) Họ đại diện vua col sóc 
miền Trung thì xưng Khâm sứ, 
Tòa Khâm (Résident supérIeur 
en Annam (quan), và Résidence 
Supérieure (tòa Khâm); 


b) Ở Bắc Ky họ kiêm quyền 
kinh lược nên xưng Thống 
sứ, dinh Thống sứ, (Résident 
supérieur au Tonkin, Résidence 
Supér1eure); 

- Dưới quyền hai ông ở mỗi 
tỉnh, có quan xưng công sứ 
(résident) và danh từ quan cai 
trị (adm1nmIstrateur) thay vì tham 
biện như ỏ Nam Kỳ. 

Từ ngày đặt ra chức Toàn 
quyền đại thần (Gouverneur 
Général) coi toàn Đông ương 
gồm luôn Cao Miên và Lào (Bảo 
hộ), thì chức đầu xứ ở Nam Kỳ, 
có lúc xưng Nguyên Soái Gia (chữ 
trong Miscellanées T'VK số 5 th. 
septembre 1889, để tâng Thủy 
sư đề đốc La Grandière), sau đó 
Nam Kỳ giao cho một Lieutenant 
- đQouverneur điều khiển nên 
dịch Phó Soái (dinh Phó Soái 
người dân quê còn nói); và thay 
thế Lieutenant - Œouverneur, 
cầm đầu xứ Nam Ky đổi gọi 
Gouverneur de la Cochinchine, 
dịch là Thống đốc Nam Kỳ. 

Cái dinh Phó Soái, trào Diệm 
và Thiệu, gọi dinh hay điện Gia 
Long nay là Viện bảo tàng của 
thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 
giải phóng (30-4-197B). 

(Về chữ “gia” trong danh từ 
“nguyên soái gia” viết bằng chữ 
Nho ra sao tôi chưa thấy mà dầu 
thấy cũng không đọc được vì đốt. 
Duy hiểu có lẽ người tôn trưởng, 
hát bội nguyên soái thường xưng 
bổn soái, soái gia, ấy mà). 

Bố: dt, bủa, bãi (ban bối. 

phân phát: bố đơm (trét 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


11ỗ 


thêm, bôi thêm, đơm thêm, cơi lên 
vải (bạch bố; vải trắng); 

cha (tiếng gọi cha theo ngoài 
Bắc) 

Tên (Lữ Bối. 

Quan bố chánh: chức quan 
thời cựu gồm hay việc cai trị. 
Chánh nghĩa là truyền dạy việc 
chánh, gồm cả binh dân. Tỉ dụ: 
chánh bế Lục Na là quan bố 
chánh tên Lucinard (đời Tr. Bá 
Lộc). 

Tòa Bố: nơi làm việc của quan 
bố chánh Pháp trước đây, dịch 
chữ Inspection vì sơ khởi quan 
Pháp đặt chức là Tn-specteur 
des Affaires Indigènes (Thanh 
tra sự vụ bổn quốc) sau đổi gọi 
Tham biện chánh chủ tỉnh (Ad- 
mininstrateur, chef de province) 
thường gọi tắt là ông chánh, (coi 
việc chánh trị) để phân biệt với 
viên chức Pháp phụ tá coI việc 
vặt hành chánh, gọi phó chủ tỉnh 
hay ông phó (administrateur - 
adjoint). 

(xem thêm chữ : quan cai trị 
Pháp, lúc Pháp còn tại đây N.V.) 

Tòa bố 1à danh từ giữ lại của 
cái gọi quan Bối quan Bố chánh là 
chức quan to của thời binh Lang 
sa kéo qua chiếm cứ đất Nam Kỳ 
và sắp đặt mớ quan đầu tiên coi 
việc trấn an và cai trị trong xứ, 
quyền rất rộng, có thể xử tử người 
bị bắt và quyền thông thường là 
bỏ tù trong năm ngày không cần 
tuyên án và không cần đãi lịnh 
thượng cấp, những ai trễ nải việc 
đóng thuế cho quan hoặc tỏ ra 
ương ngạnh đối với quan, chức 
gọi theo Pháp là Inspecteur des 


Affaires Indigènes, dịch là Thanh 
tra sự vụ bổn quốc, sau đó đổi lại 
gọi quan chánh chủ tỉnh, nhưng 
giữ lại danh từ Pháp để gọi nơi 
làm việc là Inspecteur, dịch ra 
Tòa Bố. 

Cho đến ngày sụp đổ tháng 
3 năm 1945 và tái lập sau khi 
quân đội viễn chỉnh Pháp trở lại 
đến ngày giao quyền cho chánh 
phủ Ngô Đình Diệm, tòa bố vẫn 
là chỗ làm việc của tham biện 
chủ tỉnh, coi sóc các quận phủ 
huyện, tổng và thôn xã và các sở 
thâu, nạp thuế vụ gồm sở thuế 
thân, sở sanh ý, sở điền địa, sở 
ghe thuyền, sở trước bạ, v.v... 
Sau năm 1945, Tòa Bố đổi lại gọi 
Tòa Hành chánh. 

Gọi theo xưa, Tòa BốIlà Phan 
Ty, Ty Bố Chánh, để đối với niết 
ty là ty án sát; bên phan bên niết 
(xem các chữ ấy). 

Bố: dt. (lóng) tiếng mới do 
khủng bố nói tắt, tra xét, bắt bó, 
đánh đập, cướp bóc, khuân dọn, 
hôi của cải thập vật của nhà bị 
nạn; 

đi bố: nói về lính đời Pháp rồi 
sau này nói về bọn có súng cầm 
tay đi làm việc kể trên; 

- (nhẹ hơn) có nghĩa rầy mắng; 
về lẹ đi, coi chừng bị bố; 

Bố ráp: dt, (lóng): cuộc vây 
bắt lớn và thình lình nguyên cả 
xóm, cả khu ở, hai đầu đường 
có lính chận xét (do bố và rafle 
nhập lại, rafle tiếng Pháp: vơ vét, 
cuỗm hết). 

Bố: bao bố dùng trùm lên đầu 
tên điểm chỉ, chỉ khoét lỗ chừa 
cặp mắt cho nó nhìn người bị tình 


TVTNMN 


nghĩ. Vì lính thời Pháp dùng cách 
nhìn mặt ghê rợn này mà thanh 
niên ra bưng biển, có cuộc giải 
phóng như nay, và có danh từ 
bố, bố ráp. 

Cai Bố: dt. chức quan thời 
Pháp mới qua Nam Việt, sau đổi 
gọi quan bối và ký lục đổi gọi quan 
án (theo G.Đ.T.C Aubaret tr.9) 
(xem các chữ ấy). 


Cơ: dt tên gọi (theo G. Aubaret, 


G.Đ.T.C. tr.9) của đạo binh VN đời 
đàng cựu, gồm 10 đội (mỗi đội 50 
người) và điều khiển bởi 1 chánh 
quản cơ, 1 phó quản cơ, 2 hay 3 
hiệp quản cơ. 

Mỗi đội binh thì đặt dưới 
quyền điều khiển của 1 chánh 
quản đội và nhiều phó đội cũng 
gọi là ông đội, và mỗi đội lại có thơ 
lại theo để giữ về bộ sách. 

Aubaret phiên dịch ra Pháp 
văn: 

cơ: réøIment 

đội: compagnie 

chánh quản cơ: colonel 

phó quản cơ: lieutenant 
colonel 

hiệp quản cơ: chef de bataillon 

chán quản đội: capitaine en 
premler par compagnle 

phó đội (ông độn): assistant du 
capItaine 

thơ lại: écrivain chargé de 
tenir les regIstres des compagnIes 

Từ ngày có Pháp sang, chức 
sergent (thuộc hạ cấp sous officler 
dịch là ông cal, còn chức caporal 
dịch là ông bếp (bếp vì ngày xưa 
lo về ăn uống của quân đội). 


Cô thông thím ký: xem chữ “thầy 


thông thầy ký”. 


Công sứ: nhd. viên chức Pháp cai trị 


một tỉnh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ thời 
Pháp thuộc (xem thêm chữ: quan 
cai trị Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Địa bộ hay bộ điền: dt, cuốn 
sách lớn ghi chép về ruộng đất 
trong một tỉnh ở miền Nam, luân 
chuyển từ chủ này qua chủ khác 
về mặt cầm cố hoặc bán đứt. Nam 
Kỳ, trong thời Pháp thuộc có ba 
đời địa bộ: 

- địa bộ đời Pháp mới qua, mỗi 
tỉnh lập sau ngày bị chiếm đóng 
và không lập cùng một lúc, tỉ dụ 
các tỉnh miền đông có địa bộ trước 
các tỉnh miền tây, vì Sốc Trăng, 
bạc Liêu, Rạch Giá, Hà Tiên, Trà 
Vĩnh, ban sơ còn giao cho chức 
quan người Cơ Me quản trị (địa 
bộ này tôi chỉ nghe nói mà không 
thấy mặt vì lâu ngày đã mục nát, 
phế thải). 

- địa bộ năm 1900, 1901 tùy 
tỉnh hạt, ghi chép bằng chữ quốc 
ngữ, các tòa án và tòa bố đều dựa 
theo bộ điển này làm chắc, và giao 
cho một sở gọi sở địa bộ đặt dưới 
quyền chủ tỉnh coi sóc; 

- địa bộ năm 1921, gọi theo 
Pháp là regrstre de la propriété 
foncière, đặt dưới quyển một 
quan Pháp gọi quản thủ địa bộ, 
những bộ đất điền này ghi chép 
một phần trước 1920 thì bằng 
quốc ngữ và từ sau 1920 thì bằng 
Pháp văn và lấy đó làm bằng vĩnh 
viễn cho đến ngày giải phóng 30- 
4-1975. 

Đứng bàn ông chánh, đứng 
bàn giấy ông chánh: dt, tên gọi 
do dân chúng vì ngán quyền hành 
thế lực của viên thông ngôn tín 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


117 


cẩn đứng làm thông dịch viên 
cho quan chánh thời Pháp thuộc, 
tương đương với chức sau này gọi 
bí thư, và chánh đây là chánh chủ 
tỉnh bên tòa bố(về hành chánh), 
hoặc chánh tòa, chánh án bên 
niết, tòa án, thuở chưa có luật sư 
(thầy kiện) và thông ngôn “tiếng 
mất tiếng còn”, vẫn cầm sanh 
mạng dân trong tay, muốn sống 
và được tha bổng hoặc bị án chết 
không kịp chống án cũng trong 
tay va. Vả lại người có biệt tài và 
hạnh kiểm thì ít, mà bọn ham của 
hối và không đủ sức giải tỏ lòng 
dân oan thì nhiều, nên danh từ 
“đứng bàn ông chánh”, từ làng xã 
đến dân quê sợ còn hơn cọp dữ. 

Ký: dt, (chữ) ngựa hay. 

Dung vó ký: cõi ngựa chạy 
mau. 

Ký: (chữ) gởi, ủy thác, giao 
cho. 

Ký tại: gởi tại đâu, để tại chỗ 
nào. 

Ký chú: 1d. 

Ký cho: gởi cho, giao cho. 

Ký thác: 1d. 

Tang ký sinh: chành gởi đóng 
cây dâu (Đ.N.Q.A.T-V. HTC). 

Sinh ký tử qui: sống gởi thác 
về, sống như gởi, thác như về 
(H.T.C) 

Ký neo: ăn neo, bắt neo, neo 
găm xuống đất (H.T.C) 

Ký cốc: tiếng kêu giòn như 
tiếng gõ cây, gõ mõ. Thầy giáo 
chầu xưa ưa ký cốc trên đầu học 
trò, đau thấy mẹ thấy cha mà 
thầy cười. 

Ký vào: ăn vào, khắn vào: 
tiếng nhiếc móc của mẹ chồng ký 


vào đầu óc cô dâu còn đau hơn 
trận đòn. 

Kí, ký: (chữ) có nghĩa là nhớ, 
biên, ghi. 

Biên ký: biên ra; chép ra cho 
nhớ; td nhà văn, nhờ biên ký kỹ, 
nên văn viết thêm rành mạch. 

Biên chú: nt. 

Biên chép: 
nt. 

Thủ ký: tự tay mình đề tên 
vào giấy, ghi dấu chứng minh. 

Bút ký: viết, ghi. 

Tự ký: mình viết tên mình, ghi 
lấy tên mình (ý nói không ai ép). 

Ký tên: đề tên mình theo dấu 
hiệu của mình, không ai được 
ký thế. 

Ký danh: ghi tên, biên tên. 

Ký chỉ: ghi tên, điểm chỉ, tiếng 
đôi hiểu là ký tên hoặc điểm chỉ. 

Sử ký: sách biên chép các 
việc lớn trong nước, truyện của 
một nước. 

Lễ ký: sách biên dạy các việc 
lễ phép, tên một sách cổ. 

Sấm ký: sách biên chuyện 
tiên tri báo điểm, sách thánh, 
sách đạo. 

Ký sự: biên kể chuyện gì. 

Tịch ký: tịch phong, biên 
phong gia tài. 

Km ký: con dấu nhỏ, con dấu 
đóng kềm. 

Đồ ký: cg. đồ chương, con dấu 
thường dùng theo việc buôn bán. 

Cường ký: hay nhớ dai (H.T.C) 

Bà Ký: ảd, tên một núi ở 
Phước Tuy (Biên Hòa): núi Bà Kí, 
bà Kí Sơn. 

Thơ ký: kẻ lãnh việc biên 
chép, làm thơ thủ, thường hiểu là 


118 


TVTNMN 


chức việc làm việc giấy trào Pháp 
thuộc, gọi nôm là thầy ký. 

Trào Pháp, khi Tây qua chiếm 
cho đến ngày sụp đổ (1945), phân 
biệt có: 

- thơ ký chánh ngạch ăn 
lương quản hạt trả, khi thi đậu, 
bổ huyện; 

- thơ ký địa hạt, do tiền của 
tỉnh đài thọ; 

- thơ ký làng, tuyển trong hạt 
và lương do làng trả, cg biện làng. 

Thầy thông, thầy ký: (xem 
chữ ấy). 

Cô thông, thím ký: (xem chữ 
ấy). 

Ký lục: chức quan hay việc 
hình danh đời đàng cựu (H.T.C). 
Qua trào Pháp, ký lục là quan thứ 
ba trong tỉnh coi việc bạc tiền: ký 
lục phát lương: comptable faisant 
fonction đagent de palement. 

Ký thất: kẻ lãnh việc biên 
chép riêng cho al: lục sự ký thất, 
dịch greffer notalre. 

Ký (chữ) đã. 

Ký vãng: đã qua, việc đã qua. 

Bất truy ký vãng: chẳng nhắc 
việc đã qua (thường nói về chuyện 
lâm lỗi) (ÐĐ.N.Q.A.T.V. HTC). 

Ký qui tam xích thổ, nan 
bảo bá niên phần: đã về ba 
tấc đất, khó giữ mồ trăm năm 
(Ð.N.Q.A.T.V. HT). “Vị qui tam 
xích thổ, nan bảo bách niên thân” 
Chui về ba thước đất, khó giữ 
thân trăm năm, dịch sát chữ Hán. 

Kiếp chết, kiếp hết: nghĩa 
như trên (H.T.C) 

(Từ sau tháng 4-1975, hai 
câu này cũng mất ý nghĩa, và tục 
hỏa táng tuy không phải hết thảy 


hoan nghĩnh, nhưng được vừa đỡ 
tốn, vừa khỏi lo nấm mồ xây bạc 
triệu sẽ nếm lưỡi cuốc người lấy 
đất trồng lúa). 

Ký lục: dt. chức quan thời 
Pháp mới qua Nam Việt, sau 
đổi gọi quan án (theo G.Đ.T.C 
Aubaret, tr.9) (xem chữ ấy). 

inh lược: dt, chức quan ở Việt 
Nam ngày trước, quyền vừa xem 
việc bình vừa xem việc dân trong 
một vùng lớn, tỉ dụ: 

- Nam Kỳ kinh lược sứ là ông 
Phan Thanh Giản, tử tiết với độc 
dược mất năm Đinh Mão (1867), 
(xem về ngày tử nơi chữ Cang 
khâu quốc). 

- Bắc Kỳ kinh lược sứ có: 

Nguyễn Hữu Độ, mất ở Hà 
Nội ngày 18-12-1868, thọ 56 t. 
(sau đó 41 ngày thì vua Đồng 
Khánh (đề) băng; 

Hoàng Cao Khải, nối chức 
này, đến 1897, mất và chức kinh 
lược mất luôn vì quyền sang về 
tay quan cai trị Pháp. 

Dẫn thêm - Trong đoạn tôi 
viết về ông Phan Thanh Giản 
(nay đã quên không ắt trong 
tập nào), tôi có nói ông là quan 
văn, làm gì có gươm đeo, và 
như vậy cây gươm của người 
còn ở nhà một nhà sưu tập ở 
Vĩnh Long, không chắc là thật, 
nay tôi tự xin đính chính và 
trích nơi đây làm bằng là đoạn 
Pháp văn như sau, đọc trong 
Chrestomathie Annamite của 
tidmond Nordemamn, nhà TDEO 
Hà Nội xuất bản n. 1914, tr. 214. 

Kinh lược quan - ([nspecteur 
chargé de pouvoirs), Vice-rol, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


119 


missus dominicus. e haut 
fonctionnarre recoit du roi, comme 
1nsIgnes de commandement, 
un sabre épointé à polgnée đor 
enrichie de diamants, et cinq 
petits fanions bleu, rouge, Jaune, 
blane, notr.... portant sur Ïétoffe 
le caractère lệnh “délégué). 
TL/époItement du sabre signifie 
que le Kinh Lược, sïl a le droit 
de vie et de mort dans la provInce 
qư7] Inspecte, na pas toutefols 
celu1 den abuser. Les cinq fanions 
représentent les couleurs des 
B corps darmée annamites qui 
doivent en princIpe obéIssance 
au kinh lược. Dans les grandes 
occaslon le délégué arbore ces 
fanions ñxés à son dos et flotant 
derrière là tête. Le dernier Kinh 
Lược du Tonkin a été S.E. Hoàng 
Cao Khải, qui a succédé à 8.E 
Nguyễn Hữu Độ. Ces hautes 
fonctions ont été suprImées en 
1897 par une Ordonnanee royale 
qul a transféré les pouvoirs de 
“nh Lược au Résident supér1eur 
du Tonkim. 

Dịch thoát: K.L: quan khâm 
sai đại diện đức vua VN có quyền 
đeo bảo kiếm cán vàng nạm kim 
cương, nhưng mũi gươm mài nhụt 
hết bén, tỏ rằng quyền được “tiền 
trảm hậu tấu” nhưng không được 
vì hành quá hạn. Lang đeo năm 
cờ lịnh thanh, hồng, huỳnh, bạch, 
hắc, chứng rằng ð đạo binh trong 
xứ đều đặt dưới quyền quan sai 
cắt... Ông kinh lược sau rốt xứ 
Bắc là ngài Hoàng Cao Khải. 
Chức kinh lược ở Bắc năm 1897 
do sắc chỉ Hoàng đế Việt Nam 


bãi đi và trao lại cho quan Thống 
sứ Bắc Kỳ. 

(Về chức kinh lược trong Nam, 
và theo bản Pháp G.Đ.T.C của 
Aubaret, tr.8, thì chức này có từ 
năm 1699, và ông kinh lược chót 
là Nguyễn Tri Phương, nơi trận 
chiến Kỳ Hòa năm 1861. Aubaret 
quên còn Phan Thanh Giản kinh 
lược 3 tỉnh miền Tây). 

Kinh Lịch: dt. 1) từng trải, 
trải qua; 

2) Chức quan phụ tá giúp việc 
cho quan bố về cai trị bên phan 
tỉ, hoặc cho quan án bên niết ti, 
lúc người Pháp chiếm đóng ở 
Nam Kỳ, gồm những người làu 
thông chữ Hán và chữ Nôm, và 
biết rành chữ quốc ngữ, có phận 
sự phiên dịch các văn khế thời 
đó để chép vào địa bộ, cũng gọi 
bộ điền là sách ghi lại và dùng 
làm bằng về ruộng đất tại miển 
Nam. Cũng là một chức về hàng 
lại miền ngoài. 

Xin đừng lầm với 

Kinh Lý: dt. 1) sửa sang, đo 
đắn; đi xem xét việc quan, td quan 
địa phương ởi kinh lý; 

2) sửa sang, đo đạc ruộng đất 
trong Nam thời Pháp, sau đổi gọi 
cán sự chuyên môn ty khám đạc 
nôm na gọi đốc công sở điền địa. 

(Mấy ông kinh lịch còn tôn tại, 
sau này bên tòa án chỉ dùng duyệt 
chữ Hán nôm trên hộ tịch: khai 
sinh, hôn thú, khai tử). 

(Chữ kinh lịch, dịch ra Pháp 
văn là lettré, còn chữ quan kinh lý 
trước đây trong Nam dùng để gọi 
quan coi về đo đạc ruộng đất có 
bằng cao cấp, Pháp gọi Ingénieur 


120 


TVTNMN 


géomètre; cũng như ngày trước 
chưa chọn được chữ “kỹ sư” để 
gọi cấp ingénleur, nên đã gọi ông 
bác vật, td bác vật Lưu Văn Lang, 
lâu ngày quen tai cũng không lấy 
làm lạ). 

Niết tỉ: dt, tì án sát (tiếng cũ 
gọi bên xử án, để phân biệt với 
bên phan là bên gọi về cai trị, 
và hành chánh thời Pháp thuộc) 
(xem thêm chữ: quan ca! trị Pháp 
lúc Pháp còn tại đây, N.V) 

Phan tị: dt, tì bố chánh (tiếng 
cũ lúc Pháp mới qua Nam Việt để 
phân biệt với niết tï là ti án sát. 

Bên Niết: bên án. Đối với bên 
phan. 

Phan Niết hai tị: tì bố chánh, 
t1 án sát. 

(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây, NV). 

Phó Soái: nhd. (xem chữ: 
quan cai trị Pháp lúc Pháp còn 
tại đây, NV) 

(và cũng nên xem thêm chữ 
Đoá]). 

Soái: nhd. chúa tướng, đốc 
tướng. (Súy: nói theo Bắc). 


Nguyên Soái: 1d 
Tướng SoÁI: 1d 
Chủ Soái: 1d 


Khốn Soái: quan tướng 
có quyền cai trị một phương 
(ĐÐ.N.qQ.A.T.V. HT). 

Bổn Soái: tiếng quan nguyên 
soái xưng mình (Đ.N.Q.A.T.V. 
HT©). 

Soái: tiếng gọi tắt, khi binh 
Pháp qua chiếm đất Nam Kỳ, chỉ 
định viên võ quan cầm đầu đạo 
binh Pháp lãnh việc cai trị lúc ấy, 
đo họ lựa rồi đặt lấy tỉ dụ Thủy sư 


đề đốc (đô đốc) de La Grandière, 
xưng “Nguyên soái Gia” (sic) (chữ 
trong Miscellanées T.V.K báo số ð 
tháng septembre 1889). 

Khi quyền cai trị Nam Ky 
trực thuộc chức Lieutenant- 
Gouverneur thì xưng Phó Soái, 
danh từ này còn tồn tại nơi miệng 
người dân cố cựu Sài gòn, tỉ dụ tòa 
nhà đồ sộ đường Lý Tự Trọng lấy 
làm viện bảo tàng thành phố Hồ 
Chí Minh ngày nay, họ vẫn gọi 
Dinh Phó Soá! cũ. 

(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Tham Biện: chức tước mới 
đặt ra từ ngày Nam Kỳ bị 
Pháp chiếm, để gọi quan cai 
trị ở mỗi tỉnh hạt, hiểu nghĩa: 
tham là tham chánh, lãnh việc 
hành chánh trong khi ấy, còn 
biện là kiêm biện sự, biện việc 
cũng tỉnh ấy. Sau viết thêm 
“tham biện chủ tỉnh” và dịch là 
administrateur, chef de provinee. 
(Viết tắt khi gởi điện tín là adteur, 
tỉ dụ adteur Soctrang à Goucoch 
là adminIstrateur de la province 
de Sốc Trăng à Gouverneur đe la 
Cochinchine). 

Trong khi ấy, không dùng chữ 
tham biện, hai miễn Trung và 
Bác Ky vẫn chọn danh từ riêng 
biệt Khâm sứ, Thống sứ và công 
sứ (xem chữ ấy). 

(Ngoài Bắc dùng chữ £ham 
biện, tham tá, thừa biện để dịch 
chữ commis của Pháp, chức này 
có một lúc rất là kêu, và đã làm 
lé mắt xiết bao cô kén chồng, suy 
rộng ra vốn không hơn thơ ký... 
quèn, không hơn không kém có 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


121 


phận sự chen vào, giúp vặt và 
vẫn thừa dư). 

(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Thanh tra sự vụ bổn quốc: dt. 
chức của Pháp lựa để gọi quan 
cai trị lúc mới qua chiếm Nam 
ÿ, quan này quyền rất to, có thể 
cho dân vi phép nhẹ như trễ việc 
nạp thuế ngồi tù năm ngày không 
cần kêu án cũng không đãi lịnh 
thượng cấp. Sau vì thấy quyền 
lớn quá, mới ch1a ra bên phan bên 
niết (xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây, VN). 

Thây Thông Thây Ký: dt, 
chức thời Pháp thuộc của viên 
làm nghề phiên dịch, thông dịch, 
gọi nôm là làm thông ngôn, và 
chức viên chuyên việc biên chép 
trên giấy tờ, vả lại thuở ấy, thầy 
thông (thông ngôn) học lực tài 
năng lấn hơn thầy ký, vả lại 
trình độ chung còn trâu trắng 
ghét trâu đen, nên họ tự phân 
biệt ra thầy thông sang hơn thầy 
ký, nhứt là cô thông (trong trí 
họ, có vẻ quí) hơn thứm ky ùtuy 
chồng họ cũng đều phường làm 
tôi mọi cho Tây. 

Thông: (chữ): hành 

Thông Đầu: củ hành 

Thông Bạch: 1d 

Thông Lãnh: tên núi (H.T.C) 

Thông: (chữ) cây tòng, tùng; 
thứ cây gỗ trắng, dẻo dai, nhẹ 
mình cùng có nhựa thơm của xứ 
lạnh, càng có tuyết càng tươi. 

Ván Thông: vấn cây thông, 
người Trung Hoa hay dụng 
đóng tàu thuyền và làm bàn 
ghế rẻ tiền. 


Thông Sự: dt. chức thông dịch 
đời trước, trào Pháp thuộc. 

Thông Ngôn: dt. chức thông 
dịch trào Pháp, sau này gọi thông 
dịch viên. 

Thông Ngôn Hậu Bổ: dt, 
chức thông ngôn trong thời kỳ 
tập sự hoặc chờ sai cắt chỗ nào 
chưa định. 

Thông Ngôn Hữu Thệ: chức 
thông ngôn đã có thể trước tòa, 
lời nói được nhà cầm quyền xem 
là đúng và tin được. 

Thông Phán: chức làm đầu 
nhà tơ, làm đầu trong một ti, 
quản việc tự hàn; tá nhị tĩnh 
viên (Đ.N.Q.A.T.V. HTC). Chức 
này sau gọi chánh văn phòng 
(chef de bureau) và dành chữ 
thông phán để gọi viên thông, 
ký già lên ngạch trên gần về hưu 
(secrétaire prIncIpal). 

Thông lại: kẻ lãnh việc biên ký 
ở các phủ huyện, thơ thủ (H.T.C) 

Thông ngôn hữu thệ: 
Interprète assermente (như đã 
nói nơi trên, những bản dịch của 
viên chức này ký trước mặt quan 
tòa, đều được nhìn nhận và tin 
làm bằng). 

Thông: (chữ), chung, khắp, 
thấu đáo, không có cái chi cách 
trở (H.T.Ơ 

Thông Biết, - hay, - tri, - suốt, 
- hiểu, - đạt: hay biết, hiểu biết 
rõ ràng. 

Thông Thái: thông mình. 

Thông Thuộc: thuộc biết, 
thuộc về, chung cọng. 

Làu Thông: thông biết rõ 
ràng, thuộc làu. 

Tình Thông: 1d; - đạo lý tình 
thông, võ nghệ tình thông. 


122 


TVTNMN 


Thông Thấu: hiểu thấu, thấu 
đến. 

Quan Thông: đem tin tức, 
không thấu cùng nhau. 

Bất Thông: chẳng biết đều; 
không thấu đến. 

Học Thông: học khá, học giỏi. 

Nói Thông: nói có lý sự, nói 
giỏi. 

Ăn nói bất thông: ăn nói phi 
lý, không biết đều. 

Bất Thông sự lý: không hiểu 


sự lý. 
Thông Sức: sức ra, truyền ra 
khắp chỗ. 


Thông Tìn: gởi tin cho nhau; 
cho nhau biết. 

Thông Báo: truyền báo khắp 
chỗ. 

Thông cho nhau: đem tin tức 
cho nhau biết (H.T.C) 

Thông Nghĩa: hiểu được nghĩa 
sách. 

Thông Công: chung cọng. 

Thông Lưu: thấu đến nhiều 
chỗ (đàng nước); tên rạch ở tại 
Sa Đéc. 

Thông Hành: a) đi thong thả, 
giấy thông hành (để đi đường); b) 
mái ngoài mái hiên. 

Thông Hơi: hơi ra thong thả 
không bí lại; làm cho hơi thông. 

Thông Khí. khí thông thấu, 
không nghẹt lại. 

Thông Gió: có gió thổi, mát 
mẻ. 
Thông Dụng: dùng nhiều loại. 
Một nghĩa nữa là được nhiều 
người dùng. 

Ngọn Thông lưu: ngọn rạch ra 
thấu nhiều chỗ (xưa đường nước 
rất cần). 


Đi Thông thương: nói về đi 
buôn bán, đi khắp chỗ. 

Tư Thông: có tình ý riêng. 

Giao Thông: thông đồng, lai 
vãng với nhau; kết làm bằng hữu. 

Thông Thần: linh dị, thấu đến 
linh thần. 

Mỏ Thông, Khai Thông: mỗ 
cho rộng rãi. 

Thông sướng: thơ thới, rỗng 
thông. 

Thông Đàm, Thông trong cổ: 
đàm trơ, dễ khạc, không vướng 
trong cổ. 

Đại tiểu biền bất thông: đàn 
đại đàng tiểu không xuôi xả. 

Quán Thông: suốt thông. 

Thông Đồng (với giặc): lòng 
theo với giặc, tin qua tin lại với 
giặc. 

Ám Thông: lén lút thông đồng. 

Thủy Tiết bất thông: nước 
chảy không lọt (nói về sự vây giữ). 

Thông Chánh sứ ti: tì chủ việc 
thâu lãnh sổ sách văn thơ. 

Thông Bình: dt, tên một con 
rạch thuộc về tỉnh Châu Đốc. 

Vĩnh Thông: đd, tên một con 
kinh nối kinh Vĩnh Tế thuộc An 
Giang. 

Thống đố Nam Ey: nhủ, chức 
quan cai trị thời Pháp thuộc, cầm 
đầu xứ Nam Kỳ. 

Cần phân biệt từng giai đoạn 
để gọi: 

1) Ban sơ, lúc qua chiếm đóng, 
dẫn đầu là võ quan cấp soái, tức 
thủy sư đô đốc de La Grandière, 
trong báo Miscellanées số 5 th. 
septembre 1889 xưng là “Nguyên 
soái gia”, (lúc này dinh thự chưa 
xây, còn ở nhà gỗ). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


128 


2) Đoạn giữa, từ khi có 
chức Gouverneur Génếral de 
TIndochine, dịch Toàn quyền đại 
thần coi toàn Đông Dương gồm 
luôn Cao Miên và Lào (bảo hộ), 
để khỏi lầm lộn, đầu xứ Nam Kỳ 
xưng Lieutenant - Gouverneur, 
dịch Phó Soái (dinh thự người 
dân quê nay còn gọi dinh Phó 
Soái, vẫn còn tồn tại là tòa nhà 
to lớn ở đường La Grandlière cũ, 
mang tên dinh hay điện Gia 
Long trào Diệm và Thiệu, nay 
là Viện bảo tàng thành phố Hồ 
Chí Minh từ sau ngày giải phóng 
(30-4-1975). 

3) Khi đặt Khâm Sứ cho Miền 
Trung và Thống Sứ cho Miền 
Bác, thì cầm đầu Miển Nam xưng 
Gouverneur de la Cochinchine, 
địch là Thống đố Nam Kỳ. 

Chữ Gouverneur de la 
Cochinchine, khi gởi điện tín, 
viết tắt đi và thâu gọn lại còn, 
tỉ dụ “Goueoch à GougaT là 
Gouverneur de la Cochinchine 
à Gouverneur Général de 
TIndochine; và khi gởi điện tín 
mật, tỉ dụ gởi ra hoàng đảo 
Trường Sa, lại dùng ám ngữ viết 
Phuooe à Ttu hoặc Ttu à Phuoc, thì 
Sở Điện tín phải hiểu là: Phuoe, 
ám hiệu thống đốc Nam ÿ, còn 
Ttu là tên tắt, nguyên chữ là Ïéu 
Aba, tên đặt cho hải đảo hoàng 
sa, Pháp gọi le groupe des 1Ìes 
Paracels. 

(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Thống Sứ: nhd, chức quan 
Pháp cầm đầu xứ Bắc Kỳ thời 
Pháp thuộc. 


(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Khâm Sứ: nhủ, viên chức 
Pháp, cầm đầu xứ Trung Kỳ 
thời Pháp thuộc dịch résident 
supérieur de VAn nam; viết tắt 
résuper An Nam, tỉ dụ khi đánh 
điện tín. 

Tòa khâm sứ, gọi tắt tòa 
khâm: chỗ làm việc của ông này; 
dịch résidence supér1eure. 

(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Tòa án: dt. công sở, công thự 
dùng làm chỗ xử án của quan tòa 
thời Pháp thuộc, gọi của bên niết 
để đối với bên phan và đối với tòa 
bốcủa quan đầu tỉnh gọi quan bố 

Toàn quyền đại thần: 
€Gouverneur Général de 
TIndochine. 

Cao ủy đặc sứ Pháp tại Đông 
Dương: Haut Commissaire de 
tYranece en Indochine (đời Decoux). 

Thống sứ Bắc Ky: Résident 
SupérIeur au Tonkin. 

Khâm sứ Trung Kỳ: Résident 
Supérieur en An Nam. 

Công sứ ỏ Bắc và Trung: 
Résident de France (Tonkin et 
An Nam). 

Thống đốc Nam Kỳ: 
Gouverneur de la Cochinchine. 

Nguyên soái gia: De La 
Grandière xưng (Miscellanées 
T.V.K 1889). 

Phó soái ở Nam Kỳ: 
Lieutenant-GOouverneur de la 
Cochn chĩne. 

Tham biện, chủ tỉnh: 
Administrateur, chef de province 
en Cochinchine. 


124 


TVTNMN 


Thanh tra sự vụ bổn quốc: 
Inspecteur des Affaires Indigènes. 
(xem chữ ấy, xem thêm: quan 
cai trị Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Toàn quyền Đông Dương hay 
Đông Pháp: nhd. chức gọi viên 
quan đại diện nước Pháp qua 
đây coI sóc việc cai trị toàn cõi 
Đông Pháp gồm năm lãnh thổ 
Cao Miên, Lào, Bắc Ky, Trung Kỳ 
(bảo hộ) và Nam (thuộc địa), có 
hai dinh để ở quen gọi phủ toàn 
quyền (một ở Hà Nội, gần như 
thường ngự), một ở Sài Gòn, vào 
đây mùa tránh nóng). 

Trải qua nhiều trào nối tiếp 
buổi đầu vẫn xưng Œouverneur 
Général de l'Indochine, viết 
tắt Gougal, dịch là toàn quyền 
Đông Lương, sau đó từ có bình 
Nhựt chiếm lấn, xưng Haut 
Commissalre de France en 
Tndochine (trào Catroux và 
Decoux), viết tắt Haussaire, 
dịch (đời Decoux) là Thủy sư đô 
đốc cao ủy Pháp tại Đông Pháp, 
v.v... dịch luôn chữ amnral là chức 
đô đốc thủy sư. 

(xem thêm chữ: quan cai trị 
Pháp lúc Pháp còn tại đây). 

Tơ (8): (chữ) col, g1ữ. 

Nhà tơ: dt, các kẻ làm việc 
từ hàn, trong các phòng việc bên 
phan, bên niết (ĐÐ.N.Q.A.T.V. 
HT©). 

Ở nhà tơ: lãnh chức từ hàn, 
ở các nhà bua việc (Ð.N.Q.A.T.V. 
HT©). 

Tĩï (chữ): tư. Hay, giữ, chủ việc; 
bộ thuộc làm việc quan (H.T.C) 

Tï thuộc: bộ thuộc, ngạch số 
(người làm việc quan). 


Phan tỉ: chủ việc bên bố, có bộ 
thuộc riêng (Ð.N.Q.A.T.V. HTO). 

Niết t¡: chủ việc bên án, có bộ 
thuộc riêng (Ð.N.Q.A.T.V. HTO). 

Trong tỉ: ö trong ti thuộc nào, 
thuộc về chức nào (Ð.N.Q.A.T.V. 
HT©). 

Một ti: một bọn, một lớp 
(H.T.C) 

Thượng ti : Quan lớn trong 
tỉ, trong nhà bua việc, quan trên 
(H.T.C) 

Trạm thơ: dt, đời đàng cựu, 
công văn nhà nước ở Nam F{ lục 
tỉnh do 17 trạm đặt dưới quyền 
kiểm soát của quan bốchánh đảm 
nhiệm và được chở đi hoặc bằng 
đường thủy (đời Pháp thuộc con 
kinh Vũng Gù nối liền Tân An 
qua Mỹ Tho vẫn gọi theo Pháp 
là Arroyo de la poste, hoặc theo 
đường bộ - người đi thơ chạy ngựa 
hay đi bộ trên đường quan lộ và 
17 trạm ấy là: 

17 trạm của Nam Kỳ lục 
tỉnh: (theo PCGBC TVK) 

1) Hà Tiên 

110 lý 

2) An Giang 4 trạm 


(1) Giang Định... 4ð - 

(2) Giang Hòa... 6ð - 

(3) Giang Lộc... B4- 

(4) Giang MI... 53- 

217 lý 

3) Vĩnh Long 2 tr. 

(1) Vĩnh Phước... 40 lý 

(2) Vĩnh Dai... 41- 
S1 lý 


4) Định Tường 3 tr. 


(U Định Hòa.. — 29lý 
(2) Định Tân..  36- 
(3) Định An... 36 - 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


125 


101 lý 

5) Gia Định 4 tr. 

(U Gia cẩm... 29 lý 
(2) Gia Nhơn...  29- 
(3) Gia Tân... 29 - 
(4) Gia Lộc... 27 - 


114 lý 

6) Biên Hòa 4 tr. 

(1) Biên Thạnh... 20 lý 

(2) Biên Long... 40 - 

(3) Biên Phước... 28 - 

(4) Biên Lễ... 28- 

116 lý 

1 lý = 370 tầm 

Trạm Thuận Biên, giữa Bình 
Thuận và Biên Hòa: 

(Trong GĐTC Aubaret tr.139, 
viết Tuan bien (tram). 

Trạm 8a Tân: đd, ở trên sông 
Đồng Nai, nơi chỗ ngày xưa có 
lập trạm thâu thuế đôi sốc, gọi 
thuế trường. 

La rivilère Phước Long ou 
Dong Nai, une folis formée, 
coule à Ïouest. Elle est appelée 
petite Rivière et vulgairement 
Song Be Jusquau tram de Sa 
Tam. En ce lieu se trouvent 
des rapides formés par des 
roches élevées et à travers 
lesquels leau boullonne et 
bondit en présentant beaucoup 
de dangers; 1Ì nest pas possIble 
à un bambou de franchir ces 
rapIdes qu1 marquent la limiIte 
de Iinfluence de la marée. 
Les barques qui se livrent au 
commerce mouillent donec en 
cet endroit et les marchandises 
continuent leur route par terre 
Jusqưau lieu dit Thue Truong, 
où elles sont vendues aux Moi 


et Cambodgiens qui habitent 
les montagnes. (Aubaret, p.155). 

(Tôi đề nghị với các học giả 
rành về sử cổ, nên dò xét lại kỹ, 
xem trạm Sa Tân này có dính dấp 
gì với địa danh Bến Cát chăng? 
Cũng như chữ Võ Đất, viết Võ có 
đúng chăng, chớ tôi nghì đó là “Đỏ 
Sa” (bót canh xưa gọi Dỏ). Dó Đất 
đúng hơn. 

Trạm thơ, nay là sở bưu điện - 
Lối 1875, đời Pháp thuộc tổ chức 
việc thâu phát tin tức bằng trạm 
thơ và xứ Nam Kỳ luôn cả Cam 
Bốt xuất phát từ trạm chánh ở Sài 
Gòn, trạm cuối ở Phnom Pênh; có 
26 trạm: 

Đài Gòn 

Thủ Dầu Một 

Biên Hòa 

Long Thành 

Bà Rịa 

Cap St. Jacques 

Trảng Bàng 

Tây Ninh 

Chợ Lớn 

Bến Lức 

Gò Công 

Tân An 

Mỹ Tho 

Cái Bè 

Vĩnh Long 

Bến Tre 

Đốc Trăng 

Sa Đéc 

Trà Vĩnh 

Long Xuyên 

Rạch Giá 

Châu Đốc 

Hà Tiên 

Phnom Pênh 

Ou Đông 

Kampot 


126 


TVTNMN 


Bà 


Những mối trạm này đều 
đưa tin về Sài Gòn, và lúc đó tòa 
bố Cần Thơ chưa có đặt trạm. 
(PCGBC TVK). Sài Gòn liên 
lạc với Pháp bằng tàu hải vận 
(Messageries Maritimes) và bằng 
dây thép dưới biển. 

Gia Cẩm: đủ, ở NV. Một trong 
bốn trạm của tỉnh Gia Định đời 
đàng cựu, có 29 lý. 

Ba trạm kia là: Gia Nhơn. 

Gia Tân 

Gia Lộc 

(PCGBC TVK) 

Chai (gỗ: dt, cây ö NV. Shorea 
vulgaris (Dipterocarpées). Mật độ 
(densité): 0,90 

Gỗ hạng nhì, dùng đóng ghe 
thuyền. 


Rịa: năm 1897, có 7 tổng và 60 
làng, đó là tổng: 

An Phú Hạ gồm 18 làng 
An Phú Thượng, 7 làng 
Phưóc Hưng Hạ, 12 làng 
Phước Hưng Thượng, 8 làng 
An Trạch, 7 làng 
Long Cơ, 6 làng 
Tong Xương, 7 làng 


Bà Rịa, theo thời sự cẩm nang 
năm 1989, thì năm 1939 ấy, có: 

1 quận Long Điền kiêm tổng: 
1) An Phú Hạ (làng Long Phước, 
Long Kiển, Long Tân, Long 
Xuyên, Phước Lễ; 2) tổng An 
Phú Tân (làng Hội Bái, Long 
Hương, Phú Mỹ, Núi Nứa, Phước 
Hòa và Thuận An); 3) tổng An 
Phú Thượng (đàng An Ngãi, An 
Nhứt, Hát Lăng, Long Thạnh, 
Long Điền và Phước Tĩnh); 
4) tổng Phước Hưng Hạ (làng 
Phước Bửu, Phước Thọ, Phước 


Tuy, Thạnh Mỹ, Xuân Khai và 
Xuyên Mộc); ð) tổng Phước Hưng 
Trung (làng Gia Thạnh, Long 
Hòa, Phước Hiệp, Phước Lợi và 
Thới Hòa); 6) tổng Phước Hưng 
Thượng (làng Lộc An, Long Mỹ, 
Hội Mỹ, Phước Hải, Tam Phước); 
7) tổng Cổ Trạch (làng Bình Ba, 
Bình Giã, Cụ Bị, Cù Khanh, Cù 
Mi, Điền Dã, Hịch Dịch (sie), La 
Sơn, Lâm Xuân, La Văn, Phước 
Chí, Ngãi Giao, Quảng Giao, 
Xuân Sơn và Bằng La); 8) tổng 
Nhơn Xương (làng Hưng Nhơn, 
Thanh Toa (sic), Nhu Lãm, Thừa 
Tích và Trịnh Ba). 

An Phú Hạ: đd, trang 7 tổng 
của tỉnh Bà la, năm 1897 gồm 
18 làng: 

Long Hiệp 

Long Hương 

Long Kiên 

Long Lập 

Long Nhung 

Long Xuyên 

Mỹ Xuân 

Núi Nứa 

Phước Hòa 

Phước Hữu 

Phước Lễ 

Phú Thạnh 

Thạnh An 

An Phú Thượng: đd, 1 trong 7 
tổng của tỉnh Bà Ra, năm 1897 
gồm 7 làng: 

An Ngãi 

An Nhứt 

Hát Lăng 

Long Điền 

Long Thạnh 

Long Hải 

Phước Tĩnh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


127 


Phước Hưng Hạ: ảd, 1 trong 7 
tổng của tỉnh Bà Ha, năm 1897 
gồm 12 làng: 

Gia Thạnh 

Hiệp Hòa 

Hưng Hòa 

Long Hưng 

Long Thới 

Phước Hữu 

Phước Hạp 

Phước Lợi 

Phước Thọ 

Phước Tuy 

Thạnh Mỹ 

Xuyên Mộc 

Phưóc Hưng Thượng: ảd, 1 
trong 7 tổng c.t Bà Rịa, n. 1897 
gồm 8 làng: 

An Thới 

Hội Mỹ 

Lộc An 


Long Mỹ 


Phước Hải 

Phước Liễu 

Phước Trinh 

Phước Hưng 

An Trạch: đd, 1 trong 7 tổng 
e.t. Bà Rịa, năm 1897 gồm 7 làng: 

Bằng La 

Cù Bi 

Cụ Khánh 

Hích Dịch 

La Vân 

Phước Chí 

La Sơn 

Long Cơ: đd, 1 trong 7 tổng 
c.t. Bà Rịa, năm 1897 gồm 6 làng: 

Bình Ba 

Bình Giã 

Điền Giả 

Ngãi giao 

Quản Giao 

Trịnh Ba 


Long Xương: ảd, 1 trong 7 
tổng c.t. Bà Ha, năm 1897 gồm 
7 làng: 

Anh Mao 

Cù Mỹ 

Hương Sa 

Lâm Xuân 

Thanh Hóa 

Xuân Khai 

Xuân Sơn 

Bà Rịa, năm 1897 có: 

a) trường học: 1 trường địa 
hạt và 4 trường tổng tại các làng: 

An Phú Thượng 

An Phú Hạ 

Phước Hưng Thượng 

Phước Hưng Hạ 

b) 1 nhà thơ dây thép (Bưu 
điện) tại tỉnh, thuộc làng Phước 
Lễ. 

c) 8 chợ: 

- Chợ Dinh, làng Phước Lễ, 
tổng An Phú Hạ, 

- Đá bàn, làng Long Lập, tổng 
An Phú Hạ, 

- Thành, làng Long Điền, tổng 
An Phú Thượng, 

- Bến, làng Long Thạnh, tổng 
An Phú Thượng, 

- Vũng Tàu, làng Thắng Tam, 
tổng An Phú Thượng, 

- Gò, làng Phước Thọ, tổng 
Phước Hưng Hạ, 

- Lưỡi rê, làng Phước Hải, 
tổng Phước Hưng Thượng, 

- Ngã tư, làng Phước Thọ, 
tổng Phước Hưng Hạ. 

d) theo quyển Thời sự cẩm 
nang năm 1939, thì năm 1939, 
Bà Rịa có 1ð chợ. 

- chợ Long Xuyên... ở làng 
Long Xuyên 


128 


TVTNMN 


- Châu Thành/Chợ Dinh/ 
Phước Lễ 

- Long Điền/Chợ Thành/ Long 
Điền 

- An Ngã1/An Ngãi 

- Đất Đỏ/Chợ Mới/Phước Thọ 

- Long Thạnh/Chợ Bến/Long 
Thạnh 

- Long Mỹ/Chợ Bờ Đập/Long 
Mỹ 

- Hát Lăng (sic)/Chợ Dốc/ 
Hát Lăng 

- Phước Hải/Chợ Lưới Rê/ 
Phước Hải 

- Long Lập/Chợ Đá Bàn/Long 
Phước 

- Long Kiển/Chợ Đồn/Long 
Kiến 

- Long Nhung/Chợ Thôm/ 
Long Tân 

- Phước Lợi/Chợ Gò Tre/Phước 
Lợi 

- Phú Mỹ/Phú Mỹ 

- An Nhứt/Chợ Gò Dầu/An 
Nhứt 

e) Bìa Rịa, năm 1939 dân số 
là,... 62.977 ng. 

trong số ấy, phần lớn là Việt 
Nam, có... 3.867 ng. Thượng 

9 ng. Pháp, 12 ng. Ấn và... 
494 Hoa kiều 

Bạc Liêu, theo Thời sự cẩm 
nang 1939, thì năm 1939 ấy, gồm: 

1) quận Vĩnh Lợi có 2 tổng: 
tổng Thanh Hoa (làng Vĩnh Lợi 
(dinh quận), Long Thạnh, Hòa 
Bình, Vĩnh Trạch và Hưng Hội); 
2) tổng Thạnh Hưng (làng Vĩnh 
Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Lạc 
Hóa và Khánh Hòa). 

2) quận Cà Mau có 2 tổng: 1) 
tổng Long Thới (làng Tân Lợi, 


Tân Lộc, Tân Bình, Tân Phú và 
An Xuyên); 2) tổng Quản An (làng 
Tân An, Tân Duyệt, Tân Thuận 
và Viên An). 

3) quận Quảng Xuyên có 1 
tổng Quảng Xuyên (làng Hưng 
Mỹ, Phú Mỹ, Tân Hưng, Tân 
Hưng Tây, Tân Hưng Đông, 
Khánh An, Khánh Bình, Khánh 
Lâm và Thạnh Phú). 

4) quận Gia Rai có 2 tổng: 1) 
tổng Quản Long (àng An Trạch, 
Định Thành, Hòa Thành và Tân 
Thành); 2) tổng Long Thủy đàng 
Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây, 
Long Điền và Vĩnh Mỹ). 

Dân số năm 1939 

Pháp 203 người 

Việt Nam 186.803 người 

Cơ Me 32.498 người 


Hoa kiều 8.665 người 
Minh Hương17.661 người 
Ân Độ 41 người 
Mã Lai 87 người 


Bạc Liêu năm 1897 có ð tổng và 52 


làng: (nay thuộc tỉnh Minh Hải) 


t. Thạnh Hòa 6 làng 
Thạnh Hưng 5 làng 
Long Thủy 18 làng 
Quản Long 9làng 
Quản Xuyên 14 làng 


bạc Liêu, năm 1897 có: 

a) trường học: 1 trường địa hạt 
và 2 trường tổng tại làng: 

Vĩnh Châu 

Tân Xuyên 

b) 2 nhà thơ dây thép (bưu 
điện) 

1 sở tại Bạc Liêu làng Vĩnh 
Lợi, 

1 sở tại Cà Mau, làng Tân 
Xuyên 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


129 


e) 2 chợ: 

1 chợ Bạc Liêu, làng Vĩnh 
Hương, 

1 chợ Cà Mau, tổng Long Thủy. 

Thạnh Hòa: dd, 1 trong 5ð 
tổng c.t Bạc Liêu, năm 1897 gồm 
6 làng: 

Hòa Bình 

Hưng Hội 

Long Thạnh 

Vĩnh Lợi 

Vĩnh Mỹ 

Vĩnh Trạch 

Thạnh Hưng: ỏd, 1 trong 5 
tổng c.t. Bạc Liêu, năm 1897 gồm 
5 làng: 

Khánh Hòa 

Lạc Hòa 

Lai Hòa 

Vĩnh Châu 

Vĩnh Phước 

Long Thủy: đd, 1 trong 5 
tổng c.t. Bạc Liêu, năm 1897 
gồm 18 làng: 

Cửu An 

Hữu Lợi 

Hữu Ngãi 

Kiết An 

Long Điền 

Phong Thạnh 

Tân An 

Tân Bình 

Tân Hóa 

Tân Mỹ 

Tân Nghĩa 

Tân Phong 

Tân Quí 

Tân Thới 

Tân Thuộc 

Tân Xuyên 

Thạnh Hòa 

Thạnh Trị 


Quảng Long: đủ, 1 trong 5 tổng 
c.t. Bạc Liêu năm 1897 gồm 9 làng: 

An Thành 

Bình Định 

Bình Thành 

Bình Thành Tây 

Mỹ Thới 

Tân Định 

Tân Đức 

Tân Thành 

Tân Trạch 

Quản (sic) Xuyên: đd, 1 trong 
5 tổng c.t. Bạc Liêu, năm 1897 
gồm 14 làng: 

An Lạc 

An Phong 

Hưng Phú 

Khánh Thuận 

Lâm An 

Phú Mỹ 

Phú Hữu 

Phú Thạnh 

Tân Ân 

Tân Duyệt 

Tân Hưng 

Tân Khánh 

Tân Thuận 

Viên An 

Bến Tre, năm 1897 có: 

a) Trường học: 1 trường địa 
hạt và 19 trường tổng tại các 
làng: An Bình Đông, Tiên Thủy, 
Phong Nẵẫm, Bình Hòa, Sơn Hòa, 
Tân Hòa, Lương Mỹ, Đồng Xuân, 
Bảo Hòa, Tân Nhuận, Hội An, 
Tân Thông, An Thới, Tân Thành, 
Trường Thạnh, Đại Điền, An 
Định, Giao Thạnh, Phước Thạnh. 

b) ở nhà thơ dây thép: 

1 sở tại Bến Tre, An Hội 

1 sở tại Ba Tri, An Bình Đông 

1 sở tại Cái Mong, tỉnh Thành 


130 


TVTNMN 


©) 1ð chợ: 

Chợ Bến Tre, làng An Hội, t. 
Bảo Hựu 

Chợ Ba Tri, |. An Bình Đông, 
t. Bảo An 

Chợ Mỏ Cày, 1l. Đa Phước, t. 
Minh Đạt 

Chợ Hương Điểm, 1. Tân Hào, 
t. Bảo Phước 

Chợ Bang Tra, Ì. Tân Nhuận, 
t. Minh Đạo 

Chợ Giồng Keo, I. Tân Thành, 
t. Minh Thuận 

Chợ Ba Vát, Ì. Phước Hạnh, t. 
Minh Thiện 

Mỹ Lồng, l. Lương Mỹ, t. Bảo 
Thành 

Giồng Luông, 1. Đại Điền, t. 
Minh Phú 

Cái Quao, |. An Định, t. Minh 


Quới 
Cái Nứa, Ì. Sơn Hòa, t. Bảo 
Ngãi 


Sốc Sãi, l. Tiên Thủy, t. Bảo 
Đức 

Thom, Ì. An Thạnh, t. Minh 
Đạo 

Giồng Trôm, 1. Bình Hòa, t. 
Bảo Lộc 

Giồng Trơn, 1. Đồng Xuân, t. 
Bảo Thuận 

(Nhờ câu: Nhà dây thép đặt 
năm 1897 tại Cái Mơn (Tỉnh 
Thành) ta biết được năm đó Tây 
đặt tòa bố tỉnh ly Cái Mong, sau 
mới đời về Bến Tre, vì khi có an 
ninh trong tỉnh thì vị trí Bến Tre 
thuận lợi hơn). 


Bến Tre, năm 1939, theo q. Thời sự 


cẩm nang, có 60 chợ là: 
1) Chợ Ba Tri (Châu Thành), 
làng An Đức, tổng Bảo Trị 


9) Chợ Giồng Chuối, ¡d, ¡d 

3) Chợ Ông Đô, An Bình 
Tây, id 

4) Chợ Giồng Gạch, An Hiệp, 
1d 

ð) Chợ Giồng Tre (Cái Bông), 
An Ngãi Trung, id 

6) Chợ Giồng Trôm, Bình Hòa, 
Bảo Lộc 

7) Chợ Bình Chánh, ¡d, id 

8) Chợ Bến Miễu, ¡d, ¡d 

9) Chợ Giồng Rượu, Bình 
Thành, id 

10) Chợ Châu Bình, Châu 
Bình, id 

11) Chợ Ba Châu, Châu Hòa, 
1d 

12) Chợ Kim Trâm, ¡d, id 

13) Chợ Tổng Hay, Tân 
Thành, id 

14) Chợ Giồng Quéo, An Ngãi 
Tây, Bảo Phước 

15) Chợ Sơn Đốc, Hiệp Hưng, 
1d 

16) Chợ Ngã Ba, id, id 

17) Chợ Cái Mít, Hưng Thạnh, 
1d 

18) Chợ Hương Điểm, Tân 
Hào, Id 

19) Chợ Ba Mỹ, Mỹ Chánh 
Hòa, Bảo Thuận 

20) Chợ Ông Du, Phú Ngãi, id 

21) Chợ Giồng Tron, Tân 
Xuân, Bảo Thuận 

22) Chợ Xã Diêu, An Hòa Tây, 
Bảo Trị 

23) Chợ Bà Hiền, Tân Thủy, id 

24) Chợ Bến Dừa, Vĩnh Hòa, id 

25) Chợ Bến Tre, An Hội, 
Bảo Hựu 

26) Chợ Bến Tranh, Phước 
Long, 1d 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


151 


27) Chợ Phước Mỹ, 1d, id 

28) Chợ Sốc Sãi, Tiên Thủy, 
Bảo Đức 

29) Chợ Cái Nứa, Sơn Hòa, 
Bảo Ngãi 

30) Chợ Cái Trâu, Thành 
Triệu, id 

31) Chợ Cái Gâm, Tường 
Đa, 1d 

39) Chợ Mỹ Lông, Mỹ Thanh, 
Bảo Thành 

33) Chợ Bàu Sâu, Lương 
Quới, ¡d 

34) Chợ Chợ Mới, Nhơn 
Thanh, id 

35) Chợ Lương Hòa, Lương 
Hòa, id 

36) Chợ Chợ Giữa, Phú Hưng, 
1d 

37) Chợ Chợ Thom, An Thành, 
Minh Đạo 

38) Chợ Bàng Tra, Nhuận 
Phú Tân, Id 

39) Chợ Mỏ Cày, Đa Phước 
Hội, Minh Đạt 

40) Chợ Vàm Nước trong, 
Định Thủy, ¡d 

41) Chợ Chợ Xép, Tân Thành 
Bình, id 

42) Chợ Giao Khẩu, Hòa 
Lộc, id 

43) Chợ Cái Bè, Phước Hiệp, 
1d 

44) Chợ Giồng Văn, An Thới, 
Minh Huệ 

4ð) Chợ Giông Thôm, Ngãi 
Đăng, 1d 

46) Chợ Thạnh Thới, Thạnh 
"Thới, 1d 

47) Chợ Xóm Quan, 1đ, 1d 

48) Chợ Cái Mon, Vĩnh Thanh, 
Minh Lý 


49) Chợ Cái Cấm, Thanh 
Ngãi, ¡d 

B0) Chợ Cái Quao, An Định, 
Minh Quới 

51) Chợ Cầu Mông, Hương 
Mỹ, id 

B2) Chợ Tân Hương, Minh 
Đức, id 

53) Chợ Ba Vát, Phước Mỹ 
Trung, t. Minh Thiện 

B4) Chợ Hòa Thuận, Vĩnh 
Hòa, id 

55) Chợ Giông Keo, Tân Bình, 
Minh Thuận 

56) Chợ Giồng Luông, Đại 
Điền, Minh Phú 

57) Chợ Bến Đình, An Thành, 
Minh Trị 

B8) Chợ Câu Vang, Giao 
Thanh, id 

õ9) Chợ Giồng Miễu, Thạnh 
Phú, id 

60) Chợ Bến Sung, id, id 


Bến Tre, năm 1939 có: 


1) Quận Ba Tri có 5 tổng: 1) 
tổng Bảo An (làng An Bình Tây, 
An Đức, An Hiệp và An Ngãi 
Trung); 2) tổng Bảo Lộc (làng 
Bình Hòa, Bình Thành, Châu 
Bình, Châu Hòa, Tân Hòa Đông 
và Tân Thanh); 3) tổng Bảo 
Phước (làng An Ngãi Tây, Hiệp 
Hưng, Hưng Phong, Tân Hào, 
Tân Hưng, Thạnh Phú Đông); 4) 
tổng Bảo Thuận (làng Mỹ Chánh 
Hòa, Mỹ Nhơn, Mỹ Thanh, Phú 
Ngãi, Phước Tuy và Tân Xuân); 
5) tổng Bảo trị làng An Hòa Tây, 
Bảo Thanh, Phú Lễ, Tân Thủy và 
Vĩnh Hòa). 

2) Quận Châu Thành có 5 tổng: 
1) tổng Bảo Đức (àng Phú Long, 


132 TVTNMN 


Quới Thạnh, Tân Lợi, Tiêng Long Hoa Kiều 3.835 
(sic), Tiêng Thủy (sic); 2) tổng Bảo Ân Độ 112 
Hưựu (làng An Hội, Phú Nhuận, Bến Tre năm 1897, có 21 tổng và 
Phước Long, Sơn Phú); 3) tổng Bảo 182 làng: 
Khánh (làng Hữu Định, Phong Mỹ, t. Bảo An 7 làng 
Phong Nẫm, Tam Phước); 4) tổng Bảo Đức 6 làng 
Bảo Ngãi (làng An Hiệp, Mỹ Thanh Bảo Hòa 8làng 
Sơn Hóa, Sơn Đông, Thành Triệu, Bảo Hựu 10 làng 
Tương Da); 5) tổng Bảo Thạnh Bảo Khánh 7 làng 
(làng Long Mỹ, Lương Hòa, Lương Bảo Lộc 11 làng 
Phú, Lương Quới, Mỹ Thanh, Nhơn Bảo Ngãi 6 làng 
Thanh, Phú Hưng và Thuận Điền). Bảo Phước 9 làng 

3) Quận Mỏ Cày có 7 tổng: 1) Bảo Thành 15 làng 
tổng Minh Đạo (àng An Thạnh, Bảo Thuận 11 làng 
Nhuận Phú Tân, Khánh Thanh Bảo Trị 8 làng 
Tân); 2) tổng Minh Đạt đàng Đa Minh Đạo 10 làng 
Phước Hội, Dinh Thủy, Hóa Lộc, Minh Đạt 11 làng 
Phước Hiệp, Tanh Thanh Binh Minh Hóa 8 làng 
(sic); 3) tổng Minh Huệ (làng Minh Huệ 6 làng 
An Thới, Cẩm Sơn, Ngãi Đằng, Minh Lý 9 làng 
Thạnh Thới); 4) tổng Minh Lý Minh Phú 5 làng 
(làng Phú Sơn, Thanh Ngãi, Minh Quới 9 làng 
Thanh Tân và Vĩnh Thành); 5) Minh Thiện 7 làng 
tổng Minh Quới (làng An Định, Minh Trị 7 làng 
Bình Khánh, Hương Mỹ, Minh Minh Thuận 12 làng 
Đức, Tân Trung); 6) tổng Minh Bảo An: đủ, 1 trong 21 tổng c.t. 
Thiện (àng Phú Mỹ, Phước Mỹ (Theo lịch 1897) 
Trung, Tân Phú Tây và Vĩnh An Bình Đông 
Hòa); 7) tổng Minh Thuận (làng An Bình Tây 
Hưng Khánh Trung, Tân Bình, An Điền 
Tân Thành Tây, Thành An); An Lái 

4) Quận Thạnh Phú có 2 tổng: An Ngãi Trung 
1) tổng Minh Phú (làng Đại Điền, An Thạnh 
Phú Khánh, Quới Điền, Thới Vĩnh Đức Tây 
thạnh); 2) tổng Minh Trị (làng Bến Tre, năm 1897 gồm có 7 làng: 
An Nhơn, An Thạnh, Giao Thạnh, ((Monographie năm 1903)) 
Song An, Thanh Phong và Thanh An Bình Đông, 1.876 dân 
Phú). (Thời sự cẩm nang 1939). năm 1901 
Dân số năm 1939 có... 303.636 An Bình Tây, 1.927 dân năm 
ng. gồm: 1901 : 

Pháp 196 An Điền, 2.735 dân năm 1901 


Việt và Minh Hương 299.563 An Lái, 1.939 dân năm 1901 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


133 


An Ngãi Trung, 2.945 dân 
năm 1901 

An Thạnh, 1.986 dân năm 
1901 

Vĩnh Đức Tây, 1.936 dân năm 
1901 

Bảo Đúc: đủ, 1 trong 21 tổng 
c.t. (Theo lịch 1897) 

Hàm Luông 

Long Hóa 

Mỹ Phú 

Tân Quí 

Tiên Thủy 

Tiên Thủy Tây 


Bến Tre, năm 1897 gồm 6 làng: 


(Monographie Pháp 1908) 

Hàm Luông, 691 dân năm 
1901 

Long Hóa, 750 dân năm 1901 

Mỹ Phú, 633 dân năm 1901 

Tân Qui, 624 dân năm 1901 

Tiên Thủy, 742 dân năm 1901 

Tiên Thủy Tây, 531 dân 
năm 1901 

(Monographie Bến Tre in 
1908, nhà In Ménard, có thêm 
làng Phú Lượng nữa là 7 làng 
năm 1908) (làng Phú Lượng có 
525 dân năm 1908). 

Bảo Hòa: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t. (theo lịch 1897) 

Bình Lợi 

Phú Quới 

Phú Thành 

Phước Đa 

Phước Thành 

Phước Triệu 

Phước Tường 

Tân Thủy 


Bến Tre, năm 1897 có 8 làng: 


(Monographle Pháp 1908) 
Bình Lợi, 700 dân năm 1901 


Phú Quới, 710 dân năm 1901 

Phú Thành, 686 dân năm 1901 

Phước Đa, 711 dân năm 1901 

Phước Triệu, 622 dân năm 
1901 

Phước Tường, 433 dân năm 
1901 

Tân Thủy, 473 dân năm 1901 

Bảo Hựu: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t. (theo lịch 1897) 

An Hội 

Bình Nguyên 

Long Hưng 

Long Phú 

Long Sơn 

Long Thành 

Mỹ An 

Phú Lợi 

Phú Nhuận 

Phước Mỹ 


Bến Tre, năm 1897 có 10 làng: 


(Monographie Pháp 1908) 

An Hội, 5232 dân năm 1901 

Bình Nguyên, 1215 dân năm 
1901 

Long Hưng, 1243 dân năm 
1901 

Long Phú, 545 dân năm 1901 

Long Thành, 684 dân năm 
1901 

Mỹ An, 1415 dân năm 1901 

Phú Lợi, 1220 dân năm 1901 

Phú Nhuận, 131 dân năm 
1901 

Phước Mỹ, 504 dân năm 1901 

Bảo Khánh: đd, 1 trong 21 
tổng c.t (theo lịch 1897) 

Đại Định 

Phong Mỹ 

Phong Nẩm 

Phú Hữu 

Phước Hậu 


134 


TVTNMN 


Phước Hựu 
Phước Thạnh 
Bến Tre, năm 1897 có 7 làng: 
(Monographie Pháp 1908) 
Đại Định, 610 dân năm 1901 
Phong Nẩm, 704 dân năm 
1901 
Phú Hữu, 911 dân năm 1901 
Phước Hậu, 830 dân năm 
1901 
Phước Hữu, 612 dân năm 
1901 
Phước Thạnh, 670 dân năm 
1901 
Bảo Lộc: đd, 1 trong 21 tổng c.t. 
(theo lịch 1897) 
Bình Chánh 
Bình Hòa 
Bình Thành 
Bình Tiên 
Châu Bình 
Châu Phú Châu Thới 
Tân Hòa Đông 
Tân Thạnh Đông 
Tân Thạnh Trung 
Bến Tre, năm 1897 có 11 làng: 
(Monographie Pháp 1908) 
Bình Chánh, 1758 dân năm 
1901 
Bình Hòa, 1706 dân năm 1901 
Bình Khương, 782 dân năm 
1901 
Bình Thành, 619 dân năm 
1901 
Bình Tiên, 1628 dân năm 
1901 
Châu Bình, 1520 dân năm 
1901 
Châu Phú, 1614 dân năm 
1901 
Châu Thới, 1412 dân năm 
1901 


Tân Hòa Đông, 732 dân năm 
1901 

Tân Thạnh Đông, 1685 dân 
năm 1901 

Tân Thanh Trung, 2318 dân 
năm 1901 

Bảo Ngãi: đd, 1 trong 21 tổng 
cai trị. (theo lịch 1897) 

Mỹ Thành 

Quảng Điền 

Sơn An 

Đơn Hòa 

Sơn Thuận 

Tân Thành Đông 

Bến Tre, năm 1897 có 6 làng: 

(Monographie Pháp 1908) 

Mỹ Thành, 601 dân năm 1901 

An Hiệp, 850 dân năm 1901 

Đơn An, 718 dân năm 1901 

Sơn Hòa, 825 dân năm 1901 

Sơn Thuận, 723 dân năm 
1901 

Tân Thành, 715 dân năm 
1901 

(Monographie Bến Tre năm 
1903 kể 6 làng là Mỹ Thành, 
An Hiệp, Sơn An, Sơn Hòa, Sơn 
Thuận, Tân Thành). 

Bảo Phước: đủ, 1 trong 21 tổng 
cai trị. (theo lịch năm 1897) 

An Ngãi Tây 

Hưng Lễ 

Hưng Nhơn 

Hưng Nhượng 

Hưng Phong 

Hưng Phú 

Hưng Thạnh 

Tân Hòa 

Tân Khai 

Bến Tre, năm 1897 có 9 làng: 

(Monographie Pháp 1908) 

An Ngãi Tây, 1221 dân năm 
1901 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


135 


Hưng Lễ, 915 đân năm 1901 

Tân Hưng, 835 dân năm 1901 

Hưng Nhường, 1112 dân năm 
1901 

Hưng Phong, 935 dân năm 
1901 

Thạnh Phú Đông, 1200 dân 
năm 1901 

Hưng Thạnh, 1350 dân năm 
1901 

Tân Hào (nouveau riche), 
1745 dân năm 1901 

Tân Khai, 1315 dân năm 1901 

(Monographie Bến Tre 1903 
kể 9 làng là: An Ngãi Tây, Hưng 
Lễ, Tân Hưng, Hưng Nhượng, 
Hưng Phong, Thạnh Phú Đông, 
Hưng Thạch, Tân Hào (thay vì 
Hòa) và Tân Kha)). 

Bảo Thành: ảd, 1 trong 21 
tổng c.t (theo lịch 1897) 

Lương Hòa 

Lương Mỹ 

Lương Phú 

Lương Quới 

Lương Thạnh 

Liơng Thạnh Tây 

Mỹ Điền 

Nhơn Sơn 

Phong Điền 

Phú Điền 

Phú Hưng 

Phú Long 

Phú Thuận 

Phú Tự (Tự: tự thân) 

Tú Điền 


Bến Tre, năm 1897 có 15 làng: 


(Monographie Pháp 1908) 

Lương Hòa, 1022 dân năm 1901 

Lương Mỹ, 991 dân năm 1901 

Lương Phú, 1112 dân năm 
1901 


Lương Quới, 889 dân năm 
1901 

Lương Thạnh, 1201 dân năm 
1901 

Lương Thạnh Tây, 1002 dân 
năm 1901 

Mỹ Điền, 897 đân năm 1901 

Nhơn Sơn, 104 dân năm 1901 

Phong Điền, 1200 dân năm 
1901 

Phú Điền, 978 dân năm 1901 

Phú Hưng, 1242 dân năm 
1901 

Phú Long, 1106 dân năm 1901 

Phú Thuận, 750 dân năm 
1901 

Phú Tự, 1500 dân năm 1901 

Tú Điển, 1033 dân năm 1901 

Bảo Thuận: đủd, 1 trong 21 
tổng c.t (theo lịch năm 1897) 

Đồng Xuân 

Hòa Bình 

Mỹ Chánh 

Mỹ Hòa 

Mỹ Nhơn 

Mỹ Thạnh 

Phú Ngãi 

Phước Tuy 

Tân Điền 

Tân Thạnh 

Tân Trang 


Bến Tre, năm 1897 có 11 làng; 


(Monographie Pháp 1908) 

Đồng Xuân, 1242 dân năm 
1901 

Hòa Bình, 989 dân năm 1901 

Mỹ Chánh, 874 dân năm 1901 

Mỹ Hòa, 1425 dân năm 1901 

(Nhân: lòng tốt) Mỹ Nhơn, 
1302 dân năm 1901 

Mỹ Thạnh, 134 dân năm 1901 

Phú Ngãi, 1404 dân năm 1901 


TVTNMN 


Phước Tuy, 976 dân năm 1901 

Tân Điền, 1250 dân năm 1901 

Tân Thạnh, 782 dân năm 
1901 

Tân Trang, 1262 dân năm 
1901 

Bảo Trị: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t. (theo lịch 1897) 

An Hòa Tây 

An Thủy 

Bảo Hòa 

Bảo Thạnh 

Phú Lễ 

Tân Hòa 

Vĩnh Đức Đông 

Vĩnh Đức Trung 


Bến Tre, năm 1897 có 8 làng: 


(Monographile Pháp 1908) 

An Hòa Tây, 2123 dân năm 
1901 

An Thủy, 1927 dân năm 1901 

Bảo Hòa, 1782 dân năm 1901 

Bảo Thạnh, 1855 dân năm 
1901 

Phú Lễ, 1699 đân năm 1901 

Tân Hòa, 1542 dân năm 1901 

Vĩnh Đức Đông, 1425 dân 
năm 1901 

Vĩnh Đức Trung, 1431 dân 
năm 1901 

Mình Đạo: đd, 1 trong 21 
tổng c.t. Bến Tre, năm 1897, có 
10 làng: 

(theo lịch năm 1897) 

An Thạnh 

Khánh Thạnh 

Phú Hựu 

Quới Hưng 

Tân Hưng 

Tân Nhuận 

Tân Quới 

Tân Thạnh 


Tích Khánh 

Vĩnh Khánh 

(Monographie Pháp 1908) 

An Thạnh, 1201 dân năm 
1901 

Khánh Thạnh, 610 dân năm 
1901 

Phú Hựu, 920 dân năm 1901 

Quới Hưng, 1211 dân năm 
1901 

Tân Hưng, 1812 dân năm 
1901 

Tân Nhuận, 1300 dân năm 
1901 

Tân Quới, 1302 dân năm 1901 

Tân Thạnh, 1410 dân năm 
1901 

Tích Khánh 1400 dân năm 
1901 

Vĩnh Khánh, 1300 dân năm 
1901 

Minh Đạt: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t. Bến Tre, năm 1897 có 11 làng: 
(theo lịch năm 1897) 

An Phước 

Đa Phước 

Định Phước 

Hiệp Phước 

Hội An 

Hội Phước 

Tân Bình 

Tân Hội 

Thanh Bình 

Thành Hóa 

Thanh Thủy 

(Monographie Pháp 1908) 

An Phước, 1191 dân năm 1901 

Đa Phước, 3612 dân năm 1901 

Định Phước, 916 dân năm 
1901 

Hiệp Phước, 1187 dân năm 
1901 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


137 


Hội An, 165 dân năm 1901 

Hội Phước, 496 dân năm 1901 

Tân Bình, 513 dân năm 1901 

Tân Hội, 1491 dân năm 1901 

Thanh Bình, 618 dân năm 
1901 

Thành Hóa, 2116 dân năm 
1901 

Thanh Thủy, 1510 dân năm 
1901 

Minh Hóa: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t. Bến Tre, năm 1897 có 8 làng 
(theo lịch năm 1897) 

Hòa Bình 

Tân Đức 

Tân Lộc 

Tân Thiện 

Tân Thông 

Thanh Long 

Thanh Sơn 

Thanh Xuân 

(Monographie Pháp 1908) 

Hòa Bình, 1102 dân năm 1901 

Tân Đức, 995 dân năm 1901 

Tân Lộc, 1034 dân năm 1901 

Tân Thiện, 340 dân năm 1901 

Tân Thông, 789 dân năm 1901 

'Thanh Long, 221 dân năm 1901 

Thanh Sơn, 859 dân năm 
1901 

Thanh Xuân, 772 dân năm 
1901 

Minh Huệ: đủ, 1 trong 21 tổng 
c. Bến Tre, năm 1897 có 6 làng 
(theo lịch năm 1897) 

An Thới 

Ngãi Đăng 

Phú Trạch 

Thới Trạch 

Thành Thiện 

Tú Sơn 

(Monographie Pháp 1908) 


An Thới, 215 dân năm 1901 

Ngãi Đăng, 2196 dân năm 
1901 

Phú Trạch, 2618 dân năm 


1901 

Thới Trạch, 1672 dân năm 
1901 

Thành Thiện, 917 dân năm 
1901 


Tú Sơn, 572 dân năm 1901 

Minh Lý: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t Bến Tre, năm 1897 có 9 làng 
(theo lịch năm 1897) 

Gia Thạnh 

Khánh Hội 

Mỹ Sơn 

Phú Hiệp 

Tân Huy 

Tân Ngãi 

Trường Thành 

Vĩnh Thành 

Vĩnh Phú 

(Monographie Pháp 1908) 

Gia Thạnh, 916 dân năm 1901 

Phú Hội, 612 dân năm 1901 

Mỹ Sơn, 118 dân năm 1901 

Phú Hiệp, 916 dân năm 1901 

Tân Ngãi, 984 dân năm 1901 

Trường Thành, 1118 dân năm 
1901 

Vĩnh Thành, 2615 dân năm 
1901 

Vĩnh Phú, 755 dân năm 1901 

(Như vậy năm 1908, làng 
Khánh Hội trở thành Phú Hội, 
còn Tân Huy không thấy nói). 

Minh Phú: đd, 1 trong 21 tổng 
c. Bến Tre, năm 1897 có ð làng 
(theo lịch năm 1897) 

Đại Điền 

Đông Phú 

Quới Điền 


138 


TVTNMN 


Tân Khánh 

Thới Thạnh 

(Monographie Pháp 1908) 

Đại Điền, 3286 dân năm 1901 

Đông Phú, 1515 dân năm 
1901 

Quới Điền, 67ð dân năm 1901 

Tân Khánh, 1516 dân năm 
1901 

Thới Thạnh, 1594 dân năm 
1901 

Minh Quới: đd, 1 trong 21 
tổng c.t. Bến Tre, năm 1897 có 9 
làng (theo lịch năm 1897) 

An Bình 

An Định 

Hương Mỹ 

Phước Khánh 

Tân Hòa 

Tân Hương 

Tân Tập 

Tân Trung 

Tập Khánh 

(Monographie Pháp 1908) 

An Bình, 1630 dân năm 1901 

An Định, 1650 dân năm 1901 

Hương Mỹ, 2420 dân năm 
1901 

Phước Khánh, 765 dân năm 
1901 

Tân Hòa, 1530 dân năm 1901 

Tân Hương, 1934 dân năm 
1901 

Tân Tập, 1455 dân năm 1901 

Tân Trung, 1652 dân năm 
1901 

Tập Khánh, 1431 dân năm 
1901 

Minh Thiện: dd, 1 trong 21 
tổng c.t. Bến Tre năm 1897 có 7 
làng: (theo lịch năm 1897) 

Ngươn Khánh 


Phú Mỹ 

Phước Hạnh 

Tân Phú Tây 

Trung Mỹ 

Vĩnh Hòa 

Vĩnh Thuận 

(Monographie Pháp 1908) 

Ngươn Khánh 1101 dân năm 
1901 

Phú Mỹ 821 dân năm 1901 

Phước Hạnh 701 dân năm 
1901 

Tân Phú Tây 1200 dân năm 
1901 

Trung Mỹ 322 dân năm 1901 

Vĩnh Hòa 1001 dân năm 1901 

Vĩnh Thuận 320 dân năm 
1901 

Minh Trị: đd, 1 trong 21 tổng 
c.t. Bến Tre, năm 1897 có 7 làng 
(theo lịch năm 1897) 

An Nhơn 

An Qui (qui:về) 

An Thạnh 

An Thuận 

Giao Thạnh 

Thạnh Phong 

Thạnh Phú 

(Monographie Pháp 1908) 

An Nhơn 1523 dân năm 1901 

An Qui 2402 dân năm 1901 

An Thạnh 2040 dân năm 1901 

An Thuận 1110 dân năm 1901 

Giao Thạnh 2421 dân năm 
1901 

Thạnh Phong 3010 dân năm 
1901 

Thạnh Phú 1612 dân năm 
1901 

Mình Thuận: ỏd, 1 trong 21 
tổng c.t. Bến Tre, năm 1897 có 12 
làng (theo lịch năm 1897) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


139 


Bình Thành 

Đông An 

Đông Thành 

Gia Khánh 

Gia Phước 

Hưng Nhơn 

Phú Long 

Phú Thạnh 

Đùng Tân 

Tân Thành 

Tân Thành Tây 

Thanh trung 

(Monographle Pháp 1908) 

(Monographie năm 1908) tỉnh 
Bến Tre tổng Minh Thuận còn lại 
8 làng là: 

Bình Thạnh (không phải 
thành) 1350 dân 

Đông An 1250 - 

Đông Thành 1320 - 

Gia Khánh 1165 - 

Hưng Nhơn 1200 - 

Tân Thạnh (không phải 
thành) 1234 - 

Tân Thanh Tây (thanh: trong) 
1255- 

Thanh Trung 1252 - 


Bến Tre đd, tỉnh số 7 của Nam Kỳ 


cũ, thời Pháp. Năm 1956 đổi tên 
là tỉnh Kiến Hòa. Từ năm 1975, 
được trở lại tên Bến Tre như 
trước, vì nghĩ công kháng chiến 
chống Pháp - Mỹ. 

Điển tích - Vốn là xứ sanh 
sản và sản xuất cá tôm, cho nên 
từ xưa, Cơ Me đã gọi Srok treay 
(đọc sốc tre), nhưng sau này Cơ 
Me gọi theo ta là “bến có nhiều 
tre”, và để phân biệt với tỉnh Cần 
Thơ cũng có nhiều tre, mà Cơ Me 
gọi tre là rusel, nên có hai địa 
danh rành rẽ: 


- prêk rusei (sông tre) để gọi 
Cần Thơ, 

- prêk kompong ruse1 (sông 
vũng tre) để gọi Bến Tre. 

Hội nghiên cứu cổ học Đông 
Dương (Sociétế des Etudes 
Indochinoises) có cho nhà 1n L. 
Ménard (Sài Gòn) ấn hành năm 
1903 một quyển khảo cứu đặc 
biệt (monographie) về tỉnh Bến 
Tre, vô câu đầu tập khảo cứu này 
như vầy: “Bến Tre était autrefois 
occupé par les Cambodgiens qui 
Ïappelèrent Sốc Tre (pays des 
bambous), à cause de nombreux 
giồng couverts de bambous dont 
le pas étalt parsemé. Plus tard, 
les Annamites fondèrent un 
marché qu”ls appelèrent Bến 
Tre (débarcadère en bambous): 
Le rạch qui passe devant le 
marché et va se perde dans le 
Hàm Luuông, porte le même nom. 

Dịch - Bến Tre ngày xưa người 
Cơ Me chiếm trước và gọi “sốc 
tre”... vì trong xứ trên các giồng 
có tre mọc đầy. Sau đó người An 
Nam lập chợ buôn bán và gọi chợ 
Bến Tre, tức bờ sông hay bến bằng 
tre. Con rạch chảy ngang chợ này 
trổ nước xuống cửa Hàm Luông 
cũng mang tên rạch Bến Tre y 
như vậy”. 

Theo tôi, đây là dịch sai hai 
chữ “Bến Tre”. Tre đây là treay 
của Cơ Me, phải dịch là cá. Một 
bằng chứng còn lại là trong vùng 
còn nhiều địa danh như “cầu cá 
lóc”, “cầu cá trê”, “Cá Bông” (loại 
cá lóc lớn con hơn và mình có hoa), 
v.v.... Xét ra không phải ông bà ta 
đã lầm nội chữ Bến Tre này. Con 


140 


TVTNMN 


gà mà ta gọi gà tre, và cắt nghĩa gà 
thích sống trong bụi tre, cũng lầm 
nữa. Đó là méan che (gà che) của 
Cơ Me, ta đọc “che” ra “tre” và lầm 
luôn cho đến nay, và thành danh 
luôn, không phương sửa đổi lại 
được. Cơ Me thường gọi con gà đá 
độ là “méan côn” (gà nòI) và con gà 
nuôi lấy thịt là méan che (gà chạ). 

Lẽ đáng nên gọi Bến Tre là 
Ngư Tân, hoặc Bến Cá: srok 
kompong treay nhưng nay đã trễ. 
(Một điều phải lấy làm lạ là xứ 
của nhà thông thái Trương Vĩnh 
Ký và của học giả uyên thâm 
Nguyễn Khắc Huề mà không 
ông nào cải chính, dù hiểu đời đó 
người Pháp muốn nói hay viết 
làm sao cũng trối mặc, không vụ 
tất làm gì, trối họ. V.H.8. 

(Vùng Chợ Đệm, Ba Cụm, có 
một rạch gọi rạch Tre, không nên 
lầm với Bến Tre. Lê Thọ Xuân 
L.T.X, ĐNVT số 13). 


Bến Tre (về sông, rạch) - Tỉnh 


Bến Tre có ba con sông lớn chảy 
ngang, đó là Cổ Chiên, Hàm 
Lông và Ba Lai. 

Rể về rạch thì có: 

- rạch Sốc Sải; 

- rạch Bến Tre, chảy ngang 
tỉnh ly ngọn cuối ở Hương Điểm 
giữa cù lao; 

- rạch Sơn Đốc; 

- rạch Cái Bông, chảy qua một 
xóm đạo; 

- rạch Ba Tri, chảy ngang một 
chợ quan trọng về phía Nam. 

Cả năm rạch này đều trút 
nước xuống Hàm Luông. 

Rạch Ba Tri cá chạy dài theo 
sông cái, tưới các làng bên hữu 


sông Ba Lai rồi đổ nước xuống 
Ba Lai. 

Trên cù lao Mỏ Cày, thì có các 
rạch này: 

- rạch Cái Mơng chảy quanh 
co tưới khắp các vườn tược một 
họ đạo lớn; 

- rạch Mỏ Cày, ngày xưa nơi 
đây Pháp có lập một tòa bố sống 
ngắn ngủi có bốn năm rổi dẹp, 
nhưng nay còn lại một chợ khá 
sung túc; 

- rạch Cái Quao; 

- rạch Tân Hương ở về đầu 
vàm, ngày xưa cũng dự định xây 
nơi đây một tòa bố, nhưng sau 
không thực hành ý định ấy; 

- rạch Giồng Luông; 

- rạch Bang Cung. 

Sáu con rạch này đều trút 
xuống Hàm Luông và rạch Bang 
Cung chạy dài theo sông này. 

Về vàm Cổ chiên, có rạch Cái 
Chát, một khúc bọc dài theo sông 
Cổ Chiên trước khi trổ ra vàm 
(Monographle năm 1908) 

Bến Tre (kể về kinh đào) - Bến 
Tre có những con kinh sau đây: 

- trên cù lao Bến Tre thì có: 

- kinh Turc, do tên người đứng 
coi đào (thanh tra chủ tỉnh), đào 
năm 1873, xưa nhứt, nối rạch Cái 
Sơn qua Ba Lai và rạch Sơn Mã 
qua Hàm Luông, giúp ghe thuyền 
qua Mỹ Tho khỏi đi vòng cù lao 
xa xôi, nhưng từ khi có kinh Chẹt 
Sậy thì canal Turc mất phần quan 
trọng. Có vét lại năm 1898. 

- kinh Chẹt Sậy, đào năm 
1878, nối Bến Tre qua Mỹ Tho, 
trổ ra Ba Lai, dưới cù lao Dài, 
ngang cù lao Phú Túc, theo kinh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


141 


Giao Hòa tắt ngang làng An Hòa, 
tàu chạy 2 giờ, ghe 4 hay õð giờ từ 
Bến Tre tới Mỹ Tho. 

- kinh Sơn Đốc, đào năm 1885, 
nối rạch Sơn Đốc qua rạch Bến 
Tre và nối Hương Điểm với làng 
Sơn Đốc; 

- kinh Cái Bông qua Mỹ 
Chánh, do họ đạo Cái Bông xin 
đào cũng lối năm 1885, bề ngang 
độ 5 hay 6 mét, giúp rút nước 
phèn Bảo Thuận, Ba Mỹ. 

- kinh Ba Tri đi Đồng Xuân, 
đào năm 1895-1896. Dài 12 km, 
rộng 10 mét, sâu 2 mét rưõi, vừa 
giúp đất các làng Phước Mỹ, Phú 
Ngãi, Bảo Thạnh, Đông Xuân 
sạch phèn và trồng trọt được, vừa 
giúp ghe chài từ Ba Lai qua Hàm 
Luông khỏi đánh một vòng xa, và 
giúp vùng Ba Tri lòi lúa bán ra 
ngoài xứ. 

Trên cù lao Mỏ Cày, các kinh 
khác là: 

1) kinh Giồng Sấy, đào năm 
1874, dài 4 km 600, phân hai hai 
tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long, nối 
Hàm Luông qua Cổ Chiên, từ 
rạch Cái Mong qua Cái Sơn; 

2) kinh Mỏ Cày qua Cái Quao, 
đào năm 1876, dài 7km, bề ngang 
10 mét; 

3) kinh Tân Hương, rộng 10 
mét, từ đàng cựu để lại, năm 
1872 xáng múc rộng ra 20 mét 
bề ngang mà cũng không hết cái 
sống trâu (dos đâne) kinh này 
nối liền rạch Tân Hương qua vàm 
thơm, giúp lưu thông từ Hàm 
Luông qua Cổ Chiên mau hơn; 

4) kinh Bưng Cát, đào năm 
1898, dài 2km300, rộng 10 mét, 


giúp đi từ Bến Tre đi Trà Vinh 
thẳng đường vì rạch Bưng Cát 
trước quanh co lắm; 

5) kinh Vĩnh Thành, đào năm 
1876, dài 1km nối rạch Cái Tắc 
qua Cái Mơng; 

Những con kinh và rạch nhỏ 
này vừa rút nước phèn vừa g1Iúp sự 
lưu thông ghe thuyền nhỏ không 
ít (Monographie Bến Tre 1903). 


Bến Tre (kể về đường lộ) - Tỉnh 


Bến Tre gồm hai cù lao, mỗi cù 
lao có một đường cái chạy dài và 
các đường nhánh tủa ra hai bên 
như sau: 

- Lộ quản hạt số 3 Mỹ Tho đi 
Trà Vĩnh, chạy ngang Phước Hựu, 
Bến Tre, Mỏ Cày, Chợ Thơm, dài 
30km, rộng 10 mét; 

- Lộ địa hạt số 1, dài 23km500, 
rộng 6 mét, chạy từ Bến Tre qua 
Vĩnh Long đi ngang qua Tân 
Thành, Sơn Thuận, Sơn An, Tiên 
Thủy, Phú Quới, Bình Lợi, Tân 
Thủy; 

- Lộ địa hạt số 2, dài 42km 
700, rộng 10 mét, từ Bến Tre chạy 
ra bãi biển đi ngang Chợ Giữa, 
Lương Mỹ, chợ Mỹ Lồng, Lương 
Quới, chợ Giồng Trôm, Sơn Đức, 
Cái Bông, chợ Ba Tri, Vĩnh Đức 
Đông và Tân Hòa; 

- Lộ địa hạt số 3, từ Cái Mơng 
ra biển ngang qua Vĩnh Thạnh, 
chợ Ba Vát, chợ Giồng Keo, Bưng 
Cát, Mỏ Cày, chợ Cái Quao, Tân 
Hương, Đại Điền, Thạnh Phú, An 
Qui, Giao Thạnh. Dài 67km600, 
rộng 8 mét; 

Trên cù lao Bến Tre, có các lộ: 

- Lộ địa hạt số 4, 12km đài 10 
mét rộng là lộ vòng đai của tỉnh; 


142 


TVTNMN 


- Lộ địa hạt số 5, dài 6km, 
rộng 8 mét, đi từ Chợ Giữa qua 
Chẹt Sậy; 

- Lộ địa hạt số 6, dài 6km, 
rộng 6 mét, từ Giồng Trôm qua 
Châu Bình; 

- Lộ địa hạt số 7, đài 17km, 
rộng 6 mét, Giồng Trôm qua 
Đồng Xuân; 

- Lộ địa hạt số 8, dài 5km, rộng 
6 mét, Đồng Xuân qua Bảo Thạnh; 

- Lộ địa hạt số 9, đài 15km, 
rộng 6 mét, từ vàm Ba Tr1 qua 
Đồng Xuân; 

- Lộ địa hạt số 10, dài 22km, 
rộng 8 mét, Bến Tre ra Sơn Đốc, 
ngang Hương Điểm; 

- Lộ địa hạt số 11, dài 6km, 
rộng 6 mét, Hương Điểm đi Giỗng 
Trôm. Trên cù lao Mỏ Cày thì có: 

- Lộ địa hạt số 12, dài 12km, 
rộng 6 mét, Mỏ Cày đi Bàng Tra; 

- Lộ địa hạt 18 dài 8km, rộng 
6 mét, Ba Vát đi Bàng Tra; 

- Lộ địa hạt 14 dài 9km, rộng 
6 mét, Ba Vát đi Trường Thạnh; 

- Lộ địa hạt 15 dài 9km, rộng 
6 mét, Khánh Thạnh đi An Thới. 

Kể về đường làng thì có 6 con 
đường này: 

- Số 1 nối kinh Tân Hương qua 
Đại Điền, ngang Tân Khánh, dài 
18km, rộng 6 mét: 

- Số2, Chợ Thơm qua Mỏ Cày, 
ngang Vĩnh Khánh, Hội An: dài 
6km, rộng 6 mét; 

- Bố 3, Bàng Tra qua Chợ 
Thơm, ngang Tích Khánh, dài 
Bkm800, rộng 6 mét; 

- Số 4, Ba Vát đi Giồng Giai, 
ngang Tân Thành Tây, dài 
4km200, rộng 6 mét; 


- Số ð, Bàng Tra qua rạch Cái 
Tắc, dài 4km800, rộng 6 mét; 

- Số 6, từ sông Sốc Ải qua rạch 
Tông Dương, dài 5km, rộng 6 mét. 

Năm 1898, trong tỉnh Bến 
Tre, trên hai cù lao có cả thảy 
289km đường lộ (Monographie 
Bến Tre 1903). 


Bến Tre (chuyện vặt) - Năm Kỷ 


Dậu (1849), trong tỉnh xảy ra một 
trận dịch tả, dân trong tỉnh hao 
chết đến 4/10, thêm bịnh trái trời 
tai hại không nhỏ. Sau nhờ biết 
giữ vệ sinh, không ăn trái cây 
chua sống, không uống nước sông 
mà không khử độc trước, v.v... mà 
các bịnh dữ cũng bớt đi. 

Năm 1898, trong một trận 
bão, gió đưa một chiếc thuyền có 
chở 12 người từ cửa Hàm Luông 
thuyền trôi giạt qua tới kinh đô 
Phi Luật Tân là thành Ma-Ní 
(Manille). 

Ngày xưa, đi săn còn gặp cọp, 
heo rừng, khỉ, nai, mễn, chồn, 
rái, chuột đồng (campagnol), về 
chim có đủ thằng bè, vịt nước, le 
le, v.v... về cá biển có cá đuối, cá 
mập, còn cá đồng thì vẫn nhiều 
hơn các tỉnh khác. 

Về cổ tích, tương truyền mé 
sông Bến Tre thường lở sụp vì có 
con cá bóng thần làm hang ở dưới, 
tuy chuyện huyền hoặc, nhưng tỏ 
ra Bến Tre là xứ cá. 

Rể về tỉnh thần bất khuất thì 
Bến Tre đứng đầu. Các con cháu 
quan Phan, sau khi người tuẫn 
tiết, vẫn chống Pháp cho đến 
cùng: tháng 11 năm 1867, dậy ở 
Bến Tre lan rộng qua Trà Vinh, 
Kiến Hòa (Mỹ Tho), Duy Minh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


143 


(Mỏ Cày), dữ dội nhứt là ở Bảo An 
(cù lao Bến Tre), rồi kéo dài tới Ba 
Tri, Hương Điểm, quân Pháp lập 
tòa bố ở Bến Tre và ở Mỏ Cày mà 
cũng chống trả tảo thanh không 
xiết. Năm 1871 nhập tòa bố Mỏ 
Cày với Bến Tre). 

Ngày ð-2-1868, đồn Pháp ở 
Hương Điểm bị đánh; tháng 8 
năm 1868, tháng 5 năm 1869, 
khi dậy ở Phú Ngãi, Tân Điền, 
khi kéo cả trăm người đánh phá 
Đồng Xuân, giết cai tổng tên Trị, 
và viên xã trưởng, em của Trị. 
Tháng 7 năm 1869, cuộc nổi dậy 
của tán lý Kế, thậm chí cuối năm 
1869, làng Quới Điền bỏ hoang 
không người dám ở; tháng 10 và 
11 đến lượt làng An Thới bị bỏ 
trống. Năm 1870, bên Pháp bị 
bình Đức đánh thua, nhưng bên 
ta bỏ mất cơ hội tốt. 

Tháng 6 năm 1871, từ 25 tòa 
bố, đẹp bớt còn lại 18, tòa bố Bến 
Tre bị sáp nhập với tòa bố Mỏ 
Cày, Bến Tre mất luôn cả tổng 
Minh Nghị, Minh Ngãi và Minh 
Chánh nhập về tòa bố Vĩnh Long, 
tại Bến Tre, còn giao phó cho một 
quan huyện và 100 lính tráng. 
Viên tham biện Pháp tên Eymard 
Rapine, khéo giãi bày, rằng Bến 
Tre có sẵn nhà ở kiên cố còn Mỏ 
Cày, quan viên Pháp vẫn ở nhà lá 
ọp ẹp không đủ an ninh, nên lại bỏ 
Mỏ Cày, đời tòa bố lại Bến Tre cho 
đến mãi sau này. Cũng có lúc định 
đời tòa bố về Tân Hương, nhưng 
vì ngán vấn đề tạo tác dinh cơ tốn 
kém nên bãi lịnh ngày 2-9-1871 
này, qua nghị định ngày 16-3- 
1872, thì các tổng nhập Vĩnh Long 


được trả về Bến Tre trừ tổng Minh 
Nghị còn ở lại Vĩnh Long không về. 
Tháng 2 năm 1872 cố đạo Gernot 
lập sở đạo họ Cái Mơng, nhưng 
nhóm Vĩnh Long dậy, qua đánh 
hai bộ Cái Nhum và Cái Mong, 
người cầm đầu là bá hộ Huân, 
sau bị Tây bắt ở Long Xuyên, và 
ông bị Pháp hành hình tháng 10 
năm 18/5. 


Bến Tre, (chuyện vặt tiếp theo) 


- Cuộc nổi dậy này tiếp tràn qua 
tổng Minh Trị ở cù lao Mỏ Cày 
và qua tổng Bảo Đức, cù lao Bến 
Tre, cùng một lúc với việc dẹp tòa 
bố Mỏ Cày. Sau đó nhóm này dời 
căn cứ qua Trà Vinh rồi tan lần 
mất tích. 

Tháng 10 năm 1875 lại có cuộc 
nổi dậy ở ranh giới các tỉnh Vĩnh 
Long, Trà Vinh và Bến Tre. Cầm 
đầu là Diệu và Trần Than, tùy 
thuộc là Của và Trị. Tháng 12 
năm 1875, có tin đồn sẽ có dậy ở 
Mỏ Cày, do hai người tên Đồng 
và Đất loan tin, nhưng việc bất 
thành. 

Tháng 4 năm 1873, một người 
tên là Hưng, vượt khỏi Côn Nôn, 
trở về đất liền, kéo theo độ 10 đồ 
đảng, đến tụ tập ở cù lao Mỏ Cày, 
có ý định đánh đồn Bang Trà đóng 
ở Cổ Chiên, Pháp dẹp mà không 
bắt được ai cả. 

Từ đó Bến Tre êm lần, các tỉnh 
lân cận còn có bạo động, nhưng 
từ năm 1874 đến năm 1880, 
các tham biện chủ tỉnh Bến Tre 
không có chạy tờ kể thêm chuyện 
nào (Monographie Bến Tre 1903). 

Tr. 39 - Nhà thờ Cái Mơng và 
Cái Bông làm bằng gạch ngói bền 


144 


TVTNMN 


chắc, kiểu thức trông giống các 
nhà thờ bên Pháp của các đồng 
quê, còn ở Phước Hựu, Mỹ Hòa, 
Thanh Sơn, Cái Quao, Thạnh 
Phú, Thanh Phong, nhà thờ vẫn 
còn bằng lá. 

Tại làng Bảo Thạnh, tổng Bảo 
Trị, có hai ngôi mộ cổ được dân 
sùng bái, một mộ của ông Phan 
Thanh Giản, còn mộ kia là của 
ông Võ Trường Toản. 

Trong monographie Bến Tre 
1908 này, có bài văn bia, chữ 
Hán của quan Phan soạn và 
ông Nguyễn Khắc Huề dịch ra 
Pháp văn, nhan là “lnscription 
du tombeau du grand lettré 
Võ Trường Toản, du village de 
Bảo Thạnh, canton de Bảo Trị, 
province de Bến Tre. 


Bến Tre (chuyện lạ) - Về sóng 


thần ở cửa Ba Lai - Nguyên 
văn đoạn trong monographle năm 
19083, trương 12, như vầy: “Le seul 
phénomène curleux à signaler 
est une sorte de mascaret qui se 
produnt sur le Ba La, en mousson 
Sud Ouest. Les Annamites ont 
crée une légende à ce suJet. be 
sóng thần (vagues prodigieuses) 
du Ba Lai est, prétendent-ils, un 
génle qui habitalt autrefols la 
pagode de Rạch Xép, village de 
Đại Định. En 1866, 1l changea 
sa demeure et vint résider à la 
pointe de Phước Thiện, dans la 
pagode Phước Thạnh, canton 
de Hòa Quới, province de Mỹ 
Tho. I fait son apparitlon dans 
les trols premlers Jours de la 
l1re et de la 2è quinzaine de 
chaque mols lunaIre à partir du 


4è mois annamite Jjusqu'au 11è. 
Quand 1] descend dans ] “eau, 
cest touJours à marée basse; 1Ì 
a le corps tout noïr, et bien qu1] 
ne soit pas plus øros quune 
loutre, 1Ì est assez pulssant 
pour refouler le courant; les 
eaux s°agitent, un énorme 1lot se 
soulève à 2 mètres de haut sur 
20 de large et remonte jusqưà 
Ba Kè, au bord de Iile de Phu 
Tuc où 1] disparaIt. Malheur aux 
petIts bateaux qu1 ne peuvent se 
garer à temps à son passage, 1Ìs 
sont souvent brIsés, renversés ou 
proJetés sur la berge. Ce génle, 
disent les Annamites, ne protège 
personne, mais 1Ì ne fait aucun 
mal aux gens qui voyagent sur 
le Ba Lai, pourvu quÌls alent 
son de se tenir au large et de 
ne pas côtoyer la berge qu”Ì s°est 
réservée. Ce phénomène comme 
tous les mascarets observés 
à Ïembouchure de certains 
fleuves, se produit toujours à 
marée basse et aux syzyg1es, 
mals 1] offre ceci de particuller, 
qu7] cesse en mousson Nord-Est 
et qư1] ne barre que le cIngulème 
partie du fleuve environ du côté 
de la berge. II va aInsl contre le 
vent et le courant. Dịch tóm - bạ 
hơn cả là chuyện sóng thần cửa 
Ba Lai, khi mùa gió tây nam thổi. 
Trong xứ thuật rằng: ngày xưa 
sóng thần đóng đô ở chùa Rạch 
Xép, làng Đại Định. Năm 1866, 
thần đi đô về đầu voi Phước Thiện 
và về ngự chùa Phước Thạnh, 
tổng Hòa Quới (Mỹ Tho). Cứ vào 
sóc (ba ngày đầu âm lịch) và ba 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


145 


ngày giữa tháng (ngày vọng), từ 
tháng tư ta tới tháng mười một, 
nước ròng đến là thần xuất hiện. 
Thấy thần sắc đen tựa bằng rái 
cá nhưng thần thông vô biên, sức 
có thể di chuyển nước dưới sông 
bắt dựng đứng lên như tấm vách 
cao hai thước bề ngang 20 thước, 
rồi cuồn cuộn chảy đội, ngược về 
hướng Ba Kè, khi tới đầu cù lao 
Phú Túc thì lặn mất. Ghe nhỏ, 
thuyền con nào, rủi gặp, nếu 
không gãy nát tan tành thì cũng 
chìm lim hoặc bị ném lên bờ gãy 
lọi. Theo người sở tại, thần này 
không phù hộ ai mà cũng chẳng 
làm hại ai, miễn biết ý thần, 
tránh đường cho thần đi, hoặc 
đi ngoài khơi và miễn đừng ôm 
sát mé thì không gặp thần, tức 
vô hại. Sóng thần, phàm sông 
lớn, thường có, và thường hiện 
vào cơn nước ròng những ngày 
sóc ngày vọng khi thủy triều 
lên. Đặc biệt là sóng thần Ba Lai 
hiện mùa Đông Bắc và chỉ choán 
1/5 gần bờ. 


Bến Tre (cổ thạch) - Cách 600 


thước thì tới, nhà làng Hương 
Điểm, về hướng bắc, xóm Tân 
Hào, làng Tân Thành, tổng Bảo 
Lộc, tỉnh Bến Tre, nơi nhà ông 
Nguyễn Văn Ất, ông này khai 
rằng năm 1944 ông có đào gặp 
một cổ Phật đá Miên, ông đã hiến 
cho viện bảo tàng Sài Gòn và ghi 
vào sổ mục lục số MBB, 3667 
(theo Le Cisbassac). 

Viện bảo tàng Sài Gòn cũng 
nhận được năm hình bằng đồng 
của tỉnh Bến Tre gởi nạp rằng tìm 
gặp năm 1928 trong ruộng, và vô 


sổ mục lục MBB từ số 2940 đến số 
2944. Phật Civa 6 đầu 8 tay (cao 
0,18 mét), phật Ủma 4 tay (cao 
0,15 mét), phật LaksmI, có 2 tay, 
cao 0,16 mét; phật Lokecvara 4 
tay cao 0,105 mét; và một phật 
gãy cao 0,13 (sưu tập phẩm trước 
của dr. Dufossé bán lại viện bảo 
tàng) (theo Le Cisbassac). 


Bến Tre (cổ tích) 


- Mộ Phan Thanh Giản, tại 
làng Bảo Thành, tổng Bảo Trị, 
cách Bến Tre 44 km (mộ có tu 
bổ lại). 

- Mộ Võ Trường Toản, có công 
đào tạo nhiều nhơn tài giúp nhà 
Nguyễn được Phan Thanh Giản 
đời mộ về làng Bảo Thạnh từ 
năm 1865. 

- Mộ Nguyễn Đình Chiểu 
(1822-1888) tại làng Ba Tri. 


Biên Hòa, năm 1897 có 16 tổng và 


183 làng, đó là tổng: 
Bình Lâm Thượng, 10 làng 
Chánh Mỹ Hạ lỗ- 
Chánh Mỹ Thượng 10 - 
Chánh Mỹ Trung 18- 
Long Vĩnh Thượng 10 - 
Phước Vĩnh Hạ 17 - 
Phước Vĩnh Thượng 

8- 
Phước Vĩnh Trung 13 - 
Thành Tuy Hạ 19- 
Thành Tuy Thượng 11 - 


An Viễn 6- 
(đồng bào thượng) 
Bình Tuy 7 ~1d 
Phước Thành 10 -1d 
Tập Phước 7 ~1d 
Thuận Lợi 6-1d 
Bình Cách 7 - (Cao 
miên) 


146 


TVTNMN 


Biên Hòa, năm 1939, theo q. Thời 


sự cẩm nang, có: 
Dân số 170.606 ng. 
gồm có Việt 123.932 
Minh Hương 891 
Thổ 1.233 
Thượng 40.978 
Lào 24 
Hoa kiều 2.990 
Ng. nước khác 76 
Pháp ? 


Biên Hòa, năm 1897 có: 


a) Trường học: 1 trường địa 
hạt và 4 trường tổng tại làng: 
Bình Trước, Bình Mỹ, An Hòa và 
Tân Uyên. 

b) 3 nhà thơ dây thép: 1 sở tại 
tỉnh ly, 1 sở tại Long Thành, 1 sở 
tại Tân Uyên. 

c) 12 chợ: Gọi Chợ Thủ 

c. Làng Uyên Hưng? 

Chợ Thủ Đồng Sứ, làng Tân 
Uyên, tổng Chánh Mỹ Trung. 

Đồng váng, làng Tân Bạ, 
tổng id 

- Bến Gỗ, làng An Hòa, tổng 
Long Vĩnh Thượng 

Chợ Đồn, làng Bình Long, 
tổng Chánh Mỹ Thượng 

- Bà Ký, làng Tuy Long, tổng 
Thành Tuy Thượng 

Gọi Chợ Quan (1939) 

Đồng Môn, làng Phước Thiền 
(sic), t. Thành Tuy Hạ 

- Cây Gia, làng Tân Tịch, tổng 
Chánh Mỹ Hạ 

Chợ Dinh, làng Bình Trước, 
tổng Phước Vĩnh Thượng 

Chợ Bến Cá, làng Bình Thảo, 
tổng Phước Thành Hạ 

Chợ Cây Me, làng Tân Lương, 
tổng Chánh Mỹ Trung 


Chợ đường, làng Phước Kiến, 
tổng Thành Tuy Hạ 

Chợ mới, làng Phước Long, 
tổng Thành Tuy Hạ 

Theo Thời sự cẩm nang năm 
1939, thì năm ấy ngoài các chợ kể 
trên, có thêm chợ Tân Vạn, làng 
Tân Vạn. 

Chợ Thủ làng Uyên Hưng 
(có lẽ thay tên chợ Thủ Đồng Sứ 
(Tân Uyên). 

Chợ Lò Gạch, làng Bửu Long 
Chợ Long Thành, làng Long 
Thành. 

Chợ Võ Sa làng Bình Long 
Chợ Phước Lý làng Phước Lý. 

Chợ Cây Đào làng Bình Thành 
Chợ Phước An làng Phước An. 

Rể về di vật cổ, Biên Hòa có: 

1) Một Phật đá lớn thếp vàng, 
tại chùa Bửu Sơn, làng Bình 
Trước (cách tỉnh ly 1km). Tượng 
Phật này rất cổ, do dân gặp trong 
một bọng cây. Ông Aymonier có 
dịch và nói đó là chữ Chàm. 

2) Một cốt Phật bằng đá 
mình người đầu voi, tại chùa 
Phước Hội, làng Tân Triều tây, 
đó là chúa thổ công, gọi Ganeca, 
của thần thoại Ấn, có khắc chữ 
Miên cổ (Monographie năm 1901, 
tr.51) 

3) Chùa Đại Giác, làng Nhị 
Hòa, có từ đời Lê Hiển Tông 
(1740-1786) có một biển mạ vàng, 
hai chữ Đại Giác do một bà công 
chúa con vua Minh Mạng cúng 
(tr. 54 monogr). 

Hội đua ngựa gọi Soclété des 
Courses du Đồng Nai, sáng lập 
năm 1896, có 400 hội viên vừa 
Pháp lẫn Việt, nền trường đua 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


147 


ở trên nổng cao tại Châu Thành 
(tr. 5ð). 

Bình Lâm Thượng: ảd, 1 trong 
16 tổng c.t. Biên Hòa 

Năm 1897 có 10 làng (theo 
lịch 1897) 

An Lộc 

Bình Lộc 

Hưng Lộc 

Phong Lộc 

Phú Lộc 

Quới Lộc 

Tân Lộc 

Thuận Lộc 

Xuân Lộc 

Chánh Lộc 

(Năm 1901 còn lại 9 làng, theo 
monographie 1901): 

An Lộc 

Bình Lộc 

Hưng Lộc 

Phong Lộc 

Phú Lộc 

Quới Lộc 

Tân Lộc 

Thuận Lộc 

Xuân Lộc 

? 

Tổng Bình Lâm Thượng sản 
xuất cây gỗ rừng: căm xe, cẩm lai, 
vắp, sao, gõ, sến, trắc, bình linh, 
bời lời, làu táu, huỷnh, bằng lăng, 
gối, gáo, xoay (monogr. tr. 26). 

Chánh Mỹ Hạ: đd, 1 trong 16 
tổng cít Biên Hòa 

Năm 1897 có 15 làng theo 
lịch 1897 

An Lĩnh 

Bình Cơ 

Chánh Hòa 

Chánh Hưng 

Lạc An 


Mỹ Lộc 

Phước Hòa 

Phước Vĩnh 

Tân Lợi 

Tân Lập 

có lẽ 2 làng này nhập làm 
Tân Hòa 

Tân Nhuận 

Thanh Hòa 

Thương Lang 

Mỹ Đức 

Tân Tịch 

Năm 1901 còn lại 14 làng, 
theo monographie 1901: 

An Linh 

Bình Cơ 

Chánh Hòa 

Chánh Hưng 

Lạc An 

Mỹ Lộc 

Phước Hòa 

Phước Vĩnh (chợ Bố Mua có 
từ n. 1899) 

Tân Hòa 

Tân Nhuận 

Thanh Hòa 

Thương Lang 

Mỹ Đức 

Tân Tịch (chợ Cây Da) 

Trừ Mỹ Đức và Tân Tịch, các 
làng kia của tổng sản xuất gỗ 
rừng: cam liên, gõ, sao, cẩm lai, 
trắc, làu táu, trường, da đá, giáng 
hương, vấp, bình linh, mít nài 
(monogr. tr 26). 

Chánh Mỹ Thượng: đd, 1 
trong 16 tổng c.t. Biên Hòa 

năm 1897 có 10 làng (theo 
lịch 1897) 

Bình Long 

Bình Trị 

Mỹ Khánh 


148 TVTNMN 

Tân Bản Vĩnh Phước 
Tân Hạnh (Monographle năm 1901) 
Tân Phước Đông An Chữ 
Tân Thiều Bình Chánh Đông 
Tân Vạn Bình Chữ 
Tân An Bình Hóa 
Tân Hóa Bình Hưng 
(Monographie năm 1901, còn Điều Hòa 

lại 9 làng): Dư Khánh 
Bình Long (chợ Đồn, có từ đời Hiệp Hưng 

Tây Sơn) Nhựt Thạnh 
Bình Trị Phước Hải Đông 
Mỹ Khánh Tân Ba (chợ Đông Vạn) 
Tân Bản Tân Hội 
Tân Hạnh Tân Long 
Tân Phước Đông Tân Lương 
Tân Thiều (thiều: đẹp) Tân Trạch 


Tân Vạn 
ọ 


Hóa An (phải đổi Tân Hóa ra 


Hóa An chăng? hay là làng khác?) 


Chánh Mỹ Trung đủd, 1 trong 


16 tổng c.t. Biên Hòa 


(theo lịch năm 1897), có 18 


làng: 


An Chữ 

Bình Chánh Đông 
Bình Chữ 

Bình Hóa 

Bình Hưng 
Điều Hòa 

Dư Khánh 

Hiệp Hưng 
Nhựt Thạnh 
Phước Hải Đông 
Tân Ba 

Tân Hội 

Tân Long 

Tân Lương 

Tân Trạch 

Tân Uyên 

Thiện Khánh 


Tân Uyên (chợ Thủ Đồng Sứ) 
Thiện Khánh 

Vĩnh Phước 

Long Vĩnh Thượng: dd, 1 


trong 16 tổng c.t Biên Hòa 


(theo lịch 1897 có 19 làng) 
An Định 

An Hòa 

An Hưng 

An Lợi 

An Phước 

An Xuân 

Bình Dương 

Phước Cang 

Phước Hội 

Phước Hưng 

Long Khánh 

Phước Mỹ 

Long Điền 

Long Trường 

Tân Xuân 

Thiết Tượng 

Vĩnh Hòa 

Vĩnh Thọ 

(Monographie năm 1901 còn 81) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


149 


An Hòa (chợ Bến Gỗ) 

Phước Tân 

Thiết Tượng 

Theo monographie năm 
1901, vì có làng mất có làng đổi 
tên nên ghi lại mà không dám 
cho ý kiến: 

Tên làng tr. monographie kể 
dưới đây không có trong lịch 1897: 

Long Bình 

Long Hưng 

Tam An 

Tam Phước 

Trường Thọ 

Năm làng Long Bình, Phước 
Tân, Tam An, Tam Phước và 
Trường Thọ đều có rừng sản xuất 
cây gỗ danh mộc hay củi (monogr. 
tr. 26) 

Phước Vĩnh Hạ: ảd, 1 trong 16 
tổng của tỉnh Biên Hòa 

(Năm 1897 có 17 làng theo 
lịch 1897) 

Bình Lợi 

Bình Ninh 

Bình Phú 

Bình Thạnh 

Bình Thảo 

Thiên Quan 

Tân Định 

Bình An Chánh 

Bình Lục 

Long Chánh 

Long Phú 

Năm 1901 còn 12 làng (theo 
monographle năm 1901) 

Bình Lợi (có chợ gọi chợ Do Sa) 

Bình Ninh 

Bình Phú 

Bình Thạnh (chợ Cây Đào) 

Bình Thảo (chợ Bến Cá) 

Thiên Quan (thiên: dời, đổi; 


quan: ông quan) 

Tân Định 

Đại An 

Long Lộc 

Tân Hiền 

Tân Phú 

Xuân Lộc 

Làng có từ 1897: 

Phú Trạch 

Tân Huệ Đông 

Đa Lộc 

Hiền Quan 

Tân Khai 

Trị An 

Xuân Hòa 

Làng có năm 1901 

(những tên làng này không 
thấy ghi lại trong monographie 
1901, vì sợ lầm lạc nên không cho 
ý kiến, có lẽ đổi tên và cũng không 
dám chỉ định). 

Ba làng Đại An, Tân Định và 
Thiện An, sản xuất rất nhiều cây 
gỗ quí: gõ, cam xe, sến, bình linh, 
làu táu, giáng hương, trai, huỳnh 
đường, chay, chò, cẩm liên, cẩm 
lai, sơn, vắp, xoay, trắc, tràm, 
ram, bằng lăng, bời lời, thông, 
tre, gáo, vên vên, dầu, mít nài 
(monogr. tr.26). 

Phước Vĩnh Thượng: đd, 1 
trong 16 tổng c.t. Biên Hòa 

(Năm 1897 có 8 làng): 

Bình An 

Bình Trước 

Nhị Hòa 

Nhứt Hòa 

Tam Hòa 

Tân Lại 

Tân Mai 

Vĩnh Cửu 

Bình An 


TVTNMN 


Bình Trước, có chợ gọi chợ 
Dinh 

Nhị Hòa, chợ gọi chợ Mới 

Nhứt Hòa 

Tam Hòa 

Tân Lai (Lai, không phải Lại) 

Tân Mai 

Vĩnh Cửu 

Những làng Bình An, Bình 
Trước, Tân Mai và Vĩnh Cửu của 
tổng Phước Vĩnh Thượng sản 
xuất gõ, trắc, cẩm lai, sao, bằng 
lăng, công, chay, bời lời, vắp, làu 
táu, dầu, gáo, và huỷnh. 

Phước Vĩnh Trung: đd, 1 trong 
16 tổng c.t. Biên Hòa 

Năm 1897 có 18 làng (theo 
lịch 1897) 

Bạch Khôi 

Bình Diện 

Bình Hậu 

Bình Mỹ 

Bình Thạnh 

Bình Thới 

Bình Ý 

Hàm Hòa 

Tân Phong 

Tân Thạnh Đông 

Tân Triều Đông 

Tân Triều Tây 

Năm 1901, còn 8 làng (theo 
monographie năm 1901) 

Bình Thạch 

Bình Ý 

Tân Phong 

Tân Triều Đông 

Tân Triều Tây (chợ Cẩm Vinh) 

Bửu Long (chợ Lò Gạch) 

Thạnh Phước 

Thới Sơn 

(các làng kia monographie 
1901 không nhắc) 


Hai làng Bình Ý và Tân 
Phong, tổng Phước Vĩnh Trung 
sản xuất lâm sản như gõ, sao, da 
đá, bằng lăng, huỷnh, làu táu, 
viết, trắc, cẩm lai, bời lời, trường. 

Thành Tuy Hạ: ảd, 1 trong 16 
tổng c.t. Biên Hòa 

Năm 1897 có 19 làng theo 
lịch 1897: 

An Phú 

Bình Quới 

Long Điền 

Long Hiệu 

Lương Thiện 

Mỹ Hội 

Mỹ Khoan 

Phú Mỹ 

Phước An 

Phước Khánh 

Phước Kiến 

Phước Lai 

Phước Long 

Phương Lương 

Phước Lý 

Phước Thạnh 

Phước Thiền 

Phước Thọ 

Tân Tường 

Năm 1901, theo monographie 
còn đủ số: 

An Phú 

Bình Quới 

Long Điền 

Long Hiệu 

Lương Thiện 

Mỹ Hội 

Mỹ Khoan 

Phú Mỹ 

Phước An 

Phước Khánh 

Phước Kiến 

Phước Lai 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


1ỗ1 


Phước Long (chợ gọi chợ Mới) 

Phước Lương 

Phước Lý (chợ Rạch Giông) 

Phước Thạnh 

Phước Thiền (chợ Đồng Môn) 

Phước Thọ 

Tân Lương (không phải tường) 

Mười ba làng An Phú, Long 
Điền, Long Hiệu, Mỹ Khoan, 
Phước An, Phước Kiến, Phước 
Lai, Bình Quới, Phước Lý, Phước 
Thạnh, Phước Thiên, Phước Thọ 
và Tân Trường của tổng Thành 
Tuy Hạ sản xuất trắc, làu tấu, 
sao, công, bằng lăng, vên vên, 
săng ma, cám, mít nài. 

Thành Tuy Thượng: đd, 1 
trong 16 tổng c.t Biên Hòa 

Năm 1897 có 11 làng (theo 
lịch 1897): 

An Lâm 

Khánh Lâm 

Long Thuận 

Phước Đức 

Phú Lạc 

Phước Lộc 

Phước Thái 

Tam Thiện 

Thanh Nguyên 

Tập Phước 

Tuy Long 

Năm 1901 còn 9 làng (theo 
monographie năm 1901) 

An Lâm 

Khánh Lâm 

Long Thuận 

? 

? 

Phước Lộc 

Phước Thái 


Tam Thiện 
Tập Phước 


Tuy Long 

Phước Nguyên 

Tám làng An Lâm, Khánh 
Lâm, Long Thuận, Phước Lộc, 
Phước Nguyên, Phước Thái, Tam 
Thiện và Tập Phước sản xuất cam 
xe, cam liên, trai, vắp, bình linh, 
làu táu, trắc, chiêu liêu, cá đuối, 
huỳnh đường, huỷnh, gối, công, 
bời lời, xoay. 

An Viễn: đd, 1 trong 16 tổng 
c.t. Biên Hòa 

Năm 1897 có 6 làng (theo lịch 
1897) 

Cam Ngôn 

La Minh 

Cam Đường 

Cam Mỹ 

Thoại Hương 

Cam Tim 

(Theo monograph1e năm 1901 
còn đủ) 

Cam Ngôn 

La Minh 

Cam Đường 

Cam Mỹ 

Thoại Hương 

Cam Tim 

Bình Tuy: đd, 1 trong 16 tổng 
c.t. Biên Hòa 

Năm 1897 có 7 làng (theo lịch 
1897) 

Cao Can (sic) 

Định Quán 

Gia Canh 

Lư Lịch 

Thuận Tùng 

Túc Trưng 

Vĩnh An (đồng bào thượng ở 
nhiều) 

(theo monographle năm 1901) 

Cao Cang 


152 


TVTNMN 


Định Quán 

Gia Canh 

Lý Lịch 

Thuận Tùng 

Túc Trưng 

Vĩnh Ân 

Phước Thành: đd, 1 trong 16 
tổng c.t. Biên Hòa, năm 1897 có 
10 làng có đồng bào thượng ở: 

Bao Hàm 

Đông Thành 

Gia An 

Gia Cấp 

Trà Tân 

Thọ Vức 

Võ Đắt 

Võ Định 

Võ Đông 

Võ Quan 

Monographle 1901 còn đủ: 

Bao Hàm 

Đông Thành 

Gia An 

Gia Cấp 

Trà Tân 

Thọ Vực 

Võ Đắt (Dỏ: điếm canh?) 

Võ Định (Dỏ?) 

Võ Dõng (Dỏ?) 

Võ Quảng (Dỏ?) 

(Thời này chính tả chưa thống 
nhất, và các chữ “vỡ” này đều 
viết như vậy, xin chất vấn và hỏi 
có nên viết “đỏ”, tức điếm canh 
chăng? Trong PCGB In năm 
1875, ông T.V.K viết Dỏ Sa (Phước 
Long). 

(Monographle năm 1901 của 
tỉnh Biên Hòa không có ghi tổng 
này trong địa hạt của tỉnh nữa). 

Tập Phước: đủ, 1 trong 16 tổng 
c.t Biên Hòa 


Năm 1897 có 7 làng (theo lịch 


1897) 


Bảo Chánh 

Bảo Định 

Bảo Liệt 

Bảo Mỹ 

Long Tại 

Thời Giao 

Tích Thiện 

Monographie 1901 còn đủ: 
Bảo Chánh 

Bảo Định 

Bảo Liệt 

Bảo Mỹ 

Long Tài (tài: của cải) 
Thời Giao 

Tích Thiện 

Thuận Lợi: đd, 1 trong 16 tổng 


e.t Biên Hòa 


Năm 1897 có 6 làng: 
Can Vàng 

Chôn Lâm 

Đặt Trụ 

Phú Quan 

Phú Tron 

Phú Xuân 

Monographlie 1901 còn y: 
Rang Vang 

Trung Lâm 

Gia Trụ (thay vì Đặt trụ) 
Phú Quan 

Phú Tròn 

Phú Xuân 

Bình Cách: đd, 1 trong 16 tổng 


c.t. Biên Hòa 


Năm 1897 có 7 làng của người 


Cao Miên ở: 


An Bình 

An Trung 
Chơn Thành 
Diêm Quan 
Hương Mát 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


153 


Thành Công 

Từ Tôn 

Monographle 1901 thêm làng 
Cẩm Sô nữa là 8 làng: 

An Bình 

An Trang 

Chơn Thành 

Diêm Quan 

Hương Mạt 

Thành Công 

Tự Tôn 

Cẩm Sô 


Biên Hòa, theo Thời sự cẩm nang 


1939 có: 

1) quận Châu Thành có 3 
tổng: 1) t. Chánh Mỹ Thượng (1. 
Bửu Hòa, Bình Trị, Hòa An, Tân 
Hạnh, Tân Vạn, Tân Hiệp); 2) t. 
Phước Vĩnh Trung (1. Bình Hòa, 
Bình Ý, Bửu Long, Tân Phong, 
Tân Triều); 3) t. Phước Vĩnh 
Thượng (1. Bình Trước, Hiệp Hòa, 
Tân Hiệp, Tân Thành). 

2) quận Long Thành 3 tổng: 1) 
t. Long Vĩnh Thượng (1. An Hòa, 
Long Bình, Long Hưng, Phước 
Tân, Tam Phước, Tân Hưng, 
Tân An, An Lợi); 2) t. Thành Tuy 
Thượng (1. Long An, Long Phước, 
Phước Hiệp, Phước Lai, Phước 
Lộc Xã, Phước Mỹ, Phước Thiện, 
Thái Thiện); 3) t. Thành Tuy Hạ 
(đáng Phú Hội, Phú Hữu, Phú 
Thạnh, Phước An, Phước Khánh, 
Phước Lý, Long Tân). 

3) quận Tân Uyên, 3 tổng: 1) 
t. Chánh Mỹ Trung (1. An Thành 
Xã, Bình Chánh Đông, Bình 
Hòa, Mỹ Hòa, Mỹ Quới, Phước 
Thành, Tân Ba, Thái Hòa, Uyên 
Hưng); 2) t. Chánh Mỹ Hạ (1. An 
Lnh, Bình Mỹ, Chánh Mỹ Hòa, 


Chánh Hưng, Lạc An, Mỹ Lộc, 
Phước Hòa, Phước Sang, Phước 
Vinh, Tân Hòa, Thân Nhuận, 
Tân Tịch, Thanh Hòa, Thương 
Lang); 3) t. Phước Vĩnh Hạ (1. 
Bình Long, Bình Phước, Lợi Hòa, 
Bình Thạnh, Đại An, Tân Định, 
Tân Phú và Thiên Tân). 

4) quận Xuân Lộc, 4 tổng: 1) t. 
Bình Lâm Thượng (1. Bình Lộc, 
Gia Ral, Hưng Lộc, Tân Lập, Tân 
Phong, Xuân Lộc); 2) t. mọi An 
Viêng (sic); (l. Cam Tiêm, Cam 
My, Cam Ngôn, Cam Dương, Tích 
Thiện, Bao Ny, Thới Giao); 3) t. 
mọi Phước Thành, (1. Vo Dong, 
Vo Quan, Gia Cấp, Vo Dinh, Đông 
Thành, Bao Hâm, Túc Trưng, 
Vĩnh An) 4) t. mọi Tập Phước (1. 
Bao Chánh, Bao Dinh, Bao Liệt, 
Lang Tái, La Minh, Thoại Hương, 
Trà Tân, Võ Dắt, Thọ Vựt (sie), 
Gia An). 

5ð) quận Núi Bà Rá, 9 tổng: 1) t. 
Bình Cách (. Âu Trang, An Bình, 
Thành Công, Thanh Sơn, Chơn 
Thành, Cam 8ô, Diêm Quan); 2) 
t. Thuận Lợi (1. Giát Tru, Dông 
Bua, Tà BaIi, Ta Mòn, Tà Bung, Tà 
Cô, Bu Trít, Bu Marr, Bu-N đot, 
Tam Glel, Bu Kkoou); 3) t. Bu 
Yum (làng Phú Riềng, Bu Dinh, 
Bu Bô, Bu Karr, Bu Rat, Bu Ray, 
Bugrô, Bu Then, Bu Mum, Bu 
Yum, Bu muôn); 4) tổng Tân 
Thuận (1. Bu Kteik, Tat Rach, 
Bu Dah, Bu Katt, Bu Plong); ð) 
tổng Khum Narr (làng Tat-ri, Bu 
Compell, Bu Knayt, Bu Cô Dôp, 
Bu Cô lia, Bu Kdâng, Bu Thôi, 
Bu Glel, Bu Klang, Bu Treit, Bu 
Drudet, Bu Dru Trên, Bu Briêng, 


154 


TVTNMN 


Bu Kroat, Bu Biet, Bu Porrdak, 
B.LTân); 6) tổng Khun Klênh (1. 
Bu Karr, Giat Té, Bu Xach, Bu 
Yâm, Bu nghiên, Châu Mai, Bu 
Rang, Bu Yhann Krao, Bu Gnao); 
7) tổng Xor Nouk (làng Bu Ton, 
Bu Thôn, Bu Harr, Bu Nul, Bu 
Marteil, Bu Nharr, Bu Korla, Bu 
nga, Bu Xarr, Bu Bria, Bu Klun, 
Bu Tei]); 8) tổng RLâp (1. Bu Nu, 
Bu Blênh, Bu Rayt, Bu Jrin, Bu 
D'riêt, Bu Gout, Bu Ktoh, Bu 
Borr, Bu Kdeli, Bu Sriêt, Bu Drin, 
Bu Rlâp, Bu Rang, Bu Nhao, Bu 
Chrap, Bu Kett, B. Rxon, Bu 
Kkaun, Bu Tok, Bu Ndia, Bu 
Coh, Bu Tâp TaÐ; 9) tổng Bunard. 


Biên Hòa cố sự - Hội cổ học Ấn 


Trung (Société des Etudes 
Indochnolses có công biên soạn 
một bộ monographies, về các 
tỉnh Nam Kỳ. Tôi chỉ góp được: 
ler fascieule về monographie tỉnh 
Biên Hòa, In năm 1901 4è fasc. 
Về tỉnh Mỹ Tho, in năm 1902; 7è 
fasc. Về Bến Tre in năm 1903 9è 
fasc. Về Trà Vinh, in năm 1908; 
và 12è fasc. Về Long Xuyên in 
n. 19085. 

Các tỉnh kia tìm mãi không 
gặp. Nay chép lại mà không 
dịch về B. Hòa: “Histoire de 
Biên Hòa - Biên Hòa autrefols 
province cambodglienne, fut 
conquise sous le roi Giao Chỉ 
Lê Thần Tôn (1648-1663), par 
le seigneur de Huế (An Nam), 
Nguyễn Hiếu Vương, et colonisée 
par les habitants du Quảng Nam, 
du Quảng Ngãi et de Bình Định. 

Vers 1705, Dương Ngạn 
Địch, général dune armée de la 


dynastie ch1noiIse des Minh, ayant 
été battu par les Tartares senfuIt 
sur des barques et aborda avec 
3.000 guerrlers dans le royaume 
dAnnam. Le roi de ce pays, 
Informé par des mandarins de 
cette arrIvée, ordonna đaccueillir 
amicalement les Célestes, de 
recevolr leur soum1sslon mals 
de les envoyer en Cochinchine 
colonIser de nouveaux terraIns. 

Les Ch1no1s se rembarquèrent 
et se dirigèrent vers le territoire 
qui leur éta1t assigné: les uns avec 
Dương Ngạn Địch sétablirent à 
Mỹ Tho, les autres avec Trần, 2è 
chef de Ïexpédition, allèrent se 
ñxer dans l'ýle de Cù Lao Phố 
et sur les rives du Đồng Nai, 
notamment à Ban Lân (Bến Gỗ 
actuel). 

Ces étrangers s°al lièrent 
avec les Annamites établis 
précédemment dans ces réglons 
et se mirent à défricher et à 
cultIver le pays. 

Des fonderles furent crées 
des pagodes construItes, des 
rues tracées. lEn peu de temps, 
le village de Ban Lân devint 
un centre commerclal très 
1mportant activement fréquenté 
par les navires de commerce 
de nationalités différentes qui 
remontalent le Đồng Nai pour 
venir trafiquer et y échanger 
leurs marchandises. 

Le nombre de colons résidant 
dans Ïanclen territoire conquls 
aux Cambodgiens ayant 
considérablement augmenté, 
le huyện de Phước Long (sous- 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


155 


préfecture) fut dabord fondé puls 
tranformé en un Phủ (préfecture) 
qu1 comprenalt quatre huyện: 
Phước Chánh, Bình An, Long 
Thành et Phước Bình. Le roi Minh 
Mạng changea cette organIsatlon 
adminIstrative 1l Ÿagrandit et en 
fñt une province du nom de Biên 
Hòa tỉnh qui eut comme limites: 
au nord la province de Bình 
Thuận; au sud, la province de Gia 
Định; à YEst la mer; à ouest, le 
royaume du Cambodge. 

Biên Hòa tỉnh a formé sous 
la domination francalse tro1s 
provinces: Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ 
Dầu Một. La province de Biên Hòa 
actuelle a été constituée par les 
huyện de Phước Chánh et Long 
Thành. Cette province appartint 
aux Annamites jusqu'en 1861 
(xem tiếp thẻ: Biên Hòa cố sự). 


Biên Hòa cố sự (tiếp): - Cette 


province appartintaux Annamites 
Jusqưie 1861, date de Ïarrivée en 
Cochinchine du contre-amiral 
Bonnard, nommé commandant 
en chef de Ïexpédition francalse 
en remplacement du vice-amiral 
Charner, arrlvé au terme de son 
commandement. 

1/amiral Bonnard soccupa 
1mméd1Iatement, suivant les 
1ns truc tions du Ministre de la 
marIne, de porter les frontlères 
de notre colonle nalssante à Ïst 
de Saigon đéJà en notre pouvo1r. 

€*est dans ce but que fut 
entreprise Ïexpéditlon de Biên 
Hòa. 

Histoire de la conquête de 
Biên Hòa - Située à une vingtaine 


de kilomètres de Saigon, sur la 
rive gauche du Đồng Nai et à 
cheval sur la route dđAnnam, la 
petite citadelle de Biên Hòa avalt 
servI de poInt de ralliement à 
Nguyễn Tri Phương et à un grand 
nombre đe fuyards de armée de 
Chí Hòa. Elle étalt donc, à ces 
divers titres, particulièrement 
1ngulétante. Ses abords, du côté 
de Saigon, étalent đailleurs 
pulssamment défendus par de 
nombreux ouvrages et obstacles, 
et notamment par un camp 
retranché de 3.000 hommes 
établi à moins de deux lieues 
des positlons francalses, sur le 
plateau de Mỹ Hòa. Le Đồng Nai, 
en avant de la place, étaIt lui- 
même obstrué par neuf solides 
barrages en bols et par une 
estacade en plerres. Tous ces 
travaux étalent dominés, sur 
les deux berges, par des fortins 
garnIs de pièces đartillerie. 

Ce puissant système de 
défense fut reconnu en déta1l par 
Yamrral Bonnard lui-même, qui 
décida, pour éviter tous retards, 
de Vaborder de front. Ủn dernier 
ultimatum fut alors adressé par 
lui à Yambassadeur de la cour de 
Huế qui se trouvait dans la place; 
et cette démarche étant restée 
sans réponse, les deux colonnes 
désignées pour lexpédition 
recurent, dans la matinée du 14 
décembre, lordre de se mettre 
simultanément en marche. La 
première đ'entre elles, composée 
đinfanterle franco-espagnole, de 
quelques cavaliers et de quatre 


156 


TVTNMN 


obusiers, et placée sous les ordres 
du chef de bataillon Comte, étalt 
allée, dès la veille, bivouaquer sur 
les hauteurs de Hưng Lộc: elle se 
porta aussitôt sur le village de 
Gò Công de la province de Biên 
Hòa, clé de la positlon avancée 
de Mỹ Hòa; elle fut remplacée 
dans ses cantonnements par la 
deuxIième colonne, commandée 
par le colonel espagnol Domenech 
Diégo, placée en réserve, et 
destinée à soutenrr, au besoin, 
les opérations de Ïavant-garde. 
ln même temps, le capltaine 
de valsseau Le Brlis remontalt, 
à la tête de deux compagnies de 
débarquement,  arroyo de Gò 
Công, tandis que le commandant 
de la Renommée, suiIvi de ses 
embarcatlons, se portalt sur le 
même point par la vole du Rạch 
Tiết. Cette triple attaque, fort 
heureusement combinée, fut 
couronné đun plein succès, et 
le village de Gò Công fur enlevé 
après un court engagement. 
Biên Hòa cố sự (tiếp) - Ce 
premler point occupé, on se 
porta sans tarder sur les forts 
qul séchelonnaient sur la 
rive droite du Đồng Nai: une 
savante manoeuvre tournante 
les ft tomber en notre possesslon 
malgré leur résistance opIn1atre. 
Le camp de Mỹ Hòa, ainsi dégarn1 
put être attaqué le lendemam, au 
petit Jour, par toutes les colonnes 
réunies, qui Venlevèrent dun 
magnifque élan: les troupes qui 
le défendalent se dispersèrent 
en désordre du côté de Biên Hòa. 


Le moment étalit venu de 
marcher sur la place elle-même. 
l/amrral, se rendant compte des 
réelles difficultés que pouvalt 
présenter ce dernler effOort, prit 
en personne la directlon des 
opérations et savanca contre 
la citadelle sur aviso à vapeur 
YOndine, battant son pavillon 1Ì 
étaIt su1vi đune seule canonnlère, 
commandée par le lieutenant de 
valsseau jJonnard. Ủn feu nourr1 
fut aussitôt ouvert contre les 
ouvrages qul abritalent Ïennemi; 
à la troisième salve, la résIstance 
cessa et Biên Hòa, livré aux 
flammes, fut abandonné par ses 
défenseurs. Les troupes alliées y 
fñirent leur entrée le lendemain 
16 décembre. Deux Jours à peine 
avalent suffi à nous assurer 
cet Important succès, dont les 
principales conséquences ont 
été résumées ainsi qu"] suit par 
Yamiral Bonnard lui-même, dans 
son rapport au mInIstre: 

*“Destruction complète et 
dispersilon du camp le Mỹ Hòa, 
situé à trois lleues de Salgon; 
prise de trois forts et explosion 
đun quatrième; évacuation totale 
de la provIince de Biên Hòa par 
Yarmée de Tự Đức qui, craignant 
đêtre coupée sur la route de Huế, 
cœe qul est en voie dexécutlon, 
sest enfule en đésordre à travers 
les montagnes, en abandonnant 
tous les uns sur les autres et 
brulant les magasins; - prIse de 
quarante-huit pièces de canon, 
đun approvisionnement de bon 
bois de construction et de quinze 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


157 


Jonques royales, dont dix de près 
de deux cents tonneaux; enln, 
possesslon đune citadelle où, 
malgré les dégâts que Ïennemi 
a cherché à commettre, les alliés 
ont pu 1nstaller Immédiatement 
une garnIson respectable avec un 
hôp1tal de cent lits, dans un pays 
magnifque, où on ne rencontre 
pas de marécage”. 

Après la prilse de Vĩnh Long, 
le roi Tự Đức demanda à traIter. 

La palx fut conclue le ð Jjuin 
1862; le roi dAnnam cédalt à 
la France les province de Biên 
Hòa, de Salgon et de Mỹ Tho. 
Longtemps après la conquête, 
les Erancals eurent à réprImer 
les Incurslons des AnnamItes qu1 
sétalent retirés chez les Mois et 
dans les forêts de la province. 

Pour maintenrr les rebelles et 
particulièrement pour empêcher 
des Incursions dAnnamites de 
YAnnam, des camps retranchés 
furent construits à Biên Hòa, 
puls en 1862 à Long Thành, et 
une compagnIe... composée de 
soldats đinfanterie de marine 
et de spahis tagals, commandés 
par un offilcler francals y tint 
garnIson; on voIt encore dans ce 
village les remblals et les fossés 
qui entouralent le fort. 

Ủn poste avancé, alimenté 
par la compagnle de Long Thành, 
fut même crée à Bảo Chánh, à 40 
kilomètres environ sur le route 
de Tấn Linh et Phan Thiết; 1l 
fut commandé par le capltaine 
Bousilgon qui devint plus tard 
1nspecteur des affaires Indigènes. 


Malis en prole à la fièvre des 
bois, au pied du núi Chứa Chan, 
nos soldats étalent décImés. be 
poste de Bảo Chánh fut supprimé 
en 1865 et celui de Long Thành 
quelques années après. 

Ôn remplaca ce dernier par 
une escouade de miliclens et plus 
tard de tirailleurs. 

Depuls 1867, aucune garnIson 
wexiste plus à Long Thành où 
ne se trouve actuellement qưun 
poste forestler. 

La route de Long Thành à An 
Lộc coupe emplacement de cet 
anclen fort. 

A gauche de cette route, on 
apercoit quelques tumulus que 
les vieux Annamites déclarent 
être des tombes de soldats 
francals. 

Ôn reconnalt encore le 
tombeau đun capItaine.M. Buffy, 
qu1 seralt mort chez les Mois de 
Cam Ngôn, vers 1862, dans des 
circonstances restées Inconnues. 
(monographie Biên Hòa, année 
1901, p.47 à ð]). 

(chép làm tài liệu cho mai sau 
và không dịch vì chỉ tuyên dương 
công của người đắc thắng). 


Biên Hòa (kể về kinh rạch) - Có 


3 kinh lớn và 1 kinh nhỏ dẫn 
phèn: 1 

1) Kinh Bà Ký, dài 4km, rộng 
9 mét, sâu 2 mét rưỡi khi nước 
lớn, nối rạch Đồng Môn là nhánh 
sông Đồng Nai qua rạch Bà Ký là 
nhánh sông Thị Vải, bắt từ chợ 
Phước Thiền chảy gần sông Phước 
Long trổ ra chợ Bà Ký, tức là nối 
liền Biên Hòa qua Bà Rịa, làm cho 


158 


TVTNMN 


tàu và ghe chài, chở lúa từ Phước 
Thiền ra biển khỏi đi ngả Nhà Bè. 
Đào năm 1898. 

Kñnh này có ích vì rút nước 
phèn làm cho ruộng thêm tốt. 

2) Kinh gọi kinh rạch Giồng 
Ông Kèo; 

3) Kinh Bousigon từ Long 
Thành qua rạch Đồng Môn, dùng 
chở củi; 

4) Kinh Xuân Hòa đi Tân 
Huê, bắt từ Đồng Nai chảy lên 
Bàu Sấu, con kinh này cũng do 
ông Bousigon, thanh tra sự vụ An 
Nam, co1 đào (theo monographle 
Biên Hòa năm 1901). 


Biên Hòa (kể về đường lộ) - Năm 


1901, tỉnh Biên Hòa đã có 1.832 
mét cầu bắc qua sông và 98 km 
600 lộ, quản hạt và địa hạt có trải 
đá và 53 km 800 lộ đất chưa trải 
đá, kể sơ như: (kể chung có đến 
399 km 170): 

- từ ranh Gia Định tới Biên 
Hòa ð km 400. 

- từ Biên Hòa tới ranh Bà Rịa 
47 km 000. 

- từ Biên Hòa đi Thủ Dầu 
Một 8 km. 

- từ Biên Hòa đi Tân Uyên 
14 km. 

- từ Long Thành đi An Lộc 
3 km. 

- từ Đông Ván đi Tân Uyên 
12 km. 

- từ Phú Trạch đi Rạch Đông 
9 km 200. 

hai lộ chưa trải đá: 

- Rạch Đông đi Võ Dõng 
ngang qua Trị An, dài 1 km 800. 

- An Lộc đi Bàu Tre 12 km 


Có những đường trải đá rồi: 

- Biên Hòa đi Bến Gỗ, đi 
ngang cù lao Phố, dài 8 km 900. 

- Tân Bản đi Tân Ba 9,330. 

- Bửu Long đi Bình Ninh 
(ngang qua Bến Cá) 11,970 

- đường Lò Gạch (tẻ qua Thủ 
Dầu Một, Tân Uyên) 3,700 

- Long Thành đi Bà Ký 9,970 

- đường Bến Gỗ đi Phước Cang 
(giáp đường Sài Gòn đi Bà Rịa) 
2 km 900 

- đường Tân An đi Tân Thiền 
6,300 

- đường Bình Ý đi Tân Triều 
Tây 5,000 

lộ đất chưa trải đá: 

- Tân Uyên đi Phước Hòa 26 
km 400 

- Tân Uyên đi rạch Vũng Gấm 
18,500 

- Tân Uyên đi Bến Sắng 4,800 

- Biên Hòa đi núi Chứa Chan 
75,000 

- Phước Thiền đi bắc Cát Lái 
(thuộc Gia Định) 21,000 

- Rạch Giêng đi Phước Lý 
9,500 

- Bến Gỗ qua vàm Cái sức 
9,000 

Các đường nhỏ có trải đá khác: 

- Bà Ký ra lộ quản hạt Sài Gòn 
đi Bà Rịa 2 km 800 

- đường ra trường đua ngựa 
1,800 

- đường Bình Thành đi Tân 
Huệ 3,000 

- đường Nhị Hòa đi Bình Đa 
3,000 

- đường Phước Tân đi rạch Lá 
Buông 1,300 

đường chưa trải đá: 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


159 


- đường Bình Hưng đi An Chữ 
8 km 000 

- đường Tân Trạch đi Thới 
Sơn 3,600 

Đồng Nai: đd, (sách Pháp viết 
Donna)): 

1) c.g Lộc Dã, đọc theo giọng 
Trung Quốc là Nồng Nại. Thủy 
thổ cũ của nước Chân Lạp, năm 
1658, vua Cơ Me Neac Ong Chân 
đem dâng lên Chúa Hiền. Ngày 
nay lấy theo nghĩa rộng là đất 
Nam Kỳ lục tỉnh, nghĩa hẹp là ba 
tỉnh miền Đông Nam Kỳ, tức Bà 
Rịa, Biên Hòa và Gia Định (Sài 
Gòn). Thường hiểu chung đất 
Đồng Nai là đất Gia Định: “ai về 
Gia Định, Đồng Nai thì về” (câu 
hát xưa). 

2) Tên con sông lớn bắt nguồn 
từ cao nguyên Trung Việt, chảy 
qua Bình Tuy, Biên Hòa, vàm trổ 
ra cửa Soi Rạp. 

Tên chữ là Phước Long Giang, 
gọi tắt Phước Giang, sông Phước 
Long, sông Đồng Nai: “uống nước 
Đồng Nai, ăn gạo Ba Thắc' (câu ví 
xưa, tả hai lối phong lưu cổ thời). 

Sông Đồng Nai: đủ, tên con 
sông chảy ngang Biên Hòa, cũng 
gọi là Phước Long Giang, Cam Lộ 
và Hòa Quí, gọi tắt sông Phước. 
Nguồn sông này thuộc cao nguyên 
Trung Việt, vàm ở Soi Rạp. 

Monographle năm 1901 viết 
- Le principal fleuve est le Đồng 
Nai (Plaine des cerfS). I] prend sa 
source par deux branches, le Đá 
Dựng et le Đá Nhím, au nord du 
plateau du Langbiang (Annam), 
se répand sur les territoires des 
forêts Impénétrables et enfin, 


par le canton de Bình Tuy (Biên 
Hòa) pénètre en Cochinchine, 
après avolr formé plusleurs 
rapides Infranchissables (tr. 5 
monographne). (lược bớt đoạn sau 
nhưng dịch lại đủ). 

Dịch - Con sông quan trọng 
nhất là sông Đồng Nai, bắt nguồn 
từ Langbiang là cao nguyên xứ 
An Nam, có hai ngọn là Đá Đựng 
và Đá Nhín, chảy ngang địa phận 
người Moi (sơn nhơn) bất trị, vô 
sâu rừng già chưa ai khám phá 
và chảy ngang tổng Bình Tuy 
(Biên Hòa) để nhập vào địa phận 
đất Nam Ky, chảy ngang nhiều 
thác nước chưa có tàu thuyền 
nào vượt qua được. Sông Đồng 
Nai chảy qua Bến Nom, Cây Gáo 
và Đại An. Giữa hai làng này, 
lòng sông có nhiều vách đá chận 
nước lại và đá này là loại đá lửa 
(điệp thạch, phiến nham: pierres 
sch1steuses). 

Khúc sông này dài 12 km, 
không một thuyền con nào thoát 
qua được, mùa nước kém thì còn 
gọi cascade (dốc nước), mùa nước 
rông có mưa già thì đó là raprdes 
de Trị An (thác Trị An). Đá dựng 
chỗ nguy hiểm nhất thì gọi hàn 
ông Sâm, Pháp viết “barrage de 
Monsieur Sâm”. 

Thác Trị An, lại là một kỳ 
quan để cho khách viễn phương 
đến chiêm ngoạn. 

Qua khỏi thác này, sông Đồng 
Nai lại chảy bình thường, bên hữu 
là vùng Tân Uyên, bọc suốt các cù 
lao Bình Thành, Tân Triều, và 
Cù Lao Rùa cắt đứt con lộ đá đi 
Thủ Dầu Một, chảy ngang tỉnh ly 


160 


TVTNMN 


Biên Hòa là làng Bình Trước, rồi 
chia ra hai nhánh, ôm trùm Cù 
Lao Phố và Cù Lao Ông Còn, tới 
làng Phước Long nhập với sông 
Sài Gòn, chạy dài cả 9 km, xưng 
là Nhà Bè, rồi trổ ra biển xưng 
là Soi Rạp. 

Chung qui sông Đồng Nai 
chỉ thông thương cho ghe tàu 
đến thác Trị An trở xuống mà 
thôi (monographie năm 1901, 
tr.5 và 6). 

(xem tiếp chi nhánh sông 
Đồng Nai). 

Sông Đồng Nai (kể về các chỉ 
nhánh) - Những chi nhánh c.s. 
Đồng Nai là: 

- Bên hữu ngạn - Sông Bé, 
nguồn phát nguyên từ núi Tak 
Ra (Cao Miên), tưới khắp vùng 
bắc của tỉnh Biên Hòa và trổ vào 
Đồng Nai tại làng Chánh Hưng. 
Sông Bé cũng có nhiều thác nước. 
Đông Bé khá quan trọng và có 
những nhánh nhỏ sau đây: rạch 
Nước trong, rạch Rác, suối Linh 
và Cây Sung. 

Những chi nhánh bên hữu của 
Đồng Nai khác nữa là: rạch Tông 
Nhân, Vũng Gầm, Bà Kiên, Ông 
Thiếp Bals (sic), có lẽ Ông Thiếp 
Bạch chăng? 

Đông Bé chỉ dùng được vào 
mùa mưa, độ bốn tháng mỗi năm. 

- Bên tả ngạn - của Đồng 
Nai - Suối Sâu, rạch Đông, sông 
Bến Cá, rạch Bến Gỗ, sông Lá 
Buông, rạch Nước Trong, và sông 
Đồng Môn. Có nhiều chi nhánh 
chảy bọc cù lao Bình Chánh, Cù 
lao Tân Triều, Cù Lao Rùa, Cù 
Lao Phố, Cù Lao Ông Còn, thì 


địa phương đặt tên riêng để gọi 
là Rạch Tre, sông Bến Cá, sông 
Đồng Ván, rạch Cát, sông Sau. 
Đông Sau này có một nhánh con, 
tên gọi rạch Giông. 

Ngoài ra tỉnh Biên Hòa còn có 
sông gọi sông Thị Vải, sông này 
tiếp nhận nước các sông rạch khác 
là rạch Bà Ký, suối Cá, và rạch 
Nước Lớn. 

Rạch Xóm Quán và sông Đồng 
Tranh, là hai con sông phân đôi 
hai tỉnh Biên Hòa và Gia Định, 
đều là chi nhánh của Đồng Nai 
và sông Sài Gòn. 

Sông hay rạch Đồng Tranh 
có chi nhánh là rạch ông Kè và 
rạch Lá. 

Vùng thung lũng giữa rạch 
Lá và sông Thị vải (làng Phước 
An) là một vùng sình lầy có nhiều 
bần và dừa nước. Đây là vùng 
cung cấp củi chụm cho thành Sài 
Gòn (monographie Biên Hòa tr.7, 
năm 1901). 


.^ ` - ^ ^ Z 
Biên Hòa (kể về hầm mỏ) - Các 


hầm khai thác đá đều lộ thiên: 

1) Lấy đá xanh (granit), năm 
1901 có 98 chỗ tại các làng Bình 
Khôi, Bình Điện, Tân Lai, Bình 
Trị, và Bình Thạch. Đều trong tay 
thợ đá Hoa kiều, độ 400 người, 
dùng thuốc súng bắn đá ra rồi 
đục chế làm cối xay bột, giã gạo, 
đâm thuốc, cột nhà, táng kê cột, 
mồ mả đá, v.v... Đá vụn bán trải 
đường, làm nền nhà, đá sạn dùng 
đúc bê tông làm nhà, năm 1901, 
bán đá trải đường 1 đồng bạc một 
khối thước vuông, đá cục to, và 1 
đồng năm cắc (1$50) một khối đá 
vụn trải đường. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


161 


2) Đá ong, cũng gọi là Biên Hòa 
- Đây là loài đá màu đỏ bầm do 
đất sét có nhiều chất sắt cựu Hỏa 
Diệm Sơn tắt biến thành, lúc đầu 
mềm lên khỏi mặt đất và bị nắng 
hay chầy ngày thì khô rắn lại. 

Có cả thảy 150 chỗ khai thác, 
rải rác các làng Bình Đa, Nhật 
Thanh, Tân An, Tân Bản, Bình 
Dương, Long Điền, Phước Tân, 
An Lợi, Bình Ý, Tân Mai, Vĩnh 
Cửu, Tân Phong, Bình Thành, 
Long Thuận, Phước Long và 
Phước Kiểng. 

Phần nhiều đều do thợ An 
Nam khai thác, làm công nhật 
cho mái chính Pháp hay Hoa 
kiều. Đá ong dùng lót đường 
trước khi trải đá xanh, nền nhà, 
vách tường rào, mả mồ, mỗi thước 
vuông 1 đồng bạc (monographie 
năm 1901, tr.43) 


Biên Hòa (về khu rừng cấm): 


réserves forestlères) - Năm 1901 
đã có 9 khu rừng cấm để dưỡng 
cây danh mộc ngày sau có việc 
dùng: 

- khu số 1, ở làng Phước Cang 
(Long Vĩnh Thượng) và làng 
Đông Thành (tổng Phước Thành): 
8.500 ha. 

- khu số 2, làng Chánh Hưng 
(t. Chánh Mỹ Hạ), thuộc Trị An: 
680 ha. 

- khu số 3, làng Lý Lặch (t. 
Bình Tuy), thuộc Trị An: 5.200 ha. 

- khu số 4, làng Đại An (t. 
Phước Vĩnh Hạ), thuộc Trị An: 
300 ha. 

- khu số ð, làng An Lĩnh (t. 
Chánh Mỹ Hạ), thuộc Tân Uyên: 
1.800 ha. 


- khu số 6, làng Đông Thành 
và Bao Hàm (t. Phước Thành) và 
cây khô (t. Tập Phước) thuộc Long 
Thành: 3.800 ha. 

- khu số 7, làng Bao Hàm và 
Đông Thành (t. Phước Thành), 
thuộc q. Châu Thành: 4.950 ha. 

- khu số 8, làng Bình Trước 
(t. Phước Vĩnh Thượng) và làng 
Bửu Long (t. Phước Vĩnh Trung), 
thuộc Châu Thành: 42 ha 5ã. 

- khu số 9, làng Cam Đường 
(t. An Viễn), thuộc Kiểm Lâm Gò 
Dầu: 2.500 ha. 

Tre trúc - Có tre gai đá, lang 
nga, nứa, tầm vông và trúc, nhiều 
nhất ở tổng Bình Lâm Thượng và 
Thành Tuy Hạ, giá bán năm 1901: 
từ 5 đồng bạc tới 15 đồng mỗi 100 
cây. Tầm vông thì 3 đồng và trúc 
thì 1 đồng 100 cây. Kết thành bè, 
thì dùng chở gỗ súc, đan đát, quết 
thành bột thì dùng làm giấy, và 
măng tre non là một thực phẩm 
hằng niên của người Á Đông. 

Dây mây - Gọi rotang, rotin 
(calamus rotangs) ta gọi dây mây, 
có nhiều trên các tổng thượng: 
Chánh Mỹ Hạ, Phước Vĩnh Hạ, 
Bình Lâm Thượng. Có bán tại chợ 
Tân Uyên, Tân Hạ và Đồng Môn 
(monographle năm 1901, tr.33). 
Dùng đan đát, làm gậy, bàn ghế 
thanh nhã và có nhiều tên, ghi lại 
kẻo không còn biết: mây chà vong, 
mây tào, mây cát, mây nước, mây 
rút (trắng và đỏ), mây rát, mây 
rá, mây giốc, mây chà phung, mây 
nước mol, mây song mật. 


Biên Hòa (kể về kỹ nghệ khác) 


- Năm 1901 đã có một lò chế 
sơn dầu và dầu sơn ở Tân Lai, 


162 


TVTNMN 


do một Pháp kiều tên Pelleau 
làm chủ, đều lấy dầu và chai bản 
tỉnh chế ra. 

- Về lò làm gạch, ngói thì 
có 17 lò ở làng Tân Hòa, Tân 
Thiền, Tân Vạn (tổng Chánh Mỹ 
Thượng) và lò ở Bửu Long (tổng 
Phước Vĩnh Trung). 

Lúc đầu thấy thạnh vượng 
nhưng lần hồi những lò này suy 
sụp lần lần. Lò Biên Hòa chế đồ 
gốm gọi đồ gốm Cây Mai, về sau 
nhượng độc quyền chế tạo cho 
lò Cây Mai trong Chợ Lớn một 
mình sản xuất. Rồi ở Biên Hòa 
lò Hoa kiều chỉ sản xuất gạch 
xây, ngói lợp và gạch lát nhà gọi 
gạch Tàu (mỏng hơn gạch lát 
Bát Tràng). 

Đất sét trắng (kaolin) dùng 
đều lấy ở làng Tân Thiền, Vĩnh 
Cửu, Tân Ba và Tân Vạn. 

Những giá bán năm 1901 là: 

- Chén ăn cơm mỗi 10.000 
giá 100$ 

- Ngói Tàu, khum khum lợp 
kiểu Tàu 10.000 30$ 

- Ngói móc (tuiles plates) lợp 
kiểu Tây, 10.000 55$ 

- Gạch thẻ để xây tường 
10.000 B5$ 

- Gạch Tàu để lót nền 1.000 
35$ 

- Lò làm đường, dùng mía ép, 
trục đứng do trâu kéo trục. Đường 
làm ra không thua đường nhập 
cảng, và đường phèn Tân Triều 
Đông tốt nào thua đường bán nơi 
các dược phòng Pháp. 

- Lồ nấu sắt làm lưỡi cày, nổi 
đồng, chuông, dao, mác trong 
tỉnh 21 lò. 


- Lò nấu rượu trắng do Hoa 
kiều làm chủ, ở Châu Thành, sản 
xuất độ 500 lít rượu mỗi ngày. 

- Trại cưa súc gỗ có 80 trại 
vừa Việt vừa Hoa kiều rải rác các 
làng Tân Tịch, Tân Vạn, An Chữ, 
Tân Hội, Tân Uyên, Long Bình, 
Tam An, Bình Phú, Xuân Hòa, 
Bình Trước, Bình Hòa, Tân Triều 
Đông, Thới Sơn, Phú Mỹ, Phước 
Thiền, Phước Lộc, Tuy Long. 

- Trại tiện gỗ có hai trại tiện 
đế lộc bình, chưn lư đồng bằng 
gỗ cẩm lai, gỗ trắc tại làng Hiệp 
Hưng và An Lộc. 

- Trại đóng ghe, có 4 trại ở 
làng Tân Triều Tây, Tân Ba và 
Phước Thiền. 

- Nghề đương đát, nhiều nhất 
ở làng Vĩnh Phước, thúng rổ tre 
giá hai cắc (0$20) tới ba cắc (0$30) 
tùy theo món. 

- Nghề làm nón lá, nghề này 
thạnh hành nhất ở Long Thành 
và Phước Tân (tổng Long Vĩnh 
Thượng) và làng Vĩnh Phước 
(tổng Chánh Mỹ Trung). Nón có 
từ giá hai các (0$20) đến năm cắc 
(0$50) mỗi cái. 

(monographle năm 1901, tr. 
4ð Biên Hòa). 


Biên Hòa (kể về thú cầm) 


- Săn bắn: Biên Hòa là xứ có 
nhiều thú lớn: voi, tây ngưu, cọp, 
beo, beo gấm, gấu (gấu mật, gấu 
heo), trâu rừng, bò rừng; lại có 
thú cho thịt: na, cà tong, hươu, 
mang, heo rừng, trút, thỏ; loài có 
cánh: công, trĩ, gà rừng, nhím, le 
le, vịt nước, cu đất, v.v... 

Rừng đi săn thuở ấy là rừng 
làng Phước Lộc (Long Thành) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


163 


cách Biên Hòa 28 km, hoặc vùng 
thác nước Trị An. 

Lại có những thú nhỏ như khi, 
chó rừng, mèo rừng, rái, chồn cáo, 
chồn hương, chồn mướp, chồn 
đèn; loài chim rừng: kên kên, 
chìm uụt, chim heo, chim mèo, 
diệc, cò, nhang sen, thằng bè, già 
đấy, quạ, ó biển... 

Loài sấu còn trên Đồng Nai, 
Sông Bé, loài kỳ đà; loài rắn độc, 
loài rùa, qui, loài ếch, nhái, cóc, 
V.V... 

Cá có cá gộc, cá chét, cá vượt, 
cá chẻm, cá bẹ, cá hanh, cá thu, 
cá cháy, cá đường, cá mòi, cá lẹp, 
cá chìa vôi, cá tra, cá mao ết (sie), 
cá mao lửa, cá lóc, cá bông, cá trê, 
cá rô, V.V... 

Thêm có những sâu có cánh: 
bù rầy, gián hôi, gián đất, ong, 
kiến, muỗi; nhiều loài nhện, bù 
cạp, rết độc, dế, bù cào và nhiều 
đỉa, vắt trong rừng (monographie 
năm 1901, tr. 42) 


. ` - ^ F ^ 9 
Biên Hòa (kể về các lâm sản 


khác) - Ngoài gỗ danh mộc trong 
rừng, Biên Hòa còn sản xuất: 

- Lá cây dừa nước, mọc nơi 
biên chéo, vùng nước ngập không 
trồng lúa được; 

- Lá buôn (đã nói trong một 
thẻ khác); 

- Lá kè (latania), dùng làm 
quạt, có thứ rẻ tiền, gọi quạt lá 
dùng trong bếp núc, hoặc viền 
bọc vải hay gấm trở nên mỹ thuật 
phẩm của nhà hiếu lạ, lại có thứ 
mắc tiền của sư sãi Cao Miên. 

- Lác, bàng, dến, cám nhỏ, 
cây lùng, dùng đan chiếu, đệm, 
nóp. Người thượng biết dùng 


mây tào và cây lùng làm ra chiếu 
bền, đẹp. 

- Dầu chai, dầu rái, dầu lông, 
chai cục dùng xảm trét ghe, sơn 
gỗ, than chụm: cáy, cò ke, đé, cơm 
nguội (năm 1901), (cho lâu mục) 
một tạ (60 kg) than giá 0,50 (năm 
các), hai làng Tân Phong, Bình 
Trước và hai tổng Phước Vĩnh 
Thượng và Phước Vĩnh Trung 
là nơi có lò sản xuất than bán 
xuống Sài Gòn nhưng thua than 
vùng Cà Mau, gọi than đước, than 
Cà Mau. 

- Cây nhuộm (boils de 
teinture): râm, cây sang, ca chị, 
vỏ vang lang. 

- Cây có chất độc: (bois 
vénéneux): vang nhe sơn, củ chi 
(no1x vom1Iqu©). 

- Cây thuốc: đỗ trọng, hậu 
phát, cùi đèn. 

- Cây làm nút chai, nút ve: 
ngó bần (trong Nam quen gọi cặc 
bần), cây điên điển (bông làm dưa 
chua, làm bánh ngon), cây mớp 
(làm nón). 

- Ngoài ra rừng Biên Hòa cho 
sáp và mật ong (tổng Bình Lâm 
Thượng và Phước Vĩnh Hạ). Năm 
1901, sáp bán mỗi kí lô: 1 đồng 
rưỡi và mật ong 0$90 (hai cắc bạc) 
một chai lít (monographie năm 
1901, tr.39) 


.^ ` ~ ^ ^* ` ` 
Biên Hòa (kể về suối và bàu) 


Suối: 1) suối ở làng Bình 
Thành, cách tỉnh ly 6 km. Trước 
khi đào giếng lấy nước, thì dân ở 
chợ và quan viên Pháp dùng nước 
lấy ở suối Bình Thành này; 

2) Suối Phước Lai, cách tỉnh 
ly 36 km. Suối này nước đã trong, 


164 


TVTNMN 


thêm có hơi và vị chua chua 
(gazeuse et acidulée). 

3) Suối Xuân Lộc cách tỉnh 
ly 60 km, trong vùng đồng bào 
thượng Ở. 

4) Suối Túc Trưng, cũng cách 
chợ Biên Hòa 60 km vùng của 
người thượng. 

Bàu: Bàu cá trê, bàu bà Đông, 
bàu Bưng Hòa (tổng Thành Mỹ 
Hạ); bàu Mật Cật, bàu Sấu (tổng 
Phước Vĩnh Hạ); bàu Nước trong 
(tổng Long Vĩnh thượng), bàu 
Bàng và bàu Cờ (tổng Thành Tuy 
Thượng). 

Trà Huế trồng ở Biên Hòa: 
Nguyên văn tr. 22 monographie 
năm 1901: “Thé Annamites ou trà 
Huế (15 hectares). Cette culture 
très Intéressante se fait surtout 
au village de Mỹ Hội. Ce thé 
ne se plante pas directement, 1Ì 
faut đabord le semer et ensuite 
le repiquer. Le repiquage se faIt 
généralement au mois d'octobre 
et novembre. Le terrain qui 
lui est destiné, doIt être un sol 
humide mals non marécageux. 
TI faut le retourner, le fumer 
abondamment, le diviser en 
bandes parallèles et faire de 
petits talus sur lesquels seront 
mis en terre les Jeunes plants 
de thé. Les Jardins d'aréquler 
sont souvent cholsIs pour cette 
culture, les Indigènes pouvant 
aInsl utiliser tout le terraIn. 

Le thé ne commence à 
rapporter qưau bout đe 3 ans et 
đès lors la cueillette des feuilles 
se falt deux fois an, au mois de 
Juin et doctobre. ba première 


récolte comme qualité est touJours 
supérIeure à la seconde. Les 
Annamites napportent aucun 
son à leur récolte; 1ls taillent et 
émondent les branches, puls les 
passent légèrement au mortler 
pilon, et les exposent ensuite au 
solell pendant quelques Jours 
De cette facon, 1Ìs obtlennent un 
thé excessivement grossler qui, 
Infusé, donne une bolsson assez 
agréable et très rafraichissante. 

A Mỹ Hội, 1ls nopèrent pas 
ainsl; 1ls cultivent le trà Huế 
pour le compte des Chinois qui 
achètent les récoltes sur pied 
et font falre par des coolies 
à leur solde la cueillette des 
Jeunes pousses qu1... sont ensuIte 
expédIées avec beaucoup de soin 
à Cholon pour être convertles et 
vendues ensuIte comme produIt 
de Chine. 

Trước khi biết trồng các thứ 
cây hoa lợi lớn như cao su, cà phê, 
tiêu, v.v... thì Biên Hòa đã trồng 
trà bản xứ, tục danh là trà Huế. 
Đất ẩm mà không trầm thủy, 
phải cấy trước rồi mới trồng sau, 
ba năm trà mới cho hoa lợi, mỗi 
năm hai mùa, vào tháng 6 Tây 
và tháng mười, trà kỳ nhứt ngon 
hơn kỳ nhì. Người của ta hái trà, 
giã sơ bằng chày cây phơi sơ vài 
nắng, nước thơm ngon đặc biệt. 
Làng Mỹ Hội trồng trà, mão đứng 
trên cây cho Hoa kiều họ mướn 
phu hái và gởi kỹ lưỡng qua Chợ 
Lớn, nơi đây người Hoa kiều bào 
chế lại theo phương pháp của họ 
giấu và bán ra dưới danh hiệu 
“trà bên Trung Quốc” đem qua. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


165 


Biên Hòa (cổ tích) 


- Mộ Trịnh Hoài Đức, công 
thần nhà Nguyễn, mộ tại làng 
Bình Trước, cách đường quản 
hạt Biên Hòa đi Phan Thiết độ 
100 thước. 

- Mộ xưa ở làng Tân Phong, 
một mộ gọi của Trần Thống Chế, 
cách đường làng Tân Phong 150 
thước, một mộ gọi của ông Tiên 
Chỉ, không biết tên, cách 1.050 
thước. 

- Lãng một vị đại thần tại 
làng Tân Nhuận cách xa đường 
rừng qua làng Tân Lợi độ 1.000 
thước, trên mộ bia ghi: “Binh bộ 
hữu tham tri hiệu mục Lê Hầu 
chỉ mộ”. 

- Chùa Bửu Phong Tự, tại 
làng Bửu Long, cách 200 th. 
đường làng số 8 gọi đường đi Lò 
Gạch; bên hông chùa trên nổng có 
hai cái động gọi Long Sơn Thạch 
Động và Từ Bi Thạch Động; 

- 1 cốt Phật 4 tay tại chùa làng 
Tân Thành, cách 300m. Đường 
Địa Hạt số 11 Biên Hòa đi Thủ 
Dầu Một qua đò Tân Ba; 

- 1 cốt Phật bằng đá tại chùa 
lang Tân Triều, cách đường làng 
số 9 (Tân Triều đi Bình Y) độ 150 
th. - 1 cái gò gọi Gò Rùa, tại làng 
Thanh Hội, năm 1905 đào gặp tại 
đây những đồ bằng đá (dao, vòng 
sắt, búa nhỏ, lục lạc) gởi viện bảo 
tàng Sài Gòn lưu trữ; gò này cách 
1.000m. Đường quản hạt Biên 
Hòa đi Phước An, núi Bà Rá, tại 
cây số 11 + 200, đường số 16; 


- Ngôi mộ tại Xuân Lộc, gọi monolithe 


de Xuân Lộc, nằm cách xa đường 
quản hạt số 2 (Xuân Lộc đi Bà 


Rịa) lối 60m, phía trái đường vô 
nhà chủ sở cao su Xuân Lộc. (theo 
Thời sự cẩm nang năm 1939). 


Cần Thơ, năm 1897 có 9 tổng và 90 


làng, đó là tổng: 


An Trường, 11 làng 
Bình Lã, 10- 
Định An, 6- 
Định Bảo, TIỆC 
Định Thới, 10- 
Thành Trị, 9- 
Thới Bảo Thổ, 8~ 
Tuân Giáo, 1ỗ- 
Định Hòa, 10 - 


Cần Thơ (theo Thời sự cẩm nang 


1989), năm 1939 này chia ra có: 

1) quận Châu Thành, có 2 
tổng: 1) Định Bảo (làng Mỹ 
Khánh, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, 
Phú Lợi, Tân An, Tân Hòa Tây, 
Tân Thạnh Đông, Thạnh An, 
Thới Bình, Thành Mỹ, Thường 
Thạnh, Thường Thạnh Đông); 2) 
tổng Định An (làng Đông Phú, 
Hậu Thành Hưng, Phú Mỹ Đông, 
Phú Thứ). 

2) quận Cầu Kê: 2 tổng: 1) 
tổng Thạnh Trị (àng Hựu Thành, 
Thuận Thới, Tích Thiện, Trà Côn, 
Vĩnh Xuân); 2) tổng Tuân Giáo 
(đàng An Phú Tân, Hòa An, Thông 
Hòa, Châu Điền, Phong Thạnh, 
Phong Phú, Tam Ngãi và Thạnh 
Phú) nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

3) quận Ô Môn, 2 tổng: 1) t. 
Định Thới (làng Long Tuyền, Tân 
Thới, Tân An, Giai Xuân, Thới An 
Đông, Thói Long, Phú Thới); 2) 
tổng Thới Bảo (làng Định Môn, Ô 
Môn, Thới Đông, Thới Lai, Thới 
Thạnh, Trường Lạc, Trường Long, 
Trường Thành). 


TVTNMN 


4) quận Phụng Hiệp: có 2 
tổng: 1) t. Định Hòa (I. Hòa 
Mỹ, Mỹ Phước, Tân Bình, Tân 
Hưng, Tân Lập, Thạnh Hưng, 
Thanh Xuân, Trung Hưng); 2) 
tổng Định Phước (I. Đông Sơn, 
Như Long, Phụng Hiệp, Song 
Mỹ, Thường Phước, Trường 
Thạnh Sơn). 

5) quận Trà Ôn có 2 tổng: 1) 
tổng Bình Lễ (làng Bình Ninh, 
Đông Hậu, Loan Tân, Ngãi Tứ, 
Hanh Tân, Thiện Mỹ, Mỹ Trung); 
2) tổng An Trường (làng Đông 
Thành, Mỹ Hòa, Mỹ Thuận, 
Phong Hòa, Phù Ly, Tân Lược, 
Tân Quới, Thành Lợi), nay thuộc 
tỉnh Vĩnh Long. 


Cần Thơ, năm 1939 dân số có: 


Pháp 285 ng 
Việt 332.492 - 
Thổ 23.422 - 
Hoa kiều 9.958 - 


Minh Hương 6.428 - 
Ng. nước khác 90 - 


Cần Thơ năm 1897 có: 


a) trường học: 1 trường địa hạt 
và 9 trường tổng ở tại các làng: 

Tân An (Cần Thơ) 

Thường Thạnh (Cái Răng) 

Nhơn Ái (Trà Niền) 

Long Tuyền (Bình Thủy) 

Thới Hưng 

Thiện Mỹ (Trà Ôn) 

Thới Thạnh (Ô Môn) 

Thanh Xuân 

Mỹ Thuận (Cái Vồn) 

b) 2 nhà thơ dây thép: 1 sở tại 
Cần Thơ, làng Tân An 

1 sở tại Trà Ôn làng Thiện Mỹ. 

@) 10 chợ: chợ Cần Thơ, làng 
Tân An, tổng Định Bảo 


Chợ Cái Răng, làng Thường 
Thạnh, tổng Định Bảo 

Chợ Trà Niền, làng Nhơn Ái, 
tổng Định Bảo 

Chợ Bình Thủy, làng Long 
Tuyển, tổng Định Thới 

Chợ Ô Môn, làng Thới Thạnh, 
tổng Thới Bảo Thổ 

Chợ Cái Vồn, làng Mỹ Thuận, 
tổng An Trường 

Chợ Trà Luộc, làng Hanh 
Thông, tổng Bình Lễ 

Chợ Trà Ôn, làng Thiện Mỹ, 
tổng Bình Lễ 

Chợ Cầu Kè, làng An Phụ, 
tổng Tuân Giáo 

Chợ Vĩnh Xuân, tổng Thành 
Trị 

An Trường: đd, 1 trong 9 tổng 
c.t Cần Thơ, năm 1897 có 11 làng: 

An Hòa 

Định Hòa 

Đông Lợi 

Đông Thành 

Đông Thành Trung 

Mỹ Chánh 

Mỹ Thuận 

Phù Ly 

Tân Lược 

Tân Phong 

Tân Quới 

Bình Lễ: đd, 1 trong 9 tổng 
c.t. Cần Thơ, năm 1897 có 10 làng 

An Ninh 

Bình An 

Đông Hậu 

Hanh Thông 

Loan Tân 

Mỹ An 

Ngãi Tứ 

Tân Thiết 

Trung Gia 

Thiện Mỹ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


167 


e.t. 


e.E. 


e.£. 


e.t. 


Định An: đủ, 1 trong 9 tổng 
Cần Thơ, năm 1897 có 6 làng: 
Đông Phú 

Hậu Thạnh 

Long Hưng 

Phú Hữu 

Phú Mỹ Đông 

Phú Thứ 

Định Bảo: đỏ, 1 trong 9 tổng 
Cần Thơ, năm 1897 có 11 làng: 
Mỹ Khánh 

Nhơn Ái 

Nhơn Nghĩa 

Phú Lợi 

Tân An 

Tân Thạnh Đông 

Thạnh An 

Thạnh Mỹ 

Thới Bình 

Thường Thạnh 

Thường Thạnh Đông 

Định Thói: đd, 1 trong 9 tổng 
Cần Thơ, năm 1897 có 10 làng: 
Bình Phước 

Bình Xuân 

Long Tuyền 

Phú Luông 

Tân Thới 

Thới An 

Thới An Đông 

Thới Gial 

Thới Hanh 

Thới Hưng 

Thành Trị: ảđd, 1 trong 9 tổng 
Cần Thơ, năm 1897 có 9 làng: 
Gia Kiết 

Hựu Thạnh 

Ngãi Lộ 

Thuận Thới 

Tích Hóa 

Tích Khánh 

Trà Côn 


Trà Sơn 
Vĩnh Xuân 
Thới Bảo Thổ: đd, 1 trong 9 


tổng c.t. Cần Thơ, năm 1897 có 
8 làng: 


e.t. 


e.t. 


Định Môn 

Trường Long 

Ô Môn 

Thới Lai 

Thới Thạnh 

Thới Thạnh Hạ 

Trường Lạc 

Trường Thành 

Tuân Giáo: đd, 1 trong 9 tổng 
Cần Thơnăm 1897 có 1ð làng: 
An Phụ 

An Thổ 

Châu Hưng 

Gia Thạnh 

Hương Khê 

Lương Điền 

Phong Nhượng 

Phong Phụ 

Phong Thới 

Tân Hòa 

Tam Ngãi 

Tam Hòa 

Thạnh Phú 

Thơ Đôi 

Thông Thảo 

Định Hòa: đd, 1 trong 9 tổng 
Cần Thơnăm 1897 có 10 làng: 
Đồng Sơn 

Long Sơn 

Mỹ Trường 

Như Lăng 

Phụng Sơn 

Thạnh Xuân 

Thanh Hưng 

Thường Bình 

Trường Khánh 

Phụng Tường 


TVTNMN 


Châu Đốc năm 1897 có 10 tổng và 


90 làng, 10 tổng đó là: 


An Lương 18 làng 
An Phước 12- 
An Thành 12- 
Châu Phú 21- 
Qui Đức 5ð- 
Thành Lễ 6- 
Thành Ngãi g- 
Thành Tâm 4- 
Thành Tín B~ 
Thành Ý 8- 


Châu Đốc năm 1897 có (nay thuộc 


tỉnh An Giang) 

a) trường học: 1 trường địa 
hạt và 3 trường tổng tại ba làng: 

Long Phú (Tân Châu), Vĩnh 
Lạc và Trị Tôn 

b) Hai nhà thơ dây thép (bưu 
điện): 1 sở tại Châu Đốc, làng 
Châu Phú 

Một sở tại Tân châu, làng 
Long Phú. 

©) 9 chợ: 

- Chợ Châu Phú (Châu Đốc), 
làng Châu Phú, tổng Châu Phú 

- Tịnh Biên, làng An Thạnh, 
tổng Qui Đức 

- Chợ Kinh, Tân Châu, làng 
Long Phú, tổng An Thạnh 

- Cái Dầu, làng Bình Long, 
tổng An Lương 

- Trà Dư, làng Thường Thới, 
tổng An Phước 

- Hùng Ngự, làng Thường 
Lạc, tổng An Phước (Hùng Ngự 
nay là Hồng Ngự) 

- Cây Mít, làng Nhơn Hòa, 
tổng Qui Đức 

- Phú An, làng Phú An, tổng 
An Thạnh 

- Xoài Tón, làng Hưng 
Nhượng, tổng Thành Tín 


Châu Đốc (cổ tích) 


1) Chùa thờ bà chúa Xứ tại 
làng Vĩnh Tế, cách Châu Đốc lối 
7 km. Mỗi năm ngày vía 2ð, 26 và 
27 tháng 4 ta, dân các tỉnh Hậu 
Giang tựu cúng đông lắm. 

2) Gần chùa bà chúa Xứ, phía 
bên kia đường Châu Đốc đi Tịnh 
Biên, có lăng mộ Thoại Ngọc Hầu, 
có công đào kinh Vĩnh Tế. 

3) Chùa Phi Lai tại làng Tứ 
Tê, cách Châu Đốc 31 km. 

4) Ngoài ra trên núi Cô Tô, 
núi ông Cấm, núi Bà Khẹt (quận 
Tri Tôn) và trong nhiều làng khác 
đều có chùa Việt hay Miên đáng 
viếng cho biết (theo Thời sự cẩm 
nang năm 1939). 


Châu Đốc năm 1939 theo Thời sự 


cẩm nang, chia ra như sau: 

1) Quận Châu Thành, 3 tổng: 
1) tổng An Lương (làng Bình 
Long, Bình Mỹ, Bình Thạnh 
Đông, Hiệp Xương, Hòa Lạc, 
Hưng Nhơn, Ka Tam Bông, 
Khánh Hòa, Thạnh Mỹ Tây, 
Vĩnh Thạnh Trung; 2) tổng An 
Phú (làng Đông Cô E1, Tâm Hội, 
Khánh An, Khánh Bình, Nhơn 
Hội, Phú Hựu, Phum Soài, Vĩnh 
Lộc, Phước Hưng, Phú Hội, Vĩnh 
Hội Đông); 3) tổng Châu Phú 
(đàng Châu Phú, Đa Phước, Hà 
Bao, Mỹ Đức, Châu Giang, Vĩnh 
Phong, Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn, 
Vĩnh Trường, Vĩnh Hậu). 

2) Quận Tân Châu, 2 tổng: 
1) tổng An Lạc (đàng Hòa Hảo, 
Phú An, Phú Lâm); 2) tổng An 
Thành (làng Long Khánh, Long 
Phú, Long Sơn, Long Thuận, 
Phú Thuận, Tân An, Vĩnh Hòa, 
Phú Vinh). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


169 


3) Quận Hồng Ngự, 2 tổng: 
1) tổng Cù Lao Tây (làng Tân 
Huê, Tân Long, Tân Quới); 2) 
tổng An Phước (làng An Bình, 
An Long, Bình Thạnh, Tân Hội, 
Tân Thành, Thường Lạc, Thường 
Phước, Thường Thới) (nay thuộc 
tỉnh Đồng Tháp). 

4) Quận Tịnh Biên, 3 tổng: 
1) tổng Qui Đức (làng An Nông, 
An Phú, Thới Sơn, Nhơn Hưng); 
2) tổng Thành Tín (làng Vĩnh 
Gia và Lạc Quới); 3) tổng Thành 
Y (làng Thuyết Nạp, Văn Giao, 
Vĩnh Trung, Xuân Tô và Yên Cư). 

ð) Quận Tri Tôn, 4 tổng: 1) 
tổng Thành Ngãi (làng Ba Chúc, 
Bồn Tri, Châu Lang, Lê Huất, 
Lương Phi); 3) tổng Thành Tâm 
đàng Cô Tô và Ô Lâm); 4) tổng 
Thanh Y (làng Tà Đảnh, Trắc 
Quan và Tư Tề).® 


Châu Đốc, năm 1939 dân số có 


1. Bản thảo thiếu tổng thứ 2. 


253.798 ng. gồm: 


Việt 200.675 ng. 
Thổ 41.636 - 
Mã Lai 6.105 - 
Minh Hương 844- 

Hoa Kiều 4.434 - 

Âu châu 104 - 


An Lương: đd, 1 trong 10 tổng 
c.t Châu Đốc năm 1897 có 18 làng: 


Bình Long Ka Tam Bang 
Bình Mỹ Khánh Hòa 

Bình Thạnh Đông Phú Hữu 
Châu Giang Phum Xoài 

Đồng Đức Thạnh Mỹ Tây 
Hiệp Xương Vĩnh Hậu 

Hòa Hảo Vĩnh Lộc 

Hòa Lạc Vĩnh Phong 
Hưng Nhơn Vĩnh Thạnh Trung 


An Phước: ởđd, 1 trong 10 
tổng c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 
12 làng: 

An Bình 

An Long 

Bình Thạnh 

Tân Hội 

Tân Huề 

Tân Long 

Tân Quới 

Tân Thành 

Thường Lạc 

Thường Phước 

Thường Thới 

Bình Phú 

An Thành: dd, 1 trong 10 
tổng c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 
12 làng: 

Long Khánh 

Long Phú 

Long Sơn 

Long Thuận 

Phú An 

Phú Hội Đại 

Phú Lâm 

Phú Thuận 

Tân An 

Vĩnh Hòa 

Vĩnh Xương 

Vĩnh Xuyên 

Châu Phú: ảd, 1 trong 10 
tổng c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 


21 làng: 

Châu Phú Phú Hội 

Đa Phước Phước Hưng 
Hà Bao Shâu 

kKâ Côi Vĩnh Hội 

Kâ Cô Ki Vĩnh Hội Đông 
Khánh An Vĩnh Hưng 
Khánh Bình Vĩnh Khánh 
Khánh Hội Vĩnh Ngươn 


TVTNMN 


Lama Vĩnh Tế 
Mỹ Đức Vĩnh Trường 
Nhơn Hội 

Qui Đức: đd, 1 trong 10 tổng 
c.t. Châu Đốc, năm 1897 có ð làng: 

An Nông 

An Thạnh 

Nhơn Hòa 

Phú Thạnh 

Thới Sơn 

Thành Lễ: đd, 1 trong 10 tổng 
c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 6 làng: 

An Tức 

Đôn Hậu 

Giai Âm 

Nam Qui 

Phi Cẩm 

Tri Tôn 

Thành Ngã:: ảd, 1 trong 10 
tổng c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 
8 làng: 

Ba Chúc 

Bích Trì 

Bồn Ca 

Châu Lăng 

Lê Hoát 

Lương Đồ 

Phi Yên 

Tâm Văn 

Thành Tâm: đủd, 1 trong 10 
tổng c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 
4 làng: 

Cô Tô 

Nam Chỉ 

Ngôn Nạp 

Ô Lâm 

Thành Tín: đd, 1 trong 10 tổng 
c.t. Châu Đốc, năm 1897 có ð làng: 

Hưng Nhượng 

Vĩnh Điều (sic) 

Vĩnh Gia 

Vĩnh Lạc 

Vĩnh Quới 


Thành Ý: đd, 1 trong 10 tổng 
c.t. Châu Đốc, năm 1897 có 8 làng: 

Tà Đảnh 

Thuyết Nạp 

Trác Quan 

Tú Tê 

Văn Giáo 

Vĩnh Trung 

Xuân Tô 

Yên Cư 

Chợ Lớn, năm 1897 (nay 
thuộc TP.HCM) có 12 tổng và 72 
làng: 12 tổng đó là: 

Tổng 

Cầu An Hạ 11 làng 

Long Hưng Thượng 7 - 

Long Hưng Trung 4- 

Long Hưng Hạ 6- 

Phước Điền Thượng 6 - 

Phước Điền Trung 6 - 

Phước Điền Hạ 8- 

Lộc Thành Thượng 6 - 

Lộc Thành Hạ 6- 

Dương Minh 3- 

Tân Phong Hạ 5- 

Lộc Thành Trung 4- 


Chợ Lớn, năm 1897, có: 


a) Trường học: 9 trường tổng 
tại các làng: An Ninh, Đức Hòa, 
Long Phú (Bến Lức), Tân Phú 
(Chợ Đệm), Trường Bình (Cần 
Giuộc), Tân Ân (Cần Đước), Đồng 
Thạnh, Long Thượng, Phong 
Đước (Phú Lạc). 

b) 2 nhà thơ dây thép (Bưu 
điện) tại: Bến Lức và Cần Giuộc. 

c) 23 chợ: 

- Chợ Rạch Cát, làng An Phú 
Tây 

- Chợ Đệm, làng Tân Túc 

- Rạch Ba Cụm, làng Tân Bửu 

- Bến Lức, làng Phước Tú 

- Đông Tra, làng Đức Hòa 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


171 


- Bà Hom, làng Tân Tạo 

- Chợ Cần Giuộc, làng Trường 
Bình 

- Cần Đước, làng Tân An 

- Rạch Kiến, làng Long Hòa 

- Tân Qui, tổng Phước Điền 
Thượng 

- Long Thượng, tổng Phước 
Điền Thượng 

- Long Phụng, tổng Phước 
Điền Hạ 

- Cầu Tràm, làng Long Trạch 

- Chợ Gạo, làng Tân Hòa Đông 

- Gò Đen, làng Mỹ Yên 

- Khánh Hội, làng Khánh Hội 

- Kinh Nước Mặn, làng An 
Điền 

- Rạch Đào, làng Mỹ Lệ 

- Tân Hòa Đông, tổng Tân 
Phong Hạ 

- Cầu Kho, làng Tân Hòa 

- Tổng Điều, làng Long Hiệp 

- Bà Đắc, làng Tuy Lộc 

- Phước Vân, tổng Lộc Thành 
Trung 


Chợ Lớn, kể về chợ nhóm Năm 


1897 có 23 chợ, qua năm 1939 đổi 
lại là 20 chợ: 
1 chợ Bà Hom làng Tân Tạo 
2 - Đông Tra - Đức Hòa 
ä - Gò Đen - Phước Lợi 
4 - Bến Lức - Long Phú 
õ - Rạch Kiến - Long Hòa 
6 - Cầu Tràm - Long Trạch 
7 - Phước Văn 
8 - Chợ Trạm - Mỹ Lệ 
9 - Rạch Đào - Mỹ Lệ 
10 - Cần Đước (àng Tân Ân) 
11 - Kinh Nước Mặn 
12 - Long Định l. Long Thượng 
18 - Qui Đức 
14 - Cần Giọc - Trường Bình 
1ỗ - Tân Phú Thượng 


16 - Hiệp Hòa 

17 - Ba Cụm, Tân Bửu 

18 - Chợ Đệm, Tân Túc 

19 - Bình Chánh và 20 (chợ 
Rạch Núi, làng Đông Thạnh) 


Chợ Lớn, (theo Thời sự cẩm nang 


1939) thì năm ấy chia ra có: 

1) Quận Trung Ương 
(ciIreonscrIptilon du centre) có 4 
tổng: 1) tổng Tân Phong Hạ (làng 
An Phú, Bình Đăng, Chánh Hưng, 
Đa Phước, Phong Đước); 2) tổng 
Long Hưng Thượng (đàng An Lạc, 
Bình Trị Đông, Tân Nhựt, Tân 
Kiên, Tân Tạo); 3) tổng Long Hưng 
Trung (làng An Phú Tây, Bình 
Chánh, Mỹ Yên, Tân Túc); 4) tổng 
Long Hưng Hạ (làng An Thạnh, 
Long Hiệp, Long Phú, Phước Lợi, 
Tân Bửu và Thanh Hà). 

2) Quận Cần Đước: 3 tổng: 
1) tổng Lộc Thành Thượng (àng 
Long Cang, Long Định, Long 
Hoa, Long Khê, Long Trạch, 
Phước Vân); 2) tổng Lộc Thành 
Trung (làng Long Sơn, Mỹ Lệ, 
Tân Trạch, Tân Lân); 3) tổng Lộc 
Thành Hạ (làng Long Hựu, Phước 
Đông, Phước Tuy, Tân Ân, Tân 
Chánh) (nay thuộc tỉnh Long An). 

3) Quận Cần Giuộc: 3 tổng: 
1) tổng Phước Điền Thượng 
(đàng Hưng Long, Long Thượng, 
Phước Lý, Qui Đức, Tân Kim, 
Tân Qui Tây); 2) tổng Phước 
Điền Trung (làng Long An, Mỹ 
Lộc, Phước Hậu, Thuận Thành, 
Trường Bình); 3) tổng Phước 
Điền Hạ (làng Đông Thành, 
Long Đức Đông, Long Hậu Tây, 
Long Phụng, Phước Lai, Phước 
Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây và 
Tân Tập). 


TVTNMN 


4) Quận Đức Hòa: 2 tổng: 
1) tổng Cầu An Thượng (làng 
An Ninh, Đức Lập, Hiệp Hòa, 
Lộc Giang, Tân Mỹ, Tân Phú 
Thượng); 2) tổng Cầu An Hạ 
(làng Đức Hóa, Hòa Khánh, Hựu 
Thành, Lương Hòa và Mỹ Hạnh) 
(nay thuộc tỉnh Long An). 


Chợ Lớn, năm 1939 dân số có: 


Âu châu 4ð ng. 

Việt 230.320 - 

Hoa kiều 1.006 - (có 
lẽ số này không đúng?) 

Minh Hương 450 - 

Ân và MãLai3  3- 

Cơ Me 38 

Người Việt 

(Bắc, Trung) 376 - 


Cầu An Hạ đd, 1 trong 12 
tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 có 
11 làng: 

An Ninh 

Đức Hòa 

Đức Lập 

Hiệp Hòa 

Hòa Khánh 

Hựu Thạnh 

Lộc Giang 

Lương Hòa 

Mỹ Hạnh 

Tân Mỹ 

Tân Phú Thượng 

Long Hưng Thượng: đủd, 1 
trong 12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 
1897 có 7 làng: 

An Lạc 

Bình Trị Đông 

Phú Định 

Tân Kiên 

Tân Nhựt 

Tân Hòa Đông 

Tân Tạo 


Long Hưng Trung: dd, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 4 làng: 

An Phú Tây 

Bình Chánh 

Mỹ Yên 

Tân Túc 

Long Hưng Hạ: dd, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 6 làng: 

An Thạnh 

Long Hiệp 

Long Phú 

Phước Lợi 

Tân Bửu 

Thanh Hà 

Phước Điền Thượng: đủ, 1 
trong 12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 
1897 có 6 làng: 

Hưng Long 

Long Thượng 

Phước Lý 

Quy Đức 

Tân Kim 

Tân Qui Tây 

Phước Điền Trung: đủ, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 6 làng: 

Kế Mỹ 

Mỹ Lộc 

Phước Hậu 

Phước Lâm 

Thuận Thành 

Trường Bình 

Phước Điền Hạ: đd, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 8 làng: 

Đông Thạnh 

Long Đức Đông 

Long Hậu Tây 

Long Phụng 

Phước Lai 

Phước Vĩnh Đông 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


178 


Phước Vĩnh Tây 

Tân Tập 

Lộc Thành Thượng: dd, 1 
trong 12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 
1897 có 6 làng: 

Long Can 

Long Đình 

Long Hòa 

Long Khê 

Long Trạch 

Phước Văn 

Lộc Thành Hạ: đd, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 6 làng: 

Phước Tuy 

Long Hựu 

Phước Yên 

Phước Yên Đông 

Tân Ân 

Tân Chánh 

Dương Minh: đủ, 1 trong 12 
tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 có 
3 làng: 

Chánh Hưng 

Tân Hòa 

Khánh Hội 

Tân Phong Hạ: đủ, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 6 làng: 

An Phú 

Bình Đăng 

Bình Đông 

Đa Phước 

Phong Đước (sIc) 

Lộc Thành Trung: ảd, 1 trong 
12 tổng c.t. Chợ Lớn, năm 1897 
có 4 làng: 

Long Sơn 

Mỹ Lệ 

Tân Trạch 

Tân Lân 


Gia định, năm 1897, có 18 tổng và 


199 làng, những tổng đó là: 


T: An Bình 

có 8 làng 
An điền 9- 
An Thạnh 9- 
An Thịt B- 
An Thổ 10 - 
An Thủy 14- 


Bình Thạnh Hạ 16- 
Bình Thạnh Trung 17 - 
Bình Trị Thượng 16 - 
T. Bình Trị Hạ 9 làng 
Bình Trị Trung 5~ 
Cần Giờ 6- 
Dương Hòa Hạ 12- 
Dương Hòa Thượng 14 - 
Long Tuy Hạ 11- 
Long Tuy Thượng 14- 
Long Tuy Trung 6- 
Long Vĩnh Hạ 11- 


Gia Định, năm 1939, có 23 chợ (theo 


thời sự cẩm nang 1939): 

1) Tổng Bình Trị Thượng có 
6 chợ: 

An Lộc Thôn (chợ Tam Thôn) 

An Nhơn Xã 

Bình Hòa Xã (chợ Bà Chiểu) 

Hanh Thông Tây 

Thạnh Mỹ An. 

2) Tổng Bình Thạnh Hạ có 
2 chợ: 

Tân Đông Thượng 

Tân Thới Nhứt (chợ Bà Điểm) 

3) Tổng Dương Hòa Thượng, 
2 chợ: 

Phú Nhuận 

Tân Sơn Nhì (chợ Bà Queo). 

4) Tổng Long Tuy Trung có 
một chợ ở Phú Hòa Đông (chợ 
Bến Cỏ). 

5) Tổng Long Tuy Thượng 
có một chợ ở Tân Thới Nhì (Chợ 
Hóc Môn). 


174 


TVTNMN 


6) Tổng Bình Trị Hạ có 2 chợ 
ở Phú Xuân Hội và Tân Thuận 
Đông. 

7) Tổng Cần Giờ có một chợ ở 
Cần Thạnh. 

8) Tổng Dương Hòa Hạ có một 
chợ ở Long Kiển (ic). 

9) Tổng An Bình có 2 chợ: chợ 
An Đông Xã (chợ Thủ Thiêm) chợ 
Bình Trung (chợ Giông Ông Tði. 

10) Tổng An Điển có một chợ 
ở Lãnh Chiểu Xã (chợ Thủ Đức). 

11) Tổng An Thổ có 2 chợ: chợ 
Dĩ An và chợ Bình Phước. 

12) Tổng Long Vĩnh Hạ có một 
chợ ở Long Hòa (chợ Gò Công) 

13) Tổng Long Tuy Hạ có một 
chợ ở Tân An Tây (chợ Củ Chì). 


Gia Định, theo Thời sự cẩm nang 


1989, chia ra có: 

1) Quận Gò Vấp có 3 tổng: 
1) Tổng Bình Thành Hạ (làng 
Mỹ Hòa, Tân Đông Thượng, Tân 
Đông Trung, Tân Hưhg, Tân 
Thới nhứt, Tân Thới Thượng, 
Thới An, Thới Hòa, Thuận Kiều, 
Trung Chánh, Trung Chánh Tây, 
Trung Hưng, Xuân Hòa, Xuân 
Thới Tây, Vĩnh Lộc); 2) Tổng 
Bình Trị Thượng (làng An Hội, 
An Lộc Đông, An Lộc Thôn, An 
Nhơn Xã, An Xuân, Bình Hòa Xã, 
Bình Quới Tây, Hạnh Phú, Hanh 
Thông Tây, Hanh Thôn Xã, Quới 
An, Thạnh Mỹ An, Thành Phước); 
3) Tổng Dương Hòa Thượng (làng 
Bình Hưng Đông, Bình Hưng 
Thôn, Chí Hòa, Phú Nhuận, Phú 
Thọ, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhứt, 
Tân Thới Hòa, Tân Trụ). 

2) Quận Hóc Môn (4 tổng): 1) 
Tổng Bình Thạnh Trung (làng 
An Phú Xã, Bình Lý Thôn, Đông 


Thạnh, Hòa Phú Thôn, Đông 
Thạnh, Hòa Phú Thôn, Mỹ Bình, 
Nhị Bình, Paris Tân Qui, Tân 
Mỹ Đông, Tân Thạnh Đông, Tân 
Thạnh Tây); 2) Tổng Long Tuy 
Hạ (làng Phước An, Phước Mỹ, 
Tân An Tây, Tân Thông Trung, 
Trung Lập); 3) Tổng Long Tuy 
Thượng (làng Phước Ninh, Tân 
Hiệp, Tân Phú Trung, Tân Thới, 
Tân Thới Nhì, Tân Thới Tứ, Tân 
Xuân, Vĩnh Cư, Xuân Thới Sơn); 
4) Tổng Long Tuy Trung (làng An 
Nhơn Tây, Mỹ Hưng Nhuận Đức, 
Phú Hòa Đông, Phú Thạnh). 

3) Quận Thủ Đức có 6 tổng: 
1) Tổng An Bình (làng An Đông 
Xã, An Phú, Bình Khánh, Bình 
Trung, Đông Phú, Thạnh Mỹ 
Lợi); 2) Tổng An Điền (làng 
Bình Quới Đông, Bình Thới, 
Bình Thọ, Linh Chiểu Trung, 
Lãnh Chiểu Xã, ... Trường Thọ, 
Xuân Hiệp Thôn); 5ð) Tổng An 
Thạnh (làng Long Tân Phú Hữu, 
Phước Trường, Tân Điền, Trường 
Khánh, Trường Lộc); 6) tổng An 
Thổ (làng Bình Chánh, Bình 
Chiểu, Bình Đức, Bình Dương, 
Bình Phú, Bình Triệu, Đông An, 
Gĩ An); 7) Tổng An Thủy (làng 
Bình Thang, Bình Thung, Đông 
Tác, Đông Yên, Hòa Hiệp, Phong 
Phú, Tăng Phú, Tân Hóa, Tân 
Nhơn, Tân Ninh); 8) Tổng Long 
Vĩnh Hạ (làng Ích Thành, Long 
Thuận, Long Hòa, Mỹ Thanh, 
Phước Hòa và Thái Bình). 

4) Quận Nhà Bè có 4 tổng: 
1) Tổng An Thịt (làng An Thới 
Đông, Bình Khánh, Tam Thôn 
Hiệp); 2) Tổng Bình Trị Hạ 
(làng Phú Mỹ Tây, Phú Xuân 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


175 


Hội, Phước Long Đông, Tân Qui 
Đông, Tân Thuận Đông); 3) Tổng 
Cần Giờ (làng Cần Thanh, Đông 
Hòa, Long Thanh, Lý Nhơn, Tân 
Thạnh); 4) Tổng Dương Hòa Hạ 
(làng Hiệp Phước, Long Đức 
Đông, Long kiến, Nhơn Đức, Phú 
Lễ, Phước Lộc Thôn) 


Gia Định, năm 1939, về dân số, có: 


298.641 ng., gồm: 


Việt 290.108 ng. 
Hoa 6.825 - 
Au 1.127 - 


Gia Định, năm 1897, có: 

1) Trường học: 1 trường địa 
hạt và 16 trường tổng tại: 

Bà Quẹo 

Bến Cỏ 

Cai Lớn 

Cần Giờ 

Củ Chi 

Giồng Ông Tố 

Gò Dưa 

Gò Vấp 

Hóc Môn 

Long Hậu 

Long Kiển (sic) 

Phú Mỹ Tây 

Quán Tre 

Rạch Dứa 

Thủ Đức 

Trường Lộc. 

2) 5 nhà thơ, dây thép: 1 sở tại 
tỉnh, 1 sở tại Cần Giờ làng Câu 
Thạnh, 1 sở tại Hóc Môn làng Tân 
Thới Nhì, 1 sở tại Nhà Bè làng 
Phú Hội và 1 sở tại Thủ Đức làng 
Linh Chiểu Đông. 

3) 26 chợ là: 

Chợ An Lộc Đông, tổng Bình 
Trị Thượng: 

- An Nhơn Xã 1d 

- Bình Đức, tổng An Thổ 


- Bà Chiểu, tổng Bình Trị 
Thượng 

- Bình Lý, tổng Bình Thạnh 
Trung 

- Giồng Ông Tố, tổng An Bình 

- Chợ Cần thạnh, tổng Cần 
Giờ 

- Gò Công, tổng Long Vĩnh Hạ 

- Cây lơn, tổng An Thủy 

- Gò Vấp, tổng Bình Trị 
Thượng 

- Thủ Đức, tổng An Điền 

- Long Kiển (ic), t. Dương 
Hòa Hạ 

- Bến Cò, tổng Long Tuy 
Trung 

- Thị Nghè, tổng Bình Trị 
Trung 

- Xã Tài, tổng Dương Hòa 
Thượng 

- Phú Xuân Đông, t. Bình 
Trị Hạ 

- Quán Tre, t. Bình Thạnh Hạ 

- Bà Điểm, t. Dương Hòa 
Thượng 

- Hóc Môn, t. Long Tuy 
Thượng 

- Bà Quẹo, Dương Hòa Thượng 

- Củ Chi, t. Long Tuy Hạ 

- Chợ Mới, t. Bình Thạnh Hạ 

- Trường Lộc, t. An Thành 

- Đất Hộ, t. Bình Chánh 
Thượng 

- Chợ Mới, id 

- Trao trảo, t. Long Vĩnh Hạ. 

An Bình: đd., 1 trong 18 tổng 
c.t. Gia Önh năm 1897, có 8 làng: 

An Phú 

Bình Lợi 

Bình Thạnh 

Bình Trưng 

Đông Phú 

Mỹ Thủy 


176 


TVTNMN 


Phú Thọ 
Tân Lập 
An Điền đd., 1 trong 18 tổng 


c.%. GIa Định, năm 1897, có 9 
làng: 


e.E. 


e.t. 


Bình Quới Đông 

Bình Thái 

Lãnh Chiểu Đông 

Linh Chiểu Tây 

Lãnh Chiểu Trung 

Trường Thọ 

Xuân Trường 

Xuân Vĩnh 

Bình Thọ. 

An thạnh đủ., 1 trong 18 tổng 
Gia Định, năm 1897 có 9 làng: 
An Thạnh 

Hưng Thạnh 

Long Tân 

Phước Khánh 

Phước Trường 

Tân Điền 

Trường Cửu 

Trường Lộc 

Tuy Thạnh. 

An thịt: đd., 1 trong 18 tổng 
Gia Định, năm 1897, có 5 làng 
An Thạnh 

Bình Khánh 

Khánh Độ 

Sài Tân 

Vạng (sIc) Phước 

(vì ở đây có cọp quá nhiều, ăn 


thịt người quá nhiều nên đặt tên 
như vậy). 


An Thổ: đd., 1 trong 18 tổng 


c.t. Gia Định, năm 1897, có 10 
làng 


Bình Chánh 
Bình Chiểu 
Bình Đức 
Bình Đường 
Bình Phú 


Bình Phước 

Bình Thủy 

Bình Triệu 

Đông An 

Gỉ An Œic): Dĩ An 

An Thủy: đd., 1 trong 18 tổng 


c.t. Gia Định, năm 1897, có 14 làng: 


An Nhơn 
Bình Thắng 
Bình Thung 
Đông Minh 
Đông Tác 
Đông Yên 
Mỹ Hòa 
Ngãi Thắng 
Phong Phú 
Tân Long 
Tân Phú 
Tân Nhơn 
Tân Ninh 
Tân Quới. 
Bình Thạnh Hạ: đd., 1 trong 


18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 16 làng: 


Mỹ Hòa 

Tân Đông Thượng 
Tân Đông Trung 
Tân Hội 

Tân Hưng 

Tân Thới Nhứt 
Tân Thới Thượng 
Thới An 

Thới Hòa 

Thuận Kiều 

Trung Chánh Tây 
Trung Chánh Thôn 
Trung Hưng 

Xuân Hòa 

Xuân Thới Tây 
Vĩnh Lộc. 

Bình Thạnh Trung: ỏd., 1 


trong 18 tổng c.t. Gia Định, năm 
1897 có 17 làng: 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


177 


An Hòa 

Bình Lý Đông 
Bình Lý 

Bình Nhan 

Bình Xuân 

Hội Thạnh 

Mỹ Thạnh 

Phú Lợi 

Tân Đông 

Tân Mỹ Đông 
Tân Thạnh Đông 
Tân Thạnh Tây 
Thạnh Hòa 
Thạnh Phú 
Thạnh Yân 

Thới Thạnh 

Thới Thuận. 
Bình Trị Thượng: đd., 1 trong 


18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 16 làng: 


An Hội 

An Lộc Đông 

An Lộc Thôn 

An Nhơn Xã 

An Phước 

An Thạnh Trung 
An Xuân 

Bình An Đông 
Bình Hòa Xã 
Bình Lợi Trung 
Bình Qiới Tây 
Hanh Phú 

Hanh Thông Tây 
Hanh Thông Xã 
Quới An 

Thạnh Đa. 

Bình Trị Hạ: đd., 1 trong 18 


tổng c.t. Gia Định, năm 1897 có 
9 làng: 


Phú Hội 

Phú Mỹ Tây 
Phước Hải 

Phước Long Đông 


Phước Thành 

Phước Thới 

Phú Xuân Đông 

Tân Qui Đông 

Tân Thuận Đông. 

Bình Trị Trung: ỏảd., 1 trong 


18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 5 làng: 


e.t. 


An Lợi Đông 

An Lợi Xã 

Bình Khánh 

Phú An 

Phú Mỹ. 

Cần Giờ: đd., 1 trong 18 tổng 
Gia Định, năm 1897 có 6 làng: 
Cần Thạnh 

Đồng Hòa 

Long Thạnh 

Lý Nhơn 

Tân Thạnh 

Thạnh Thới. 

Dương Hòa Hạ: đủd., 1 trong 


18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 12 làng. 


Đức Hưng 

Long Kiển (ic) 
Long Phước 
Long Thạnh Tây 
Long Thới Đông 
Mỹ Đức 

Nhơn Mỹ 

Nhơn Ngãi 
Phong Lộc 

Phú Lễ 

Phước Thạnh 
Thới Hiệp. 
Dương Hòa Thượng: dd., 1 


trong 18 tổng c.t. Gia Định, năm 
1897 có 14 làng: 


Bình Hưng Đông 
Bình Hưng Thôn 
Bình Thới 

Phú Nhuận 


178 


TVTNMN 


Phú Thọ 

Tân Hòa 

Tân Hòa Tây 

Tân Sơn Nhì 

Tân Sơn Nhứt 

Tân Thới 

Tân Trụ 

Thạnh Hòa 

Hòa Hưng 

Phú Thạnh 

Long Tuy Hạ: đd., 1 trong 18 
tổng c.t. Gia Định, năm 1897 có 
11 làng: 

Mỹ Khánh 

Phước An 

Phước Mỹ 

Tân Thông Đông 

Tân Thông Tây 

Tân Thông Thôn 

Tân Thông Trung 

Thái Bình Hạ 

Thái Bình Thượng 

Trung Lập 

Vĩnh An Tây. 

Tong Tuy Thượng: đd., 1 trong 
18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 14 làng: 

Phước Ninh, Tân Thới Tứ 

Tân Phú Trung, Thái Sơn 

Tân Thới Đông, Thới Tam 
Đông. 

Tân Thới Nhì, Vĩnh Cự 

Tân Thới Tam, Vĩnh Phước 

Tân Thới Tây, Xuân Thới 
Đông 

Tân Thới Trung, Xuân Thới 
Thôn. 

Long Tuy Trung: đd., 1 trong 
18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 6 làng: 

An Nhơn Tây 

Mỹ Hưng 

Nhuận Đức 


Phú Đức 

Phú Hòa Đông 

Phú Thạnh. 

Long Vĩnh Hạ: ảd., 1 trong 
18 tổng c.t. Gia Định, năm 1897 
có 11 làng 

Chí Thạnh 

Ích Thạnh 

Long Đại 

Long Hậu 

Long Sơn 

Long Tuy 

Mỹ Thanh 

Phước Hậu 

Phước Thiện 

Phước Thới 

Vĩnh Thuận. 

(Tỉnh Gia Định nay thuộc TP. 
HCM) 


Gia Định (lăng và mộ): 


- lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt, 
ngay trước tòa bố Gia Định cũ; 

- lăng đức cha Bá Đa Lộc và 
mộ cha LÄot, nơi gọi lăng Cha Cả 
Tân Sơn Nhút; 

- lăng và miếu thờ phò mã Võ 
Tánh, tại Phú Nhuận; 

- đài trận chiến Pháp Nam ở 
Chí Hòa; 

- đài Lareynlère tại Tân Sơn 
Nhứt, dựa đường Sài Gòn đi Nam 
Vang 

- lăng Nguyễn Văn Học trước 
trường Mỹ thuật, Bình Hòa xã; 

- lăng Võ Di Nguy, tại Phú 
Nhuận; 

- lăng Trương Tấn Bửu tại 
Phú Nhuận; 

- lăng mộ Hồ Tộc tại Linh 
Chiểu Tây, gần Thủ Đức. 


Gò Công, năm 1897, có 4 tổng, 38 


làng. Các tổng ấy là: 
Hòa Đồng Hạ 16 làng 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


179 


Hòa Đồng Thượng ð làng 

Hòa Lạc Hạ 10 làng 

Hòa Lạc Thượng 7 làng (theo 
cuốn lịch An Nam in năm 1897). 


Gò Công, năm 1939, chia ra 5 tổng 


gồm những làng như sau: 

1) tổng Hòa Đồng Hạ: làng 
Bình Luông Đông, Bình Luông 
Tây, Bình Luông Trung, Long 
Hưựu, Long Thạnh, Phú Thạnh 
Đông, Tân Cương và Tân Thới; 

2) tổng Hòa Đồng Trung: 
làng Binh Công, Long Chánh, 
Vĩnh Hựu, Vĩnh Lợi, Vĩnh Trị, 
Vĩnh Viễn, Yên Luông Đông, Yên 
Tông Tây; 

3) tổng Hòa Đồng Thượng: 
làng Bình Thành, Bình Phú 
Đông, Bình Phục Nhi, Bình Phú 
Tây, Đông Sơn và Thanh Nhứt; 

4) tổng Hòa Lạc Hạ: làng Bình 
An, Dương Phước, Hòa Nghị, 
Kiển Phước (sic), Tăng Hòa, Tân 
Bình Điền, Tân Dung Đông (sic), 
Tân Dung Trung, Tân Thành, và 
Thành phố; 

ð) tổng Hòa Lạc Thượng: làng 
Bình Xuân, Bình Thạnh Đông, 
Tân Niên Đông, Tân Niên Tây, 
Tân Niên Trung, Tân Phước và 
Gia Thuận). 


Gò Công, năm 1939, dân số có: 


115.000 ng. gồm: 


Việt 114.000 ng. 
Hoa 1.000 - 
Minh Hương 100 - 

Âu 5- 

Cơ Me 2- 

Ấn 3- 


Gò Công, năm 1897, có: 


a) trường học: 1 trường địa 
hạt, 1 trường tổng tại tỉnh ly, và 
4 trường tổng nữa tại các làng: 


Tăng Hòa, Tân Niên Tây, Vĩnh 
Lợi và Đồng Sơn. 

b) 1 nhà thơ dây thép tại 
tỉnh ly. 

e) 7 chợ: 

Chợ Tân Niên Tây, tổng Hòa 
Lạc Thượng 

- Đồng Sơn, tổng Hòa Đồng 
Thượng 

- Vĩnh Lợi, tổng Hòa Đồng Hạ 

- Tăng Hòa, tổng Hòa Lạc Hạ 

- Bình Ân, t. ¡d 

- Gò Công t. 1d 

- Hòa Nghị t. 1d 


Gò Công, năm 1939 có 13 chợ (theo 


Thời sự cẩm nang 1939): 

1) chợ ở Châu Thành (làng 
Thành phố) 

2) chợ giồng ông Huê (làng 
Vĩnh Lợi) 

3) chợ tổng Cháu (làng Tân 
Niên Tây) 

4) chợ Cửa Khâu (làng Tăng 
Hòa) 

ð) chợ Giông Nâu (làng Hòa 
Nghị) 

6) chợ Sáu Thoàn (làng Bình 
Taiông Đông) 

7) chợ Giồng Trôm (đàng Long 
Thạnh) 

8) chợ Mỹ Lợi (làng Bình 
Thạnh Đông) 

9) chợ Cầu Ngang (làng Thạnh 
Nhứt) 

10) chợ Vàm Láng (làng Kiến 
Phước) (sic) 

11) chợ Bến Vựa (làng Bình 
An) 

12) chợ Bình Xuân (làng Bình 
Xuân) 

18) chợ Dinh (làng Đông Sơn). 


Gò Công (lăng mộ). - Gò Công là quê 


mẹ của vua Tự Đức nhà Nguyễn, 


180 


TVTNMN 


có những mộ của dòng họ Phạm, 
trong Nam quen gọi là lăng: 

- lăng Bình Thành Bá Phạm 
Đăng Dinh, sanh năm Tân Dậu 
(1717), mất tháng giêng năm Tân 
Mùi (1811), thọ 9ð tuổi; (xuất 
thân nhà nông gốc ở Quãng Ngãi, 
vào lập nghiệp ở Tân Niên Đông, 
(Gò Công), ngoại tổ vua Tự Đức, 
năm Kỷ Dậu được phong Hàn 
Lâm Viện chương viên học sĩ, 
Bình Thanh Bá (Tam Phẩm); 

- lăng Phước An Hầu Phạm 
Đăng Long (con của Phạm Đăng 
Dinh), sanh năm Canh Tuất 
(1730), mất mồng 3 tháng 7 năm 
Canh Ngọ (1796); năm 1849 (Kỷ 
Dậu), được phong Từ Tiện đại 
phu, Lại Bộ Thượng Thơ, Phước 
An Hầu và Trang Nghi Công (nhị 
phẩm); 

- lăng Đức Quốc Công Phạm 
Đăng Hưng, sanh 24 tháng 3 
năm Ât Dậu (1765), mất ngày 14 
tháng 6 năm Ất Dậu (1825) (con 
của Phạm Đăng Long). Thi đậu 
làm quan chức Công Sĩ, theo phò 
chúa Nguyễn, năm 1824 (Minh 
Mạng ngũ niên), giữ chức Lễ Bộ 
Thượng Thơ, triều Tự Đức, làm 
Lại Bộ Thượng Thơ, sau được 
phong Chánh Điện đại học sĩ; khi 
mãn phần, được phong Đức Quốc 
Công (nhứt phẩm), thân sinh bà 
Từ Dũ Thái Hậu; 

- mộ Phạm Thị Tánh, vợ của 
Phạm Đăng Long, sanh năm 
1744, mất ngày 15 tháng 9 năm 
Giáp Tuất (1814); được phong 
“Tôn phu nhơn Đoàn Kiệt"; 

- mộ bà Phạm Thị Du, mẹ của 
bà Từ Dũ Thái hậu; sanh năm 
1767, mất năm Tân Tị (1821) 


tháng sáu; được phong Tân nhứt 
phẩm phu nhơn đoan tu. (Những 
lăng mộ nầy đều ở giữa ruộng, sau 
một vách tường có nhà mổ nóc 
cong theo lối kiến trúc An Nam, 
và có những nhà nhỏ che mỗi mộ 
bia. Mộ nằm dựa tường địa hạt số 
õ, nơi cây số 5ð + 300 (theo Thời 
sự Cẩm nang năm 1939). 


Gò Công (lăng cá ông) 


Tương truyền lúc chúa 
Nguyễn Ánh bị Tây Sơn rượt 
đuổi, chạy ra biển, thêm gặp bão 
to, suýt nguy đến tánh mạng, 
bỗng được hai cá ông đỡ thuyền 
đưa vào bờ thoát nguy, khi ngài 
lên ngôi, nhớ ơn ấy, sắc phong 
cá ông là Nam Hải tướng quân. 
Năm 1852, vua Tự Đức hạ chỉ 
giao cho đình Vàm Láng col 
sóc việc thờ phụng và cúng tế 
thường niên. 

Vì vậy, cứ mỗi rằm tháng sáu 
ta, thì làng sắm một chiếc ghe cờ 
xí chưng dọn chỉnh tể, hương chức 
y phục theo lễ, đốt pháo chèo ra 
khơi cúng vái, như rước vong linh 
cá thần về đình chứng kiến tế lễ. 

Bài vị và tro xương những 
cá ông lụy đều thờ tại đình làng 
(theo Thời sự cẩm nang năm 
1939). (Lễ cúng đã có vạn chài 
thợ biển lo). 

Hòa Đồng Hạ, đủd., 1 trong 4 
tổng c.t. Gò Công, năm 1897, có 
16 làng: 

Bình Công 

Bình Lông Đông 

Bình Lông Tây 

Bình Luông Trung 

Long Chánh 

Long Hựu 

Long Thạnh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


181 


Phú Thạnh Đông 

Tân Cương 

Tân Thới 

Vĩnh Hựu 

Vĩnh Lợi 

Vĩnh Thạnh 

Vĩnh Trị 

Yên Luông Đông 

Yên Luông Tây 

Hòa Đồng Thượng: đủd., 1 
trong 4 tổng c.t. Gò Công, năm 
1897 có ð làng: 

Bình Phú Đông 

Bình Phục Nhì 

Bình Phú Tây 

Đồng Sơn 

Thạnh Nhựt 

Hòa Lạc Hạ: đd., 1 trong 4 
tổng c.t. Gò Công, năm 1897 có 
10 làng 

Bình Ân 

Tân Bình Điền 

Dương Phước 

Hòa Nghị 

Kiển Phước (sic) 

Tân Duân Đông 

Tân Duân Trung 

Tân Hòa 

Tân Thành 

Thành phố. 

Hòa Lạc Thượng: ảd., 1 trong 
4 tổng c.t. Gò Công, năm 1897 
có 7 làng: 

Bình Thạnh 

Bình Thạnh Đông 

Bình Xuân 

Tân Niên Đông 

Tân Niên Tây 

Tân Niên Trung 

Tân Phước. 


Hà Tiên (thắng cảnh). 


- Mộ Mạc Cửu, xây năm 1715 
ở chặng giữa núi Bình Sơn, cách 


chợ Hà Tiên 200 thước, dưới chơn 
núi có đình thờ. 

- Thạch Động, Pháp gọi 
Bonnet à poils, núi ở dựa đường 
đi Kampot, cách Hà Tiên 3km; 
trong hang có một kiểng chùa, lẽ 
đáng nếu không có thì càng hay, 
vì cảnh được thiên nhiên hơn. 
Vào mùa mà trong đá “vú sữa” 
nhễu từng giọt nước trong, uống 
thật mát. 

- Hang tiền, một đường xuyên 
ngang núi trên một cù lao gần bờ 
biển, tục truyền chúa Nguyễn có 
ẩn trong hang nầy, sau có người 
lượm trong hang nhiều tiền kẽm 
nên lấy đó đặt tên. 

- Chùa Hang, gọi Hải Sơn tự, 
trong chùa có thờ hai cốt Phật, 
người nói của Miên, người khác 
nói của Xiêm, đến nay chưa 
ngã ngũ. Trước bị bỏ hoang, rêu 
phong cỏ loáng, sau có một vị 
hòa thượng đến tu nơi đây và 
sửa sang lại, đến nay ông đã tịch, 
nhưng tín đồ vẫn giữ thói quen 
đến cúng viếng, vào tháng 2, 3, 
8 và 11 ta. 

Chùa ở xa Hòn Chồng độ 5km. 
Chung quanh phong cảnh xinh 
tươi, trước mặt có bãi biển cát 
trắng tỉnh, phía nam ngoài khơi 
có Hòn Phụ Tử làm bình phong 
áng gió, ghe thuyền qua lại đường 
đi Xiêm, thường ghé. 

- Dựa bên một con sông ở 
cách Hà Tiên 23km, theo đường 
Hòn Chồng, có hang Mo So, cảnh 
như cảnh Hạ Long thâu gọn, nên 
đến viếng vào mùa nắng đi bằng 
thuyền. (Thời sự cẩm nang 1939). 

Sách Pháp nói Thạch Động là 
một Hỏa Diệm Sơn đã tắt. 


TVTNMN 


Bình An: đd., 1 trong 4 tổng 
c.t. Hà Tiên, năm 1897, gồm có 1 
làng duy nhứt là làng Bình TrỊ. 

Hà Thanh: đd., 1 trong 4tổng 
c.ÿ. Hà Tiên, năm 1897 có 6 làng: 

Hòa Thanh 

Lộc Trĩ 

Mỹ Đức 

Phú Mỹ 

Tân Thanh 

Tiêu Khách. 

Phú Quốc: đd., 1 trong 4 tổng 
c.. Hà Tiên, năm 1897 có 4 làng: 

Dương Đông 

Hàm Ninh 

Lạc Phú 

Phú Dự. 

Thanh Gi: đd., 1 trong 4 tổng 
c.ÿ. Hà Tiên, năm 1897 có 4 làng: 

Dương Hòa 

Thuận Yên 

Trà Câu 

Trà Tiên. 


Hà Tiên, năm 1897, có 4 tổng, 15 


làng. Các tổng ấy là: 


t. Bình An 1 làng 
Bình Trị 
Hà Thanh 6 - 
Phú Quốc 4 - (theo 
lịch An Nam 1n năm 1897). 
Thanh G1 4- 


Hà Tiên, theo Thời sự cẩm nang 


1989, thì chia ra có: 

1) quận Châu Thành: ð làng: 
Mỹ Đức, Lộc Trĩ, Kỳ Lộ, Thuận 
Yên và Dương Hòa; 

2) quận Hòn Chồng: Bình 
Trị (quận ly) và làng Bình Trị 
và An Bình; 

3) quận Giang Thành, 5ð 
làng: Tân Khánh Hòa (quận ly), 
Vĩnh Điền, Vĩnh Phú, Phú Mỹ 
và Trà Tiên; 


4) quận Phú Quốc, 3 làng: 
Dương Đông (quận ly), Hàm 
Ninh, Phú Dự; 


Hà Tiên, năm 1939 về dân số, có 


lối 26.000 ng. gồm: 


Pháp 30 
Cơ Me 5.900 
Hoa 1.400 


Minh Hương 4.710 
Còn lại là Việt. 


Hà Tiên, năm 1897, có: 


1) Trường học : 3 trường tổng: 
1 tại tỉnh ly. 

1 tại Bình Trị (Hòn Chông). 

1 tại Dương Đông (Phú Quốc). 

2) 2 nhà thơ dây thép: 

1 sở tại tỉnh. 

1 sở tại ở Hòn Chông, làng 
Bình Trị. 

3) Không có chợ ghi tên để lại. 

(Lộ trình: từ Hà Tiên đi Phú 
Quốc, kể hai ngày ghe, tất cả 
vùng này nay thuộc tỉnh Kiên 
Giang.) 


Long Xuyên, năm 1897, có 8 tổng 


và 62 làng. Các tổng ấy là: 


t. An Bình 6 làng 
An Phú T7- 
Biên Thành B- 
Định Hòa 11- 
Định Mỹ 8- 
Định Phước 10- 
(theo cuốn lịch An Nam 
năm 1897). 

Định Thành Hạ 9- 
Phong Thạnh Thượng 6- 


Long Xuyên, theo thời sự cẩm 


nang năm 1939, chia ra có: 

1) quận Châu Thành, 3 tổng: 
1) tổng Định Phú (làng Định 
MỸ, Phú Nhuận, Thoại Sơn, 
Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vọng 
Thê); 2) tổng Định Phước (làng 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


183 


Mỹ Phước, Mỹ Thới, Phú Hòa, 
Vĩnh Chánh, Vĩnh Trinh); 3) 
tổng Định Thành (làng Bình 
Đức, Bình Hòa, Bình Thủy, Cần 
Đăng, Hòa Bình Thạnh, Mỹ Hòa 
Hưng, Vĩnh Hanh). 

2) quận Thốt Nối; 2 tổng: 1) 
tổng Định Mỹ (làng Thuận Hưng, 
Tân Lộc Đông, Tân Lộc Tây, 
Thạnh Hòa Trung Nhứt, Thạnh 
Hòa Trung An, Thới Thuận, 
Thạnh Phú, Thạnh Quới); 2) tổng 
An Phú (làng An Hòa, Bình Đông, 
Bình Thành Tây, Định Yên, Tân 
Bình và Tân Thạnh Trung). 

3) quận Chợ Mới; 3 tổng: 1) 
tổng An Bình (làng Bình Phước 
Xuân, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng và 
Tân Đức); 2) tổng Định Hòa 
(làng An Thạnh Trung, Kiến 
An, Long Điền, Long Kiến, Mỹ 
Luông, Nhơn Mỹ và Mỹ Hội 
Đông); 3) tổng Phong Thạnh 
Thượng (làng An Phong, Bình 
Thành, Phú Thành, Tân Phú, 
Tân Thạnh). 


Long Xuyên, năm 1939, dân số có 


lối 252.000 ng. gồm: 

Việt 247.000 ng. 

Pháp và Âu 50 - 

Minh Hương 1.700 - 

Cơ Me 1.800 - 

Nước khác 1.500 - 

An Bình: đd., 1 trong 8 tổng 
c.t. hong Xuyên, năm 1897, có 
6 làng: 

Bình Đức Đông, năm 1901 có 
8B1 dân (monographie 1901) 


Mỹ Chánh - 4.098 - 
Mỹ Hưng -2.172- 
Phú Xuân -1.152- 
Tân Đức - 6.579 - 
Tân Phước -721- 


An Phú: đd., 1 trong 8 tổng c.t. 
Tong Xuyên, năm 1897 có 7 làng: 

An Hòa, năm 1901 có 3.685 
dân (monographie 1901) 

Bình Ninh - 1.678 - 

Bình Thạnh Tây - 4.771 - 


Định Yên -7.728- 
Tân Bình - 4.430 - 
Tân Bình Đông - 1.069 - 


Tân Thạnh Trung - 991 - 

Biên Thành: đd., 1 trong 8 
tổng c.t. Long Xuyên, năm 1897 
CÓ: 

5 làng: Monographie năm 
1905 Pháp văn viết sai như dưới 
đây: 

Cần Đăng Tan Dang có 342 
dân (1901) 


Cà Lâu, Ca Lan - 3862 - 
Nhuận Ôc Nhuan Ve - 191 - 
Thâm Trạch Tham 

Trach - 405 - 


Vọng Thê Vong The - 766 - 

Định Hòa: đd., 1 trong 8 tổng 
c.t. hong Xuyên, năm 1897 có 
11 làng: 

(trong Monographle 1905 còn 
lại 9 làng mất 2): 

AnLong dân mất 2 

An Thạnh Trung năm 1901 
có 703 An Thạnh Trung (còn) 


Hưng Châu -_ 1530 
Hưng Châu (còn) 
Kiến Long mất (ba 


làng này có lẽ Long Kiến sáp nhập 
lại còn 2 làng Long Kiến, Kiến An) 
Kiến Thạnh - 6.676 dân 
Kiến An 
Long Thạnh - 6.178 - Kiến An 
Mỹ Hòa - 1.241 - Mỹ Hòa 
(còn) 
Mỹ Hội Đông - 4.519 - Mỹ lợi 
Đông 


184 TVTNMN 
Mỹ Luông - 4.104 - Mỹ Luông Thới Tây Trung 526 dân - 
(còn) Mỹ Thạnh - 1.687 - 
Nhơn An - 1.767 - Nhơn An Vĩnh Chánh 1.522 dân - 
(còn) Phú Hòa - 1.278 - 
Tú Điển - 9.296 - Long Điền Vĩnh Phú 656 dân - 
(Năm 1905, tổng Định Hòa Phú Nhuận -1.013 - 

còn 9 làng là: An Thạnh Trung, Vĩnh Trinh 979 dân - 


Hưng Châu, Kiến An, Long Kiến, 
Mỹ Hòa, Mỹ Lợi Đông, Mỹ Luông, 
Nhơn An, Long Điền). 

Định Mỹ: ảd., 1 trong 8 tổng 
c.t. bong Xuyên, năm 1897 có 8 
làng: 

Thạnh An năm 1901 
có 720 dân (monographie 1901) 

Thạnh Hòa Trung 


Nhì - 6.346- 
Thạnh Hòa Trung 

Nhứt - 9.479 - 
Tân Hưng -B12- 
Tân Lộc Đông -1.632- 
Tân Thuận Đông - 2.581 - 
Thới Thuận -3.114- 


Tân Lộc Tây làng Tân 

Lộc Tây -11/688- 

Làng Thạnh Hòa Trung ở vàm 
rạch Thốt Nốt trên sông Hậu là 
chỗ mua bán lúa gạo và cá khô, 
dân cư sung túc và đông đến đổi 
phải phân tách ra nhứt, nhì v.v... 
mới cai trị xiết. Ngoài ra còn chợ 
Lấp Vò và chợ Tú Điền, cái trên 
Rạch Ông Chưởng, cái trên sông 
lớn đều là những nơi thị tứ của 
tỉnh Long Xuyên. 

Định Phước: đd., 1 trong 8 
tổng c.t. Long Xuyên, năm 1897 
có 10 làng: 

(theo monographIie năm 1901) 

Mỹ Phước năm 1901 

có 6.742 dân 

Thoại Sơn 1.552 dân (1901) 

Mỹ Quới - BẠT - 


Định Thành Hạ: đủd., 1 trong 8 
tổng c.t. Long Xuyên, năm 1897, 
có 9 làng: 

(theo monographle năm 19085) 

Bình Đức năm 1901, có 6.319 


dân 
Hòa Bình 1.100 
Bình Hòa Trung - 1.158 - 
Mỹ Hội Tiểu 2.244 
Bình Phú 502 - 
Vĩnh Hanh 1.851 
Bình Thủy 2.778 - 
Vĩnh Thuận 2.381 
Định Mỹ 419 - 


Phong Thạnh Thượng: ảd., 1 
trong 8 tổng c.t. Long Xuyên, năm 
1897 có 6 làng: 


AnPhú năm 1901, có 569 
dân (monographle năm 1908) 
An Phong -2.281- 
An Thành - 175 - 
Bình Thành - 2.368 - 
Tân Phú -2.278- 
Tân Thạnh - 3.675 - 


Long Xuyên, năm 1897, có: 


a) trường học: 1 trường địa hạt 
và 9 trường tổng tại làng: 

Mỹ Chánh/Thanh Hòa Trung 
Nhứt/Bình Thủy. 

Bình Thành Tây/Mỹ Phước/ 
Tân Thạnh 

Kiên Thạnh/ Thoại Sơn/Mỹ 
Hội Tiểu 

b) 1 nhà thơ, dây thép tại tỉnh 
ly, làng Bình Đức. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


185 


e) 7 chợ: 

Chợ Mỹ Phước, tổng Định 
Phước làng Mỹ Phước 

- Lấp Vò, tổng An Phú - Tân 
Bình. 

- Bình Đức, tổng Định Thạnh 
Hạ - Bình Đức 

- Trà Mòn, tổng An Bình - Mỹ 
Chánh 

- Thốt nốt, tổng Định Mỹ làng 
Thạnh Hòa Trung Nhứt 

- Thủ Chiến Sai, tổng Định 
Hòa, làng Tú Điền 

- Ông Chưởng, tổng Định Hòa, 
làng Tú Điền. 

(theo monographle năm 1908) 

Nếu kể về dân số thì năm 
1901, người Pháp, kể về quan lại 
cai trị và gia quyến thân nhơn 
sống với họ, vỏn vẹn có 63 người 
vừa lớn vừa nhỏ và hai người lai 
có quốc tịch Pháp. 

Dân bản xứ thì có cả thảy 
trong tỉnh Long Xuyên năm 1901 
là 143.680 người dân, chưa kể 
48 lính ma tà tại tỉnh ly Châu 
Thành, số dân bản xứ gồm có: 
(đây là số dân tại Châu Thành 
mà thôi: 


Pháp 63 
Lai Pháp 2 
An Nam 11.976 
Minh Hương 411 
Hoa kiều 644 
Cơ Me 8 
Ấn Độ 3 
Mã Lai 17 
Người Á đông khác 32 
Cộng 13.129 


Năm 1939, những chợ của 
tỉnh là Long Xuyên, Thốt Nốt, 
Lấp Vò, Chợ Mới, Chợ Thủ, Mỹ 
Luông, Mỹ Chánh, Tân Đức và 


Núi Sập. (Thời sự cẩm nang 
1989). 


Long Xuyên, đời đàng cựu, thuộc về 


tỉnh lớn An Giang, thời trước gồm 
3 phủ và 8 huyện. Đó là Tuy Biên 
Phủ (Châu Đốc), Tân Thành Phủ 
(Sa Đéc) và Ba Xuyên Phủ (Sóc 
Trăng). Sau khi mất về tay Pháp, 
phủ Tuy Biên sáp nhập với huyện 
Đông Xuyên và trở nên một địa 
hạt gọi Long Xuyên. Tỉnh ly nằm 
trên sông Hậu, ngay vàm rạch 
Long Xuyên, đón khách thương 
hồ từ Rạch Giá qua Sa Đéc hay 
Châu Đốc, đi Cần Thơ đều phải 
đi ngang Long Xuyên này. Lại 
thêm có rạch Ông Chưởng nối 
liên Tiền Giang qua Hậu Giang, 
giúp thêm nhiều phương tiện. 
Hình tích Long Xuyên có thể ví 
như một con bướm to, thân mình 
nằm giữa hai sông Tiền và Hậu, 
nhưng cánh bướm đã bị xén mất 
về phía đông. 

Rểvề đường thủy, Long Xuyên 
có dổi dào. Hai sông lớn bọc hai 
bên, và nối nhau bằng nhiều rạch 
quan trọng: như ngả đi Rạnch 
Giá có con rạch Long Xuyên chảy 
ngang tỉnh ly, đời đàng cựu các 
quan An Nam đã biết sự thiết yếu 
của con rạch này nên đã đào tiếp 
bằng một con kinh rộng cõ 50 mét, 
đài 35km, mà phần ở trong tỉnh 
Long Xuyên cũng đo được 16km, 
nhờ đó mà hai tỉnh thông thương 
giản tiện. Rạch Long Xuyên này 
đài 18km, bề rộng 80 mét. Hai 
con rạch quan trọng khác là 
rạch Ông Chưởng và rạch Lấp 
Vò. Rạch Ông Chưởng dài 21km, 
rộng 50 thước, sâu 7 tới 10th. nối 
Hậu Giang qua Tiền Giang và 


186 


TVTNMN 


nối Long Xuyên qua cù lao Yến. 
Còn rạch Lấp Vò nối qua rạch 8a 
Đéc và rạch Cái Tàu ra sông Tiền. 
Rạch Cái Tàu dài 10km, ghe và 
tàu máy đều lưu thông được. 

Ngoài ra còn rạch Thốt Nốt 
dài 15km, vàm rộng 120 mét 
trên Hậu Giang trổ ngay cù lao 
Cát, vừa giúp sự lưu thông vừa 
giúp rút nước phèn. Lại có Vàm 
Nao là một nhánh của sông Tiền, 
ở giữa Long Xuyên và Châu Đốc 
nối qua sông Hậu. Ngả này là ngả 
tàu chạy từ Sài Gòn đi Đại Ngãi 
(Sóc Trăng qua các tỉnh miền 
Hậu Giang và thời đó gọi là tàu 
Lục Tỉnh). 

Kể về kinh đào để rút bót 
nước phèn làm cho ruộng vườn 
mau phát, thì bong Xuyên cho tới 
năm 1905, khai thông trên 40km 
kinh, và đó là: 


Kñ¡nh Rạch Giá 16km 
Chà Và 4- 

- Tân Đức = 

- Định Hòa 20- 

- Chắc Cà Đao UẬC 


- Tham Ton @ic)  9- 


- Đốc Vàng Hạ 2,700 
- Trà Ôn 1,400 
- Ba Thê 8,500 


Những kênh này đều có lối 15 
mét bề rộng, lại có những kinh 
nhỏ chừng ð mét rộng chỉ dùng rút 
nước ruộng phèn (monographie 
1905). Theo monographle viết thì 
kinh Long Xuyên / Rạch Giá đào 
năm 1822 còn kinh Châu Đốc qua 
Hà Tiên thì đào năm 1818 (tr.22). 


Long Xuyên (kể về đường lộ) 


Kể về đường sá, Long Xuyên 
có một con đường dài chia ra hai 
ngả: một ngả chạy lên Châu Đốc 


nối xuống chạy về Cần Thơ, rộng 
õ thước, mỗi ngả cõ 20 hay 25 cây 
số ngàn (km), chạy ngang nhiều 
kinh hay rạch, phải làm cầu bằng 
sắt cho xe chạy và gọi cầu Henry 
(do tên người ra kiểu cầu) tỷ dụ 
cầu ở Châu Thành, trên rạch 
Long Xuyên, còn cây cầu ở Thốt 
Nốt thì dài đến 135 mét. 

Các đường trong tỉnh là: 

- Đường Quản Hạt số 4 Tân 
Thành, vàm Lấp Vò, dài 12km 
200 rộng 6 mét. 

- Đường rạch Cần Đước qua 
rạch Gòi, dài 3km600 chưa trải 
đá. 

- Đường rạch Gòi đi Long 
Xuyên, có trải đá, dài 5km. 

- Đường Long Xuyên đi Nang 
Gù: 

- Long Xuyên đi Trà Ôn có 
trải đá, dài 1km6ð0O, rộng 6 mét; 

- Trà Ôn đi Cần Say, lộ đất 
đài 2km100 

- Cần Say đi Năng Gù, lộ đất 
đài 15km. 

Tính gộp chung, thì năm 
1905, Long Xuyên có 18km750 
đường lộ, không kể đường làng có 
19km900, rộng 6 thước, thì: 

Có trải đá 2km400 


Chưa trải đá 7,100 
Còn lộ đất, 10,400 


(monographle năm 1905 Long 
Xuyên). 


Long Xuyên (đôi chút sử liệu).- 


Như Châu Đốc và Cần Thơ, 
tỉnh Long Xuyên xưa thuộc đất 
Cơ Me. Người có công mở mang 
bờ cõi tại Long Xuyên là ông 
Nguyễn Cư Trinh, đã có nhắc 
rồi nhưng nay nhắc lại riêng về 
mặt chiến công của ông tại Long 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


187 


Xuyên. Năm 1753 (Quí Dậu), ông 
được chỉ sai can thiệp cuộc nội 
loạn ở Chân Lạp, ông dùng kế 
tàm thực (như tằm ăn lá dâu), 
vua Miên bỏ chỗ ngự ở Thuận 
Thành (Mỹ Tho), lui về Ba Rách 
(vùng Vĩnh Long Châu Đốc), 
Nguyễn Cư Trinh đặt Đông Khẩu 
Đạo ở Sa Đéc, Tân Châu Đạo ở 
Tiền Giang và Châu Đốc Đạo ở 
Hậu Giang (những địa danh như 
Thủ Thảo Đồn, Long Xuyên Đạo, 
Cường Thành Đạo, có từ ấy), 
khi ông hoàng Miên Néac Vĩnh, 
giành ngôi và sal giết em là Néac 
Tôn, thì có một lúc thất thế, ông 
chạy về ẩn núp ở Ba Rách (Long 
Xuyên), nhờ vua Gia Long sai 
tướng qua Nam Vang, hạ được 
kẻ thí quân và đem Néac In là 
con vua Néac Tôn lên ngôi vua 
Cơ Me, đến đời vua Minh Mạng 
thì tỉnh Châu Đốc đổi gọi tỉnh 
An Giang, và Long Xuyên được 
gọi là Trung Bien (sic) (theo 
monographle năm 1905). 

Năm 1837, xảy ra cuộc dậy 
loạn lớn ở Cù Hu. Lính Xiêm 
Hiệp với lính Cơ Me tràn ngập 
khắp vùng. Đồn Cù Hu trên 
Tiền Giang bị binh Xiêm đóng 
chận, cắt đứt với đồn Châu Đốc, 
còn lính Thổ thì chận ngả Ông 
Chưởng và ngả Tân Thành, trên 
Hậu Giang. Chương Binh Lễ và 
Đốc Binh Vàng xông pha giáp 
trận với địch tại Cù Hu. Binh ta 
thắng nhưng hai ông đã bỏ mình 
vì nước. Vua tưởng niệm công lao, 
đặt rạch Ông Chưởng và rạch Đốc 
Vàng, bia danh ngàn thuở. Cũng 
vì có trận giao chiến ấy nên vua 
Minh Mạng đặt đồn Cù Hu tại 


®œ> 


làng Tú Điền chận giữa con đường 
Sa Đéc Châu Đốc và đó là Chiến 
Sai Đồn, và đặt thêm một đồn 
gần đó gọi Chiến Sai Thủ (Thủ là 
đồn trấn trên bộ còn “tấn” là đồn 
thủ dưới sông (theo monographie 
năm 1905). 

kiến trúc, tại Long Xuyên đáng 
kể là Thánh đường Da Tô ở mũi 
cù lao Giêng thuộc quyền họ 
đạo Cao Miên, mấy năm sau 
nầy có tu bổ lại. Về chùa Phật 
giáo có chùa Kiến Thạnh và Tân 
Thạnh, đều tạo lập từ đời Minh 
Mạng để lưu danh trung nghĩa 
của hai công thần chết trận Cù 
Hu-monographie nhắc bia Thoại 
Ngọc Hầu bị gỡ từ núi Sập đem 
về chưng nơi hoa viên tham biện 
tỉnh trưởng, chẳng hay tấm bia 
cổ tích nầy hiện nay ở đâu? Trong 
tập monographie này có bản sao 
bia Thoại Ngọc Hầu và bản dịch 
Pháp văn của ông Trần Văn 
Hanh, đáng làm tài liệu. 

Ngoài việc tổ chức hành chánh 
như các tỉnh khác, Long Xuyên 
còn là trụ sở tòa đại hình có quyền 
xử các việc trọng tội các tỉnh Long 
Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch 
Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc 
Lñêu. 

Theo monographie đồn binh 
tại Long Xuyên đã bãi, nhưng 
không nói năm nào. 


Long Xuyên (kể về chuyện vặt). 


Ngày xưa, dân ở Long Xuyên 
chỉ chuyên về nghề chài lưới, sau 
nầy mới phát đất làm cỏ biến ra 
ruộng lúa, có vùng thường ngập 
thì dùng lúa biết theo nước nổi giò 
lú đọt lên khỏi mặt nước, thì gọi 
“ruộng sạ” và “lúa sạ” tuy không 


188 


TVTNMN 


nhiều hột như giống khác nhưng 
hạp với ruộng năng ngập lụt nầy. 
Tổng Phong Thanh Thượng có 
rừng tràm thì dân ở đây có hoa lợi 
về mật ong sáp trắng, gọi phong 
ngạn, v.v... 

Vùng Ba Thê, trước đây còn 
con beo, còn voi tượng thì rút lần 
về rừng Cao Miên, núi Sập và núi 
Ba Thê nay chỉ còn khỉ, còn chim 
rừng thằng bè, nhang sen, diệc 
mốc, le le, cu xanh, eu đất thì còn 
khá nhiều. 

Cá tôm không thiếu, nhưng 
dân ở đây không biết khai thác 
nghề làm nước mắm. 

Nghề mua bán lúa còn trong 
tay Hoa Kiều, làng Mỹ Phước làm 
gạch tốt, lụa Tú Điền và lụa Tân 
Đức không đủ sản xuất, chỉ đủ 
dùng trong xứ. 

Nghề làm đồ đá không tấn hóa 
(monographle năm 1905). 


Kể về thiên tai, dân Long Xuyên bốn 


Lo 


năm 1832 - 18338 và 1849 - 1850 
bị nạn dịch hạch, chết vô số kể, 
phải đào củ chuối và rễ cây ăn 
thay cơm. 

ng Xuyên, Sơn Nhạc Chí 
(orograph1e). 

Long Xuyên có hai núi cách 
nhau không xa và cũng gần con 
kinh Rạch Giá, đó là núi Sập 
(núi thấp) và núi Ba Thê, thê là 
cái thang vì ngày trước vào đời 
đàng cựu nơi đây có bắc thang 
cao để trông hành động của phe 
Thổ. Ngoài ra có núi Tượng, núi 
Trọc (không cây cối) và núi Chóc 
vì giống cái chóp đầu gà. Đây là 
vùng Thất Sơn (Bảy núi) ăn liền 
với núi từ Hà Tiên chạy dài lên 
tỉnh Kampot bên đất Cơ Me. 


Đá nầy là loại đá xanh, đập 
nhỏ trải đường và dân bản xứ biết 
lấy đá ấy làm cối xay bột, táng 
kê cột nhà, xây cất v.v..., nhưng 
không có kiến trúc nào to tát. 
(monographle năm 19085). 

Long Xuyên có những nơi nầy 
nên đến viếng: 


1) tại Vọng Thê, bên hòn núi Ba Thê 


có chùa Linh Sơn Tự, nơi đây có 2 
tấm đá cổ trên có khắc chữ Xiêm, 
lâu đời lắm; 


2) tại Thoại Sơn, trong đình thờ thần 


có bia lớn nhắc công trạng Thoại 
Ngọc Hầu (Thời sự cẩm nang 
1939). Tất cả khu vực này nay 
thuộc tỉnh An Giang. 


Mỹ Tho, năm 1897, có 1õ tổng và 


202 làng. Các tổng ấy là: 


t. Hòa Hảo 15 làng 
Hòa Quới 24 - 
Hòa Thinh 11 - 
Hưng Nhơn 18 - 
Hưng Nhượng 6 - 
Lợi Mỹ 8 ¬ 
Lợi Thuận 1ỗ - 
Lợi Trình lỗ - 
Lợi Trường 12 - 
Phong Hòa 11 - 
Phong Phú 9 - 
Thạnh Phong 16 - 
Thạnh Quơn 18 - 
Thuận Bình 1ỗ - 
Thuận Trị 19 - 


Hòa Hảo: đd., 1 trong 15 tổng 
c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 15 làng, 
là: Làng An Định. 

- Bình Long tạo lập từ năm 
1743 

- Bình Phan, chợ gọi là Chợ 
Go 

- Bình Phục Đông 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


189 


- Bình Phục Tây, do ông Trần 
Văn Giống lập từ năm 1743 

- Bình Quân 

- Bình Thủy 

- Hòa An 

- Hòa Bình 

- Hòa Ninh 

- Hòa Thạnh 

- Mỹ Thạnh 

- Tân Hóa 

- Thuận Hòa. 

và làng Bình Trị, do ông Trần 
Văn Sang tạo lập (1743). 

'Theo monographle năm 1902, 
thì tổng Hòa Hảo còn đủ 15 làng 
như trên. 

Về đường thủy, con kinh chợ 
Gạo (Pháp gọi canal Duperr€) 
chảy ngang tổng Hòa Hảo nây, 
thêm có rạch Kà Hôn, rạch Cầu 
Ngang, Láng Thượng, rạch Ông 
Văn, kinh Quan Cạn, rạch Trâu, 
rạch Kiến, và vàm rạch Giồng. 

Về đường bộ thì có lộ số 3 đi 
Gò Công, lộ số 4 từ Hòa Ninh ởđi 
Bình Long, lộ Hòa Thạnh qua 
Hòa Nĩnh tới An Định, lộ Hòa An 
đi Thuận Hòa và lộ Thuận Hòa đi 
Bình Long. 

Trong tổng, năm 1902, có 4 
chợ nầy là sung nhứt: 

1) Chợ gạo, ö làng Bình Phan, 
chữ viết Mễ Quán, do ông Trần 
Văn Ngoạn tạo lập từ đời Cảnh 
Hưng, nhưng không ghi lại là 
năm nào; 

2) Chợ Cầu Ngang, ö làng Hòa 
Bình, chữ viết “Hoành Kiểu Th†' 
(câu Pháp văn dịch marché en 
travers du pont ou plutôt pont 
traversant malgré Ïinterdiction), 
cầu nầy, ông Trần Văn Nhiêu tạo 
năm Đinh Mão (1807) (n.t. 7 Gia 


Long) ngay chợ ông Ngay, cách 
một con rạch và đặt tên là “Cầu 
Ngang Quá”, vì ông bắc cầu nầy 
mặc đầu có lịnh cấm. 

3) Chợ Tham Thu ở làng Hòa 
Bình lấy tên người làm mà đặt 
tên chợ và chợ Tham Thu làm để 
tranh với chợ Câu Ngang, nhưng 
sau đẹp bỏ không dùng. 

4) Chợ Kinh, ở làng Bình 
Phan, trên kinh Chợ Gạo, do ông 
Ngô Văn Huấn ra công tạo tác, 
nhưng chợ nầy nay đã bớt sung 
nhiều (monographie 1909). 

Hòa Quới: đd., 1 trong 1õ tổng 
c.t. Mỹ Tho, năm 1897, có 23 làng: 

An Hồ 

An Hóa 

Châu Hưng 

Giao Hòa 

Giao Long 

Long Phụng 

Nguyệt Thạnh 

Phú Ngãi 

Phú Nhơn 

Phú Thạnh 

Phú Thành 

Phú Thuận 

Phú Vang 

Phước Định 

Phước Hậu 

Phước Hòa 

Phước Khánh 

Phước Thiện 

Phước Thới 

Quới Sơn 

Tân Thạch 

Tân Hưng 

Thới Lai 

Vang Quới. 

(Bản Pháp monographie năm 
1902, tổng Hòa Quới còn đủ 23 
làng nây). 


190 


TVTNMN 


Đời Gia Long, tổng nầy có tên 
Hòa Hằng, đến đời Tự Đức đổi 
làm Hòa Quới vì ky chữ Hằng 
là tên của Thái Hậu Từ Dũ. Xưa 
tổng chia theo chiều dài, làng xã 
đi hầu thầy cai xa xôi nên năm 
1893, cắt lại theo chiều ngang, 
thuận tiện hơn tổng Hòa Quới 
trên, tổng bắc Hòa Thinh dưới 
nam, còn mé tây cù lao từ thuở 
nào vẫn thuộc tổng Thuận Trị. 

Về đường thủy, có rạch Cái 
Váng, rạch Bà Nhum, rạch Cái 
Cao, rạch Cái Ngãi, rạch Chùa 
và rạch Miễu, thêm hai kinh đào 
là Kinh Điều (vì có gốc điều lón 
ở vàm, kinh nầy chia cù lao làm 
hai và làm ranh cho hai tổng Hòa 
Quới và Thuận Trị; con kinh thứ 
2 là kinh Giao Hòa. 

Về đường bộ thì có: 1 đường 
giữa cù lao dài 30km; 1 đường bọc 
rạch Ba Lai (16km). 

Rể về chợ có chợ Rạch Miễu ở 
làng Tân Thạch, năm 1902 ghe 
thuyền lui tới tấp nập. 

Năm 1902 ở đây còn gặp cọp 
và chồn, hươu nai, heo rừng có 
mà ít. 

Đất viên lang, năm 1902 chia 
làm 3 hạng: 4.180 ha trồng cây 
ăn trái (cau, dừa, ổi, xoài, thơm 
khóm, cam quít, chuối; 450 ha nhì 
hạng trồng dưa rau cà bắp, v.v...; 
và đất thổ trạch; hạng ba là 150ha 
trồng cây dừa nước. 

Đất ruộng năm 1902 chia làm 
hai hạng: 

- ruộng hạng nhứt, gọi “uộng 
đồng” có 3.280 ha, tháng năm 
mưa dào làm mùa. 

- ruộng hạng nhì, gọi “ruộng 
rẫy”: 350 ha, hoa lợi ít hơn vì phải 


chờ nước dâng lên mới cấy trồng 
được (monographie Mỹ 'Tho năm 
1902). 

Hòa Thinh: đd., 1 trong 1õ 
tổng c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 
11 làng: 

Bình Đại 

Bình Trung 

Lộc Tân (Lộc Thiện) 

Lộc Thuận 

Phú Long 

Phước Thuận 

Tân Định 

Thạnh Lộc 

Thọ Phú 

Thới Thuận 

Thừa Đức. 

(Bản Pháp monographie năm 
1902, tổng Hòa Thinh còn đủ 11 
làng nây). 

(theo monogr. nầy, tại làng 
Thừa Đức, có cù lao Côn Tàu và 
giồng “Ca Am”, còn làng Phước 
Thuận, có giống Toan Du và Bùng 
Binh. Làng Thanh Lộc có giồng 
Cát, giồng Rạch Cạn, (chỗ đi săn) 
và rạch Tra1 hàu, là nơi ngày xưa 
có một ông quan nuôi sò ốG), nên 
tên gọi như vậy). 

Thĩnh đây là tiếng Hòa Thĩnh, 
Pháp dịch harmonle de sons de 
VOIX. 

Tổng nầy choán mé đông cù 
lao Phú Túc, gồm Cù Lao Lá và 
Cồn Tân. 

Về đường thủy, trong tổng có 
rạch Bà Khoai, Ông Của, Phú 
Vang, Bà Trang, Bến Kinh, Bến 
Đình, Bến chợ. Bề dài của tổng 
đo được 28km, từ Lộc Thuận tới 
Thới Thuận; bề ngang cù lao dọc 
bờ biển từ Ba Lai Chí cửa Đại là 
9km. Đất không hoa lợi mấy vì 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


191 


có phèn. Năm 1902 có 2.300 ha 
ruộng và 1200 ha viên lang. Tổng 
sản xuất: lúa, khoai, bắp, dưa, 
bông vải, củi chụm, lá lợp nhà, cá 
đồng, cá biển. Các làng làm nghề 
hạ bạc là Phước Thuận, Thọ Phú, 
Thới Thuận và Thừa Đúc. 

Về đường bộ có đường từ làng 
Lộc Thuận đi Thọ Phú dài 27km, 
từ Lộc Thuận đi Bình Đại, nối 
Bình Đại qua Thọ Phú; đường 
Phước Thuận qua Thừa Đức 5km 
200 dài; và đường Lộc Tân qua Ba 
Tai 7km 100 dài. 

Làng Phước Thuận, Thọ Phú, 
Thới Thuận, Thừa Đức chuyên 
nghề bán cá biển tươi, tôm phơi 
khô, chàm nhuộm và củi chụm. 
Làng Phú Long và Lộc Thuận 
đan và bán lá dừa nước để lợp 
nhà (monographie Mỹ Tho 1902). 

Hưng Nhơn: đd., 1 trong 15 
tổng c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 
18 làng: 

Định Hòa 

Dương Hòa 

Hưng Thạnh 

Long Định 

Mỹ Điền 

Nhị Bình 

Phước Lộc 

Phú Mỹ 

Tân Hội Đông 

Tân Hội Tây 

Tân Lập 

Tân Lý Đông 

Tân Thành. 

(Bản Pháp monographle năm 
1902, tổng Hưng Nhơn còn giữ đủ 
18 làng nầy). 

(theo monogr. nầy, làng Hưng 
Thạnh, ngoài còn tên riêng là 
Kiến Vàng. Tổng Hưng Nhơn 


nằm gần trọn trên Đồng Tháp, 
đất chia làm ba loại: 

a) đất giồng ngoài ruộng còn 
trồng dưa hấu, cây thuốc hút, 
rau đậu.... 

b) đất tuy thấp nhưng ít phèn, 
cấy lúa làm ruộng tốt khá; 

c) đất phèn, tục gọi “cả rừng 
hoang” không trồng lúa được và 
để cho cây bàng cây đưng mọc, 
đưng loại như tranh, lá dùng lợp 
nhà, còn bàng loại như lác nhưng 
thô xấu hơn, củ ăn thế cơm được, 
lá dùng đan đệm, đan bao gọi đệm 
bàng bao bàng, giúp cho đàn bà 
trẻ con vào mùa nghỉ việc ruộng 
bắt qua đan đát đắp đổi hột cơm, 
và nhà giàu bỏ vốn ham khai 
hoang Đồng Tháp còn lại câu hát 
chua cay: 

“Hỏi anh còn nhớ Bảy Ngàn 
(kinh mới đào ở Đồng Tháp?) 

“Củ co ăn với củ bàng thế cơm? 
(sạt nghiệp phải đào củ bàng ăn 
đố đói). 

Năm 1909, trong tổng vỏn vẹn 
có hai chợ lèo hèo là chợ Cỏ Chỉ 
và chợ Thầy Yến, nhưng nhờ đọc 
monographie nầy mới khám phá 
ra thuở nay gọi kinh Bà Bèo là vì 
nói mau, nói lẹ, líu lưỡi co lưỡi, 
rồi nghe làm vậy, sự thật không 
có bà nào tên Bèo mà chỉ có hai 
cái bàu đầy cỏ bèo, một cái ở về 
Tân An, một cái thứ nhì ở Mỹ 
Tho, (giữa là Thang Trông (Vọng 
Khê), khi đào rộng ra và nối liền 
hai cái bàu ấy thông thương với 
nhau được bèn cho cái tên là kinh 
bàu bèo, lâu ngày nói trại nghe 
trại khiến ngày nay khó sửa cho y 
điển tích. Kinh bàu bèo có từ xảy 
ra trận tranh thư hùng giữa Tây 


192 


TVTNMN 


Sơn và chúa Nguyễn. Kinh bàu 
bèo chiếm 18 km, trên con kinh 
Vũng Gù dài 28 km. 

Về đường bộ, tổng Hưng Nhơn 
có lộ số 2 từ Phú Mỹ qua Tân Hiệp 
và Cai Lậy và lộ số 1 từ chợ Trung 
Lương đi Cai Lậy (monogr.1902 
Mỹ Tho. 

Hưng Nhượng: đd., 1 trong 
1ð tổng c.t. Mỹ Tho, năm 1897 
có 6 làng: 

Hòa Mỹ 

Tân Hiệp 

Tân Hương 

Tân Hương Tây 

Tân Lý Tây 

Tịnh Gian 

(monographie 1902 mất trang 
về t. Hưng Nhượng). Nhưng còn 
được t. về gốc tích, xin ghi lại làm 
tài liệu: Tổng Hưng Nhượng là 
một tổng nhỏ hơn hết trong các 
tổng thuộc tỉnh Mỹ Tho, có hai 
nhà ga trên đường xe lửa chạy nối 
liền Sài Gòn xuống Mỹ Tho là ga 
Tân Hiệp và ga Tân Hương, lại có 
hai chợ nhóm khá quan trọng là 
chợ Tân Hiệp và chợ Trấn Định, 
có tên làm vậy vì chợ nầy do một 
ông Quan trấn đời xưa đứng ra 
tạo lập. Còn một chợ thứ ba nữa 
là chợ Trịnh Gian (sic), ở làng 
cùng một tên và nằm trên khúc 
kinh Vũng Gù, chỗ giáp nước có 
nổi u một cồn, ghe thuyền qua lại 
rất khó, Pháp gọi dos đâne (nổi u 
lưng lừa), ta quen gọi “sống trâu”, 
nhưng ở kinh Vũng Gù cũng có 
thể tạm gọi “nổi u con ku (cao 
miên), Cù, Gù gì cũng được). 

Tổng Hưng Nhượng có 2 con 
lộ: số 3 nối Mỹ Tho qua Tân An, 
và lộ làng từ Bình Cách qua Tân 


Hương. (monographie Mỹ Tho 
1902). 

Lợi Mỹ: ảd., 1 trong 15 tổng 
c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 8 làng: 

Mỹ Đông 

Mỹ Đông Thượng 

Mỹ Đông Trung 

Mỹ Khánh 

Ngũ Hiệp 

Phú Long 

Tân Thới 

Trà Tân 

(Bản Pháp Monographle năm 
1902, tổng Lợi Mỹ còn đủ 8 làng 
nầy). 

- Làng Phú Long có chùa Phúc 
Long Tự, do Huỳnh Văn Thân 
lập n.1819 

- Làng Mỹ Đông có chợ Bà 
Dầu, khá quan trọng 

- Làng Mỹ Đông Trung có chợ 
Bà Dừa khá quan trọng 

- Làng Trà Tân có chợ Trà Tân 
nay đã dẹp. Trà Tân là tên Cơ Me. 

- Làng Tân Thới tách ra từ 
làng Trà Tân, từ năm Nhâm 
Ngũ(?) 

- Làng Ngũ Hiệp là cù lao Năn 
thôn (monographie 1902). 

Lại có chợ Giồng Vần ở làng 
Phú Long và Chợ Cầu ở làng Mỹ 
Đông Thượng, nay chợ đã dẹp 
và cầu kia đã phá, nhưng tên 
vẫn còn. 

Tổng Lợi Mỹ nằm trên đất cù 
lao Ngũ Hiệp, Côn Ông Cả, Cồn 
Bà Đặng, Cân Nhậm sic), Cồn 
Cò và Cồn Trưởng Giảng. Năm 
1909, trong tổng đi săn còn gặp 
chồn, khỉ, rắn và kỳ đà; về cây cối 
thì có trầu, cau, mít, xoài, dừa, 
cây bời lời cho củi đốt và cây mù 
u (calophyllum inophyllum) trái 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


193 


thắng ra dầu mù u trị ghẻ, cây 
dùng làm cối giã gạo, ván hòm... 
lại có cây săng máu, và cây ngây 
(fcus maculata). 

Trong tổng, đường thủy có 
rạch Trà Tân, Trà Lmột, rạch Bà 
Dầu và sông Mỹ Tho (Cửu Long), 
về đường lộ thì có lộ số 4 qua Vĩnh 
Long, lộ 7, 9, 10. 

Xét ra tổng Lợi Mỹ xưa thuộc 
tổng Lợi Trường, vì lớn quá khó 
cai quản, nên năm Minh Mạng 
thứ 17 (1886) có lịnh tách ra, và 
gồm 11 làng, trong số có năm làng 
là Hòa Yên, Long Phú, An Thủy, 
An Thủy Đông và Tân Sơn, đều 
nằm trên cù lao Trà Luột, đổi lại 
gọi là cù lao Năm Thôn, nhưng 
sau này dân năm làng lần mòn 
hao hớt không thấy tăng, nên cải 
tên lại là Ngũ Hiệp. 

Làng Trà Tân sau chia ra làm 
hai làng Tân Thới và Trà Tân, 
còn làng Mỹ Khánh, xưa có tên 
là làng Mỹ Hòa. 

Tổng Lợi Mỹ, năm 1902, còn 
đủ 8 làng như cũ (monographie 
Mỹ Tho 1902) 

Lợi Thuận: ỏd., 1 trong 15 
tổng c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 
1õ làng: 

An Mỹ (Yên Mỹ) 

Bình Phú 

Giai Mỹ 

Giai Phú (Đại Phú, monogr. 
1902) 

Hiệp Hòa 

Hội Sơn 

Lợi An (Lợi Yên) 

Lợi Thành 

Mỹ Thạnh 

Phú Hưng 

Phú Nhuận 


Phú Sơn 

Phú Thuận Đông 

Tân Đức 

Xuân Sơn 

(Bản Pháp monographle năm 
1902 còn đủ 1õ làng nầy, duy làng 
Giai Phú đổi tên lại là Đại Phú). 
(xem tiếp trang sau). 

Lợi Thuận được lập làm tổng 
từ năm Minh Mạng thứ 7 (1826), 
trước vẫn còn tổng Lợi Trinh. 
Chợ tại tổng thì ở làng Phú Sơn, 
gọi chợ Cái Lá, nhờ rạch Cái Bè 
và rạch Ba Lai tưới mát. Tổng có 
nhưng lộ số 1, 7, 11, đường mới 
đấp từ Cái Bè qua Cai Lậy và lộ 
quản hạt số 4 từ Sài Gòn chạy 
xuống Cà Mau. 

Làng Mỹ Thạnh, do Nguyễn 
Văn Quờn và Nguyễn Văn Lý lập 
năm 1857 Đ.T.M 

- Giai Phú (Đại Phú) do Phạm 
Văn Phụng sáng lập năm 1866, 
Đg Th. Mười 

- Giai Mỹ, lập năm thứ 6 đời 
Thiệu Trị (Đ.T.M.). 

- Phú Thuận Đông, lập năm 
thứ 5 Thiệu Trị. 

- Phú Hưng, do Phạm Ngọc 
Bạch lập năm 1879. 

- Phú Nhuận, lập năm thứ 18 
Gia Long, tiền hiển Nguyễn Văn 
Ngợi, hậu hiền Bùi Văn Tàng. 

- Lợi Thành, tiền hiền là 
Huỳnh Văn Tú lập năm ngọ (2), 
bắc Ð.TM. 

- Lợi An (yên), Trần Văn 
Thạnh lập năm thứ 17 Minh 
Mạng. 

- An Mỹ, do Đồng Trinh Cửa 
sáng lập năm thứ 5 Tự Đức. 

- Tân Đức, do Nguyễn Tấn Quới 
lập năm thứ 1 đời Minh Mạng. 


194 


TVTNMN 


- Xuân Sơn, do Nguyễn Văn 
Côi lập năm 1785, có chợ gọi chợ 
Tổng Ngọ. 

- Hội Sơn, lập năm 1785, cũng 
đo ông Nguyễn Văn Côi. Có chùa 
Đông Long Tự, tạo lập năm 1885 
do hòa thượng cả Tô Quan Huệ 
đứng col cất. 

- Làng Hiệp Hòa có nhà thờ 
công giáo có từ năm 1897. 

(monographle de la province 
de Mỹ Tho, Imp. L.Ménard, 
Saigon, 1902). 

Lợi Trình: ảd., 1 trong 15 tổng 
c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 15 làng: 

Bình Chánh Tây 

Cẩm Sơn 

Hòa Sơn 

Hòa Thuận 

Long Phước 

Mỹ Hạnh Đông 

Mỹ Hạnh Tây 

Mỹ Hạnh Trung 

Mỹ Trang 

Mỹ Tường 

Tân An 

Tân Hội 

Tân Long 

Tân Phú Đông 

Thanh Sơn. 

(Bản Pháp Monographie 
năm 1902, tổng Lợi Trinh còn 
đủ 15 làng nầy.) (theo monogr. 
nầy, tại làng Thanh Sơn, có 
chợ và đồn cũ Cai Lậy, đồn nay 
gọi “Cái đồn Bà Ý, (nom đune 
femme qui éta1t venue demeurer 
dans Ïemplacement qu”] (son 
mar1), oceupa1t. Nơi đây có chùa 
Phật gọi Kiêm Tiêng” (sic), có 
từ đời Cảnh Hưng, và mộ “Bà 
Đội Xuân” (chồng tử trận đời 
đàng cựu.) 


Trọn vùng bắc của tổng Lợi 
Trinh đều thấp vì nằm trên 
Đồng Tháp. 

Có hai chợ là chợ Cai Lậy ở 
làng Thanh Sơn và chợ Cẩm Sơn 
ở làng cùng một tên và tạo lập từ 
năm 1890. 

Trong tổng, về đường thủy có 
rạch Ba Rài, rạch Cà Mau, rạch 
Bàu Bào rạch hay kinh vòng đai, 
và kinh Tổng Đốc Lộc gọi Kinh 
Mới, không kể những kinh nhỏ 
và rạch nhỏ khác, dùng dẫn nước 
phèn vùng Đồng Tháp ra sông cái. 

Về đường lộ có lộ số 1 đi Trung 
Lương, và Cai Lậy, lộ Tân Hiệp đi 
Cai Lậy gọi lộ số 2 và lộ số 10 đi 
từ Tân Thới qua Hòa Sơn. 

(theo monographie Mỹ Tho 
năm 1902) 

Lợi Trường: đd., 1 trong 15 
tổng c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 
12 làng: 

Bàn Long 

Bình Chánh 

Bình Chánh Trung 

Bình Chánh Đông 

Kim Sơn 

Long Điền 

Mỹ Hậu 

Mỹ Phú 

Mỹ Quí 

Mỹ Quí Đông 

Mỹ Quí Tây 

Phú Phong. 

(Bản Pháp Monographle năm 
1902, tổng Lợi Trường còn đủ 12 
làng nầy). 

(theo monographie nầy, làng 
Mỹ Quí, trước kia gọi Mỹ Thới, 
tên “quf” do dân lựa để mong cầu 
được như vậy. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


195 


- Làng Bình Chánh Đông, có 
chợ Cả Công. Ba làng Bình Chánh 
Trung, Bình Chánh Đông và Bình 
Thạnh là do làng Bình Chánh 
tách ra. 

- Làng Mỹ Quí Tây có chợ gọi 
chợ Trà Luột. 

- Làng Kim Sơn có chợ gọi là 
chợ Rạch Gầm, có danh. 

- Làng Mỹ Hậu, trước kia gọi 
là làng Mỹ Yên. 

Ba làng của tổng nằm trên 
đất giồng là Mỹ Quí, Mỹ Quí 
Đông và Mỹ Quí Tây, hai làng 
có nhiều đất sét và ruộng tốt là 
Mỹ Phú và Long Điền, năm làng 
trong số bảy làng còn lại đều nằm 
dọc theo sông cái, rất hạp với cây 
ăn trái và ruộng ở đây luôn luôn 
trúng mùa. 

Về đường nước trong tổng có 
rạch Gầm, rạch Rau Răm, rạch 
Mù U (làng Bình Chánh Đông). 

Về đường lộ có số 4 đi 
Vĩnh Long, lộ số 9 và lộ số 7 
(monographie Mỹ Tho năm 1902). 

Phong Hòa: đd., 1 trong 15 
tổng c.t. Mỹ Tho, năm 1897 có 
11 làng: 

An Bình Đông 

An Cư 

An Hiệp 

Hậu Mỹ 

Hậu Thành 

Hòa Khánh 

Mỹ Đức Đông 

Mỹ Đức Tây 

Mỹ Hội 

Mỹ Thiện 

Phú Hòa. 

(Bản monographie soạn năm 
1902 do nhà in Ménard Saigon 
xuất bản, bằng Pháp Văn, giữ 


đủ 11 làng cho tổng Phong Hòa 
và cho biết: 

- Làng Hậu Thành, An Cư, 
An Hiệp và Phú Hòa đều đi chợ 
Cái Nứa. 

- Làng Mỹ Đức Đông có chợ 
Cái Thia, khá quan trọng. 

- Làng An Bình Đông có chợ 
Cái Bè, ngày xưa có phủ của Trần 
Bá Lộc, gọi Tổng Đốc Lộc, chết 
chôn đứng, nay mộ đã bị phá, sự 
nghiệp tan tành, duy tiếng nhơ 
“theo chơn Pháp, sát hại nhiều 
đồng bào” dân sở tại vẫn còn 
nhắc đời). 

Trọn phần bắc của tổng ở lọt 
vùng Đồng Tháp nên ngập lụt, 
còn phần nam thì cao ráo, dân cư 
trù phú theo rạch Cái Bè, Trà Lọt 
và Cái Thia. Đất phì nhiêu hềm 
vì thấp, nếu mưa vừa vừa, nước 
Đồng Tháp rút kịp thì năm đó 
trúng mùa, nhưng nếu mưa già, 
nước ngập rút không kịp thì năm 
ấy thất mùa. 

Về đường thủy, tổng Phong 
Hòa có: rạch Cái Bè 80m, rộng 
8m. bề sâu; rạch Trà Lọt 40m. 
rộng 5m. sâu; rạch Cái Thia, 
120m. rộng, 6m. bề sâu; có kinh 
vòng đai 10m rộng 1m50 sâu và 
ð kinh rút nước phèn; kinh số 5 
làm ranh tổng Phong Phú, làng 
Mỹ Lợi; kinh số 6 làm ranh làng 
Mỹ Đức Tây và Mỹ Thiện; kinh 
số 7 chia làng Mỹ Thiện và Hậu 
Mỹ; kinh số 8 ở làng Mỹ Hội tiếp 
thu nước kinh 7 và 9; và kinh số 
9 nầy đào dài theo ranh tổng Lợi 
Thuận. Mỗi kinh bề rộng õm, bề 
sâu 1m20. 

Về đường bộ, trong tổng có: lộ 
làng số 1 từ An Bình Đông qua 


196 


TVTNMN 


An Mỹ; lộ làng số 7 từ Mỹ Thuận 
đi Ba Dừa; lộ làng số 12 từ Cái 
Thia qua Cái Núứa, một con lộ 
mới đắp từ Cái Bè đi Cai Lậy, và 
lộ quản hạt số 4 nối Cái Bè- Mỹ 
Tho (nay là đường xuyên Đông 
Dương, khúc trong Nam, từ Sài- 
gòn xuống tận Cà Mau). 

Có 3 chợ: Cái Bè, cách Mỹ 
Tho 50km: Cái Thia cách Mỹ 
Tho 53km, và Cái Nứa cách Mỹ 
Tho 52km. (monographie Mỹ 
Tho 1902). 

Phong Phú: ởđd., 1 trong 1ð 
tổng c.t Mỹ Tho, năm 1897 có 
9 làng: 

An Hữu 

An Thái Đông 

An Thái Trung 

Hòa Lộc 

Mỹ Lương 

Mỹ Lợi 

Mỹ Hưng 

Mỹ Thuận 

Thanh Hưng 

(bản Pháp monographie năm 
1902 còn đủ 9 làng nầy). 

- Làng An Hữu có chợ An Hữu 
khá quan trọng. 

- Làng Mỹ Lợi ở Đồng Tháp 
Mười. 

- Làng Thạnh Hưng, phần 
bắc thuộc Đồng Tháp Mười, phần 
phía nam ở cù lao gọi cù lao Cồn. 

- Làng An Thái Trung có miễu 
thờ bà Chúa Xứ. 

- Làng Mỹ Lương có nhà thờ 
công giáo, 1 trường dạy quốc ngữ 
và dạy chữ Nho. 

- Làng Mỹ Thuận, ở cù lao gọi 
cù lao Cồn Tàu, có thánh đường 
công giáo và chùa thờ Phật. 


(monographie Ménard Salgon, 
1902). 

Tổng Phong Phú có trọn phần 
bắc nằm trong Đồng Tháp, và 
gồm trong địa phận hai cù lao 
Cồn Qui và Cồn Tàu. 

Trong tổng có một con lộ là 
lộ Phong Phú đi Ba Dừa, gọi lộ 
làng số 12. 

Về đường thủy, có rạch Cái 
Cối, rạch Cô Lịch, rạch Cái Cao, 
và rạch Long Ao. Phần đất có rạch 
Cái Cối chạy ngang thì xinh tốt 
hơn cả các nơi khác, đất địa thậf 
phì nhiêu, có cây ở đây thật là 
sum mậu cả vùng ngó xem đẹp 
mắt. Hai bên bờ Cái Cối nhà cửa 
liên tiếp, vườn ruộng xanh om. 
Trong phần bắc của tổng, Trần 
Bá Lộc đốc phách đứng coi đào 
được bảy con kinh trước khi từ 
trần, đưa nước phèn Đồng Tháp 
xuống kinh vòng đai, còn lại bốn 
con kinh dẫn phèn khác từ ranh 
tỉnh Sa Đéc dẫn nước xuống cũng 
con kinh vòng đai ấy thì chủ quận 
Cái Bè sẽ do bản đồ của ông Lộc 
để lại mà đào tiếp luôn với ba 
con kinh khác, xong các việc ấy 
thì là hoàn thành kế hoạch khai 
thông vùng Đồng Tháp Mười, và 
vùng nầy sẽ biến nên ruộng tốt. 
(monographie Mỹ Tho năm 1902). 

Thạch Phong: ảd., 1 trong 15 
tổng c.t Mỹ Tho, năm 1897 có 
16 làng: 

Bình Đăng (chợ ông Văn) 

Bình Hài (chợ Gò Cát) 

Bình Hạnh 

Bình Phong 

Bình Thạnh 

Điền Trang 

Hưng Ngãi 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


197 


Long Thạnh 

Mỹ Chánh 

Mỹ Phong 

Phú Hội 

Phong Thuận 

Tân Tịnh 

Tân Tịnh Đông 

Tân Xuân 

Vĩnh Phước 

(Bản Pháp monographie năm 
1902, tổng Thạnh Phong còn đủ 
16 làng nầy). 

Tại làng Mỹ Phong có 5 ngôi 
mộ cổ cựu trào (monogr. 1909). 

- Kinh arroyo de la Poste chảy 
ngang làng Mỹ Chánh. 

- Rạch Kà Hôn và Gò Cát 
chảy qua tổng nầy, còn về đường 
lộ trong tổng thì có lộ quản hạt số 
3 đi Gò Công, lộ làng số 2 từ Phú 
Hội đi Bình Chánh, lộ làng số 3 
từ chợ Gò Cát qua chợ Ông Văn, 
đường Bình Thạnh đi Bình Hài. 
(monographie 1902). 

Thạnh Quơn: đởd., 1 trong 15 
tổng c.t Mỹ Tho, năm 1897 có 13 
làng là: An Khương, An Lạc, Bình 
Cách, Bình Dương, Long Hòa, 
Laïơng Phú, Mỹ Trung, Nhựt Tân, 
Phú Kiết, Song Thạnh, Thanh 
Xuân, Tịnh Hà và Trung Hòa. 

Quyển monographie 1903 
của tôi mất trang nói về tổng 
nầy, may còn lại tr.35 và 36 có 
kể rõ về điển tích, vậy xin ghi 
lại làm tài liệu: Thạnh Quơn: 
Thạnh là Thịnh, tức Sên, tên 
tôi Quơn, đúng chữ là Quang 
(ánh sáng). Chữ Quang, đáng 
lẽ đọc “quờn” (quyền), nhưng 
trong Nam lại đọc “quơn” báo 
hại thầy Huế, thầy cử thầy đồ 
xứ Bắc điên đầu. 


Ngày xưa, tổng có 6 chợ, từ 
khi dẹp chợ Bình Cách và chợ 
An Lạc, thì còn lại 4 chợ là: chợ 
Bến Tranh (vì bán tranh lợp nhà 
tại đây) ở làng Lương Phú; chợ 
Thanh Trông; chợ Cai Lộc (làng 
Tịnh Hạ và chợ Nhựt Tân. 

Chợ Thang Trông (sách 
monographlie viết sai là Thân 
Trong) ở làng Phú Kiết. Năm 
xưa tôi có đến làng nầy có nghe 
một ông lão dạy rằng ông Thủ 
Khoa Huân bị Tây hành hình 
tại chợ Phú Kiết nây là chỗ ông 
kháng Pháp chớ không phải 
chém ông ở chợ Mỹ Tho và theo 
lời ông nầy thuật thì dưới sông 
Phú Kiết còn một cây súng đồng 
của ông, thuyền chài mỗi lần gặp 
vướng lưới đều gõ trả lại sông chớ 
không dám kéo lên, vậy xin ghi 
đây luôn chờ điều tra lại. Theo 
monographle thì Thang Trông 
có từ trận chống Tây Sơn, nhưng 
có sách lại nói Thang Trông có từ 
khi giao chiến với binh Thổ, vì 
bọn chúng thừa dịp khúc giữa là 
ruộng lầy chưa khai thông nên 
khi khai, bắc thang trông địch, 
thành ra địa danh. Thang Trông 
là vì vậy. Theo monographie, Bảo 
Định Hà (chảy ngang Phú Kiết), 
rộng 32m, sâu 4m50, được vua 
Gia Long truyền mở rộng năm Kỷ 
mão (1819) do các ông nầy coi đào: 
Nhâm Tĩnh Hầu, Bửu Thiện Hầu, 
Lý Văn Hầu, Đức Quân Công và 
An Tuyền Hầu. 

Các rạch nhánh của Bảo Định 
Hà là rạch Bà Ký, ở mé tả, rộng 
lõm, sâu 4m, xuất từ ranh tỉnh 
Tân An, có một nhánh bên trái là 
rạch Cây Chim. 2) rạch Cai Lộc, 


198 


TVTNMN 


rộng 31m, sâu 3m, từ làng Nhựt 
Tân chảy ra. 3) rạch Ác Đông từ 
làng Lương Phú chảy lại, rộng 
12m, sâu 3m. 

Tổng Thạnh Quơn có 4 con lộ: 
lộ số 1 Mỹ Tho đi Tân An, chạy 
ngang Lương Phú, lộ số 2 Mỹ Tho 
đi Bình Chánh; lộ Bình Cách ởđi 
Tình Hòa và lộ Bình Dương đi 
Long Hòa. (monographie 1902, 
tr.33 và 34). 

Ngoại để. - Bến Tranh, đời 
thuộc Pháp, có một chủ quận 
tên Đoàn Hữu Chung chức đốc 
phủ sứ, ông sống rất dai, gần đủ 
100, làm Chủ quận đến Tây dẹp 
quận nầy mà ông không chịu 
thôi, bằng lòng ngồi đó không ăn 
lương, miễn được làm chủ quận, 
và mặc dầu Tây đã đời quận đi 
một nơi khác, quên không rõ ắt 
chỗ nào, và ông mới nầy có lĩnh 
lương đàng hoàng. 

Thuận Bình: đd., 1 trong 15 
tổng c.t Mỹ Tho, năm 1897 có 
1ỗ làng: 

An Phước 

An Thạnh 

Bình Đông 

Bình Hòa Đông 

Bình Sơn 

Điềm Hy 

Dưỡng Điềm 

Hữu Đạo 

Long Hưng 

Mỹ Thuận Đông 

Mỹ Thuận Tây 

Phong Trưng 

Thạnh Phú 

Vĩnh Kim Đông 

Vĩnh Kim Tây. 

(Bản Pháp Monographie 
năm 1902, tổng Thuận Bình còn 


đủ 15 làng nầy) (theo monogr. 
nầy, làng An Thạnh có giông gọi 
giông dừa. 

- Làng Thạnh Phú có chùa Sắc 
Tứ, tương truyền ngày xưa chúa 
Nguyễn Ánh có đến ẩn nơi đây. 

- Làng Long Hưng có mộ tổ 
tiên Lê Tả Quân và mộ Trung 
Quân Phan Yên. 

- Làng Vĩnh Kim Đông có chợ 
gọi Chợ Giữa, nổi danh một lúc. 

- Ba làng Hữu Đạo, Điềm Hy, 
Dưỡng Điềm là do làng Tân Đức 
tách ra. 

Tại Dưỡng Điềm có chợ Thuộc 
Nhiêu, cất trên đồn Pháp cũ. 

Chợ Thuộc Nhiêu bắt nhớ đến 
nhà thơ “móc họng" trong Nam là 
ông Học Lạc. Và hai chữ Thuộc 
Nhiêu gợi tên người sáng tạo. 

Trước đây không lâu, người 
dân vùng Rạch Gầm, rạch ông 
Hổ vẫn nói “không diếm” thay 
vì “không dám”, vì nhớ đức Tả 
quân Lê Văn Duyệt và ky húy chữ 
giám, thái giám” đồng âm. 

Chợ Tha La là do Miên để 
lại, Sala là nhà tạm cho bộ hành 
nghỉ chơn 

Tổng Thuận Bình có nhiều đất 
giồng các làng An Thạnh, Điềm 
Hy, Dương Điềm, Hữu Đạo hạp 
với cây thuốc, bắp, đậu, mè, rau 
cải, dây trầu, chuối, trái cây, cau, 
dừa v.v... Làng Mỹ Thuận Tây 
được sông Cái gội nhuần và tổng 
còn các rạch Xoài Mút, Ông Hổ, 
rạch Gầm, v.v... tưới khắp. Về lộ 
có lộ số 1 đi Cái Bè, lộ qua Vĩnh 
Long, lộ số 8, số 4, và lộ qua chợ 
Tha La. Trong tổng có nhà thờ 
công giáo ở làng Thạnh Phú, 13 
chùa thờ Phật, 15 thờ các vị thần 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


199 


khác, 3 miễu thờ Quan Đế, 2 miễu 
thờ bà Mã Châu. 

Làng Điềm Hy và Hữu Đạo là 
do làng cũ Tân Đức tách ra, cũng 
như làng cũ Bình Thiên tách ra 
hai làng Bình Đông và Bình Hòa 
Đông. 

Làng Long Hưng xưa có tên 
là Long Thạnh. (monographie Mỹ 
Tho 1902). 

Thuận Trị: đd., 1 trong 15 
tổng c.t Mỹ Tho, năm 1897 có 
19 làng: 

An Đức 

An Đức Đông 

An Hội 

An Vĩnh 

Bình Tạo 

Cửu Viễn 

Điều Hòa 

Đạo Ngạn 

Long Hội 

Long Hội Tây 

Ngãi Hữu 

Nhơn Hòa 

Phú Đức 

Phú Túc 

Tân Thuận 

Thân Nhơn 

Thạnh Trị 

Thới Sơn 

Trung Laiơng 

(Bản Pháp Monographle năm 
1902, tổng Thuận Trị còn đủ 19 
làng nầy). 

(Theo monogr. nầy, chợ Trung 
Lương còn gọi chợ Cái Ngang, vì 
ngày xưa có tục nhóm giữa đường 
mà buôn bán, nên gọi “ngang”. 
Còn ở Long Hội Tây, vì thần sở tại 
tên Lê Văn Lân, nên trong làng vì 
ky húy, không dám nói “lân” và đổi 
“lân ra hiển” (changer la syllabe 


“lân” en celle de hiển” (sie). Chữ 
“hiền” nầy tôi nghi sách ¡n lộn, 
phải nói “đổi lân ra liên” đúng hơn, 
tỷ dụ “múa liên” thay vì “mua lân” 
và “liên bang, liên bàng” thay vì 
“lân bang, lân bàng”. 

Tỉnh ly Mỹ Tho nằm trong 
tổng Thuận Trị nầy và gồm một 
phần làng Điều Hòa và Bình Tạo 
luôn trọn làng cũ Vĩnh Tượng 
nhập lại. Tổng Thuận Trị có ba 
chợ, là chợ Điều Hòa, ở Châu 
Thành, chợ Cái Ngang ở Trung 
Lương và Chợ Bưng ở làng Long 
Hội Tây. 

Tổng ở trên đất giồng ít khi bị 
ngập lụt, trừ ha1 làng Thân Nhơn 
và Nhơn Hòa giáp với Đồng Tháp, 
nên đất thấp. Mùa lúa xong là 
dân bắt qua dưỡng khoai cấy bắp. 
Con kinh Vũng Gù chảy ngang 
và con rạch Bến Chùa. Đường xe 
lửa Sàigòn Mỹ Tho chạy trên đất 
tổng và các lộ Mỹ Tho - Tân An, 
lộ số 4, lộ số 1, lộ vòng đai châu 
thành (vòng lớn, vòng nhỏ), và lộ 
qua Vĩnh Long. 

Tổng Thuận Trị gồm trong 
địa phận khúc chót mé tây của 
cù lao Phú Túc, và các cù lao Sơn 
Tùng, Thới Sơn, và cù lao Rồng 
(monographle Mỹ Tho năm 1902). 

Mỹ Tho, năm 1897 có: 

a) trường học: 1 trường Quản 
hạt, 1 trường địa hạt và 4 trường 
tổng tại làng Điều Hòa, An Bình 
Đông, Thanh Sơn và Tân Hiệp. 

b) Nhà thơ, dây thép có: 1 sở 
tại tỉnh, 1 sở tại An Hóa, 1 sở tại 
Cái Bè, 1 sở tại Cai Lậy, 1 sở tại 
Chợ Gạo, 1 sở tại Tân Hiệp. 

c) 26 chợ: 

Chợ Mỹ Tho, tổng Thuận Trị 


TVTNMN 


- Chợ Cũ, tổng Thạnh Phong 

- Cây Lậy (sic) t. Lợi Trinh 

- Cái Ngang t. Thuận Trị 

- Chợ Dữa (sie) t. Thuận Bình 

- Thuộc Nhiêu, t. 1d 

- Xoài Mút, t. id 

- Củ Chi, tổng Hưng Nhơn 

- Tài Yên t. Hưng Nhơn 

chợ Trấn Định, tổng Hưng 
Nhượng. 

- Chợ Gạo, tổng Hòa Hảo 

- Bến Tranh, t. Thạnh Quơn 

- Ông Văn, t. Thạnh Phong 

- Chợ Mới, t. Phong Hòa 

- Chợ Cũ, t. Phong Hòa 

- Cả Công, t. Lợi Trường 

- Rạch Miễu, t. Hòa Quới 

- Ba Dầu t. Lợi Mỹ 

- Tổng Ngọ, t. Lợi Thuận 

- Chợ Mới, tổng Lợi Trường 

- Ba Dừa, t. Lợi Mỹ 

- Cái Thia, t. Phong Hòa 

- Cái Nứa, t. I¡d 

- Rạch Gầm, t. Lợi trường 

- Bình Hài, t. Thạnh Phong 

- Mỹ Quí Tây, tổng Lợi Trường. 


Mỹ Tho, năm 1989, theo Thời sự 


cấm nang, cha ra có: 

1) quận Châu Thành, có 3 
tổng: 1) tổng Hưng Nhơn (làng 
Hưng Thạnh Mỹ, Long Định, 
Nhị Bình, Phú Mỹ, Tân Hiệp, 
Tân Hòa Thành, Tân Hội Đông, 
Tân Hương, Tân Lý Đông, Tân Lý 
Tây); 2) tổng Thuận Bình (làng 
Bàn Long, Bình Trung Diêm 
Hy, Đông Hòa, Dương Điềm, 
Hữu Đạo, Kim sơn, Long Hưng, 
Phú Phong, Phước Thành, Song 
Thuận, Thạnh Phú và Vĩnh Kim); 
3) tổng Thuận Trị (làng Bình Đức, 
Đạo Thành, Diêu Hòa, Long An, 
Phú Túc, Phú Đức, Tam Hiệp, 


Thân Cửu Nghĩa, Thới Sơn và 
Trung An). 

2) quận Chợ Gạo, 3 tổng: 1) 
tổng Hòa Hảo (làng An Thanh 
Thủy, Bình Ninh, Bình Phan, 
Bình Phục Nhứt, Hòa Định, 
Quan Long, Tân Thuận Bình); 
2) tổng Thanh Phong (làng Đăng 
Hưng Phước, Long Bình Điền, 
Mỹ Phong, Song Bình, Tân Hội 
Mỹ, Xuân Đông); 3) tổng Thạnh 
Quơn (làng Hòa Tịnh, Lương 
Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, Phú Kiết, 
Tân Bình Thành, Thanh Bình và 
Trung Hòa) 

3) quận Cái Lậy, 3 tổng: 1) 
tổng Lợi Hòa (làng Long Khánh, 
Long Tiên, Long Trung, Mỹ Long, 
Ngũ Hiệp, Nhị Quí, Phú Quí, 
Tam Bình); 2) tổng Lợi Trinh 
(làng Cẩm Sơn, Mỹ Hạnh Đông, 
Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, 
Nhị Mỹ, Tân Bình, Tân Hội, Tân 
Phú Đông, Thanh Hòa); 3) tổng 
Lợi Thuận, (làng Bình Phú, Hiệp 
Đức, Hội Sơn, Mỹ Thành, Phú An, 
Phú Nhuận Đông, Thạnh Phú, 
Xuân Sơn). 

4) quận Cái Bè, 2 tổng: 1) 
tổng Phong Hòa (làng Đông Hòa 
Hiệp, Hậu Mỹ, Hậu Thành, Hòa 
Khánh, Hội Cư, Mỹ Đức Đông, 
Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện); 2) tổng 
Phong Phú (làng An Hữu, An 
Thái Đông, An Thái Trung, Hòa 
Lộc, Hưng Thuận, Mỹ An, Mỹ 
Lai, Mỹ Lương, Thạnh Hưng). 

ð) quận An Hóa: 2 tổng: 1) 
tổng Hòa Quới (làng An Khánh, 
An Phước, Châu Phú Hưng, Giao 
Hòa, Giao Long, Long Thanh, 
Thuận Hòa, Phước Thanh, Quới 
Sơn, Tân Thạch, Thới Vĩnh, Vang 


VƯƠNG HỒNG SÊN 201 


Quới); 2) tổng Hòa Thinh (làng Nhựt Tân (làng Tân Bình 
Bình Đại, Lộc Thuận, Phước Thọ, Thạnh) 
Tân Phú Trung, Thành Tân, Thới Tân Thuận Bình (làng Tân 
Thuận, Thừa Đức). Thuận Bình) 

Mỹ Tho, năm 1939, dân số có lối: 3) quận Cai Lậy: 


Việt 347.988 ng. Chợ Cầu (làng Long Tiên) 
Âu 270 - Nhị Quí (đàng Nhị Quƒ) 
Ấn 70 - Cái La (làng Phú An) 

Hoa 3.718 - Ba Dừa (làng Long Trung) 
Minh Hương 1.081- Ba Rài (làng Hội Sơn) 


Mỹ Tho, năm 1989, theo quyển Cai Lậy (làng Thạnh Hòa) 
Thời sự cẩm nang 1939, có những 4) quận Cái Bè: 
chợ nầy: An Hữu (làng An Hữu) 


1) quận Châu Thành 

Mỹ Tho đàng Diêu Hòa) 

Tân Hương (làng Tân Hương) 
Coch1 (đàng Tân Hội Đông) 
Nhị Bình (làng Nhị Bình) 
Rau râm (làng Phú Phong) 
Ông Hồ (làng Long Hưng) 
Chợ Bưng (làng Tam Hiệp) 
Bến Chùa (làng Long An) 
Chợ giữa (làng Vĩnh Kim) 
Trấn Định (làng Tân Hiệp) 
Ông Ngô (làng Tân Lý Tây) 
Thủy Yên (làng Phú Mỹ) 
Rạch Gầm (làng Kim Sơn) 
Long Thạnh (làng Đông Hòa) 
Xoài Hột (làng Thạnh Phú) 
Cái Ngang (làng Trung An) 
Thuộc phiên (làng Dương 


Điểm). 


2) quận Chợ Gạo: 


Cai Nứa (đàng Hậu Thành) 
An Cư (àng Hồi Cư) 

Cai Thia đàng Mỹ Đức Đông) 
Ông Me (làng Mỹ Luông) 
Câu Đa (làng Hòa Khánh) 
Cậu Mười Bảy (làng Hậu Mỹ) 
Ngã Sáu (làng Mỹ Đức Tây). 
Cái Bè (đàng Đông Hòa Hiệp) 
Thông Lưu (làng Hậu Thành) 
Mỹ Hội (làng Hồi Cư) 

Mỹ Thiện (làng Mỹ Thiện) 
Rạch ruộng (làng Thạnh 


Hưng) 


Cổ cò (làng An Thái Đông) 
Bùi Duy Trinh (đàng Mỹ An) 
B) quận An Hóa: 

An Hóa (làng An Phước) 
Rạch Miễu (làng Tân Thạch) 
Lộc Thuận (làng Lộc Thuận) 
Quới Sơn (làng Quới Sơn) 


Chợ Gạo (làng Bình Phan) Giao Hòa (làng Giao Hòa) 
Câu Vi đàng Mỹ Phong) Bà Khoai (làng Bình Đại) 
Cây Ngang (làng Bình Ninh) Thới Thuận (làng Thới 
Phú Kiết (làng Phú Kiết) Thuận). 


Tỉnh Gian (làng Hòa Tinh) (si) Mỹ Tho (thắng cảnh) đd., 

Ông Văn (làng Đăng Hưng - chùa Phật Vĩnh Tràng; (1) 
Phước) - Thánh Thất Cao Đài “Cau 

Gò Cát (đàng Song Bình) Vi” làng Mỹ Phong. 

Bến Tranh (làng Lương Hai cảnh Chùa đều ở xa Châu 
Hòa Lạc) Thành Mỹ Tho lối 4 km, nằm hai 


TVTNMN 


bên đường địa hạt số 22. Tại thất 
Cau Vi, ba rằm tháng 1,7, 10 ta, 
đều có hành lễ theo một lối riêng. 
(Thời sự cẩm nang 1939). 
(Chùa Vĩnh Tràng, ngày 
trước, có một yết ma (chưa được 
hòa thượng, sanh bình đựng 
tượng của mình trên cửa tam môn 
cao nghệu. Vì nền không đủ sức 
nên nay cửa gần sập, phải làm 
giàn trò chịu lại. Một thi sĩ có 
ngụ câu nầy, tôi nhớ không được 
y nguyên văn, xin nhờ sửa lại: 
“Vào chùa thấy Phật muốn tu, 
“Nào đè vô cổng, đội c. ông thầy 
Trước đó có ông Huyện Đước 
ganh ty, vì thấy phụ nữ góa 
chồng đua nhau (ngày nay nói 
“thi nhau”) gắp từ miếng vi cá, 
sâm bổ, chè hạt sen nấu đường 
phèn ngọt lịm, quì dâng tới miệng 
thầy và thầy cứ lim đim, khi nào 
đúng là nữ sắc thầy mới khứng 
há miệng “táp”, huyện Đước hạ 
câu này, cũng không nhớ đúng 
nguyên văn: 
“Xủ thế mạc vi tri huyện Đước, 
Qui y tịnh độ yết ma Tôn.” 
Trên đây nói là yết ma, nhưng 
vùng Xoài Hột (Mỹ Tho), nửa 
thế kỷ trước vẫn quen gọi ông 
là “hòa thượng Tồn”. Không biết 
ngày nay ông còn ở dưới hay đã 
đi đầu thai chờ nuốt sâm đưa tới 
miệng, tôi phạm tội nói xấu cũng 
vì không muốn bỏ mất một câu vớ 
vấn mãi bấy lâu. 


Rạch Giá, năm 1897, có 4 tổng và 


69 làng; các tổng ấy là: 
t. Giang Ninhcó 15 làng, 


Kiên Định 11 làng, 
Kiên Hảo 24 làng, 
Thanh Giang 19 làng. 


Rạch Giá (theo Thời sự cẩm nang 


1939) năm 1939 gồm các quận và 
tổng sau đây: 

1) quận Châu Thành, gồm 
tổng Kiên Hảo (làng An Hòa, 
Lợi Sơn, Mỹ Lâm, Sốc Sơn, Tân 
Hội, Thổ Sơn, Phi Thông và Vĩnh 
Thanh Vân (Châu Thành); và 
tổng Kiến Tường (làng Bình An, 
Bàn Tân Định, Giục Tượng, Mông 
Thọ, Minh Lương, Hoa Thanh 
Lợi, Tân Hiệp và Vĩnh Hòa Hiệp. 

2) quận Long Mỹ, gồm 1) tổng 
An Ninh (làng Hòa An Hỏa Lựu, 
Long Bình, Vị Thủy, Vĩnh Thuận 
Đông và Vĩnh Tường); 2) tổng 
Thanh Tuyên (làng Lương Tâm, 
Thuận Hưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh 
Viễn và Xà Phiên); 3) tổng Thanh 
Giang (đàng An Lợi, Long Phú, 
Phương Bình, Phương Phú, Tân 
Long và Long Trị). Dinh quận ở 
làng Thuận Hưng). 

3) quận Phước Long (gồm 1) 
tổng Thanh Bình (đàng Hương 
Phú, Mỹ Quới, Ninh Hòa, Ninh 
Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Vĩnh 
Phú và Vĩnh Quới); 2) tổng Thanh 
Yên (làng Lộc Ninh, Ninh Thạnh 
Lợi, Phước Long, Vĩnh Bình, Vĩnh 
Lộc, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận 
(dinh quận ở Phước Long) 

4) quận Gò Quao (dinh quận 
ở Vĩnh Phước, gồm 1 tổng Kiên 
Định (làng Định Hòa, Hòa Quản, 
Định An, Long Thạnh, Thới An, 
Thủy Liễu, Vĩnh Phước, Vĩnh 
Thạnh và Vĩnh Hòa Hưng). 

ð) quận An Biên gồm 1 tổng 
Thanh Biên (làng Đông Hòa, 
Đông Hưng, Đông Thạnh, Đông 
Thái, Đông Yên, Tân Yên và 
Vân Khanh). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


203 


6) quận Giồng Riểng gồm 
1 tổng Giang Ninh (làng Hòa 
Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, 
Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Thạnh 
Lợi, Thạnh Hưng và VỊ Thanh). 

Chợ: có các chợ: Vĩnh Thanh 
Vân, Long Mỹ, Vị Thanh, Ngã 
Năm, Phước Long. 

Rạch Giá, năm 1939, dân số có lối 

350.038 ng. gồm: 


Pháp và Âu 191 ng. 
Việt 274.651 - 
Hoa 8.667 - 
Minh Hương B.391 - 
Cơ-me 65.541 - 
Mã Lai ở Châu Đốc 176 - 
Ấn 47- 


Rạch Giá, năm 1897, có: 

a) Trường học: 11 trường tổng 
tại các làng: 

Vĩnh Thanh Vân 

Thổ Sơn 

An Hòa 

Bàn Thạch 

Hòa Thuận 

Áp Lục 

Tây Tác 

Long Mỹ 

Vĩnh Lộc 

Vĩnh Quới 

Vân Khánh Đông 

b)Nhà thơ, dây thép: 1 tại 
tỉnh. 

c) Chợ (không ghi để lại). 

Giang Ninh: đd., 1 trong 4 
tổng c.t. Rạch Giá, năm 1897 có: 

15 làng: 

An Bình 

An Lợi 

Áp Lục 

Cao Môn 

Hỏa Lựu 

Hương Phù 


Hương Thọ 

Phương Lang 

Lộc Ninh 

Lương Tâm 

Thủy Liễu 

Vị Thủy 

Xà Phiên 

Thuận An 

Vị Thanh 

Giang Ninh: dd., 1 trong 4 


tổng c.t. Rạch Giá, có: (theo lịch 
An Nam năm 1897) 


e.t. 


e.t. 


Kiên nh: đd., 1 trong 4 tổng 
Rạch Giá, năm 1897,có: 
11 làng: 

An Hòa 

Hòa Thuận 

Lại Sơn 

Long Thạnh 

Tân Hội 

Ngọc Hòa 

Thạnh Hòa 

Hòa Hưng 

Vĩnh An 

Vĩnh Hòa Đông 

Vĩnh Thạnh 

Kiên Hảo, đd., 1 trong tổng 4 
Rạch Giá, năm 1897, có: 
24 làng: 

Bàn Thạch 

Bình Kha 

Cù Hóa 

Đồng Đăng 

Giục Tượng 

Hóa Quảng 

Lạc Thổ 

Mỹ Lâm 

Tham Định 

Thanh Gia 

Thanh Lang 

Thiệp Ngạc 

Minh Lương 

Mỹ Phú 


204 


TVTNMN 


Mông Thọ 

Ngọc Chúc 

Ngọc Giải 

Phi Kinh 

Phong Hóa 

Sốc Sơn 

Thổ Sơn 

Thông Chữ 

Tuy Đằng 

Vĩnh Niên 

Thanh Giang: đd., 1 trong 4 
tổng c.t. Rạch Giá, năm 1897, có: 

19 làng: 

Đông Tặc 

Đông Thái 

Tây Tặc 

Thới An 

Vân Khánh Đông 

Vĩnh Hòa 

Long Mỹ 

Long Phú 

Thuận Hòa 

Vĩnh Hưng 

Vĩnh Lộc 

Vĩnh Phước 

Vĩnh Quới 

Vĩnh Thuận 

Vĩnh Thuận Đông 

Vĩnh Tuy 

Vĩnh Hòa Hưng 

Vĩnh Thanh Vân 

Vĩnh Tường 

(tất cả các khu vực này nay 
thuộc tỉnh Kiên Giang) 


Sa Đéc, năm 1989, có các chợ nhóm 


sau đây (theo Thời sự Cẩm Nang 
1989): 

- Tổng An Trung: 

Chợ Sa Đéc (làng Tân Phú 
Đông) 

Chợ Vĩnh Phước (làng Vĩnh 
Phước) 

- Tổng An Thạnh Hạ: 


Chợ Tân Qui (làng Tân Qui 
Đông) 

Chợ Cồn ¡d 

- Tổng Phong Thạnh: 

Chợ Cao Lãnh (làng Mỹ Trà) 

Chợ Mới (làng Mỹ Ngãi) 

- Tổng An Thạnh Thượng: 

Chợ Cái Tàu Thượng (làng 
Hội An) 

Chợ Đất Sét (làng Mỹ An 
Hưng) 

- Tổng An Tịnh: 

Chợ Tân Thuận (làng Tân 
Thuận) 

- Tổng An Thới: 

Chợ Lai Vung (làng Tân Lộc) 

Chợ Long Hậu (làng Long 
Hậu) 

- Tổng An Mỹ: 

Chợ Cái Tàu Hạ (làng Phú 
Hựu) 

Chợ Nha Mân (làng Phú 
Nhuận) 

Chợ Dinh (làng Tân Hựu) 

- Tổng Phong Nẫm: 

Chợ Mỹ Thọ (làng Mỹ Thọ) 

Chợ Mỹ Xương (làng Mỹ 
Xương) 


Sa Đéc, năm 1939, theo quyển Thời 


sự cẩm nang năm ấy, chia ra có: 

1) quận Châu Thành có 4 
tổng: 1) tổng An Mỹ (làng An 
Hòa Đông, An Thuận, Hòa Hưng, 
Khánh An Đông, Phú Hòa, Phú 
Hựu, Phú Nhơn, Phú Nhuận, 
Tân An Đông, Tân Hựu, Tân Hựu 
Đông, Tân Hựu Trung, Tân Long 
và Tân Nhơn); 2) tổng An Thạnh 
Thượng (đàng Hội An, Hội An 
Đông, Mỹ An Hưng, và Tân Mỹ); 
3) tổng An Thạnh Hà (làng Tân 
An Trung, Tân Đông, Tân Khánh 
và Tân Khánh Tây); 4) tổng An 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


205 


Trung (làng Bình Tiên, Tân Vĩnh 
Hòa, Tân Phú Trung, Tân Hiệp, 
An Tịch và Tân Xuân). 

2) quận Cao Lãnh: 3 tổng: 
1) tổng An Tịnh (làng Hòa An, 
Tịnh Thới, Tân Tịch, Tân Thuận 
Đông và Tân Thuận Tây); 2) tổng 
Phong Nẫm (làng Bình Hàng Tây, 
Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, 
Mỹ Hội, Mỹ Hiệp, Mỹ Long, Mỹ 
'Thọ, Mỹ Thành, và Mỹ Xương); 3) 
tổng Phong Thạnh (àng An Bình, 
Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, Nhị Mỹ, Phong 
Mỹ và Tân An). 

3) quận Lai Vung: 2 tổng: 1) 
tổng An Phong (làng Hậu Thành, 
Long Hưng, Tân Bình Hòa, Tân 
Dương và Vĩnh Thạnh); 2) tổng 
An Thới (làng Hòa Long, Long 
Hậu, Long Thắng, Phụ Thành, 
Tân Hòa, Tân Phước, Tân Lộc và 
Vĩnh Thới). 


Sa Đéc, năm 1939, dân số có: 


Pháp và Âu và Việt có quốc 
tịch Pháp (19 ng.) 58 ng. 


Việt nam 229.015 - 
Hoa 2.853 - 
Minh Hương 1.784 - 
Ấn 187 - 
Cơ-me 6- 

Mã Lai B~ 


Sa Đéc, năm 1897, có 9 tổng và 80 


làng: các tổng ấy là: 


An Hội 6 làng 
An Mỹ 1ỗ làng 
An Phong 8 làng 
An Thới 9làng 
An Tịnh 4 làng 
An Trung 7 làng 
An Thanh 14 làng 
Phong Nẫm 11 làng 
Phong Thạnh 6 làng 


Sa Đóc, năm 1897, có: 


Sa Đóéc, năm 1897, có: 


e.t. 


c.t. 


An Hội, đd., 1 trong 9 tổng c.t. 


6 làng: 

An Tịch 

Hội Xuân 
Nghi Phụng 
Tân Lâm 
Thượng Vân 
Tân Xuân 


An Mỹ, đd., 1 trong 9 tổng c.t. 


15 làng 

An Hòa Đông 
An Thuận 

Hòa Hưng 

Phú Hựu 

Phú Nhơn 

Phú Nhuận 
Tân An Đông 
Tân Hựu 

Hòa Thuận 
Khánh An Đông 
Phú An 

Tân Hựu Đông 
Tân Hựu Trung 
Tân Long 

Tân Nhơn. 


An Phong, đở., 1 trong 9 tổng 


Sa Đéc, năm 1897, có: 


8 làng: 
Hưng Quới 
Hậu Thành 
Hưng Long 
Nhơn Quới 
Tân Bình 
Tân Dương 
Tân Thạnh 
Vĩnh Thạnh 


An Thới, đd., 1 trong 9 tổng 


Sa Đéc, năm 1897, có: 


9làng: 
Hòa Long 
Long Hậu 


206 TVTNMN 

Long Thắng Bình Hàng Trung 
Nhơn Hòa Bình Thạnh 
Phú Thành Mỹ An Đông 
Tân Hòa Mỹ Hội 
Tân Phước Mỹ Hiệp 
Tân Lộc Mỹ Long 
Vĩnh Thới. Mỹ Thọ 
An Tịnh, đd., 1 trong 9 tổng Mỹ Thạnh 

c.t. Sa Đéc, năm 1897, có 4 làng: Mỹ Xương 
Hòa An Phong Thạnh: đd., 1 trong 9 
Tịnh Thới tổng c.t. Sa Đéc, năm 1897, có 
Tân Tịch 6 làng: 
Tân Thuận Mỹ Ngãi 
An Trung: đd., 1 trong 9 tổng Mỹ Trà 

c.t. Sa Đéc, năm 1897, có 7 làng: Mỹ Thạnh 
Bình Tiên Nhị Mỹ 
Hòa Khánh Phong Mỹ 
Phú Long Tân An 
Tân Qui Tây Sa Đéc, năm 1897, có: 
Tân Phú Trung a) Trường học: 1 trường địa 
Tân Phú Đông hạt và 3 trường tổng tại các làng: 
Vĩnh Phước Câu Lĩnh (sic), làng Mỹ Trà 
An Thanh: ảd., 1 trong 9 tổng Cái Tàu Hạ, làng Phú Hựu 

c.t. Sa Đéc, năm 1897, có 14 làng: làng Mỹ Luông. 
Hội An Thượng b) Nhà thơ, dây thép: 
Hội An 1 sở tại tỉnh, 
Long Khánh 1 sở tại Lai Vum, làng Tân Lộc. 
Tân Đông e) Chợ: 10 
Tân Hội Chợ Sa Đéc, tổng An Trung 
Tân Khánh - Thành, tổng An Thạnh 
Tân Khánh Tây - Cao Lãnh, tổng Phong 
Mỹ An Thạnh 
Mỹ Hưng - Cái Tàu Thượng, tổng An 
Tân An Trung Thạnh 
Tân Mỹ - Cái Tàu Hạ, tổng An Mỹ 
Tân Mỹ Đông - Lai Vung, tổng An Thới 
Tân Qui Đông - Đất Sét, tổng An Thạnh 
Tòng Sơn - Vĩnh Phước, tổng An Trung 


Phong Nẵẫm: đủ., 1 trong 9 


tổng c.t. Sa Đéc, năm 1897, có 
11 làng: 


An Bình 
Bình Hàng Tây 


- Cồn, tổng An Thạnh 
- Lái Vum, tổng An Hội 


Sa Đóéc (cổ tích): 


- Mộ Nguyễn Văn Nhơn, một 


công thần nhà Nguyễn, tục danh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


207 


là quan lớn Sen (vì ông nấu giỏi 
chè hột sen tiến vua ngự), thuộc 
làng Tân Đông vì sông lở nên dời 
mộ vô trong và trùng tu lại. (Vì 
ông tên Nhơn; dân ở đây cữ tên 
nên rạch Sa Nhơn, thì đổi lại 
rạch Sa Nhiên). Đường vào mộ 
là đường địa hạt số 23. 

- Mộ Ông Nguyễn Tĩnh Huy 
Liêu, mất năm 1874, như vậy 
thuộc đời vua Tự Đức, biết ông 
là một vị tướng mà không biết rõ 
tiểu sử của ông. Mộ tại làng Tân 
Vĩnh Hòa, hộ Tân Qui Tây, gần 
kinh vòng đai (canal de ceinture), 
mới tu bổ. 

- Chùa Tháp Mười, tại làng 
Tháp Mười (Cao Lãnh), tương 
truyền cất lúc Pháp mới sang, 
nay còn chăng? Miên gọi Tháp 
Mười là Prasah Préam Loveng, 
tức Tháp Năm Căn (tại sao ta 
nói 10 họ nói có ð, ai biết xin dạy 
cho), ở Sài Gòn, đi xe tới Sa Đéc, 
nhưng từ Cao Lãnh vô Tháp Mười 
phải đi bằng ghe hay tàu máy, tới 
chợ Tháp Mười còn phải vô 2 km 
nữa (nay thuộc tỉnh Đông Tháp). 

- Cây da bến ngự, tại làng 
Long Hưng, tương truyền lúc ẩn 
nơi đây, chúa Nguyễn thường ngồi 
câu nơi đây để tìm mưu kế chống 
Tây Sơn. Năm 1787 ông có xây nơi 
đây một cái đồn nay di tích hãy 
còn. Có đi từ Sa Đéc tới làng Tân 
Dương, và từ đây vô Long Hưng 
tức Nước Xoáy, phải dùng tam 
bản hay tàu máy. 

- Lăng Ông Bõ (cha đỡ đầu 
của vua) tên ông là Nguyễn Văn 
Hậu, xây năm 1807 tại làng Long 
Hưng. Ông từng nấu cơm cho 
chúa và binh tướng ăn, nhưng 


khi vua thắng, đòi về triều ở 
Huế ông thối thác tuổi già ông 
không ra chầu, và ông chỉ nhận 
một bộ chén trà đề năm đi sứ 
(1804): Giáp Tý niên chế. Và 
ông chỉ nhận làm “bố”, kể cũng 
là người có khí tiết. (Thời sự cẩm 
nang 1939 và có thêm chút cảm 
tưởng riêng). 


Sốc Trăng, năm 1897, có 9 tổng và 


93 làng. Các tổng ấy là: 


Định Chí 18 làng 
Định Hòa 12 làng 
Định Khánh 16 làng 
Định Mỹ 10 làng 
Nhiêu Hòa 7 làng 
Nhiêu Khánh 9 làng 
Nhiêu Mỹ 7 làng 

Nhiêu Phú 6 làng 


Thạch An 10 làng 


Sốc Trăng, năm 1989, theo quyền 


Thời sự cẩm nang năm ấy, gồm có: 

1) quận Châu Thành, có 6 
tổng: 1) Tổng Nhiêu Khánh (làng 
An Ninh, Chung Đôn Khánh 
Hưng (quận ly), Mỹ Xuyên, 
Nhâm Lăng, Phước Tâm, Trường 
Khánh); 2) tổng Nhiêu Hòa (đàng 
Hòa Thuận, Hòa Tâm, Tài Sum, 
Tham Đôn, Hòa Tú); 3) tổng 
Nhiêu Mỹ (làng Thiện Mỹ, Thuận 
Hòa, Thiện Hương và Thuận 
Hưng); 4) tổng Nhiêu Phú (đàng 
Phú Mỹ, Thạnh Phú và Thạnh 
Quới); 5) tổng Thạnh An (làng 
Châu Hưng, Châu Thới, Gia Hòa 
và Thạnh Trị); 6) tổng Thạnh Lợi 
(làng Lâm Kiết, Mỹ Phước, Mỹ Tú 
và Tuân Tức). 

2) quận Kế Sách có 3 tổng: 
1) tổng Định Khánh (làng Kế 
An, Nhơn Mỹ, Phú Nổ và Khả 
Phú Mỹ); 


208 


TVTNMN 


2) tổng Định Hòa (làng Đại 
Ngãi, Hậu Thạnh, Long Đức, 
Phú An, Phú Hựu và Sơn Phụng 
Thôn); 

3) tổng Định Tường (làng An 
Lạc Tây, An Lạc Thôn, Ba Trinh, 
Phong Nẫm, Xuân Hòa và Thới 
An Hội). 

3) quận Long Phú, có 3 tổng: 
1) tổng Định Chí (làng Châu 
Khánh, Tài Văn, Tân Thạnh và 
Thạnh Thới An); 

2) tổng Định Mỹ (làng An 
Thạnh Nhứt, An Thạnh Nhì, Đại 
Ân, Tân Hưng và Long Phú); 


3) tổng Định Phước (làng Liêu Tú, 


Trung Bình, Viên An, Lịch Hội 
Thượng, Lịch Hội Trung, Quản 
An và Tá Liêu). 


Sốc Trăng, năm 1939, dân số có lối 


208.556 ng., gồm có: 


Việt 124.847 ng. 
Pháp, Âu và Việt có quốc 
tịch Pháp 
210- 
Cơ Me 57.322 - 
Hoa 8.307 - 
Minh Hương 17.846 - 
Ấn 24- 


Sốc Trăng cố sự: tỉnh Sốc Trăng 


ở trên một giồng cát dài, chia ra 
nhiều nhánh tựa con giao long 
mà mỗi bộ phận (đầu, chơn, 
đuôi) đều có tên Tàu dịch ra 
Việt là: giồng Lình Kía (giồng 
Long Tử), giồng Maha Túp 
(giồng Mã Tộc), giồng Kompong 
Ko (giồng Có thay vì dịch sát 
nghĩa là Vũng Bò hay Vũng Gà), 
giông srok pou (giông Sốc Vô, vì 
xưa có gốc cây Lâm Vồ, ta gọi 
cây bồ đề), giông phnor (giồng 
Phú Nồ), giổng kompong Trach 


(giông Văn Trạch), giêng Sần Ke 
(giồng Trường Kế), v.v... Các địa 
danh ấy, đặt để rất khác cách 
điệu của vùng Sài Gòn hoặc Tân 
An, lấy một tỷ dụ, tiếng Cơ-Me 
“kompong ku”, vùng trên (Sài 
Gòn) dịch Vũng Gù, thì vùng 
dưới (Sốc Trăng) dịch Giồng Có, 
trên giữ vừa ý vừa âm (gù là cái 
u trên cổ con bò, vừa gần âm 
tiếng ku), nhưng dưới có phần 
phóng túng hơn, miễn giữ âm 
”ku, ko: có, và không cần theo 
sát nghĩa). 

Nay kể sơ vài cổ tích thì nên 
ghi: ở Bãi Xàu còn di tích đồn 
bảo đắp bằng đất để chống cự 
giặc Xà Na Téa, đời Tự Đức (nay 
vì phá ra làm ruộng chỉ còn dấu 
lờ mờ gần công xi rượu và nhà 
máy xay lúa Diệp Văn Giáp), 2) 
ở An Trạch, đường đi quận Kế 
Sách, có viên đá prah buon muk 
(phật bốn mặt); 3) ở Giồng Có 
(kompong Kor, c.g. Kompong Eu) 
còn chùa Miên cổ, 4) ở Xà Lôn 
(làng Đại Tâm) có chùa Miên, 
chìm diệc làm ổ trên ngọn cây 
đến trên số ức vạn; và các miễu 
ông tà (néak ta) rải rác khắp tỉnh 
nhưng các viên đá cổ Cơ Me ấy 
đều gãy ra nhiều khúc, vì binh 
Xiêm đi qua vùng nầy, có lẽ lúc 
chúng theo phe chúa Nguyễn 
chống với binh Tây Sơn hoặc xưa 
hơn nữa, chúng đã hủy hoại các 
thần tượng Cơ Me vì không phải 
cùng một đạo với chúng, và sau 
nầy dân chúng đã lấy trộm phá 
phách mất hư rất nhiều, thêm 
nữa lối trước năm 1945, mượn 
cớ sưu tầm thâu thập di tích 
Cơ Me cổ, các nhơn viên Pháp 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


209 


trường Viễn Đông Bác Cổ như 
Parmentier, hoặc sau đó như ông 
L. Malleret, đều có lấy về về cho 
các cơ quan đương thời dính dấp 
đôi chút với việc nghiên cứu hay 
khảo cổ, khi thì gởi lên Pnom 
Penh ký thác viện Cơ Me, khi thì 
gởi ra Hà Nội nhập vào bộ môn 
đá cổ lịch sử, khi khác lại gởi qua 
Pháp cho viện musée Guimet, bổ 
túc bộ môn khmer của viện nầy, 
khi khác nữa để vào viện bảo 
tàng nơi vườn bách thảo Sài Gòn, 
và cũng có nhiều món cho các cơ 
quan Pháp trưng bày hoặc ở dinh 
thống đốc, đinh toàn quyền, hoặc 
ký thác cho các chủ tỉnh giữ rồi 
lâu ngày thất lạc luôn. 

Ngày nay tại Sốc Trăng, các 
chùa người Hoa, người Thổ đều 
đáng được bảo tồn, không chi đó 
cũng là chứng tích bước đường 
khai hoang xứ sở chùa Tát Gồng 
(Prasat Kong), chùa Lịch Hội 
Thượng, Xà Lôn, Nhâm Lăng, kể 
về chùa cổ Cơ Me và chùa Phước 
Kiến ở Bãi Xàu, Bố Thảo, Trường 
Kế, v.v... đều đã khá cổ, nhút là 
các miễu ông Tà, những năm sau 
nầy vì nạn chiến tranh dằng dai, 
không al co sóc nữa. 


Sốc Trăng, năm 1897, có: 


a) Trường học: 1 trường địa 
hạt và 3 trường tổng tại làng: 

Nhâm Lăng 

Đại Ngãi 

Bang Long 

b) ở nhà dây thép, nhà thơ: 

1 sở tại tỉnh, 

1 sở tại Bãi Xàu, làng Mỹ 
Xuyên 

1 sở tại Đại Ngãi. 


©) 4 chợ: 

Chợ Sốc Trăng, làng Khánh 
Hưng. 

- Bãi Xàu làng Hòa Mỹ (sau 
là Mỹ Xuyên) 

- Đại Ngãi, làng Đại Ngãi 

- Phú Lộc, làng Thạnh An 


Sốc Trăng, theo quyển Thời sự cẩm 


nang 1939, có các chợ sau đây: 

- tổng Nhiêu Khánh... 

- tổng Nhiêu Hòa... 

- tổng Nhiêu Mỹ... 

- tổng Thạnh An... 

- tổng Thạnh Lợi... 

- tổng Định Khánh... 

- tổng Định Hòa... 

- tổng Định Chí... 

- tổng Định Mỹ... 

chợ Khánh Hưng lại gọi làng 
Lai Tâm 

- Lai Tâm (Phước Lai và 
Phước Tâm nhập) 

- Tài Sum (chợ Xoài Cả Nả, 
c.g. Xại Nả) 

- Bế Thảo (Phủ Đầu), làng 
Thuận Hòa. 

- Phú Lộc (làng Thạnh Trị) 

- Nhu Gia (Sampu thÌ]ey) làng 
Lâm Kiết 

- Kế Sách 

Phú Nổ (phnor) (đặc biệt có 
bánh mè láo thèo lèo và kẹo đậu 
phọng ngon) 

Văn Cơ, Sản Ke (đàng Trường 
Kế (như trên) 

- Đại Ngãi (tới mùa cá cháy 
rất ngon) 

- Bãi Xàu (thị trấn mua bán 
lúa gạo) 

- Bang Long (Long Phú) cũng 
gọi Giếng nước (cá biển, tôm tép, 
cá đồng). 


210 


TVTNMN 


(các làng đều có chợ riêng, 
chớ không phải tỉnh có mấy chợ 
nầy thôi). 

Định Chí: đd., 1 trong 9 tổng 
c.t. Sốc Trăng, năm 1897 có 13 
làng 

Làng An Ca (ắt do Cơ-Me 
chămkar: vườn trồng cây ăn trái. 

- An Nô (ắt do Cơ Me phnør, 
phanur: mồ mả, có chỗ gọi Phú Nổ 

- Châu Khánh 

- Châu Thạnh 

- Hưng Ngôn 

- Hưng Thạnh 

- Hưng Thới 

- Tài Công (phải chăng do 
Prasat Kong (?), sau dịch Chùa 
Tát Gồng (prasat là tháp nhà 
Phật) 

- Tân Hội 

- Tân Lịch 

- Thạnh Thới 

- Mỹ Xuyên (chợ Bãi Xàu chỗ 
ăn cơm chưa chín, ba1: cơm, xau: 
sống) 

Định Hòa: đỏ., 1 trong 9 tổng 
c.t. Sốc Trăng, năm 1897, có 12 
làng: 

An Thạnh Nhứt 

An Thạnh Nhì 

An Bình 

Đại Ngãi 

Hậu Thạnh 

Khả Phú 

Đại Đức 

Long Hưng 

Phú Hữu 

Phụng Sơn 

Phụng Tường 

Thái Bình 

Định Khánh, đủd., 1 trong 9 
tổng c.t. Sốc Trăng, năm 1897, 
có 16 làng: 


An Lạc Tây 

An Lạc Thôn 

An Nghiệp 

An Mỹ 

Ba Trình 

Đại An 

Kế Sách (do tiếng Cơ Me 
ksach là cát, giông cát), sable 
(Pháp) 

Xuân Hòa 

Khả Phú Tây 

Mỹ Hội 

Nhơn Mỹ 

Ninh Thới 

Phong Nẫm 

Phú Nổ (do tiếng Cơ Me 
phnaur là mổ mả, đất nổi cao) 

Thế Nghiệp 

Trường Kế (dịch từ tiếng Tàu 
âm một tiếng Miên (sângkê, một 
loại cây lấy lá vấn thuốc hút). 

Định Mỹ: đỏ., 1 trong 9 tổng c.t. 
Số Trăng, năm 1897 có 10 làng: 

Bang Long 

Đại Hữu 

Đào Viên 

Hội Bình 

Lịch Hội Trung 

Lịch Hội Thượng 

Phú Đức 

Tú Điềm 

Tá Liêu 

Quán Ân 

Nhiêu Hòa: đởd., 1 trong 9 
tổng c.t. Sốc Trăng, năm 1897 
có 7 làng: 

Cần Giờ (do Cơ Me Phnor kăn 
xơ (kăn xơ là chưn đèn) 

Châu Tâm 

Hòa Đức 

Phú Ninh 

Tham Đôn (do Cơ Me kompong 
đôn (vũng dừa) nhưng dịch Tham 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


211 


Đôn nghe giòn hơn, dịch âm 
không dịch nghĩa). 

Tài Sum (do Cơ me Xoai 
Chrum, Xài Chum, Xai Nả, Xoài 
Cả Nả là trái xoài đựng cả nả, nay 
sáp nhập với làng Trà Tâm biến 
Đại tâm, và mất cả ý nghĩa điển 
tích xưa). 

Trà Tâm (do Cơ Me Xà Tim, 
Hán hóa ra Trà Tâm, nay sắp 
nhập với làng kế cận Tài Sum, 
biến ra làng Đaj Tâm hoàn toàn 
Việt). 

Nhiêu Khánh, đởd., 1 trong 9 
tổng c.t. Sốc Trăng, năm 1897 có 
9 làng: 

An Tập (do Cơ Me kompong 
Top: vùng Tọp) 

Chung đôn (do cdơ-me kompong 
đôn, đây dịch âm nói, không kể 
nghĩa). 

Ôi Lôi 

Lai Tâm 

Khánh Hưng (châu thành, 
tỉnh ly) 

Nhâm Lăng 

Phước Lai 

Sung Định 

Văn Trật (do Cơ Me kompong 
Trach) sau viết lại là Văn Trạch 
(nơi chùa Miên trước đây còn giữ 
một cổ thạch gọi Phật Bốn Mặt 
Préah buon muk, đồng thời với 
Đế Thiên Đế Thích, nay còn hay 
đã lạc rồi?) 

Nhiêu Mỹ: đd., 1 trong 9 tổng 
c.t. Sốc Trăng, năm 1897 có 7 
làng: 

Bố Liêng 

Hòa Hương 

Thuận Hòa (ngoài còn gọi Bố 
Thảo là tiếng Tàu, theo Hán tự 
là Phủ Đầu) 


Thiện Mỹ 

Thiện Hòa 

Tâm sốc (Cơ Me Pua Sock?) 

Tạ Ân (có lẽ là Tà Ong, Néac 
Tà tên oong?) 

Nhiêu Phú: đởd., 1 trong 9 
tổng c.t. Sốc Trăng, năm 1897 
có 6 làng: 

Lâm Gia 

Phong Lập 

Tá Biên 

Tâm Lật 

Thị Phùng 

Đô La 

Thạnh An : đd., 1 trong 9 
tổng c.t. Sốc Trăng, năm 1897 có 
14 làng: 

Châu Hưng 

Châu Thới 

Đào Viên Tây 

Gia Hòa 

Hòa Tú 

Lâm Kiết 

Mỹ Phước 

Lịch Trà (Cơ Me prêk 
trâkuon (Tâkuon) rạch rau 
muống, ban đầu dịch làng Trà 
Cuôn, sau vì sáp nhập nhiều 
làng nên mất gốc). 

Mỹ Tú 

Nhu Gia, Nho Gia (Cơ Me 
sâmpou thiéa1, dịch chữ thiéa! 
ra Nhu Gia. (tích tiên độ đi 
thuyền bay trên mây, tới đây có 
kẻ tỉnh dậy thấy sợ quá la lên, 
chiếc thuyền lủng không bay 
được nữa...) 

Phú giao 

Phú Lộc 

Tuân Tức 

Xa Mau (Cd-Me smau là có) 
(nay vẫn tỉnh Sốc Trăng) 


TVTNMN 


Tân An, năm 1897, có: 


a) trường học: 1 trường địa hạt 
và 12 trường tổng tại các làng: 

Tân An 

Bình Quế 

Tân Trụ 

Vinh Phong 

Nhựt Tảo 

Bình Tư 

Phú Khương 

Tuyên Thạnh 

Bình Công Tây 

Thuận lễ 

Dương Xuân 

Bình Quới 

b) 1 nhà thơ, dây thép tại 
tỉnh ly 

c) 19 chợ: 

Chợ Vũng Gù, làng Bình Lập 

- Kỳ Son, làng Bình Quới 

- Nhựt Tảo, làng Nhựt Tảo 

- Quản Tập, làng Tân Trụ 

- Cai Tài, làng Bình Quế 

- Thủ Thừa, làng Vĩnh Phong 

- Tâm Vu, làng Dương Xuân 

- Chợ Tham Nhiên, làng Bình 
Phước 

- Nhà Giài (sie) làng Thuận Lễ 

- Tổng Cung, làng Phú Tây 

- Rạch Mát, làng Bình Lãng 

- Phó Túy, làng Bình Hạp 

- Khách Phú, làng Quảng Phú 

- Bà Khánh, làng Bình Trinh 
Đông 

- Tham Tại, làng Bình Trường 
Tây 

- Cả Đô, làng Triêm Đức 

- Cả Quơn, làng Lạc Bình 

- Tổng Tường, làng Thanh 
Thủy 

- Xã Bảy làng Đái Nhựt. 


Tân An, năm 1897, có 10 tổng và 120 


làng. Các tổng ấy là: 


An Ninh Hạ, có 12 làng 
An Ninh Thượng, 16 làng 


Cửu Cư Hạ, 18 làng 
Cửu Cư Thượng, 11 làng 
Hưng Long, 16 làng 
Mộc Hóa 20 làng 
Thạnh Hội Hạ 7 làng 


Thạnh Hội Thượng 8 làng 

Thạnh Mục Hạ 9 làng 

Thạnh Mục Thượng 7 làng 

Thanh Hóa Thượng ... 

Thanh Hóa Hạ ... 

Theo quyển thời sự cẩm nang 
1939: 

còn 9 làng có 3.069 dân định 

còn 4 làng có 2.830 dân định 

còn 6 làng có 3.024 dân định 

còn 7 làng có 4.739 dân định 

còn 4 làng có 2.018 dân định 

(không thấy kể tr. Thời sự cẩm 
nang 1939) 

còn 8 làng có 1.783 dân định 

còn ð làng có 2.165 dân định 

còn 4 làng có 2.718 dân định 

còn 8 làng có 1.846 dân định 

9 làng có 2.684 dân định 

8 làng có 2.101 dân định 

(Thời sự cẩm nang 1939 không 
cho chỉ tiết về các tên làng). 

chỉ kể là có 3 quận là quận 
Châu Thành, quận Thủ Thừa, 
và quận Mộc Hóa, nhưng không 
ghi rõ quận nào coi về tổng và 
làng nào). 

Tân An, năm 1939, dân số 
có lối 135.000 ng., phần đông là 
Việt, và có độ: 


Pháp iy B50 ng. 
Hoa cà 900 - 
Cơ Me 1.000 - 


(Về hai tổng Thanh Hóa 
Thượng và Thanh Hóa Hạ, có lẽ 
năm 1897 chưa có, và chỉ thấy 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


213 


ghi tên trong thời sự cẩm nang 
1939 mà thôi). 

An Ninh Hạ 2: đd., 1 trong 
10 tổng c.t Tân An, năm 1897 có 
12 làng 

Bình Cang 

Bình Lang 

Bình Quế 

Bình Trung 

Bình Tịnh 

Lạc Bình 

Mỹ Đạo 

Nhơn Thạnh 

Phong Thạnh 

Quảng Phú 

Triêm Đức 

Tân Trụ 

An Ninh Thượng : đd., 1 trong 
10 tổng c.t Tân An, năm 1897 có 
16 làng: 

An Hòa Trung 

Bình Lương Đông 

Bình Lương Tây 

Bình Phú 

Đạo Thạnh 

Hướng Bình 

Hòa Lạc 

Hội Ngãi 

Long Thạnh Tây 

Long Thạnh Đông 

Mỹ Hòa 

Mỹ Thuận 

Nhơn Phú 

Ninh Thạnh 

Thọ Cang 

Vĩnh Phong 

Cửu Cư Hạ: đủd., 1 trong 10 
tổng c.t. Tân An, năm 1897 có 
18 làng: 

An Lái 

Bình Chánh 

Bình Ninh 

Bình Nhựt 


Bình Trinh Đông 

Bình Trường Tây 

Bình Trường Đông 

Đăng Mỹ 

Đái Nhựt 

Nhựt Tảo 

Tấn Đức 

Tân Ninh 

Tân phước Tây 

Cửu Cư Thượng: đd., 1 trong 


10 tổng c.t. Tân An, năm 1897 có 
11 làng: 


Bình Ảnh 

Bình Lợi 

Bình Nghị 

Bình Hòa 

Bình Tự 

Bình Thạnh 
Hòa Ái 

Mỹ Thạnh Đông 
Mỹ Quí 

Tân Đức 

Xương Thạnh. 
Hưng Long: đởd., 1 trong 10 


tổng c.t. Tân An, năm 1897 có 
16 làng: 


Bình Yên 
Bình An Đông 
Bình Cư 

Bình Quân 
Đông An 

Mỹ Phước 
Ngãi Hòa 
Ngãi Lợi 
Nhơn Nhượng 
Phú Khương 
Phú Thượng 
Tân Đông 
Thân Hòa Đông 
Thân Hòa Tây 
Tường Khánh 
Xuân Sanh 


TVTNMN 


Mộc Hóa: đd., 1 trong 10 tổng 
c.t. Tân An, năm 1897 có 20 làng: 

Bình Châu 

Bình Định 

Bình Gioăng ic) 

Bình Hiệp 

Bình Nguyên 

Hưng Điền 

Hưng Nguyên 

Phong Hòa 

Phong Thoại 

Thái Bình Trung 

Thạnh Hòa 

Thuận Bình Đông 

Tuyên Bình 

Tân Lập 

Thỉ Đông 

Thuận Ngãi Thượng 

Tuyên thạnh 

Vĩnh Lợi 

Vĩnh Trị 

Vĩnh Thạnh 

Thạnh Hội Hà: dd., 1 trong 
10 tổng c.t. Tân An, năm 1897 
có 7 làng: 

AI Ngãi 

Bình Công Tây 

Bình Hạp 

Bình Trị 

Gia Thạnh 

Phú Xuân 

Vĩnh Bình. 

Thạnh Hội Thượng: đd., 1 
trong 10 tổng ctổng. Tân An, năm 
1897 có 8 làng: 

An Trị 

Bình Lập 

Bình Quới 

Bình Tâm 

Đa Phú 

Hòa Điền 

Hòa Ngãi 

Vĩnh Phú. 


Thạnh Mục Hạ: ởd., 1 trong 
10 tổng c.t. Tân An, năm 1897 
có 9 làng: 

An Tập 

Chí Mỹ 

Phú Tây 

Tân Long 

Tân Lục 

Thanh Thủy 

Thanh Xuân Đồng 

Thuận Lễ 

Vĩnh Thới 

Thanh Mục Thượng: đd., 1 
trong 10 tổng c.t. Tân An, năm 
1897 có 7 làng 

Bình Lục 

Bình Phước 

Đồng Hưng 

Dương Xuân 

Gia Hội 

Long Trì 

Tân Nho 

(Nay thuộc tỉnh Long An) 


Tân An cổ tích: 


- Tại làng Khánh Hậu, tổng 
Hưng Long, trên đường quản hạt 
Sài Gòn đi Cà Mau, khi tới cây 
số 48km900 mé hữu từ Sài Gòn 
xuống, có đường làng đi ngay vô 
miễu lối 800m. Mộ ở cách 200m 
nữa. Đây là miếu thờ ông Nguyễn 
Huỳnh Đức được vua Gia Long 
ban quốc tính. Ông mất năm 
1819, nơi mộ còn vài câu liễn nhắc 
công xưa: 

“Tiền hữa lưỡng tướng quân” 

“Bắc Nam song tổng trấn” 

(Không phải người nào cũng 
đều làm được như ông. Cha nuôi 
của Tả quân Lê). 

- Nên tìm hiểu vì sao gọi Vũng 
Gù, xứ Tâm Du, v.v. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


215 


Tây Ninh, năm 1897, có 10 tổng và 


50 làng. Các tổng ấy là: 


t. Băng Chrum có 
Chơn Bà Đen 

Giai Hóa 

Hòa Ninh 

Hàm Ninh Hạ 
Hàm Ninh Thượng 
Khánh Xuyên 

Mỹ Ninh 

Thiên Hoá 


2 làng 
4 làng 
6 làng 
7 làng 
6 làng 
4 làng 
8 làng 
5 làng 
5 làng 


(năm 1989 gọi Triêm Hóa) 


Ta-bel-yul 3 làng 


(Theo Thời sự cẩm nang 1939 
€ó 2 làng 679 dân tráng 


€ó 4 làng 
€ó 6 làng 
€ó 9 làng 
€ó 6 làng 
€ó 4 làng 
€ó 5ð làng 
€ó 6 làng 
Có 5ð làng 
€ó 3 làng 
Tây Ninh, năm 1897, có: 


a) trường học: 1 trường địa hạt 


760 - 

3.252 - 
5.653 - 
9.268 - 
3.082 - 
1.787 - 
4.798 - 
3.643 - 
536 - 


và 6 trường tổng tại làng: 


Phước Hội 
Hào Đước 
Cranhung 


Gia Lộc (Trảng Bàng) 


Long Giang 


Thanh Phước (Gò Dầu Hạ). 


b) 2 nhà thơ, dây thép: 


1 sở tại tỉnh (đàng Thái Bình) 
1 sở tại Trảng Bàng (làng 


Gia Lộc) 
©) 4 chợ: 


Chợ Thái Bình, tổng Hòa 


Ninh 


- Hiệp Ninh, tổng Hàm Ninh 


Thượng 


- Gia Lộc, tổng Hàm Ninh Hạ 

- Thanh Phước, tổng Mỹ Ninh. 

Qua năm 1939, tỉnh Tây Ninh 
có những chợ sau đây: 

Tây Ninh, Trảng Bàng, Gò 
Dầu Hạ, Rạch Tràm, Trà Cao, 
Suối Sâu và Long Thành (theo 
thời sự cẩm nang 1939). 


Tây Ninh, thắng cảnh: 


1) - Núi Điện Bà, trước gọi 
theo Thổ: Chơn Bà Đen. Sắc chỉ 
vua Gia Long phong Linh Sơn 
Thánh Mẫu mà nhiều người đọc 
Vân Sơn là dốt Trong một hang 
nhỏ u huyền có thờ thần tượng, 
sau đó có người lén lấy mất. 

Núi cao 884 thước, từ chơn 
núi tới chùa, độ 300 thước. Núi 
cách Sài Gòi 110 km. Mỗi năm 
vào ba rằm lớn (giêng, bảy, mười) 
thiện nam tín nữ viếng đông lắm 
(trước 1978) 

2) - Thánh Thất Cao Đài Tây 
Ninh. 

Băng Chrum: đỏd., 1 trong 10 
tổng c.t. Tây Ninh, năm 1897 có 
2 làng: 

làng Bang Chrum Srey (đàng 
của nàng Bang Chrum) 

làng Prey toch (rừng nhỏ). 

Chơn Bà Ö)en: đd., 1 trong 10 
tổng c.t. Tây Ninh, năm 1897 có 
4 làng Cà Nhum 

- Ké-dol 

- Rừng 

- Thung. 

Giai hóa: đd, 1 trong 10 tổng 
c.t. Tây Ninh, năm 1897 có 6 làng: 

Ninh Điền 

Long Chữ 

Long Giang 

Long Khánh 


216 


TVTNMN 


Long Thuận 

Tiên Thuận 

Hòa Ninh: đd., 1 trong 10 tổng 
c.t. Tây Ninh, năm 1897 có 7 làng: 

Đông Tác 

Hòa Hiệp 

Hòa Hội 

Hào Đước 

Ninh Thạnh 

Thái Bình 

Thanh Điền 

Hàm Ninh Hạ: đd., 1 trong 
10 tổng c.t. Tây Ninh, năm 1897 
có 6 làng: 

An Tịnh 

An Hòa 

Gia Lộc 

Gia Bình 

Lộc Hưng 

Phước Chỉ 

Hàm Ninh Thượng: đd., 1 
trong 10 tổng c.t. Tây Ninh, năm 
1897 có 4 làng: 

Đôn Thuận 

Hiệp Ninh 

Lộc Ninh 

Phước Hội 

Khánh Xuyên: đd., 1 trong 
10 tổng c.t. Tây Ninh, năm 1897 
có 8 làng: 

làng Cà Khụp 

- Chrot-sre 

- Đây Xoài 

- Dôt Bò 

- Prey-chêt 

- Pra-ba-miết 

- Phụm-xoài 

- Ta-pang-ro-bon 

Mỹ Lĩnh: đd., 1 trong 10 tổng 
c.t. Tây Ninh, năm 1897 có ð làng: 

An Thạnh 

Lợi Thuận 


Phước Thạnh 

Phước Lưu 

Thanh Phước 

Triêm Hóa: đd., 1 trong 10 
tổng c.t. Tây Ninh, năm 1897 có 
5 làng: 

Cẩm Giang 

Hiệp Thạnh 

Phước Trạch 

Thạnh Đức 

Trường Hòa 

Ta-bel-yul: đd., 1 trong 10 
tổng c.t. Tây Ninh, năm 1897 có 
3 làng: 

làng Tà-nốt 

- Tapăn-prey 

- Tapăn brồ-sốc 


Tây Ninh, theo quyển Thời sự cẩm 


nang 1939, chia ra có: 

1) quận Thái Bình có 7 tổng: 

1) tổng Hòa Ninh (làng Đông 
Tác, Hảo Đước, Hòa Hiệp, Hòa 
Hội, Long Thành, Ninh Thạnh, 
Thái Bình, Thanh Điền, Trị 
Bình); 

2) tổng Hàm Ninh Thượng (1. 
Đôn Thuận, Hiệp Ninh, Lộc Ninh 
và Phước Hội); 

3) tổng Giai Hóa (1. Long 
Chữ, Long Giang, Long Khánh, 
Long Thuận, Ninh Điền và Tiên 
Thuận). 

4) tổng Khán Xuyên (sie) (1. 
Chót-sra, Đây Xoài, Phum Xoài, 
Praha Miệt, Tapang Robon). 

ð) tổng Bang-chrum (làng 
Bang-chrum-sray, Prey toch); 
(Prey toch; rừng nhỏ; tiểu lâm) 

6) tổng Tabel-Yul đàng Tà Nốt, 
Tapang-prey, Tapang-prosốc) 

7) tổng Chơn Bà Đen (làng Cà 
Nhung, Ké-dol, Rùng, Thùng). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


217 


2) quận Trảng Bàng, có 3 tổng: 

1) tổng Hàm Ninh Hạ (1. An 
Hòa, An Tịnh, Gia Bình, Gia Lộc, 
Lộc Hưng, Phước Chì). 

2) tổng Mỹ Ninh (1. An 
Thạnh, Bình Thạnh, Lợi Thuận, 
Phước Lưu, Phước Thạnh, Thạnh 
Phước). 

3) tổng Triêm Hóa (1. Cẩm 
Giang, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, 
Thạnh Đức, Trường Hòa). 

(Nay vẫn là tỉnh Tây Ninh) 

Tây Ninh, năm 1939, dân số có lối 
132.630 ng. gồm: 


Việt 117.830 ng. 
Cơ Me 12.000 - 
Chàm 1.400 - 
Hoa 1.200 - 

Ấn 40 - 

Âu 70 - 


Thủ Dầu Một, năm 1897, có 12 
tổng và 119 làng. Các tổng ấy là: 
t.Bình Chánhcó 13 làng 


Bình Điền 16 : 
Bình Thiện 10 - 
Bình Thổ 18 - 
Bình Hưng 18 - 
Bình Thạnh Thượng12 

Minh Ngãi 8 - 
Cửu An 2 ` 
Quản Lợi 10 - 
Thành Yân 5 - 
Lộc Ninh 8 - 
Phước Lễ 9 - 


Bình Chánh: đd., 1 trong 12 
tổng c.t. Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 18 làng: 

An Thạnh 

Bình Đáng 

Bình Đức 

Bình Giao 

Bình Nhâm 

Bình Sơn 


Bình Thuận 

Hòa Thạnh 

Hưng Định 

Phú Hội 

Phú Long 

Tân Thới 

Vĩnh Bình 

Bình Điền: đởd., 1 trong 12 


tổng c.t. Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 16 làng: 


An Nghiệp 
Bình Điềm (sic) 
Chánh An 
Chánh Long 
Chánh Thiện 
Phú Cường 
Phú Hữu 

Phú Lợi 

Phú Thọ 

Phú Nhuận 
Phú Văn 

Tân Long 

Tân Bình 

Tân Phước 
Vĩnh Phước 
Vĩnh Trường 
Bình Thiện: dd., 1 trong 12 


tổng c.t. Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 10 làng: 


An Mỹ 

Bình Chuẩn 
Tân Hội 
Hóa Nhựt 
Khánh Vân 
Phước Lộc 
Tân An 

Tuy An 

Tân Khánh 
Vĩnh Phú 
Bình Thổ: đd., 1 trong 12 tổng 


ct. Thủ Dầu Một, năm 1897 có 
18 làng 


218 


TVTNMN 


An Định 
An Hòa 

An Lợi 

An Phú 
Cầu Dinh 
Định Phước 
Hòa Mỹ 
Phú Trung 
Tương An 
Tương Bình 
Tương Hiệp 
Tương Hòa 
Vĩnh Xương 
Bình Hưng: đủd., 1 trong 12 


tổng c.t. Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 18 làng: 


An Phước 
Chánh Lưu 
Hòa Thuận 
Long Bình 
Long Chiểu 
Long Hưng 
Lai Khê 

Lệ Nguyên 
Lại Uyên 
Mỹ Thạnh 
Ngãi Khê 
Phú Hưng 
Thạnh Hòa 
Bình Thạnh Thượng: đd., 1 


trong 19 tổng c.t. Thủ Dầu Một, 
năm 1897 có 12 làng: 


An Sơn 

An Thành Tây 
An Thuận 
An Thành 
Định Thành 
Kiến An 
Kiến Điền 
Phú Thứ 
Phú Thuận 
Thanh Điền 
Thanh An 


Thanh Trì 

Mình Ngãi: đởd., 1 trong 12 
tổng ct. Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 8 làng: 

An Lộc 

Bình Minh 

Bình Phú 

Bình Quới 

Bình Tây 

Cà La Hơn 

Phú Lổ 

Phú Miêng 

Củu An: đởd., 1 trong 12 tổng 
et. Thủ Dầu Một, năm 1897 có 
2 làng: 

Võ Dực 

Võ Tùng 

Quản Lợi (sic): đd., 1 trong 12 
tổng c.t Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 10 làng: 

Đông Phát 

Đồng Tựu 

Hón Quản 

Lâm Trang 

Lịch Lộc 

Lôi Sơn 

Lộc Khê 

Laiơng Mã 

Văn Hiên 

Xa Trạch 

Thành Yên: đd., 1 trong 12 
tổng c.t. Thủ Dầu Một, năm 1897 
có 5 làng: 

Nha Bích 

Nha Uôi 

Vật Tuốt 

Viết Tôn 

Xa Bem, 

Lộc Ninh: đd., 1 trong 12 tổng 
et. Thủ Dầu Một, năm 1897 có 
8 làng: 

Mỹ Lộc 

Lộc Ninh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


219 


Lộc Hưng 

Thái Bình 

Gia Lộc 

Mỹ Thạnh 

Xa Can 

Bào Núi 

Phước Lễ: đd., 1 trong 12 tổng 
et. Thủ Dầu Một, năm 1897 có 
9 làng: 

Bình Thành 

Xa Prum 

Xa Pech 

Xa Dập 

Xa Seck 

Xa Diụp 

Xa Cay 

Xa Cuôt 

Xa Bréat. 

Thủ Dầu Một, năm 1897 có: 

a) trường học: 1 trường địa hạt 
và 10 trường tổng tại làng: 

Búng, làng An Thạnh 

Bến Súc, làng Thanh Trì 

Bến Cát, làng An Phước 

Chơn Thành, làng Tân Uyên 

Lái Thiêu, làng Tân Thới 

tr. Lái Thiêu, làng Phú Cường 

Lái Thiêu, làng Phú Thứ 

Lái Thiêu, làng Tân Khánh 

Lái Thiêu, làng Tường Hiệp 

Thị Tính, làng Lê Nguyên. 

b) 2 nhà thơ, dây thép: 

1 sở tại Phú Cường 

1 sở tại Bến Cát. 

e) 10 chợ: 

Chợ Thủ Dầu Một, làng Phú 
Cường, tổng Bình Điền 

- Chợ Búng, làng An Thạnh, 
tổng Bình Chánh 

- Lái Thiêu, làng Tân Thới, 
t.1d 

- Bưng Cầu, làng Tương Bình 
tổng Bình Thổ 


- An Phú, làng An Phú, t.id 

chợ Ông Trao, làng Tương 
Bình, tổng Bình Thổ 

- Tổng Dơn, làng Tuy An, tổng 
Bình Thiện Tuy 

- Tổng Thu, làng Tân Khánh, 
tổng Bình Thiện 

- Bến Cát, tổng Bình Hưng. 

- Chơn Thành, tổng Bình 
Hưng 

Năm 1939, chợ còn, chợ mất, 
chợ thêm, đổi lại như sau: 

- tổng Bình Điền, chợ Phú 
Cường (Châu Thành) 

- tổng Bình Chánh, chợ Lái 
Thiêu (Tân Thới) 

chợ Búng (An Thạnh) 

chợ Bình Hòa 

- tổng Bình Phú, chợ Bưng cầu 
(Tương Bình Hiệp) 

chợ Mới (Tương Bình Hiệp) 

chợ Bến Thế (Tân An Xã) 

- tổng Bình Hưng, chợ Bến 
Cát (Mỹ Phước) 

chợ Chánh Lưu 

- tổng Bình Thiện, chợ Tân 
Khánh 

chợ Tuy An 

- tổng Bình Thạnh Thượng, 
chợ Bến Súc (Thanh Tuyền) 

chợ Dầu Tiếng 

Thủ Dầu Một, năm 1939, theo 

quyển Thời Sự Cẩm nang, gồm có: 

- tổng Bình Chánh 9 làng, 
7.397 dân tráng 

- tổng Bình Điền 9 làng, 7.104 
dân tráng 

- tổng Bình Hưng 7 làng, 
3.712 dân tráng 

- tổng Bình Phú õ làng, 5.030 
dân tráng 

- +, Bình Thạnh Thượng 7 
làng, 4.330 dân tráng 


220 


TVTNMN 


- tổng Bình Thiện 5 làng 


Hón quản (làng Việt) 6 làng, 


1.230 dân tráng 


(đàng thượng) 36 làng, 3.740 


dân tráng 


Bù Dóp (làng Việt) 1 làng, 181 


dân tráng 


(làng đ. b. thượng) 15 làng, 


3.032 dân tráng 


Dân số Thủ Dầu Một, năm 


1939 là 189.106 người, gồm: 


Âu Châu 1.187... và các sắc 


dân khác 2.871... 


Việt (Nam) 186.300 
Việt (Trung) 2.281 
Việt (Bắc) 16.202 
Cơ Me 3.483 
Hoa Kiều 6.978 
Ấn Kiều 27 


Đồng bào thượng 19.768 
(nay thuộc tỉnh Đông Bé) 
Thủ Dầu Một (cổ tích): 


1) Đình Bà Luụa, cách Châu 
Thành 3 km., dựa sông Sài Gòn. 
Trong đình, thờ thần làng sở tại. 
Rằm tháng giêng và tháng 8 ta, 


có lệ kỳ yên. 


2) mộ Bá Hộ Quới, nằm chính 
giữa tòa bố và đinh quan chủ tỉnh 
Pháp. Ông là chủ cái gò ma sau đó 
Pháp xây tại chỗ: dinh chủ tỉnh, 
tòa bố (sau gọi tòa hành chánh), 
nhà bưu điện, sở sen đầm, tòa tạp 
tụng. v.v.. (theo lời đồn, lúc táng 


có chôn theo hai đầy tớ mọi). 


3) nhà thờ Công Giáo ở Lái 
Thiêu là chỗ hành lễ của đức thầy 
cả Bá Đa Lộc, tương truyền còn 
giữ chỗ thuyết pháp và bàn quì 
đọc kinh. Ông có công đem nhiều 
cây ăn trái như Sa Bô Chê, va n1, 


măng cụt qua đây trồng. 


4) gốc đầu to, xưa mọc tại 
chỗ và lấy đó đặt tên cho xứ (đồn 
Thủ có cây dầu duy nhứt: “Thủ 
Dầu Một”) nghe đâu nay còn dưới 
sông?? 


Thủ Dầu Một, năm 1939, chia ra 


có (theo Thời sự cẩm nang 1939) 

1) quận Châu Thành có 6 
tổng: 

1) t. Bình Chánh (làng An 
Thạnh, An Sơn Thôn, Hưng Định, 
Bình Nhâm, Bình Hòa, Vĩnh 
Phú, Thuận Giao, Phú Long và 
Tân Thới); 

2)t. Bình Điền (1. Phú Cường, 
Phú Hữu, An Mỹ, Chánh Hiệp, 
Phú Hòa, Phúc Chánh, Vĩnh Tân 
và Tân Bình); 

3) t. Bình Phú (1. Hòa Lợi, 
Tân Định, Bình Hòa, Tân An xã 
và Tương Bình Hiệp). 

4)t. Bình Thiện (1 Tân Phước 
Khánh, An Phú xã, Tân Hòa 
Khánh, Bình Chuẩn và Vĩnh 
Trường); 

B)t. Bình Hưng (1. Mỹ Phước, 
Thới Hòa, An Long, Lai Uyên, Lai 
Hưng, Long Nguyên, và Chánh 
Phú Hòa): 

6) T. Bình Thành Thượng 
(1. Phú An Thôn, An Tây Thôn, 
Định Thanh, An Điền xã, Kiến 
An, Thạnh An, và Thanh Tuyền); 

2) quận Hón Quan, có 6 tổng: 

1) t. Tân Minh (1. Tân Lập 
Phú, Tân Khai, Tân Thành, Minh 
Thạnh); 

2)t. Cựu An (làng Võ Đức và 
Võ Tùng); 

3) t. Quản Lợi (1. Đông Pháp, 
Đông Hựu, Hớn Quản, Lịch Lộc, 
Lâm Trang, Lộc Khê, Lương Ma, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 221 


Vân Kiên, Xã Trạch)... quận Hớn 
Quản (tiếp) 


Trà Vinh, năm 1897 có : 
a) Trường học : 1 trường địa hạt và 8 


4) tổng Minh Ngãi (làng An 
Lộc, Bình Ninh, Bình Quới, 
Bình Phú, Bình Tây, Đăng Xá, 
Kalahon, Lương Vo, Phú Miêng, 
Sơn Đước, Sơn Lê, Trà Thanh); 

5) Tổng Thạnh An (làng Bình 
Thạnh, Phước Đông và Phước 
Hòa); 

6) tổng Lộc Ninh (1. Lộc Ninh, 
Lộc Hưng, Mỹ Khánh, Mỹ Lộc, 
Phước Lộc và Tân Lộc). 

3) quận Bù Đóp có 1 tổng 
Phước Lễ gồm 6 làng : Bình 
Thạnh, Phước Đông, Phước Hòa, 
Phước Lộc, Thạnh An và Xornuk. 
(thêm một làng Việt nữa là làng 
Phước Lục), đều thuộc tỉnh Sông 
Bé. 


Trà Vinh, năm 1897, có 20 tổng và 


183 làng: các tổng ấy là: 
t. Bình Hóa 8 làng 
Bình Khánh Hạ 11 làng 
Bình Khánh Thượng 8 làng 
Bình Phước 11 làng 
Bình Trị Thượng 8 làng 


Bình Trị Hạ 7 làng 
Ngãi Hòa Thượng 9 làng 
Ngãi Hòa Trung 9 làng 


Ngãi Long Trung 10 làng 
Ngãi Long Thượng 14 làng 
Thành Hóa Thượng 7 làng 
Thành Hóa Trung 9 làng 


Trà Bình 9 làng 
Trà Nhiêu Hạ 8 làng 
Trà Nhiêu Thượng 10 làng 
Trà Phú 10 làng 
Vĩnh Lợi Hạ 18 làng 
Vĩnh Lợi Thượng 11 làng 
Vĩnh Trị Hạ 3 làng 
Vĩnh Trị Thượng 10 làng 


trường tổng tại các làng: 

An Trường 

Ba Động 

Bắc Trang 

Ba Tiêu 

Cầu Ngang (sic) 

Đồng Hậu 

Long Thạnh 

Tiểu Cần 

b) 5 nhà thơ, dây thép 

1 sở tại làng Mỹ Đức 

1 sở tại làng Trà Cú, làng 
Thanh Xuyên 

1 sở tại Bắc Trang, làng An 
Thới 

1 sở tại Cần Chông, làng Tiểu 
Cần 

1 sở tại Cầu Ngang (sie) làng 
Minh Thuận 

©) 11 chợ: 

Chợ Minh Đức, tổng Trà 
Nhiêu Thượng vẫn còn năm 1903 

Chợ Tiểu Cần, tổng Ngãi Long 
Thượng 1d 

- Trà Cú, tổng Ngãi Hòa 
Thượng (làng Thanh Xuyên) 1d 

Chợ Ngã Ba Ngãi Thập, tổng 
Thành Hòa Thượng 1d 

- Cầu Ngang tổng Bình Trị 
Thượng (1. Minh Thuận) id 

chợ Ba Se, tổng Trà Phú, làng 
Lương Sa vẫn còn năm 1903 

- Ba Tiêu, tổng Trà Nhiêu 
Hạ id 

- Mang Đức, tổng Vĩnh Lợi 
Thượng, làng Bình Tân 1d 

Chợ Càn Long, tổng Bình 
Khánh Thượng, làng An Trường 1d 

- Quán Giã, tổng Ngãi Long 
Trung( chợ Quẳng Dã, 1. An 
Trường) id 


222 TVTNMN 
Chợ Trà Trót, tổng Ngãi Long - Ngãi Long 
Trung.,) làng Ngưu Sơn) 1d - Bình Trị 
Năm 1908, có thêm 2 chợ là: - Ngãi Hòa Thượng 
chợ Ba ŠI, làng Phương Trà, - Trà Bình 
tổng Bình Hóa - Bình Khánh Thượng 
chợ Ất Ếch, làng Huyền - Bình Trị 
Thạnh, tổng Ngãi Long Thượng. - Trà Phú 
Trà Vinh, năm 1939, có 30 chợ sau - Bình Phước 
đây (Thời sự cẩm nang 1939): - Bình Khánh 
Chợ Trà Vĩnh (Châu Thành) - Bình Khánh Thượng id 
- Cần Chong - Bình Phước 
- Cầu Ngang - Trà Nhiêu 


- Ngã Ba 

- Bàng Đa 

- Càng Long 

- Ô Lắc (sie) 

- Ba Se 

- Ba Si 

- Láng Thé 

- At kch 

- Tân An 

- Ô Chát 

- Ba Tiêu hay là Trốt 
- Cầu Cống 

- Trà Trốt 

Làng Long Đức 
- Tiểu Cần 

- Mỹ Hòa 

- Ngãi Sơn 

- Phước Hảo 

- Mỹ Cẩm 

- Hiệp Mỹ 

- Lương Sa 

- Phương Thạnh 
- Bình Phú 

- Huyền Hội 

- Tân An 

- Song Lộc 

- Đa Lộc 

- Phước Hưng 

- Tập Sơn 

Tổng Trà Nhiêu 


- Ngãi Hòa Trung 
- Ngãi Hòa Thượng 
Chợ An Long 

- Trà Cú 

- Trà Kha 

- Trà Sất 

- Thanh Đua 

- Ba Động 

- Thị Ròn 

- Màng Đục 

- Đầu Bồ 

- Vàm 

- Dưa Đỏ 

- Xam Bua 

- Cồn Lợi 

- Long Vĩnh 

Làng An Quang Hữu 
- Thanh Xuyên 

- Đại Dư 

- Hội Long 

- Đôn Hậu 

- Trường Lộc 

- Thạnh Hòa Sơn 
- Bình Hòa 

- Vĩnh Thuận 

- Vĩnh Bình 

- Nhị Long 

- Hương Hòa 

- Long Khánh 

- Long Vĩnh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


223 
Tổng Ngãi Hòa Thượng id Phú Phong 
t. Thành Hòa Thượng Thạnh Hiệp 
t. Ngãi Hòa Trung 1d (Theo monographie Phá 1908) 
t. Vĩnh Trị 10 làng: 
t. Vĩnh Lợi 1d Đức Hiệp 249. dân 
t. Trà Nhiêu 1d Đức Hòa B552 ¬ 
t. Bình Khánh Đức Mỹ 1196 - 
t. Trà Phú Đức Nhuận 886 - 
t. Vĩnh Trị Long Thạnh 1580 - 
t. Thành Hòa Thượng. Nguyệt Thạnh 434 - 
Bình Hóa, đỏi, 1 trong 20 tổng Long Thuận 137/2 - 
cít. Trà Vĩnh, có Phú Hưng 482 - 
(Theo lịch An Nam 1897) Phú Phong 754 - 
8 làng: Bình Hội Thạnh Hiệp 358 dân 


Cẩm Hoa 

Lư Tư 

Mỹ Hương 

Nguyệt Đức 

Nguyệt Lăng 

Nguyệt Trường 

Phương Trà 

(Theo monographie 1908) 
8làng: Bình Hội 414 


Cẩm Huê 865 

Lưu Tư 821 

Mỹ Hương 340 
Nguyệt Đức 431 
Nguyệt Lăng 1810 
Nguyệt Trường 110 
Phương Trà 2815 dân. 


Bình Khánh Hạ: đởd., 1 trong 


20 tổng c.t. Trà Vĩnh có: 
(Theo lịch An Nam 1897): 


11 làng 

Đức Hiệp 

Đức Hòa 

Đức Mỹ 

Đức Thuận 
Long Thạnh 
Nguyệt Thạnh 
Long Thuận 
Phú Hiệp 

Phú Hưng 


Bình Khánh Thượng: đd., 1 


trong 20 tổng c.t. Trà Vĩnh, có: 


theo lịch An Nam 1897: 

8 làng: An Trường 

Hiệp Nghĩa 

Ninh Bình 

Ninh Chánh 

Hiệp Hòa 

Mỹ Trường 

Trường Định 

An Thạnh 

theo monographle Pháp 1908: 
8 làng: An Trường B283 


Hiệp Nghĩa 1049 
Ninh Bình 187 
Ninh Chánh 469 
Hiệp Hòa 257 
Mỹ Trường 764 
Trường Định 671 
An Thạnh 
613 dân. 


Bình Phước: dd., 1 trong 20 


tổng c.t. Trà Vĩnh, có: 


theo lịch An Nam năm 1897: 
11 làng: Hòa Hữu 

Hưng Nhượng 

Khánh Lộc 

Long Đại 

Long Hòa 


224 


TVTNMN 


Long Thới 

Phước Hải 

Phú Khánh 

Phú Thạnh 

Tân Bình 

Tân Hạnh 

theo monographIle Pháp 1908: 
11 làng: Hòa Hữu (dân: 455 
Hưng Nhượng 325 


Khánh Lộc 770 
Long Đại 953 
Long Hòa 933 
Long Thới 412 
Phước Hai 1862 
Phú Khánh 772 
Phú Thạnh 653 
Tân Bình 479 
Tân Hạnh 225 


Bình Trị Thượng: đd., 1 trong 


20 tổng c.t. Trà Vĩnh, có: 


(theo lịch An Nam năm 1897) 
8 làng: Hạnh Mỹ 


1908): 


Mỹ Cẩm 

Kim Vức 

Mai Hương 

Minh Thuận 

Phú Thứ 

Vang Cửu 

Vang Thập 

(Theo monographie Pháp 
8 làng: Hạnh Mỹ 254 dân 
Mỹ Cẩm 1261 - 
Kim Vức 477 - 
Mai Hương 794 - 
Minh Thuận 18333- 
Phú Thứ 565 - 
Vang Cưu 1108 - 
Vang Thập 607 - 


Bình Trị Hạ, đd., 1 trong 20 


tổng c.t. Trà Vinh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897) 


7 làng: Huyền Đức 

Long Hậu 

Mỹ Quí 

Long Hạnh 

Long Thế 

Mỹ Đức 

Thành Đức 

(Theo monographie Pháp 


1908): 


7 làng: Huyền Đức 415 dân 
Long Hậu 


1387 - 


Mỹ Quí 766 - 
Long Hạnh 738- 
Long Thế 498 - 
Mỹ Đức 778 - 
Thành Đức 1885 - 


Ngãi Hòa Thượng, đủd., 1 trong 


20 tổng c.t. Trà Vĩnh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897): 
9 Làng: Cổ Lũy 


1908): 


Đại Dư 

Hàm Giang 

Liêu Hữu 

Liêu Cừ 

Mộc Anh 

Nhuệ Tứ 

Sơn Mông 

Thanh Xuyên 

(Theo monographie Pháp 
9làng:CổLũy 853 dân 
Đại Dư 3237 - 
Hàm Giang &ic) 2131 - 
Liêu Hữu 38- 
Liêu Cừ 1000 - 
Mộc Anh 818- 
Nhuệ Tứ 397 - 
Sơn Mông 1549 - 


Thanh Xuyên 3964 - 
Ngãi Hòa Trung, đd., 1 trong 


20 tổng c.t. Trà Vĩnh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897): 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


225 


9 làng: Đôn Hậu 

Đằng Lâm 

Long Trường 

Lâm Quới 

Nghi Gia 

Nhuệ Nhứt 

Nhuệ Nhì 

Sa Châu 

Thường tụ 

(Theo monographie Pháp 
1908: 

9 làng : Đôn hậu có 2390 dân 


Đằng Lâm 1381 - 
Long Trường 981 - 
Lâm Quới 1863 - 
Nghĩ Gia 687 - 
Nhuệ Nhứt 948 - 
Nhuệ Nhì 1770 - 
Sa Châu 700 - 
Thường Tụ 924 - 


Ngãi Long Trung, đd., 1 trong 
20 tổng c.t. Trà Vĩnh, có: 

(Theo lịch An Nam năm 1897) 

10 làng: Hùng Điểu 

Hòa Trinh 

Hưng Nhơn 

Nhuệ Tam 

Ngưu Sơn 

Quán G1ã (1) 

Tập Ngãi 

Tam Hòa 

Tập Tráng 

Tập Phước 

(Theo monographie Pháp năm 


1908): 
10 làng: Hùng Điểu 2055 dân 
Hòa Trinh 359 - 
Hưng Nhơn 920 - 
(không còn làng này) 
Ngưu sơn 1747 - 
Quản Giả (sic) 1277 - 
Tập Ngãi 2901 - 


Tam Hòa 722- 


Tập Tráng 1974 - 
Tập phước 1541 - 
Từ Ó 18358 - 


1008 có làng mới: 

1) Lịch viết Quán giã, còn 
monographle viết Quản Giả. Trái 
lại, chữ nôm, quãng (viết theo 
Paulus Của, và viết “oăng” theo 
Lê Ngọc Trụ, là tiếng chó kêu khi 
bị đánh đập. Còn “đã” là đồng nội, 
đất bỏ không, nhưng năm 1897 
viết “giã” năm 1903 viết “giả”?) 

Quẵng Dã (H.T Của): đồng nội 
có tiếng chó rên la (theo tôi hiểu) 

Ngãi Long Thượng, đủd., 1 
trong 20 tổng c.t. Trà Vinh, có: 

(Theo lịch An Nam năm 1897) 

14 làng: Đại An 

Đại Cần 

Đại Mông 

Đại Trường 

Hiếu Tử 

Huyền Bác Nôm (Bát: tám) 

Huyền Thạnh (mon. Viết 
Huyền Bắc) 


Long Hội 

Ninh Hòa 

Phú Thọ 

Tân An 

Tân Trung 

Tiểu Cần 

Trinh Phụ 

(Theo monogprahie Pháp 
năm 1908) 

14 làng: Đại An có 348 dân 

Đại Cần 804 - 

Đại Mông 2118- 

Đại Trường 489- 

Hiếu Tử 1797 - 

Huyền Bát 1155 - 

Huyền Thạnh 1575 - 

Long Hội 533- 

Ninh Hòa 365 - 


226 TVTNMN 

Phú Thọ 652 - 9 làng: An Cư có 475 dân 
Tân An 598 - An Tịnh 962 - 
Tân Trung 854 - An Bình 368 - 
Tiểu Cần 3347 - An Hòa 292 - 
Trinh Phụ 932 - Hội An 444 - 
(Chữ nôm viết “phụ” (vác trên Long Định 37ð1 - 

lưng). Ninh Thới 1081 - 
Thành Hóa Thượng: đd., 1 Nhơn Hòa 296 - 

trong 20 tổng c.t. Trà Vinh có: Tân Thành 847 - 


(Theo lịch An Nam năm 1897) 
7 làng : An Nghiệp 

An Thới 

Cù Hanh 

Long Ngãi 

Long Vĩnh 

Ngãi Lục 

Ngãi Thập 

và cũng số sáu) 

chữ nôm lục: trên cạn 

(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 


7 làng: An Nghiệp có 767 dân 


An Thới 1897 - 
Cù Hanh 618- 
Long Ngãi 729 - 
Long Vĩnh 2437- 
Ngãi lục 826- 
Ngãi Thập 1497 - 


Thành Hóa Trung, đd., 1 


trong 20 tổng c.t. Trà Vinh, có: 


(Theo lịch An Nam, 1897) 
9 làng: An Cư 

An Tịnh 

An Bình 

An Hòa 

Hội An 

Long Định 

Ninh Thới 

Nhơn Hòa 

Tân Thành 

(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 


Trà Bình, đd., 1 trong 20 tổng 


c.t. Trà Vĩnh, có 
(Theo lịch An Nam năm 1897) 
9 làng: An Mỹ 
Đa Hậu 
Đa Phước 
Hòa Hảo 
Long Bình 
Long Trị 
Ngãi Hưng 
Vĩnh Yên 
Vĩnh Trường 
(Theo monographie Pháp 
năm 1908) 
8 làng: 
An Mỹ có 391 dân 
Đa Phước 829- 
Hòa Hảo 1209 - 
Long Bình 617 - 
Long Trị 276 - 
Ngãi Hưng 1891 - 
Vĩnh Yên 1105 - 
Vĩnh Trường 1172 - 


Trà Nhiêu Hạ, ảd., 1 trong 20 


tổng c.t. Trà Vinh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897) 
8 làng: Ba Tiêu 

Hòa Lạc 

Hương phụ 

Phú Mỹ 

Phú Nhiêu 

Thanh Trì 

Thanh Nguyên 

Vang Lục 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


227 


(chữ lục trên cạn, số sáu) 
(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 
8 làng: 
Ba Tiêu có 1082 dân- 
Hòa Lạc 1583- 
Hương Phụ 1429- 
Phú Mỹ 1139 - 
Phú Nhiêu 986 - 
Thanh Trì 755 - 
Thanh Nguyên 1065 - 
Vang Lục 505 - 


Trà Nhiêu Thượng, đd., 1 


trong 20 tổng c.t Trà Vinh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897) 
10 làng: Diệp Thạch 

Hòa Bình 

Mỹ Cần 

Minh Đức 

Hòa Quới 

Sa Bình 

Tân Ngại (Ngại, cây ngải cứu) 
Thanh Lệ 

Tri Tân (tân: bến) 

Tầm phương (tầm thước) 
(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 
10 làng: 
Diệp Thạch có 705 dân 
Hòa Bình 170 - 
Mỹ Cần 842 - 
Minh Đức 3347 - (1) 
Hòa Quới 229- 
Sa Bình 743 - 
Tân Ngải 3838 - 
Thanh Lệ 707 - 
Trì Tân 900 - 
Tâm Phương 592 - 


(1) Làng Minh Đức là làng 


ở tại Châu Thành, số dân 3347 
chia ra có: 


Pháp 25 
Pháp lai 2 


e.t. 


Quốc tchPháp 2 


Việt Nam 2709 
Minh Hương 69 
Trung Hoa 382 
Cơ Me 127 
Mã Lai 1 
Ấn Độ 20 


Trà Phú: đd., 1 trong 20 tổng 
Trà Vĩnh, có: 

(Theo lịch An Nam năm 1897) 
10 làng: Bình La 

Cổ Tháp 

Đôn Hóa 

Hương Thảo 

Lai VI 

Lương Sa 

Mã Tiên 

Nguyệt Quất (quật: ngoái lại) 
Phú Lân 

Phú Lộc 

(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 
10 làng: 
Bình La có 7B3 dân 
Cổ Tháp 808 - 
Đôn Hóa 1089 - 
Hương Thảo 801 - 
Lai VI 62 - 
Lương Sa 1818- 
Mã Tiên 661 - 
Nguyệt Quật 731 - 
Phú Lân 756 - 
Phú Lộc 1433 - 


Vĩnh Lợi Hạ, dd., 1 trong 20 


tổng c.t. Trà Vinh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897) 
13 làng: Cẩm Hương 

Lạc Hòa 

Lạc Ngãi 

Lạc Sơn 

Lạc Thạnh 

Lạc Thiện 

Sơn Lang (lang: cây cau) 


228 TVTNMN 
Đơn Thọ Hòa Lục 1ỗ27 - 
Thủy Thuận Kim Câu 1056 - 
Thủy Trừng Kỳ La B25 - 
Trường Cầu Lương Hòa ðGð - 
Trường Thạnh Qui Nông 1159 - 
Trường Thọ Trì Phong 566 - 
(Theo monographie Pháp Vĩnh Trị Hạ: đd., 1 trong 20 

năm 1903) tổng c.t. Trà Vinh, có: 
18 làng: (Theo lịch An Nam năm 1897) 
Cẩm Hương có 1215 dân 3 làng: Phước Hòa 
Lạc Hòa 896 - Phước Long 
Lạc Ngãi 1689 - Phú Thạch 
Lạc Sơn 864 - (Theo monographie Pháp 
Lạc Thạnh 1193- năm 1908) 
Lạc Thiện 1009 - ä làng: 
Sơn Lang 18399 - Phước Hòa có 285 dân 
Sơn Thọ 645 - Phước Long T946 - 
Thủy Thuận B28 - Phú Thạch 2852 - 
Thủy Trừng 1015 - Vĩnh Trị Thượng: đd., 1 trong 
Trường Cầu 1833 - 20 tổng c.t. Trà Vinh, có: 
Trường Thạnh B92 - (Theo lịch An Nam năm 1897) 
Trường Thọ 1050 - 10 làng: Hòa Thạnh 


Vĩnh Lợi Thượng, ảd., 1 trong 


20 tổng c.t. Trà Vinh, có: 


(Theo lịch An Nam năm 1897) 
11 làng: Bình Tân 

Bích Trì 

Chang Mật 

Đa Cần 

Đa Hòa 

Hòa Lục 

Kim Câu 

Kỳ ba 

Qui Nông 

Trì Phong (Trì: ao, hồ) 
(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 
11 làng: 
Bình Tân 1638 dân 
Bình Trì 791 - 
Chang Mật 655 - 
Đa Cần 406 - 


Đa Hòa 786 - 


Long Hựu 

Long Khánh 

Long Phước 

Phú Long 

Phước Lộc 

Thạnh Hòa 

Thanh Phước (Thanh: sắc 


xanh) 


Trường Lộc 
Hội Hữu (hữu: có) 
(Theo monographie Pháp 


năm 1908) 
10 làng: 
Hòa Thạnh 285 dân 
Long Hựu 567 - 
Long Khánh 1145 - 
Long Phước 6174 - 
Phú Long 1011- 
Phước Lộc 582- 
Thạnh Hòa 359 - 


Thanh Phước 212- 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


229 


Trường Lộc 1079 - 

Hội Hữu 644 - 

Trà Vinh, theo quyển Thời sự 
cẩm nang 1939, chia ra có: 

1) Quận Châu Thành có 4 
tổng: 

1) Tổng Bình Phước: 3 làng: 
Đãi Phước, Phương Thạnh và 
Song Lộc. 

2) Tổng Trà Bình, 3 làng: 
Hưng Mỹ, Long Hòa và Phước 
Hào. 

3) Tổng Trà Phú, 4 làng: 
Hương Hóa, Lương Sa, Nguyệt 
Hóa và Thạnh Mỹ. 

4) Tổng Trà Nhiêu, 5 làng: 
Đa Lộc, Hòa Lợi, Long Đức, Vĩnh 
Bình, Vĩnh Thuận. 

2) Quận Bắc Trang, 3 tổng: 

1) Tổng Ngãi Hòa Thượng, 4 
làng: An Quang Hữu, Lưu Nghiệp 
Anh, Ngãi Xuyên và Tập Sơn. 

2) Tổng Ngãi Hòa Trung, 5 
làng: Đôn Hậu, Hiệp Lâm, Hiệp 
Long, Nghị Châu Thượng và 
Phước Hưng. 

3) Tổng Thanh Hòa Thượng, 
41. An Thới, Đại Du, Hàm Gian 


và Long Vĩnh. 
3) Quận Cầu Ngan (sic), 3 
tổng: 


1) Tổng Bình Trị, 5 1. Hiệp 
Mỹ, Long Hậu, Mỹ Hòa, Mỹ Thập, 
Vĩnh Km. 

2) Tổng Vĩnh Lợi, 6 1. Bình 
Hòa, Kim Hòa, Long Sơn, Nhị 
Trường, Thạnh Hòa Sơn và Thiên 
Nghĩa. 

3) Tổng Vĩnh Trị, 6 làng: 
Hiệp Thành, Hựu Hòa, Long 
Hữu, Long Khánh, Long Lộc và 
Trường Lộc. 


4) Quận Càng Long (sic), 2 
tổng: 

1) Tổng Bình Khánh Thượng, 
41. An Trường, Huyền Hội, Mỹ 
Cẩm, Tân An. 

2) Tổng Bình Khánh, 3 làng: 
Bình Phú, Đức Mỹ, Nhị Long. 

5ð) Quận Tiểu Cần: 2 tổng: 

1) Tổng Ngãi Long, 4 làng: 

Hiếu Tử, Hòa Hưng, Tập Ngãi 
và Tiểu Cần. 

2) Tổng Thạnh Hòa Trung, 
3 làng: Đại Trinh Tường, Long 
Thới, Tân Hòa. 


Trà Vinh, năm 1939, dân số có lối 


254.460 ng. gồm: 


Việt 157.080 ng. 
Pháp, Âu, Việt dân Pháp 121- 
Cơ Me 81.325 - 
Hoa 5.700 - 
Minh Hương 7.000 - 
Ấn 86 - 

Mã Lai 19- 


Trà Vinh (theo monographle 
năm 1903 của Société des Etudes 
Tndo-chinoise (địa dư ký đặc biệt 
của hội Cổ học Ấn trung). Nguyên 
văn câu đầu như vầy: 

“Trà Vinh vient de ancien 
nom Trà Vang qui fut donné au 
pays par les autorItés IndIgènes. 
Trà vang est la corruption des 
mots cambodglens Prăc Prabăng 
qui signifent “Étang de Bouddha” 

Comme aucun caractère 
de lécriture chinolse ne peut 
reprodulrre par sa prononc1latlon 
les mots cambodgiens 
PracPrăbăng, les autorltés 
annamites se servirent du 
caractère “Trà” à la place 
du mot “Prăc” et de celui de 
“Vang” pour “Băng: đoù le mot 


230 


TVTNMN 


Travang. Plus tard on écrIvIt 
Travinh et, depuis la conquête, 
ladministratlon francalse a 
conservé ce dernIer nom. 

Dịch tóm và bàn rộng. Hai 
chữ Trà Vinh, do tên cũ Trà 
Vang, dịch tiếng Prăc Prabăng, 
lấy chữ Trà thế chữ Prắc và 
chữ “vang” rồi “vinh” thế chữ 
Prabăng” sau rốt viết Trà Vinh, 
và chánh phủ Pháp giữ y địa 
danh Trà Vinh nầy. Lời bàn - 
Nay nói ra thì dông đài và hỗn, 
đường như muốn khoe “kẻ đi sau 
giỏi hơn người đi trước”. Sự thật 
phải nhìn nhận cách trong Nam 
phiên âm tiếng Cơ-Me ra tiếng 
Việt quả không phương pháp và 
không thống nhất, nay khó biết 
dựa theo đâu làm chuẩn thẳng. 
Tỷ dụ Prac, Prah, Préa, Prabang, 
Trapan, Tra-péang, tùy tác giả, 
không giống một thể cách. 

Tạm đây tôi xin lưu ý, chữ 
Trapéang, trước đây đã dịch: Trà 
Vang như trên, sau đó lại dịch 
Trà Bang (trong địa danh Long 
Mỹ Trà bang nơi Rạch Giá, sau 
đó lại dịch tắt bỏ hết và thâu 
gọn còn chữ “bưng” gọn gãy và 
cho luôn vào tiếng Việt, tỷ dụ: 
bưng - biền. 

Tiếng Việt dùng phiên âm 
tiếng Cơ-Me còn trong thời kỳ 
phôi thai tôi làm công việc thâu 
lượm và xin nhường quyền định 
đoạt cho các chuyên gia về từ 
ngữ học. 

Ao Prăc Prabăng, nay vẫn 
còn tại làng Đôn Hóa, tổng 
Trà Phú, nơi gọi chùa Phường 
(tr. 34 monographie 1908) và 
theo truyền thuyết ghi nơi tr. 6 


monographie thì chùa nầy tạo 
lập để ghi ơn Phật cứu vua cơ- 
me Ka Giồng Có từ Nam Vang 
xuống đây, thuyền bị đấm nhờ 
Phận độ khỏi nạn, nên lập chùa 
hoàn nguyện. (Như vậy ao Prac 
Parbang là một cổ tích nên bảo 
tồn (xem thêm sự tích khác về 
“ao vuông”: 

Ao vuông: đd., gốc tích Trà 
Van (sic), Trà Vĩnh: Prăc Prabăng 
177 235/15-7 (Le Cisbassac de L.. 
Malleret, p. 31) - A une đistance 
đun peu moins đun kilomètre à 
Touest, sélève le Vat An, en 11 
gr. 017 N. et 115 gr. 513 E. au 
village de Luông Sa, canton de 
Trà Phú, province de Trà Vĩnh. 
T est situé dans un ensemble de 
mouvements du sol et de bassins 
qu1 le désignent comme un site 
1mportant. 

La pagode est bâtle sur un 
soubassement de blocs de latérIte, 
surélevé par un terre-pleIin 
entouré lui-même đun mur en 
moellons de la même plerre. Ce 
socle est encadré dun bassinfossé 
de contour carré. lem-placement 
passe pour correspondre aux 
fondations đun anclen pràsàt et 
les statues que nous décrlrons 
plus loinn auralent été trouvées 
dans le terre-plein du vằt. 

A 250 mètres environ au Sud, 
un monticule haut đenviron 4 
mètres et entouré sur troIs côtés 
đun bassin-fossé seralt, selon 
la tradition, un emplacement 
đanclen monument où un roi 
khmer aurait eu sa résidense. 
Đelon une autre version, ce 
roI1 auralt simplement élevé la 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


231 


pagode après avoir échappé à 
un naufrage dans le Mékong à 
quelques kilomètres de là... Pas 
de briques apparentes, ma1s 1Ì est 
possible que Védifice disparu ait 
été constrult en matér1aux légers. 
l/endroIt est occupé de nos Jours 
par un cimetlère vietnamlen, en 
11 gr. 014. et 115gr domine 
un mur de terre en directlon 
Nord-Sud. 

Au Nord de la pagode et 
à environ 100 mètres de 
celle-cl, sétend un grand 
bassin de 200 mètres orlenté 
approximativement de ouest 
à Vest et bordé đun talus haut 
đenviron 4 mètres. Ce grand 
trapan, appelé Ao Vuông par les 
Annamites, terme qui rappelle le 
souvenir đun roi, aurait donné 
son nom à la ville de Trà Vĩnh, par 
déformation de la transcriptlon 
Trà Van. Ủn autre bassin carré 
plus petit et auJourdhui comblé 
sétendant auprès du premler. 
TI était appelé Srah Pros (le 
bass des hommes, tand1s que le 
grand était nommé Srah Srel (le 
bassin des femmes). Ủne légende 
racontant le creusement de ces 
deux pièces đeau se rattache à 
des survivances d'organisatlon 
matrlarcale assez répandues 
dans le Delta du Mékong et 
parmi les populatlons du MassIf 
Annamitiquce”. 

Đây là tích vì phái đàn ông 
thua trí để thua phái đẹp, ao 
do đàn ông đào kém sâu kém 
rộng thua ao do đàn bà đào, nên 
phong tục người Cơ-Me phải 
theo mẫu hệ, đàn bà cốt cán làm 


chủ gia đình và sanh con theo họ 
mẹ, cưới hỏi trai theo về ở bên 
vợ chớ không như ta gái theo về 
ở nhà chồng, nói trắng ra sanh 
gái lời hơn sanh trai. (xem các 
thẻ khác) 

Chú ý - Monographle nói làng 
có ao cổ tích là Đôn Hóa, trong Le 
Cisbassac lại gọi làng Luông Sa, 
duy tổng không đổi. (Làng Luông 
Sa, trong monographie 1903 đã có 
và viết lương sa). 

Trà Vinh (kể về đường thủy) 
- Trà Vinh gồm nhiều đất giồng 
cao ráo, người Cơ-Me cất nhà lập 
chùa trồng chung quanh cây dầu 
cây sao che mát. 

1) Có rạch Cái họp đài 11 km., 
rộng 30 mét, chảy qua các tổng 
Bình Khánh Thượng, Ngãi Long 
Thượng, nối liền Cổ chiên qua 
sông Hậu Giang với các kinh An 
Trường, Venturini và rạch Cần 
Chông. 

2) Rạch Láng Thé, dài 5km, 
rộng 40 mét, sâu độ 7 mét, chảy 
qua tổng Bình Khánh Hạ, Bình 
Hóa, và một phần Ngãi Long 
Thượng, nối Cổ Chiên qua rạch 
Cái Họp bằng con rạch Dừa Đỏ, 
và nối Cổ Chiên qua Hậu Giang 
bằng Kinh Luro, kinh Venturini 
và rạch Cần Chông. Láng Thé 
khá sâu rộng nên ghe chài và tàu 
thủy vừa vừa đều có thể vô sâu 
vào hậu bối của tỉnh. 

3) Rạch Trà Vinh, chảy ngang 
tòa bố và cầu tàu sở thủy giang 
vận (Messagerles Fluviales), 
đường tàu chạy Mỹ Tho Bến Tre 
Trà Vinh. Rạch cũ vì quanh co 
khó đi, nên năm 1876 có đào một 
con kinh ðkm dài để cho con rạch 


232 


TVTNMN 


bớt uốn éo, tuy vậy các ghe chài 
to vóc phải cất hàng và ăn hàng 
khá xa chợ Châu Thành. 

4) Kinh Trà Vinh dài 7km, bề 
ngang 5ð mét, đào năm 1884 theo 
kinh Ba Tiêu chảy ra. Hậu Giang 
và kinh Rạch Lọp đào năm 1897, 
dài 14 km, rộng 7 thước, kinh 
Rạch Lọp nầy nối con rạch Lọp 
(dài 9km) qua sông Bassac bằng 
con rạch Cần Chông và nhờ rạch 
Cần Chông mà ghe chài và tàu 
vô ra trong tỉnh lưu thông, thuận 
tiện; nhưng chỉ dễ dàng vào mùa 
mưa nước cao, và sau nầy nên mở 
rộng và đào sâu thêm mới giúp ích 
thêm nhiều. 

5ð) Rạch Bàng Đa, trổ ra Cổ 
Chiên, dài 7 km. Cựu Trào có để 
lại con kinh Chà Và, có từ đời 
vua Minh Mạng, nối rạch Ông 
Ốc chảy ngang chợ Cầu Ngan 
(sie), sau nầy phải khai thêm 
một con kinh 4 km, rộng 10 mét, 
để ghe chài vô lòi lúa chợ Cầu 
Ngan mới được. Rạch Bàng Đa 
nối rạch Thâu Râu qua rạch Ông 
Ốc qua cửa Công Hầu (đúng ra 
là cửa Cồn Ngao, viết sai khiến 
địa đồ đều ghi tên viết sai cửa 
Công Hau, hay Cung Hầu, khó 
cãi chính. Rạch Thâu Râu, rạch 
Sa Rài, chảy qua Láng Sắc, rạch 
Giồng. 

6) Rạch Cồn Lợi tiếp nước 
Láng sắc đổ vào cửa Cổ Chiên. 

7) Không kể các kinh rút nước 
phèn làng Đôn Hậu đổ ra Vàm 
Rây, kế đó có rạch Trà Cú, rồi 8§ 
rạch Bắc Trang, rạch Lọp, kinh 
Ba Tiêu, kinh Trà Vinh, chảy ra 
gặp các kinh An Trường, rạch Cái 
Lọp, Láng Thé, chảy qua Vũng 


Liêm bằng ngả kinh Trà Ngoa và 
Hiếu Kinh. 

8) Ngoài ra còn rạch Bưng 
Bót chảy ngang chợ Cầu Kè. 
Vùng nầy còn những rạch nhỏ 
để rút nước phèn như rạch Tham 
đưng, rạch Cam Sơn, rạch Vừng, 
v.v... Nhắc lại, kinh Luro đào 
năm 1869, kinh Venturin1 cũng 
đào những năm ấy, còn kinh An 
Trường đào năm 1871, nhờ các 
kinh nầy mà Trà Vinh khỏi nạn 
trầm thủy và ruộng Trà Vinh 
kể vào ruộng tốt nhứt nhì của 
đất Nam Kỳ cũ. (monographle 
1908). 


Trà Vinh (kể về đường bộ). 


Thông thương với các tỉnh lân 
cận, thì từ Trà Vĩnh: 

1) Qua Bến Tre, thì có lộ Quản 
Hạt số 3 chạy ngang rạch Láng 
Thé và sông Cổ Chiên, năm 1903, 
rộng 7 thước, trải đá chưa trọn 
con đường; 

2) Qua Vĩnh Long là lộ Quản 
Hạt số 7 có đường dây thép chạy 
song song và chạy ngang chợ Ba 
ði (làng Phượng Trà), chợ Láng 
Thé (làng Nguyệt Lang) cũng đi 
ngang chợ An Trường. Rộng 9 
thước, đá chưa trải giáp. 

3) Muốn qua Sốc Trăng, phải 
theo lộ quản hạt số 3 đi ngang Ba 
Tiêu và Bắc Trang rồi phải sang 
sông cái Bassac. Năm 1908 đã dự 
định đi Sốc Trăng bằng ngả Trà 
Vinh qua Tiểu Cần vừa gần vừa 
dễ đi hơn. 

Còn muốn đi trong nội địa 
hạt thì có các con đường địa hạt 
sau đây: 

1) Trà Vĩnh đi Giông Ké, giáp 
ranh với Vĩnh Long, năm 1908 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


233 


chưa trải đá nhưng dễ đi, chạy 
theo ngả gọi đường vàm, qua Ba 
Trường, Bãi Xang ngang qua họ 
đạo Cái Họp, Đức Hòa và Giồng 
Ké; đường đi Ba Se, theo lộ Tiểu 
Cần, có một ngả tẽ qua Lương Sa, 
xe đi được và khá tốt; 

3) Lộ qua họ đạo Mặc Bắc 
theo lộ Tiểu Cần ngang qua Ô 
Chác (đàng Phú Lam), và ngang 
Ô Đông (làng Hiếu Tủ), tới Tiểu 
Cần là một địa điểm quan trọng 
rồi tới Mặc Bắc (làng Long Định); 

Nếu theo luôn ngả nầy thì đi 
tới chợ Cầu Kè, giáp ranh Cần 
Thơ, nhưng phải tách theo một 
con đường tế nơi làng Trinh Phu, 
chạy ngang làng Đại Trượng thì 
tới ranh tỉnh Cần Thơ. Cũng 
có thể theo đường nầy qua Bắc 
Trang, mượn đường Tiểu Cần tới 
Rạch Lọp, làng Hùng Điều tới chợ 
Trà Trót qua lộ Quản Hạt số 9; 

4) Lộ đi Trà Cú theo lộ Quản 
Hạt số 3 tới chợ Trà Trót rồi tẽ 
sang qua ngả chạy về chợ Ngã Ba 
Trà Cú, làng Thanh Xuyên; 

ð) Lộ đi Cầu Ngan (chánh tả 
xưa viết không ø), qua họ đạo 
Giêng Răm họ đạo Chà Và, chợ 
Cầu Ngan (Làng Minh Thuận), 
đi nữa thì tới chợ Ô Lắc và tới Ba 
Động là cùng đường. Đường nầy 
chạy trên đất giổng, năm 1903 
chưa lát đá nhưng đi dễ dàng cho 
người đi bộ. 

Tóm lại tổng có đường của 
tổng và làng thì có đường 
của làng, năm 1903 còn chưa 
trải đá khắp nhưng giúp sự 
lưu thông trong tỉnh không 
nhỏ. (monographie 1903 tỉnh 
Trà Vinh). 


Trà Vinh (kể về chuyện khác). - 


Trà Vinh không có rừng, nghề 
lâm súc không có. Tuy các chùa 
Thổ, sãi Miên có trồng nhiều cây 
sao cây dầu chung quanh chùa 
nhưng không phải lấy đó làm 
hoa lợi, chỉ để che mát và làm 
cây cảnh. Có giồng chùa Chim, 
có vô số chim, chim diệc chim cò 
đủ thứ... Khi xưa trong tỉnh cũng 
có thú rừng như cọp rừng sác, 
nhưng khi các rừng dừa nước bị 
phá biến ra ruộng thì số cọp đều 
dứt, heo rừng, nai hươu cũng 
có nhưng tiệt giống lần hồi. Về 
nghề hạ bạc cũng kém, cá tôm 
vừa đủ trong tỉnh không dư để 
bán ra ngoài. Nơi bãi biển, ở Ba 
Động, tỷ dụ mùa năm 1900-1901, 
thâu lợi được 343 tạ cá (picul) và 
2495 tạ tôm khô, trị giá lúc đó là 
7.B00 bạc. 

Trà Vinh không có hoa lợi về 
hầm mỏ vì không có núi. Sinh 
nhai trong tỉnh chỉ có lúa và gạo. 

Trà Vinh là một tỉnh có người 
Cơ-Me ở nhiều. Về cách cai trị, 
ngày xưa quan đầu tỉnh là người 
Cơ-Me, gọi (chôn-hoal-sroc-cul 
(sice) và phó là Cra-la-péas-kong 
(monographle tr. 31). Miên ngữ 
là: chăufay-srôk: gouverneur 
de province (dictionnarre Jj. B. 
Bernard). 

Đời vua Minh Mạng vì ép 
người Cơ-Me bỏ tục mặc váy ép 
vận quần theo phong tục Việt mà 
Thổ dậy và làm loạn phải nhiều 
năm mới dẹp yên. 

Đám dậy lớn là vào năm 1882, 
vào đời ông Lê Văn Duyệt trấn 
nhậm tại đây, người Thổ dùng 
loại mác thong có tra cán dài gọi 


TVTNMN 


chà gạc rất là lợi hại và dùng trâu 
dữ cối ra trận, phải cam go lắm 
mới trừ xong. Lúc ấy gọi phủ Lạc 
Hòa, huyện Trà Vinh, quan An 
Nam lập đồn binh ở Bắc Trang, 
Nguyệt Lãng, Vĩnh yên, Vĩnh 
Trường, mới chỉnh phục họ được. 
Họ đạo Mắc Bắc, mục sư Pháp 
là Marchand, quen gọi Cố Du, 
hưởng ứng hay oan tình, theo Lê 
Văn Khôi, chống binh của Minh 
Mạng, sau bị bắt bị xử lăng trì gọi 
xử “tùng xẻo” (ra lịnh một tiếng 
trống “tùng” thì xẻo một miếng 
thịt, Marchand sau được phong á 
thánh, hình phạt nầy thật hiểm 
ác. Năm 1841 (Thiệu Trị) có tên 
Miên quê ở Ba Xuyên, dậy, loạn 
quân kéo tới Trà Vinh giết Huyện 
Ơn. Bố Chánh Trấn và tri huyện 
Bùi Hữu Quờn cầm binh đuổi 
họ tới Long Ô, tổng Ngãi Long 
Thượng, nhưng quả bất địch 
chúng, bị họ giết. Sa Sâm làm chủ 
trong một lúc, nhưng năm sau, 
vua Thiệu Trị sai hai đạo bình 
do Nguyễn Văn Nhơn và Huỳnh 
Công Sách điều khiển, dẹp yên 
đám loạn nầy, Sa Sâm bị giết, 
nay còn miễu công thần thờ tại 
làng Hiếu tử và làng Long Thuận. 

Năm 1867, tên Lý Rót làm 
loạn, bị người tên Phó Kê bắt nạp 
quan, giết. 

Năm 1872, dân nổi loạn ở 
Vũng Liêm, giết Salicetti, sau 
Phủ Trần Bá Lộc dẹp. Năm 1874, 
Nguyễn Xuân Phụng và Đoàn 
Công Bửu dậy, năm 1875 Lê Tấn 
Kế và Trần Binh (sie) dậy, nhưng 
sau các cuộc ấy thì Trà Vinh trở 
lại một thời tạm gọi thái bình 
(monographie 1908). 


Trà Vinh (kể về cổ tích). - Ngoài 


các chùa cơ-Me, kể ra đây không 
xiết (muốn nghiên cứu, nên xem 
Le Cisbassac của ô. Louis Ma- 
lleret, do trường Viễn Đông Bác 
Cổ xuất bản năm 1963, Paris), kể 
về thánh đường Da Tô, nhà thờ 
lớn nhứt là ở Mặc Bắc, làng Long 
Định, gần sông Bassae, lập năm 
1720, kiến trúc theo kiểu gô-tích 
(gothique) lối mười mấy năm nay 
(đối với năm 1908). 

Các thánh đường khác nhỏ 
hơn, thì có: 

-ở Bãi Xang, gọi Giồng Tượng, 
cũng là khá xưa; 

- ở giồng rùm, làng Hòa Hảo, 
và một thánh đường nữa ở làng 
Vang Cửu một cái ở Cầu Ngan và 
một ở Láng Sắt. 

Tại Châu Thành Trà Vinh 
có một nhà thờ xây dựng sau 
những thánh đường kể trên, 
và cha sở vừa coi sóc luôn một 
dưỡng đường bản hạt do các 
bà nữ tu dòng Saint Paul de 
Chartres trông nom, và coi sóc 
luôn một nhà nuôi trẻ côi cút 
(monographie 1903). (Nay vẫn 
là tỉnh Trà Vinh). 


Vĩnh Long tỉnh: đd., tên một trong 


sáu tỉnh NV. đời Thiệu Trị dĩ chí 
Tự Đức, (c.g. đời đàng cựu), gồm 
4 phủ 8 huyện: 

4 phủ 

8 huyện 

Phủ: 

1) Định Viễn (Vĩnh Long) 

Huyện 

1) Vĩnh Bình (Long Hồ) 

9) Vĩnh Trị (Vũng Liêm), 

2) Hoằng An (Ba Vác) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


285 


Huyện 

1) Tân Minh (Ba Vác) 

2) Duy Minh (Rạch Nước 
Trong) 

3) Hoằng Đạo, Hoằng Trị 
(Bến Tre) 

Huyện 

1) Bảo Hựu (Bến Tre), 

2) Bảo An (Cái Bông), 

4) Lạc Hóa (Chà Văng) 

Huyện 

1) Tuân Ngãi, (Cầu Ngang, 
Mương Đực) 

2) Trà Vĩnh (Trà Vinh). 

(PCGBCTVRK). 


Vĩnh Long, năm 1897, có 13 tổng và 


105 làng. Các tổng ấy là: 


t. Bình An có 10 làng 
Bình Chánh 8 làng 
Bình Hiếu 7 làng 
Bình Hưng 8 làng 
Bình Long 8 làng 
Bình Phú 10 làng 
Bình Quới 7 làng 
Bình Thanh 6 làng 
Bình Thiểng 7 làng 
Bình Thới 8 làng 
Bình Trung 10 làng 
Bình Xương 7 làng 
Minh Ngãi 9 làng 


Bình An: đở., 1 trong 13 tổng 
c.. Vĩnh Long, năm 1897, có 10 
làng: 

Lộc Hòa 

Phước Hậu 

Tân Bình 

Tân Giai 

Tân Hạnh 

Tân Hóa 

Tân Hội 

Tân Hiệp 

Tân Nhơn 

Tân Ngãi 


Bình Chánh: dd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 8 làng: 

An Hội 

Chánh An 

Chánh Hiệp 

Chánh Hòa 

Chánh Thuận 

Long Hội Thượng 

Tân Thắng 

Chánh Hội 

Bình Hiếu: đd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 7 làng: 

Hiếu Ân 

Hiếu Hiệp 

Hiếu Hòa 

Hiếu Kinh 

Hiếu Ngãi 

Hiếu Thuận 

Hiếu Nhơn 

Bình Hưng: đd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 8 làng: 

An Thành 

Bình Lương 

Bình Luông 

Hòa Ninh 

Phú Hiệp 

Phụng Đức 

Phú Thuận 

Tân Phong 

Bình Long: dd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 8 làng: 

Long An 

Long Châu 

Long Đức 

Long Hiệp 

Long Hồ 

Long Phú 

Long Phước 

Long Phước Tây 


236 


TVTNMN 


Bình Phú: ởđd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 10 làng: 

Mỹ Hưng 

Mỹ Thạnh Trung 

Phú Lộc 

Phú Lộc Đông 

Phú Quới 

Phú Ân 

Phú Trường 

Phú Trường Đông 

Phú Hậu 

Phú Yên 

Bình Quói: đd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 7 làng: 

Phú Thới 

Phước Thạnh 

Quới Hiệp 

Tân An Đông 

Thái Bình 

Thanh Khê 

Trường Thọ 

Bình Thanh: đởd., 1 trong 13 
tổng ct. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 6 làng: 

An Hương 

Hòa Mỹ 

Nhơn Phú 

Thanh Điền 

Thanh Phước 

Thanh Thủy 

Bình Thiểng: đd., 1 trong 13 
tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 7 làng: 

Bình Tịnh 

Hạnh Lâm 

Long Mỹ 

Long Thanh 

Sơn Đông 

Thiểng Long 

Thiểng Đức 


Bình Thới: đd., 1 trong 13 


tổng c.ÿ. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 8 làng: 


Hòa Thuận 

Thới Hòa 

Hồi Luông 

Hồi Xuân 

Tân An Tây 

Thới Hiệp 

TườngLộc 

Tường Thạnh 

Bình Trung: đởd., 1 trong 13 


tổng c.E. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 10 làng: 


Quang Đức 
Quang Phong 
Trung Điền 
Trung Hậu 
Trung Trạch 
Trung Hòa 
Trung Hưng 
Trung Ngãi 
Trung Tín 
Trung Trị 
Bình Xương: dd., 1 trong 13 


tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 7 làng: 


Bình Chánh 

Bình Sơn 

Phú Đa 

Phú Vĩnh 

Phước Định 

Tân Thạnh 

Thới Định 

Mình Ngã!:: đd., 1 trong 13 


tổng c.t. Vĩnh Long, năm 1897, 
có 9 làng: 


Hưng Lễ 
Hưng Long 
Hưng Ngãi 
Hưng Nhơn 
Hưng Thạnh 
Hưng Tín 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


28/7 


Hưng Trí 
Hưng Bình 
Hưng Hòa 
(Nay vẫn là tỉnh Vĩnh Long) 
Vĩnh Long Danh Nhơn (triều nhà 
Nguyễn): 
Hà Văn Lộc (Mỏ Cày) Œ - 
1787), chưởng cơ 
Lê Tấn Sâm (Mỏ Cày( ( - ?), 
phó tướng 
Nguyễn An (Vĩnh Long( ( - 
?), vệ úy 
Nguyễn Huy (Vĩnh Long) (2 - 
?), Quảng Đức lưu thú 
Nguyễn Quận (Bến Tre) (? - 
1790), chưởng cơ 
Nguyễn Đăng Chiêu (Vĩnh 
Long) (? - 1787), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Châu (Vĩnh 
Long) (? - 1795), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Hưựu (Mỏ Cày) 
(? - 1802), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Khươn (Vĩnh 
Long) (? - 1790), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Liệu (Vĩnh Long) 
(? - 1802), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Sứ (Vũng Liêm) 
(? - 1800), chưởng cơ 
Nguyễn Văn Tôn (Trà Vinh) 
( - 1820), thống chế 
Nguyễn Văn Thuận (Vĩnh 
Long) (? - 1795), chưởng cơ 
Phan Văn Triệu (Bến tre) (2 - 
?), đô thống chế 
Trần Công Lại (Chợ Lách) (? 
- 1824), đô thống chế 
Trần Đại Luật (Vĩnh Long) 
(1763 - 1803), chương dinh 
Trần Phước Giai (Vĩnh Long) 
Œ - 1782), tham chánh 
Trần Phước Khương (Vĩnh 
Long) (? - ?), cai đội 


Trương Tấn Bửu (Bến Tre) 
(1752 - 1827), chương dinh 
Võ Văn Chánh (Vũng Liêm) 
(? - 1795), vệ úy 
(theo Lê Thọ Xuân) 
Vĩnh Long: năm 1897, có: 
a) Trường học: 1 trường địa 
hạt và 4 trường tổng tại làng: 
Vĩnh Long, làng Long Châu 
Ba Kè, làng Chánh Hiệp 
Chợ Lách, làng Bình Sơn 
Vũng Liêm, làng Trung Tín 
b) õ nhà thơ, dây thép: 1 sở tại 
tỉnh; 1 sở tại Ba Kè; 1 sở tại Cái 
Nhum; 1 sở tại Chợ Lách; 1sở tại 
Vũng Liêm. 
c) 9 chợ: 
Chợ Long Châu, làng Long 
Châu 
- Thiểng Đức, làng Thiểng 
Đức 
- Ngã Tư, làng Long Đức 
- Vũng Liêm, làng Trung Tín 
Chợ Lách, làng Bình Sơn 
- Cái Nhum, làng Tân Hội 
Đông 
- Ba Kè, làng Phú Lộc Đông 
- Mang Thít, làng Tân An 
Đông 
- Cầu Lầu, tổng Bình Long 
Vĩnh Long, năm 1989, trong 
quyển Thời sự cẩm nang, ghi 
lại các chợ: 
Long Châu 
Ngã tư 
Vũng Liêm 
Chợ Lách 
Tam Bình 
Cái Nhum 
Vĩnh Long, năm 1939, theo quyển 
Thời sự cẩm nang 1939, chia 
ra CỐ: 


238 


TVTNMN 


1) quận Châu Thành 4 tổng: 

1) tổng Bình An, 6 làng : Lộc 
Hòa, Phước Hậu, Tân An, Tân 
Hanh, Tân Hòa, Tân Ngãi. 

2) tổng Bình Hưng, 6 làng: 

An Thành, Bình Lương, Ninh 
Thuận, Phú Hiệp, Tân Phong và 
Long Định. 

3) tổng Bình Long, 6 làng: 

Long An, Long Châu, Long 
Hồ, Long Phước, Long Phước Tây 
và Phú Đức. 

4) tổng Bình Thiên, 3 làng: 
Hòa Tịnh, Long Mỹ và Long Đức 
Đông. 

2) quận Chợ Lách, 3 tổng: 
(Quận này nay thuộc tỉnh Bến 
Tre). 

1) tổng Bình Thạnh, 3 làng: 
Mỹ An, Nhơn Phú và Phước thủy. 

2) tổng Bình Xương, 4 làng: 
Phú Bình, Phú Phụng, Sơn Định, 
Tân Thạnh. 

3) tổng Minh Ngãi, 4 làng: 
An Thới, Hưng Long, Hòa Nghĩa, 
Tân Thiểng (sic) 

3) quận Vũng Liêm, 3 tổng: 

1) tổng Bình Hiếu, 4 làng: 
Hiếu Ân, Hiếu Nhơn, Hiếu 
Thuận, Hiếu Đức. 

2) tổng Bình Quới, 4 làng: 
Quới Hiệp, Tân An Động, Than 
Bình, Thanh Phú. 

3) tổng Bình Trung; 6 1: 
Trung Hiếu, Trung Ngãi, Trung 
Lương, Trung Chánh, Phong Thới 
và Trung Hậu. 

4) quận Tam Bình, 3 tổng: 

1) tổng Bình Chánh, ð làng; 
Chánh An, Chánh Hiệp, Chánh 
Hòa, Chánh Hội và Tân Long 
Hội. 


2) tổng Bình Phú, 8 làng; Mỹ 
Hưng, Mỹ Thạnh Trung, Phú 
Hậu, Phú Lộc, Phú Lộc Đông, 
Phú Quới, Phú Trường Đông, Phú 
Trường Yên. 

3) tổng Bình Thới, 5 làng: Hòa 
Bình, Tân An Luông, Xuân Hiệp, 
Tường Lộc và Thới Hòa. 


Vĩnh Long, năm 1939, dân số có lối 


195.003 ng. gồm: 

Việt 194.436 ng. 

Pháp, Âu, Việt q.t. Pháp 166- 

Ng. nước khác 1.286 - 

Vĩnh Long (cổ tích): 

1) Đền thờ đức Khổng tử, cũng 
gọi Văn Thánh Miếu, xây năm 
1864 lúc ông Phan Thanh Giản 
ngồi trấn với chức kinh lược sứ; 
khi người mất vì lòng ngưỡng mộ, 
dân chúng lập miếu thờ người tại 
đây luôn (trên đường số 7, thuộc 
làng Long Hồ) (cách Châu thành 
1.000th). 

2) mộ ông quan Lê Ngươn 
Vinh, làng Tân Ngãi, đường Sài 
Gòn đi Cà Mau. 

3) miễu Công Thần, đường 
làng số 31, thuộc làng Long Đức 
Đông. 


Vĩnh Thanh (trấn): đd., Vĩnh Long, 


cũng gọi Long Hồ; một trong tám 
trấn xưa, đời vua Minh Mạng; bảy 
trấn kia là: 

- Gò Sặt, 

- Nam Vang, 

- An Giang, 

- Định Tường, 

- Phan Yên, 

- Biên Hòa, 

- Hà Tiên 

b.Œ.G.B.G.T.V.K.) 


Vĩnh Trấn: đt., (Vĩnh Long Trấn và 


An Giang Trấn nhập lại) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


239 


một trong năm trấn của đất 
Đồng Nai năm 1806 (đời vua Gia 
Long) bốn trấn kia là: 

- Phan Trấn (Gia Định), 

- Biên Trấn (Biên Hòa), 

- Định Trấn @ịnh Tường), 

- Hà Tiên (Hà Tiên). (theo 
P.Œ.G.B.T.V.K.) 


Vĩnh Trị Huyện: đd., tên cũ một 


huyện của phủ Định Viễn. 
(Vĩnh Long), nôm gọi Vũng 
Liêm. 


(PCGBCTVR). 


Cù Lao Cái Tắt (sic Malleret: đd, 


tên cù lao ở NV; TVK viết Cái Tắc, 
tên chữ là Kinh Châu (PCGBC) 

Cơ Me: koh kanun (T.V.K.) 
(chưa dịch, chừa lại sau) 

Cù Lao nầy ở về ngọn hạ lưu 
sông Phước, chia sông làm hai, 
bên tả là sông Đông (Đông Giang) 
ăn thông với mấy cù lao của ba 
sông Bối Diệp (sông Lá Buôn), 
sông Thanh Thủy và sông Đồng 
Môn, bên hữu cù lao là sông Tây 
(Tây Giang), tuy nhỏ mà là đường 
đi mau tiện (vì vậy nên có danh 
từ “Cái Tắt”). Nơi cuối cù lao thì 
hai sông hiệp lại vì tục gọi sông 
Chàng Hảng (Aubaret gọi sông 
Lan Vu, Nguyễn Tạo dịch Lan 
Ô), ngọn hạ lưu sông này là cù 
lao Văn Manh (muỗi ong), cù 
lao Văn Manh nầy ngăn che cho 
sông gọi Rạch Choại, chữ gọi Mao 
Đằng. Choại là loại dây dùng bện 
đăng đương sáo và đọt nó ăn được, 
và Mao Đằng nầy, ông Nguyễn 
Tạo dịch là Rạch tói, thì dân địa 
phương nào biết đó là con sông 
nào. Chỗ sông này chảy tán loạn 
ra các ngã, tên gọi Trạch Đằng 
Giang, sau hội lại chảy về Ngã 


Ba Nhà Bè (Phù Gia Tam Giang 
Khẩu). 

Lýle de King-Châu, 
vulgairement sappelée cu lao 
ca1 tac (s1c) est située sur le cours 
1nférleur de Phuoc Giang et dans 
le sud-est de la citadelle, à la 
distance de 21 hs et demI. Bille 
a une longueur de 18 lis et une 
largeur de 7 l1s. 

Cette ýle est habitée et 
cultivée. À sa gauche est le Dong 
Giang qui est en cet endrolt 
đune grande largeur. Le vent fait 
é]ever des lames sur cette r1vière, 
qul communique à Ïest avec les 
troIs arroyos Boi Diep, Tanh Thuy 
et Dong Mon. A droite de lýÌe est 
le Tay Giang, qui, malgré son peu 
de largeur, est une bonne route 
pour se rendre directement et vIte 
à la cItadelle de Bien Hoa; cette 
route est prIse ordInairement par 
les barques grandes ou petites. A 
Textrémité de ýle, le Dong Giang 
et le Tay Giang se reJoignent et 
mêlent leurs eaux, ce qui donne 
nalssance au Lan Vu, lequel est 
très large et très profond. 

Les eaux du Dong Giang et 
du Tay Giang sont đabord fort 
sales; mais elles se purIlfient et 
deviennent limpides quand elles 
sont mêlées à celles du Lan Vu 
(Aubaret, p. 164) 


Cù Lao Cái Thia: đd., tên cù lao chữ 


gọi Thi Hàn Châu (PCGBCTVR) 

Ö phía bắc Tiền Giang (nay là 
phà Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang) 
thuộc tổng Kiến Phong, có sông 
Thi (Cái Thia) bọc ở đông, sông 
Hàn bọc ở tây, hai sông hiệp lại 
một dòng, có cù lao nầy ở giữa nên 


240 


TVTNMN 


Cù 


gọi cù lao Thị Hàn. Cù lao ấy có 
lồi lên sáu đầu nhọn nên gọi Lục 
Châu Đầu (đầu của 6 cái cồn) 
đều thuộc thôn Mỹ Lương, Hòa 
Lộc, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ An 
Đông, Thanh Hưng và Mỹ Long. 
Sông Cổ Lịch cũng ở chỗ nầy, giữa 
những cồn nhỏ nầy. 

lao Cái Vừng: đd., cũng gọi cù 
lao Long Sơn, NV. 

Ở thượng lưu Tiền Giang, dài 
hơn 47 đặm, lồi lủng cạnh khía, 
hình giống đầu rồng, ở cách tân 
thủ đạo Tân Châu õ dặm, cách 
phía tây trấn 174 dặm, kế hướng 
đông là cù lao Tán Du (dù và 
lọng), lại hướng đông nữa là cù 
lao Đồ Bà, bày hàng chữ Nhứt 
có thứ lớp lớn nhỏ; có làng Tân 
Phú, nơi đây rừng tre xanh rậm, 
sông sâu nước chảy, bờ phía tây 
là thủ sở Tân Châu, bờ phía đông 
là thủ sở Chiến Sai, bờ phía bắc 
là thủ sở Hồng Ngự, địa thế 
hùng quan ngăn chận chỗ hiểm 
yếu, đúng là nơi thuở đàng cựu 
lập đồn thủ ngăn giữ trước láng 
giềng Cao Miên. Về bờ hướng 
nam đối ngang với vàm sông có 
kinh mới thông với bờ sông Châu 
Giang (CĐTTTC, tập 1, tr. 99 và 
NKLTĐDC, tr. 87). 

GĐTC, bản Pháp văn, tr. 263, 
Aubaret viết: “ILýle de Long Sơn, 
vulgairement appelée Cù Lao 
Cái Vũng, est située sur le cours 
supérleur du fleuve antérleur; 
elle est longue de plus de 47 Hs. 
Cette ýle a des protubérances 
semblable aux cornes du dragon. 

A est de cette ýle, et à ð l1s et 
demiI de distance, on voit le poste 
de Tan Chau Tan Dao. 


Cette ýle est dans Ïouest de 
la citadelle (Vĩnh Long), à la 
distance de 174 lis et demI; son 
terrItoIre est occupé par le village 
de Tan Phu Lam. Dans Ïest et à 
une petite distance, est dabord 
Týle de Toan Truc, et puIs celle de 
Chiu Ba. Ces ýles sont placées à 
la suite Vune de autre et la plus 
grande en tête. 

La végétatlon en bambous et 
en arbres est considérable. 

Le poste de Tan Chau Dao est 
sur la côte ouest du fleuve, et sur 
la côte orlentale se trouve celul 
de Kien Sai Tan; enfin sur la rive 
au nord est le poste de Hung Ngư 
Tan. Ces trois postes, ainsl placés, 
représentent une grande force en 
sappuyant mutuellement un 
sur Ïautre. 

Chú thích: - Hung Ngư Tan là 
Hồng Ngự Tấn. 

Kien Sai Tan là Kiến Sai Tấn, 
sau gọi Chiến Sai (Thủ Chiến 
Sa)). 

Vào đời trước, thường dùng 
những chữ: đồn thủ, tấn thủ, 
ngày nay đã quên, phàm trên bờ 
là thủ, như Thủ Dầu Một, Thủ 
Đức, còn dưới sông là tấn, như 
Vàm Tấn (vàm Đại Ngãi, hạt 
Đốc Trăng). 


Cù Lao Cát: đd., cù lao trên sông 


Hậu (PCGBCTVK). 

tên Hán: Sa Châu. 

Ở phía dưới sông Cường Oai 
(Lai Vung), thuộc tỉnh Sa Đéc 
Hậu Giang, có thôn Tân Lộc. 
Đường đi lau lách, chim le-le rất 
nhiều, nơi vắng vẻ. (GĐTTC, tập 
1, tr. 100). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


241 


GĐTC, bản Pháp văn, tr. 
264, Aubaret viết: “T/ýle de Sa 
Châu est sur le fleuve postérieur, 
audessous du cours du Cương 
Oaï. 

Le village de Tan Loc en 
occupe le territoire. Les routes 
de ce village sont encombrées par 
une grande quantité de Joncs. lÌy 
a sur Ủýle beaucoup đ'oiseaux de 
toutes sortes; 1ls en habitent les 
partles solitalres”. 

Cù Lao Chà Và: đd., tên cù lao NV; 
không có tên chữ trong PCGBC 
của TVK. 

Cơ Me: koh cva (di cáo TVK) 
trong Le Cisbassac) 

Ta nói Chà Và, thì Miên nói 
cva, koh cva là cù lao chà và vậy 
thuộc tỉnh An Giang. 

Cù lao Cổ Bồn hay cù lao Cotambon: 
đd., tên cù lao trên sông Hậu 
(PCGBCTVE). 

Cù lao con cộc lớn: đd., tên cù lao ở 
NV; trên sông Hậu Giang. 

Cơ Me: koh kaat thom (di cảo 
TVK trong Le Cisbassae). 

Miên cho cổng cộc cùng loại 
vớổi quạ nên cũng gọi kaat như 
nhau. 

koh kaat thom là cù lao con 
cộc lớn. 

Cù lao con cộc nhỏ: đd., tên cù lao 
ở NV; trên sông Hậu Giang. 

Cơ Me: koh kaat tóc (di cảo 
TVK trong Le Cisbassae). 

Kaat là chim quạ. Miên gọi 
chim thằng cộc, cổng cộc, cũng 
là kaat. Thom là lớn, tóc là nhỏ. 
oh kaat tóc là cù lao con cộc nhỏ. 

Cù lao Cồn Cò: đd., tên một cù lao 
thuộc tỉnh Mỹ Tho, chia làm 2 
phần: phần tây thuộc làng Phước 


Định, phần đông thuộc làng Phú 
Thạnh (monographie 1902 Mỹ 
Tho). 

Cù lao Cồn Tàu: đd., tên cù lao 
thuộc Định Tường: Quới Sơn 
Châu (PCGBCTVE). 

(Xem cù lao Quới Sơn) 

Cù Lao Công: đd., cù lao trên Hậu 
Giang NV. (PCGBCTVEK). 

Cù Lao Đeo: đd., tên cù lao thuộc 
tỉnh Mỹ Tho, làng Giao Hòa, 
năm 1902 chỉ khai phá phần 
trung ương (monographie 1902 
Mỹ Tho). 

Cù Lao Dài: đd., tên cù lao thuộc 
Vĩnh Long, chữ gọi Trường Châu 
(PCGBCTVE). 

Ở về ngọn hạ lưu sông lớn 
Long Hô, châu vị 30 dặm (T. T. T.). 
Gồm năm thôn: Phú Thái ,Phước 
Khánh, Thái Bình, Thanh Hương 
và Bình Thạnh. N. T. gọi cù lao 
Trường (GĐTC, tập 1, trang. 97). 

Cù Lao Dao Lửa (sic): đd., tên 
cù lao ở NV; Le Cisbassac viết 
Dao lửa nhưng trong PCGBC, T. 
V. Ký viết Dao Lửa, chữ gọi Hỏa 
Đao Châu. 

Cơ Me: Koh Phlơn (di cảo T: V. 
K trong Le Cisbassac). 

(phlơn, phloeung: lửa) trước 
thuộc Sa Đéc thuộc tỉnh An 
Giang cũ. 

Cù Lao Đầu Nước: đd., tên cù lao 
NV. Cũng viết Gieng theo T.V.K 
tên chữ là Dinh Châu. (trên s. 
Tiền Giang). 

Cơ Me: koh rùsel prei (di cảo 
T.V.K. tr. Le Cisbassac) 

rùse1 pre1: tre rừng. 

Cù Lao Giêng còn có tên nữa là cù 
lao Đầu Nước (PCGBCTVE). 


242 


TVTNMN 


Cù 


Cù Lao Giêng hay Gieng 
(chánh tả theo T. V. K.), Giên 
(viết theo T. T. T.) cù lao Diên hay 
Dinh Châu (theo Nguyễn Tạo, ở 
thượng lưu Tiền Giang, xưa là đất 
của Tân Châu Đạo, gồm 4 thôn: 
Toàn Đức, Mỹ Hưng, Phú Hưng 
và Toàn Đức Đông. Về hướng tây 
nam có cái cù lao nhỏ. Về hướng 
đông nam cũng có cái cù lao nhỏ, 
đều có dân ở. Ba cồn đứng khít, 
bến phía sóng đơm. Nghiễm 
nhiên như dáng Bồng Dinh tam 
đảo. Từ đây mà xem, rừng tre 
xanh mướt đìa vũng giao nhau. 
Nhơn dân ở đó, chài lưới cá tôm 
làm sinh kế. (NKLTĐDC, tr. 86 
và GĐTTC, tập 1, tr. 98). 

Nay trên cù lao có nhà nuôi 
trẻ mồ côi do các dì phước coi sóc 
và sở chăn nuôi tơ tằm (nay thuộc 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). 

Bản Pháp văn của Aubaret, 
tr. 262: 

Lýle de Tin Châu, 
vulgairement appelée Cu Lao 
Gien, est située sur le cours 
supér1eur du fleuve antérleur, à 
117 ]lis dans Ïouest de la citadelle 
(Vinh Long). Le fort de Tang Chau 
Dao était autrefols situé sur cette 
ýle, dont quatre v1llages oceupent 
le terrItoire; ce sont ceux de Toan 
Duc, MI Hung, Toan Duec Dong et 
Phu Hung. 

Tin Châu là Dinh Châu. 
Lao Đại Châu: đd., tên cù lao 
ở giữa cửa Tiểu và cửa Đại giữa 
sông Tiền Giang (Đại là tên, châu 
là cù lao: cù lao ở gần cửa Đại). 
Cũng có tên là Trấn Hải Châu. 

Thượng Tân Thị gọi cù lao 
biển Đại Tiểu (NKUTĐDC, tr.56). 


Nguyễn Tạo dịch: cù lao Đại 
Hải Tiểu Hải: Đại Tiểu Hải Châu 
(GĐTTC, tập 1, tr. 66). Gồm 5 
làng: Phú Thạnh Đông, Tân Pho, 
Long Thới, Long Hòa, Thủy Lập, 
gọi tên chung là Trấn Hải Châu. 
€ó bài thơ như sau: 

Hóa công thiệt cũng khéo 
cơ cầu. 

Giữa rạch bồi lên Trấn Hải 
Châu. 

Giòng chảy trước sau chung 
một gốc. 

Cửa chia lớn nhỏ chận hai 
đầu. 

Dọc ngang ruộng đất gò cao 
thấp, 

Xuôi ngược ghe thuyền nước 
cạn sâu. 

Ba chục dặm dư nhìn mút mắt 

Trời cho hoa lợi để người thâu. 

T.TT. 

Sách Aubaret, tr. 216 viết 
chính tả tên các nơi nầy khác đôi 
chút: Tran Hai Chau comprend 
les 5 villages de Phu Tanh, Dong 
Tan, Phong Long, Thai Long et 
Hoa TÌ. 


Cù Lao Đất: đd., tên cù lao vùng Vĩnh 


Long: Thổ Châu (PCGBCTVE). 

Cù Lao Giải (sic malleret) 
trong quyển Le Cisbassac 

Cù Lao Giai (sic địa đồ Alinot) 

- tên một cù lao trên sông 
Tiền, ngang vàm rạch Mang Thít 
và rạch Vũng Liêm, đổ xuống là 
cù lao Cổ Chiên rồi tới biển. 

Cơ Me: koh Pak Kantél (di cảo 
T.V.K. trong Le Cisbassac) 

(Không có mấy chữ nầy trong 
tự điển tại nhà nên không dịch 
được). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


243 


Cù Lao Giâu: đd., tên cù lao thuộc 
Vĩnh Long trên sông Tiền, địa 
phận tổng Bình Quới làng Quới 
Thiện. 

Cù Lao Giung: đd., tên cù lao ở NV; 
chữ gọi Huỳnh Dung Châu (TVK). 
Cù lao thằng bè (Miên ngữ) 

Cơ Me: kòh Tun (di cảo T.V. K. 
trong Le Cisbassac). 

Cù Lao Dung: chữ ghi trên địa đồ 
Alinot. 

- tên cù lao lớn và dài trên 
sông Hậu, thuộc tỉnh Sốc Trăng, 
làng An Thạnh Nhì tổng Định 
Mỹ. 

Ö về hướng tây bắc ngọn hạ 
lưu của Hậu Giang. Từ hướng 
nam sông Tham Đăng đến sông 
Ngang Đô, dài 35 dặm, làm bức 
bình phong che cho sông Ba Thắc. 
Ö về hướng nam cù lao là thuộc 
địa phận An Giang, ở về hướng 
bắc cù lao là thuộc địa hạt Vĩnh 
Long. Cù lao có nhiều cọp lúc đó 
nên đặt tên nữa là cu lao Cọp (Hổ 
Châu). (NKLUTĐDC, Tr. 88). 

GĐTTC, tập 1, tr. 102 viết: Cù 
lao Hoàng Dung, tục gọi cù lao 
Cây Dung ic). 

Thôn An Thạnh Nhứt và An 
Thạnh Nhì ở đây. 

Aubaret, tr. 266, viết: “l/ýle 
de Hoang Dung, vulgairement 
appelée Cù Lao Diung, est 
située dans la partle occldentale 
du cours Intérleur du fleuve 
postérleur. Au nord coule le Tam 
Diung, au sud le Dao Do. 

Cette ýle, longue de 35 lis, 
sert đ'abri à la rivière de Ba 
Tac. Ôn trouve sur son sol une 
grande quantité de feuilles que 
les habitants cousent entre 


elles pour en faire des parois de 
case; cest pour eux, ÏobJet đun 
commerce. 

Beaucoup de tigres habitent 
cette ýle, et cest à cause de cela 
qươn la nomme encore Hổ. 

Les trois villages đAn Tan 
Nhut, đAn Tan Nhi et dAn Tan 
Tam en occupent le territoire. 

Lời bàn. - Ngày trước cù lao 
Giung còn cọp ở nhiều nên gọi 
Hổ Châu. Ba làng nầy là An 
Thạnh Nhứt, An Thạnh Nhì và 
An Thạnh Tam. 

Tục kết lá để lợp nhà đã có tại 
cù lao nầy vào năm 1863. Lá này 
gọi lá cần đóp, còn lá để nguyên 
tàu, chẻ hai theo chiều đài thì gọi 
lá buôn, cả hai đều gọi theo Miên. 

Ròh tun: trong tự điển Miên 
Pháp. B. Bemard có chữ Tùng: 
Sáttung = pélican = chim thằng 
bè. Ở vùng Đại Ngãi và cù lao 
Giung này nay cũng còn có chim 
thằng bè khá nhiều, vậy tôi dịch 
cù lao thằng bè, sau sẽ nghiên 
cứu thêm. 


Cù Lao Heo: đd., tên cù lao NV; chữ 


gọi Trư Châu (TVE). 

Cơ Me: kòh eruk (di cáo T:V. 
K. trong Le Cisbassae). 

(kòh: cù lao ; cruk: heo). 

cù lao nây chia làm hai phần; 

phần Bắc là cù lao Heo, chữ 
gọi Trư Châu; 

phần Nam gọi cù lao Dao 
lửa chữ gọi Hỏa Dao Châu 
(PCGBCTVR). 

thuộc tỉnh An Giang cũ, nay 
vẫn thuộc tỉnh An Giang. 


Cù Lao Họ: đd., tên cù lao thuộc 


Định Tường: Thới Sơn Châu 
(PCGBCTVK). 


244 


TVTNMN 


Cù 


Cù lao nầy cũng gọi cù lao 
Tôn, và nôm na là cù lao Họ, cùng 
thuộc làng Thới Sơn nên cũng gọi 
với tên nữa là Thới Sơn Châu. 

Nếu năm thứ 2 niên hiệu Gia 

Long thì là năm 1803 (Quí Hợi) 
còn nếu năm 1799 thì là năm 
Kỷ Mùi. Tôi sửa chỗ nầy giữ câu 
năm thứ 2 Gia Long và có chữ 
Hợi là năm 1803 vậy (theo lời chỉ 
LN Trụ). 
Lao Hoằng Trấn: đd., tục danh 
là Bãi Bà Lúa, hay Bà Lụa?, 
lại có một tên nữa là cù lao 
Tân Dinh. (Về chữ “cù lao Tân 
Dinh, đã có chép tài liệu trong 
NKLTĐDC, về cù lao Hoằn (sic) 
- trấn, nay xin trích GĐTTTC, tập 
1, tr. 100, về cù lao Hoằng Trấn 
luôn để bổ túc. 

“Tục danh Bãi Bà Lúa, dài 
30 dặm, cách phía nam trấn 
130 dặm. Nơi đây dòng sông bao 
quanh, gò đất cao rộng. Vì vùng 
Ba Thắc, Vĩnh Long, Cần Thơ, 
Trà Vĩnh có nhiều người Cao 
Miên ở mà lại xa dinh Long Hồ, 
nên đặt một trấn để chế ngự. 
Năm thứ 2 niên hiệu Gia Long 
(1808) đời đinh Long Hồ, nên 
đặt chỗ này và cải tên là Hoằng 
Trấn Dinh. Đến năm canh tý 
(1780), xét thấy dinh Hoằng 
Trấn ö đây hẻo lánh, khi hữu sự 
tiếp ứng bất tiện, nên bãi dinh 
nầy và đem về chỗ cũ Long Hồ. 
Chỗ gọi Hoằng Trấn, để cho dân 
đến khai khẩn. Bờ phía đông cù 
lao có sông cũng gọi sông Tân 
Dinh, bờ phía tây đối với sông 
Cái Sách. (lược rút). 

Chép y lại đây bản Pháp 
văn của Aubaret, tr. 264: “L/ýle 


de Hoang Tran, vulgairement 
appelée Bai Ba Col, se nomme 
encore Tan Dinh Chau. Cette ýle, 
đune longueur de 30 ]is, est large 
đun demi-]i et située dans le sud 
de la citadelle (Vĩnh Long), à 130 
lis et dem1. 

Le sol en est élevé et spacleux. 

L/empereur Thê-Tô, ayant 
prls en considération Ứétendue 
des vastes espaces c€ouverts 
đarbres et đherbes arrosé par 
le fleuve postérleur, considérant 
aussl que Ba Tao, Can Thu et Tra 
Van étalent peuplés dun grand 
nombre de Cambodgiens, tandis 
que le poste militaire de Long 
Honour étaIt fort éloigné, et qu”l 
étaIt cependant 1ndispensable 
đétablir une positlon Importante, 
donna Yordre, lan Quí Hợi, 2è 
année de son règne (1808), 
de fonder cellecl dans lýle de 
HoangTran et dìy rassembler 
beaucoup đhabitants qu1 fIssent 
en état de selivrer à la culture 
du sol. Lempereur changea le 
nom de Long Ho Dinh en celu1 de 
Hoang Tran Dinh. 

Auparavant le roi cambodgien 
Neac Ông Tôn avalt recu 
ÏTinvestiture de la cour de Hue, 
comme roi đun pays tributaire; 
mals 1Ì arriva à la même époque 
que la révolte des Tay Son apporta 
le plus grand centres militalres 
de Tran Bien (Bien Hoa) et de 
Phan Tran (Gia Dinh). 

Le gouvernement de Siam, 
sapercevant alors des embarras 
créés par les Tay Son à Ïempler 
dAnnam, se mit à protéger 
dans ses entreprIses le suJet 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


245 


rebelle cambodgien Neac Ông 
Non; cependant le peuple du 
Cambodge ne voulut pas se 
soumettre à ce rebelle. Peu 
de temps après, le roi Neac 
Ong Ton céda la couronne à 
son frère cedet Neac Ông Van, 
vulgairement appelé Vua Tr1. 
Cù Lao Kiến Lợi, đd., 

Cù Lao Năm Thôn, đd., 

Cù Lao Trà Luật đd., 

Cù Lao Trà Luộc đd., 

Cù Lao Trà Tân (theo Thượng 
Tân Thị), đd. 

Bản Pháp văn theo Aubaret, 
tr. 217: 

Lýle de Kien Loi, 
vulgairement cu lao Tra Luat, 
est dans le canton de Kien Lo1 et 
dans le nord du cours Infér1leur du 
fleuve antérieur, laquelle partie 
du fleuve se nomme Song Tra 
Luat et forme un arroyo large de 
29 tams et profond de 21 pieds à 
mer basse. Sur la r1ve occidentale 
est sibtué le marché de Tra Luat, 
placé dans Youest de la citadelle, 
à la distance de B5 lis. Après un 
cours de 8 lis au nord, le Tra Luat 
forme deux bras: 

Le bras du nord-est, après 
un cours de 4 lis, se Jette dans 
le Ba Lai. 

Le bras du nord, après 24 
lis et demi de cours, parvient 
à Tra Luat Giang, où se trouve 
un marché fort pauvre, dans les 
environs duguel est un mara1s de 
boue nommé Vu Trach. 

Lýle de Kien Loi est longue 
de plus de ð lis; sur son territoire 
sont établis les cIng villages de 
Long Phu, Phu Hoa An, Tan Son, 


Giao Long et An Thuy Dong. Ces 
villages sont entourés de très 
belles cultures. 

Cù lao Kiến Lợi: đd., xem cù lao 
Năm Thôn. 

Cù lao Lá: đd., tên một cù lao ngoài 
sông cái thuộc tỉnh Mỹ Tho gần 
Cồn Nội, tên làng cù lao Lá là 
làng Phú Lang (monographie 
1902 Mỹ Tho). 

Cù lao Lá: đd., cù lao ở giữa một 
nhánh sông Tiền, thuộc làng Tân 
Phú Trung tổng Hòa Thinh, t. 
Định Tường NV. 

Cù lao Long Ấn: đd., tên cù lao 
thuộc Định Tường: Long Ấn Châu 
(PCGBCTVRK). 

Làm tiêu biểu hay trụ biểu 
cho sông Long Ẩn, đài ba dặm, ở 
về ngọn bắc lưu sông Tiền, hướng 
đông trông về Bình Giang (sông 
Bèo), hướng tây trông về mũi 
Cần Lố, khoảng giữa hai địa thế 
này nổi lên một cù lao tưởng như 
con giao long vừa hiện hình, vì 
đất còn thấp cây cối chưa cao 
lớn, ví như con rồng mà đầu 
sừng chưa lú rõ, như còn trốn 
dưới nước nên đặt tên là cù lao 
Long Ẩn. 

Làng ở đây là thôn Mỹ Xương. 

Cần Lố, bản GĐTTC, tập 
1 của N.T. viết Cần Lộ là chưa 
đúng. 

Cù lao Long Ấn: Long Ẩn Châu. 
(Bản Pháp văn theo Aubaret, 
tr.219): 

Lýle de Lọng Ẩn est entourée 
par le Long Ấn, arroyo large de 
38 tams et profond de 2, situé 
dans Ïouest de la citadelle, à 
la distance de 124 lis. Après 
un cours de 6 lis dans le nord, 


246 


TVTNMN 


Cù 


Cù 


cet arroyo se dirlge en deux 
branches: la branche du nord 
va se perdre dans Ïintérleur des 
terres; celle du sud-ouest se Jette 
dans le grand fleuve, après un 
parcours de 9 lis. 

L/ýle de Long Ấn est longue de 
3 lis; elle est sItuée dans le nord 
du cours du fleuve antérleur. De 
village de Mĩ Xương établi sur 
cette ýle, est entouré de champs 
et de Jardins. Ôn volt à Ïest le 
Bình Giang arroyo large de 72 
tams et profond de 11 pieds, et 
placé à 118 lis dans ouest de la 
citadelle. 

Après un cours de 6 lis au 
nord dans cet arroyo, on parv1ent 
à une bifurcatlon. Le bras du 
noud court pendant 3 lis et dem1 
et se perd dans les terres; ses 
bords sont habités et cultivés. 
Le bras du sud ouest, après une 
đistance de ð lis et demI, se Jette 
dans le bong Ấn, avec lequel 1l 
mêÌe ses eaux. 
lao Long Sơn: đd., xem cù lao 
Cái Vừng. 
lao Lớn: đd., tên cù lao ở hạt Vĩnh 
Long: Đại Châu (PCGBCTVK). 

Cù lao Minh giữa Cổ Chiên và 
Hàm Luông (Bến Tre) 

1) Long An Tự ở làng An 
Thạnh, tổng Minh Đạo, tỉnh 
Bến tre, Cơ Me gọi Vat Trà Non, 
cách Mỏ Cày độ 5km, năm 1928 
có đào gặp một lu chôn 94 Phật 
nhỏ bằng vàng có bằng bạc có, 
ngoài kim khí trong bọc đất 
sét, đem về Viện Bảo tàng Bài 
Gòn, nhưng năm 1944 lại gởi 
giấu trong tủ sắt tòa bố tỉnh 
Long Xuyên, đến năm 1945, có 


lính Nhựt chiếm, các vật lưu 
trữ ấy đều bị thất lạc ráo. (Le 
Cisbassac tr.48) những hình 
phật nhỏ đeo cổ như đeo bùa này 
Miền gọi “parh patima". 

2) Năm 1930, đào được ở làng 
Thới Thạnh, tổng Minh Phú 
(Bến Tre) một Phật bằng chai 
(bouddha en verre) (Le Cisbassac, 
tr.49). 

3) Tại làng Phước Mỹ Trung, 
tổng Minh Thiện (Bến Tre), ném 
về hướng bắc của chợ Ba Vát. có 
đào gặp một đầu Phật đá Miên 
tại chùa Ling Quang Tự (be 
Cisbassac, tr.49). 


Cù lao Mật: đd., Cù lao trên sông 


Hậu (PCGBCTVK). 


Cù lao Mắc Cần Dưng: đd., tên Cù 


lao NV; tên chữ Hiến Cân Châu 
(PCGBC của TVK). 

Cơ Me: kòh práh stừn (Di Cảo 
TVV trong Le Cisbassac). 

(Tự điển J.B. Bernard không 
có mấy chữ này nên không dịch). 

(chừa cho người sau dịch) (và 
xem thêm thẻ Thủ Chiến Sa]). 

Nay tôi thử dịch: kòh: Cù lao 

Đráh: Phật Di đà (viết Préah 
theo tân thời) 

Stừn, trong tự điển J.B. 
Bernard có stừng: r1vière, torrent. 

Nếu dịch từng chữ rồi ráp 
thành câu, thì được câu: 

kòh práh stừng: Cù lao Phật 
(tìm thấy hoặc vớt được dưới 
ngòi lạch, câu vừa ngớ ngẩn, đâu 
chẳng tới đâu, Việt không ra Việt, 
Cơ Me không ra Cơ Me, vì thế cho 
nên Cổ nhân không dịch nghĩa và 
thà nhái giọng Cơ Me, như vậy 
mà người Cơ Me dễ nói hơn và 
dựa theo đó, người Việt tập nói 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


24¡ 


luôn cho quen giọng Cơ Me, vừa 
đúng tâm lý vừa dễ thông hiểu 
nhau hơn, theo tôi thật là nhứt 
cử lưỡng tiện). 

Thiết tưởng thuở nay ở đâu 
cũng thế ấy, quen nhái và gọi 
theo người bản xứ, tỷ dụ Paris, 
Ban Me Thuot, Kon Tum, riêng 
ông Ngô Đình Diệm bắt buộc dịch 
ra Paris: Ba le, DJring: D1 Lĩnh; 
Blao: Bảo Lộc, chung qui đâu còn 
đó và nấm mồ của ông, rêu phong 
mấy lớp, ích gì? 


Cù lao Mây: đd., tên cù lao trên sông 


Hậu, ở khoảng giữa kể từ Cần Thơ 
xuống và chưa tới Kế sách. 


Cù lao Nai: đd., tên cù lao trên sông 


Hậu, NV; chữ gọi Lộc Châu (TVK, 
PCGBC). Trong GCGBC, có giải 
thích, phần bắc: Lộc Châu, phần 
nam: Đôn Ngãi Châu. 

Cơ Me: kòh pròs (Di cảo TV 
K trong Le Cisbassae). 

pròs, proes: con naI. 

GĐTTTC, tập 1, tr. 99 dịch giả 
Nguyễn Tạo viết: “ Cù lao Lộc ở 
phía đông, Cù lao Nghĩa ở phía 
Tây, Cù lao Tui (sic) ở phía Bắc, 
Cù lao Đao ở phía nam: hình như 
hoa mai vậy. Nơi đây lũy tre xanh 
tốt, làm chỗ sào huyệt cho loài 
cầm thú”. 

Cũng theo bản Hán văn của 
Trịnh Hoài Đức, ông Aubaret, tr. 
263 dịch ra Pháp văn như vây: 
“Uýle de Loc Chau est située 
dans Ïest et celle de Nghĩa Châu 
dans Ứouest de lýle de Nghia 
Châu dans Ïouest de lýle de Tê 
Châu, qui a également au nord 
celle de Trư Châu et au sud 
celle de Hoa dao. Ces ýles sont 
comme un bougquet de fleurs. Ũne 


grande quantité de bambous et de 
beaux arbres en couvrent le sol; 
on y trouve des oIseaux et des 
quadrupèdes. 


Cù lao Nai: đd., tên cù lao ở An 


Giang, tên Hán có hai tên: phần 
Đông gọi Lộc Châu; phần Tây gọi 
Đôn Ngãi Châu (PGGBCTVE). 


Cù lao Nang Gù: đd, tên Cù lao ở 


NV; tên chữ Năng Gù Châu (TVK) 

Cơ Me: kòh snèn kô (Di cảo T 
V K trong Le Clsbassac). 

(snèn kô là sừng bò.) (snèn c. 
v. snêng). 

Trương Vĩnh Ký trong 
PCGBC, viết Cù lao Nang Gù, 
chữ gọi Năng Gù Châu, là có ý 
để giữ âm snèn kô, tiếng Cơ Me 
dịch là sừng con bò. Hai bản dịch 
mới đều dùng chữ “Năng cù” 
cũng được, nhưng không đúng 
tiếng thường dùng của người địa 
phương. 

Ở về phía trước vàm dưới 
Vàm Nao ở Sông Sau, dài 9 dặm, 
Cù lao quanh co, về hướng nam 
Cù lao bằng thẳng cho nên ghe 
đi phần nhiều noi theo bờ hướng 
nam, tục danh là xếp Năng Gù. 
(NKLTĐDC, tr. 87). 

Thôn Bình Lâm ở về nơi này. 
(GĐTTC, tập 1, tr. 100). 

Bản Pháp văn Aubaret, tr. 
263, viết: Nang Cu, Vam Nao, 
village de Binh Lan. 

Một thuyết khác: 

Năng Gù, tiếng Miên XeNeng 
Cô: sừng bò, XeNeng ra Năng Cô 
ra Gù (theo Sơn Nam, Lịch sử 
khẩn hoang Miền Nam, tr. 72. 
- Thuyết này vững và không xa 
lời dẫn giải của Trương Vĩnh Ký 
như trên). 


TVTNMN 


Cù lao Năm Thôn: đd., Cù lao Kiến 


lợi, hay Kiến Lợi Châu. 

Ỏ về hướng Bắc ngọn hạ lưu 
Sông Tiền, làm tiêu biểu cho sông 
Trà tân, dài năm dặm tưới đủ 
năm làng Long Phú, Phú Hòa, 
An Tân Sơn, Giao Long và An 
Thủy Đông, nên cũng gọi là Cù 
lao Năm Thôn. 

Sông Trà Tân ở về dưới hướng 
Bắc sông Ba Rài, cách hướng tây 
tỉnh ly 55 dặm; vàm sông vào 
hướng bắc 5ð dặm thì đến Ngã 
ba giáp nước. Ngã hướng Đông 
Bắc 4 dặm tuôn ra sông Ba Rài, 
ngã hướng bắc 26 dặm thì đến 
giồng Trà Tân còn xuống hướng 
đông thì thông ra Rạch Gầm 
(Sầm Giang). Trên đây nói làng 
Long Phú, sách Nguyễn Tạo thì 
gọi Phú Long? Tên nào đúng? 
Monographie năm 1902 của Mỹ 
Tho kể rạch Trà Tân chảy từ làng 
Phú Lương, tưới trọn tổng Lợi 
Mỹ, ra tới vàm ở Sông Cái thì có 
chợ Trà Tân. Bờ bên hữu, nhận 
rạch Văn, Bà Kén, Cái Cau, Cái 
Tác, rạch Ông Vi và Cây Gòn. Bờ 
bên tả có tiếp thu rạch Bà Rằng, 
rạch Trà Luộc, rạch Trà Luộc 
nầy lại thu rạch Bà Mượng bên 
mặt, và rạch Bà Đầu (Kinh Thu) 
bên trái. Cũng thì rạch Bà Đầu 
này nối liền rạch Trà Luộc lại 
với vàm Rạch Gầm bằng một con 
rạch gọi rạch Bang Long. Rạch 
Bang Long tiếp thu nước bên hữu 
rạch Nàng Am, bên tả rạch Cái 
Mai, Cái MI và rạch Thuộc Đẹp. 
Khi chảy tới tổng Lợi Trường thì 
gặp rạch Cái Son và rạch Mù U. 
Lại còn rạch Rau Răm từ làng 
Bình Chánh Trung chảy ra và 


rạch Thông Lưu nối liền rạch 
Rau Răm qua rạch Bang Long, 
rạch Trạm ở Kim Sơn và rạch 
Ông Văn. 

Cù lao Năm Thôn cũng có tên 
nữa là Cù lao Ngũ hiệp. Theo 
quyển Pháp văn khảo về Dư địa 
chí tỉnh Mỹ Tho (Monographie 
de la province de My Tho. thì 
sơ khởi Cù lao được bán rẻ cho 
hai Hải quân Đại úy tên là Brou 
và Taillefer, hai người này lập 
ra năm 1867 một công ty để 
khai thác lối 300 ha, chỉ trả 
có 3000 quan Pháp về giá bán 
và phải trả mỗi năm thêm kể 
như thuế đất, một số tiền nữa 
là 3180 quan Tây phải trả vĩnh 
viễn mãn đời gọi vô ký niên 
kim (rente perpétuelle), nhưng 
hai lão đều thất bại lỗ lã và 
đến năm 1876 thì bán lại trọn 
cuộc cho tổng đốc Trần Bá Lộc 
(Đến đây dứt chuyện trong cuốn 
monographle 1n năm 1902 này). 
Tiếp theo đây là chuyện tôi nghe 
lại và do ông Phạm Văn Thạnh 
cùng làm chung với tôi (cho đến 
năm 1928 tôi đổi đi Sa Đéc) rằng 
sau khi Trần Bá Thọ, cũng là 
Tổng đốc, nối nghiệp ôm sở đất 
Cù lao này khai thác tiếp, nhưng 
ngày càng lụn bại, khiến cho bao 
nhiêu tiền vay Ngân hàng Đông 
Dương đều đổ trụm vào, rốt cuộc 
không trả số nợ thiếu cho ngân 
hàng, Trần Bá Thọ bị kiện phát 
mãi điền sản, người em gái có 
chồng làm Đốc Phủ Sứ tên là 
Lê Văn Mầu chờ phát mãi mua 
rẻ tiền nên nghe lời vợ không 
khứng ra mặt gánh nợ điều đình 
với ngân hàng, khiến cho Bá Thọ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


249 


đâu không thấy, phải tự tử bằng 
súng lục, thiên hạ đời đó gọi 
rằng thiên đạo chí công, ác lai ác 
báo. Gọi rằng ác vì lúc Thọ làm 
chủ quận cai trị tại Sa Đéc, nghe 
nói con gái trong quận muốn lấy 
chồng phải mất nước tân với lão 
(droit de dépucelage). (Xin thuật 
để nghe chơi và không đảm bảo, 
cũng không có ý ác ý). Ngán cho 
đồ phong kiến. 


Cù lao Nga: đd, tên Cù lao NV; 


(ngang Sa Đéc) Nga Châu (TVK) 

Cơ Me: kòh phnã (Di cảo T V 
K trong Le Cisbassac) 

(xem làng. Tân Phụng). 

Cù lao Phụng Nga ở về hướng 
Bắc sông Sa Đéc, cong dài đến 10 
đặm. Về hướng đông là Cù lao 
Phụng, tục danh là Cù lao Tân 
Phụng. Về hướng tây là Cù lao 
Nga. Đất vốn cùng chung một gò, 
nhưng ở giữa có một khe nước cắt 
làm hai, giống hình hai ngọc bích 
hiệp lại. Lá dừa nước rủ xuống 
hình như đuôi chim phụng phất 
phơ. Ngoài kia bãi nổi lên cát 
giồng lúp xúp như bầy ngỗng 
tắm, nên bèn đặt tên Phụng Nga. 
(NKLTĐDC, tr. 86). 

Nay thử lấy điển Cơ Me để 
tìm hiểu hai chữ “Phụng Nga”. Về 
Cù lao Phụng Châu (Cù lao Tân 
Phụng), Cơ Me gọi kòh au lo. Về 
Cù lao này nếu dịch sát thì au lo 
là tiếng chim công "tố hộ”, nhưng 
như đã biết, Cù lao thứ nhì, Nga 
Châu, nếu chọn chữ “Nga” rất 
xứng với tiếng Cơ Me “kòn phnã”, 
(nga), và nếu để y ghép lại hai 
chữ “Công Nga” thì nghe chướng 
chướng, vì thế ấy, nên ngày xưa 
các vị lựa tên làm kiểu, không 


ngần ngại gì mà thay chữ “phụng” 
thế cho chữ “công” vừa đắc thể, 
lại thêm được chừa chữ “công” để 
gọi vùng Gò Công riêng mà thôi. 
Khổng Tước Cang và chăng là đất 
của dòng họ Phạm, thoại thích 
vua Tự Đức. 

Trong bản dịch của Nguyễn 
Tạo, GĐTTC, tập 1, tr. 98, tôi 
chọn và trích một hàng này để 
bổ túc,: “Cù lao Phụng và Cù lao 
Nga gồm 4 thôn là Tân Phụng, 
Sùng Văn, Tân Lân và An Tịch”. 

Kêôh: cù lao, phnã, trong tự 
điển Miên Pháp J.B.Beanard 
không có nhưng tra cuốn lexique 
prauas - cambodgien Panneth, 
thì o1l = kã, ngan, paou: Kâ.ngòk, 
hai chữ đều giống giống chữ phnã, 
vậy tạm gọi là “Phụng Nga” để 
sau này sẽ có người thâm niên 
ngũ xét lại. 


Cù lao Ngô: đd., tên cù lao thuộc 


Biên Hòa chia hai phần: 

- Phần Đông là Cù lao Ngô, 
chữ gọi Ngô Châu; 

- Phần Tây gọi Cù lao Tân 
Triều, chữ gọi Tân Triều Châu. 
(PCGBCTVRK). 

Nguyên năm Lê Cảnh Hưng 
thứ 4 (1743), một trận lụt lớn 
nước xói mạnh cắt cù lao này ra 
làm hai và khoảng giữa còn một 
lạch nhỏ cạn và hẹp, chỉ ghe nhỏ 
qua chậm mới qua lọt. 


Cù lao Nhum: đd., một đảo nhỏ 


thuộc Hà Tiên NV. 


Cù lao Ông Chưởng: đd., xem Cù 


Hu. 


Cù lao Phố: đd., Cù lao ở t.Biên 


Hòa: Đại Phố Châu: c.g. Đông 
Phố Châu cũng gọi Cù lao Ăn mày 
(PCGBC T.V.Ký). 


250 


TVTNMN 


Cơ Me; kòh sằm tãn (Di cảo 
T.V. K. trong Le Cisbassac của 
L.Malleret) cũng gọi “Cù lao 
Cù Châu (ýle du dragon) GĐTC 
Aubaret t.156 

Cù lao này có nhiều tên, vì 
đó là nơi định cư đầu tiên của 
người Tàu khi qua xứ này. Gọi 
Cù Châu, bởi đuôi Cù lao tựa 
đuôi chim công, và mình uốn 
khúc như vóc rồng thêm có bông 
hoa trên lưng, gọi Hoa cù. Cù lao 
được sông Phước ôm giáp Nam, 
sông Cát ôm giáp Bắc, địa thế rất 
đắc thể. Ngày xưa có một cầu ván 
bắc liền qua tỉnh ly. Năm Cảnh 
Hưng thứ 8 (1747), có một tên 
khách giang hề tên Lý Văn Quang 
đến đây tụ tập đồ đẳng làm giặc, 
xưng là Giản phố Đại vương, về 
sau nhìn lầm đọc Đông Phố Đại 
vương khiến đến nay cũng không 
sửa sai lại được, (cũng như trên 
đất Nam Vang, từ đời Đường đã 
có tên là Giản Phố Trại, đọc giọng 
Trung Quốc là Kam Pu tchai, cho 
đến nay họ mới xưng Quốc hiệu 
là Kầm Bù - Chia chớ không có gì 
lạ) và một lần viết sai, nước Cửu 
Long Giang rửa không bao giờ 
hết dấu. Bọn giặc Lý Văn Quang 
phá sập cầu, về sau không nối sửa 
lại, và nơi đầu Cù lao phía nam 
có đặt một bến đò có đò đưa qua 
chợ Bình Tiên. Khi binh Tây Sơn 
vào, đóng đến nơi chỗ này thành 
danh là Chợ Đồn luôn cho đến 
nay còn gọI. 

Nay xét qua điển tích Cao 
Miên, nếu khư khư theo chữ 
viết để lại, thì “sòm tấn” không 
có trong tự điển Miên - Pháp 
J.B.Bernard, may thời nhờ sách 


T.V.Ký để lại, biết Cù lao có tên Ăn 
Mày, tôi nói theo đó tra tầm thét 
gặp được trong sách Bernard chữ 
“sâum téan”: demander aumône, 
như vậy đích thị theo điển này, đó 
là Cù lao Ăn mày rồi cho hay cách 
viết và cách phiên âm đã thay đổi 
theo thời và theo từng Học giả 
Tác giả vậy. 

ĐSòm tấn: sâum téan: 
demander Ïaumône: hành khất, 
ăn mày ăn xin. 

Thời Pháp thuộc, tại Cù lao 
này người ta có gặp khá nhiều 
lưỡi đá toại thạch (đá lửa), Pháp 
gọi haches en silex, de Ÿépoque 
néolithique (thuộc Tân Thạch 
Khí Thời Đại), một phần gởi ra 
để tại viện Finot cũ của trường 
Viễn Đông Bắc cổ ở Hà Nội, một 
phần lưu trữ tại viện Bảo tàng Sài 
Gòn, nơi vườn bách thảo, những 
di vật này chứng tỏ đất nước ta 
căn cội rất xưa, tiếc thay đến bây 
giờ chưa tiếp tục nghiên cứu vấn 
đề này, và phần đông dân bản xứ 
lại tin rằng đó là lưỡi tầm sét của 
thiên lôi, kẻ lượm đem về làm vật 
ngoạn hảo để chơi, lần hồi Cù lao 
Phố mất gần hết những cổ vật ấy. 


Cù lao Phố: đd., 


'ý]e de Dai Pho, vulgairement 
appelée Cu Lao Pho, est encore 
nommée Dong Pho, et enfln Cu 
Chau (ýle du dragon), à cause 
de ses nombreuses sinousItés, 
qu1 lui donnent la ressemblance 
đun immense dragon dans Ïeau. 
Cette ýle est située dans đ'est 
de la citadelle, à plus de 8 lis de 
distance. Elle a uen longueur de 
7 hs, et sa largeur est égale aux 
deux tlers de sa longueur. Blle 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


2B1 


est placée devant la cItadelle 
comme un beau polsson đ”or 
préposé à sa garde. Elle forme 
dans la rivière une barrlère de 
plerre suflisamment éÌevée pour 
la protéger. (Aubaret p. 156). 


Cù lao Phú Quốc: đd. xem Phú 


Quốc. 


Cù lao Phú Túc: đd., tên một cù 


lao của tỉnh Mỹ Tho, từ hướng 
tây chạy qua đông nam đụng mé 
Đông Hải, chạy dài có hơn hai 
chục km theo bãi biển. Trên cù 
lao nầy là hai tổng Hòa Quới và 
Hòa Thinh lại với một phần của 
tổng Thuận Trị. Từ hướng tây, 
Cù lao hẹp bề ngang và mở rộng 
lần qua đông đến giáp biển, khúc 
giữa cù lao là một vùng sình lầy 
rộng lớn có nhiều ngòi rạch chảy 
tứ tung nhưng ngắn đòn. Những 
cù lao kia, có cái gọi cồn, cái gọi 
cù lao, tùy theo mới mọc hay đã 
có từ lâu, và nếu kể từ tây sang 
đông thì đó là: 

- Cồn Qui, giáp với tỉnh Sa 
Đéc, và đây là làng Thanh Hưng 
gồm ruộng sâu sình lầy còn nhiều 
bụi rậm ở khúc giữa và mé đông, 
phần đất tốt có ruộng thục thì 
chiếm phía tây cù lao này; 

- Cồn Tàu, làng Mỹ Thuận, 
ở cách đất liền bởi rạch Lồng 
Ao, cù lao nầy mé tây và mé 
đông đều có ruộng, mé đồng còn 
nhiều bụi bậm còn nơi khúc giữa 
cù lao, năm 1909, vẫn còn chưa 
khai phá; 

- cù lao Vung, chiếm trọn làng 
Hòa Khánh, và mọc toàn cây dừa 
nước; 

- cù lao Năm Thôn (xem chữ 
ấy); 


- chung quanh và gần cù lao 
Năm Thôn nầy là những cù lao 
lon con, năm 1902 còn nhiều 
rừng, bãi cù lao khi nước ròng mới 
thấy, cả thảy thuộc làng Ngũ Hiệp 
và có tên: Cồn Cò, Trương Giảng, 
côn Nhậm, cồn Bà Đặng và côn Cả 
Công). (xem thêm cù lao Rồng). 


Cù lao Phủ Thành: đd., tên cù lao 


thuộc tỉnh Mỹ Tho, do tên làng 
đặt theo, ở gần cù lao Phú Túc 
(monographie Mỹ Tho 1902). 


Cù lao Phụ Long: đd., (theo bản 


dịch Nguyễn Tạo, GĐTTC, tập 
1, tr. 97): 

Ỏ phụ cận theo sông Hàm 
Long (sic) nên gọi là “phụ”. Có 
lũy tre xanh bao bọc vũng nước 
của thôn Phụ Long. Ở giữa đồng 
ruộng có nhiều cò đậu, buổi chiều 
thì quạ bay về ngủ trên cây, có 
cảnh trí tự nhiên ở chốn giang 
thôn. 

Aubaret tr. 261 viết: “ L/ýle de 
Phu Long se trouve à ŸextrémIté 
du cours du Ham Long. BElle est 
couverte de bambous. Le village 
de Phu Long est placé sur ses 
bords. 

Nên đọc Hàm Luuông, chớ 
không phải Hàm Long. 


Cù lao Phước Thiện: đd., tên một 


cù lao thuộc tỉnh Mỹ Tho gồm ba 
làng: Phú Thiện, Phước Định và 
Phú Thạnh (monographie 1902 
Mỹ Tho). 


Cù lao Phụng Nga: đd., xem cù lao 


Nga, và cù lao Tân Phụng. 

Nguyên Pháp văn của 
Aubaret, tr. 261: “ Lýle de 
Phong Nga, située dans le nord 
đe la rivière de Sa Dec, a 10 ]lis 
de long. 


252 


TVTNMN 


A Yest on voit [ýle de Phong 
Châu, vulgairement appelée Cu 
lao Tan Phong; à ouest, celle de 
Nga Châu, vulgaIrement nommée 
Cu lao Chanh Nga. 

Les quatre villages de Tan 
Phong, Xung Van, Tan Lam et 
Yen Tich sont placés sur cette 
ýle, dont le territoire est séparé 
en deux par un petit arroyo qui 
la traverse en son milieu. Les 
Jardins et les arbres y sont très 
beaux. 

S1 les habitants de cette 
ýÌe vivent en paysans, 1Ìs 
son cependant suffisamment 
rapprochés des grands 
marchés pour ne pas manquer 
de distractlons. Ainsl, s1ls le 
désirent, 1Ìs peuvent aller à Bac 
Pho et sur le fleuve antérleur 
pour y chanter des vers; ou 
bien, s1ls aiment à volr en 
grand nombre les Jolies filles 
1ls nont quà se rendre à Sa 
Dec par le Nam Tan, et 1ls sy 
réJouIront autant qưon le faIt à 
Lac Duong, en Chine. Ôn cultive 
et on plante beaucoup sur Lýle 
de Phong Nga. 

Les habitants peuvent à leur 
gré se livrer à agriculture ou à 
la pêche. 

Cest en somme une ýle fort 
agréable à habiter. 

Dịch. 

ýle de Phong Nga là cù lao 
Phụng Nga. 

Lýle de Phong Châu (cu lao 
Tan Phong) là Phụng Châu (Tân 
Phụng). Lýle de Nga Châu (cu 
lao Chanh Nga) là Nga Châu 
(cù lao Chánh Nga). Tan Phong, 


Xung Van, Tan Lam, Yen Tiĩch là 
Tân Phụng, Sùng Văn, Tân Lân, 
và An Tịch. 

Bac Pho là Bắc Phố. 

Nan Tan là Nam Tân? 

Lạc Dương là thành Lạc 
Dương, ở Trung Quốc, một chỗ 
phôn hoa xưa. 


Cù lao Quạ: đd., tên một cù lao NV. 


Chữ gọi “Ô Châu” (TVE). 

Cơ Me: kôh kaèk (di cảo TVK, 
trong Le Cisbassae). Kaèk là con 
quạ. 

Ở bắc lưu Tiền Giang, phía 
nam cù lao Long Ấn, làm án ngoại 
cho sông Long Ân nầy. Làng ở đây 
gọi thôn Hậu Đông, có cau dừa 
sum sê, cây cối xanh mịt, vũng 
bưng có cá tôm nhiều, thường có 
nhiều quạ tụ hội bắt cá tôm nên 
gọi là cù lao Quạ. 

Về làng Hậu Đông trên đây, 
trong Aubaret tr. 220 viết Nhon 
Hau Dong. 


Cù lao Quới Sơn: đd., 


Ö phía tây ngã ba cửa Đại, 
hình dáng quanh co uốn khúc 
như hình con giao long, có cù lao 
đất thổ châu che khuất phía bắc, 
bạc sa, tục danh là cồn tàu nằm 
xiên phía đông, cù lao nằm giữa 
cảnh phong ba sóng gió mà cây 
cối xanh om tươi tốt trong nhiều 
sinh khí, có thôn Huỳnh Long và 
Quới Sơn ở đây nên đặt tên là cù 
lao Quới Sơn. 

Aubaret, tr. 216 

Tle de Qui Son 

Tle de Tho Chau 

Tle de Bach Sa, vulgairement 
nommée Con Tao, située dans le 
N.o. de Tran Hai Chau (Con tao 
là côn tàu). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


253 


Cù lao Rồng: đd., Long Châu. (tên 


khác nữa là cù lao Phú Túc). 

Cơ Me: Kòh năk (di cảo TVK). 
Năk, néak: serpent naga, rồng 
của Cơ Me. 

Cù lao Rồng là cái hương 
án trấn giữ phía trước cho châu 
thành Mỹ Tho. Vàm sông Mỹ Tho 
sâu và rộng, ngày trước có đặt bảy 
cái lưới đáy, theo bản dịch của ông 
Nguyễn Tạo (GĐTTTC, 1, trang 59) 
thuyền buôn qua lại phải đậu chờ 
con nước lớn mới vô được. Sách nói 
từ năm Mậu Thân, nhưng không 
ghi rõ là năm nào theo dương, 
phù sa bồi càng ngày càng cao 
người đời đó nói giống hình rồng 
nên vua tứ danh là Long Châu 
(cù lao Rồng). 

Đời Pháp thuộc, cù lao được 
chọn làm nơi an trí người mắc 
bịnh Hansen. Vì vậy có gial 
thoại như sau: Nhà ông Đỗ Hữu 
Phương trong Chợ lớn, làm mọi 
cho Tây đắc lực, thăng đến Tổng 
đốc, tết treo câu liễn: “Đất Chợ 
Lớn có nhà họ Đỗ, đỗ một nhà 
ngũ phước tam đa” (giao ai đối 
hay sẽ được trọng thưởng). Về 
sau có người gởi câu nầy không 
nhận tiền thưởng. Câu như vầy: 
“Cù lao Rồng có lũ thằng phung, 
Phun một lũ cửu trùng bát nhã”. 
Câu này phải đọc giọng Nam Kỳ 
mới thấy thâm thúy và cũng đừng 
nói bịnh Hansen và phải nói ngay 
tẩy bịnh còi, thì quan lớn Tổng 
đốc, mới dạy đừng treo cửa ngõ! 
(Sài Gòn năm xưa 239). 

1) Không biết trong nguyên 
văn bản chữ Hán, câu nầy viết 
ra sao, mà trong GĐTTC, tập 1, 
tr. ð9, ông Nguyễn Tạo viết: “Khi 


trước cửa sông Mỹ Tho sâu rộng, 
có đặt 7 cái lưới đáy, ... (chép y 
nguyên văn). Còn trong bản Pháp 
văn Aubaret viết “... le fleuve 
de Mi Tho étalt en cet endroIt 
large et profond et 1l formait 
un véritable port, nommé Dê 
Van That Khau (dai luoi) (sao y 
nguyên văn), khiến tôi dịch theo 
và chấm dấu đọc là Đê văn thắt 
khẩu (đai lưới), hiểu là “Bờ đê 
miệng thắt kiểu như đai lướt. 
(xem thẻ chữ Pháp). 

Xin nhờ duyệt lại. (Tôi sẽ nạp 
bản chữ Hán khi cần dùng). 

(xem thêm cù lao Phú Túc). 


Cù lao Rồng: đd., Long Châu (bản 


tiếng Pháp). 

Lýle de Long Chau, 
vulgairement Cu lao Rong, est 
située auprès et en face de la 
citadelle. 

Dans le princIpe, cette ýle 
wexistant pas, le fleuve de Mi 
Tho étalIt en cet endroIt large et 
profond, et 1l formalt un véritable 
port, nommé Dê van that khâu 
(dai luon). 

Cétait là que se rendalent 
les bâtIiments de commeree, 
sans cesse allant ou venant 
au mouillage. Cétait un lieu 
très commode et très agréable 
pour les barques et les navires 
qui, profitant de la pleine mer, 
entralent ou sortalent, selon le 
cas. 

Tan Mau Than (Ï y a plus de 
60 ans), 1Ï apparut à la surface de 
Teau un banec de sable qui Jusgưà 
auJourđhuli est allé grandissant 
et sélevant de jour en Jour. Ce 
banc affectait la forme đun 


254 


TVTNMN 


dragon; 1Ì finit par acquérIr la 
consistance dune ýle, et fut 
nommé par Ïempereur Gia Long, 
ýle du dragon (Long Châu). 

Cette ýle, longue đenviron 
2 lis, est semblable à une étoile 
placée au milieu des eaux. File 
sert de défense à la citadelle et 
soppose à ce que les eaux de 
fleuve aillent en détérlorer la 
TIve. 

Le livre Tram G1ư Gia dit 
que, lorsqu”l surgit une ýle du 
milieu de eau, la terre de cette 
1le est excellente et dun très bon 
rapport. C*est là une chose qul se 
vérifie au suJet de Ïýle de Long 
Châu. (Aubaret, p.207). 

Long Châu, tục danh là cù lao 
Rồng, ở sát và trước mặt tỉnh ly 
Mỹ Tho. 

Luận theo nguyên tắc, thì cù 
lao nầy không có, vì vàm sông 
Mỹ Tho, vừa rộng vừa sâu, làm 
ra một cảng khẩu gọi Đê Văn 
Thắt Khẩu (đai lưới). Đây là nơi 
tụ hội các thuyền buôn, cái lên, 
cái xuống để tìm nơi đậu; một 
cảnh vừa tiện lợi vừa vui mắt 
cho ghe thuyền, hoặc ra hoặc 
vô tùy theo con nước thuận tiện. 
Năm Mậu Thân (trước đây hơn 
60 năm) bỗng nổi lên khỏi mặt 
nước một cái cồn cát cho đến nay 
vẫn mỗi ngày mỗi lớn cao trổ 
ra hình con rồng, và càng ngày 
càng đè dặt, đức Gia Long bèn 
ban tên là Long Châu (cù lao 
Rồng). Cù lao này dài độ 2 dặm, 
nằm như một ngôi sao trấn giữa 
nước, vừa làm rào giậu trước 
tỉnh ly ngăn giữ nước không xoi 
khoét bờ sông. Sách Tram Giư 


Gia (sic), nói khi có một cù lao 
nổi lên ấy là tốt nhứt và sẽ cho 
hoa lợi đồi dào. Sự việc ấy đã 
hiển nhiên đến cù lao gọi Long 
Châu nầy. 

Câu “năm Mậu Thân trước 
Gia Long” là ông Trịnh Hoài Đức 
nói, tra trong sách có lẽ là năm 
1788 (Mậu Thân) vậy. 

Cù lao Sơn Tùng: đd., tên một cù 
lao thuộc tỉnh Mỹ Tho, mọc ngoài 
sông cái, thuộc làng Phú Túc 
(monographie 1902 Mỹ Tho). 

Cù lao Tàu: đd., tên cù lao thuộc tỉnh 
Mỹ Tho, trên có làng Long Phụng, 
năm 1902, chỉ có cây bần và cây 
dừa nước mọc (monographIe 1902 
Mỹ Thọ). 

Cù lao Tán Dù: đd., tên cù lao ở NV; 
chữ gọi Long Sơn Châu theo TVK 
PCGBC. 

Cơ Me: Kòh chắt (di cảo TVK 
trong Le Cisbassac). 

Chằt, chhăt: dù. Cũng gọi teăng yuv 
(tiếng Trung Hoa) và đúng là tán 
dù của ta. 

thuộc tỉnh An Giang cũ, nay 
vẫn thuộc tỉnh An Giang. 

Cù lao Tân Chánh: đd., tên cù lao ở 
Biên Hòa, NV; Tân Chánh Châu, 
cũng gọi Đồng Sứ, theo TVK trong 
PCGBC. 

Cơ Me: Kòh krăc (di cảo TVK 
trong Le Cisbassac). 

Cùng với cù lao Ngô và cù lao 
Tân Triều, cù lao Tân Chánh nằm 
liên tiếp nhau thành một hàng 
đài, cù lao Tân Chánh rộng và đẹp 
hơn, nơi đây trước có sản xuất thứ 
đường cát tốt và đất rất hạp với 
dâu và nhứt là mía. 

Krec không có trong tự điển 
J.B. Bernard. Có chữ krek: rotin. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


255 


Tạm chừa lại, không dịch. 
(Tiếng Miên có krauch là trái 
chanh, rất gần với krec. Tiếng 
Việt thì chanh với chánh cũng rất 
gần nhau, nhưng tốt hơn là chừa 
cho người sau định đoạt, chớ theo 
tôi cù lao chanh (kok krauch) dịch 
Tân Chánh cũng gần lắm. 

Lời bàn thêm. - Krec và 
krauch có thể tạm gọi giống 
nhau và đọc cùng một giọng. 
Krauch là trái chanh. Prek 
krauch là rạch chanh. Trong 
sách nôm để lại, các cụ Nguyễn 
Tạo, Thượng Tân Thị, coi theo 
bản của thợ Tàu khắc, thường 
dịch là Rạch Tranh, đồng Tranh, 
Bến Tranh, và chữ Tranh nầy lại 
viết Tranh (như trong tranh tố 
nữ), chớ không viết Tranh là cỏ 
tranh, và chữ Tranh tố nữ viết 
rất giống chữ Tuyên, nên nhiều 
dịch giả lại viết Đồng Tuyên, 
khiến hiểu lầm, tôi cam đoan 
trong Nam có Đồng Tranh (Pháp 
dịch forêt de tranh, ở vùng Biên 
Hòa) và Bến Tranh, ở vùng Mỹ 
Tho, và chẳng có Đồng Tuyên 
bao giờ. (Trong Lịch sử nội chiến 
ở Việt Nam của Tạ Chí Đại 
Trường, các chỗ ghi Đồn Tuyên, 
nên đổi thành Bến Tranh mới 
đúng vì Bến Tranh, ở giữa Tân 
An và Mỹ Tho ngày nay là bãi 
chiến trường, bãi chiến tranh, 
tranh giành nhau giữa Tây Sơn 
và chúa Nguyễn Ánh, đôi bên 
đánh nhau quyết liệt nơi chốn 
nầy chớ không phải nơi vùng 
Biên Hòa. Ông Thủ Khoa Huân 
thọ hình cũng nơi nầy chớ không 
phải ở Mỹ Tho (Tho Giang) vậy. 
Bến Tranh có trước, từ đời Đàng 


Cựu, còn chợ Mỹ Tho là do trào 
Pháp sáng tạo sau nầy mà thôi). 


Cù lao Tân Cù: đởd., tên cù lao 


thuộc Vĩnh Long: Tân Cù Châu 
(PCGBCTVRK). 

Ö phía Bắc sông Hàm Luông, 
gồm thôn Tân Cù và thôn Bình 
An; vì cù lao mới nổi, xem như 
hình con rồng nhỏ chưa có sừng 
(cây lớn chưa mọc) nên gọi là vậy. 

Bản Pháp văn của Aubaret, 
tr. 260, đi rất sát đoạn trên nầy: 

“Uýle de Tan Cu, située dans 
le nord du fleuve Ham Long, 
est sinueuse et semblable à un 
reptile sur Ïeau. 

Blle est belle comme un 
miroir placé sur eau, elle est 
magnifñque et verte dans toute 
son étendue. 

Les bambous et les aréqulers 
y sont remarquables. 

Les deux villages de Tan Cu 
et de Binh Yen sont sur cette ýle, 
qul nest pas éloIgnée du marché 
de Cho Ngao. 


Cù lao Tân Din (sic Malleret) : đd., 


tên cù lao NV, PCGBC T V K) 
(xem “Bãi Bà Luụa, cù lao Bà Lụa 
và xem cù lao Hoằng Trấn). 

Cơ Me: Kòh tin (di cáo T V K 
trong Le Cisbassac). 

(trong NKLTĐDC, Thượng 
tân thị, nơi tr. 88, viết rõ ràng: 
Cù lao Hoằng Trấn (tục danh là 
bãi Bà Lúa), lại một tên nữa là 
cù lao Tân Dinh, (sic) bề dài 30 
dặm, bề ngang bằng phân nửa 
bề dài. Dòng sông hiệp quanh, 
đất gò cao rộng, xưa cho địa thế 
Hậu Giang rộng lớn rừng rú rậm 
dài, lại nhiều làng xóm dân thổ 
ở đó, cùng với dinh Long hồ cách 


256 


TVTNMN 


xa, nên đặt thêm một trấn lớn 
để ngăn giữ, mới dời dinh Long 
Hồ về đó đổi tên là dinh Hoằng 
Trấn. Sau lại cho dinh Hoằng 
Trấn ở nhằm nơi hiu quạnh, xảy 
có việc gì, khó bề ngăn chống và 
tiếp ứng nên lại bãi đinh mới, mà 
đem trở về ở Long Hồ, như cũ, còn 
chỗ này, nhơn vái tên mà đặt là 
cù lao Hoằng Trấn). Tra kỹ lại, 
thì Bãi Bà Lúa, TVK PCGBC vẫn 
có ghi rõ tên chữ là Hoằng Trấn 
- hay Tân Dinh Châu; còn trong 
Le Cisbassac, đi cảo TVK dịch Cơ 
Me là koh th]òn. 

Dịch nghĩa từ chữ - Koh tin: 
cù lao đin (ông Malleret viết như 
vậy), Ban đầu tôi tưởng thầy cũ 
của tôi tại viện bảo tàng Sài Gòn 
viết trật vì tôi đinh ninh cù lao 
Tân Dinh, (dinh Hoằng Trấn) 
là đúng hơn. Nhưng khi anh Lâ 
Ngọc Trụ duyệt đến chữ này, ép 
tôi tìm dịch cho ra koh tin nghĩa 
là gì, khi ấy tôi cố tìm mới rõ lại 
ông Malleret viết đúng và tội nói 
oan cho người ân nhân đã quá 
cố này. Nguyên kòh là cù lao, ai 
cũng biết. Còn tin là kting, ta dịch 
“din” (Huỳnh Tịnh Của) là giống 
bò rừng, trâu rừng, nhỏ con, sừng 
nó là một vị thuốc mát, hay dùng 
làm thuốc trị ban trái. Có kẻ nói 
sừng din ky lửa, trong nhà có nó 
thì khỏi hỏa hoạn (theo ĐNQATV 
Huỳnh Tịnh Của). 

Tự điển H. T. Của nói din là 
trâu rừng, anh Lê Ngọc Trụ cũng 
bảo như vậy (V.N.C.T.T.V.L.N.T.), 
nhưng tôi đã thấy thì màu lông 
là lông bò (vàng pha đen chỗ gáy, 
chân v.v...) sừng cũng giống sừng 
bò, nên tôi mạn phép viết thêm là 


“bò rừng, trâu rừng”; trên Nam 
Vang năm trước có người đi săn 
về nói rằng con din là loại thú 
rừng khi nó già chuyên môn tìm 
rắn mà ăn, nên sừng nó trị được 
nọc rắn và trị ban trái rất hay đúc 
chưa có viện Pasteur trỊ), và con 
din rất lanh lẹ, thường thường 
khi nó phóng uế, nó quay lại lấy 
sừng bắn phần cứt bay tung tóe 
để phi tang và để khoe tài, khi 
nó quá già, sừng tét tơi ít khi còn 
nguyên vẹn. Thổ gọi kouprey, 
kting, gaur v.v..., nay còn rất ít 
đến gần tiệt giống. 


Cù Lao Tân Din: đd., tên cù lao 


ởNV. 

Về con din ăn rắn, có điển này 
thêm bằng chứng: 

khting: grand boeuf sauvage. 
- Khting krâbey, la plus grande 
espèce khting po, une espèce 
qui, dit-on, est Insensible aux 
morsures des serpents; ou même, 
selon đ'autres, se nourrit de 
serpents. 

Ânchien khting po: bague 
faite avec la corne de cet animal, 
et qui dit-on, neutralise le venin 
des serpents (tự điển Miên - Pháp 
J.B. Bernard). - Dịch: khting: 
giống bò rừng ăn rắn. Khting 
krâbey: giống trâu rừng ăn rắn. 
Khting po: giống thú nọc rắn 
không nhiễm, theo người khác, 
chẳng những vậy lại lấy thịt rắn 
làm môi. 

Âchiên khting po: cà rá làm 
bằng sừng con din, trị được nọc 
rắn cắn. 

Din (không có h): bò rừng, 
trâu rừng bắt rắn ăn thịt, ta lấy 
khting biến ra din: sừng din. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


257 


Cù lao Tân Phụng: đd, tên cù lao ở 


NV. Tên chữ: Phụng Châu (TVK) 

Cơ Me: kòh au lo (đi cảo TVK 
trong Le Cisbassac). 

Au lo, trong tự điển J.B. 
Bernard nói con chim này kêu 
nghe “âu lo”, ta đổi làm chim 
phụng: sát âulâ. (Chim kêu âulâ, 
nghe như tố hộ là tiếng kêu chim 
công, nhưng vì đã có Gò Công, nên 
đổi làm chim phụng?). Trong bản 
dịch GĐTTC, tập 1 tr. 98, Nguyễn 
Tạo giải: lá dừa lá cau rủ xuống 
như đuôi chim phụng, nên gọi cù 
lao Tân Phụng, chỗ khác nữa là 
“cù lao Phụng Nga”. (Xem thêm 
Long Phụng Giang). 


Cù lao Tân Triều (phần phía Tây 


của cù lao Ngô): đd. tên cù lao 
thuộc Biên Hòa, chữ gọi Tân 
Triều Châu. (PCGBCTVR). 

- Đây là nơi sản xuất bưởi 
danh tiếng gọi bưởi Tân Triều, và 
trâu Tân Triều, lá vàng, vị thơm, 
cũng rất được nhiều người dùng. 


Cù lao Tây: đd. cù lao trên Tiền 


Giang, chữ gọi Tê Châu (TVK). 

Cơ Me: koh romas (di cáo TVK 
trong Le Cisbassac). 

(romas là Tê Ngưu, vậy đúng 
là cù lao con Tây). 

Chép y nguyên văn hai bản 
dịch để so sánh: 

NKLTĐDC, tr. 87, bản dịch 
Thượng Tân Thị: “Fây Châu đà 
cù lao bò tót hay bò u), ở về ngọn 
thượng lưu sông Trước, cù lao Nai 
ở về hướng đông, cù lao Nghĩa ở về 
hướng tây, cù lao Heo ở về hướng 
bắc, cù lao Dao Lửa ở về hướng 
nam. Năm cù lao đứng bao bọc 
nhau, tre cây mọc gác nhau, làm 
hang ổ cho loài cầm thú ở". 


GĐTTTC, tập 1, tr. 99: “Cù lao 
Tê. Ở thượng lưu Tiền Giang, có 
thôn Tân Hưng ở đấy. Cù lao Lộc 
ở phía đông, cù lao Nghĩa ở phía 
tây, cù lao Tụi ở phía bắc, cù lao 
Đao ở phía nam; hình như hoa 
mai vậy. Nơi đây lũy tre xanh tốt, 
làm chỗ sào huyệt cho loài cầm 
thú. Nguyễn Tạo dịch. 

Bản Pháp văn, tr. 263, 
Aubaret viết rõ: Tê Châu: Cu lao 
Tay và làng Tân Hưng. 


Cù lao Thanh Sơn: đd., xem cù lao 


Cái Cấm. 


Cù lao Thằng Cộc: đd., tên một cù 


lao có nhiều tên: 

Cù lao Thằng Cộc 

Cù lao con cộc lớn (kòh kaàt 
thom) 

Cù lao con cộc nhỏ (kòh kaàt 
tóc) 

Cù lao này ở làng An Thạnh 
Nhì, tổng Định Mỹ, tỉnh Sốc 
Trăng mọc giữa lòng sông Hậu 
Giang, ban đầu có một đảo, 
sau mọc thêm và cứ gọi một 
tên “thằng cộc” và thêm lớn 
nhỏ để phân biệt. Cộc là giống 
chìm ăn cá, lông đen, chân cao, 
thịt hôi nhưng bắt cá thật giỏi, 
miền giáp giới Trung Quốc họ 
nuôi chim này cho đeo khoen cổ 
không nuốt cá được và dạy bắt 
cá làm nghề sanh nhai. Vì chim 
lớn con nên gọi thằng cộc, thằng 
bè (chim chàng bè, cộc) (Bắc gọi 
công cốc là cormoran, còn chàng 
bè là pélcan). Nơi cù lao này có 
nhiều. 

VNTĐLVĐ ghi: “Cồn cộc” vốn 
là cù lao này vì cù lao nào cũng 
có nổi côn lên trước khi cù lao 
xuất hiện. 


TVTNMN 


Cù lao Thi Hàn: đd., Bản Pháp văn 


theo Aubaret, tr. 218): 


Vàm Hàn: Han Giang, đd., 


Le Han Giang, vulgairement 
nommé Vam Han, est situé dans 
Touest de lýle de Thi Han. Ce 
Han Giang se réunit au Thị Han. 

Cette ýle de Thi Han forme 
SIx caps ou poIntes qu1 avancent 
dans Ïeau; cest pour cela qư'elle 
est aussi appelée lục châu đầu, 
ýle à sIx têtes. La poInte de 
Yest est la plus prononcée; elle 
forme le territoire des deux 
villages de Mĩ Lương et đHòa 
Lộc, la deuxième pointe forme le 
village de Mĩ Hưng, la troIsième 
pointe constitue une petite ýle 
commée Tiểu Châu, entourée de 
Varroyo appelé Cổ Lịch, lequel 
est large de 28 tams et profond 
de 12 pieds. Après un cours de 2 
lis et deml au nord, 1Ì se divise 
en deux bras: le bras du nord - 
es‡, après avolr parcoure une 
distance de 7 lis, se Jette dans 
le Đại hội, celui du nord-ouest 
se Jette également dans le Đại 
hội, après un cours de 10 lis. 
Cette petite ýle de Tiểu Châu 
est placée là comme une colonne 
de plerre pour protéger le rạch 
Cổ Lịch. 

La quatrlème pointe forme 
le village de Mỹ Thuận; la 
cIngulème constitue le village 
de Mĩ An Đông; et enfn sur la 
sixIème est établi le terrItoire des 
deux villages de Thanh Hưng et 
de Mĩ Lồng... 

a) Lục đầu châu mới phải 

La végétatlon de lýle de 
Thì Han est très belle; les 


champs et les Jardins y sont fort 
bien cultivés; les habitants s'y 
occupent également đagriculture 
et de pêche. 


Cù lao Thới Sơn: đd., 


Ö về hướng tây sông Mỹ Tho, 
châu vi 5ð dặm, có bãi Tôn, tục 
danh cù lao Họ che ở đông nam, 
lấy cây cao làm bình phong, đất 
bồi khí vượng, dân cư đông khá, 
lấy tên làng mà đặt nên gọi cù 
lao Thới Sơn. 

Aubaret, p. 217: 

Tle de Thai Son 

Tle de Ton Chau, vulgairement 
appelée cu lao Honour (Tôn là 
Họ). 

Cù lao Thới Sơn, do tên làng 
đặt ra, ở gần cù lao Phú Túc (theo 
monographie tỉnh Mỹ Tho năm 
1902 soạn bằng Pháp văn). 


Cù lao Tiểu Châu: đd., 


1) Theo bản dịch Nguyễn Tạo 
(GĐTTC, 1, tr. 98): 

Cù lao Nhỏ Tây Nam. 

Có ba thôn Tân Phước, Phú 
An, và Tân Tịch ở đấy. Cù lao 
nhỏ đông nam có thôn Tân Thới ở. 
Ba cù lao đứng nối tiếp, bốn mặt 
đều sông nước nghiễm nhiên như 
cảnh Bồng doanh tam đảo (1) Từ 
đấy ra phía bắc có rừng tre xanh 
tốt, cao lớn khác thường, cành rễ 
giao nhau từ bề rậm rịt. Trong 
có hồ ao, cá ruộng lúc nhúc rất 
nhiều, người thiện nghệ, lũ lượt 
kéo đến vạch bùn cỏ, lượm bắt 
đem muối mắm hoặc phơi khô, rồi 
chặt tre kết bè đem bán các ngả, 
chung hưởng mối lợi thiên nhiên. 

Bản Pháp văn của Aubaret 
tr. 262, viết: “I/ýle de Tiểu Châu 
est située dans le sud - ouest. Sur 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


259 


cette ýle sont les trois villages de 
Tan Phuoc, de Phu Yen Dong et 
de Tan Tịch. 

Une deuxième petite ýle de 
Tiểu Châu se trouve dans le 
sud-est. Sur cette ýÌe est placé le 
village de Tan Tai. 

Ces trois ýles sont en face 
Tune de Fautre. 

De magnifigues bambous 
et de beaux arbres se volent 
đans le nord de lýle Gien, qu1ls 
entourent de tous côtés. Cette ýÌe 
est coupée dˆun grand nombre de 
petlts arroyos très polssonneux 
et où le polsson est pris dans 
la vase par des pêcheurs qui se 
réun1ssent pour cela en bandes 
de quinze personnes. Ôn sale et 
on sèche du polsson sur cette ýle; 
on y exploite aussi des bambous, 
dont on fait des radeaux que 
Ton va vendre dans les marchés; 
ce sont là les sources de profits 
considérables. 

1) 3 đảo Bồng Doanh là Bồng 
Lai, Phương Trượng và Doanh 
Châu, ở giữa Bột Hải, nơi Tiên ở 
(Từ Nguyên). (Chú thích C. Ng. T) 


Cù lao Tòng Sơn (Tùng Sơn) (vàm 


Cái Tàu Thượng): đd, tên cù lao 
NV, chữ gọi Tòng Sơn Châu (T V 
K, PCGBC). 

Cơ Me: kòh krơi (di cảo TVK 
tr. Le Cisbassac). 

Ở phía đông sông Mỹ Lông 
thuộc Tiền Giang, có thôn Tòng 
Sơn ở đây (NKLTĐDC, tr. 87). 

Trong quyển nhỏ của T. V. K. 
có ghi “ở vàm Cái Tài Thượng”. 

Trong bản Pháp văn, tr. 262, 
ông Aubaret tả cù lao Tùng Sơn 
có câu: “Au lever du solell, Ủýle 


a Yaspect đun cochon, et plus 
tard, elle ressemble à un corbeau, 
lorsque le vent commence à 
souffler” nếu dịch trắng trợn thì 
ra như vầy: Khi mặt trời mọc, cù 
lao có hình thù con heo, và khi 
trưa một chút, lúc gió bắt đầu 
thổi, thì lại giống hình con quạ; 

(Vì tìm chưa ra nghĩa chữ 
krơi, nên chừa lại sau nhờ người 
khác bổ túc 


Cù lao Trà Luộc: đd, tên cù lao NV; 


Kiến Lợi Châu. 

Cơ Me: kòh tà lòk (di cảo TVK 
trong Le Cisbassac). 

Tà lòk, te lòk: gáo dừa chặt 
hai, gáo dừa để múc nước; 

Tà lòk kra-bey là vũng trâu 
nằm cho khỏi muỗi đốt. 


Cù lao Trâu: đd., tên cù lao NV: 


Ngưu Châu (TVK viết tr. PCGBC: 
cù lao Trâu (Tân Thuận) (Ic). 

Cơ Me: kòh krabel (di cảo TV 
K tr. Le Cisbassac). 

Ở về ngọn thượng lưu của Tiền 
Giang, có hai thôn Tân Hòa và 
Tân Thuận, và lấy tên là cù lao 
Tân Thuận. (NKLTĐDC, tr. 87). 

Ông Tạo gọi cù lao Ngưu 
(GĐTTC, tập 1 tr. 99). 

Aubaret, tr. 262, lại viết cù 
lao Ngư Châu, nhưng nhờ kể hai 
làng là Tan Hoa và Tan Tuan, nên 
biết ông viết lầm Ngư (cá), thay 
vì Ngưu (trâu). 


Cù lao Trầu: đd., tên cù lao ở Vĩnh 


Long; Phù Châu (PCGBCTVE). 


Cù lao Tròn: đd., tên cù lao ở NV; 


(sách không có ghi địa phận nào). 
Cơ Me: kòh kbài] khlà (di cảo 
T V K trong Le Cisbassac). 
(đúng ra: kbài: đầu; khlà: 
cọp, hổ). 


TVTNMN 


Nếu dịch sát nghĩa theo tiếng 
Cơ me là cù lao đầu cọp hoặc cù 
lao đầu ông hổ, nhưng cổ nhân 
viết cù lao Tròn, chỉ tiếc trong Le 
Cisbassac không ghi rõ thuộc địa 
phận nào, tỉnh nào. 


Cù lao Trường: đd., (theo bản dịch 


Nguyễn Tạo), GĐTTC, tập 1, tr. 
97): 

Ở hạ lưu sông lớn Long Hồ, 
chu vi 30 đặm, gồm 5 thôn: Phú 
Thái, Phước Khánh, Thái Bình, 
Thanh Lương, và Bình Thạnh. 
Nơi đây vườn nhà dân cư ngay 
thẳng sạch sẽ, phong thủy thanh 
tú; có những cây thủy liễu (bần) 
đơm hoa, hương toán phơi màu 
vàng, đáng gọi là nơi giàu có 
nhàn tĩnh. 

Aubaret, tr. 260 viết: “Lýle 
de Trương Châu, située sur le 
cours Inférieur du Long Ho, a un 
cIrcuIt de 30 lis. Les c1inq villages 
suIvants en occupent le territoire; 
ce sont : Phu Tai, Phuoc Khanh, 
Thai Bình, Thanh Luong et Bình 
Thanh. 

Cette Ile est plantée de beaux 
arbres aux fleurs odorliférantes 
embaument sa surface qu1 forme 
aInsl un séJour extrêmement 
agréable à habiter. 


Cù lao Vĩnh Tòng : đd., Vĩnh Tòng 


Châu, thuộc huyện Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long. 

Ở về hướng tây cù lao Bích 
Trân, bề dài 4 dặm, lấy tên làng 
làm tên. Nơi đây trồng trầu, cau, 
quít, bưởi đều lên tươi tốt. 

Aubaret tr. 260 viết : “TL?ýle de 
Vinh Tong est située à Ïouest de 

"ýle de Bit Tran (sic)”. 


Cù lao Vung : đd., tên cù lao thuộc 


tỉnh Mỹ Thọ, ở làng Hòa Khánh, 
năm 1902, còn mọc đầy cây 
dừa nước (monographie Mỹ Tho 
1902). 


Cù Úc : đd., NV, xưa kia là đất Mỹ 


Tho đến Tân An, gọi Vũng Gù, và 
cũng gọi Vũng Cù. 

Cù là loại rồng chưa mọc sừng; 
tục hiểu cù nằm dưới đất, khi 
vùng dậy bay đi thì chỗ nằm lở 
thành sông thành vũng. 

Úc : khúc biển vòng vào đất 
liền; úc là vũng nước sâu. Danh 
từ Cù Úc, người xưa dùng để Hán 
Tự Hóa địa danh nôm là Vũng 
Gù. Và lại, Vũng Gù là hai chữ 
nôm dùng để dịch địa danh Miên 
“Kompong Ku”. (Kompong là bến 
nước, vũng nước. Ku, Kô, Kor là 
con bò. Bò, trước dịch Gù, rồi đổi 
ra Cù. Kompong Ku: Vũng Gù: 
Cù Úc. 

Suy luận này, tôi nhờ hai chữ 
Vũng Tàu, dịch ra Thuyền Úc, mà 
nghiệm lần ra như vậy. 

Sông Cù Úc, nên dịch ra rạch 
Vũng Gù (trên địa đồ mới, thấy 
ghi “kinh Bót” là sa)). 

Tân An có tên xưa là xứ Vũng 
Gù. Gần vùng, còn có vùng Tầm 
Vu, và sông Tâm Vu, đều thuộc 
Tân An cũ: 

“8ớm mơi đi chợ Tầm Vu, mua 
một cây dù, che nắng che mưa” 
(câu hát xưa, ngộ là Cơ Me gọi 
cây dù là teăng yuy, mượn của 
Trung Quốc). 


Cù Úc: đd., tên cũ vùng Mỹ Tho ngày 


nay, vùng đất phì nhiêu, trồng cây 
ăn trái nào cũng đều tốt đều sinh 
trái nhiều (xoài, mận, bắp, sầu 
riêng, ổi xá ly, cam sành, v.v.) truy 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


261 


ra Cù Úc là tên chữ, dịch từ địa 
danh nôm là Vũng Gù và lẽ đáng 
nên dành cho xứ Tân An, mới thật 
là Vũng Gù đời xưa, nhưng nay 
đã lầm lộn và kêu xà ngầu, không 
còn phân biệt chỗ nào và chỗ nào 
được nữa, thôi thì nói chung Cù 
Ức, Vũng Gù là vùng chạy từ Vàm 
Có Tây đến tận mé Tiền Giang 
(Mỹ Tho) cho êm chuyện. Và 
ruộng Châu Phê, Rạch Châu Phê, 
Bảo Định Hà, cũng cùng chung 
một vùng đó, duy đừng quên: địa 
danh Đông Tuyên là tên bịa của 
các cha chữ Nho lỏng bỏng đã đọc 
sai Bến Tranh ra như thế. 

Cũ xì: cũ lắm, do “cổ thời”, 
giọng Quảng Đông mà có. (cũ 
mèm). (đồng một nghĩa với “xập 
ký nình” (thập kỷ niên). 

Củ Tron: đd., đảo ngoài vịnh 
Thái Lan, cách bờ NV độ 50ca. 

Cùmn1k prêk kramuon sa: 
đd., Miên, NV, xem Barạch. 

Của César, xin trả lại cho 
César: thành ngữ Pháp, đồng 
nghĩa câu “của ai trả cho nấy”, 
vừa gọn vừa khỏi nhắc điển 
tích rườm rà. Nguyên văn la 
tình: “Redde Caesari quae sunt 
Caesarl, et quae sunt Dei Deo”, 
Pháp nói: “Rñendez à César ce qu1 
appartlent à César, et à Dieu ce 
qui appartient à Dieu” (đời Saint 
Matthieu, XXII, 21). Cũng đồng 
nghĩa câu “của thiên trả địa” (vật 
hườn cố chủ). 

Tỷ dụ: sòng ấy, tôi của thiên 
trả địa (thua sạch túi) 


Cúng hỉ: dt, cung hỉ, nói theo giọng 


Tàu. 


Cúng hỉ bạt xôi: th.ng., cung hỉ 


phát tài, nói giọng Trung Hoa. 


Cự Tích Thạch (Đá rạn lớn): đd., 


cũng gọi Thác Đá. 

Ở cách tỉnh ly Biên Hòa 4 dặm 
về trung lưu sông Phước, hướng 
Nam cù lao Phố, lố rạn sừng 
sựng ngăn nước chảy mạnh. Đến 
tháng 8 tháng 9 ta, nước lụt chảy 
xuống dữ dội khác thường, duy 
đến tháng giêng tháng hai, nước 
ròng lại như thường mới được 
bình yên. Ghe đi đến chỗ này phải 
cẩn thận. Ở dưới nước có cá chép 
đen lớn sáu bảy thước, mắt sáng 
như chớp, thường khi đêm vắng 
canh khuya tới trước miếu thờ 
quan Chưởng cơ Lễ Thành Hầu, 
nhảy nhót như hình múa lạy. Ở 
hướng bắc đá rạn thì nước sâu, 
tàu thuyền ngoại quốc thường 
làm nơi neo đậu yên ổn. Mỗi năm 
ghe thuyền của người Trung Quốc 
đến thả neo mướn phố cư trú 
tạm rồi đến mấy chủ dựa buôn 
sỉ kê khai hết số hàng hóa trong 
thuyền. Người chủ nhà trả giá 
mua mão hết không còn đọng lại. 
Người chủ hàng chiếu theo tờ hiệp 
ước thay thế mua giùm cho, thế 
là đôi bên chủ khách đều tiện cả. 
Tiền bạc tính toán xong xuôi, mới 
quày thuyền lui bến, chở khẳm 
hàng mới lui về xứ, năm sau sẽ 
hội lại nữa. 

Nhưng khi thuyền cặp bến 
đậu ở sông Tân Bình, thì không 
có chủ nhà buôn lớn bao trữ, các 
chủ ghe phải gánh đến các chợ 
bán lẻ lâu lắc mất thì giờ không 
tiện lợi như buổi trước, lại còn 
phải lặn lội tìm mua thổ hóa để 
chở về, tìm đông hỏi tây rất là 
vất vả. Thêm có bọn thổ côn giả 
dạng làm người buôn lớn, đến 


TVTNMN 


nói dối mua xong chở hàng lên bờ 
cất mình trốn tránh, có khi ghe 
lỗ hết vốn liếng phải đậu thuyền 
lại hằng năm, một là để truy tầm 
bọn gian họa may gỡ lại chút 
đỉnh, hai là buổi ấy thuyền từ 
Trung Hoa sang Việt Nam, khứ 
hồi đều tùy mùa gió thuận, cho 
nên khách buôn viễn phương đời 
trước gian nan khôn ít. GĐTTTC, 
tập 1 tr. 28). 

Lễ Thành Hầu, Aubaret tr. 
159 viết Lê Tanh Hưu. Ngoài ra, 
đại lược đều dịch đúng theo hai 
bản dịch Nguyễn Tạo và Thượng 
Tân Thị. 


Cửa Bassac (theo Alinot): đd., cửa 


Ba Thắc, tức cửa sông Hậu Giang 
trổ ra Nam Hải, cạnh cù lao 
Dung, ở giữa hai bên là cửa Trấn 
Di (thường viết lầm là Tranh Đế, 
Tranh Đề), cửa Định An. 
Aubaret viết Cua Ba Tac 


Cửa Bé (sice Malleret): đd., tên cửa 


biển ở Hà Tiên NV, (Cửa Bé Hải 
Môn). 

Cơ Me: péam prêk kompong 
kdàr. 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L Malleret). 

Cửa biển Cửa Bé, bề ngang 76 
trượng, nước lớn 10 thước, nước 
ròng 8 thước NKLTĐDC, tr. 103). 

Chữ kdàr, không có trong tự 
điển tại nhà, nên không dịch. 

Cửa biển có tàu thuyền ra vô 
nhiều lối năm 1875 là: 

- Cửa Cần Giờ và Cửa Tiểu: 
vùng Sài Gòn, Mỹ Tho, lên Nam 
Vang. 

- Cửa Cổ Chiên, vùng Mỹ Tho, 
Bến Tre, lục tỉnh Nam kỳ. 


- Cửa Hà Tiên (ghe thuyền từ 
Trung Quốc, Hạ Châu cũng gọi là 
Miền Dưới (các hải đảo Đông Nam 
Á ngày nay). 


Cửa biển Cái Cát: đd., 


Bề ngang 26 trượng, nước 
lớn 3 tầm, nước ròng xuống còn 
4 thước, có nhiều cát nổi lên dựa 
theo bãi. (NKLUTĐDC, tr. 70, 
không nói rành là ở đâu). 

Cửa biển Cần Vọt: đd., cách 
hướng Tây tỉnh ly 165 dặm, bể 
ngang 49 trượng, sâu 5 thước, 
dân ta với người Tàu, người Đồ 
Bà, người Cao Miên nhóm thành 
chợ búa, lại có cất một cái công 
quán ở địa đầu, làm nơi sứ giả 
Xiêm, Miên có chỗ nghỉ ngơi 
(NKLTĐDC, tr. 101). 

GĐTTC, tập 1, tr. 103 viết 
Cảng Cần Bột, sở thủ ngự Đồ Bà, 
thôn lạc Tiên Hương, Cao Miên 
an phủ kế sách và chú thích: 
“sách An Phủ”, cũng như bộ lạc 
an phủ của Cao Miên. (GĐTC 
dẫn thượng). 

Thuở nay dân bổn thổ biết 
Cần Vọt là tỉnh Kampot của 
Miên, chữ “Cần Bột” là của thợ 
khắc Tàu, nên sửa sai hẳn. 


Cửa biển Ngao Châu. - Bản Pháp 


Văn của Aubaret tr. 256: “La 
bouche de Ngao Châu est située à 
168 lis dans le sud de la citadelle 
(Vĩnh Long); elle est large de 2 l1s. 
Ty a 5 tams đeau à mer haute; 
la profondeur des basseseaux est 
de 2 tamas. 

Sur la rive est et à plus de 2 
lis de la bouche, se Jette le Moc 
mieng, (sic) large de 5 tams et 
profond de 2. Cet arroyo se perd 
dans les terres. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


263 


A 8 lis plus loin est le Tĩnh 
Giang, large de 2 tams et profond 
đun. T] se perd également dans 
les terres. 

tnfn à 18 lis plus loin est le 
Vĩnh ĐÐĐuc, et à 2 lis et dem1 plus 
loin encore, le NÑgao Châu. 

Toutes ces eaux se Jettent à 
la mer. 

Ủn poste est placé auprès du 
havre formé par le Long Tan, 
large de 5 tams et pronfond de 3; 
cest un arroyo qui se perd dans 
les terres. A 18 lis et deml plus 
loin est le Ngư Giang, large de 2 
tams et profond de 4 pieds. A 11 
lis plus loin on rencontre le Co 
Miêu, large de 3 tams et profond 
de 2 et à 11 lis ensuite le Gia 
Giang, large de 4 tams et profond 
de 2. Tous ces arroyos se perdent 
dans les terres. 

Les deux bords de la bouche 
de Ngao Châu sont habités et 
cultIvés. 

Deux ýles de sable sont 
sIbuées en ce lieu: à Ïest, Ïýle 
Thổ Châu, longue de plus de 2 lis; 
à ouest, celle de Sa Châu, dont la 
longueur đépasse ð lis. n poste 
de douane est sur la partle sud de 
cette dernière ýÌe; on y vo1t auss1 
deux villages, nommés Gia Long 
et An Thanh. 

La terre, en cet endrolt, est 
grasse et excellente; elle est 
plantée d'arbres dune belle 
végétation. Ces deux ýÌles sont 
comme des défenses naturelles 
pour mettre à Ýabrl la bouche de 
Ngao Châu; elles sont là comme 
deux énormes poIssons préposés 
à la garde de Ïentrée de cette 


embouchure. Dans Ïest est situé 
le port de Ngao Châu et dans 
louest celul de Ban Côn. Ce 
dernier port est large de 50 tams; 
on y trouve 9 pleds đeau à mer 
haute et 2 à basse mer. 

lin dehors du port et sur sa 
rive ouest est le Gia Giang et à 
22 lis et demi de là le Giao Tanh, 
vulgairement appelé Rach Ao 
Xuôi, qui est large de 3 tams et 
profond đun; 1Ì se perd dans les 
terres. Le village de Giao Tanh 
est placé sur ses bords. 

Le poste de Ban Côn est situé 
au lom. 

Les deux les de Thuy Liêu et 
Thuy Loc gisent au devant de la 
bouche de Ngao Châu; elles sont 
très boIsées. 


Cửa biển Ngao Châu: đd., cửa biển 


Bãi Ngao. 

Cách hướng nam tỉnh ly Vĩnh 
Long 168 dặm, chảy đến sông Mộc 
Miên (gòn) 2 dặm đến sông Tĩnh 
(sao), 13 đặm đến sông Vĩnh Đức, 
2 dặm đến cảng. Bãi Ngao (Ngao 
Châu Cảng) đổ ra ngoài biển. 
Ngang cửa là sông Long Tân, 18 
dặm là sông Ngư (cá), 11 dặm là 
sông Cổ Miếu (Miếu cũ) 11 dặm 
là sông Gia (dừa), ở giữa nổi lên 
hai cù lao Sa Thổ. Hướng đông là 
Thổ Châu (cù lao đất), dài 2 dặm, 
hướng Tây là Sa Châu (cù lao cát), 
dài 5 dặm. Hướng nam cù lao có 
dân ở, cây có mọc rậm xanh tươi. 
Hướng đông là vàm rạch Băng 
Cung; ngoài rạch bờ hướng tây 
cách sông Giá 22 dặm đến sông 
Giao Thanh, tục danh là rạch Ốc 
Lôi (?). Đồn thu Băng Cung đóng 
xa xa về hướng tây, hướng đông 


264 


TVTNMN 


là cù lao Thúy Liễu (cây bần). 
Hướng tây là cù lao Lộ (hươu, na1) 
đều ở sát bãi biển. Thượng Tân 
Thị có cảm hứng bài thơ như sau: 

Đứng ngó quanh về phía Bãi 
Ngao. 

Một trời, một biển, một cù lao. 

Ẩm ầm sóng ngạc dồn dồn tới, 

Chát chát duyềnh quyên bủa 
bủa vào. 

Trăng ló ló hình, mây áng áng. 

Nước nhăn nhăn mặt, gió 
Xao xao 

Buông tâm con mắt ngoài 
xa tít, 

Mấy chiếc thuyền câu nhảy 
thấp cao. 

T. T. T. NKLTĐDC, tr. 69) 

2) Bản dịch Nguyễn Tạo 
(GĐTTC, tập 1, tr. 94): Cửa biển 
Ngao Châu. 

Cách phía nam trấn 168 dặm, 
rộng 2 dặm, nước lên sâu 5 tâm, 
nước ròng sâu 2 tầm. Bờ phía 
đông cách hơn 2 đặm đến sông 
Mộc Miên 2 dặm nữa đến sông 
Tĩnh, 13 dặm đến sông Vĩnh Đức, 
2 dặm rưỡi đến cảng Ngao Châu 
chảy ra biển, có Thủ sở đóng giữ 
ở đấy. Ngang nơi cùng có sông 
Long Tân 18 dặm rưỡi đến sông 
Ngư, 11 dặm đến sông Cổ Miếu, 
12 dặm đến sông Giá. Khúc nầy 
hai bên bờ sông có ruộng vườn 
dân cư, giữa sông có nổi 2 cái cù 
lao phía đông là cù lao đất, dài 
hơn 2 dặm, phía tây là cù lao Cát, 
dài hơn ð dặm, sở Thủ Ngự đóng 
ở phía nam cù lao, có dân cư của 2 
thôn Giao Long và An Thạch. Nơi 
đây gò đất béo tốt, cây cối xanh 
um, đứng cản cửa biển, hình như 
hai con cá trấn giữa thủy khẩu 


để khống chế cửa ải nơi biển ấy. 
Phía đông có cảng khẩu Ngao 
Châu, phía tây có cảng khẩu 
Băng Cung, rộng 50 tâm, khi 
nước lên sâu 9 thước, nước ròng 
sâu 2 thước. Phía ngoài Cảng 
khẩu bờ bên tây cách sông Giá 
(hay Rạch Giá?) (sie) 22 dặm rưỡi 
đến sông Giao Thạch có Thủ Sở 
Băng Cung đóng xa ở về phía tây; 
phía đông có cù lao Thùy Liễu, 
phía tây có cù lao Lộc, đều đứng 
trước vùng biển, cây cối thạnh 
tốt. (Lời bàn - Rạch Giá ở đâu 
chỗ Bãi Ngao nầy?) 

Cửa Cà ba: đd., tên cửa biển NV; Cà 
ba hải môn. 

Cơ me: péam prêk bec. 

(theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong 

Le Cisbassac của L. Malleret) 

Cửa Cà Ba, theo PCGBCTVK, thì 
thuộc vùng Hà Tiên. 

Dịch từ chữ 

Péam: vàm 

prêk: sông 

bec, bèk: té ra, tách ra ngả 
khác 

péam prêk bec: vàm sông Tẽ. 

Cửa Cái Mới: đd., xem sông Tân. 
Cửa Cổ Chiên: đd., tên cửa biển NV 
(Cổ chiên hải môn). 

(đây là một nhánh của Tiền 
Giang đổ ra Nam Hải). 

cơ me: Péam prêk anloi kon. 

(theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cibassac của L. 
Malleret). 

- Cổ Chiên: đd., tên cù lao 
nằm giữa và dọc dài theo một 
nhánh của Tiền Giang, thuộc 
làng An Hòa, tg. Trà Bình, t. 
Vĩnh Bình NV. NKLUTĐDC, tr. 69 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


265 


chép: “Hai bên bờ có nhiều sông 
nhỏ sanh sản cây dừa nước, dân 
ở đó chẳm là đem bán các nơi để 
lợp nhà. Trong sông có cù lao Cổ 
Chiên, đầu đối với sông Tầm Vu, 
đuôi ăn sông Long Tuyền gồm ba 
thôn Phước Hòa, Phú Thạnh và 
Phước Long dân cư trù mật, sông 
Long Toàn, tục danh là rạch Thâu 
Râu (?) có đồn Thủ Ngự đóng ở 
đây. Ngoài biển bờ hướng nam 
2 dặm đến cù lao Phù (nổi) rừng 
rú rậm rạp. Hướng đông nam 
33 dặm đến cù lao Đại (lớn) đầu 
hướng bắc là Côn Ngao (Ngao 
Chữ), đầu hướng nam là Côn 
Trứng (Đan Chữ), về hướng nam 
là cù lao Ba Động (Tam Động). 

Rạch Thâu Râu, ông Aubaret 
viết rạch tau râu (tr. 258). 

Cồn Ngao (Ngao Chữ), ông 
dịch là ýle des coquillages. 

Tráp Chữ (cồn trứng, ông 
không dịch). 

Aubaret thêm ở đây có hai 
làng là Trường Lộc và Thới Hòa. 

Au sud de Ïýle de Dai Chau 
est située celle de Tam Don Chau, 
chắc đó là Ba Động. 

Ông Nguyễn Tạo dịch rằng ở 
đây trồng thuốc lá. Ông Aubaret 
dịch ở đây trồng cây lá thơm 
(plantes aromatiques). Câu 
nguyên văn ra sao. Péam prêk 
anlon kon: không biết dịch. 

Cửa Côn Ngao: đd., một cửa của 
Tiền Giang chảy ra Nam Hải, gần 
Bãi Ngao chữ gọi Ngao Châu, và 
trên địa đồ của Alinot, vì không 
đọc Côn Ngạo nên viết sai là cửa 
Cung Hầu, Công Hầu. Bãi Ngao 
là quê hương của Phan Thanh 
Giản, gồm một vùng có gãnh Bà 


Hiền và gãnh Mù U cũng gần cửa 
sông Hàm Luông mép bên kia. 

Cửa Cung hầu: không có cửa nào 
tên làm vậy. Đây là Côn Ngao đọc 
sai và viết sai trên địa đồ Alinot. 

Cửa Đá Bạc: đd., tên cửa biển 
thuộc Hà Tiên cũ, tên chữ cũng 
y: PCGBCTVRE). 

Cửa biển Đá Bạc: (c. g. Đá Trắng), 
bề ngang 47 trượng, nước lớn ð 
thước, nước ròng còn hơn 4 thước 
(NKLTĐDC, tr. 102). 

Cửa Đại: đd., tên cửa biển NV (Đại 
Hải Môn) Đại Môn (TV). 

Cơ me: Péam kompong thom 
(thom và lớn) 

(theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 

Cửa Đại, chảy ngang qua 
Quận An Hóa, tỉnh Định Tường 
rồi đổ ra Nam Hải. Vốn là một 
nhánh của Tiền Giang gọi nhánh 
thứ hai, vì nhánh thứ nhứt là 
Cửa Tiểu. 

Cua Day: tên Cửa Đại, viết sai trên 
địa đồ Alinot. 

Cửa Đại, lòng cảng hẹp, hướng tây 
có cù lao Nhựt Bổn, nơi đây có đồn 
thủ ngự đóng, trước có cồn cát gọi 
Cồn Tàu; hướng đông có cù lao lớn 
là cù lao cửa Tiểu. Đầu hướng bắc, 
nước chia ba ngã: ngả chảy qua 
Kỳ Hôn ra Mỹ Tho, ngả xuống 
nam ra cửa Tiểu, ngả hướng tây 
bọc xuống hướng nam là cửa Đại. 

Péam kompong thom: vàm 
vũng lớn, đúng là Cửa Đại. 

Cửa Đại: đd., tên môn của cửa Đại 
Môn hay Đại Hải Môn, vùng biển 

Hà Tiên: đừng lầm với Cửa 
lớn, cũng ở Hà Tiên, qua Hán Tự 
cũng viết là Cửa Lớn. 


TVTNMN 


1) Bản dịch Thượng Tân Thị, 
NKLTĐDC, tr. 101. - Cửa biển 
Đại Môn (Cửa lớn) ở về hướng 
đông đạo Kiên Giang 26 dặm, bề 
ngang 229 trượng, sâu 6 thước, 
thông với Kiên Giang, trong 
nhiều ngòi rạch, hướng đông hiệp 
với sông Ba Thắc. 

2) Bản dịch Nguyễn Tạo, 
GĐTTC, tập 1, tr. 116. - Cảng 
Đại Môn. - Ở phía đông đạo Kiên 
Giang 26 dặm, thông với sông 
Kiên Giang. Trong đảng có nhiều 
mương ngòi, phía đông tiếp giáp 
sông Ba Thắc, có tôm nhỏ (tép), 
cá càn lệ (?), mắm cá đồng. Những 
dân ngư nghiệp tụ ở chỗ nầy. 

3) Bản dịch Pháp văn Aubaret, 
tr. 284. - Larroyo de Daimon 
est situé à est et à 26 lis de la 
fortiũicatlon de Kien Giang Dao; 
1l esE en communlcatlon avec 
le Kien Giang. Plusieurs petits 
cours đeau viennent se Jeter dans 
ceÈt arroyo qui se réunit, dans 
Test, avec le Ba Tac. 

Les habitants ont pour 
1ndustrie les crevettes séchées, 
le polsson sec de différentes 
espèces et le condiment appelé 
nuoc mam. 


Cửa Đại Kim Dự: đd, tên cửa biển 


ở Hà Tiên NV; Đại Kim Dự Hải 
Môn. 

Cơ Me: péam prêk tóc 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 

Cửa nầy, người Miên, gọi 
Péam prêk thvãr thom (thvãr: 
cửa thõm: lón). 

Đại Kim Dự là tên của ta đặt 
sau nầy. 


Cửa Định An: đd., Định An Hải 


Môn, tên cửa của Hậu Giang kế 
cù lao Dung, mé bên kia là Trà 
Cú, Cầu Ngang (Trà Vinh). 


Cửa Đồng Tranh: đd., tên cửa biển 


ởNV. ö giữa Cửa Tiểu và cửa Cần 
Giờ (PCGBCTVK); tên cửa biển 
thuộc t. Gia Định cũ, NV (xem 
Đồng Tranh). 


Cửa biển Đồng Tranh: đd., 


Vàm nầy bề ngang 491 trượng 
2 thước. Nước lớn 2 trượng 3 
thước. Nước ròng 1 trượng ð 
thước. Cách hướng đông nam tỉnh 
ly 126 đặm; có đồn phòng hải, 
trong vàm nhiều nhánh nhấp lẫn 
lộn không kể hết ra được. Ngọn 
của nó cùng với sông Phước Bình 
và cửa Cần Giờ lên xuống thông 
nhau. (NKLTĐDC, tr. 36). 

GĐTTC, tập 1, tr. 39 viết: 
Hải cảng Đồng Tranh. Đoạn nầy 
có câu: “Trong cảng có nhiều 
đường thông nhau lộn xộn, nay 
chỉ nói những con đường công 
cộng dân chúng thường đi: một 
đường do sông nhỏ Ốc Sên (?) 
đi về phía bắc ra cửa sông Động 
Đình, xuống hải cảng Cần Giờ; 
một đường do sông nhỏ Lò Rèn 
đi về phía bắc ra cửa sông Lôi 
Giáng đến sông lớn Phước Bình”. 
(Cửa sông Động Đình, sông nhỏ 
Ốc Sên, sông Lôi Giáng, các địa 
danh nầy, sao không thấy trong 
bản dịch NKUTĐDC của Thượng 
Tân Thị?). 

Xin chép ra đây nguyên văn 
trong GĐTC Aubaret, tr. 181 để 
so sánh: “Le port ou bouche de 
Dong Tranh est large de 14 lis 
et deml; à mer haute 1Ì y a un 
fond de 5 tams, et 2 tams à mer 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


267 


basse. Ce port est situé dans le 
sud-est de la citadelle, à 126 lis 
et demI; on y trouve un poste de 
douane et de surveillance. Le 
fond y est extrêmement vaseux. 
Lmntérleur du port est étroit et 
presque à sec: aussi son entrée 
est-elle fort difficile pour les 
grands bâtIments. Cependant 
1l existe à terre des remarques 
et 1l est très nécessalre de les 
relever pour suIvre le chenal 
qu1 conduit dans le port; mals, 
comme ce chenal lui-même est 
suJet à changements à la suIte 
đun coup de vent ou de grandes 
plules, 1l faut que des gens du 
pays pllotent les bâtIments pour 
les diriger dans les passes. Les 
habitants de ce port se livrent 
beaucoup à lindustrie de la 
pêche, soit au filet, solt avec 
des clales. Dans Ïintérleur du 
port viennent aboutir un grand 
nombre đarroyos provenant de 
toutes les directlons. 

Ces arroyos donnent 
nalIssance, en se réunIssant, à 
deux branches princIpales: la 
premlère part đOÓc Lên Giang, 
coule au nord et sort par la 
bouche du Don Dinh Giang pour 
se Jeter à la mer de Can Go; la 
seconde part de Lu Luyen GIang, 
coule au nord ouest et sort par 
la bouche du Loi Giang, pour 
se Jeter dans le fleuve du Phuoc 
Binh. Les gens du pays qui 
conna1lssent les différents arroyos 
ne s'astreignent pas, quand 1Ìs 
rentrent chez eux, à suivre une 
des deux branches dont nous 
venons de parler”. 


Cửa biển Gành Hàu: đd., Hàu 


Gành Hải Môn. 

Cửa biển Gành Hàu là ranh 
cuối cùng ở hướng đông của tỉnh 
ly, cách hướng đông Long Xuyên 
(Cà Mau) 120 dặm. Về hướng tây 
nam hiệp với giòng thượng lưu 
của cửa Bồ Đề. Về hướng tây bắc 
thông với cửa biển Đốc Huỳnh. Về 
hướng đông nam bẻ quanh 109 
dặm thì đến cửa Ba Thắc. 

Trong vùng có đìa, chằm, rừng 
rú, huê hợi và sáp trắng, mật ong, 
(bạch lạp để dâng vua), cá, cua, 
bán dùng không hết. (NKLUTĐDC, 
tr. 102). GĐTFC, tập 1, tr. 118 
viết Ghềnh Hàu. 

Aubaret, tr. 286 GĐTC bản 
Pháp văn, viết: “I?arroyo de Hao 
Cư est situé à la limite orlentale 
de la provinece; 1Ì forme cette 
limite à Ïest de Long Xuyen 
Dao, à une distance de 120 lis et 
demI. Au sud ouest, 1Ì se réunIt 
avec le cours supér1eur du Bo De; 
au nord-ouest 1Ì se Jette dans le 
Doc Hoang; au sud-est, 1Ì coule 
avec un cours fort sinueux, sur 
une longueur de 109 lis et demI, 
Jusqư'au Ba Tac. 

Cet arroyo communique, 
pendant son traJet, avec un grand 
nombre đe petits cours deau Ses 
bords, comme son lit, sont obJet 
đindustrles Incessantes (forêts 
de palétuviers, pêche, etc.). 


Cửa biển Kiên Giang: đủ., cửa biển 


Rạch Giá. 

1) Bản dịch Thượng Tân Thị, 
NKLTĐDC, tr. 101: “Cửa Kiên 
Giang cách hướng đông tỉnh ly 
191 dặm, bề ngang 23 trượng, 
sâu ð thước. Hướng đông thông 


TVTNMN 


với Hậu Giang. Hồi xưa mùa 
xuân nước khô cạn, triều Gia 
Long vua sai đào Thoại Hà, 
đường nước trở nên sâu, nhân 
dân nhờ lợi. 

2) Bản dịch Nguyễn Tạo, 
GĐTTC, tập 1, tr. 116 - Cảng 
Kiên Giang. 

Cách phía đông trấn hơn 193 
đặm. Đạo Kiên Giang ở bờ phía 
tây cảng, phố chợ trù mật, thuyền 
buôn tụ hội đông đảo, phía đông 
đến thủ Trấn Giang thuộc về Hậu 
Giang cách 303 dặm rưỡi, ở trung 
gian có bia giới cây ngô đồng (sic). 
Nơi đây bùn lây nước đọng, cây cỏ 
mọc loạn, mùa xuân nước khô cạn 
ghe thuyền không lưu thông được, 
lại có nạn nhiều muỗi và đỉa. Năm 
Gia Long thứ 16 (1817) đào thông 
sông Thụy Hòe (sIc), nước sâu mà 
đường đi cận tiện, nhân dân được 
nhờ lợi ấy”. 

Thoại Hà, dịch Thụy Hòe, lỗi 
không tha thứ được. 


Cửa biển Kiên Giang: đd., cũng gọi 


Cửa biển Rạch Giá. 

Cách hướng đông tỉnh ly Long 
Xuyên xưa 193 dặm, bề ngang 23 
trượng, sâu ð thước. 

Hướng đông thông với Hậu 
Giang. Hồi xưa mùa xuân nước 
khô cạn, nên năm Gia Long thứ 
16 (1817) vua sai khai thông 
Thoại Hà đường nước được sâu, 
nhơn dân nhờ lợi. (NKLUTĐDC, 
tr. 101). 

GĐTTC, tập 1, tr. 116, dịch 
giả là ông Nguyễn Tạo, đã dịch 
nhiều lần nơi nhiều chỗ khác, 
nơi đây, sông Thoại Hà, ông viết 
“Thụy Hòe” thay vì Thụy Hà, là 
một sơ thất lớn. 


Cửa biển Kiên Giang (Rạch Giá): 


đd. 

Bản Pháp văn của Aubaret, tr. 
284 - “I7arroyo de Klien Giang est 
situé dans Ïest de la citadelle (sic), 
à 193 lis. Le fort de Klen Giang 
Dao est sur la r1ve occidentale et 
đans lntérieur du port. Ôn y voIt 
une grande quantité de boutiques 
et un grand marché. C°est là 
que se réunIssent les nombreux 
bâtiments de commerce. Le poste 
de Trân Giang, placé sur le fleuve 
postér1eur, est à 308 lis et demI 
dans Ï'est. 

Ôn voit dans cet arroyo un 
poteau (1) portant Ïindication de 
la divisilon des territoires (Vĩnh 
Thanh et Ha Tien). 

larroyo est encombré par 
beaucoup de vase et par des 
herbes en Immense quantiIté. 
l/eau diminue tellement au 
printemps, que le port assèche 
et devient impénétrable aux 
barques. 

I] est Infesté par les 
moustiques et les sangsues. 

lan 16è de Gia Long, 1] fut 
ordonné de creuser la rivière 
Tuy Ha, ce qu1 procura une route 
courte et commode pour se rendre 
dans Ïarroyo”. 

Lời bàn: Ngày xưa, dùng cây 
danh mộc (gỗ sao) khắc chữ cắm 
làm ranh giới phân chia rành rẽ, 
những cây ranh giới, đời Minh 
Mạng nay còn giữ ở viện bảo tàng 
Sài Gòn. Kinh Rạch Giá còn gọi 
kinh Ba Rạch (xem chữ ấy). 


Cửa Ba Lai: đd., tên cửa biển NV, 


Ba Lai Hải Môn đó là một nhánh 
của Tiền Giang, đổ ra Nam Hải. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


269 


Cơ Me: péam kompong”s này. 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong 

Le Cisbassac của L. Ma- 
lleret). 

(nhánh sông này nay đã bồi 
lấp gần cạn, ghe thuyền lớn 
không lưu thông như xưa kia 
được). Vì ít có ghe thuyền qua lại, 
nên cảnh thêm vắng vẻ, ngả đi 
thêm hiểm trở và ít người dùng. 

Ở cuối dòng của Hậu Giang 
trở ngược lên hướng tây bắc thì 
đến cửa Trấn Di, có nhiều đất 
gò, người Tàu người Miên ở đây 
trồng thuốc lá thơm, cải củ, dưa 
bí đều tốt trái. Biển này liên tiếp 
qua phía tây với cửa Mỹ Thanh, 
ngoài có cù lao Lợi, cù lao Tổ 
(cũng gọi Cồn Lợi, Cồn Tổ), duy 
có cù lao Trứng ở Mỹ Thanh 
là lớn. Dân ở đây chuyên nghề 
chài lưới. 

Trong Aubaret, tr. 259, có nói 
cửa Trấn di đạo. Tiện đây xin cải 
chính một lần vĩnh viễn là thuở 
nay viết cửa Trần Đề, Tranh Đế 
là viết sai. Có lẽ người vẽ họa đồ, 
xem không kỹ và viết lầm như 
vậy báo hại cả mấy thế hệ đều 
lâm theo. Trấn Di (nói về Cơ Me) 
để đối với Trấn Biên (trên Biên 
Hòa, nói với đồng bào Thượng) 
mới hợp lý. 


Cửa Ba Rài: đd, tên cửa biển hay cửa 


sông NV, (Ba Rài Môn), (thuộc địa 
phận tỉnh Vĩnh Long). 
Cơ Me: péam prêk bàrày. 
(Theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L Malleret). 


Cửa Bãi Vọp: đd, tên cửa biển NV; 


Bãi Vọp 


Cơ Me: péam prêk kompong 
rấp 

(Theo di cảo Trương Vĩnh 
Ký trong Le Cisbassac của L. 
Malleret). 

Cửa Bãi Vọp, bề ngang 137 
trượng, nước lớn lên 6 thước, ròng 
xuống 4 thước ngoài. (NKLTĐDC, 
tr. 102). 

Chữ rãp không thấy trong 
tự điển J.B.Bernard nên không 
dịch. 


Cửa Bồ Đề: đd., tên cửa biển NV, 


(Bồ Đề Hải Môn), (Thuộc vùng Cà 
Mau chảy ra Nam Hải). 

Cơ Me: péam prêk kompong 
pothler. 

(Theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 

Cửa biển Bồ Đề, bề ngang 172 
trượng, sâu 6 thước rưỡi, nước 
ròng xuống 4 thước. (NKLTĐDC, 
tr. 102). 

Chữ pothler không có trong tự 
điển J.B. Bernard, còn tra trong 
sách khảo về thảo mộc của Pételot 
thì Bồ Đề, không có tên Miên, nên 
không dịch được. 

(Xem giải thích chung nơi 
Giu Gia). 


Cửa Đốc Vàng: đd., tên vàm con 


sông Đốc Vàng, ngày xưa sắp 
vào địa phận tỉnh Hà Tiên, NV: 
Chữ gọi Đốc Huỳnh Môn, (Đốc 
Vàng nhd., là một đốc binh triều 
Nguyễn, hiển danh nhờ trận giao 
chiến hiệp với Chương Binh Lễ, 
năm 1837, đánh với quân hai 
nước Xiêm Miên liên hiệp, tại 
nơi gọi Cù Hu (xem chữ ấy), hai 
người đều tử trận nhưng danh 
vào lịch sử). 


TVTNMN 


Kinh Đốc Vàng nay được gọi 
bằng hai địa danh: 

- Đốc Vàng Hạ: đd., tên con 
rạch ở tả ngạn Tiền Giang, chảy 
vô làng Tân Phú, tg. Phong 
Thạnh Thượng, th. Long Xuyên, 
NV. 

- Đốc Vàng Thượng: đd., tên 
con rạch cũng ở tả ngạn Tiền 
Giang nhưng chảy vô làng Tân 
Thạnh, cùng tg. Phong Thạnh 
Thượng, tỉnh Long Xuyên, NV. 
(Sau này thời Ngô Đình Diệm đổi 
thành Kiến Phong, nay thuộc tỉnh 
Đồng Tháp). 


Cửa Gành Hàu: đd., tên cửa biển 


NV (Hàu Gành Hải Môn). 

Cơ Me: péam prêk prahut. 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 

Rạch Gành Hàu, khi chảy ra 
Nam Hải, thì gọi Cửa Gành Hàu. 


Rạch Gành Hàu: đd., tên con sông 


hợp lưu với sông Ông Đốc chảy 
ngang An Xuyên (Cà Mau cũ) để 
trổ ra Nam Hải. (Hàu là con hàu, 
có sách viết Gành Hào là saI). 

(Aubaret Cua Hao Bang ?) 
Cửa Hàu Gành. 

(Trong tự điển Miên Pháp J. 
B. Bernard thấy ghi: 

Dòm prâhut: arbre qui sert 
pour la teinture (cây dùng làm 
thuốc nhuộm (chừa người sau 
định đoạt). 


Cửa Hà Tiên: đd., tên cửa biển NV, 


xem Cảng Khẩu. 

- Vàm của rạch Giang Thành 
khi chảy ra Vịnh Thái Lan lại gọi 
Cửa Hà Tiên, Pháp dịch là Bale 
de Hà Tiên. 


Cửa Hàm Luông: đd. Xem sông 


Hàm Luông. 

Cửa của sông Hàm Luông 
chảy ngang Bến Tre và vàm trổ 
xuống Nam Hải. Nguyễn Tạo dịch 
Hàm Long, Hàm Rồng là sai. 


Cửa Hàn: đd., tên cửa biển ở T.V: 


Tourane. 

do điều ước ngày 5-6-1862, 
có ba cửa biển được phép mua 
bán thông thương với ngoại quốc 
(P.€.G.B.C.T.V.K.) 

- Cửa Hàn, 

- ©, Ba Lạt, 

- Ơ. Quản Yên 


Cửa Huê Phong: cửa Nghiêu Phong: 


đd., ở Quảng Yên BV. (theo Dư đồ 
thuyết lược của T.V.K.). 

Theo địa dư các tỉnh BK của 
ba ông Liễu Nghiêm Thư, thì ở 
phía tây của đảo Cát Bà, có đảo 
Nghiêu Phong, vì có phù sa bồi 
đắp, nay đảo này đã dính liền với 
tổng Hà Nam. (L.T.X., tập kỷ yếu 
hội khuyến học NV 1942). 


Cửa Hương Úc: đd., một tên của 


cửa biển Hà Tiên NV., dịch nơi 
chữ Cơ Me “Kompong Som (xem 
Kompong Som). 

Cũng gọi Vũng Thơm là tên 
nôm của cửa Hương Úc. 

Cửa biển Hương Úc (tỉnh Hà 
Tiên có cả thảy 3ð cửa biển), ở 
về ranh hướng tây tỉnh ly, phát 
nguyên ở núi Ca Ba, từ xa chảy 
lại, làm ra cửa biển, bề ngang 48 
trượng. (NKLUTĐDC, tr. 100). 


Cửa Kim Qui: đd., tên cửa biển 


thuộc Hà Tiên, bên Hán tự để y 
(PCGBCTVR). 

Cửa biển Kim Qui, bề ngang 
2 trượng 8 tấc, nước lớn 5 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


271 


thước, nước ròng 3 thước ngoài. 
(NKLTĐDC, tr. 108). 

Tên chữ là Tắc Kí 
(PCGBCTVK). 

Cửa Lấp hay là Giếng bộng: đd., 
tên cửa biển ở NV, PCGBCTVR). 
(Ngày xưa thấy dùng danh từ 
Giếng bộng này để chỉ một cửa 
biển, cũng như ở Sốc Trăng có 
một địa danh là Giếng Nước, để 
chỉ vùng Bang Long gần biển, 
nay gọi làng và quận Long Phú 
có ruộng tốt và có nhiều hải sản 
cá tôm; Bang Long Giếng Nước 
thuộc về tỉnh Sốc Trăng. 

Cửa Lạp (sic VNTĐ). - Trong 
Việt Nam tự điển Lê Văn Đức: 
“Cửa sông Rừng Sác mở ra Nam 
Hải th/ làng Phước Tỉnh, tg. An 
Phú Thượng, th. Phước Tuy NV.” 
(Phải Cửa Lấp này chăng và ai 
viết đúng). 

Cửa Tắc Khái: đd., tục danh của 
Cửa Lấp hay Giếng Bộng, ở 
về hạt Phước Tuy (Bà Rịa). 
(ĐNQATVHTC). 

Cửa Lôi Rạp (Soi Rạp, Soai Rạp) 
đd., Lôi Lạp Hải Môn (Hán Tự) 

tên cửa biển NV, 

Cơ Me: Péam prêk eôy (chroy) 
phkằm theo di cảo. 

Trương Vĩnh Ký chép lại trong 
Le Cisbassac của L. Malleret). 

Trong GĐTCTHĐ, Aubaret 
viết Cửa Loi Rap. 

Tam phong thu: địa danh, cũng 
trong GĐTCTHĐ, tr. 13, 

Aubaret, viết nay là La bích 
phủ (aujourdhui La biích phu), 
nơi Néac ông Nguyên, vua Cơ Me 
đến lập đô, sau khi mất Xui Rạp 
bị binh Nam chiếm. Xui Rạp nay 


là Lôi Rạp, và trở nên huyện Tân 
Hòa, xứ Gò Công. (hãy đọc kỹ để 
biết sử Việt). 
Dịch từ chữ. 
Péam prêk: vàm sông. 
chroy: đọc chrou1: poInte, cap 
(tự điển J.B. Bernard): mũi 
phkam: nếu đọc phkeăm: 
chapelet, collier: xâu chuỗi. 
phkôr: tonnerre: sấm, lôi. 
Dịch đủ chữ: không biết dịch. 

Cửa Lớn: đd, tên cửa biển NV 
(Cửa Lớn). (thuộc Hà Tiên theo 
PCGBCTVR). 

Cơ Me: péam prêk thvãr thom 

(thvãr là cửa, thom là lớn) 

(theo di cáo Trương Vĩnh 
Ký trong Le Cisbassac của L. 
Malleret). 

Cửa Lớn đd, tên để y bên Hán Tự 
của Cửa Lớn (không dịch vì sẽ 
lầm với cửa gọi cửa Đại). 

Cửa Lớn: đd, ở NV, tên con sông 
bắt nguồn ở sông Đầm Dơi chảy 
ngang quận Năm Căn (Cà Mau) 
rồi chảy ra eo biển Cà Mau, tức 
chảy ra Vàm Cửa Lớn. 

Cửa Lớn: đd., cửa con sông cùng một 
tên, chảy ra Nam Hải, th. 

Cà Mau: (gọi Vàm Cửa Lớn phải 
hơn). (Baie de Cửa Lớn, Pháp). 

Cửa Lớn: đd., tên con sông nối liền 
sông Bay Háp và sông Đầm Chim 
để chảy ra eo mũi Cà Mau. 

Cửa Mương đào (c.g. Mương điều): 
đd, tên cửa biển (Mương đào để y 
bên Hán tự). 

Cơ Me: péam prêk cumnIk 
(đọc chum-n1k) 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 


272 


TVTNMN 


Mương Điều: đd., c/g. Mương đào: 
đd., một con rạch của làng Tân 
Khánh Tây, thuộc tỉnh Sa Đéc. 
(Trong Nam húy chữ Đào (Đào 
nương), nên có câu hát: “Mưu aI 
khiến bà be nhành suốt lá, kế ai 
bày bà điều rễ bứng chổi” (tuông 
Triệu Tử đoạt Âu chúa). 

Cửa biển Mương Điều, bề 
ngang ð trượng ð thước, nước 
lớn 6 thước, nước ròng 5 thước. 
(NKLTĐDC, tr. 103). 

péam prêk cumnIk: không 
biết dịch. 

Cửa Mỹ Thanh đủ, tên cửa biển NV 
(Mỹ Thanh hải môn) 

Cơ Me: péam càn krau (chan 
krau) 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 

Đông Mỹ Thanh th. Bạc Liêu, 
khi chảy ra Nam Hải thì gọi là 
cửa Mỹ Thanh. 

(năm 1875, cửa Mỹ Thanh kể 
thuộc Châu Đốc (PCGBCTVK) 

Trong G.D.T.C. Aubaret viết 
Cua Mi Tanh (tr. 259). 

Cửa biển Mỹ Thanh, bề ngang 
1124 trượng nước lớn sâu 12 thước, 
nước ròng sụt xuống còn 4 thước, 
tấn thủ đóng ở bờ hướng tây cửa 
biển, nhân dân ở đó chuyên nghề 
phơi tôm khô, ngoài cửa biển về 
hướng đông có cù lao cát mới nổi 
bề dài năm dặm, ghe đi phải cẩn 
thận. Về hướng bắc cửa biển đến 
Bãi Xàu trải qua đông là Ba Láng 
(Nê Trạch) là đất tỉnh Vĩnh Long 
(NKLTĐDC, tr. 89). 

Cũng trương 259 GĐTC, 
bản Pháp văn, ông Aubaret nói 


trước cửa biển Mỹ Thanh, có cù 
lao Loi Châu, cù lao Thổ Châu 
và cù lao lớn gọi Mi tanh trap. 
Ngoài khơi lại có cù lao Am Sa 
(sable caché) tôi chấm dấu để 
đọc cù lao Âm Sa. Chỗ này hiểm 
nghèo, ghe thuyền đi qua phải 
co1 chừng. 

Lấy theo nghĩa trắng mà dịch 
thì Chan krau là chén ngoài, vì 
chan là cái chén (tiếng ắt mượn 
của Việt); écuelle, tasse, bol (tự 
điển J.B. Bernard. 

krau: hors, dehors, extérIeur: 
ngoài (J.B Bernard). 

Béam chan krau: vàm chén 
ngoài là của Mỹ thanh ?? 

(chưa dịch lại) 

Cửa Ngao Châu: đd., đưa vào Hàm 
Luuông (PCGBCTVR). 

(xem Bãi Ngao), và Cồn Ngao). 

Cửa Ngao châu: đd., tên cửa biển 
NV, xem cửa Cồn Ngao. 

Cửa Ông Đốc: đd., ở NV, tên cửa biển. 

Sông Ông Đốc chảy từ vịnh Thái Lan 
vô lòng đất An Xuyên (Cà Mau) 
rồi chia thành hai ngọn, một chảy 
ngược nối với rạch Cái Tàu mà ra 
vịnh Thái Lan, một ngọn kia nối 
với sông Gành Hàu mà chảy ra 
Nam Hải. 

(Có lẽ đốc là đốc binh thuở cựu trào 
chớ không phải đốc học thời 
Pháp). 

Cửa Phì Phạt: đd., tên cửa biển thuộc 
địa phận Hà Tiên: Phì Phạt. 

(theo PCCBCTVK). 

Cửa biển Phì Phạt (Thượng Tân 
Thị viết Phì Phọt), bề ngang 109 
trượng nước lớn 10 thước, nước 
ròng 8 thước NKLUTĐDC, tr.104) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


273 


Cửa Rạch Cóc (Rạch gốc (sic. 


Malleret): đd, tên cửa biển NV, 

(Rạch Cóc Hải Môn). (thuộc 
tỉnh Hà Tiên cũ) 

Cơ Me: péam prêk kol. 

(theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L. Malleret). 

Cửa biển Rạch Cóc, bề ngang 
32 trượng, sâu 4 thước, nước ròng 
xuống 3 thước. (NKLTĐDC, tr. 
109). 

(kol là souche, tronc, dịch 
“gốc” phải thế đến, tại sao đổi làm 
ch1 ra “cóc”, có lẽ vì khó đọc khó 
nói hay cữ kiêng tên ông nào.) 

péam prêk kol: vàm rạch gốc. 


Cửa Rạch Đóng: đd, tên cửa biển 


ở Hà Tiên (NV), Rạch Đóng Hải 
Môn. 

Cơ Me: péam prêk bas. 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L Malleret). 

Cửa biển Rạch Đóng, bề ngang 
7 trượng, nước lớn 6 thước, nước 
ròng 4 thước ngoài. (NKLUTĐDC, 
tr. 104). 

Phàm dịch là khó. Đây, như 
chữ bas, có đến 3 nghĩa, biết lựa 
nghĩa nào: 

bas: - consplIrer, rebelle, làm 
loạn, loạn tặc. 

- qui nest pas d°aplomb, 
perdre Véquilibre: đứng không 
vững người không chững chạc. 

- nom đune liane: tên một 
loại dây leo. 

Có chữ: cau đóng vóc, khép 
kín, đóng bít, biết lựa chữ nào, và 
còn nhiều tiếng nữa. Tôi đã biết 
chê người nên không dám dịch. 


Cửa Rạch Giá đd., tên cửa biển NV: 


(Kiên Giang Hải Môn). 
Cơ Me: péam prêk kramuon sa 
(kramuon là sáp, sa, so là 
trắng; sốc sáp trắng và mật ong) 
(theo di cảo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac Pháp 
gọi bale de Rạch Giá. 


Rạch Giá: đd, tên 1 tỉnh NV, thời Pháp 


thuộc, mang số 4 mã tự nay là t. 
Kiên Giang. Do Mạc Cửu, tạo lập 
và sáp nhập vào Hà Tiên từ 171ã. 
Giá là loại tràm vỏ trắng, gỗ làm 
cừ đóng nền nhà thì bền chắc hơn 
cừ tràm, bông giá trắng ngần, ong 
ăn, cho sáp thật trắng, gọi bạch 
lạp là quí phẩm để cống nạp vua. 

Xưa Rạch Giá, dịch là Giá 
Khê, nhưng nay địa danh nầy đã 
bỏ, nhưng cũng nên biết để đọc 
chuyện cũ, sách cổ. 

Cửa biển Rạch Giá, bề ngang 
1 trượng 8 thước, nước lớn 4 
thước, nước ròng 3 thước (theo 
NKLTĐDC, tr. 102). 


Cửa Rạch Sỏi: đd, tên cửa biển ở 


Hà Tiên NV; Rạch Sỏi Hải Môn. 
Cơ Me: Péam prêk kruos 
(theo di cảo Trương Vĩnh Ký 

chép lại trong Le Cisbassac của 

L. Malleret). 

Cửa biển Rạch Sỏi, bề ngang 

20 trượng, nước lớn 9 thước, 

nước ròng 7 thước. (NKLUTĐDC, 

tr. 104). 

Kruos, kruos: gravier (J.B. 

Bernard) 

Péam prêk kruos: vàm Rạch 

Đỏi. 


Cửa Sa Hào: đd., tên cửa biển thuộc 


về Hà Tiên: Sa Hào. 
(theo PCGBCTVRE). 


274 


TVTNMN 


Cửa biển Sa Hào, bề ngang 
342 trượng, nước lớn 13 thước, 
nước ròng 10 thước. (NKLTĐDC, 
tr. 104). 

Cửa Sa Ngao: đd., tên cửa biển 
thuộc Hà Tiên: Sa Ngao. (theo 
PCGBCTVE). 

Cửa biển Sa Ngao, bề ngang 
159 trượng, nước lớn II thước, 
nước ròng 9 thước. (NKLTĐDC, 
tr. 104). 

Cửa Tân Dương đd., tên cửa biển 
NV; Tân Dương Môn. 

Cơ Me: péam prêk snav 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L Malleret). 

ÖỎ Sa Đéc có làng Tân Dương 
nằm trên cù lao sông Cái, nhưng 
Cửa Tân Dương đây tôi nghĩ là 
cửa Cây Dương (Pháp ghi trên 
địa đồ baie de Cay Duong, ở giữa 
Hà Tiên và Rạch Gía). 

Cửa biển Tân Dương (Hà 
Tiên), bể ngang 4ð trượng, nước 
lớn 10 thước, nước ròng 8 thước. 
(NKLTĐDC, tr. 104). 

Chữ này, không có trong tự 
điển J.B.Bernard, nên không 
dịch. 

Cửa Thủy Côn đd, tên cửa biển hay 
cửa sông NV, (Thủy Cồn). 

(thuộc địa phận tỉnh Vĩnh 
Long). 

Cơ Me: Péam prêk bàrat 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
L Malleret). 

(Bàrat, J.B. Bernard dịch là 
mercure tức thủy ngân, nhưng 
đây là Thủy Cồn (?) không có 
trong tự điển Đào Duy Anh). 


Phải chăng Thủy Côn là cồn mọc 
dưới nước? 

Cửa thứ Nhứt: đd., tên cửa biển ở 
Hà Tiên, Hán tự để y theo nôm 
(PCGBCTVR). 

Bề ngang 16 trượng, nước lớn 
10 thước, nước ròng 8 thước 3 tấc. 
(NKLTĐDC, tr. 103). 

Cửa thứ ba đd., tên cửa biển ở 
Hà Tiên, Hán tự để y theo nôm 
(PCGBCTVR). 

Bề ngang 5ð trượng 1 thước, 
nước lớn ð thước, nước ròng 4 
thước. NKLTĐDC, tr. 108). 

Cửa thứ hai: đd., tên cửa biển ở 
Hà Tiên, Hán tự để y theo nôm. 
(PCGBCTVR). 

Bề ngang 4 trượng 2 thước, nước 
lớn 9 thước, nước ròng 6 thước. 
(NKLTĐDC, tr. 103). 

Cửa thứ tư: đd., tên cửa biển ở 
Hà Tiên, Hán tự để y Cửa thứ 
tư (PCGBCTVK). Bề ngang 5 
trượng 2 thước, nước lớn 7 thước, 
nước ròng 5ð thước. (NKLUTĐDC, 
tr. 108). 

Cửa thứ năm: đd., tên cửa biển ở Hà 
Tiên, Hán tự để y Cửa thứ năm 
(PCGBCTVE). Bề ngang 3 trượng 
8 thước, nước lớn 6 thước, nước 
ròng 4 thước. (NKLT ĐDc, tr.103). 

Cửa thứ sáu: đd., tên cửa biển ở Hà 
Tiên, Hán tự để y CGBCTVR). 
Bề ngang 9 trượng 5 thước, nước 
lớn 7 thước, nước ròng ð thước. 
(NKLTĐDC, tr. 103). 

Cửa thứ bảy: đd., tên cửa biển thuộc 
Hà Tiên, Hán tự để y theo nôm: 
Cửa thứ bảy (PCGBCTVE). Bề 
ngang 3 trượng 9 thước, nước 
lớn 8 thước, nước ròng ð thước. 
(NKLTĐDC, tr. 103). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


275 


Cửa thứ tám: đd., tên cửa biển 
thuộc Hà Tiên, Hán tự để y 
(PCGBCTVE). Bề ngang 4 trượng 
1 thước, nước lớn 5 thước, nước 
ròng 3 thước rưõi. (NKUPĐDC, 
tr. 108). 

Cửa thứ chín: đd., tên cửa biển 
thuộc Hà Tiên, Hán tự để y 
(PCGBCTVE). Bề ngang 7 trượng 
2 thước, nước lớn 8 thước, nước 
ròng 7 thước. NKLUTĐDC, tr. 103) 

Cửa thứ mười: đd., tên cửa biển 
thuộc Hà Tiên, bên Hán tự để 
y. (PCGBCTVK). Bề ngang 
3 trượng, 2 thước; nước lớn 7 
thước, nước ròng 5 thước rưỡi. 
(NKLTĐDC, tr. 108). 

GĐTTTC, Nguyễn Tạo lược bỏ, 
cho rằng từ câu (ngòi) thứ nhứt 
đến câu thứ 10, là bày đặt cân 
nhau (tập 1 tr. 116). 

Cửa Tiểu đd, tên cửa biển NV, (Tiểu 
hải môn). 

Cơ Me: Péam prêk tóc (đọc 
tuốch) tuốch (tauch) là nhỏ. (theo 
đi cảo của Trương Vĩnh Ký chép 
lại trong Le Cisbassac của L. 
Malleret) 

Cửa Tiểu là nhánh thứ 1 
của Tiền Giang, (bắt từ Sài Gòn 
kể xuống), chảy ngang thành 
phố Mỹ Tho rồi đổ ra Nam Hải. 
Nhánh thứ 2 của Tiền Giang là 
Cửa Đại. 

(Theo PCGBCTVK, bốn cửa 
được tàu thuyền năng dùng nhứt 
lối năm 1875 là cửa Cần Giờ, (để 
vào bến Sài Gòn) và cửa Tiểu, cửa 
Hà Tiên và cửa Cô Chiên). 

Cửa Tiểu, ngoài vàm hướng 
đông có côn cát nổi ngầm dưới 
nước tục danh là cồn Mông; bờ 
biển bùn lầy, lòng cảng đã hẹp 


lại cong nhưng được tiện đường 
nên vẫn có ghe thuyền qua lại. 
Ngược dòng thì đến đồn thủ ngự 
cửa biển. 


Cửa Tiểu vô sông Mỹ Tho: đd., 


Cửa Tiểu (petite passe de Mi Tho) 
(sic nguyên văn của Aubaret). 

La petite passe du fleuve de 
Mi Tho) (Cua tiêu) est large đun 
lis et dem1. Ôn y trouve 28 pieds 
đeau à mer haute et 23 à mer 
basse. Au large et à est sétend 
le bane de sable dit Am sa phu 
diơn, vulgairement appelé Con 
mong. 

Sur le rivage de la mer, 1Ì y 
a une grande quantité de vase. 
L/entrée de la passe est très 
sinueuse; elle fait un grand 
crochet. Cette passe est située 
dans le sud de la citadelle, à la 
distance de 98 lis et demi A 12 
lis de Ïentrée, exlste un poste 
de douane et de survellanee. 
(GĐTC, traduction Aubaret, 
p.207). 

Khi tôi soạn đến địa danh 
này, một là vì làm lâu ngày quá 
thấm mệt, hai là tôi ÿ y và đọc có 
hơi mau, nên trong một lúc bất 
cẩn, tôi chấm dấu sai và toan 
liệt kê “Con mong” vào thẻ “sông 
Cái Mong”. Nhưng vì lương tâm 
nghề nghiệp, tôi tra lại nữa thì 
rõ ra “Cái Mơng” ở về địa phận 
cửa Hàm Luông, còn đàng này 
“Con mong” thuộc địa phận sông 
Cửa Tiểu. Khi ấy tôi tra cứu kỹ 
lại và rõ ra: rõ ràng trong bản 
Pháp văn, ông Aubaret viết 
“bane de sable” và “con” phải đọc 

cồn”... và “mong” đò lại trong 
bản Nguyễn Tạo (GDTTC, tập 1, 


276 


TVTNMN 


tr. 59) viết “mông”, đủ hai chữ là 
“Cồn mông”. Nhờ vậy tôi tự sửa 
sai và ghi vào thẻ câu dịch như 
vầy: “Cái ngả thông nhỏ của sông 
Mỹ Tho, danh gọi là Cửa Tiểu, bề 
rộng 1 dặm rưỡi, bề sâu 28 thước 
lúc nước lớn và còn lại 23 thước 
khi nước ròng, phía đông ngoài 
của biển có nổi một cái cồn cát 
“am sa phu diơn” (sic), tục danh 
là Côn mông. 

Bãi biển này bùn lầy, lòng 
cảng lại quanh co uốn khúc cong 
vòng. Cách phía nam đối với tỉnh 
ly 93 dặm rưỡi, đi ngược lên độ 12 


dặm thì có một cái đồn quan thuế 


kiếm thủ ngự”. 

Nghề tra cứu và phê bình thật 
là khó và khổ. Bỏ dấu sai một 
chấm sự lầm lạc có thể cách xa 
ngàn dặm. Chê bai người khác, 
đến phiên mình, mới sao đây? 
(6-3-1979). 


Cửa Tiểu Kim Dự: đd., tên cửa 


biển vùng Hà Tiên; Hán tự để y 
(PCGBCTVRE) 


Cửa Trấn Di (Trấn Gì): đd., tên cửa 


biển NV: Trấn Di hải môn. 

Cơ Me: péam mosèn (di 
cáo T.V.Ký tr. Le Cisbassac e. 
Malleret). 

- Năm 18/75, cửa Trấn DI còn 
kể thuộc Châu Đốc (PCGBCTVRI. 

- Sông Hậu, Hậu Giang, sông 
Bassac chảy ra biển bằng cửa 
Trấn Di này. 

- Vàm Đại Ngãi, chữ gọi Vàm 
Tấn, là dịch chữ Péam Mosèn này. 
Péam: vàm. Mosèn biến ra “tiến” 
rồi “tấn”. 

Mosèn, theo tự điển J.B 
Bernard, có nghĩa là cent mille, 
một trăm ngàn. Nhưng ở đây, một 


Cửa Xích Ram: đd., 


trăm ngàn cái gì, mới được chớ? 
Chưa biết rõ không nên không 
dám nói. 

Một điều nên chú ý là tiếng Cơ 
Me, về số đếm, mượn nhiều tiếng 
nói của lân bang. Tỷ dụ: 

Mui, mo: một (rất gần với 
tiếng một của ta). 

Sam sâp, chếch sâp là tam 
thập (30), thất thập (70) gần tiếng 
Quảng Đông (Trung Quốc). 

Ngoài ra một nước như Cao 
Miên, số đếm rất lượt bượt, họ 
đếm tới năm, và muốn nói sáu 
phải nói năm với một (préam 
mu), bảy (préam pï), tám (préam 
- bây), vân vân, thế mà sao khoa 
kiến trúc (cất Đế Thiên) họ tính 
toán giỏi quá vậy. 

Tôi biết được Trấn di chớ 
không phải Tranh đề, và tìm ra 
Vàm Tấn là péam mosen, tôi viết 
Vàm Tấn là Péam semn, vậy xin 
đính chính phải viết péam mosèn 
mới đúng. 


Cửa Trấn Di: đd., Trấn Di hải môn. 


Một tên của cửa Hậu Giang, 
bấy lâu và trên địa đồ, khi ghi 
Thanh Đề, khi viết Trần Đề hay 
Tranh Đế, đều sai, vậy xin cải 
chính là Trấn Di, để đối với Trấn 
Biên trên Biên Hòa. 


Cửa biển Trấn Di, bề ngang 1173 


trượng, nước lớn sâu 10 thước, 
nước ròng xuống 4 thước. Trong 
cửa biển có nhiều cầm bùn cồn cát 
nổi ngầm dời đổi không chừng khó 
bề ghi nhận. (NKUTĐDC, tr. 89). 
chữ cũng gọi 
Xích ram hải khẩu. (PCGBCTVK) 
tên cửa biển thuộc Biên Ha cũ, 
NV. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


277 


Cửa biển Xích Ram cách 
hướng đông bắc tỉnh ly 09 đặm, 
bề ngang ngang 70 trượng, nước 
lớn lên 5 thước, nước ròng xuống 
3 thước, do vàm cửa biển chuyển 
qua hướng tây bắc, có cầu ván bắc 
ngang đài 73 tầm là nơi đường bộ 
trải qua. Từ hướng tây cầu trở 
lên 8 dặm đến cầu Thác Đá (chữ 
gọi Thạch Than, nghe thuyền đi 
không được, từ Thác Đá trở lên 
trên nguồn là phát nguyên ở hai 
suối Dạ Lo Tương và Dạ Lao Hạ, 
rồi đến địa hạt đồn Đồng Môn, 
một đường sông giữa cảnh núi 
rừng sầm uất đưa đến trại sách 
của Mên Mọi, họ chia nhau ở chịu 
nạp thuế và phu địch. (theo Ng.T) 
(GĐTTTC, tập 1 tr. 32). 

Le Xích Lam est situé dans 
le nord est de la cItadelle, à 
la distance de 209 lis. Cette 
rivière passe sous un pont dont 
la longueur est de 178 tams et 
qu1 sert de communIcatlon avec 
la route de terre. 

Le Xich Lam est profond de 
cing pleds; après avor passé le 
pont, 1l sinfléchIt vers le sud et 
parvient, après un cours de 8 Ì1s, 
au port de Xich Lam, dit Cua 
Xich Lam. 

A mer haute, 1Ì y a dans ce 
port dix pleds đeau; 1] est large 
de 88 lis et demi. [7ouverture de 
ce port nest pas constamment 
la même, et les sondes y sont 
varlables (changement de 
gIsement des bancs). A partir 
du port, la rivière court dans 
Youest, et elle parvient, après 
une đistance de 8 lis et demil, 
au pont de That nam. Ce Than 


nan est un torrent dont le lit est 
parsemé de roches élevées ce 
qui en rend Ứaccès difficile aux 
barques, đautant plus que le 
cours du torrent, dont le courant 
est rapide, devient fort sinueux. 
A 8 lis au dessus, le Xích Lam 
change de nom et prend celul 
de Giap Giang, et à partir de 
là 1l sinfléchit de nouveau 
pour couler au sud ouest. A la 
distanece de 9 lis et demI, le Xích 
Lam nest plus que le ruisseau 
Dia lao ha thuyen, et enfin, 
après être revenu de nouveau 
vers le sud, 1Ì change encore de 
nom, après un cours de 46 lis 
pour se nommer Dia lao thuong 
thuyen. C”est là qu'est situé le 
poste de Dong Mon. La route est 
1nterceptée par des montagnes 
et des forêts habitées par des 
Moi soumlis et qu1 payent le 
tribut (Aubaret p.178). 

Cửa An (Vũng Gù): đd., tên một 
huyện của Tân An Phú, th. t. Gia 
Định NV. đời Tự Đức, nôm gọi 
Vũng Gù. (PCGBCTVK). 

Cường Oai Giang: đd., tên Hán cửa 
sông Lai Vung (xem chữ ấy). 

Cường Thành Giang: đd., tên Hán 
cửa sông Lấp Vò (Xem chữ ấy) 

Cửu Lý Hương: đt, thứ cây nhỏ lá 
thơm, vị thuốc trị chứng nhức đầu 
.(H.T.O). 

Cựu Chiến Sai: đd., thủ sở của 
chiến sai cũ. 

Ö về hướng tây sông Trà Thôn, 
về bờ hướng tây của Tiền Giang 
theo hướng tây nam thông với 
sông Lễ Công (sông ông Chưởng), 
cách hướng tây đạo Đông Khẩu 
80 dặm. Ngày trước nơi đây có 


278 


TVTNMN 


lập đồn thủ ngự trấn giữ chống 
bình Miên Xiêm, nay đã dẹp. Sau 
đó ở đây lập chợ gọi là chợ Chiến 
Sai, nhưng lâu ngày kêu trại đến 
nay thành sai lạc và gọi là Chợ 
Kiến Sai, nhơn dân ở đây rất là 
trù mật. Trước đó, thì bờ sông Lễ 
công, nhơn dân có ruộng vườn 
rải rác, nhà xóm lác đác, nhưng 
trong hậu bối vẫn còn rừng rậm, 
đòng sông thời tiết thu đông thì 
đi được, đến thời tiết xuân hạ thì 
nước cạn ghe thuyền khó đi suôn 
sẻ. Thủ Sở ngày xưa ở cách đạo 
Đông Khẩu 80 dặm, thì đã dời 
chỗ lâu rồi. (NÑKT ĐDC, tr. 80) và 
GĐTTC, 1, tr. 86). (về sông Trà 
Thông, sông này ở bờ phía Nam 
Tiền Giang). 

Cường ký: nhớ dai (tr. 54 Thơ 


Nghiên Hoa Mộng). 
Thi ức: tánh nhớ dai về thơ 
(sđd tr. 7) 


Kỳ cú: những câu thi lạ, xuất 
sắc xuất kỳ (tr. 7) 

Lủ túy hương: đây là Hư Chu 
nói trại ba chữ “Lãm túy hiên” 
(tr. 8) 

Nhà thi sĩ Hoàng Lang ở 
đất Vị thành: ám chỉ Vũ Hoàng 
Chương (tr. 8). 

Huy, Ve (tr. 7) ám chỉ Hugo, 
Verlane. 

Gã Nguyễn (tr. 8): Nguyễn Kỳ 
Thụy: Hư Chu. 

Chà Vá: do tiếng Miên chhpia, 
có nghĩa là lạy một cách trọng thể 
theo lối Miên, tức ngồi bẹp xuống 
và lạy mọp sát đất để tỏ vẻ kính 
phục. Tiếng này ít người biết vì 
chỉ dùng trong vùng quê mùa xứ 
Thổ như Núi Tường, Thất Sơn, 


v.v... (xem Văn hóa nguyệt san tập 
XIII, th. 2 và 3 năm 1964, bài của 
Nguyễn Văn Hầu, Người lạ việc 
lạ Thất Sơn). 

Chạ nghĩa là bậy, đã tạo thêm 
một từ kép là chà chạ được thông 
dụng nhất ở địa phương Thừa 
Thiên, với nhóm từ cha vạ lác 
lác dùng để chỉ 1 người tính tình 
hay ăn nói không nghiêm chỉnh 
đúng đắn. 

Xem thế thì từ chạ là 1 từ 
phải nắm được từ nguyên mới 
hiểu thấu đáo, chứ nếu cứ theo 
nghĩa thông thường mà hiểu thì 
chỉ hiểu hời hợt theo nghĩa là 
bậy bạ thôi. 

(theo Đào Duy Anh, “Nhớ nghĩ 
chiều hôm” chưa xuất bản). 

5-1980 

(tiếp theo “chạ”. Thẻ) 

Chung chạ: chung cho cả làng, 
cả chạ. 

- chung lộn với nhau; 

- trai gái chung lộn (Đã khi 
chung chạ, lại khi đứng ngôi). 

Lang chạ: lang tức là làng. 
Người trước của 1 thị tộc phụ hệ 
(ông lang) cũng như mương, người 
cùng 1 bộ lạc (ông mường). 

- Đời sau còn có câu: “Lang 
đi chợ để nợ cho dân” (ang có lẽ 
dùng để chỉ cả công xã thị tộc và 
khoảng đất do thị tộc chiếm ở, 
cũng như mương, dùng để chỉ cả 
cộng đồng bộ lạc và khoảng đất 
do bộ lạc chiếm ở. Đối với người 
miền xuôi, mương biến ra mường, 
và lang đổi giọng thành làng, 
trong khi thị tộc thành công xa 
nông thôn. Vậy lang chạ là tương 
đương với làng xã. Sau đó, lang 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


279 


chạ biến đi và mang thêm sắc thái 
không tốt, dùng để chỉ người đàn 
bà con gái không chính chuyên 
không đứng đắn, tức người phụ 
nữ bậy bạ. 

Do sự chuyển nghĩa diễn ra 
trong thời phong kiến như thế mà 
chạ đã chuyển ra nghĩa là bậy bạ 
(làm chạ, nói chạ: làm, nói bậy). 

Chạ: tỷ dụ: 

“làng trên chạ dưới” 

“miễu Ba Chạ” ở làng Đông 
Mỹ, trước là Đông Phù: miễu 
chung cho ba xã Đông Phù, Đông 
Trạch, Văn Uyên, thuộc huyện 
Thanh Trì. Miếu thờ Nguyễn 
Điêu, một trong Thập nhị sứ 
quân. 

“đình Ba Chạ ở xã Cổ Điển là 
đình chung cho ba xã Cổ Điển, 
Căn Điển, Cương Ngô, thuộc 
huyện Thanh Trì, thờ chung một 
thần thành hoàng. 

Làng trên chạ dưới, miếu 
ba chạ, đình Ba Chạ. - Chạ tức 
làng, xã thôi. Xét trong Tập 
vận, Chính vận, Vận hội dẫn 
trong "Khang Hy tự điển” thì 
âm chữ xã được chú “thường 
giả thiết”, nhưng lại chú thêm 
là “chà thượng thanh”, tức phải 
đọc là chả hay chạ. Lại xem Từ 
nguyên thì chú âm chữ xã là “thị 
đã thiết”. Chữ Hán, thị là chợ và 
trong từ Việt, chợ thực ra là ta 
mượn của Trung Quốc ở hai thời 
điểm khác nhau, chợ mượn ở 
thời Hán nên đó là đọc theo âm 
Hán và được xem là âm nôm. 
Còn thi mượn ở thời Đường nên 
đó là đọc theo âm Đường mà sau 
thành âm Hán việt. Vậy chữ xã 
đọc theo âm Hán là “chợ dã thiết” 


thì phải phát âm là chã hay chạ. 
Xem thế thì chạ là âm xà hơn âm 
xã (âm Hán Việt). Nếu ngày nay 
ta gọi làng là xã thì đời xưa làng 
là chạ. Có lẽ suốt thời Bắc thuộc 
thì làng vẫn là chạ, mà buổi đầu 
thời đại tự chủ cho đến khi dân 
địa phương dựng miếu để thờ sứ 
quân Nguyễn Siêu (có lẽ ở thời 
Đinh Lê) thì làng vẫn gọi là chạ; 
mãi về sau, có lẽ đến đời Lê thì 
làng mới gọi là xã, theo âm Hán 
Việt dùng trong văn tự. 

Vậy thì “làng trên chạ dưới” 
tức là làng trên xã dưới, hay làng 
trên làng dưới, mà “miếu Ba chạ”, 
“Đình Ba chạ” tức là miếu ba xã, 
đình ba xã. (Đời sau nhiều nơi có 
đình ba xã; lại có chùa Ngũ xã là 
cá1 chùa chung cho năm làng trên 
hồ Trúc Bạch”. 

Ở Đông Phù có câu “quan 
thiên hạ chạ Đông Phù” là ông 
ấy làm quan đối với thiên hạ chớ 
về Đông Phù thì chỉ là chạ, xã 
của làng mình. “Nhà tôi chứ có 
phải là đình ba chạ đâu” (không 
phải chỗ tự do đâu). Chơi chạ (ở 
xã Hòa Đình huyện Võ Giàng có 
quan hệ chơi chạ với xã Đông Yên 
huyện Yên Phong, đều thuộc Bắc 
Ninh cũ). 

(theo Đào Duy Anh. Nhớ nghĩ 
chiều hôm) Xem chung chạ. 


Chắc Cà Đao: đd., một địa danh ở 


tỉnh An Giang (từ Long Xuyên đi 
Châu Đốc) nổi danh vì thời Ngô 
Đình Diệm, tướng của Hòa Hảo, 
Lê Quang Vĩnh, ngoài đời kêu Ba 
Cụt, bị bắt tại đây để chịu xử tử 
bằng gươm máy tại sân vận động 
Cần Thơ. 


280 


TVTNMN 


Chắc Cà Đao, theo lời ông 
Nguyễn Văn Đính, có lẽ do Cháp 
Cà Đam, nói trại đến nay thành 
danh luôn, sửa lại không được. 

Cháp: bắt (như bắt cá) (tiếng 
Cơ Me) 

Kdam, ke đam, cà đam: crabe 
(lexique Pannetler): cua. 

(Cái tật người mình, không 
chịu hỏi cho thấu đáo kỹ càng, 
nên thường nghe lầm hiểu lộn, 
và khi thành danh thành tục rồi, 
làm sao sửa lại được: tỷ dụ: bàu 
bèo nói ra bà bèo, và cháp kửam 
(cháp cà đam) hóa ra chắc cà đao 
là vậy). 


Chắc Cà Đao: đd., tên một con rạch 


đổ ra sông Hậu, cách thị xã Long 
Xuyên độ 8 hay 9 km nơi hướng 
Bắc. Sau thành tên một cái chợ, 
nay gọi thị trấn An Châu, đóng 
nơi bờ rạch, trên con đường 
liên tỉnh Long Xuyên qua Châu 
Đốc, chợ này thuộc xã Hòa Bình 
Thạnh, tỉnh An Giang. 

Chắc Cà Đao, ghi lại một 
thảm sử là nơi trước đây Lê 
Quang Vĩnh (tướng Ba Cụt) đạo 
Hòa Hảo, nghe lời mời Phó tổng 
thống Nguyễn Ngọc Thơ, đến dự 
hội tại Cần Thơ, chuyến về đến 
nơi đây thì bị bắt, đem về xử và 
hành hình tại Cần Thơ. (đời Ngô 
Đình Diệm). 

Thẻ chừa lại sau này quyết 
định. Hiện chưa tìm ra chữ viết 
đúng ra sao, và tên Miên như vậy 
nghĩa là gì. Trong quyển địa dư 
chí Long Xuyên (monographie de 
la province de Longxuyên), viết 
bằng Pháp văn và in năm 1905 
lại viết: 


canal Chac Ca Da: 12 km 
(sách dẫn thượng, trương 8). 

Chắc Cà Đao (đúng ra phải 
viết: chắp kdam), vì điều tra kỹ, 
theo tự điển Pannetier, thì chấp 
là bắt (attraper) và kdam: cua 
(crabe); xưa vùng này cua biển 
nhiều. Vì lâu ngày nói trại, thành 
quen, mất gốc. 

Một thuyết khác: 

Chắc Cà Đao: do tiếng Prek 
Pedao, rạch có mây rừng mọc 
(theo Sơn Nam, Lịch sử khẩn 
hoang Miền Nam, tr. 72). Prek: 
sông, rạch. Pedao, loại dây mây). 

Theo tôi, cần điều tra lại có 
quả có dây mây mọc nhiều nơi 
vùng này chăng. Lại nữa, Prek 
Pedao biến ra Chắc Cà Đao thì 
không gần bằng “Cháp kdam” 
(cháp: bắt, kdam: cua, còng, loại 
cua còng vùng này cũng như vùng 
Hậu Giang, có rất nhiều). 

(Tháng 12 d. l. năm 1982, tôi 
vừa mua được vài quyển lẻ bộ 
lxcursions et Reconnalssances 
in lại năm 1896, trong quyển 
số 6 thấy ghi một địa danh chữ 
viết stung Dach Pedao, vậy chữ 
dach Pedao này có dính dấp 
liên hệ gì với Chắc Cà Đao (bắt 
cua còng) và Prek Pedao của 
Sơn Nam chăng? Xét lại cả hai 
thuyết Nguyễn Văn Đính và của 
Sơn Nam đều cần điều tra bổ 
túc lại, vậy tôi xin kể như chưa 
giải quyết mong người sau định 
đoạt cho). 

Chan Sum đd ở đất 
Campuchia, cũng viết Chân 
Rùm, hoặc Châng Rưng (endroit 
du palais, qui appartlent au 
palais, tự điển J.B. Bernard). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


281 


Ngày trước, thuộc đất Hà Tiên 
của họ Mạc. 


Chân Bồn: đd., ở N.V nơi phân ranh 


giới giữa Xiêm La và trấn Hà Tiên 
đời Mạc Thiên Tứ. 

Mạc Thiên Tứ sa1 tướng tên là 
Lực đem thuyền chiến ngăn giữ 
đất Chân Bôn này, nhưng dịch 
hạch nổi dậy, cả đôi bên Xiêm 
và An Nam hao binh rất nhiều, 
tướng Lực bị lây bịnh từ trần, một 
tướng khác tên Tai đến thay thế 
cũng chết theo, Thiên Tứ tiếp sai 
tướng nữa tên là Đức đến trấn 
giữ những cù lao Cô Cong (sic), 
Cô Côt và Diâu Cam (sic). 

Trong khi ấy, một tướng cướp 
tên là Hoac Nhiên, định chiếm 
Hà Tiên, may nhờ tướng Khương, 
phe Thiên Tứ, trừ được (G.Đ.T.C. 
Aubaret, tr. 28). 


Chân Lạp: đd., tên xưa nước Cam 


Bốt, ở ph.N. Chiêm Thành, từ 
Bình Thuận tới Mũi Cà Mau; xưa 
chia làm hai là: 

- Lục Chân Lạp, tức 
Camphuchia, Pháp gọi le Haut 
Cambodge; 

- Thủy Chân Lạp, tức 
Nam Việt, Pháp gọi “la Basse 
Cochinchine”; nhưng theo 
Larousse, từ đầu kỷ nguyên, 
Chân Lạp chia là hai: 

- Phù Nam, tức Cam Bốt; và 
Nam Việt và AI Lao (Tchen la); 
sau đó, tới thế kỷ thứ VI, Phù 
Nam thống nhất tất cả để đến 
thế kỷ thứ XI-XII, trở thành một 
dân tộc văn minh hùng cường và 
đến thế kỷ XII, bắt đầu suy tàn 
(theo TĐVNLVĐ). 


Chak To Tưng: đd., “lá dừa đâm 


ngang”, đổi thành chắc tưng, rồi 


Chác Văn, sau nhập với làng khác 
thành làng Tài Văn (Sốc Trăng) 
(V.H.N.S. số 13 th.7 n. 1956, bài 
của Đào Văn Hội). 

Chhlâng: dt., miên có nghĩa 
là sang qua mé bên kia hồ, sông. 

- Tiếng nhã của Cơ Me để gọi 
đàn bà sinh sản, ví việc sanh con 
khó như sang biển hay sông dữ 
(Chữ chhlâng, cũng đọc chhỉlon, 
nên thường lầm lộn với “tầm lon”. 

(xem chữ Tonlé Sap) 

Chhlâng (đọc slon): sang sông: 
traverser, passer. 

chhlâng préa vihéar: lễ 
khánh thành (chùa) dédicace, 
bénédiction dune égÌlise, 
1nauguration đune pagode. 

Chhlâng tonli: sanh đẻ (khó 
như đi biển): passer le fleuve, 
par ext. accoucher (expresslon 
relevée). 

Châu: dt, có thể đây là một 
thứ đá trong như đá nhựa hoặc 
là ngọc thạch (quartz, cristal de 
roche). 

Hổ phách: hổ phách là di vật 
cá mập (trong bao tử) mà người 
ta mò được ở biển như trân châu. 
Âu thường dùng chữ bezoar 
(Bồ Đào Nha: Bezuar), (Pháp: 
bézoard) do Ba Tư: badzabar, để 
chỉ hổ phách (trích thơ Hoàng 
Xuân Hãn, 1969). (L.T.X. Sử Địa 
14/15). 

(Theo tôi, di vật, chất vôi của 
cá, tỉnh của cá, là ambre gris còn 
ambre dịch “hổ phách”, là mủ 
cây tòng. Mủ mới trong cây chảy 
ra là “tòng hương”, dùng tỷ dụ 
thoa cung đòn kéo kêu tiếng to; 
khi được trăm năm nằm dưới đất 
biến thành “phục linh” là một vị 


282 TVTNMN 


thuốc, trên ngàn năm mới thành Châu Giang: đd., xem sông Châu 
“hổ phách”. Đốc. 

Châu Bình Giang: đd.,tên Háncủa Châu Nham Sơn: đd., tên Hán của 
sông Ba Tri Rơm (xem chữ ấy). Bãi Ót (xem chữ ấy). 

Châu Đốc: đd. th. NV Châu Phong: đd., làng Bạch Hạc, 


Cơ Me: mắt cruk (di cảo TVK 
trong le Cisbassac) cũng viết 
Méât chrouk. 

Mắt, méât: miệng mồm; cruk, 
chrouk: heo, trư. 

Châu Đốc: tỉnh số 2 thời Pháp 
thuộc. Người Miên dịch sát nghĩa, 
theo tiếng Miên, nên có khi họ 
nói tiếng Việt còn gọi Châu Đốc 
là sốc “Miệng heo” (mắt cruk). 
Kỳ trung, ta không gọi theo họ 
và đó là Châu Đốc Đạo cũ, thuộc 
Long Hồ Dinh (chữ đốc là hậu, 
sau, ở sau, đàng lái, tỷ như: sau 
đốc là sau lái; canh đốc là canh 
sau hết; đốc phách là chèo đốc, 
chèo phách, khiến nhau; đốc đèn 
là đoạn đèn thắp còn dư; chuyến 
đốc là chuyến rốt; đi đốc đoàn là 
đi sau đoàn, đốc ra là lai sanh 
giống khác; xoài tượng đốc ra xoài 
muỗng (nhỏ trái hơn đốc điếc là 
cái đốc chai, vật chi nhỏ mà chai: 
Thằng nhỏ bằng cái đốc điếc mà 
xấc; đôn đốc là ân hậu, cần mẫn, 
v.v... ĐNQATVHTO). 

Năm 1831, Châu Đốc thuộc 
An Giang; năm 1956, Châu Đốc 
nhập với Long Xuyên để thành An 
Giang; năm 1964 lại tách ra như 
thời thuộc Pháp, (nay thuộc tỉnh 
An Giang) “Đèn nào cao bằng đèn 
Châu Đốc, đất nào dốc bằng đất 
Nam Vang” (c. hát xưa). 


Châu Đốc Giang: đd., tên Hán của 


sông Châu Đốc (xem chữ ấy). 


Châu Dự: đd., tên Hán của hòn 


Châu ở Hà Tiên (xem chữ ấy). 


tỉnh Vĩnh Yên ngày nay: kinh 
đô của vua Hùng Vương. (Lưu 
truyền được 18 đời, vua họ Hồng 
Bàng, nước Văn Lang sau bị vua 
các nước láng giềng nối tiếp chỉnh 
phục ... L.N. T. DNVT 8). 

Trong sử, thường gọi “Phong 
Châu” (Phong Châu là chữ, Châu 
Phong là nôm). 


Châu Thới Giang: đd., tên Hán của 


sông Ba Tri Cá (xem chữ ấy). 


Châu Thới Sơn: đd., tên Hán của 


núi Châu Thới (viết Chiêu Thái 
nhưng đọc Châu Thới) (xem chữ 
ấy). 


Châu Phê Giang: đd., tên Hán của 


rạch Châu Phê (xem rạch Châu 
Phê). 

chi chi, bạch định, phổng: 
danh từ trong cuộc chơi tổ tôm. 

Chiêm Luật và tướng Vạn: 
nd. Vua Cơ Me Neac Ong Thu, 
sau khi chạy về Vuong Luôn (sic) 
sai một phụ nữ người Cơ Me tên 
Chiem Luật (sic) mật ước với 
tướng Vạn, chịu nạp cống đầu 
hàng, và dùng kế dục hoãn cầu 
mưu. Rốt lại sau một năm điên 
trì, Neac Ông Thu phòng bị kịp 
lúc và không chịu nạp lễ cống, vì 
thế tướng Vạn bị truất. Mùa đông 
năm Ký Ty (1689) vua sai tướng 
Nguyễn Hưu Hao (Nguyễn Hữu 
Hào) đến thay tướng Vạn, có ông 
Hoa (sic) làm tham mưu (major 
général) và tướng Tang theo phụ 
tá, quân binh thì tuyển lựa trong 
ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


283 


Binh Tuân (Bình Thuận). Tướng 
Vạn, bị giải về Huế, được tha, ông 
tham mưu tên VI thì bị hạ chức 
xuống hàng cửu phẩm. (G.Đ.T:C. 
Aubaret tr. 7-8). 


Cho cơm: dt., dâng cơm cho người 


ăn, nghĩa lóng, nạp mạng, thua 
cuộc một cách dễ dàng: nếu nó 
dám đấu với tôi thì nó cho cơm 
tôi mà! (nó sẽ thua tôi là phần 
chắc). Tiếng Quảng Đông có câu 
“nị pỉ phàn ngộ xực” (nhĩ bi phạn 
ngã thực). 


Cho cơm: đồng nghĩa với “dâng 


cơm cho lục”, vì tục Miên có lệ 
cúng dâng cơm cho sãi khi họ đi 
khất thực. 


Chôh thmar: dt. Cơ Me, lễ đặt viên 


đá đầu tiên khánh thành một 
ngôi chùa Thổ, dịch ra từng chữ 
là: chôh: xuống, hạ. Thmar - đá 
tức hạ viên đá đậy nắp hầm chôn 
gởi qua kiếp sau những lỗ đào 
để thiện nam tín nữ Cơ Me cúng 
của và báu vật, nhơn dịp lập một 
ngôi chùa tân tạo. (Đây là một 
tục lợi dụng lòng mê tín của dân, 
nên bỏ). 

Chôh thmar, tôi nghĩ gần bể 
đầu mới tìm ra, vì trong quyển 
“người Việt gốc Miên” của Lê 
Hương xuất bản năm 1969, vẫn 
viết “Bành chót S¡ Ma”, và cái tệ 
viết cầu thả này nên tránh, là đỡ 
cho người hiếu học nhiều lắm vậy. 
(tr. 151 NVGM của L.H.). Không 
khác nói tiếng Pháp giọng bồi 
(boy), tưởng tượng mới bàn ra ý 
muốn nói gì, và khi truy nguyên 
không phải dễ). 


Aujourdhui phủ de Tân An. 


Chợ Cai Lậy: đd. Thanh Sơn Thị. 


Một chợ nhóm trên quốc lộ số 
4 thuộc t. Mỹ Tho, trước đây là 
bến xe đò nghỉ chơn đường về Hậu 
Giang, nhưng nay bớt khách bộ 
ngừng đây ăn uống, vì xe tốc hành 
không đỗ bến này như trước. 

Cai Lậy có tiếng là dân cứng 
cỏi, và nem ở đây cũng có danh. 

Après un cours de 38 lis 
à Uest, Varroyo (Ba Lai bắc) 
parvient au marché de Thanh 
Sơn, vulgairement Cai Lai (situé 
sur' le terrItoire des deux villages 
Huu Hoa et Thanh Sơn): là se 
trouvent des barques en grand 
nombre et Ïon y voit une affiluence 
considérable de monde. Après un 
nouveau cours de 64 lis et dem1 à 
Test, arroyo atteint le nouveau 
canal de Dang Giang, et mêlant 
ses eaux avec lui, 1Ì se Jette dans 
le euve de Hưng Hoa (Aubaret, 
p.210). 

Theo trên đây, rạch Chanh 
ở gần chợ Cai Lậy, và gần kinh 
Vũng Gù, khúc gọi Hưng Hòa 
Giang. 


Chợ Bến: đd., tên chợ thuộc về phủ 


Phước Tuy (ĐđNQATV H.T.©). 

Chợ Bến Lức hay là phủ Tân 
An: đd., 

A un demi ]¡ avant cela (Vàm 
Ben Lưc), se trouve le marché de 
Phuoc Tu, appelé vulgairement 
Chợ Ben Luc.® Ce marché situé 
sur la rive sud de cet arroyo, esÈ 
très peuplé et très fréquenté; 
le mouvement en barques y est 
extrêmement considérable, et 1l 


284 


TVTNMN 


y en a constamment un grand 
nombre au mouillage. Auprès du 
marché est située la résidence 
du quan huyen. (Aubaret, p.187). 

Dịch. - Cách nữ lý trước vàm 
là chợ Phước Tứ, tục danh là chợ 
Bến Lức, ở trên bờ nam của con 
rạch này, trên bờ rất thị tứ, dưới 
nước ghe thuyền ra vô tấp nập và 
đậu bến rất đông. Gần chợ là nha 
môn quan huyện sở tại. 

Chợ Bình An: đd., (có lẽ ngày 
nay ta gọi chợ An Bình). 

Ngày xưa có tiếng là chứa 
chấp nhiều quân điếm đàng 
bợm bãi, (dựa theo câu trong 
Aubaret, tr. 97: “Le marché de 
Binh An (auprès de Cho Quan, 
a la réputation đêtre peuplé de 
fripons et de filous” (coi chừng 
lâm với Bình An gần chợ Đệm). 

Có hai chỗ đều gọi “chợ Bình 
An” nên dễ lầm lộn: 

a) Chợ Bình An, gần Chợ 
Đệm, thì gặp bối Ba Cụm, không 
bình an chút nào và đặt tên như 
vậy để cầu may và chỉ thêm thấy 
sự chua cay ngoài đời, xưa nay 
cũng vậy. 

b) Một chợ nữa cũng gọi chợ 
Bình An, thì bắt từ Sài Gòn đi vô, 
khúc trước đây có cái ga xe điện 
gọi Gare An Bình và định chừng 
vì sợ lộn nên đổi Bình An ra An 
Bình và chợ này bị điếm chợ Soi, 
chỗ Ngân hàng quốc gia mé sông 
cũng toàn là điếm móc túi, rọc hồ 
bao ngày đó. 


Chợ Bình Định: đd., xem sông Cần 


"Thay. 
Chợ Dinh: dt, đúng ra chợ cất 
gần dinh quan, như ở Huế, Chợ 


Dinh là chợ gần dinh ông Trần 
Tiễn Thành đời vua Tự Đức; còn 
chợ Dinh, ở Sài Gòn là chợ xưa 
ở vùng Chợ Quán, nơi đây ngày 
trước đời đàng cựu là nơi có nhiều 
dinh quan lớn. Nay hiểu rộng, chợ 
Dinh là chợ ở tỉnh thành, nơi đô 
hội, khác với chợ quê, ở nhà quê, 
trong làng: Đố ai con rít mấy 
chân, cầu Ô mấy nhịp, chợ Dinh 
mấy người. 


Chợ Giai Qui: đd., ở N.V. 


Ở thôn Giai Quí, huyện Nghĩa 
An, tục gọi chợ Cựu Thiêm, 
trước chợ có sông Bình Giang, 
đối diện có tỉnh thành Gia Định 
(G.Đ.T.T.C., bản dịch Nguyễn 
Tạo, tr. 30). (rõ lại, đây là tên gọi 
cũ, nay là Thủ Thiêm, ngang đô 
thành Sài Gòn). 


Chợ Lách: đd., xem Sông Cần Thay. 
Chợ Lớn: đd., để gọi vùng bắt từ Chợ 


Quán vô Phú Lâm, chỗ thị tứ nhứt 
là chỗ dốc Cầu Mống tục danh 
Chợ Sỏi, của thời đàng cựu dĩ chí 
thời Trương Vĩnh Ký, vì cho đến 
ngày ông từ trần (1837 - 1898), 
thì chợ Mới gọi Chợ Bến Thành 
chưa có xây, chợ nầy ăn lễ khai 
tân thị lối sau năm 1913 (có lẽ vào 
năm 1914 khi Phái khai chiến 
đánh với Đức quốc và họ làm lễ 
khai thị rất lớn để đánh lạc dấu 
dân ta và ru ngủ dân ta thời đó. 
Cơ Me: Srok phsar thom (hay là 
Prei nokor) (di cảo TVK trong Le 
Cisbassac), nay thuộc TP. HCM. 


Chợ Lớn: đd., sách Pháp cũ, khi viết 


Cholon, Cholen, Cho Leun: tỉnh 
thứ 16 của Nam Kỳ thời Pháp 
thuộc, từ 1956 bị lấy một phần 
nhập với Gia Định, còn một phần 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


285 


khác nữa nhập với Tân An làm ra 
tỉnh Long An; riêng thành phố 
Chợ Lớn buôn bán thì nhập với 
Sài Gòn làm Đô thành Sài Gòn 
mà Pháp gọi Région de Saigon 
Cholon. 

Danh từ Chợ Lớn này nên 
hiểu là đã có từ trước khi Tây qua 
đây và lúc chưa có chợ mới Bến 
Thành như ngày nay. 

Hai địa danh Thổ: Psar Thom 
là chợ Sài Gòn đời trước và Psar 
Tóc (chợ nhỏ) để gọi Chợ Quán, 
là hiểu theo xưa (xin xem thêm 
về Chợ Quán). 

Chợ Phong Điền nhóm quá 
đông, 

Cái Vồn, chợ ở ruộng đồng 
quanh xa (câu hát cũ, Phong 
Điền, Cái Vồn, thuộc Cần Thợ). 


Chợ Quán: đd th. Vùng Bài Gòn. 


Cơ Me: srok phsar tóc (di cảo 
TVK trong Le Cisbassae). 

(Vị trí chợ này ở mé sông, gần 
dưỡng đường Chợ Quán, trước 
đây có làm me che mát). Phsar 
tóc (đọc tuốt) là chợ nhỏ; phsar 
thom là Chợ Lớn, hiểu là chợ Sài 
Gòn đời trước. 

Tưởng nên nhắc lại đây vài 
chợ chung quanh Sài Gòn để khỏi 
lẫn lộn: Nguyên tiếng Cơ Me tóc 
(tauch) là nhỏ, thõm là lớn. Psar 
là chợ. Lúc ông Trương Vĩnh Ký 
dịch những địa danh này thì Chợ 
Bến Thành (Sài Gòn) chưa có, 
và nên hiểu Chợ Quán, tức chợ 
nhỏ, còn Chợ Lớn, mới thật là 
lớn. Sài Gòn lúc ấy có Chợ Sỏi, 
vị trí ở chỗ nhà ngân hàng lớn ở 
mé sông ngay Cầu Mống, quen 
gọi Ngân hàng quốc gia hay nhà 
băng Tây cũ. Còn một chợ nữa, ở 


ngay nên Tổng Ngân khố là Chợ 
Cũ Sài Gòn, năm 1914 là lễ khai 
tân thị dời chợ về chỗ ngày nay là 
Chợ Bến Thành đó, vì ngày xưa 
vùng đó sình lây, ghe thuyền đậu 
để lên thành nên gọi như vậy cho 
mau hiểu. 

Khi có Chợ Bến Thành rồi, thì 
nên hiểu: 

1) Chợ Lớn như nay ta còn 
gọi, đối với Hoa kiều là Thầy 
Ngôồồn (Đề Ngạn) hay Xi Cóon” 
(Tây Cống). 

2) Chợ Bến Thành, đối với Hoa 
kiều, là Tân Nhai Thị (Xán Cái 
XJ) hay vỏn vẹn Cái xị (cái chợ). 

Những chợ nhỏ, xin miễn kể, 
để tránh rườm rà. 


Chợ trời: đúng ra phải nói “chợ trời 


sanh” là chợ nhóm tự nhiên không 
có ai đứng làm chủ, vì ngày xưa 
chợ nhóm đều có người là chủ để 
chịu thuế cho nhà nước, tỷ dụ chợ 
Cai Tài, Chợ Xã Tài, chợ Bà Hom 
v.v... Hiểu theo nay, chợ trời lại là 
chợ chồm hổm, tức nhóm ngoài 
trời, không có nhà lồng che, không 
có sạp ngồi, không ghế đẳng, khi 
ăn khi uống tự mình liệu lấy mà 
kiếm chỗ ngồi. 


Chợ Xa Hưng Cai Tài: đd., 


“Le Bat Tan, poursuivant son 
cours pendant 7 lis et demIl, passe 
sous le pont de Xa Hưng, dans 
Test duquel est situé un marché 
très populeux Après un nouveau 
cours de 1 li et demI, 1Ì parvient 
au Cai Tai, ou se trouvent trols 
branches. 

Ce Cai Tai est large de ð tams; 
à mer haute on n'y trouve que ð 
pleds đeau et 1 pied à mer basse. 
Après un cours đe 2 ]is et dem1l au 


286 


TVTNMN 


nord ouest, le Cai Tai passe sous 
le pont de Binh Nghị, placé sur 
la route royale, et après 2 hs et 
dem1 encoure 1Ì parvient à troIs 
nouvelles branches, dont cellle du 
nord se Jette dans le Lao Doan, 
après 4 lis et deml de parcours, 
et finit par mêÌer ses eaux avec 
celles du Thu Doan. 

La branche de Ïouest de ce 
nouvel embranchement, ayant 
pAarcouru une distance de ð lIs, 
parvient au Tram Moc et, se 
mêlant aux eaux du Trà Cú, va 
se Jeter dans le grand fleuve 
Hưng Hòa. 

Le Bat Tan, après un nouveau 
cours de 2 lis et dem1, passe sous 
le pont de Cai Tai. Sur la rive 
occidentale se trouve le petIt 
marché de Binh Cang, marché 
peu fréquenté. Enfin, après avoir 
encore parcouru une distance de 
7 ]1s et demI, 1Ì parvient au grand 
fleuve Hưng Hòa. 

Le cours du Bat Tan est rendu 
difficile par un grand nombre 
đobstacles; cest pourquol on a 
Thabitude de suivre de préférence 
le cours du Trà Cú. (Aubaret, p. 
192). 

Chòi Môi: đd., thuộc tỉnh Bạc Liêu, 
lấy tích có cây chòi mòi mọc trong 
xóm và lấy đó đặt tên. 

Chời: có nhiều, dư ra. Chính là chữ 
“đa” nói theo tiếng Triều Châu. 

Chời tiền: có nhiều tiển. 

Chời lỡ: phá tan, không biết dành 
để (ĐđNQATVHTO). 

(Chời là tiếng thay thế tiếng 
“nhiều” của dân làng Tân Đông 
(Sa Đéc) vì ông Hậu Hiền làng 
tên “Nhiều”, vì ky húy không 


dám dùng chữ này và hễ nói ra 
là biết người gốc gác Tân Đông, 
Tân Khánh). 

Chơn Giùm sơn: đd., tên Hán của 
núi Chơn Giùm (xem chữ ấy). 

Ba tên núi này viết theo nôm, 
rất giống nhau, nếu tìm ra một 
chữ thì ắt dịch được đủ cả; vả lại: 

1) Cần Chông là srok kancòn. 

2) Núi Chơn Sum, núi Chân 
Sâm, núi Chơn Gium, núi Chưng 
Rùm, n. Chan Sum, có khi viết 
phnom kan còm (đọc cần chọm), 
có thể dịch kêng choeung: talon: 
gót chân, gót giày, chơn con chàng 
hiu? 

3) Nếu đọc chal chun thì có 
một nghĩa khác nữa; 

4) Đọc châng rưng: endroit du 
palals, qui appartlent au palals 
(J.B.Bernard) thì đó là đền, thuộc 
về đền. 

Tốt hơn là chừa lại sau, và 
khi dịch được 1 chữ thì được hết. 

Chùm nhum: dt. chòm nhom: giụm 
lại, xúm lại, nhóm lại đông. 

Tỷ dụ: chùm nhum chỗ năm 
chỗ ba, bàn tán việc vừa xảy ra. 

Tiếng Miên có: chumnum 
(réunion). (dict. jJ.B. Bernard). 

Chruoy Chângva: đd., nom du 
village qui se trouve vis-à-v1s de 
Phnom Penh. Tên một làng ở Cao 
Miên đối diện với đô thành Nam 
Vang. Ông Nguyễn Tạo đã dịch 
ra “xứ Ngôi Chàng Oa” (GĐTTTC, 
tập 2, tr. 24). 

Chưng Rùm: đd., một vùng trên 
đất Cam-Bu-Chia, Cơ Me gọi 
Chal Chun. 

(xem Chơn Giùm sơn). 

Chùa Ông Mẹt: đd., tên chùa Miên 
ở gần châu thành Trà Vinh, lấy 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


287 


tên vị sãi cả đầu tiên mà đặt tên 
chùa, để tỏ lòng kính trọng. Tên 
Miên của chùa là Bodhisalarea]. 
(cây bồ đề to. Tra Vinh, nay c.g. 
Phú Vinh). 


- Ngh.b. đánh chánh thảo 
trong giới tuyên truyền, viết báo 
là nói ngay đề ngay tẩy, đánh vớt 
hiểu là nói phớt nhẹ, không đi sâu 
vào đề tài. 


Chết một cửa: th.ng. chết 
Chết một cửa tứ: mạnh hơn “chết 
một cửa” / (Cửa đây là nói theo 


(theo Lê Hương, tạp san Sử 
Địa năm 1969, số 14-15). 
Chút Sơn: đd., tên chữ của núi Chút 


(xem chữ ấy). 

Chó léng: dt. xưa, lúc chưa có 
quẹt máy, trong Nam tiệm buôn 
Tàu bán cho ta dùng một thứ giấy 
súc, giấy khô, cuốn tròn để dễ môi 
lửa và khi muốn cho ống giấy 
nhỏ ấy bắt cháy có ngọn để châm 
thuốc hút, môi đèn dầu, v.v..., thì 
nắm ống giấy ấy (đã cháy sẵn), 
lấy hai ngón tay vò vò nơi đầu 
cho giấy thêm mềm rồi thổi mạnh 
ngay vào thì môi lửa bắt cháy có 
ngọn, nay đã bỏ không dùng, vì 
không tiện bằng cây diêm và quẹt 
máy, nhưng cũng phải ghi lại để 
hiểu danh từ này trong các sách 
báo trong Nam xưa. 

Nguyên chữ, chó léng là đọc 
theo giọng Triều Châu hai chữ 
Hán “tổŸ là làm, và “lượng” (léng) 
là sáng (làm cho sáng thêm ra). 

tố đọc “chớ”. 

lượng đọc léng. 


Chánh thảo: đd., tiếng lóng của 


giới đổ bác. Thảo, tháo, có lẽ là 
đo tiếng Triều Châu “tháo” là cái 
đầu, tùa tháo là đầu lớn) đánh 
chánh thảo là đánh ngay cửa 
chánh, đánh ngay đầu, ăn lớn 
thua đủ. Trái với đánh chánh 
thảo là đánh vớt, đánh ké, đánh 
nhỏ, không ngay cửa, tuy ăn ít mà 
có phần ăn chắc, rủi thua cũng 
chưa thua trọn số tiền đặt cuộc. 


điệu đánh me, và cửa tứ có thể 
hiểu một trong bốn cửa của me đi. 

Me đi: tiếng lóng, chỉ me “đi” 
từ cửa này qua cửa khác, tỷ dụ 
chén đầu ra “tam” chén kế ra “túc, 
lượng” v.v. 

Me ngồi: điệu hốt me, me ngồi 
là me cứ ra một cửa như chén 
trước ra “tam” rồi cũng lại ra 
“tam”, khác với me đi, me chạy... 


Chiêu Xi Xang: nd. Năm Đinh 


Hợi (1767), bình Miến Điện xâm 
phạm đất Xiêm La Quốc, tàn phá 
khốc hại. Đệ tam thế tử Xiêm 
là Chiêu Xi Xang lánh qua Cao 
Miền, trong khi con là Châu Phi, 
lại ẩn náu ở Hà Tiên. (GĐ.T.C. 
Aubaret, tr. 27) 

Có cốt thì có vác, nợ lãnh là 
nợ mình, dùi đánh đục, đục đánh 
săng, đội hành ca, ca1 hành lính: 
tục ngữ trong bản dịch Nguyễn 
Chánh Sắt, truyện “Tiết Đinh 
San chinh tây”, nhà in Xưa nay 
xuất bản, mua năm 1930, cuốn 1 
trương 38. 


Cốt là chặt, đốn, vác là mang trên 


vai, săng là một loại gỗ... 


Chốt: dt. cây nêm để giữ chặt then 


cửa, đóng thế cho đinh khi đậy 
nắp quan tài. 

Kinh nghiệm dạy chốt tre bền 
hơn chốt sắt, chốt đồng vẫn còn 
kém chốt tre. Ở Triều Tiên khai 


288 


TVTNMN 


quật mộ xưa, gặp giỏ tre đã trên 
hai ngàn năm mà chưa mục. 

Cũng gọi là mộng. Và phân ra 
có chốt, hoặc mộng: 

- loại thường, ngay chò ăn với 
lỗ khoét thẳng; 

- loại đuôi cá, cánh én, vân 
vân, bét ra và ăn riết vào lỗ không 
rớt ra được. 

Sau này chế ra đinh và đỉnh 
ốc, thì thợ mộc đã ít biết ghép 
mộng khít khao rồi, chớ đời xưa, 
nghe đâu khi làm nhà, mộng mẹo 
cột kèo ráp xong thả thử ngâm 
thử vào ao hồ, cách mấy ngày lấy 
lên nước không vô ướt mộng thì 
mới đúng là thợ khéo. Nay còn 
nhiều khay trà kiểu vỏ lựu, mộng 
khít rịt y như rà bằng máy chớ 
không phải ráp mộng bằng tay. 

Com xà com xí: cũng như 
vầy, do comme cà, comme ceci 
của Pháp. 

Còm: dt. tiếng lóng xuất phát 
có lẽ từ trong Nam, để tránh tiếng 
tiền ăn hoa hồng (quá lộ liễu), 
đồng nghĩa với các từ sau đây: 

- tiền đầu, trong nguyên câu: 
bẻ, ngắt tiền đầu, tức chận lại 
một số tiền tính mấy phần trăm 
theo ước định để chia phát cho 
người đem lại mối ấy: ăn tiền đầu 
mập thây. 

- tiền nước, trong nguyên câu: 
tiền đãi trà nước, để nói chuyện 
lo lót cho dễ: đòi tiền nuớc bao 
nhiêu? 

- tiền dắt mối, khi nói về một 
người cơ-le (clerc) đưa mối đến 
luật sư, thầy kiện và có quyền 
hưởng hoa hồng: tiển dắt mối bao 
nhiêu, tiền còm bao nhiêu, chồng 
tôi đều cúng vào sòng bài. Người 


cơ-le ăn tiền dắt mối, không ăn 
lương. 

- tiền xíu vệ, tiếng lóng khác 
của người lai Tàu ở miền Nam 
không rõ viết ra Hán tự làm 
sao, nhưng có nghĩa là bữa tiệc 
nhỏ ăn thêm khi xả hơi sau một 
canh bạc. 

Do tiếng Pháp commission; 
toucher sa commission: nhận tiền 
hoa hồng. 

Cố điển: tội đã cố điển, hiểu 
rằng đã xưa lắm (chữ trong bản 
1907 Sài Gòn, của Huỳnh Công 
Giác dịch truyện Phi Long, sự 
tích Sài Vinh, Triệu Khuôn Dẫn 
và Trịnh Ân). 

Xưa từ đời ông Nhạc ỉa cứt su: 
đã lâu đời quá, nhưng chỉ đời Tây 
Sơn đây thôi, ông Nhạc là Nguyễn 
Nhạc chớ không phải Nhạc Phi 
đời Tống, vì th.ng. này chỉ nghe 
dùng trong Nam vùng còn nhiều 
ảnh hưởng chúa Tây Sơn và nay 
đã ít dùng. 

Cổ hương bài: dt., loại cỏ thơm, kị 
mối, sâu; thuốc ướp (H.T.C.). 

Cổ long mộc: địa danh: Thủ Dầu 
Một, do người Tàu âm ra như vậy. 

Cổ son dự: đd., tên chữ của hòn Cổ 
Son (xem chữ ấy). 

Côn Nôn: đd., cíg. Côn Lôn, Côn Sơn, 
Sondur, Poulo Kondur (đảo Bầu 
B0, quần đảo gồm 14 đảo lớn nhỏ, 
ở cách cửa sông Ba Thắc độ 84 cs., 
và cách mũi Vũng Tàu độ 180 cs., 
đời Nguyễn Ánh đã cùng hoàng 
gia tránh nạn Tây Sơn, từng đến 
trú và hiện nơi hòn Bà còn dì tích. 
Đời Pháp thuộc lấy chốn này làm 
nơi đày tù khổ sai. 

Trên địa đồ Pháp viết Poulo 
Condore. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


289 


Côn Nôn, nay thông dụng hơn, viết 
Côn Lôn, bên chữ Hán lôn cũng 
đọc luân. 

Côn Nôn đd., lại là tên hòn đảo lớn 
nhứt của quần đảo cùng một tên, 
đài 15 cs. Ngang 9 cs. (nói về chỗ 
rộng) và ngang 3 cs. (nói về chỗ 
hẹp), Côn Nôn được chọn làm tỉnh 
ly cho th. Côn Sơn 

Côn Sơn: đd., thị trấn 14 hòn đảo, 
dt. 7.728 Ha, có 70 mẫu ruộng đã 
khai thác, có một sở chăn nuôi 
bò heo gà vịt; về lâm sản và ngư 
nghiệp chưa khai thác; về hành 
chánh, trực thuộc Sài Gòn. 

Côn Sơn (khác nữa) đd., tên hòn 
núi ở xã Chi Ngại, h. Chí Linh, 
Th. Hải Dương B.V., trên núi có 
chùa sư Huyền Quang và là nơi 
trí sĩ của Trần Nguyên Đán và 
Nguyễn Trãi. 

Côn Sơn: đd., xem Côn Nôn. Kể về 
hành chánh, nay đảo Côn Nôn 
lấy tên là Côn Sơn là một thị trấn 
của NV, có 70 mẫu ruộng đang 
có hoa lợi, lâm sản thì chưa khai 
thác, ngư nghiệp chưa sung, và 
có một sở chăn nuôi gà vịt heo 
dê và bò sữa. Côn Sơn trực thuộc 
Sài Gòn. 

Cồn Bà Nở: đd., tên một cái côn 
thuộc tỉnh Mỹ Tho, ngoài sông cái 
thuộc làng Lộc Thuận, năm 1902, 
khi nước ròng sát, vẫn thấy một 
cù lao nhỏ đang mọc và nối liền 
côn này qua Cồn Càu, thuộc địa 
hạt tỉnh Gò Công (monographie 


1902 Mỹ Tho). 
Cù Lao Tàu: ởđd., tên một cù lao 
thuộc tỉnh Mỹ Tho. 


Cồn Nôi: đd., tên một cù lao thuộc 
tỉnh Mỹ Tho mọc ngoài sông cái 
thuộc làng An Hòa, kế bên Cù 


Lao Lá. Nơi hướng nam Cù Lao 
Lá này có một cù lao gọi Cồn Nổi, 
chỉ khác Cồn Nôi có một cái dấu. 
(Monographie Mỹ Tho, 1902). 

Cồn Nổi: đd., tên một cù lao thuộc 
tỉnh Mỹ Tho, gần Côn Lá, và 
không nên lầm với một cù lao 
khác gần đó, gọi Cồn Nổi. 

(monographle Mỹ Tho, 1902). 

Côn Ngao: tên cửa biển Miền 
Nam, do Bãi Ngao, Ngao Châu 
mà có. Trên địa đồ của Pháp để 
lại, (quyển géographie Alinot), 
thấy ghi “cửa Cung Hầu”, đó 
là cửa Cồn Ngao này. Nguyên 
người Pháp không đọc được chữ 
Cồn Ngao, họ đọc ra “eone-gao, 
conngao”, rồi người mình âm 
ra “cung hầu”. Tưởng nên sửa 
sai và viết lại cho đúng là cửa 
Cồn Ngao. Trong một bài thơ 
Đô Chiểu khóc Phan Thanh 
Giản, có câu “Dàu dàu mây bạc 
cõi Ngao Châu”, xin dẫn ra đây 
làm điển tích. Ngao Châu là quê 
hương quan Phan Thanh Giản. 

Cồn Ngao: đd., tên cù lao ở địa 
phận Vĩnh Long: Ngao chư 
(PCGBCTYVK). (c.g. Bãi Ngao, 
Ngao Châu). 

Đến đời Pháp thuộc, trong 
nhiều sách địa dư, viết lộn Cồn 
Ngao biến ra Cung Hầu (cửa 
Cung Hầu), vì đọc theo giọng 
Pháp, tưởng nên cải chính vậy. 
Cồn Ngao, người Pháp không 
đọc được, phát âm ra “cone gao” 
conn-gao, địa danh này vô nghĩa, 
và có người nào đó, bỏ dấu ra 
“Cung hầu”, tưởng như vậy là 
đúng, kỳ thật đó là Cồn Ngao, 
quê hương của ông Phan Thanh 
Giản: bãi Hạc, Côn Ngao... Dầu 


TVTNMN 


dầu mây bạc cõi Ngao Châu (thơ 
Đồ Chiểu). 


Cồn Tàu: đd., (đừng lầm với cù lao 


Tàu, tên một cồn thuộc địa hạt 
tỉnh Mỹ Tho, nhưng mọc ngoài 
biển Đông Hải, năm 1902 còn 
toàn là rừng ở giữa, chung quanh 
là bãi cát, khi nước cạn mới 
thấy hình giống cái móng ngựa) 
(monographie 1902 Mỹ Tho). 


Côn Trăng: đd., thuộc tỉnh 


Vĩnh Long cũ, thấy ghi trong 
PCGBCT.V.K. về mục “cửa sông 
cửa biển” và chép lại đây để hỏi 
người sở tại xem đó là cù lao, hay 
cửa sông? 

Trong PCGBC, vẫn giữ tên 
nôm bên phần âm ra chữ Hán: 
Cồn Trăng? 


Công: đd., đất vuông vức, mỗi góc 12 


tầm (theo H.T.C) 

- bề mặt (điện tích) một miếng 
ruộng độ sức một người phát một 
ngày thì xong, lối chừng 1.000m2 
(theo V.N.T.Đ. của Lê Văn Đức). 

Những danh từ cũ như: Công, 
tầm, lý, v.v. nay đã không dùng, 
vả lại mỗi nơi mỗi khác, và xê xích 
nhau không biết đâu làm chắc 
cũng như các danh từ: xích, thước, 
cân, tạ. Chỉ phỏng chừng. Cách 
đo ngày xưa của người mình, 
không sách nào nói rành. Theo 
tôi nghe nói, từ khoảng 1920 hay 
trước đó nữa, thì mỗi mẫu ta ở 
Bắc là 3.600m”, mỗi sào là 360m”, 
mỗi thước: 36m3; còn ở Trung thì 
mỗi mẫu là 500m?. Từ khi người 
Pháp qua đây thì họ qui định 
theo họ rồi. 

Về công, tầm, hình như Bắc 
không dùng theo lối cũ nữa; lý, 
đặm cũng thế, ngoài đó sau này 


cũng không dùng, chỉ trong sách 
T-H. cổ bảo: “Lí: dặm: khoảng xa 
một con bò trông nhỏ bằng con 
đê, độ theo bây giờ vào khoảng 
500 hay 600 mét (đây là nhớ mại 
và cần xem Từ Hải thì mới chắc, 
nhưng dặm, lí đời xưa một thời 
vẫn mỗi khác). 


Công đất: dt. đất vừa một ngày công, 


nghĩa là vừa cho một người sửa 
dọn trong một ngày, vuông vức 
12 tâm. ĐNQATVHTC). 

Chữ “công” nầy quá quen 
thuộc với ta, nhưng quyển Les 
Institutions Annamites en 
Basse-Cochinchine, q. II, tr. 
245, tác giả là Alfred Schreiner, 
vốn một kỹ sư trắc lượng, cố 
biện minh rằng công đất gốc của 
Cơ-Me (“công” (nom đorigine 
cambodgienne), vì ngoài Bắc, gọi 
“cao, sào”, chớ “công” là do dân 
Miền Tây của Nam kỳ mượn của 
Miên mà thôi. Schreiner lại kích 
bác rằng phép đo đất của ông bà 
ta, không biết lối tính theo diện 
tích vuông, và đo theo hình chữ 
Nhựt (rectangle), lối đo và tính 
theo mét vuông (mètre carré) là 
học theo Pháp. Schreiner dựng 
chứng lấy tỷ dụ: 

1 mẫu ta, có một góc 150 thước 
là 10 cao hay 10 sào, là: 62a7264 

1 cao (sào) góc 150th x góc 
lỗth... là 6 ares 2726. 

1 thước de superficle là 1 
rectangle 150 th x 1 là 0 are 
41817 (10 tấc) 

Le tấc de supérficie forme un 
rectangle de 150 thước de long 
sur un tấc de large; sa valeur 
métr1que est de 0 are 0418.11 se 
subdivise à son tour, en 10 phân. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


291 


Le phân de superfñcle forme 
un rectangle de 150 thước de long 
sur un phân de large, 1l équ1vaut 
à are 00418. 

Ainsi quon voit, le mẫu seul 
est un carré, les cao, thước et tấc 
sont des rectangles ayant tous 
pour base le côté du mẫu, cest-à 
dire 15 thước linéaires, solt un 
thước, soit un tấc. 


Les mesures de capacité qui 
ne semblent avolr été créées que 
pour les grains, sont de deux 
sortes; le hộc pour le r1z en paIlle 
ou paddy, et le vuông, ou phương, 
pou rle r1z décortiqué. 

Le hộc est égal à 26 thăng, 
soIt 71 lit 765. 

Le thăng: 10 hiệp: 2 lit 765. 

Le hiệp: 10 thược: 0 lit 276 

Le thược: 0 lít 027 

Autrement đit, 10 thược 
valent un hiệp, 10 hiệp valent un 
thăng et 26 thăng valent un hộc, 
ou 71 lit 905, soit comme poids, 
environ un tạ ou pIcul. 

Pour le r1z décortiqué et le sel, 
on se sert de mesures moit1é des 
précédentes qui sappellent vuông 
ou phương de ce que on admet 
orIgnaIrement que deux vuông 
de paddy fournissent un vuông 
de riz. Le vuông s'appelle aussl 
giạ en langue vulgaire; quan à 
la mesure officlelle, on la désIgne 
sous le nom de vuông quan. 


Cột đồng Mã Viện: từ năm 39 đến 


năm 43 s. T.1., Hai Bà Trưng 
đánh đuổi quân Tàu Tô Định, giữ 
độc lập bốn năm, nhưng năm 43 
tướng Hán, Mã Viện thắng, tiến 
quân đến Sông Mã (t. Nghệ An). 


Theo Đào Duy Anh và Hoàng 
Xuân Hãn, cột đồng Mã Viện 
dựng gần Đèo Ngang, phía Nam 
Hà Tĩnh trên đảo con ở Vũng 
chùa. (L.N.T.ĐNVT 8). 


Cung Hầu (cửa): tên cửa biển (xem 


Cồn Ngao). 


Cù Hu: đd., tên vùng đất thuộc 


làng Tân Thành, tỉnh An Giang, 
nơi đây năm 1837 có xảy ra trận 
giao tranh dữ dội giữa bình nhà 
Nguyễn với binh Xiêm và binh 
Miên liên hiệp, trong trận bên ta 
thắng nhưng hai tướng tử trận, đó 
là: Đốc Binh Vàng, có tên ghi vào 
kinh Đốc Vàng, và Chưởng binh 
Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
nay còn tên nơi Vàm Ông Chương 
và Lễ Công Giang tên nôm là sông 
Ông Chương: cũng có một cù lao 
trên sông gọi cù lao Ông Chương, 
nay còn nhắc trong câu hát: 

“Chiều chiều quạ nói với diều, 
Cù lao Ông chưởng có nhiều cá 
tôm". 


Cù là: dt. tên của người Miến Điện 


do người Lào đặt, sau này ta 
dùng để gọi một thứ sáp thơm 
thoa mũi, môi để ngừa cảm mạo 
gọi dầu cù là: cù là Macphsu. 
Trong tạp chí Pháp Excurslons et 
Reconnalissances, viết kola. 


Cù lao ăn mày: đd., tên riêng của cù 


lao Phố, ở Biên Hòa T.V.K. 

Bấy lâu chỉ nghe địa danh 
“cù lao Phố”, hay cù lao Đại Phố, 
cùng cực lắm nghe gọi cù lao Phố 
là Cù Châu, vì sách cù lao này 
với rồng (cù) mình mẩy có bông 
hoa rực rỡ, và cái tên “cù lao Ăn 
Mày” nghe thật lạ tai, tôi đã cắt 
nghĩa rồi (nơi chữ cù lao Phối, 


TVTNMN 


nhưng thiết tưởng nói lại đây cho 
rõ thêm cũng chẳng sao: 

Hai chữ “ăn mày” đây là của 
ông Trương Vĩnh Ký, dịch sát 
nghĩa hai tiếng Cơ-Me koh som 
tấn của tập di cảo của ông để lại. 
Ban đầu khi tra tự điển tôi tìm 
không ra chữ sòm-tãn, định chừa 
lại sau cho người khác đủ sức 
tiếp tục việc tra cứu. May thời, 
tôi nhớ lại hai chữ “ăn mày” tôi 
tìm theo giọng phát âm, thì té ra 
ngày nay sòm-tãn viết khác lại 
là sâum téan và sâum téan, tức 
hành khuất tức “ăn mày” vậy. Tôi 
mừng còn hơn được vàng. 


Cù Lao Ba (ngang Long Hồ): đd., tên 


cù lao chữ gọi Bích Câu Châu ở 
Vĩnh Long. (PCGBCTVK). 


Cù lao Ba động: đd., tên cù lao 


thuộc địa phận Vĩnh Long cũ, chữ 
gọi Tam Động Châu. (xem chữ ấy) 


Cù lao Ba Lăng: đd., tên cù lao 


thuộc Định tường: Ba lăng châu 
(PCGBCTVR). 

Ở về hướng bắc ngọn thượng 
lưu Tiền Giang dài năm dặm, 
nhảy vọt giữa sóng to cho nên 
gọi Ba Lăng. 

Có thôn Tân An mới lập, cây 
cối rậm rạp trồng tre nhiều, và 
nhiều trà bông thuốc lá và dưa. 

Về làng trên cù lao này; trong 
Aubaret, tr. 220 viết: le village 
de Tan Hien, chớ không phải 
Tân An? 


Cù lao Bà Lụa: đd., xem Cù lao 


Tân Din (sic) và xem cù lao 
Hoằng trấn (c.g. Bãi Bà Lụa) 
(PCGBCTVK). 
(Lụa hay Lúa, chưa rõ ắt). 
Dịn: loại trâu rừng chuyên 
ăn rắn, sừng nó là một vị thuốc 


trị rắn, ngày xưa ở cù lao này 
còn gặp. 


Cù lao Bát Tân: đd., xem cù lao 


Bích Trân. 


Cù lao Bãi Đám: ởd., tên cù lao 


thuộc Định Tường: Phú An Châu 
(PCGBCTVK). 

Ỏ về hướng tây sông lớn Mỹ 
Tho, ruộng vườn tươi tốt, dân cư 
hiệp làm hai làng Phú An Tây và 
Phú An Lộc, cảnh giới như cảnh 
Bồng Dinh. 

Nguyễn Tạo viết cù lao Bãi 
Đắm, Thượng Tân Thị viết cù lao 
Phú An, tục danh là cù lao Bãi (2) 
(sie), đều chưa đúng, và xin ghi lại 
theo T.V. K. là cù lao Bãi Đám, tên 
chữ là Phú An Châu. 

Nguyên văn trong Aubaret, 
tr. 217: “L/ýle de Phu Yen Châu, 
vulgairement Cu lao bai dang, 
est située dans Ïouest du grand 
fleuve de Mi Tho; elle a 8 lis de 
tour et est couverte de champs et 
de Jardins parfaitement cultivés. 
Les deux villages de Phu Yen Tay 
et de Phu Yen Loc sont établis 
sur son territolre. [eau qui 
entoure cette ýle est par tout 
đune belle transparence; cest 
un lieu fort agréable à voir et à 
habiter, aussi agréable que Bong 
dinh, la terre des gén1es. 


Cù lao Bãi Ngao: đd., tên cù lao 


chữ gọi Ngao Châu PCCBCTVK) 
(Ngao Châu là quê hương ông 
Phan Thanh Giản. Thơ Đồ Chiểu 
khóc quan Phan từ tiết có câu “Dàu 
dàu mây bạc cõi Ngao Châu”). 


Cù lao Bảo, gần cù lao Minh, giữa 


Hàm Luông và sông Cửa Đại. 
1) Cách nhà việc làng Hương 
điểm, 600 thước về hướng bắc, nơi 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


293 


xóm Tân Hào, làng Tân Thành, 
tổng Bảo Lộc (Bến Tre), nơi nhà 
ông Nguyễn Văn Ât, năm 1944, 
ông này có đào đất gặp dưới nền 
nhà một tượng phật đá Miên cổ, 
cao 0m485, ông này dâng tượng 
ấy cho viện bảo tàng Sài Gòn, số 
đăng bộ là MBB, 3667. 

2) Phía tây cù lao, khi gần 
đến châu thành Bến Tre, nơi 
làng Phú Hưng tổng Bào Thạnh, 
còn di tích Cơ Me là một ao nước 
gọi Bàu Thôn Sỏ, dài 100 mét, 
ngang 60 mét, hướng Đông Bắc 
/ Tây Nam, có bờ mẫu đất không 
xây gạch. 

3) Nơi chùa Phước Lâm Tự, 
cùng một làng Phú Hưng, năm 
1940 ông Danh Han có thấy 
một tượng Phật đá Tiền Đế 
Thiên, nhưng năm 1942, khi ông 
Malleret muốn tìm để xem lại thì 
tượng đá không còn và không tìm 
ra tông tích. 

4) Viện bảo tàng có thâu nhận 
và ghi vào bộ từ số MBB, 2940 
đến 2944, năm đồng nhơn Miên 
cổ thượng Civa, Uma, Laksmi, 
Lokecvara và 1 phật cao 0m18, 
trước của bác sĩ Dufossé, rằng 
tìm tại Bến Tre, nơi nào không 
nhớ được (Le Clsbassac, tr. 50). 


Cù lao Bần: đd., Thủy Liễu Châu. 


Chung một nhóm với cù lao Bí 
và cù lao Tà pha (xem cù lao B, 
th. ông Sau. 


Cù lao Bi: đd., tên cù lao ở NV; chữ 


gọi Qua châu (T.V. K). 
Cơ Me: kòh lopou (đi cảo T.V. 
K trong Le Cisbassae). 


Cù lao Bí: (Qua Châu), ở về ngọn 


hạ lưu Sông Sau, và về hướng 
tây sông Cường Thành, (Lấp 


Vò, trên tiếp với cù lao Tà Pha 
hay Du Pha, dưới tới cù lao Bần 
(Thủy Liễu Châu), ấy là bờ hướng 
tây sông Dầu, xuyên thông lui tới 
như sao Tam Thai ((NKLUTĐDC, 
tr. 88). 

Thôn An Hòa ở đây (GĐTTC, 
tập 1, tr. 100). 

Aubaret, tr. 246 viết: “L/ýle 
de Qua Châu, vulgairement 
appelée cu lao BI, est sur le cours 
Inférleur du fleuve postérleur 
et à ouest du cours du Cương 
Thanh. Lýle de Chang Ba, située 
au đessus de celle de Qua Châu, 
présente le village dAn Hoa, 
lequel est entouré de champs 
cultivés. Au dessous on rencontre 
lýle, en communIlcation Ứune 
avec lautre, sont là comme 
trols étolles. Le soil produIt 
des courges, des melons et du 
bétel odoriférant. Les habitants 
se livrent à lagriculture 
unIquement pour leurs besoIns 
personnels. 

Lopou: trái bí (cItroulle), 
nhưng tự điển Pannetier viết 
Yopou. 


Cù lao Bích Trân: đd., cũng gọi cù 


lao Bát Tân. 

Ở về hướng bắc tỉnh thành 
Long Hồ, châu vi 20 dặm, làm 
bãi cát hộ vệ cho sông Long Hồ, 
bên tả bên hữu liên hiệp nhau 
cong queo quanh bọc, sắc cây 
xanh biếc, như viên ngọc bích 
nên gọi làm vậy, lại có tên nữa 
là cù lao Bát Tân, có ý nói thông 
đủ tám hướng. 

Aubaret, tr. 260 viết 1lX%le 
de Bit trân (sic), qui se nomme 
encore Bat tan, parce qu”on peut 


294 


TVTNMN 


la traverser en huit endroIts 
(étant coupé de petIts arroyos).. 
Deux villages sont situés sur 
son terrItolre: ce sont ceux de 
Binh Lương et dAn Thanh. 

Cù lao Cái Cấm: đd., tên cù lao 
thuộc Vĩnh Long cũ, Thanh Sơn 
Châu (PCGBCTVE). 

Ỏ giữa sông Hàm Luông, 


gồm ba thôn: Thanh Sơn, Thanh 
Xuân, và Tân Thông. 

Chữ viết trong Aubaret, tr. 
261: 

Lýle de Tanh Sơn, 
vulgairement appelée cù lao Cai 
Câm. 

Les trois villages de Tanh Sơn, 
Tanh Xuan et de Tanh Thong. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


295 


Dà: dt. loại gỗ tạp, cây dùng làm củi 
đốt: củi đà, mọc ở Rừng Sác. 

Dạ Lý Hương: dt., một giống hoa 
lý, hương ngát về đêm nên đặt 
tên làm vậy. 

- nhd., tên của một gánh hát 
cải lương miền Nam. 

Dánh: “Chữ dánh vô yên...”: nấu trà 
không khói “Nguyễn Tạo”. 

L. T. X. cãi: “Chữ Từ nguyên 
và Từ Hai chỉ có “mề đính 
thiết”, vậy đọc ra “Mính”. Như 
cụ Huỳnh Thúc Kháng lựa biệt 
hiệu là “Mính viên”. Vì không 
sẵn bộ tự điển nào khác, nên 
không rõ chữ này có đọc ra âm 
“dánh” không. (L. T. X. ĐNVT 
số 19). 

Dao cỡ: dt., dao của thợ làm đồ vàng, 
dùng cắt vàng một cỡ y nhau. 

Dân Miền Nam ít ham chưng 
diện và cũng ít ham se sua lòe 


loẹt, và có tánh ham chôn giấu 
của cải, là vì: 

“Au temps de la révolte 
des Tay Son, tous ceux qui 
posséda1ent quelques valeurs les 
enfouirent dans le so]; on n'osalt 
plus se servir đobJets de prix n1 
les montrer dans sa demeure. 
Ces objets échappèrent ainsl à 
la main des brigands” (Aubaret, 
p.99). 

Dịch: Thuở có loạn Tây Sơn, 
những ai có chút ít của cải thường 
chôn giấu dưới đất và cũng không 
ai dám bày biện đồ có giá trong 
nhà trong cửa. Nhờ vậy những 
vật ấy thoát khỏi tay trộm cướp. 

Dân tư chanh: ÏlÏ y a aussi des 
auberges où se réunIssent et 
habitent des gens étrangers les 
Uns aux autres; on nomme ces 
gens-là Dân tư chanh. C”est 


TVTNMN 


le nom vulgaire applique aux 
personnes étrangères à Ïempire 
dAnnam et qui ny on pas 
đhabitation ñxe. (Aubaret, p.97) 

Đọc hết câu mới hiểu ông 
Aubaret muốn nói về dân tứ 
chiếng mà ông viết theo giọng ông 
đọc là “dân tư chanh”. 

Dịch: Lại có những lều quán 
làm nơi tụ tập và sống chung 
cho những kẻ không ai quen ai, 
mà người ta gọi là dân tư chanh. 
Đó là cái tên thông thường để 
gọi những người xa lạ và không 
có chỗ ở nhứt định đối với nước 
An Nam. 


Dân tư chanh là dân tứ chiếng viết 


theo Aubaret. 


Dâu (gỗ): dt., cây ởN.V. Diptorocarpus 


divers (Diptérocarpées). Mật độ 
(densité) D. 0,78. 

Gỗ nhì hạng, không cứng lắm 
mà cũng không nặng lắm, chỉ 
được cái là có nhiều, dùng vào việc 
làm nhà, đóng bàn ghế rẻ tiền, và 
nếu có phủ một lớp dầu trị mối thì 
mối không ăn. 

Có loại đầu gọi dầu lông, thớ 
màu đỏ sậm hơn dầu thường, và 
chứa chất dầu gọi chai, dầu lông 
này mối không ăn và giỏi chịu 
đựng hơn loại gỗ dầu thường. 


Dấu: trt. đồng nghĩa với “dầu”, 


nhưng mạnh hơn và tùy giọng 
nói: Dầu, trong câu: “Ba đời bảy 
họ nhà khoai, đầu ngọt dầu bùi, 
cũng phải lăn tăn” (CD.) 


Dấu, như câu: “Chim quyên nó đậu 


bụi riềng, dẫu bà con ruột, không 
tiền cũng xa” (CD). 


Dẩu (dấu hỏi): tt. Nhiều dữ lắm: khá 


dấu, nhiều dẩu, mệt dấu. 


Dẩu lên: như dẩu mà mạnh hơn: 


khá dấu lên, nhiều dẩu lên, mệt 
dấu lên. 


Dẩu tới: tt. như dẩu: mệt dấu tới, 


nhiều dấu tới, sướng dấu tới. 

Dấu lên, dầu xuống: tt, tiếng 
trong Nam, chưa biết rành những 
chữ này là chưa hiểu tiếng nói 
trong Nam, chung qui đồng nghĩa 
một chữ “dầu”. Trẻ con, khi nói 
chuyện với người lớn, không nên 
dùng. 

(Về từ ngữ, thành ngữ: dẫu, 
dấu lên dầu xuống, biết rằng nay 
ít dùng, như là từ 1945-46, nhưng 
cũng nên ghi lại đây để hiểu khi 
đọc văn Nam Kỳ cũ, như trong 
tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh 
thường gặp). Nguyên tắc của tôi 
là trừ khi sót hay không biết, tôi 
không bỏ chữ nào tôi đã nghe đã 
thấy). 9. 

Dấu: nhiều dữ lắm. Nhiều 
dấu. Ngon dấu là ngon quá lắm. 

Thằng dóc dẩu lên (Nay ít 
dùng nhưng cũng phải ghi để 
biết). 


Dây chuyền xà tích: dt. dây đeo 


mề đay, kim cương, giống xương 
sống rắn, lung lăng tòn tèn: ngày 
xưa đeo chuyền xà tích lòng thòng 
tới bụng, nay thâu gọn trước ngực 
mà chưa chắc khỏi nạn lưu manh 
cướp. 

Dãy Đèo Ngang, dải Đèo 
Ngang: đd., phân chia quận Nhật 
Nam và Lâm Ấp. (Học sanh biết 
nhờ bài thơ của bà huyện Thanh 
Quan khi bà qua ải nầy) (đèo qua 
Hoành Sơn, núi ở Trung Việt). 


Dế: dt: 1) n loại côn trùng thường 


dùng hai cánh vỗ vào nhau phát 
ra tiếng động gọi là gáy; dế gáy: 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


297 


có dế mọi, dế than (đen như cục 
than), dế lửa (đỏ như lửa), dế mèn 
(nhỏ con)... 

2) Tiếng lóng, người bé, đẹt, 
anh Ba Thoại có biệt hiệu là con 
dế; sau đó hiểu rộng là bộ hành, 
hành khách, bắt dế là bắt mối 
hàng, giành giựt người đi xe như 
trẻ con đi bắt dế. Bắt dế khác với 
bắt cóc, vì bắt dế chỉ mời hành 
khách lên xe đi một cuốc, xuống 
xe trả tiền là xong chuyện, còn bắt 
cóc là bắt người đó chở đi, sanh 
cầm và bắt chuộc bằng tiền. 

Xe lô bắt dế đường Sài Gòn 
vô Chợ Lớn; xe đò chạy theo kiểu 
location, còn lại “lờ”, xe lô. 


Lô ca chưn: tiếng lóng, khôi hài, nửa 


Pháp (location), nửa Việt chưn, lô 
ca chưn là đi bộ, cuốc bộ. 

Tạp xế: dt., đi nhờ một khúc 
đường hoặc có tiền hoặc không 
tiền, tiếng mượn của người Tàu, 
xế là xa, xe, tạp là đáp xa, leo 
lên xe. 

Lơ xe: dt người coi sóc kiểm 
soát bộ hành và săn sóc về bộ 
phận trên chiếc xe, xe đò ô-tô 
cũng như xe lửa (tàu hỏa). Do 
tiếng Pháp contrôleur đe voiture, 
đe train, nói tắt và thu gọn còn “Tơ 
xe” và danh phận rơi lần từ kiểm 
tra viên, thu tiền, biến ra anh 
tập sự học cầm lái khoảng đường 
vắng, nhưng làm bá ban vạn sự, 
từ rửa xe, bắt mối, đưa hành lý 
lên mui và chạy hộc gạch để kịp 
mua vé đò “bắc” (bac à moteur) 
sang sông và thương thuyết điều 
đình với lính tráng mỗi khi xe 
phạm lỗi đi đường và quan trọng 
nhứt là giỏi chịu đòn, dám xài ma 
mi quên (manivelle), đánh lộn cho 


hàng chém cho dữ, dám ăn theo, 
kiểu Ba Gà Mô (Cần Thơ), Năm 
Lửa) (Cái Vôn), Đơn Hùng Tín 
(Bắc Cần Thơ), và lơ xe khi thi 
đậu có bằng lái xe sẽ là bác tài 
(tài xế) ngồi cho lơ mới đấm lưng 
hoặc đãi chầu canh đầu cá, xây 
cá nại hay điếu thuốc Ba Số Năm 
(555). Ngoài Trung gọi là Ếch xe 
vì anh lơ này đứng sau hai bên 
hông xe giống như ếch bám vào 
thành giếng. 

Kiếp sau muốn làm lơ xe, 

Cà phê giấc sáng, com lê diện 
chiều. 

Hơn làm ký 8. buồn hiu. 

Đình lên xọp xuống, mặt xìu 
bụng teo, v.v. và v.v. 


Di nô dịch nữ: th.ng. Hán: đem 


đứa đày tớ gái gả thế cho con gái 
mình. 


Diến Điện: đd., nay ta gọi Miến Điện 


(Birmanie) 

Hiệp với Xiêm La (Siam), và 
Cao Miên (Cambodge), là ba tộc 
gốc Lào, phát tích từ vàm ba con 
sông lớn khởi nguyên từ Tây Tạng 
(Tibet), nơi sản xuất lúa gạo nuôi 
dân ba miền ấy: 

- Diến Điện hay Miến Điện 
đóng trên dòng sông Irawady; 

- Xiêm La, trên sông Mé Nam, 
Mei Nam; 

- Cao Miên, trên sông Mékong 
c.g. Cửu Long Giang, cả ba đều 
theo đạo Phật, cùng chung và rất 
gần nhau về ngôn ngữ và cùng 
chung một gốc lấy Phạn Tự làm 
căn bản (Aubaret, tr. 26) 

Năm 1220, binh Diến Điện 
bị binh Tống đánh bại. Đời Mạt 
Minh, tướng Minh là Ngô Tam 
Quế từng trốn qua đây. 


298 


TVTNMN 


Người Diến Điện có tục xăm 
trước bụng nên có tên là Hoa Tôn, 
cũng gọi Ô Tôn (bụng đen). 

Người Xiêm gọi người Miến là 
Phù Ma (Aubaret, tr. 27). 

Vàm Mékong hay đồng bằng 
Cửu Long Giang nay thuộc miền 
Nam nước Việt. 

Dinh (núi Dinh): đd, núi ở 
Nam Việt, đủ tên là Chiêng Bà 
Đen, (P.c.g.B.C.T.V.K.) về sau 
cũng viết và gọi núi Chơn Bà Đen 
(vì chiêng, do chân, chơn núi, vì 
tục người Cơ Me bao giờ vẫn ngụ 
nơi chơn núi và không ở trên đỉnh 
bao giờ). 

Một tên khác nữa là núi lớn 
của tỉnh Phước Tuy (N.V.) gọi núi 
Mô Xoài (trong Ð.N. Q. A. T. V.H. 
T. C. cũng viết (Mọi Xoài). 

Kể luôn theo H. T. C. có: 


Dinh cậu: miếu nhỏ thờ cậu Trày, 


cậu Quí, hạt Biên Hòa có nhiều; 


Dinh năm ông: miếu năm vị thần ở 


về huyện Bình An (Thủ Dầu Một); 
Thằng điếm dinh: thằng điếm 
khôn. 


Dinh Châu: đd., tên Hán của cù lao 


Giêng (xem chữ ấy). 

Dinh Gô: đd., núi ở làng Tam 
Phước, tg. An Phú Thượng, th. 
Phước Tuy, NV, có chùa thờ Nam 
Hải nương nương để cầu an cho 
thuyền đánh cá. (VINTĐLVĐ). (Lễ 
từ th. 2 đến th. 4). 

Bà Cố Hy: đd., tên một vị nữ 
thần vùng Bà Rịa, trước đây dân 
rất kiêng sợ, không đám gọi đến 
tên, nhưng từ ngày khoa học tiến 
bộ, đã lui vào dĩ vãng. 

Từ ngày bà Cố Hy: thành ngữ, 
để tỏ rằng việc xảy ra từ quá lâu 


đến lu mờ không rõ ắt xảy ra từ 
bao giờ (cũng như “từ ông Nhạc 
1a cứt su”. 

Làng Tam Phước (Bà Rịa) còn 
những nơi này đáng xem: 

- Dinh Cô, am thờ 1 nữ thần 
khác trên chòm đá tại bãi biển 
Long Hải (lễ cúng từ th. 2 đến 
th. 4) 

- Chùa mới cất trên chòm đá 
ngoài bãi biển Nước Ngọt (ô. Hà 
Văn Lăiông). 

- Tháp Cửu Trùng Đài tại 
làng Tam Phước trước Dinh Cố 
(do 1 vị hòa thượng chùa Thiên 
Thai đứng coi cất). 

- Một của Châu Văn Tiếp, tại 
làng Hắt Lăng) công thần triểu 


Nguyễn. 
- Di tích thành Chàm gần 
đình làng Long Điền. 


- Mộ của Bà Rịa, cách công 
sở làng Tam Phước độ 100 thước 
(một người nổi tiếng là giàu về 
tiền của và biết dùng tiền làm 
việc nghĩa và được nhơn dân sùng 
bái chọn tên bà đặt cho tỉnh Bà 
Rịa). 


Diung (sie): nhd. con rể của Mạc tôn 


(Thiên Tú). 

Có công đánh và bắt được 
bốn tướng cướp đã cướp giựt một 
chiếc thuyền châu báu của chúa 
Nguyễn, Diung chém đầu bọn 
cướp này. 

Tên đầu đảng, xưng Vo Vuong 
Duc Bung (sic) chạy đến Ba Thắc, 
thì bị quan địa phương bắt chém, 
từ ấy sự mua bán trong vùng mới 
trở lại bình thường (G. Ð. T. €. 
Aubaret, tr. 24). 


Dồ sa: (đỏ viết dấu hỏi): đd., tiếng 


trong Nam đời ông Trương Vĩnh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


299 


Ký, thuộc hạt Biên Hòa (theo Ð. 
N.Q.A. TT: V. Huỳnh Tịnh Của). 

Tra kỹ lại, Dỏ là bến, trạm, 
nơi có đặt quân canh phòng trên 
đường thủy, sau này đổi lại không 
dùng Dỏ nữa và gọi “Bến”. 

Xin hỏi như vậy Dỏ 8a là 
Bến Cát chăng? Cũng không giải 
quyết vấn đề này được vì vị trí 
Bến Cát nay và Dỏ Sa xưa, không 
ắt cùng chung một chỗ, cũng như 
Bình Dương (nay là Thủ Dầu Một 
trước đây), còn Bình Dương đời 
Nguyễn Đình Chiểu lại là vùng 
Sài Gòn, hai nơi cách nhau đến 
ba chục cây số ngàn. 

Cái hại là chánh tả thống 
nhứt ngôn ngữ chỉ mới có đây, 
còn trong Nam ngày xưa tha 
hồ ai muốn viết sao thì viết và 
chấm dấu sao thì chấm, nhứt 
là từ khi mấy ông mới, mới vào 
đây mà cả vú lấp miệng em, ép 
viết cùng một thứ, chữ dỏ, Thủ, 
Tấn, không hiểu hết bèn bỏ đi 
không xài, tỷ dụ một danh từ “Dỏ 
điếm” mà theo Huỳnh Tịnh Của 
là điếm canh, bỏ Dỏ điếm, tội bất 
quá tiểu hình (nhẹ, ở tù ít tháng 
là nhiều), vị dịch ra chữ, thì Dô 
điếm là xích hậu, mà tra trong 
Hán Việt tự điển của Đào cố hữu 
Duy Anh, thì xích hậu là người 
đi trinh thám tình hình quân 
dịch, (esplon) và bọn trinh thám 
quân dịch hễ bắt được tại trận thì 
xử bắn và bị tước hết binh phục 
phẩm hàm thêm bị truất quyền 
công dân, nếu là người cùng quốc 
tịch với phe cầm súng, như vậy 
mới là làm sao?? 

Tôi chưa từng đi lính, không 
có học luật, củng không phải nhà 


ngôn ngữ học, nên xin nhường 
cho những a1 chuyên môn trả lời. 

(Dựa theo lập luận trên, 
những địa danh cũ của Ngụy để 
lại, như Võ Đắc, Võ Đắt, Võ Đất 
(đều thuộc tỉnh Bình Thuận), đó 
là (dỗ: điểm canh) hay Võ và Võ 
này nghĩa là gì?, tưởng cần thống 
nhứt cách viết làm một cho hậu 
sanh và tôi đây nhờ). 


Duy Minh Huyện: đd., tên cũ của 


một huyện thuộc phủ Hoằng An, 
tỉnh Vĩnh Long, đất Lục tỉnh 
Nam Kỳ đời đàng cựu. Duy Minh 
Huyện ngoài kêu là Rạch Nước 
Trong. (PCGBCTVK). 

Dư địa và địa dư: danh từ này, 
ngày trước quen dùng là “dư địa”, 
tỷ dụ: Nhứt thống dư địa chữ của 
Lê Quang Định. 

Về sau, nhiều vị viết sách 
nghĩ rằng “dư địa” là sai... và mọi 
người chỉ dùng danh từ “địa dư”, 
nên sửa tác phẩm quí giá nầy của 
Lê Quang Định là “Nhứt thống 
địa dư chŸ”. 

Tưởng nên gọi đúng lại theo 
xưa. (L. T. X., ĐNVT 12). 


Dũ học dũ ngu (chữ trong Thơ 


Nghiên Hoa Mộng của Hư Chu, 
tr. 99) càng học càng thấy mình 
ngu. Như “dũ lão dũ tân”, ý nói 
tánh của gừng, càng già càng cay. 


Dương Ngạn Địch: nd. Tháng ð 


năm Kỷ vị (1679), tổng binh tỉnh 
Quảng Đông Dương ngạn nghịch 
(sic) (Dương Ngạn Địch, phó 
tướng Huynh Thanh, Hiệp với 
Trang Tang Tai (sie) (Trần Thắng 
Tàn), phó tướng Tran An Binh 
(Trần An Bình), điều độ 3.000 
binh Tàu cõi trên 50 hay 60 chiến 
thuyền kéo đến cửa Tourane, rằng 


300 


TVTNMN 


vốn đi thần nhà Minh nay không 
khứng thần phục quân Thanh, 
nên đến xin sống chung đầu phục 
vua nước Nam (vì cũng cùng tục 
để tóc dài (trường phái như nhau). 
Vua Nam khôn khéo, nhứt cử tam 
tứ tiện, một mặt bày tiệc khoản 
đãi, một mặt hạ chỉ báo tin vua 
Cao Man rõ và truyền bọn binh 
Tàu hãy xuống vùng đất rộng 
Đông Phố, Đồng Nai mở mang 
sinh nhai. Tướng Duong khi ấy 
kéo binh theo cửa Xui Rap (Lôi 
Rạp) vào chiếm cứ nơi gọi Mi Tho 
(Định Tường), còn tướng Tran 
(Trần Thắng Tài) thì đưa binh 
theo ngả Can Giơ (cửa Cần Giờ) 
vào chiếm nơi gọi Ban Lân, vùng 
Don Nai (nay là Biên Hòa), nơi 
đây một nhóm Tàu xây lập quán 
nhà mở tiệm buôn bán, một nhóm 
khác chuyên về làm ruộng nông 
trại, làm ăn phát tài, ngày càng 
mở rộng, sự thương mãi tấp nập, 
khách viễn phương Tây Nhựt Mã 
Lai đưa thuyền tứ xứ về đây chen 
nhau mua bán thêm đông. Vùng 
Đông Phố thịnh vượng không 
thua nơi phát nguyên Trung Quốc 
(G.Đ.T.C. Aubaret, tr. 4 - ð - 6 và 
S.N.X.V.H.S.) 


Dương Trì: đd. tên bãi biển Hà Tiên 


theo Aubaret, tr. 278. 

Bãi này có nhiều lố rạn và cồn 
cát cao thấp không đều, nhưng 
chứa nhiều cá lớn, đồn đột hải 
sâm (holothurie), đổi mỗi và sò 
ốc đủ thứ. Dân cư sống bằng nghề 
bắt cá tôm, hoặc bán tươi hoặc 
phơi khô chờ bán xứ xa và hành 
nghề ba tháng mỗi năm tùy mùa 
gió thuận. 


Thuyền ngoại quốc thường đến 
là thuyền ở Quảng Đông (Cantơn) 
và thuyền ở Quỳnh Châu (Kin 
Chao), quen gọi tàu Hải Nam. 

Những cù lao này đều là ổ 
chứa quân cướp biển, thường đến 
ăn hàng vào mùa gió Nam, và ghe 
tuần địa phương phải dày công 
canh phòng mà cũng không trừ 
hết bọn cướp này được. 


Dương Úc: đd., xem Vũng Dương. 
Dụi: đt., đưa đồ nặng từ cao xuống 


bằng một sợi dây: dụi đồ, dây dụi. 

Dây dụi: dt., dây buộc đồ nặng 
thòng từ trên cao xuống. 

Giựt dây dụi: xúi biểu sau 
lưng, nhắc chừng: nói có dây dụi. 

Đá làm nghiên mực. Về màu 
sắc, có danh từ chuyên môn 
sau đây: 

Văn: những đường văn trên 
tấm lụa, nói nôm na là “gân đá” 
(veIne) 

Thạch Lý: thạch lý mềm là thớ 
đá mềm, không làm cho ngòi bút 
và thoi mực chóng mòn. 

Sâm: (không biết chữ viết ra 
sao). Theo tôi hiểu, sâm là không 
đều, sâm là nước thấm giọt 
xuống. Theo Hư Chu, trong câu 
#Ñó tuyệt nhiên không sâm”, có 
nghĩa là nó không hút nước, nếu 
hà hơi thì có mực... 

Phát mặc: nói về nghiên mực 
cho ra mực, tiết mực ra và phát 
mặc nhanh hay không nhanh. 

Khoá và mạn: Một cái nghiên 
quí không khoái thì thôi, có nhẽ 
nào lại mạn. Khoái là mau chóng, 
ở đây là phát mực nhanh. 

Mạn là nước tràn ra, không 
bị bó buộc. Ở đây có nghĩa là ra 
mực chậm. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


301 


Hoạt, phạp: cái nghiễn nó 
hoạt, nó phạp (Hư Chu viết, dùng 
chữ Hán mà không cắt nghĩa. 
Hoạt là không trệ lại, phạp là 
thiếu, nghèo túng, nhọc mệt: cho 
mực chậm. 


Đập nồi: 1) đập bể cái nổi: vợ chồng 


son đập nổi để mua cái khác. 

2) nói về tên trộm đào ngạch 
xong, lấy nồi đấât thò vào chủ nhà 
tưởng kẻ trộm ló đầu vào, đập, tên 
trộm kịp chạy; 

3) ngh. b. nói chuyện nghe 
đập nổi quá: không hay. 

4) gần nghĩa như phá đám: 
đừng đập nổi mầy!: đừng phá. 

ð) tiếng chửi, quân vô dụng: 
đồ đập nổi ở đâu ! (nay ít dùng) 


Đập bể nồi cơm: mất sở làm. Ví dụ: 


nghèo mà không biết thân, ham 
làm chánh trị, có ngày đập bể nổi 
cơm (hiểu là có ngày bị đuổi mất 
sở làm, vợ đói con đói). 


Đậu giàn: dt. tiếng trong giới hát có 


thâu tiền vô cửa. 


Đậu giàn: có người xem đông. Đồng 


nghĩa với ăn khách. Hát đây nửa 
tháng mà còn đậu giàn, còn ăn 
khách. 

Trái với đậu giàn là ế giàn, 
hoặc “chảy” (hiểu rằng giàn ế, 
không ai mua vé vô, y như kẽo 
mắc mưa, chảy nước). Bữa nay 
chảy, giàn thưa, lát nữa chủ gánh 
phát đờ mi (phân nửa số tiền) là 
nhiều. 


Đèn hàn: dt. đèn của thợ bạc, thợ 


kim hoàn, dùng để thổi lửa nướng 
vàng khi hàn mối ráp, hoặc để 
thổi cho chảy vàng, gọi nấu vàng. 
Ban sơ, dùng đầu phộng, dầu hôi 
và dùng sức hơi thở của người, 
sau chế ra dùng quạt gió đạp bằng 


chơn có ống dẫn gió lên thay hơi 
người và có ông khác mở và khóa 
được để tùy tiện vặn cho sức lửa 
ra lớn nhỏ tùy ý muốn và vặn tắt 
luôn được. Đồ nghề này mượn của 
Pháp, là cái chalumeau. Đào Duy 
Anh dịch: 

Chalumeau: ống thổi đèn hàn 
của thợ bạc. 

Lâ Ngọc Trụ dịch gọn hơn: 
Đèn hàn. 

Danh từ chuyên môn của thợ 
là “ống giọt” (ra từng giọt). Nhưng 
tôi lại viết “ống vọt” vì hiểu rằng 
lửa bắn ra vọt vọt, nhưng Lê 
Ngọc Trụ sửa lại “ống giọt”, vậy 
tôi xin chừa cho hàng thức giả 
quyết định. 

Đi chân “chấm”, chân “phẩy”: 
người có tật, đi không đều chân, 
chân này như dấu chấm, chân kia 
như dấu phẩy, nôm na là đi cà xí 
cà náng; đi cà quệt cà quẹt. Đồng 
nghĩa với câu trong giới giang hồ 
du côn: “đi chân chửi thể, chân 
đ. mẹ”. 

Nói thanh là “đi chân nai đá 
chân cheo” (giọng Nam vì giống 
na1 và cheo, đi chân không ngay 
hàng), nói theo giọng Bắc là “chân 
nam đá chân chiêu”. 


Đình: dt., 1) nhà mát, nhà trạm 


thời xưa: dịch đình, ăn quán, 
ngủ đình. 

2) nhà thờ thần sở tại trong 
làng, cũng là nơi hội họp các bậc 
kỳ lão bàn việc công ích: cúng 
đình. 


Đình chùa: dt., tiếng gọi chung, vừa 


đình vừa chùa, cũng để gọi các nơi 
thờ phượng đáng kính. 


Đình đám: dt., đám cúng hay hội 


họp ở đình, tiếng gọi chung các 


302 


TVTNMN 


cuộc hội hè, cúng kiến trong 
làng. 

Đình miếu: dt., đình và miếu. Đồng 
nghĩa với đình chùa: đình và 
chùa. 

Đình tạ: dt., nhà mát, thường 
không có vách che và thường cất 
giữa hoa viện. 

Đình Phước Áo: đd., tên một đình 
ở tỉnh Trà Vĩnh cũ, nóc xây theo 
lối kiến trúc Cơ me. Nên so sánh 
với chùa Miên cùng một tỉnh, tên 
gọi Vạt An, có mái ngói trổ hình 
kiểu Việt - Hoa, gắn trên nóc hai 
rồng kiểu lưỡng long triều nguyệt 
(nói triều nhựt cũng được). 

Định Tâm: đd., một trong ba trạm 
của tỉnh Định Tường đời đàng cựu 
có ba mưởơi sáu ký. 

Hai trạm kia là Định Hòa 
(P.G.G.B.C.T.V.K.) (xem thêm thẻ 
Định An). 

Định Hòa : đd, một trong ba trạm 
của tỉnh Định Tường đời đàng 
cựu, có hai mươi chín lý. 

Hai trạm kia là Định Tâm và 
Định An (P.C.G.b.C.T.T.VK) (xem 
thêm thẻ Định An) 

Định An: đd., một trong ba trạm 
của tỉnh Định Tường đời đàng 
cựu có ba mươi sáu lý. Hai trạm 
kia là Định Hòa và Định Tâm 
(P.G.G.B.C.T.V.K.) 

(Có 36 lý là nói tắt, nên hiểu 
từ trạm đó đến trạm kế là 36 dặm, 
hay lý, khoảng 500 mét). Trên các 
thẻ kia, đều như vậy). 

Đòng Đòng: dt., tiếng Miền 
Nam, đã xưa cũ rồi. Có thể nói, 
đòng đòng tương đương với công 
kênh ngoài Bắc. Nhưng theo tôi 
hiểu vả lại Việt nam Tự điển của 
hội Khai Trí Tiến Đức vẫn ghi: 


“công kêng là cõng lên vaŸ, chỉ 
có vậy thôi. Công kênh người 
nào là tỏ tình hoan nghĩnh người 
đó bằng cách kê vai cho người 
đó ngồi rồi đưa người ấy một 
vòng chơi hoặc trong chốc lát chớ 
không lâu. 

Đòng đòng đây có khác. Đòng 
đòng, xin xem và lấy tích Trần 
Văn Hạc đòng đòng hoàng tử 
Nguyễn Ánh trong buổi mông 
trần làm tỷ dụ là làm thân trâu 
ngựa, cống trên vai ngày này qua 
ngày kia ông hoàng nhỏ trong 
buổi thất thời, dầu nhỏ bé cách 
mấy cũng ước lượng tròm trèm 
bốn chục kí ngoài, thường cõng 
là cõng trên lưng, trườn dà trên 
lưng hoặc ngồi trên lưng cũng ít 
nhọc, đàng này ngồi cho người kia 
(Ñ.A.) trèo lên vai, ngồi cho vững 
vàng, bộ sinh dục người đó có lót 
khăn hay vải cho êm ái, hai chân 
người đó thòng ra trước ngược ở 
dưới cho người ấy nắm lấy thế cho 
khỏi té, rồi người ở dưới (Tr.V.-Hạc) 
sẽ đứng dậy và khi bước đi khi 
chạy lúp xúp, càn rừng lướt cỏ, 
bì bõm cả ngày trong sình lầy gai 
chông bất kể, giữa lúc giặc dữ là 
Tây Sơn rược nà gấp rút, nói nghe 
thì dễ mà không phải bất cứ ai 
cũng đều làm được, và Trần Văn 
Hạc phải có một sức mạnh phi 
thường và một tấm lòng trung 
kiên ít có, và trở lại hai tiếng đòng 
đòng, tôi cho là giá trị hơn công 
kênh nhiều, vừa lễ phép vừa trịnh 
trọng, lấy sức trâu cui làm thân 
ngựa chiến cho ông vua tương lai 
còn đen tối là Nguyễn Ánh cỡi, chỉ 
có người xưa cõỡ ông Trần Văn Hạc 
làm và chỉ có người đó mà thôi. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


303 


Xem thêm Trần Văn Hạc. 

Đồ lễ bội: một phong tục cổ 
theo nhà Phật ở VN. (xem chữ 
Phong nhân xá tội). 

Đúp: dt. mượn của Pháp 
“double”, lặp lại viết lại lần hai: 
the đúp: thẻ có rồi, thẻ thứ nhì. 
Ăn đúp: ăn sắp đôi. 

Học sinh trường Pháp bị đúp, 
tức ở lại lớp cũ ấy học thêm một 
năm nữa, do redoubler: làm lại 
lần nhì. 

Giật lèo, giựt lèo: trong thú 
thả điều giấy, khi điều trên 
không trung, vì hụt gió nên lão 
đảo thì người chơi diều có kinh 
nghiệm phải nắm dây diều mà 
giựt giựt cố ý giúp cho điều 
nương theo đà gió lấy lại thăng 
bằng và tiếp bay thong thả, ấy 
là giựt lèo. 

Nph. b. trợ lực khéo, ấm trợ 
trong một việc gì: - Nếu không 
giật lèo kịp thời, thì diễn giả đã 
leo cây rồi. 

Đà và rạch; lạch. 

Lạch, rạch, viết nôm y nhau: 
tả thủy hữu lịch. 

Đà: đã thường thấy trong 
Đà Nẵng, Đà Rằng (không có 
trong Việt Nam từ điển khai trí 
tiến đức, Huỳnh Tịnh Của, và 
GénIbrel): 

Đà là con sông nhánh, do sông 
lớn nứt ra; đà rộng, thượng đà, hạ 
đà, đà khế đà (Nguyễn Tạo). 

Ngòi: (Nguyễn Tạo) Lạch 
(Nguyễn Tạo - Bản dịch GĐTTC 
Tr. Hoài Đức và ban dịch 
ĐNNTCLTNV. 

Trong Nam quen dịch đà là 
rạch. Trong Nam thường phân 
biệt rành thế nào là sông, rạch, 


lạch, kinh, xẻo, mương, rảnh, 
ngòi, ngọn v.v... 
(L.T.X. ĐNVT 12). 


Đà Gò Trà: đd., ở tây bắc huyện 


Nghĩa An 10 dặm, nằm giữa phân 
giới sông Bình An và sông Nghĩa 
An, ghe thuyền thông được. 
(@ĐNNTC, tập 1 bản dịch N.T. tr. 
22) (chữ nôm viết Gò Trà Đà). 

- (Ông Nguyễn Tạo dùng chữ 
“đà” trong Nam không hiểu. Nên 
nói xẽo hay xép (ngọn rạch nhỏ, 
đường nước chẹt): xẽo hay xép 
Gò Trà. Và phải nói thêm huyện 
Nghĩa An này ở đâu. Đây xin nói 
luôn: “Huyện Nghĩa An”, ở phía 
nam phủ Phước Long (Biên Hòa) 
30 dặm, từ phủ ly qua phía đông 
đến ranh huyện Long Thành, 
phủ Phước Tuy, 11 dặm, phía tây 
đến huyện Bình An 9 dặm, phía 
nam đến ranh giới Bình Giang 
tỉnh Gia Định 17 dặm, phía bắc 
đến ranh huyện Phước Chánh 
15 dặm. 

Huyện Nghĩa An này nguyên 
trước kia là địa phận huyện Bình 
An năm Minh Mạng 18 (1837) 
sắp đặt lại tổng thôn và dẹp bỏ 
huyện này, huyện trị xưa đặt 
tại Linh Chiêu Tây, đã bỏ, nên 
nay ít người biết theo ĐNNTC, 
LTVN, bản dịch Nguyễn Tạo, tập 
thượng, tr. 4). 


Đà Thị Lũ: đd., ở phía nam huyện 


Bình An 3 dặm, nước do sông 
Bình Giang chảy ra ăn thông với 
đà Vũng, ghe thuyền qua lại được. 
(®ĐNNTC, tập 1, bản địch N.T. tr. 
22) chữ nôm viết Thị Lũ Đà). 
Ông Nguyễn Tạo dùng chữ 
“đà” trong Nam không biết là gì. 
Tôi xin nói lại đó là xẽo nhỏ, xép 


304 


TVTNMN 


nhỏ, tức một con rạch hay đường 
nước chẹt, nhưng ghe thuyền lưu 
thông được. 

Còn về huyện Bình An, tôi 
cũng chép lại đây như vầy cho 
rõ hơn: “Huyện Bình An”, ở xiên 
phía tây-nam phủ Phước Long 
30 dặm, từ huyện ly qua phía 
đông thì đến ranh giới huyện 
Nghĩa An phía tây đến sông Bình 
Giang của tỉnh Gia Định 2 dặm, 
nam cũng đến Bình Giang 7 dặm, 
bắc đến lâm phận huyện Phước 
Bình, 42 dặm. 

Nguyên trước là tổng Bình 
An, năm Gia Long thứ 7 (1808) 
mới đặt làm huyện. Năm Minh 
Mạng 18 (1837) đem man dân 
ở phủ An Lợi cùng Hán dân 
huyện ấy chia làm 5 tổng. Năm 
Thiệu Trị thứ 6 (1846), đem tổng 
Bình Thổ chia thêm làm tổng 
Bình Lâm. (theo ĐNNHTLTNV, 
t.thương, tr. 3). 

Đá huyền bí chưa khám 
phá và chưa hiểu ý nghĩa ở 
làng Thanh Điền: Tr. 85-86 Le 
Cisbassac nói về đá cổ tại làng 
Thanh Điền (Tây Ninh) như 
sau, xin chép y nguyên văn: 
“Quatre plerres à dépôt sacré 
de piédestal. Elles peuvent être 
cubiques (MLE; n D.311, 24; côté: 
0m16), tronconiques (D.811, 27; 
haut: 0m10), parallél]ipipédique 
à quatre chanfreins aux angles 
(D. 811, 25; haut; 0m145). UỦne 
autre pIerre cubique est Insérée 
dans une dalle carrée à un 
gradin (D.811, 26; 0m26 x 0m26 
x 0m07) Chacune de ces plerres 
comporte 16 alvéoles carrés 
pérIphér1ques, répartfls autour 


đuen cavité centrale beaucoup 
plus grande. Mals la disposItlon 
des creux du pourtour peut 
varler, selon qư1Ìs sont disposés 
par rangs de quatre ou de cinq 
sur deux côtés opposés. 

Ủne plerre à dépôt sacré de 
couronnement đédifñice. Celle-cl 
réduIte à une moitié se présente 
comme une dalle en grès divIsée en 
son milleu par une raInure 1ssue 
đune mortalse centrate carrée. 
Les alvéoles carrés sont répartIs 
à ralson de six et de hull dans 
chaque panneau carré de la dalle. 
Sur  un, quatre sont disposés en 
ligne sur une diagonale. Deux 
autres sur deux lignes parallèles 
à la rainure se font face, mals 
sont aussl coordonnés, semble- 
t-1l, par une combinalson de 
lignes perpendiculaires à Ứaxe 
commun, aux deux groupes 
extrêmes dont celui du second 
panneau correspond à une 
figure Irrégulière. Ces quatorze 
cavités forment un ensemble 
dissymétrique. Elles s°accom- 
pagnent dans un angle du 
premler panneau đuen fñigure 
gravée assoclée à deux alvéoles 
qu1 ressemble à un are bandé 
avec sa flèche et désIgneralt 
YEst. Des pièces de ce genre ont 
paru longtemps mystér1euse. M. 
Coedès a signalé leur position 
dans les édiflces (1) sans que 
Jusqgu`à présent ait pu être 
1nterprété leur symbolisme. 
Celle de Thanh Dien correspond 
aux secteurs Nord (Bst et Nord- 
Ouest (MLEF, n D.311, 37; long: 
0m46). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


305 


Chú thích: - MLF có lẽ là 
musée Louis Finot Hà Nội. 

2) G. Coedès, La destination 
funéraIre des grands monuments 
khmèrs, in BEFEO, XL, p. 332, 
pl. XV, 1 et 2. Sur les plerres à 
dépôt cubiques, placées dans les 
piédestaux, cf. pl. XIII et XIV. 

Trang này tôi chép lại đây để 
người thành thạo sẽ giải thích 
cho. 

Chính học giả uyên bác G. 
Coedès cũng chịu bí. Theo tôi, 
có lẽ những đá này là đá huyền 
bí, hoặc để êm trấn, hoặc đó là 
khuôn thức để đo hay tính toán 
của người Cơ Me cổ mà người Cơ 
Me tân thời hoặc không hiểu hoặc 
không chịu nói ra. 

Đá ong: dt., c.g. đá Biên Hòa, thứ 
đá màu đỏ, có lỗ như tàng ong, 
nguyên là đá hỏa diệm sơn đã 
nguội. Người Cơ Me gọi thma bai 
kriêm có nghĩa là đá cơm cháy. 
Pháp gọi latérite, hoặc gọi theo 
ta plerre đabeille. 

Đại Bà Đê Sơn: đd., tên Hán của núi 
Bà Đê Lớn (xem chữ ấy). 

Đại Châu: đd., tên Hán của cù lao 
Lớn (xem chữ ấy). 

Đại Hải Môn: đd., tên cửa biển NV 
gọi Cửa Đại (PCGBCTVK) 

(xem Cửa Đại). 

Đại Kim dự: đd., tên Hán của hòn 
Kim Dự lớn ở Hà Tiên (xem chữ 
ấy). 

Đại Môn, Đại Hải Môn: đd., tên Hán 
của Cửa Đại (xem Cửa Đại). 

Đại Phong Giang: đd., tên Hán 
của Rạch Ong lớn (xem Rạch 
Ong lón). 

Đại Phống Châu: đd., tên Hán của 
cù lao Phố (xem chữ ấy). 


Đại Tâm: đd., tên một làng thuộc 
tỉnh Sóc Trăng, N.V có người Miên 
(Cơ Me) và con cháu khách (Minh 
Hương) ở nhiều, làng này do sự sáp 
nhập hai làng Tài Sum và Trà Tâm 
làm một (Tài ŠSum hóa Đại, Trà 
Tâm còn tâm). Ngoài gọi Xại Nả 
hoặc Xoài Cả Nả (xem hai chữ ấy). 

Đài Tốn Sơn: đd., xem núi Đài Tốn. 

Đài Tố Sơn: đd., tên Hán của núi 
Đài Tố (xem chữ ấy). 

Đài Tuần Giang: đd., tên Hán của 
sông Vàm Tuần (xem chữ ấy). 
Đám lá tối trời: đd., ở Gò Công, 
chỉ đám lá dừa nước, tại xã Gia 
Thuận, chiến trường giữa Pháp 
và ta thời Tự Đức; vì lá mọc khít 
và dày mịt, che mất ánh sáng mặt 

trời, nên gọi làm vậy. 

Đàn hương: dt., loại cây thơm 


(H.T.C.) 

Đàn: dt., tên tắt của đàn 
hương. 

(Phân biệt có: 


Huỳnh đàn: dt., cùng một 
loại cây đàn, mình nó màu vàng, 
mịn thịt lớn cây, kể về danh mộc, 
dùng làm hòm đắt tiền: hòm 
huỳnh đàn. 

Bạch đàn: dt., cùng một loại, 
nhưng thịt trắng, được thơm 
hơn thứ vàng, thường dùng làm 
nhang khói (H. T. C.) 

Đánh ngạch cho thông hang: 
th.ng., loài chuột rất tỉnh, khi 
làm hang ổ, thường khoét ngạch 
cho thông thương, lúc gặp nguy, 
có đường dễ tháo lui, chạy thoát. 
Bắt chuột, trước phải lấp ngạch, 
thì sẽ bắt trọn ổ. 

Đào cang: đd., tên Hán của Hòn gò 
đào (xem chữ ấy). 


TVTNMN 


Đầm Chim: đd., tên con sông từ 


làng Tân Thuận, tg. Quan An, 
t. An Xuyên chảy xuống hợp với 
sông Đầm Dơi rồi theo cửa Bồ Đề, 
ra Nam Hải NV (nay thuộc tỉnh 
Minh Hải). 


Đầm Cùng: đd., tên Hán tự để y của 


ao gỌI Đầm Cũng (Hà Tiên). Một 
cái đầm nổi tiếng ở Cà Mau, là 
đầm Bà Tường, nôm na là Đầm 
Cùng, thuộc xã Hưng Mỹ, châu 
vi rộng lối 10 km vuông, nhưng 
rất cạn, có lẽ xưa là biển nay 
bồi chưa hết. Người ta có thể từ 
Giáp Nước, theo kinh xáng Thọ 
Mai, bơi xuông đi tới Đầm Cùng 
này được. Nhưng con đường dẫn 
dắt một cách tự nhiên hơn để tới 
Đầm Cùng là một con đường uốn 
khúc cong queo xuyên qua nhiều 
nơi giữa đồng ruộng, độ có trên 
20 cây số ngàn (kilômét) từ Cái 
Nước (Tâm Duyệt) xuyên Láng 
Thượng, qua điển Xã Thạch, để 
trổ ra cái đầm minh mông này là 
cùng đường, vì vậy nên gọi Đầm 
Cùng. 

Vả lại, tất cả đồng ruộng rộng 
lớn trong vùng này, ngay tới cái 
cánh đồng bao la bát ngát có con 
sông nghánh ở tả ngạn sông Bãi 
Háp từ qua khỏi Cái Nháp để trổ 
sang chỗ này thường gọi Đồng 
Cùng, và có nên tiếp tục gọi lộn 
lạo mãi là Đồng Cùng Bảy Hạp 
chăng hay là đính chính giữ tên 
Đầm Cùng Bãi Háp, cho trúng 
điển. (thuật theo lời ông bạn, giáo 
sư Nguyện Văn Đính, đăng trong 
tờ báo của hội ái hữu Ba Xuyên, 
Bạc Liêu, An Xuyên, không để 
ngày). 


Thuật lại một giai thoại về 
Đầm Cùng: 

- Năm 1946, mùa tản cư đang 
nhộn, có một gia đình nọ, từ Trà 
Vinh, dắt gia quyến, đi ghe, chạy 
qua vùng này. Từ trong kinh, 
khi chiếc tam bản múm vô vàm 
Đầm Bà Tường, người chèo, vừa 
lạ nước lạ non, vừa thấy mặt đầm 
lần thứ nhứt, sao mà bao la bát 
ngát, như cái biển, trong lòng hơi 
đâm lo, thêm lại trời chiều, sóng 
gió nổi dậy, người chèo lính quính 
thế nào, khiến chiếc tam bản lật 
nghiêng xuýt chìm. Khi ấy cả vợ 
chồng con cái trên tam bản, thảy 
đều hồn vía lên mây, vụt la lên 
cầu cứu: - Bớ làng xóm ơi! Cứu 
tôi với! 

Nhưng thảy đều té ùm xuống 
nước và một tiếng mừng vội lên: 
“Ủa! cạn!” 

Nước chưa tới lưng quần, đầm 
cạn xợt. May quá! Hú hồn! Hú 
vía! (theo báo không đề ngày của 
hội ái hữu ba tỉnh Ba Xuyên, Bạc 
Liêu, An Xuyên). (Bài trong báo 
của Nguyễn Văn Đính viết). 

1) Trên đây tôi ghi Cái Nước 
(Tâm Duyệt) cho y nguyên văn 
bài tôi đang trích lục, nhưng tôi 
nghi làng này gọi Tân Duyệt (chớ 
không phải “Tâm Duyệt”, vì các 
làng của tổng này đều có chữ Tân 
đứng đầu. 


Đầm Cùng: đd., tên một ao đầm 


trong PCGBCTVK nói thuộc Hà 
Tiên cũ. Bên Hán tự cũng để y. 
Cửa biển Đầm Cùng, bề 
ngang 394 trượng, nước lớn sâu 
7 thước, nước ròng còn ð thước. 
(NKULTĐDC, tr. 102). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


307 


Đầm Dơi: đd., tên con sông từ làng 


Tân Duyệt tg. Quản An, Cà Mau, 
chảy ra cửa Bồ Đề, Năm Hải. 

- Đầm Dơi cũng là tên một 
quận của tỉnh An Xuyên (Cà 
Mau) N.V (nay thuộc tỉnh Minh 
Hải). 

Đầm Giang: đd., tên Hán của 
sông Cái Đầm (xem chữ ấy). 


Đầm môn: đd., tên cửa biển TV. 


Pháp gọi Đầm Môn là Port 
đAyot, vì va tử trận nơi đây, khi 
theo Nguyễn Ánh chiến với Tây 
Sơn. (L.T.X.). 


Đầm Nát: đd., Toái Đàm. 


Thuộc huyện Phước An, trên 
sông Phước Bình. Do các sông đổ 
đồn nước lại thêm cù lao và bãi 
cát kẹo lên, sông nhánh sông 
con quanh co, nước và đất xen 
lộn, trước sau không thấy đường 
mà đi, quân gian thừa dịp núp 
chờ những ghe sơ ý bất cẩn vét 
sạch rồi trà trộn trốn mất. Ñăm 
Gia Long thứ 12 (1818) chia 
đặt ra thủy trạm cắt binh trú 
phòng, từ đó cái nạn cướp sông 
mới dứt. 

Trong Aubaret, tr. 98, có 
câu như vầy: “Dans le huyen de 
Long Thanh, 1Ì y a un terrltoire 
nommé Toai Dam, lequel est 
coupé de nombreux arroyos et 
couvert de beaucoup đarbres. 
C'est un lieu peu habité par le 
peuple, maIs qui sert de repalre 
à des bandes de brigands. Les 
marchands, qui n1gnorent pas la 
mauvaIse réputation de ce lieu, ne 
manquent pas de prendre leurs 
précautlons quand 1Ìs doivent le 
traverser. (Huyện Long Thành), 


có một chỗ gọi Toái Đàm, nhiều 
sông ngòi nhiều cây cối, dễ làm 
nơi tụ tập cho bọn trộm cướp. 
Khách thương có việc đi ngang, 
đã biết tiếng trước nên vẫn đề 
phòng cẩn thận. 


Đàng Ngoài: địa danh trước dùng 


để gọi vùng thuộc quyển cai trị 
của Chúa Trịnh đời Hậu Lê, để 
đối chiếu với Đàng Trong thuộc 
quyền chúa Nguyễn lấy sông 
Gianh làm giới tuyến. Sau, để 
dễ hiểu, nôm na gọi: Ngoài Bắc, 
trong Nam. 


Đàng Trong: địa danh trước dùng để 


gọi vùng thuộc quyền cai trị của 
chúa Nguyễn, đời Hậu Lê, để đối 
với Đàng Ngoài là vùng cai trị bởi 
chúa Trịnh. 


Đăng Giang: đd., tên Hán của Rạch 


Chanh (xem chữ ấy). 

Đăng Giang: đd., Pháp gọi 
arroyo Commerclal, không nên 
lầm với arroyo de la Poste (ta 
gọi Bảo Định Hà), hai con kinh 
nầy dễ lầm lộn vì trong các sách 
cũ đều gọi “kinh Bà Bèo”. Nay 
tôi khám phá không có kinh gì 
của Bà Bèo cả, duy ba khúc kinh 
đều có bèo mọc đầy và vì đó là ba 
cái bàu bèo mọc loạn, ba bàu đó 
là: 1) đầu Tân An, gọi kompong 
u (ta gọi Vũng Gù); 2) đầu Mỹ 
Tho sau thành Bảo Định Hà, và 
3 Rạch Chanh nầy, là kinh xưa 
nhứt, thuở chúa Nguyễn Ánh 
chạy trốn Tây Sơn, thì kinh đầy 
sấu dữ, đến thời vua Minh Mạng 
cho khai thông thông với sông Lớn 
Mékong ngả rạch Bàu Bèo và ngả 
rạch Cái Bè. Rạch Chanh chảy 
ngang Đồng Tháp Mười, nối vàm 
Mékong qua Vàm Cỏ Tây bắt từ 


308 


TVTNMN 


rạch Láng biển chảy ngang tổng 
Lợi Trinh và tổng Hưng Nhơn có 
ba rạch: rạch Long Cô, rạch Long 
Các, rạch Tràm Sáp trút nước vào 
rạch Xóm Huế, rạch Quan và rạch 
Bà Nghĩa ở hướng Nam. 

Nhưng rạch Chanh oanh liệt 
chỉ một thời, lúc chúa Nguyễn 
Ánh mông trần (cuối thế kỷ 18) 
mỗi lần binh Tây Sơn rượt ngài 
tới đây là ngài biến mất hoặc Tây 
Sơn rút về vì rõ lại vùng nầy thuở 
ấy là hổ huyệt của đại đội Đông 
Sơn do Đỗ Thanh Nhơn cầm đầu, 
vô thì ắt chết; sau nầy sấu bỏ đi 
và rạch cạn lần, đến bèo cỏ mọc 
loạn, ghe thuyền lưu thông bất 
tiện, nên bỏ luôn, ghe tàu ít lui tới 
trên kinh nầy nữa. (monographie 
My Tho 1902 tr. 19). 


Đất Dóc: đd., tên con đèo gần Châu 


Thành Côn Sơn NV. 


Đất Đỏ: đd., tên một vùng ở Phước 


Tuy NV. Xích Thổ. (xem chữ ấy). 

- cũng là tên một quận của 
t. Phước Tuy. (nay thuộc tỉnh 
Bà Rịa). 

Đất Đỏ, gồm bảy xã thôn 
phường: Phước Hòa, Phước An 
Trung, Phước Lộc Thượng, Phú 
Thạnh, Long Thái, Long Hòa và 
Thái Thạnh thuộc tổng Phước 
Hưng huyện Phước An. Đất hạp 
với dâu, gai, bắp, khoai, đậu 
xanh, trồng chơi ăn thiệt, Cách 
Nục Giang nửa ngày đường có 
dân trấn Thuận Thành ở lộn 
chung nơi đây. Vì đất sắc đỏ 
vàng, khiến người ở đây có nước 
da huỳnh đản, phàm y phục 
khí dụng giấu kín trong rương 
tủ, nhưng sắc cũng biến thành 
màu vàng, vì khí đất nhiễm vào. 


(GĐTTC tập 1, bản dịch Nguyễn 
Tạo). 

Ce territoire, situé dans le 
huyen de Phuoc An et le canton 
de Phuoc Hung, comprend les 
sept villages de Phuoc Hoa, Phuoc 
An Trung, Phuoc Loc Tuong, Phu 
Tanh, Long Tanh, Long Hoa, Tai 
Thanh; 1] est planté de murlers, 
de chanvre, de mạs, de haricots, 
qu1 y viennent en abondance et 
đune excellente qualité. Ôn se 
rend de là en une demI-Journée 
au Nuc Giang, où se trouvent 
mêlés avec les habitants de Blien 
Hoa ceux de la province de Binh 
Tuan. 

Ce territolre nommé Terre 
Rouge (Xich tho) à cause de la 
nature de son soÌ, oceasionne à ses 
habitants une maladie semlable 
à Thydropisie, pendant laquelle 
le corps devient Jaune. Ủne ñne 
pouslère rouge pénètre partout en 
ce lieu, et on a beau renfermer 
ses habIts et ses ustensiles dans 
les calsses les mieux fermées, 1Ìs 
w#en sont pas moins recouverts 
de cette poussière. Ôn peut dire 
vraiment que la terre et Ïair sont 
empreInts de cette couleur rouge. 
(Aubaret, p. 178) 

nước da huỳnh đản (chữ dùng 
nơi trên: bịnh vàng da. 

Đản: đán, huỳnh đản (Lê 
Ngọc Trụ). 

Đất Gia Định (Nam Kỳ lục 
tỉnh), tính theo xưa, từ đông chí 
tây, đo được 352 lý rưỡi, là năm 
ngày đường; đo từ bắc chí nam là 
742 lý rưỡi, kể mười ngày đường. 
Nếu đi từ Gia Định cho tới Huế đô 
là 2344 lý rưỡi, kể ba chục ngày 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


309 


đường. Còn từ Gia Định đi cho tới 
ranh giới Cao miên là 447 lý, kể 
bảy ngày đường. (sách không nói 
chạy ngựa hay đi bộ, nhưng định 
cho là một người trạm đi nhanh 
và đi bộ mà thôi). 

Tí, Dặm: chặng đường xa, ngó 
con trâu bằng con đê, kể là một 
dặm, theo ĐNQATVHTC, 1 dặm 
có 135 trượng, mỗi trượng là 10 
thước mộc, mỗi thước mộc là một 
chống cánh chỏ của người lớn, đo 
từ cùi chỏ đến chi đầu ngón tay 
giữa (tính đổ đồng cho dễ hiểu, 
độ chừng bốn tấc Tây mỗi chống 
cánh chỏ (0m40), như vậy một lý 
Tàu hay một dặm ta, bằng 400 th 
mét, tức 1/10 của dặm Tây (lieue) 
là 4 kilômét). 


Đất Sét: đd., tên của một vùng thuộc 


tỉnh Sa Đéc, (xem sông Mỹ An - 
nay thuộc tỉnh Đông Tháp). 


Đầu Tiểu Giang: đd., tên Hán của 


sông Mỏ Cày (xem chữ ấy); nay 
thuộc tỉnh BếnTre. 


Đế: đd.; tiếng trợ từ. Nói xóc đế = 


nói xóc, nói đâm hông làm cho 
kẻ khác tức giận: trong truyện 
Thuyết Đường, Trình Giáo Kim 
là ưa nói xóc đế nhứt.. 

- Già quánh đế, già khú đế: 
bộ già lắm. 

Đế là cái quai, cái cuống, tên 
cây cỏ. Cái đế: cái cốt, cái cuống 
ve; cuống nổi hút nha phiến. Lau 
đế: cây lau cây đế ưa mọc đất ướt. 

Đế đây không kể nghĩa vua 
(Hán tự). Chỉ xin chú ý về nghĩa 
châm chọc, khiêu khích, đâm bị 
thóc, thọc bị gạo: Mây hãy đế nó 
mấy cái cho nó biết chừng. Đế 
nó vài câu cho chúng nó choảng 
nhau chơi. 


Không kể đế là cái đố ở dưới 
đáy: đế đèn, đế giày. Đây chỉ nêu 
nghĩa tiếng lót, tiếng đệm trong 
câu của hề giễu trong chèo, nhưng 
rất quan trọng, tối cần thiết, để 
nêu sáng tỏ ý nghĩa câu nói câu 
hát, phản lại ý nghĩa câu nói câu 
hát kia: tỷ dụ trong tuồng chèo 
Kim Trọng với hề đồng, đồng xin 
Trọng đóng ba chiếc giày. Trọng 
hỏi “giày đóng đôi chứ sao ba 
chiếc” đồng đáp một đôi để đi, còn 
một chiếc đóng lên trán...” 

Đế: Thế là mặt giày: (chơi 
chữ). 

Một tỷ dụ nữa: Trong chèo nọ, 
anh phù thủy ba hoa: 

“Tôi đi đến đâu qui khiếp thần 
kinh, Người cũng sợ ma cũng cút, 
cút ráo, cút hết, cút tiệt... 

thì tiếng đế chen vào: - Mà 
không cút thì sao? 

để thầy phù thủy tự lật mặt 
trái của mình: 

- Nó không cút thì ... tôi cút: 
(theo quyển Hề chèo Văn hóa Hà 
Nội xuất bản năm 1977). Tóm 
lại, tiếng “đế” trong chèo thủ một 
vai trò có giá trị bằng lời nói một 
trung gian, một phát ngôn viên 
thay mặt xã hội công chúng, và 
góp phần giao lưu với nhân vật 
như một diễn viên khác nữa, cốt 
nói huyt tẹt lời nói gói ghém nơi 
câu văn câu hát của nhân vật 
nọ vậy. 

Trong Nam: 

Đế nó một câu: nói cho nó 
nghe nó hiểu bằng một câu châm 
móc thật đau, thật chua chát, 
móc họng; 

Đế nó một cú: đánh nó một 
thoi (cú: coup) thật đau để nó nhớ 


TVTNMN 


đời đời. (Đế đây là nói trớ, tránh 
tiếng đánh). 

Đế nó một cái: tục (Đế đây nói 
tró, tránh tiếng tục kia). 


Để: dt., Trí tại chỗ nào; đặt xuống, để 


xuống, một nơi nào: để cuốn sách 
lên bàn, - để của, để dành; - để 
muối, để đường; để tiêu cho ngọt 
để hành cho thơm (c.d); Thương 
em chẳng biết để đâu, để quán 
quán đổ, để cầu cầu xiêu (c.d). 

- nhường cho, giao cho: để tôi 
mười giạ lúa giống mùa nầy;- hãy 
để đó tôi làm cho. Giá vua bắt lính 
đàn bà, để em đi thế anh và bốn 
năm (c.d). 

- nuôi, chứa giữ, thả lỏng, cho 
phép: để giống, để tằm, để râu; 
để cửa cho trộm vô. Thằng Cuội 
ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi 
cha ời ời. Trời cao có mắt, dễ nào 
để anh (dung tha anh). 

Bỏ, không lấy nữa: Gàu lành 
ai nỡ trét chai, gái hư chồng để 
khoe tài với a1 (c.d). 

- Đợi, hẹn về sau: chết ba năm 
sống lại một giờ, để xem người cũ 
phụng thờ ra sao (c.d). 

- để lại, lưu hạ, lưu lại; 

- để mà: đặng mà, cho có thế 
mà; 

- để vậy: để yên vậy, đừng đổi 
đời, đừng động tới; 

- để vợ: ly dị, bỏ vợ đi; 

- để ra: bỏ ra ngoài; không làm 
vợ chồng nữa. 

- để tang; chịu tang khó; 

- để chế: ¡d. 

- để khó: ¡d. 

- để ng: bỏ nợ lại cho người 
khác trả thế; 

- để gia tài: bỏ gia tài lại cho 
con cháu; 


- để thương, để nhớ: thường 
nói về kẻ chết, để dấu thương 
nhớ hoài, làm cho kẻ khác không 
quên; 

- để tội: bỏ tội lại, làm cho kẻ 
khác bị lụy; 

- Hùm chết để da, người ta 
chết để tiếng: làm lành làm dữ, 
đều có tiếng để đời, không khỏi 
miệng thế chê khen; 

- Sống để dạ, thác đem theo: 
chăm bẫm, chết sống chẳng hề 
quên. 

- Để dành, để dập, để riêng: 
làm cho có ngằn, cần kiệm, giấy 
để, nhín nhúc. 

- Để phần: trí ra một phần 
riêng; 

- Để tích: thâu trữ, tích trữ; 

- Để đống: chất đống, chồng 
đống; 

- để tầm: nuôi tằm; 

- để giống: dành để trái trăng 
hoặc vật gì dùng làm giống nối 
sanh. 

- để trống: để tố lộ không che 
đậy: - lựa gà trống mà để giống. 

- để hở: để hờ cơ, không hay 
giữ gìn, không che đậy, không làm 
cho khít khao. 

- người đáy để: người dè dặt, 
chắc chắn. 

- Đáo để: đủ cách thế, đến thế, 
cùng tột: hay đáo để. 

Để: 

- để mả: chọn đất chôn: nhờ 
thầy chọn đất để mả. 

- để mặc: phú cho, bỏ không 
thèm dòm ngó: mặc cho làm gì 
thì làm: cửa trống phú cho thằng 
nhện đóng, đèn tàn để mặc cái dơi 
kêu (H. XHH). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


311 


- để mắt: ghé mắt trông 
chừng: để mắt dòm ngó giùm. 

- để nái: cũng như để giống, 
nói về heo: lựa heo tốt để nái lại. 

- để ngõ: bỏ ngõ, không đóng 
cổng: cửa để bỏ ngõ vô ra thông 
thả; - để cho con gái tự do lựa 
chồng: để ngõ đợi khách tao nhân, 
ai người quân tử cầu thân thì 
vào (c.d). 

- để rẻ: bán rẻ lại, nhường lại 
với giá hạ; anh có xài, tôi để rẻ. 

- để thẹo: tiếng lóng làng dao 
búa: chém không cho chết, duy 
để sau lành mang thẹo trên mặt 
mày; tụi nó hăm để thẹo mầy. 

- để vạ: để họa. 


Để búi tóc, mà đội nón hai tầng 


đánh phấn trắng: mấy ông già 
này gọi nửa mùa, búi tóc không 
đành cắt bỏ, nhưng lại ham cái 
nón trắng của ông Tây chủ sở, 
mấy ông già này là giai đoạn tiếp 
anh đầu bếp đọn bàn ông chánh, 
nửa sạc áo bành tô vận quần ủi 
trắng và tiếp anh bồi Tây được 
mặc áo thun rửa chén liếm đĩa 
bơ của bà đầm ăn sót lại, mấy ông 
già này là ông kinh lịch bên Tòa 
Án, ông huyện hàm hàm, mấy 
ông khéo lựa chiếc nón đến hai 
tầng và dài che búi tóc, khi đi lẹ, 
nón nhóc nhóc nhảy như cái mông 
con kiến dương khoét dừa, con bọ 
hung ủi phân (scarabée), nhưng 
con gái ông đẹp và gia tài của ông 
lớn, nên thường mấy ông ấy vẫn 
làm bố vợ hạng cao đẳng (cẳng 
đau) mấy ai dám cười. 


Đền thờ Lễ Công: đd., ở phía nam 


cù lao Phố, thôn Bình Hoành, 
huyện Phước Chánh, thờ Lễ Công 


Trân Hoàn Hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh, có công khai dân lập ấp xây 
dựng đất Đống Nai, đền ngó mặt 
sông Phước Giang, lấy vũng đá 
làm thủy thành, dưới vũng tương 
truyền thường có cá gáy lớn dài 
đến 6,7 thước, canh khuya thanh 
vắng thường hiện ra bơi nhảy 
như chầu bái ông. Sau bị Tây Sơn 
chiếm, hương lạnh khói không, 
thi sĩ Lâm Tấn có thơ: 

Bạch thảo thê thê cổ tái trần, 

Hoang thành di kiến dã 
hoa tân. 

Thiên tương sự nghiệp qui 
tiền đại, 

Ta dĩ sơn hà chức hậu nhân. 

Phong võ vị khôi chĩnh 
chiến cốt, 

Tử tôn trường thác loạn 


ly thân. 
Bình sinh nhất trích tâm 
thường lụy, 


Bất khấp trung thần khấp 
loạn thần. 

Dụi giặc niêm phong cỏ 
bạc màu, 

Thành hoang hoa nở cảnh 
buồn xau. 

Trời đem sự nghiệp hoàn 
đời trước. 

Đất giữ non sông gán kẻ sau. 

Mưa gió chưa tiêu xương 
chiến sĩ, 

Cháu con đã vướng nạn 
bình đao. 

Bình sinh chẳng khóc tôi 
trung nghĩa 

Chỉ khóc loạn thần quấy 
rối nhau. 

Lúc đầu triều Nguyễn có cấp 
phu trông nom nhang (Ngyễn Tạo 
địch) khói và xuân thu tế tự chu 


312 


TVTNMN 


đáo. Năm Tự Đức thứ tư (1851) 
đền được đời vô và cất lại mới. Lễ 
công còn được thờ nhiều nơi khác 
(Vàm ông Chương). 

Đi gõ trống: tiếng Bắc nói 
lóng, thay vì nói trắng đi hát ả 
đào. 

Đi điệu: tiếng chuyên môn của 
người đi tìm trầm hương, kiêng 
không dám dùng tiếng ngải, tiếng 
trầm, và vốn là người Thượng 
vùng Quảng Nam, họ đỉnh ninh 
trầm là của thánh mẫu Thiên Y 
A Na, trước khi vào rừng phải 
cúng vái trọng hậu xin Bà cho 
thì mùa mới trúng, chia ra nhiều 
tốp, mỗi tốp đi điệu đều có khẩu 
hiệu riêng để liên lạc nhau, khỏi 
lạc đường và để khỏi trùng hợp 
cùng tốp khác. 

Kỳ Nam là mủ cây có bịnh, 
đóng khi ngoài da khi trong 
ruột, khi dưới gốc khi dưới rễ, 
nếu biết phải đào sâu mà lấy, 
cái “lộc” của Bà cho, có nhiều khi 
một tốp trước đi ngang không 
đánh hơi được gì, hoặc không 
trông thấy hoặc cho rằng Bà 
không khứng nên làm mờ mắt 
đến tốp sau, “Bà cho hưởng lộc”, 
thì hương thơm ngào ngạt, trúng 
số ngay tại gốc, có mấy hồi! Vả 
lại nhờ đức tin mạnh, người đi 
điệu không biết sợ cọp và thú dữ 
vì quả quyết có Bà phù hộ và tự 
nhiên thú rừng và hùm beo đều 
kiêng nể người đi điệu là tay sai 
bộ hạ của Bà. 


Đìa: dt. ao vũng, chỗ moi sâu mà nhử 


cá, cá thấy chỗ sẵn thì vào ở. 
Đầm đầa: tiếng nói chung về 
chỗ cá tụ. 
Bắt địa : làm tiền (gái). 


Bắt đìa, bắt cá trong đìa, 
thường vào mùa hạn, sau khi 
nước gi1ựt. 

Tát đa, n.t. 

Tiếng mượn của Pháp: Đầm 
một thứ dụng cụ, vừa nặng, vừa có 
mặt dưới bằng phẳng dùng nện nền 
nhà, mặt lộ cho dẽ xuống (dame). 

Đầm: mụ đầm, con đầm: do 
dame, madame nói trạnh, đàn bà. 

Đầm đìa: ướt sũng, ướt nhiều: 
mầu hoa lê hãy đầm đìa giọt 
sương (K.) 

Áo đầm giọt lệ, tóc se mái 
đầu (K.) 

Đầm đìa giọt ngọc, thẫn thờ 
hồn mai (K) 

Giấy lòe nét tủi, nghiên đầm 
giọt sương (Nh.ÐĐ.M.) 

Công nợ đìa ra (nghĩa rộng 
là nhiều). 

Nay tát đầm, mai tát đìa, 
ngay kia, giỗ hậu. 

Làm ruộng thì phải đắp đầa, 
vừa để giữ nước vừa đi vừa về (c.d.) 

Đầm do đàm (Hán) và đìa do 
trì (Hán)? (Phải vậy chăng, xin 
hỏi các bậc hay chữ). 

Địa danh viết sai, cần cải 
chính: 

- Hòn khói thay vì Honecohé; 

- Ba làng an, thay vì Batangan; 
(gần Quảng Ngãi). 

- Tây Côn Lĩnh (Tsi-con-lin) 
thay vì Tân Côn Lĩnh; (gần 
Lào Kay) 

- Đèo Mũ Dạ thay vì đèo Mụ 
Già (bắc Trường Sơn). 

Địa Lý, Ma Linh, Bố Chánh: 

Năm Giáp Thân (1044), vua 
Lý Thái Tông ngự giá đánh 
Chiêm thành Phật Lệ. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


313 


Năm Kỷ Dậu (1069) Lý Thánh 
Tông bắt vua Chế Cu phải dâng 
ba châu Địa Lý, Ma Linh và 
Bố Chánh để chuộc tội (nay 
thuộc Quảng Bình, Quảng Trị). 
(L.N.T.ĐNVT 9) 


Địa Tạng Sơn: đd., tên Hán của núi 


Địa Tạng (xem chữ ấy). 


Định Tường Tỉnh: đd., tên một 


trong sáu tỉnh NV đời Thiệu Trị 
chí Tự Đức, gồm: 

2 phủ và 4 huyện: 

Phủ: 

1) Kiến An (chợ Cai Tài) 

2) Kiến Tường (Cao Lãnh) 


Huyện: 
1) Kiến Hưng (giồng Trấn 
Định) 


2) Kiến Hòa (Chợ gạo) 

1) Kiến Phong (Cái Bè) 

2) Kiến Đăng (Cai Lậy). 
(T.V.K.) 


Định Tường Trấn: đd., một trong 


tám trấn đời Minh Mạng. Bảy 
trấn kia là: Nam Vang, Gò Sặt, 
An Giang, Vĩnh Thanh, Phan 
Yên, Biên Hòa, Hà Tiên. 

Định Tường Tỉnh. - Danh từ 
Định Tường có từ năm 1832; sau 
hiệp định năm 1862, Pháp cắt 
Định Tường ra ba tỉnh là Mỹ Tho, 
Tân An và Gò Công, từ tháng 10 
năm 1956, Gò Công và Mỹ Tho 
nhập lại và lấy theo cũ tên tỉnh 
Định Tường. 

Định Tường danh nhơn (triều 
nhà Nguyễn): 

Đặng Văn Lương (Chợ Gạo) 
(? -1784), chưởng dinh 

Đoàn Cảnh Cư (Cai Lậy) 
(? - 1795), chưởng cơ 


Hồ Văn Lân (Cai Lậy) ( - 
1814), chưởng dinh quận công. 

Huỳnh Văn Tứ (Chợ Gạo) (? - 
1801), chưởng cơ 

Lê Văn Duân (Giống Trân 
Định) (? - 1791), chưởng quân 
quận công. 

Lê Văn Duyệt (Mỹ Tho) (1744- 
1832), chưởng quân quận công. 

Lê Văn Phong (Mỹ Tho) (? 
-1824), chưởng dinh. 
Mạc Văn Tô (Chợ Gạo) (?-?), 
phó tướng 
Mai văn Bửu (Cai Lậy) (?- 
1800), chưởng cơ 
Ngô Văn Lễ (Cai Lậy) (?- 
1795), chưởng cơ 
Nguyễn Hiền (Chợ Gạo) (?-?), 
chưởng cơ 
Nguyễn Hoài Quỳnh (Chợ 
Gạo) (1781-1817), tham trì 
Nguyễn Huỳnh Đức (Tân 
An) (1748-1819), chưởng quân 
quận công 
Nguyễn Từ Trinh (Chợ Gạo) 
(2-1800), tham tri. 
Nguyễn Văn Hiếu (Chợ Gạo) 
(1764-1833), chưởng quân 
Nguyễn Văn Lợi (Chợ Gạo) 
(2-1803), chưởng dinh 
Nguyễn Văn Thơ (Cái Bè) (?- 
1794), chưởng dinh. 

Võ Văn Oai (Chợ Gạo) (2- 
1795), chưởng cơ. 

(theo Lê Thọ Xuân) 


Định Viễn Phủ: đd., tên cũ đất 


Vĩnh Long, đời đàng cựu gồm 
hai huyện: 

1) Vĩnh Bình Huyện, hay 
Long Hồ. 

2) Vĩnh Trị Huyện, hay Vũng 
Lñêm. 

(PCGBCTVK). 


TVTNMN 


Điều khiển: dt., chức quan võ thời 


chúa Nguyễn, lúc chạy loạn trong 
Nam, một chức võ nữa là “điều 
bát: 

t.d: Chợ Điều Bát, chợ Điều 
Khiên; điều khiển ba quân, điều 
bát nhung vụ. 

Ông Nguyễn Văn Tổồn, người 
gốc Miên, chức làm điều bát đời 
Gia Long. 


Đoan Khê nghiễn sử: sách khảo 


về nghiên mực làm bằng đá quí 
Đoan Khê, do Ngô Lan soạn. 

Nghiên: nghiễn, vật trước đây 
dùng để mài mực Tàu, khi viết 
chữ Nho bằng bút lông. Thường 
làm bằng đá quí, tỷ dụ: 

- đá Đoan Khê, quí nhất, sản 
xuất ở Cao Yếu (Trung Hoa); 

- Vân Mẫu, ở Trường Sa; 

- Vụ Nguyên ở Thiệp Châu. 
Thiệp Khê kém Đoan Khê một 
bực (Thiệp Châu Vụ Nguyên); 

- Lật Ngọc ở Thành Châu; 

- Lật Đình ở Thanh Châu 
(Thơ Nghiên Hoa Mộng Hư Chu, 
tr. 43). 

Vân Nguyệt Nghiễn: nghiên 
mực chạm mây và vầng trăng 
(tr. 37). Vua Tự Đức ngày xưa có 
nghiên mực Đoan Khê rất vừa ý, 
phong chức là Tức mặc hầu, vì 
muốn có mực cấp kỳ, chỉ hà hơi 
vào thì mấy cù dục nhãn tiết ra 
nước đủ ướt nghiên có mực, rất là 
huyền bí. Nghiên này thất lạc khi 
Ngô Đình Diệm bị thí. 

Vân Nguyệt La Văn Nghiễn 
(Thơ Nghiên Hoa Mộng tr. 39): 
nghiên vằn chéo chạm mây và 
vầng trăng. 

Đoàn Khê Thạch: đá thủy 
nham, phải quanh năm ngập 


nước ở dưới suối, mới thật quí 
(Thơ Nghiên Hoa Mộng Hư chu, 
tr. 52). 

Đá thủy nham tết phải là đá ở 
mỏ Lão Khanh (tr. 52 sđd). 

Về đá làm nghiên mực, những 
danh từ chuyên môn thường 
thấy là: 

- sắc: mầu mỡ: couleur; 

- văn; những đường vân trên 
lụa, trên đá. Nôm là gân đá: 
veIne. 

-thạch lý: thạch lý mềm là thớ 
đá mềm, đá này không làm cho 
chóng mòn, từ ngòi bút đến thoi 
mực (tr. 52 sđd) 

- không sâm, nghiền mực 
tuyệt nhiên không sâm: hiểu là 
không hút nước (tr. 52 sđd) và hà 
hơi vào nghiên đang khô là có mực 
đủ dùng (tr. 52). Tác giả không 
viết chữ “sâm” này ra Hán tự, 
nên không dám quả quyết nghĩa 
ra sao. Theo vài tự điển quốc ngữ, 
thấy giải : sâm là không đều, là 
nước thấm giọt xuống (xin tạm 
cho rằng vậy). 


Đoan Ngọ Tiết : dt. tên chữ của tết 


“mồng năm tháng năm” ta. 

Đến ngày hôm ấy thì chuôi sao 
Đầu chỉ ngay vào phương ngọ, cho 
nên gọi là Đoan Ngọ. Tháng ấy, 
khí âm gần thịnh, hay có bệnh 
lệ khí. Hóa ra từ xưa đến nay hễ 
đến tết ấy thì lấy lá ngải cứu, kết 
thành hình người hay hình hổ, 
treo ở trước cửa, người lớn uống 
rượu xương bổ, trẻ con bôi thuốc 
hùng hoàng vào mình vài chỗ, đeo 
chỉ ngũ sắc, nhuộm móng tay, để 
trừ khí độc; rồi ăn bánh dun, rượu 
nếp, mấy các thức hoa quả chua 
chát, gọi là “giết sâu bọ”. Lại đến 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


31 


giờ ngọ, lấy các thức lá phơi khô 
để nấu nước uống. 

Đời Xuân Thu, có người Khuất 
Nguyên là bầy tôi trung thờ vua 
nước Sởphải vua ngu tối, hay yêu 
kẻ gian nịnh mà ghét người trung 
nghĩa. Người ấy sợ rằng vua cứ 
thế mãi thì phải đến loạn, tìm nhờ 
can gián; vua cũng chẳng nghe, 
lại đày ra làm quan ở Trường 
Sa. Người ấy mới làm bài Ly Tao 
dâng vua để vua nghĩ lại, mà 
vua cũng chẳng biết; bực mình, 
ngày mồng năm tháng năm, ôm 
đá nhảy xuống sông Cốt La chết. 
Đời bấy giờ, ai cũng thương người 
ấy là người trung mà phải chết 
đuối. Hễ đến ngày tết ấy, bên Tàu 
ai cũng đua nhau chở đò, đem 
bánh, bỏ xuống sông, để cúng 
người ấy. (Theo bộ Chrestomathie 
Annamite của ô. Ed. Ñordemamn, 
ban TDEO 1914, tr.39). 

Phụ chú. - Ở VN vẫn còn tục 
cúng bánh ú ngày tết nửa năm 
này, không cúng đúng Khuất 
Nguyên và vẫn giữ tục vì bánh 
ú ăn mùa này còn ngon hoài. 
Được làm dân Việt : lên Lèo ăn 
mắm trùng dế, qua Kăm Bu 
Chia ăn mắm bò hóc, đến Noel, 
ăn lễ Giáng Sinh cờ Tây, sáng 
sáng độn phở tái, tối tối độn mì 
bình dân, hỏi còn đòi gì nữa ? 
Chứ dân Hồi, giàu dầu lửa, dư 
tiền mà không được ăn con thú 
nào mà không tự mình sát sinh 
sau khi đọc một câu rỗi linh hồn, 
thú thật đổi làm dân Hồi giáo tớ 
không đổi. 


Đốc Huỳnh : đd., tên chữ của cửa 


Đếc Vàng (PCGBCTVR) (xem cửa 
Đếc Vàng). 


Của biển Đốc Huỳnh, cách 
hướng tây Long Xuyên (Cà Mau) 
107 đặm, bề ngang 38 trượng, sâu 
10 thước. Trong cửa biển 80 dặm, 
đến ngã ba sông Khoa, thông lưu 
ra biển. Năm Đinh Dậu (1777), 
đức Duệ Tông Nguyễn Phúc 
Thuần, trú ö đất Long Xuyên 
(Cà Mau) bị tướng Tây Sơn bắt. 
Chúa Nguyễn Ánh lúc ấy nhờ 
đi trên chiếc thuyền khác ở ngã 
sông Khoa nên không bị bắt, ngài 
muốn nhơn lúc ban đêm đi thuyền 
nhẹ chạy ra khơi, nhưng cứ bị một 
sấu lớn ngăn cản chận đường và 
thuyền không làm sao ra biển 
được. Rạng ngày nhờ dân ở đó nói 
lại mới hay đêm rồi có thuyền Tây 
Sơn đi tuần ở vàm, nếu ra ắt bị 
hại. Và nhờ vậy, chúa thoát được 
chạy ra hòn Thô Châu mà mưu 
đồ đại sự sau này. Phải chăng có 
vận số, hay chuyện sấu ngăn mũi 
thuyền là bịa ? (theo NKUTĐDC, 
t.101 và GĐTTTC, tập 1 tr.117 và 
tài liệu khác). 


Đốc Huỳnh : đd, tên chữ của Cửa 


Đếc Vàng : bản của Aubaret, tr. 
285 : L/arroyo de Doc Hoang, est 
large de 4 truongs et profond 
de 10 pieds. II est situé dans 
Youest de la fortifiicatlon Long 
Xuyen Dao, à la distance de 107 
lis de demi. Ôn voit dans cette 
fortificatlon un grand nombre 
đauberges de toutes sortes, 
autour desquelles se øroupent des 
Jonques de mer et des barques. 

Après un cours đe 84 lis dans 
Tintérieur de Ÿarroyo, on parvient 
au Khoa Giang, là se trouvent 
deux branches qui toutes les deux 
se rendent à la mer. 


316 


TVTNMN 


Lan định diau (1977), 
pendant la révolte des Tay Son, 
Gia Dinh (la basse Cochinchine) 
étant au pouvor des rebelles, 
Ïempereur Gia Long, nétant 
encore que lheritler présomptif, 
construsIt une barque nommée 
Thu Quyen (creux de la main) et 
suIvIt dans sa fulte Ïempereur 
Toan Tön, son grand prère. l]s se 
réfuglèrent dans ce lieu. 

Cependant les rebelles 
vinrent y cerner les fugItIfs. 
L/empereur Toan Ton se fixa 
provIsoirement dans le poste 
fortiié de Long Xuyen ; mals 
1l y fut pris par les rebelles et 
ramené dans le nord (à Sai Gon). 
Les mandarins et les soldats qu1 
avalent accompagné Ïempereur 
dans sa fuite eurent le même sort. 
La barque de Gia Long put seule 
se sauver dans le Khoa Giang, et 
le fugitif néprouva aucun mail. 
Son Intention était de sortir de 
là pour se rendre en pleine mer 
et se réfuglier au loin. Mais sa 
barque fut arrêtée par un caiman, 
qul, sétant mis en travers, 
TYempêcha de passer outre; 1] lui 
fut impossible davancer đun 
seul pouece. La terreur fut alors 
très grande dans la barque; 
mals le lendemain les habitants 
apprirent au fugItif que, pendant 
toute la nuit précédente, les 
rebelles avalent veillé avec la 
plus stricte attention sur tout le 
littoral de la mer, et que nayant 
vu aucune apparence de barque 
portant des dignitaires ou des 
soldats fugitIfs, 1ls sen étalent 
retournés dans la matinée. La 


barque Thu Quyen put done 
alors sortir et se sauver dans 
Tiâle de Tho Chau, et les fugitifs 
y demeurèrent en palx. C'est par 
la protection évidente du clel que 
toutes ces choses eurent lieu, et 
cest pour cela que Ïempereur 
put reconquérir son trône. AInsl 
le ciel lui suseita le danger de 
cet énorme caiman pour le faire 
tourner au salut de sa fuite. Cet 
événement Influenca son esprIt, 
qui devint depulis très profond et 
médItatIf. 

Ce prince fut touJours 
visiblement protégé parml les 
dangers qu 1] courut, tant sur 
les montagnes que dans les 
fleuves. Le dragon Impérial veilla 
constamment sur lui du haut des 
nuages, pendant que les esprlts 
terrestres écartalent les dangers 
à son approche. Ainsi Ïempereur 
Cao Tsu, de la dynastie des Han 
(Chine) échappa au typhon de 
Tsui Shuy; ainsl son descendant 
Quang YŸu, environné đeau qui 
TYempêchait de fuir, la vIt se geler 
en une seule et lui offrir une route 
solide”. 


Đôi tai nghễnh ngãng (chữ trong 


Thơ Nghiên Hoa Mộng của Hư 
Chu) : già có tật nặng tai chứ 
vẫn chưa điếc, và chậm nghe 
chậm hiểu. 


Đội mâm : th.ng. mâm thường làm 


bằng gỗ, sang lắm thì thếp son, 
hoặc bằng thau, đồng, kẽm, chì 
hình khi tròn, khi vuông dùng để 
bày những đĩa bát đựng đồ ăn, và 
phân ra có mâm bồng, mâm quì, 
mâm có chưn, mâm vỉ, mâm gỗ, 
mâm xà. Đội mâm là dâng hối lộ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


317 


đựng trong mâm và đội trên đầu, 
nhưng tục ấy là vào ngày xưa, 
thời quan liêu vua chúa, nay dầu 
bước qua thời đại văn minh, ăn ở 
theo Âu Mỹ nhưng tục nhã thanh 
ấy vẫn còn và thông thường đồng 
bào Bắc và Trung, mỗi khi muốn 
biếu xén vật gì, nhỏ như hột gà, 
một chục ổi, đến nhà người được 
nhận, họ vẫn xin lấy cho họ một 
cái mâm hoặc một dĩa bàn, rồi họ 
trịnh trọng thưa với gia chủ mới 
nhận lễ vật biếu. Chúng tôi trong 
Nam hết sức kính phục cử chỉ khả 
ái này, nhưng không làm sao bắt 
chước được, vì sống chung đụng 
nhiều đời với người Tàu người 
Thổ, xuề xòa đã quen thói, nên 
khi chúng tôi cho chác, thường 
dụng lòng hơn dụng lễ, và không 
mâm nào chứa được lễ biếu là cái 
tủ lạnh hay chiếc ô-tô Mercédès, 
nên thường thấy người Nam tay 
xách cặp vịt sen Sa Đéc hay trái 
sầu riêng hai ký, miệng cười hề 
hề đem lại nhà rồi nói một câu 
cụt ngủn mà quên phứt hỏi xin 
cái mâm đựng lễ, tuy cũng rằng 
“đội mâm”. 


Đổi sốc : dt., Miền Nam : đổi là đổi 


chác, sốc : srok : vùng, xứ, tiếng 
Cơ Me. Làm nghề buôn ít vốn, 
chuyên mang gánh vào sốc Thổ 
sốc Mọi đổi chác với họ những 
thức cần dùng : lá trâu, gói thuốc, 
kẹo bánh, kim chỉ, dầu trị cảm 
mạo, v.v... Thuở trước thì đổi dây 
thau, muối hột lấy ngà voi, tê 
giác, mật gấu, sáp ong, v.v... 

Tục đổi sốc, lúc ban sơ, nghe 
ra rất là lạ và khó hiểu : đôi bên, 
Kinh và Mọi (người Thượng) giấu 
không cho gặp và thấy mặt nhau: 


người Kinh mang lên những vật 
định cho người Mọi (cứ gọi theo 
xưa), sắp bày ra một nơi nào nhất 
định rồi lánh mặt đi, để cho người 
Mọi ra lựa, khi nào họ chọn và 
vừa ý món nào, thì họ đặt một 
vài món mà họ muốn trao đổi, tỷ 
dụ ta để một đống muối, họ đặt 
kế bên một mớ sáp hay mật ong 
hay dầu chai, quí hơn nữa ta để 
vòng thau, hột chai lưu ly (kiếng 
gương), họ để ngà voi, sừng tê, 
rồi Mọi rút lui, qua ngày sau ta 
trở lại thấy mất món hàng mình 
đặt hôm trước và thay vào thấy 
món lạ lấy chỗ món kia, nếu ta 
ôm ởi là đôi bên ưng thuận, nhược 
bằng cả hai món còn nguyên thì 
là đôi bên chưa bằng lòng và bày 
ra cách khác, lần hồi và lâu lắm 
mới chỉnh phục được lòng tin của 
họ, và trao đổi nhau từ miếng 
trâu, điếu thuốc đến chén rượu 
vò, nhưng thỉnh thoảng tránh 
không khỏi sự hiểu lầm tra thuốc 
độc hoặc đâm chém giết chóc 
nhau vì tội lớp trước lường gạt 
trao vật xấu lấy đồ tốt, cân thiếu 
hay ăn gian ăn lận là họ (Mọi) 
ghét nhứt và định ninh trong trí 
người Kinh là lanh lợi gian hùng 
khó chơi nhứt... 

Mãi, lâu lắm mới tập họ chít 
khăn, nhưng họ vẫn trần truồng, 
thân trên mặc áo dài chít khăn 
đóng (cai tổng Mọi), thân dưới 
để y cái ấy lòng thòng trong một 
chiếc khố nhỏ hụt trước thiếu sau, 
và giày dép thì mang vào khi có 
quan Tây đến sốc và Tây đi rồi, 
thì cổi giày cổi dép ra treo trên 
gùi trên vai đồng hàng với khô 
bò, khô nai và trái bầu khô đựng 


TVTNMN 


rượu đế rượu trắng là xa xí phẩm 
của hạng phong lưu đã từng giao 
thiệp với người chợ người Kinh. 
Khi đồng hóa được đồng bào 
người Thượng, lối 1910 (?) thì việc 
“đổi sốc” tự chấm dứt, và vùng 
Đông Môn mất thịnh vượng và 
biến lần ra nhà quê nhường chỗ 
cho thị trấn Biên Hòa (có tòa bố 
và chợ búa bao vây) vùng Đồng 
Môn nay là làng Phước Thiểng, 
Mỹ Quang Tự, có chùa Phật do 
bà Phủ Lê Văn An tạo lập, chỉ 
còn trồng trà nội hóa trao đổi mật 
ong, cũng như làng Xoại Na, quê 
hương của tôi ở Sốc Trăng nay 
là làng Miên lèo hèo nào ai nhắc 
tới, chớ xưa kia là vị trí đồn trại 
nhà binh, yếu điểm phổn thịnh 


Trấn (Gia Định) và Long Hồ 
(Vĩnh Long), đời Lê (1754) tạo lập 
(G.Đ.T.C Aubaret, tr. 12). 


Đớp hít : th.ng., đớp là con thú nhảy 


đến mà ngoạm nhanh lấy mồi 
: con cóc nằm bên bờ ao, lăm le 
lại muốn đớp sao trên trời (Việt 
Nam Phong Sư). Hít là hút hơi 
vào bằng mũi : hít một mồi thuốc 
555. Đớp hít đi đôi là tiếng lóng 
của bọn dùng ma túy, đói thèm 
đã lâu nay gặp thuốc thì táp và 
nuốt ngay mất cả khói lẫn thuốc, 
giây lát mới phun nhả ra, đê tơ 
lơ mơ sảng khoái của kẻ đi mây 
về gió, môn đồ của nhóm yên sĩ 
phi lý thuần. Hiện nay Đớp hít 
có nghĩa là hôn hít vội vã và hàm 
nghĩa làm tình gấp rút. 


Đôn Ngãi Châu : tên Hán của phần 
Tây của cù lao Nai (xem chữ ấy). 
Đồn Oai Viễn : đd., tên xưa của 


một lúc. " 
Đoan Khê Nghiễn Sử : dt., sách 
khảo về nghiên mực làm bằng 


đá tốt nhứt là do núi Đoan Khê 
sản xuất (Ngô Lan soạn) - Đoan 
Khê Thạch là đá thủy nham, phải 
quanh năm ngập nước ở dưới suối 
mới thật quiù, và đá thủy nham 
tốt phải là đá ở mỏ Lão Khanh. 

Viết thêm. - Nghiên mực “Tức 
Mạc Hầu” của vua Tự Đức, khi 
thổi hơi người vào thì mực tiết ra 
đủ viết gọn vài chữ, là đoan khê 
thạch, vua rất quý trọng, đã thất 
lạc khi ông Diệm bị đổ. 


Đồn Dinh : dt., địa danh cũ của 


nơi gọi Chợ Sỏi, tức nơi vào đời 
Aubaret gọi rue du Bazar (Sài 
Gòn). Đồn Dinh nầy do Kinh lược 
khâm sai Cao Man Quốc (kinh 
luoc, envoyé Impérlal dans le 
Cambodge) tên Thiên, cai trị các 
tỉnh Khánh hòa, Bình Thuận, 
Trấn Biên (Biên Hòa), Phan 


phu Lạc Hóa, gồm 2 huyện huyện 
Tuân Nghĩa và huyện Trà Vĩnh 
(thuộc tỉnh Trà Vinh). 

Đồn Oai Viễn này thuộc về 
dân Thổ đây theo chúa Nguyễn 
chống giặc Tây Sơn, sau định cư 
ở đây lập đồn điền rồi lập nghiệp 
luôn và sống chung đụng với 
người ta người khách, thành thử 
theo phong tục chung của ta. 


Đông Cung Cảnh, hay Hoàng Tử 


Cảnh (1779 - 1801) : ph.d., con 
trai lớn của Nguyễn Phúc Ánh, 
lúc còn làm chúa và đang tránh 
né Tây Sơn, nhưng đã gọi như là 
“thái tử” - Năm 1784, chúa gởi 
Canh theo chơn Thầy Ca (Bá Đa 
Tộc) qua cầu viện bên Pháp, đến 
tháng 2-1785 sang đến Pháp, 
ngày 28-XI-1787 Cảnh cùng ký 
kết với hầu tước de Montmorin 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


319 


đại diện đế Louis XVI, ký vào 
hòa ưóc Versailles, nhưng tờ 
hòa ước nầy không được thi 
hành như ký kết, vì chuyến về 
ghé Pondichéry, Bá Đa Lộc bị de 
Conway không phát binh, thêm 
việc Canh theo đạo Công giáo, 
triều đình cử hoàng Đam (Minh 
Mạng) lên thay. 

Ngoài ra nên nói luôn, giáo 
chủ Benoit XIV không cho người 
theo tân giáo giữ lệ thờ cúng tổ 
tiên, việc này làm ngưng trệ việc 
thâu nạp tân tín đồ, cũng như 
việc cấm các thầy giang học chữ 
Hán (sợ họ nhiễm Khổng giáo), té 
ra nhờ vậy phát minh được thứ 
chữ quốc ngữ viết bằng mẫu tự 
la tỉnh thế cho Hán Nôm mà ta 
nay thừa hưởng. 


Đông Giang : xem lạch Đông. 
Đông Hồ : đd., ở trước tỉnh ly Hà 


Tiên, hướng nam là cửa biển Hà 
Tiên. Hải cảng gọn gàng, củng cố 
địa khí, ngày xứ khi chưa có tên 
đặt Hà Tiên này, thì đất gọi “Càng 
Khẩu”, sách xưa đề Kankao, 
nhiều người dịch lầm là Cần 
Cao, cho đến giờ cải chính chưa 
xong. Bề ngang 5 trượng sâu 10 
thước, tiếp nối hạ lưu sông Vĩnh 
Tế. Trong hồ chứa đựng rộng 71 
trượng, gọi là hề Hà Tiên, lại gọi 
là Đông Hồ, vì hồ ở về phía đông. 
Giữa hồ có cồn cát nổi, phía đông 
và phía tây nước sâu trên dưới 
ð thước, ghe thuyền ở bến sông 
biển đến đậu neo tấp nập, người 
buôn tứ chiếng hội đông đảo. 
Mười cảnh Hà Tiên, trội nhứt có 
lẽ là cảnh “Đông Hồ ấn nguyệt” 
(trăng in Đông Hồ (GĐTTC, 1. 
112 à NKLTĐDC, tr. 100). 


Aubaret, tr. 279 viết : “Le lac 
Dong Ho est situé en face de la 
citadelle de Ha Tien”. 

Dans le sud de ce lac, se trouve 
le port de mer de Ha Tien, qu1 est 
entouré par des terres solides 
et sèches sur lesquelles Ïair est 
très pur. Ce port a ð truongs de 
large et 10 pieds de profondeur. 
T] recoIt du côté du nord les eaux 
de la rivière de Vĩnh Te. 

Ce lac est très vaste, 1Ì attelnt 
la largeur de 71 truongs; on 
le nomme Ha Tien ho ou bien 
Dong Ho. Au miÌ]leu existe un 
banc de sable, tandis que dans 
Test et dans Ïouest 1Ì y environ 
B pieds de profendeur. C”est en ce 
lieu que réunissent les diverses 
barques de mer, ainsi que les 
bateaux de rivière. II se falt là 
un grand commerce. Cest un 
beau spactace de voir ce lac par 
un beau clair de lune, quand cet 
astre, arrivé au zénith, se réflète 
dans ses eaux. 

Ce lac est compté au nombre 
des dix sites remarquables de la 
provinee. 


Đồng Tháp Mười : đd., theo quyển 


monographie năm 1902của tỉnh 
Mỹ Tho, thì vào những năm 
1909, Đồng Tháp Mười, còn gọi 
là Đất Bưng và sắp vào địa hạt 
tỉnh Sa Đéc (cho tới năm 1932, 
lúc tôi còn làm việc tại tòa bố Sa 
Đéc, thì Đồng Tháp Mười vẫn 
còn dưới quyền cai trị của tham 
biện Sa Đéc, và sắp vào quận 
Cao Lãnh. Lúc ấy, Mộc Hóa chỉ 
là tên một làng như bao nhiêu 
làng khác. (theo monographie 
Mỹ Tho n. 1909. 


320 


TVTNMN 


(Theo lời luận của tập địa dư 
chí Mỹ Tho nây thì Đồng Tháp 
Mười có một lớp dày phân cây 
lá mục rất hạp với sự trồng trặt, 
nhưng cần mở kinh xẻ rạch khai 
thông cho sạch nước phèn trước 
đã. Việc công tác to lớn này đã 
được thi hành về phía Mỹ Tho do 
tổng đốc Trần Bá Lộc coi sóc, ông 
đào được trên 150km kinh nhưng 
nay ông đã mất, hiện có nhiều đơn 
xin khai phá thành ruộng lúa, 
vì công tác đào mở mang vùng 
Đồng Tháp đang tiếp tục thi hành 
(monographie dẫn thượng). Theo 
monographie nầy, đất Đồng Tháp 
phần thuộc về Mỹ Tho nằm trọn 
phía bắc các tổng Phong Phú, 
Phong Hòa, Lợi Thuận, Lợi Trinh 
và Hưng Nhơn. 

Đồng Tháp Mười, đất trũng 
lòng chảo, có sách nói đó là dấu cũ 
của Cửu Long Giang bỏ để chảy 
qua lòng sông cái hiện nay, vấn 
đề nầy nên tìm hiểu thêm với các 
di tích Cơ Me (Tháp đá họ xây ở 


đó từ đời trước đồng thời với Đế 


Thiên Đế Thích, nhưng tại sao 
họ gọi Prasat Préam Loveng, (tức 
Tháp Năm Căn) mà ta dịch ra 
Tháp Mười ?) Tháp Mười nây lại 
với Đồng Cà Mau, quả là hai cái 
túi thiên tạo dành cho dân Miền 
Nam, nếu biết dưỡng, cá ăn không 
bao giờ hết, cứ tuần tự mùa nước 
đổ, đủ các thứ cá xúm lại sanh 
đẻ trên Biển Hồ (Tonlé Sap, Nam 
Vang), cá sanh được trộng gọi cá 
rồng rồng đưa nhau theo nước trôi 
vào địa phận Nam Kỳ, cá ăn rong 
rỉa rứt rễ cây và bùn non, khi mập 
mạp thì làm mỗi ngon cho bợm 
nhậu Việt, thậm chí nhiều đến 


đỗi có thứ gọi cá linh mùa nước 
đổ, cá nổi lều bều đầy mặt nước, 
lớp làm mắm, lớp ăn tươi, lớp lại 
vớt lên đổ đống làm phân trồng 
trặt, thật là xa xỉ của trời hết chỗ 
nói, kịp đến khi có gió chướng cá 
đánh hơi biết mùa hạn đã đến thì 
lội ngược dòng trở về Biển Hồ để 
gây giống hẹn sang năm sẽ xuống. 


Đông Hồ Ấn Nguyệt : một bài thơ 


của Mạc Thiên Tứ trong 10 bài 
Hà Tiên thập cảnh : 

Một hồ leo lẻo tiết thu quang 

Giữa có vâng trăng nổi rõ ràng 

1ây nước chơn mây in một sắc 

Ả Hằng nàng Tố ló đôi phương 

Bạng thanh đã hứng thuyền 
Tô Tử 

Lạnh lẽo càng đau kiếng Nhạc 
Xương 

Cảnh một mà tình người dễ 
một 

Rẻ thì ngả ngón kẻ sầu thương 

Đông Hồ là hồ ở về phía đông 
thành Hà điên. Ấn Nguyệt là 
trăng in. Gọi rằng Hồ, thực thì 
cũng chưa đúng hẳn. Và quả đây 
là Vàm của sông Giang Thành, 
ngoài kia có cửa biển Kim Dự, 
hữu ngạn là mạn núi Ngũ Hổ, 
dãy núi 7ô Châu khép bên hữu, 
trông như dính liền với rặng đồi 
Kim Dự và dãy Bình San, che 
khuất mắt thi nhân du sĩ không 
thấy cửa biển Hà Tiên nhưng 
thấy trong tưởng tượng cảnh êm 
đềm cách hơn hai thế kỷ trước 
nào Kan Kao : Cang khâu, nào 
Tình Quỳnh, Sài Mạt, Cần Vọt, 
Srè Ambel v.v..., nay chỉ còn nhắc 
tên mà không biết rõ chỗ, và nhớ 
lại cảnh ba đào bất an những năm 
gần đây mà không khỏi bị hồi hồi. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


321 


Đông Hồ đã được thi sĩ Lâm Trác 
Chilựa làm biệt hiệu nhưng cảnh 
Đông Hồ đầy sóng gió ngày nay 
thi sĩ nào có thấy. 

Đông Thành Giang : đd., tên Hán 
của Cái Chàm (xem chữ ấy). 
(Đông Thành ắt tên làng). 

Đông Thổ Sơn : đd., tên Hán của 
Hòn Đông Thổ (xem chữ ấy). 
Đồng Cháy : đd., tên của đồng ruộng 
ở gần Thủ Đức, huyện Ngãi An. 
Sách Pháp viết Done Chai tức 

Đồng Cháy. 

Đồng Heo và Suối Đồng Heo : đd., 
thuộc t. Biên Hòa cũ NV. 

Trong GĐTTC, tập thượng, 
bản dịch Nguyễn Tạo có chỉ : 
(tr.27) : sông Đồng Môn, ở hạ lưu 
sông Phước, chạy về đông bắc, 21 
đặm đến miệng suối Tống (suối 
này Aubaret viết tr.166 “Ton 
Thuyen Vulgairement appelé 
Xuoi Dong (sic)”?) rồi chảy đến 
cầu Thanh Thủy và đến vàm suối 
Quán Thu, khi đến chót ngọn suối 
nầy là đến chợ Đồng Môn, còn 
cách một dặm chảy quật qua phía 
đông nửa dặm thì đến giòng sông 
Trao Trao, hai dặm nữa thì đến 
vàm suối Đồng Heo và giáp đường 
cá1 quan cách đó vài chục dặm. 
Do suối Đồng Heo chảy về Đông 
là gặp sông Ký (Ký Giang). (Lược 
tắt hai dịch giả N.T. và T.TT). 

Đồng Hưu (sic) : đd., tên một cánh 
đồng lớn ở Biên Hòa (H.T: Cua). 

Đồng Hưu : đd., một ngọn suối theo 
Aubaret tr.167, đổ nước vào Trao 
Qua Qui, chảy qua Kí Giang. 
(Biên Hòa) 

Đồng Môn Giang : đd., tên Hán 
của sông Đồng Môn (xem s. Đồng 
Môn). 


Đồng Tập Trận : đd., tên chỗ đất 


trống đời Lê Tả Quân (Lê Văn 
Duyệt), thường dùng tập dượt 
bình mã, thuộc vùng ngoại ô Sài 
Gòn, lúc dẹp cuộc nổi dậy của Lê 
Văn Khôi, Minh Mạng sa1 chém 
và vùi thây mấy ngàn người vào 
một mồ lớn gọi Mã Biển Tru 
(T.V.Ký nói 1.137 người, nhưng 
mỗi sử gia đều nói khác, việc 
không đếm được), sau Pháp gọi 
vùng đó là Plaine des tombeaux, 
sách Trương Vĩnh Ký ghì ở vùng 
“champ du polygone actuel” 
còn theo Malleret, thì đặt vị trí 
vùng góc đường Lê Văn Duyệt, 
Phan Thanh Giản (nay là đường 
CMTS, Điện Biên Phủ Q3) khu 
trường đua ngựa cũ, - năm xử 
tử đám theo Khôi là 1834. Lúc 
tôi lên học trường Chasseloup 
Laubat (nay là trường Lê Quý 
Đôn) từ 1919 đến 1923, khoảng 
đất này là Dưỡng đường Bình 
Dân ở đường Phan Thanh Giản, 
còn nhiều mã loạn và nhà thấp 
lụp xụp, sân chơi túc cầu, tiếng 
gọi đó là Mã Ngụy. 


Đồng Tranh đd thuộc Biên Hòa, 


(các sách viết Đồng Chơn (Đồng 
Chân), Đông Tuyên, đều không 
đúng. 

Cơ Me : Péam prêk trachiek 
kran (theo di cáo Trương Vĩnh 
lý chép lại trong Le Cisbassac 
của L.Malleret). 

(Aubaret viết trong 
GĐTCTHĐ Don Tranh, nên hiệu 
là Đồng Tranh vậy) 

Dịch từ chữ : péam = vàm ; 
prêk : sông. 

Về “co tranh”, theo sách Pháp 
về thảo mộc của Pételot, lẽ đáng: 


322 


TVTNMN 


co tranh là smao kantuy sès : co 
đuôi ngựa. Đàng này sách cũ của 
T.V.Ký để lại, lại viết : trachick 
kran, ... 

(và chữ “tranh” viết ra” tranh 
như "tranh tế nữ, nên rất gần 
chữ “tuyên” Hán Tự). Tra trong 
sách Pételot, trachlick kranh, 
không có tên Việt, nguyên văn 
như vầy, xin để chữ học giả định 
hiệu. 

“Antidesma Cochinchinense 
Gagnep. 

Nom vernaculaire - Camb : 
'Trachiek kranh. 

Arbuste de 1-4 m, à 
ramuscules cyliIndrIqgues, 
dénsement et longtemps veloutés. 
teuilles oblongues, arrondies à la 
base, brusquement acumInées 
sur 1 em., mucronées au sommet, 
longues de 10-14 em., larges de 
3 - 4cem., pubescentes en dessus 
sur la côte, poillues en dessous 
sur les nervures et pubérulentes 
sur le limbe. Fleurs en ép1s 
solitaires ou géminés, terminaux 
ou axillaires subterminaux, à 
bractées hirsutes, dépassant 
les fleurs et rendant les ép1s 
Jeunes chevelus. Fruit et graines 
1nconnus . 

ndémique au Centre-Viet- 
nam, au Sud-Vietnam et au 
Cambodge. 

D'après Bejaud (p.338), 
les Infesions des feuilles sont 
considérées comme toniques” 
(Páletot, q.III. tr. 107). 

Tạm thời, đề nghị cứ cho đó là 
co tranh, hoặc cùng một loại. Tự 
điển Miên Pháp J.B.Bernard viết 
: Dòm trachiék krănh : houx. Qui 


pousse au bord de Ïeau không lẽ 
là cây ô-rô! 

Trackiék ; lỗ tai, Krănh : 
résIster Ses kranh : le cheval se 
cabie, ne veur avancer : ngựa 
chứng Trey kranh : con cá (rô). 


Đồng Tranh Hải Môn, hay Hải 


Khẩu : đd, xem cửa Đồng Tranh. 

Đồng Tháp Mười : theo hiểu 
sơ lược - Khu đồng diện tích hơn 
700.000 ha rừng tràm, đất phèn 
sình lầy, nước đọng, cách Sài Gòn 
độ 2ð đến 30 kilômét phía Tây, 
nằm giữa và giáp giới các các 
tỉnh Tây Ninh, đọc biên thùy Việt 
Miên (Soal Riêng), Châu Đốc, Sa 
Đéc, Tân An, Mỹ Tho. 


Đồng Vân : đd., tên xứ, Chợ Đồng 


Vân xưa ở Biên Hòa (H.T.Của). 

Đồng Xốc Đà : đd., chỗ thủy lợi 
trên Tiền Giang (Châu Đốc) vào 
1875 (PCGBCTVK) 


Đồng Xuyên Huyện (Cái Vừng) : 


đd., tên một huyện của phủ Tân 
Thành, tỉnh An Giang đời đàng 
cựu (PCGBCTVE). 

Đồng Nai (cổ tích và di tích 
gặp ở bờ Đồng Nai và ở cù lao 
Rùa) 

1) Chùa Bửu Sơn.- Trên bờ 
sông Đồng Nai, mé tây thành phố 
Biên Hòa, nơi xóm Bình Thành, 
làng Bình Trước, tổng Phước Vinh 
Thượng (Biên Hòa), nơi chùa Bửu 
Sơn này có 1 tượng đá cổ Visnu, 
cao 1m50 dựa vào bệ vách. Đây là 
1 di tích cổ chàm, đã được nhiều 
nhà khảo cổ (Et. Aymonier, A. 
Cabaton H. Parmentler, Coedès, 
Louis Finot nghiên cứu. Chính 
nhà học giả uyên thâm Coedès 
dịch được 9 hàng cổ tự khắc sau 
tượng và sau rốt ô.Finot đề quyết 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


323 


năm tạc tượng này là năm 1343 
caka, tức năm 1421 dương lịch. 
Trong các hàng cổ tự ấy tuyên 
dương công trạng 1 hoàng tử tên 
Nauk Glaun Vijaya con vua ri 
dJaya Simhavarman Ý, sau khi 
chiến thắng binh An Nam, bèn 
chiếm 1 lãnh thổ đặt tên là Brah, 
Kanda, rồi sai tạc tượng Visnu 
này và lấy chiến lợi phẩm đoạt 
được của khmer bố thí tất cả. Ông 
Malleret lập luận cho rằng năm 
1421 này trước năm 1471 Chiêm 
Thành suy diệt là 50 năm. Chùa 
Bửu Sơn có gởi về viện 1 món số 
MBB2799. 

2) Cách Biên Hòa 1 km, nơi 
gọi Dốc Sỏi, làng Bình Trước, có 
1 ao xưa dài 1.500 th. ngang 375 
th., đó là ao bàrày miên, lớn hơn 
hết ở Nam Kỳ. 

3) chùa Hội Phước Tự, làng 
Tân Triều Đông có 1 tượng 
Ganeca chàm cổ. „ 

4) chùa Long Ấn làng Tân 
Lại, có 1 tượng Phật cổ Cơ Me 
cao 0m68. 

B) chùa Đại Giác Tự nơi cù lao 
Phố, có 2 hình đá chạm Cơ Me 
(MBB, Kc, 40, I, 1 tượng thâu về 
viện bảo tàng, ghi số MBB, Kc, 
40, I. kể trên cao 0,34. 

6) trên bờ bắc rạch Vương 
Cai, làng Long Bình (Biên Hòa), 
năm trước, gần lò hầm gạch, 
ô.Révertégat có mua được 1 tượng 
Uma Tiền Đế Thiên. 

7) chùa Long Bảo Tự ở làng 
Long Hưng, cách chợ Bến Gò lối 
1km, có một tượng Ganeca cao 
0m28 và 2 tượng đá Miên cổ sơn 
thếp đôi làm hai hình Lưu Bị và 
Quan Công (sic tr.123). 


Tại chùa Bửu An, làng An 
Hòa, gần Bến Gò, theo lời chỉ bảo 
của giáo sư trường Pétrus Ký là 
Georges Mignon nói năm 1934, 
nên năm 1943, ô.Malleret viếng 
chùa này và thấy 1 tượng phật 
cổ 4 tay cao 0m76, tai đeo hoa tai 
rời, lấy ra và đeo vô được. Chùa 
này có 1 ngạch đá, và vài món cổ. 

8) Phía nam Bến Gô (sic) 
trên bờ hữõu Đồng Nai, nơi gọi 
Long Bửu, năm 1922 ô. Claude 
Beaucarnot có báo cáo nơi gọi dốc 
7 (cote 7) có 1 nổng cao độ 8m40, 
cũng giống nổng ở cù lao Rùa, có 
lẽ là một nơi làm đồ gốm đời xưa 
ô.Beaucarnot này có lấy về chơi 
nhiều mảnh gốm cổ, đặc biệt là 
1 lưỡi cày bằng đá tìm gặp năm 
1930 dưới 1 thước rưỡi sâu nơi 
này, nhưng các vật cổ ấy, năm 
1945, ông đều bị mất sạch tại Tam 
Đảo, gần Hà Nội, nơi nhà ông ở. 

9) Nơi vườn cao su ở Long 
Thành, đường Biên Hòa đi Bà 
Rịa, chủ vườn là B.Révertégat, 
thanh tra các trường tiểu học 
Nam Kỳ có mách rằng nơi gọi Nhà 
Mát hay Bàu Thành, làng Long 
Phước (Bà Rịa), có hai sân cao 
thấp 2 thước 50x60th. rộng gần 
đó có ao nước đều là di tích Cơ Me 
cổ. Nơi đây có lấy về viện Sài Gòn 
vài mảnh tượng đồng ghi số MBB, 
2412). (Le Cibassac. tr.128). 


Đồng Nai (cổ tích và di tích gặp 


ở bờ sông và ở cù lao sông 
Đồng Nai): Trong đoạn này, 
chỉ xin kể tên những người đã 
từng viếng hoặc đến để lấy đi 
các di vật bằng đá hay đồng ở 
cù lao Rùa (Biên Hòa), những a1 
muốn tra khảo đầy đủ xin đọc 


324 


TVTNMN 


ngay trong Le Clsbassac, các 
tr.115/124. - Nếu nhìn trên tàu 
bay, thì cách thành phố Biên 
Hòa 5 km theo đường chim bay, 
hướng tây bắc có núi Gò Rùa, chỉ 
cao độ 1öm70, nằm gọn trên cù 
lao cùng một tên Rùa như nhau, 
thuộc làng Phước Thá (sic tổng 
Chánh Mỹ Trung, tỉnh Biên Hòa. 
Người khám phá và báo cáo đầu 
là Cartailhac, từ th.4 n.1888, rồi 
đến lượt Dr. Hamy, Dr. Mougeot. 
Năm 1902, đại úy Crossin đến 
đây đào, năm 1909, thâu khoán 
Loesch có hầm đá tại chỗ đã lấy 
về và tặng Société des Etudes 
IndochinoIses, nhưng bộ môn 
này vì hội S.E.I. đời chỗ ở liên 
tục, nên đábj mất mát hoặc để 
chung lộn với đá bộ môn Sanron 
Sen (Cao Miên), một mớ thì 
ô.Loesch tặng lại ô. F.Barthère 
rồi ô. này mang về vùng nam xứ 
Pháp lớp để ở Marseille (musée 
colonial de Vuniversité), lớp 
chuyển qua Faculté des Sciences 
Marseille, sau rốt kể như thất lạc 
gần hết. Theo Barthère, ông sưu 
tập đã tìm thấy ở Gò Rùa, ở cù 
lạo Bịnh Đát (sic) gần núi Long 
Ấn, để chung nhau. Đến năm 
1987, ô. Malleret cùng với ông 
O.Jansé tìm đước 1 mớ đá tại cù 
lao Rùa đem về cất giữ tại MBB, 
ngoài ra O.Jansé có sưu tập một 
mớ mảnh gốm định làm sau đời 
Tống, cũng để tại MBB, ngoài 
ra còn những bộ sưu tập đá lưỡi 
tâm sét của Holbé, Mougeot, đem 
triển lãm từ 1889 nơi Hội đấu xảo 
quốc tế (xposition Universelle 
de 1889, Paris), bộ môn nữa của 
Chénieux, cựu chủ tỉnh Biên 


Hòa do Dr. Verneau tả lại trong 
tập ký sự Misson Pavie, rồi tặng 
lại viện Musée de Homme ở 
Paris lối chừng 54 món trong ấy 
có lưỡi tầm sét cù lao Rùa khá 
bộn, bộ môn này theo Chén1eux, 
thì sưu tập từ õ chỗ khác nhau 
(Xóm Cai ở làng Tuy Long đến 
vùng Long Thành, qua Bến Gò, 
làng An Hòa, vân vân, từ Bình 
Đá, Lò Gạch, Bến Cá, các cổ vật 
ấy khi tặng Musée d'Histoire 
Naturelle ở Paris, vẫn không làm 
biên bản kê khai rành, về sau lại 
lẫn lộn với đá Miên ở Samron 
Sen. Một phần của bộ môn 
GrossIn thì tặng cho Musée des 
Antiquités natlonales de Saint- 
Germain-en-Laye một phần lại 
biếu trường bác cổ Hà Nội. Năm 
1897, 1 cai lục lộ tìm gặp một số 
lưỡi tấm sét bèn chia chác với 
cu-li đồng bọn, nhưng có 1 trẻ đột 
ngột chết, bọn chúng sợ bèn chôn 
lại trong lòng đất sau đó Grossin 
moi lên được 13 món, nhưng đến 
nay phải kể như đã thất lạc hoặc 
mất dấu, còn một người chuyên 
môn thành thạo hơn cả là giáo 
sư Edmond Saurin thì vẫn kín 
miệng khiến chúng ta cho đến 
nay không biết của ông được gì. 

Chung qui ngày nay đá 
thượng cổ ở cù lao Rùa đã kể như 
thất tịch, thậm chí ai ai cũng tìm 
đem về làm của lạ, lại tin rằng 
đá ấy có tài trừ tà ky ma, nên đá 
tại chỗ đã không còn, đá gọi đá 
cù lao Rùa khi đã lìa gốc cội thì 
kể như vô căn cứ mất giá trị, thì 
nhà khảo cổ hiện nay và về sau 
biết lấy gì làm tài liệu để học hỏi 
(Le Cisbassac, t.120) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


325 


Đồng Nai (ưu vực): 

Miền Nam có hai nguồn lợi 
lớn: lưu vực sông Cửu Long là 
trời cho ta loại đất sét chứa nước 
bốn mùa để làm ruộng, và lưu 
vực sông Đồng Nai cho ta hai 
thứ đất: một thứ gọi “đất xám” 
(terres grIses) (hạp cho hoa màu) 
và “đất đỏ” (hạp với cây cao su) 
và cả hai thứ đất đều do hỏa 
diệm sơn đã tắt nguội tạo thành. 
Giải Trường Sơn khi vào Nam, bị 
khép giữa ngọn Đa Dung là nguồn 
sông Đồng Nai từ cao nguyên 
Đà Lạt, Di Linh chảy xuống, khi 
tới Nhà Bè lại đụng với nước từ 
Sông Bé trổ dốc xuống Nam Hải, 
hiệp với nước sông Sài Gòn làm 
ra một lưu vực rộng lớn, nhưng 
khi sánh với lưu vực Cửu Long 
Giang thì vẫn là không khác một 
phụ thuộc đàng em. Đá xanh 
(grès), đá lửa (schiste) các vùng 
núi Bà Rá, dung hòa, trộn với 
đá basalte vùng Bà Rịa, Xuyên 
Mộc làm ra những nổng gò đã có 
người sống nơi đây từ ngàn xưa, 
Tây Ninh có nổng Cầu An Hạ, 
Xuân Lộc có đá cổ thạch, vùng 
La Ngà (Đồng Na), vùng Biên 
Hòa (đá ong), vùng (Bà Rịa) (đất 
đỏ), vùng Bà Rá, vùng Phú Riềng, 
vùng Dakkrr, vùng Thuận Lợi, đã 
cho ta biết di tích cổ thời và vẫn 
đành về sau này tùy sự tiến hóa 
của ngành khảo cổ xiết bao vấn 
đề chưa khám phá hay vừa khám 
phá chưa tận tường với văn minh 
Đamròn Sen, cù lao Rùa chưa 
thấm tháp. 

Tiện đây kể sơ về nhạc cụ 
thạch khí (lihophone) đã tìm 
được, thì có: 


1) 1 nhạc khí bằng đá đời 
tiền sử, Pháp gọi le lithophone 
préh1Istorique de Ndut Lien Krak 
(MBB, 2892, dài 0m80, bề dày 
0m10) (xem bài của ô. Condominas 
viết trong BEFEOXLXV, 2, 1952, 
p.359-292); 

2) 1 lithophone nay ở Los 
Angeles, tìm ra ở miền Trung Việt 
Nam (Le Cisbassac, tr.81); 

3) 1 lithophone thứ 3 do ô. 
Jean Boulbet, chủ vườn trồng 
tỉa ở Bảo Lộc tìm được tại làng 
Bboon Bordee, tỉnh Di Linh, 
hướng tây bắc Bảo Lộc, cách 90 
km đường chim bay chỗ tìm ra 
cây đàn đá trước Ndut Lieng 
Krak (do G.Condominas và jean 
Boulbet đã viết bài báo cáo Pháp 
văn Découverte dun troisième 
lithophone préhistorilque en 
pays mnong-maa (Protos- 
Tndochinols du Việt Nam central), 
1n FAnthropologle t.62, N.5-6, 
1958, p.496-502). 

(Le Cisbassac, tr.81). 

Về cây đàn đá số 1, nên tìm 
đọc Une 1mportante découverte 
archéologique, le lithophone de 
Ndut Lieng Krak (Việt Nam), In 
Revue de Musicologle, nouvelle 
série, XXIII, N.97-98, Juillet 
1951, cf, BEFEO XXX, p.ð76. 

Về cây đàn số 2, không có tài 
liệu đích xác, chỉ biết có lẽ tìm gặp 
ở Miền Trung đất Việt Nam và 
nay đã về Los Angeles (Mỹ quốc). 


Đồng Tháp Mười (đd.) Vùng Đồng 


Tháp, Đồng Tháp Mười, thẻ số 1 
diện tích độ 930.000 ha, ở giữa 
sông Tiền và sông Vàm Cỏ Đông, 
thuở nay kể như là một trũng 
nước lõm xuống nhưng xét kỹ lại 


326 


TVTNMN 


thì đó là một vùng đất lài lài, nước 
chảy rất chậm, mé tây thâu nhận 
nước thặng dư của Tiền Giang 
từ mặt Ba Nam chảy xuống, và 
mé đông là vùng đất gò chạy dài 
từ Mỹ Tho qua Tân An Bến Lức. 
Bị mấy gò như vậy bao vây chận 
nước lại, thêm có những giồng 
bọc các sông về mé nam, vả lại 
các ranh giới này rất mơ hồ, chỉ 
còn lõm giữa, gọi Gò Bắc Chiên 
và Đồng Tháp Mười. 

Từ trên máy bay dòm xuống 
thoạt thấy một vùng mênh mông 
bát ngát đốm sậm đốm xanh, 
nước chia ra chảy từ dòng lung 
tung. Đó là vùng nê-địa Tháp 
Mười hại không biết bao nhiêu 
lớp người thất bại chua cay sạt 
nghiệp vì nước phèn làm cho cây 
lúa không tốt được và sau này nhờ 
trì chí khai mương đào kinh khai 
cho nước chảy không ứ đọng như 
trước kia nữa, lần hồi Tháp Mười 
nay là đất tương lai, và mấy tấm 
ảnh chụp từ trên phi cơ cho thấy 
Tháp Mười chẳng phải là một 
vùng giông giống như nhau, mà 
vẫn là những đất giồng bị kinh 
nhỏ phanh phui chảy dài dài theo 
đọc những giông song song hướng 
Tây Nam với sông Cái, giữa rạch 
Cái Cai và sông Mékong, đó là 
các giông Bình Thành, giồng 
Hoàng, giồng Lõi, giồng Cát, vân 
vân. Những giồng này không cao 
quá một thước và trừ gò Tháp 
Mười, và Gò Đá giữa cánh đồng 
Bắc Chiên, vào mùa nước đổ đều 
bị ngập lụt. Tháp Mười chia ra 
nhiều địa thế khác biệt nhau và 
do thủy vận sắp đặt từ ngàn xưa 
như vậy: từ mé sông Tiển thì 


nhiều giông có dân cư ở đông làm 
thiamear (vườn trồng cây ăn trái) 
xen với đất thổ trạch mỗi năm có 
nước sông đưa bùn lên làm phân 
bón thiên nhiên mỗi năm mỗi 
đóng thêm dày, giữa lõm trung 
tim là Gò Bắc chiên và cánh Đồng 
Tháp Mười, xưa kia là đất hoang 
bỏ trống nhưng nay đã thành 
khoanh và có chủ và sinh hoa lợi, 
từ phía bắc Tháp Mười là đất dốc 
triển đổ rất lài, gồm những “lung 
bàu” sình sụp, nhưng nay đã hết 
là nê địa. Công người như công 
thợ tạo luân chuyển làm ngày 
thêm tốt. Một tấm bia cổ này giữ 
kỹ tại viện bảo tàng Sài Gòn ghi 
lại rằng vào thế kỷ thứ V sau 
tây lịch, một vị vương Cơ Me đã 
chọn Tháp Mười phong đất cho 
con, trong vùng nê địa. Về hướng 
Đông bắc Tháp Mười còn di tích 
các con kinh đứt khúc, và có lẽ 
con rạch Bo Bo, giữa hai nhánh 
sông Vàm Có là một tàn tích sót 
lại của các kinh của đời xưa để lại 
này. Và đâu là vết tích đường chở 
gạo vận tải cho ba gò Đồng Cát, 
Tháp Mười và gò Bắc Dung? Có 
còn chăng là dấu vết các đồn An 
Nam và cọc hàng rào lũy chiến 
nay đã cháy gần thành than trở 
trọi. Phía đông Vàm Có Đông còn 
tìm gặp cổ khí thạch khí, nhưng 
những biến chuyển trong xứ từ 
mấy năm tao loạn sau 1945 không 
cho phép nhà khảo cổ tiếp tục tìm 
hiểu dấu vết xưa được nữa. (Le 
Cisbassac tr.ð1-53). 


Đồng Tháp Mười (thẻ số 2): Cánh 


đồng phía nam sông Vàm Cỏ: 
Cánh đồng này tiếp giáp Đồng 
Tháp Mười, hiệp lại thành một 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


327 


đồng rộng hình chữ nhật, bắc là 
Vàm Cỏ, nam là sông Cửa Tiểu, 
đông giáp biển, tây nối liền đồng 
Tân An chạy qua Mỹ Tho và đầu 
mối giáp thuộc làng Hưng Thành 
Mỹ, ven Tháp Mười. Hai nhánh 
Vàm Cỏ là Vàm Có Đông và Vàm 
Có Tây khi nhập một thành sông 
Vàm Cỏ Lớn thì nước không chảy 
mạnh nữa có thế ví con sông chết 
(le Grand Valco, ainsi appelé, 
après la Jonction des deux VaIcos, 
se présente comme une sorte de 
fleuve mort, nayant qưun débIt 
très falble (tr.53). Hướng đông 
bắc Châu Thành Gò Công là làng 
Tân Niên Tây, nơi đây còn nhiều 
di tích Cơ Me là cái ao mương 
(bassin-fossé) xóm Lò Gạch, tại 
chỗ này còn gặp vô số gạch vụn 
và mảnh gốm, còn phía nam thôn 
Tân Hòa vẫn có một nền cựu và 
một ao vuông mỗi bề đo 50 mét 
vuông vức, gọi xóm Van Thảng 
(Vạn Thắng ?), và một ao 50 mét x 
30 mét, đều là di tích cổ của người 
Miên còn sót lại. 

Cách Tân Niên Tây độ 600 
mét, về hướng tây, thuộc làng Tân 
Niên Tây tổng Hòa Lạc Thượng 
(Gò Công) có một ngôi chùa chữ 
gọi Tháp Tự, nôm na gọi chùa 
Trước, bởi đây còn thấy một linga 
cao 0m45 và nhiều ao xưa nay 
gọi ao làng. Hướng nam có một 
chùa cổ khác thuộc làng Tân Niên 
Đông, cũng như ở ấp Nhì có một 
chùa khác thứ 3 ở làng Tân Phước 
và một chùa thứ 4 ở làng Kiểng 
Phước (tr.53-54). 

Nếu ta đi lần về Mỹ Tho thì ta 
nên ghé lại Chợ Ông Văn, thuộc 
làng Thuận Hòa, tổng Thanh 


Phong, ta sẽ gặp một chùa gần 
chợ, đã hiến viện bảo tàng nhiều 
đá cổ ghi vào bộ từ số NBB 3037 
đến 3040. Một nơi gọi Gò Thành 
nơi hướng nam của làng là di tích 
cổ, đồn lũy năm xưa của Cơ Me. 
Còn tại vùng Chợ Gao, xưa ông 
J.Bouchot có lượm đem về viện 
bảo tàng một đầu ngói (about de 
tuile) ghi sổ số MBB, 4213. Phía 
đông Mỹ Tho nơi gọi Bàu Kè, vẫn 
còn thấy một ao cổ dài 100m, 
ngang 60 mét, nơi gọi Gò Chùa, 
kế bên ao là một di tích nền chùa 
Miễn cũ. 

Tại chợ Tân Hiệp, cách 1.400 
thước lộ Tân An, trên bờ phía bắc 
con rạch gọi rạch Vàm Đồng là 
chùa Phước Long thuộc về Xóm 
Bún của làng Thân Cựu Nghĩa, 
tổng Thuận Trị (Mỹ Tho) còn thấy 
một tượng Phật Visnu toàn hảo. 
Tượng này cao 1m05, đã sơn tháp 
do ông Võ Văn Lang năm 1938 
đã hơn 60 tuổi và theo lời ông nói 
thì năm 1914 ông tìm gặp nhơn 
khi đào đất. Chỗ ông gặp tượng 
Phật vẫn cách không xa chỗ ông 
Parmentier gặp gần nền vuông 
(50 mét x 50 mét x cao trên 4 mét 
và có ao nước bọc chung quanh) 
gần đó là chùa Thiền, chùa Linh 
Phong và đó cũng là di tích đồn 
Trấn Định đời xưa nay lấy đó 
làm nền trường học công. Từ đây 
đi tới nữa thì gặp một chùa Tàu 
gọi chùa Bảy Bang và đi nữa thì 
gặp di tích Cơ Me cổ gọi Tháp Bà 
Cư, đã lấy nơi đây về một mảnh 
dục bồn ghi số MBB 2768) (Le 
Cisbassac, tr.56). 

Đồng Tháp Mười, trên ven biển 
hướng bắc. Phật bằng gỗ mù u. 


328 


TVTNMN 


1) Năm 1945, giữa Đồng 
Tháp Mười, giữa Vàm Có Đông 
và rạch BoBo, nhơn kha1 một con 
kinh nhỏ bỗng gặp dưới đất hai 
tượng Phật bằng cổ mộc cây mù 
u, rồi vì nạn binh Nhật chiếm 
đóng Nam Kỳ, mọi việc tại viện 
bảo tàng đều đình hoãn, nên 
ông Malleret không thâu hồi hai 
tượng ấy được, đến khi hết chiến 
tranh, khi lấy về viện bảo tàng 
thì hai cốt tượng bị các vị sư sơn 
thếp lại mới và phải trì chí khổ 
tâm lắm mới cạo lớp sơn kia ra 
được và phục huờn cốt Phật gỗ 
lại như trước. Hai tượng này cao 
y nhau lối 1m35 nay để tại viện 
bảo tàng và ghi số đăng bộ MBB, 
4840 và 4841. 

2) Cách chỗ trên 30 km, gần 
ranh giới Cơ Me, nơi gọi Thâm Mo 
hay Tho Mo (thmo là đá, thạch), 
tại làng Mỹ Quí, tổng Cửu Cư 
Thượng (Tân An), năm 1928, có 
gặp dưới đất một bia đá cổ thế kỷ 
thứ XI, trên bia có chạm 17 hàng 
chữ Miên (bia cao 1m x 0m40 x 
0m08), nhơn đào đất làm nền 
chùa Cao Đài mà gặp. Năm 1941, 
đã đem bia về viện bảo tàng, ghi 
số MBB, 3036. 

3) Phía nam dưới tỉnh Svài- 
Rien (Soairieng), nhưng thuộc 
địa phận nước Việt nơi gọi ấp Phố, 
làng Hưng Điền, tổng Thanh Hóa 
Thượng (Tân An), có chùa Hưng 
Hòa Tự, nằm trên rạch Cái Cỏ. 
Chùa này ở ven biển Đồng Tháp 
trên một nổng cao để tránh ngập 
lụt và vì vậy có tên là “Chùa Nổi”. 
Nơi đây có những di tích Cơ Me 
cổ sau đây: 


a) 1 tượng đá cao 1m70, tay 
đã gãy mất, tượng được thếp sơn 
để thờ; 

b) 1 tượng đá khác cao 1m45, 
cũng sơn thếp để thờ; 

e) 1 đầu Phật thật lớn (đầu bề 
cao 0m89); 

d) 1 thân tượng cao 0m59 
thiếu đầu, chân và tay. 

Ngoài ra có vài món được 
thỉnh về viện bảo tàng để làm 
cổ tích: 

1) Các món ghi số MBB, 2815 
tới 2817 (thân cốt Phật và đầu 
Phật). 

2) Đầu Phật số MBB. 2821; 

3) Vài món ghi số MBB, 2818, 
MBB, 2823, MBB, 2820, MBB, 
2819, MBB, 2822. 

Tại chùa còn giữ một búa đá 
cổ cao 0m16, người thường dân 
hay gọi là lưỡi tầm sét. 

Hai tượng Phật cao lớn nói 
trên đây là tượng thần giữ của 
gọi Dvarapala, ngày trước ông 
ít. Aymonler đã có nói khi ông đi 
khảo sát vùng Đồng Tháp Mười. 

Đồng Tháp Mười (ven biển 
mé tây): 

Vùng này trong tỉnh Châu 
Đốc, nơi gọi giồng Sarai, làng 
Bình Phú, tổng Tân Thạnh (Châu 
Đốc), có đem về viện bảo tàng một 
bàn tay Phật Visnu (dài 0m165, 
ghi số MBB, 3288); 

- Cũng lấy về một viên gạch 
cổ gặp tại vùng này, ghi sổ đăng 
bộ MBB, 3287. (Bề dài 0m31, bề 
ngang 0m14, bề dày 0m07); 

- Cũng lượm được đem về 
viện, một cắc bạc, một mặt chạm 
hình gà, mặt kia để láng (số đăng 
bộ MBEB, 3289, trực kính 0m014, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


329 


bề dày 0m001). Tiền nay khi 
nghiên cứu vùng Tri Tôn, còn gặp. 
(Le Cisbassaec, tr.62). 

Đồng Tháp Mười (ven biển 
phía nam) 

1) Khi tiến về Mỹ Tho đi dọc 
trên bờ phía bắc sông Tiền và đi 
theo các giổng phía nam Đồng 
Tháp Mười, thì ta sẽ gặp những 
di tích sau đây: 

1) Xóm Lợi Mỹ, làng Phong 
Mỹ (Sa Đéc), giữa Chợ Mới và 
Cao Lãnh, ngay trước mặt Cù 
Lao Gieng, cách vàm con kinh 
Tháp Mười 9 km. Và cách 4 km 
hướng bắc là đụng Tháp Mười, 
năm 1937 gặp tại chỗ này một 
Phật đứng cao 2 thước, tạc trong 
gỗ mù u, theo danh từ khoa học 
gọi gỗ “calophyllum inophyllum 
Lin). Chở về viện bảo tàng Bài 
Gòn và đăng bộ số MBB, 2809. 
Thân hình cao lớn, áo nhà tu 
phủ trên vai xuống khỏi gối, 
chạm cho thấy từ lằn nếp cà sa 
sát xương thịt, tang thương nhất 
là có một mắt cây ngay sóng mũi 
đã rót mất trông gương mặt sắc 
diện quả là hiện thân của sự 
đau thương. 

Cũng tại chỗ này tìm thấy 
hai cây cột nhà bát giác tạc trong 
cây “sơn” (Melanorrhea locclfera) 
đăng sổ mục lục viện MBB, 2810- 
2811. 

2) Khi đi gần về Mỹ Tho, 
hướng đông, gặp làng Mỹ Quí, 
tổng Lợi Trường trong chùa Phật 
làng này, thâu về viện bảo tàng: 

a) 1 khúc thân hình Phật đá, 
cao 0m37, đăng bộ viện MBB, 
3043; 


b) 3 khúc thân hình Phật nữ 
ráp lại, cao 0m55, đăng bộ số 
MBB, 3041; 

©) 1 đầu Phật đá đăng số MBB, 
3042. Tại vùng còn một ao xưa 
nơi gọi Bàu Cảo Mên (sic) dài 100 
mét, ngang 70 mét. 

Tại vùng Cai Lậy lượm về viện 
một vật bằng đá dài 0m16, ghi sổ 
số Kp 8,3 (Le Cisbassac, tr.63). 

Đồng Tháp Mười (giữa trung 
tâm cánh đồng): 

Nơi xóm Phú Xuân, làng 
Thạnh Phú, tổng Thuận Bình, 
(Mỹ Tho) trên con rạch gọi rạch 
Bạng Dấy (sic), năm 1941, dân 
trong làng đào nơi nền cũ còn sót 
gạch lớn miếng khá nhiều, cách 
nhà việc làng độ 1.500 thước, thì 
gặp những món sau đây: 

a) 2 ngạch cửa bằng đá, để lại 
tại nhà việc làng; 

b) Đem về viện bảo tàng, đăng 
bộ năm 1942: 1 pesani (chày cà 
hương liệu) dài 0m54; 1 thới đá 
cà hương liệu 0m295 x 0m25 
(MBB, 3052); 

1lnga (MBB, 3051); 1 lhnga 
dài 0m62 gãy làm hai khúc (MBB, 
3050); 

1 ngạch cửa chạm 1m45 x 
0m43 x 0m15 (MBB, 3049). (Le 
Cisbassac, tr.64). 

Đồng Tháp Mười (diễn tả theo 
Parmentler, Sylvestre, Malleret): 

1) Ông Sylvestre, thanh tra 
bổn quốc sự vụ (Inspecteur des 
affaires Indigènes) từng trấn 
nhậm ở Cai Lậy năm 1867 và 
ở Sa Đéc (1869-1878) có lấy từ 
Tháp Mười và gởi qua Pháp 
cho hội sử địa tỉnh Rochefort 
một chuyển luân xa bằng đá cổ, 


330 


TVTNMN 


nguyên câu Pháp văn là “une 
1mage en pIerre presque entière, 
de la roue sacrée, symbole de la 
domInation unIverselle, recueillie 
à Tháp Mười, dans la Plaine des 
dJones... au milieu des ruIines de 
la tour à cing faces (Préa pram 
Loveng). (tr.66). 

2) Ông Etienne Aymnoier và 
ông H. Parmentier, nhân viên 
trường Viễn Đông Bác Cổ đều có 
viếng nhiều lần Đông Tháp Mười 
trước ông Malleret hèn lâu; và đã 
để lại cho hậu thế nhiều bộ sách 
khảo cổ có giá trị. 

3) Nhưng người khảo cứu 
nhiều về Đồng Tháp Mười, phải 
nói là ông L.Malleret, giáo sư 
Pháp văn trường Trung học 
Pétrus Trương Vĩnh Ký, sau làm 
quản thủ viện bảo tàng Sài Gòn, 
đến những năm tao loạn Đông 
Dương bị binh Nhật Bổn chiếm 
đóng, lật đổ chánh phủ bảo hộ 
Pháp, thì ông thăng đến viện 
trưởng trường Viễn Đông Bác Cổ, 
chính ông nhờ soạn bộ Le Delta 
du Mékong mà quyển thứ IV (Le 
Cisbassac) khảo về Đồng Tháp, cả 
những nhà học giả Pháp ấy diễn 
tả Tháp Mười như sau: Giồng 
Tháp Mười ở trung tâm Đồng 
Tháp, nơi xóm Tháp Mười, làng 
Mỹ Thọ, tổng Phong Nẩm (Sa 
Đéc) ngay chỗ gọi Pràsát Prằm 
Lovên, nếu dùng tàu máy canot, 
từ chợ Sa Đéc, theo kinh Cái 
Bèo, Tháp Mười và con kinh số 
4 bis, đi suốt 4 giờ thì tới. Lúc Ô. 
Aymoniler biết, cuối thế kỷ XIX, 
thì Tháp Mười nằm trên nổng 
cao 4 mét, chu vi tròn trực kính 
độ 30 mét, vùng này lối năm 1861 


đến 1866, là ổ chống Pháp, vốn là 
đôn cố thủ của Thiên hộ Nguyễn 
Duy Dương, năm 19388 trên phi 
cơ nhà binh dòm xuống nhìn còn 
thấy hào mương bao bọc chung 
quanh, xa xa là cây cao tàn lớn 
che khuất, trung tâm có chùa 
Việt gọi Tháp Mười cổ tự hay là 
Chùa Tháp, nền bằng đá ong, 
nền phía tây có bọc một lớp đá 
xanh kiên cố, chính Ô. Sylvestre 
viếng chỗ này trước năm 1881, 
và nhờ Sylvestre tả rõ “tour à 
cing faces” (préam loveng) mới 
biết được tháp có năm mặt tiền, 
xưa nay dịch theo Thổ là “Tháp 
Năm Căn” (loveng, travée) là 
sal, và nên gọi “Pháp Ngũ Giác” 
(Ngũ Giác Tháp) còn ta gọi Tháp 
Mười, có lẽ tháp có mười từng hay 
chăng?Thổ đếm “diện” nên thấy 
ngũ giác”, ta đếm “từng” nên 
thấy “mười từng” (đầu sao nay 
tháp đã đổ nát, không phương 
giảo nghiệm được. Trước đây 
chính phủ Ngô Đình Diệm dậy 
xây tháp lại mới vì không đúng 
nghi thức nên bị phá đổ, không 
có gì đáng tiếc. Viên đá chuyển xa 
luân của Sylvestre gởi qua Pháp 
nay nằm tại viện bảo tàng nhỏ 
thành phố nhỏ “musée munieipal 
de Rochefort sur Mer". Đá ấy 
đã gãy không còn nguyên vẹn, 
nhưng đếm được còn sót 12 căm 
bánh xe (cette plerre est brIlsée 
en partie... et comportalt douze 
rayons) (tr.66). Nay tại viện Sài 
Gòn còn gạch cũ, di tích Tháp 
Mười (Le Cisbassac, tr. 65-67). 
Nên tìm đọc Le Clsbassac (tr.67- 
78) và catalogue du musée, tr.65- 
67). Nên tìm đọc Le Cisbassac 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


331 


(tr.67- 78) và catalogue du musée 
Blanchard de la Brosse quyển 
1 (tr.81...) mới rõ cổ tích Tháp 
Mười). 

Đơ dèm cùi bắp, tua đèm cà 
lách mô binh: câu xưng tên của 
anh lính thợ chào mào lúc sang 
Pháp trở về: lính nhì hạng (2ème 
classe (đơ dèm cùi bắp), thuộc 
hạng ba (troisième classe) mô 
bình là diêu động hay mộ binh 
là lính mộ, hai chữ sau, còn ngờ. 

Đời đàng cựu: danh từ cũ để 
gọi những năm mà Nam Kỳ còn 
thuộc dưới chánh phủ vua Tự 
Đức, tức trước 1883 (tuy Nam Kỳ 
đã bị Pháp chiếm từ 1859, nhưng 
thần dân còn nhớ trào xưa nên 
gọi làm vậy). 


Đời Minh Mạng thập thất: Th. Ng. 


ý nói việc đã xa xưa lắm, lúc vua 
Minh Mạng ra sắc chỉ tu địa bộ 
trong Nam Kỳ (1836). 

Đời ông Nhạc ỉa cứt su: đời 
xưa lắm, lúc ông chúa Tây Sơn 
vừa sanh. 

ĐI thâm đêm cho tới sáng: 
Th. Ng. đi suốt đêm không ngừng 
không nghỉ, đi suốt đêm thâm. 
(Trần Phong Sắc, trong truyện 
Đại Minh Hồng Võ, tr.144, e.41n 
năm 1909, Sài Gòn). 

Hầu sáng: dt., hậu sanh (đọc 
giọng Quảng Đông), c/g hỏa 
kế (phổ ky), trong truyện Tàu 
thường gọi “tửu bảo”, tức người 
đọn ăn, hầu rượu quán ăn của 
người Tàu: hầu sáng a, xẩu lúi: 
hậu sanh, tính tiền. 


Đùa: n. xô một lượt, đùa đi một lượt 


(ĐNQATV H.T.C) 
Xô đùa: xô đại, xô tống đi hết 
(H.TO 


Đánh đùa: đánh bại, đánh 
không chừa một người, vật, đánh 
ngang ngửa. 

Nói đùa: Nói không kiêng dè. 

Làm đùa : Làm đại, làm 
ngang, làm càng không kể nên 
hư, không kể phép. 

Đi đùa : Đi ngang, đi sắn 
không đợi hỏi han kêu gọi. 

Đùa xuống : xô xuống, đùa 
xuống. 

Nước chảy đùa : nước chảy 
trôi đi hết, nước chảy tống 
(ĐNQATVHTC). 

Đùa : bỡn, nghịch, nghẹo : 
nói đùa, chơi đùa (VNTĐKTTTĐ, 
Hà Nội). 

Đùa : dt. gạt, đẩy ra, kéo cho 
bằng mặt : đùa thóc, đùa ra, đùa 
lại. 

Trt. Bừa, càn, đại, hành động 
ngang tàng, không nể nang, 
không hỏi trước hỏi sau : đánh 
đùa, mắng đùa, chửi đùa (Lê 
Văn Đức). 

Clg. Chạy, nói về lụa mỏng 
chạy mình, làm cho chỗ dày chỗ 
thưa : hàng này đùa (Lê Văn 
Đức). 

Mỗi việc mỗi đùa cho mình, 
ai chịu cho nổi : (trong tỷ dụ này, 
nghĩa đùa là không hỏi trước hỏi 
sau L.V.Đ. kể trên). 

Đụn : đt., đồ, cuộc, làm ra để 
ví lúa. (Đồ, cuộc : tiếng xưa đời 
H.T. Của có nghĩa món đồ dùng, 
cuộc ấy). 

Tỷ dụ : lúa đụn, lúa hồ. 

Đống cao. Tỷ dụ : cơm chẳng 
lành canh chẳng ngon, dẫu cho 
chín đụn mười con cũng lìa. 

đụn xôi, đụn thịt, đụn rau 
muống có gắn xu đồng độ chừng 


332 


TVTNMN 


10 đồng bạc, để thí giàn, giựt 
giàn vào địp cúng cô hồn ngày 15 
tháng 7 âm lịch theo đàng Phật. 

Đụn cát : gò cát cao gần bãi 
biển hoặc ở giữa cánh đồng, cát 
này là cát nơi biển khi khô bị 
gió thổi nên tựa thành gò đống 
như vậy. (Pháp gọi : dune, dune 
de sable). 


Đụn : đt., (nôm) 


1) Đống cao : đụn cát, đụn 
rau muống thí giàn (ngày trước 
đến ngày rằm tháng bảy âm lịch 
có tục dựng giàn để đụn cúng cô 
hồn có đụn cốm, đụn thịt heo tươi, 
và vì rau muống là rẻ tiền nhất 
đụn rau muống có gắn độ 1.000 
đồng xu cho tương đối bằng giá 
các đụn khác. 

2) Đụn cát : gò cát gần bãi biển 
hoặc giữa đồng trống (ban đầu chỉ 
là một gò làm lùm, nhưng chầy 
ngày nổi lên cao, do cát chung 
quanh chồng chất lên mãi; khi 
nào nổi dọc dài thì gọi là giổng 
(xin gợi ý : tiếng Pháp có chữ 
“dune” là gò cát, rất gần tiếng ta). 

3) Đụn lẫm : đụn là đồ cuộc 
làm ra để chứa lúa ; lẫm là vựa, 
chỗ chứa lúa có nóc che. Đụn lẫm 
là tiếng đôi, hiểu là lúa thóc thừa 
thãi, lớp đổ đống thành đụn trước 
sân, lớp chứa trong lẫm, óc nóc 
đến tận mái nhà - giàu lớn, giàu 
to : nhà chủ điền trong Nam, đụn 
lẫm dọc ngang đếm không xuể, 
dưới sông có tàu ca nô đậu, trên 
bờ có xe ô tô ghé, thật là giàu thấy 
mà kham. 

Kho đụn : kho tàng chứa lúa 
thóc. 

hao đụn : thứ chảo lớn, chứa 
được nhiều : nhà ấy gia tướng 


đông, nấu cơm bằng chảo đụn ; 

cơm chay chảo đụn ngon giòn ; 
Đụn rơm : rơm chất đống, cây 

rơm, chỗ chất rơm : trốn cút bắt 


đụn rơm. 
Đụn chứa : chỗ chứa, thổ 
chứa. 


Ăn có đụn chứa : ăn nhiều 
quá, bạo ăn (ĐNQATV H.T.C.) 


“Đương lúc ấy : 

Hồ reo bạch nhựt, vượn múa 
hoàng hôn. 

“Chín khúc ủ ê tầm héo ruột 
: năm canh réo rắt quốc kêu hồn. 

“Ngục văn tự thình lình, xót 
kẻ thân gieo lừa bướm ; 

Trận Vô uy cắc cớ. thương 
người phận mong cánh chuồn. 


“Lúc cuối trời mây liệng, liếc 
đưa nhạn Bắc về Nam; 

Khi góc bể trăng lu, giơ tay 
khoát chim rừng về tổ. 

“Há chẳng là khí tượng tự do, 
ừ! Thế cũng giang sơn hữu chủ” 

(phú Hương giang thu phiếm” 
Phan Bội Châu, viết lối th. 10- 
1999) 

Đức Giang (sông Tu Đức) (sIc) 
(Aubaret, GĐTC): đd., đây là sông 
Thủ Đức: Bình Giang. 

Nơi tr. 139, Aubaret nói: “Ban 
Bof' (đã viết lầm Băng bột thay 
vì Thủy vọt từ đời Aubaret), khi 
chảy xuống khúc dưới thì gọi Bình 
Giang, kế đến Ngã ba sông Nhà 
Bè. Sông nầy là khúc ngọn của 
sông Sài Gòn. (xem Thủy vọt). 


Đước: dt., tên loại gỗ tạp, thường 


dùng làm củi, than: than đước 
ngún lâu, cháy bền. Cây đước 
thường mọc mé biến, trên bãi 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


333 


bùn vùng nước mặn lấp xấp; cây 
đước có rất nhiều rễ, nhờ vậy bám 
được bãi biển không trôi và làm 
cho đất lần lần nới rộng ra biên 
lấn đất vì sóng đánh không tróc 
gốc được. Cây đước, như vậy rất 
có công trong việc bồi bổ đất đai 
thủy thổ. 

Người chơi kiểng thành thạo 
tìm cây đước già, đào bứng trọn 
gốc rễ, đem về tỉa cắt bớt và trồng 
gốc ngược nơi phòng khách biến 
thành vật móc áo kỳ quan, móc 
nón, móc dù (portechapeaux, 
portemanteau) vừa lạ mắt vừa 
ít tốn tiền. 

Thuộc loại mangrove của 
Pháp (xem thêm Petit Larousse). 

Đường Thư: tên bộ sách, gồm: 

1) Cựu Đường Thư (là bộ 
Đường Thư cũ đời Thạch Tấn. 
Đường thư soạn vào thời Thạch 


Tấn (936-946), tức Hậu Tấn 
Thạch Kinh Đường. Đến thời 
Tống Nhơn Tông (1023-1068), 
triều thân sửa chữa ngót mười 
bảy năm mới xong. 

9) Tân Đường Thư (là bộ 
Đường Thư đời Tống sửa lại. 
Triều thần sửa chữa ngót mười 
bảy năm, từ Giáp Thân Tống 
Khánh lịch tứ niên chí Canh Tí 
Gia hựu ngũ niên (1060). (x. Sử 
Địa số 14-15 cải chính tin tr. Đồng 
Nai 14 cũng của L.T.X. viết). 

(Theo lời phụ thân ô. L.T.X. 
dạy, muốn học chữ nho cho dễ 
hiểu, nên đọc Thủy Hử, Thuyết 
Đường, đừng đọc Đường Thư vì 
lối văn kỳ sáp (cầu kỳ rối rít). (Sử 
Địa 14-15). 

Cựu Đường Thư: Pháp gọi 
texte anclen; Tân Đường Thư: 
texte nouveau, reman1é). 


334 TVTNMN 


Eo lói: đd., một khúc sông nhỏ từ Sơn, Nguyễn Ánh từng đặt chơn 
Băng cung ra Cổ Chiên, còn nhắc đến. (L.T.X. số tết 1943 Nam kỳ 


đời, vì ngày xưa khi chạy giặc Tây tuần báo). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


335 


Gành Bà: đd., ở Hà Tiên, xem Mĩom 


Gành Tiên. 


Gành Rái: đd., tên vịnh nhỏ ngang 


mũi Vũng Tàu, NV. 
Đổi ra chữ Hán, ô. Nguyễn 
Tạo dịch “Lãi ky” rồi “Lại Cơ”. 
Thượng Tân Thị dịch “Lái Cơ”. 


Gành Rái: Lại Sơn (chữ viết trong 


Aubaret (G.Đ.T.ƠC.) (chỉ trích c. 
L.T.X. ĐNVT 13). 

Ô. Trương Vĩnh Ký trong 
PCGBC, viết: Núi Gành Rái: Thát 
Cơ Sơn). 

Ô. Aubaret gọi Gành Rái là 
Lại Sơn, và cũng viết Lai Kè (Lại 
Cơ) dịch: montagne du banec des 
coutres. Còn Sơn Trư là baie du 
sanglier. 

Núi Lãi Ky: Ghành Rái, Sông 
Lộc Dã: Đồng Nai, Thuyền Úc: 
Vũng thuyền (thay vì Vũng Tàu), 
Chợ Dầu Miệt: hay Dầu Một (thay 


vì Thu Dầu Một), Câu Tham 
Lương (còn chua “hay là Sâm 
Tương” ... Nguyễn Tạo dịch). 

Tưởng nên viết: “Sông Đồng 
Nai, cầu Tham Lương, Vũng Tàu, 
Gành Rái... mỗi muốn chua, có cả 
chữ Hán, tùy thích, thì cứ để vào 
ngoặc đơn: “Lộc Dã Giang, Tham 
Lương Riều, Thuyền Úc, Lãi Ky 
(L.T.X. ĐNVT: 12). 

La terre savanece là en forme 
de promontorre, qu1 devient plus 
grand à mesure quÌl 'avance 
davantage. Cela forme un cap qui 
enveloppe au nord estuaire de 
Tac Khai, et au sud 1] abrIite La1 
Son (la bale de Ganh Ra). Ce cap 
sert enfn de protection au port 
de Can Go. 

Cette bale nassèche Jamals; 
elle a son ouverture tournée 
vers Ïest, est large et offre un 


336 


TVTNMN 


Gả 


excellent abr1 aux grands navires 
de ƑOcéan, qui ne manquent 
pas đaller y prendre un bon 
moulllage. (Aubaret p. 172). 

nh Mù ÚU, xẻo Mù U: địa danh 
thuộc Bến Tre, quê hương Phan 
Thanh Giản. Cây Mù Ủ, lấy dầu 
làm thuốc trị ghẻ, khi trổ hoa, 
rất thơm, bông búp trắng xinh 
như bạch mai và thơm. Vì trong 
Nam ít có hoa nầy, nên thường 
lấy bông Mù U thay thế, Cảnh 
Mù Ù, vì vậy, cũng gọi Mai Khê, 
và quan Phan lựa hiệu Lương 
Khê hay Mai Xuyên là để nhớ nơi 
nhau rún. 


Gáo (gỗ) : dt. Adina cordifolia 


Gõ đỏ (gỗ) 


Gõ 


(Rubiacées). 

Mật độ (densité D). không có 
ghi nơi sở nông lâm súc N.V. 

Gỗ hạng ba, không cứng lắm, 
sợ mối, mọt, dở chịu đựng với thời 
gian, dùng đóng thùng bộng và 
vật dụng rẻ tiền, đánh vẹc ni thì 
đẹp thêm. 
dt., Pahudia 
cochinchinens1s (légumineuses). 

C.g. gỗ bên và bên có lẽ là 
tiếng Miên. 

Mật độ (densité: D. 0,95). 

Gỗ thượng hạng, cứng, bền 
và nặng, giỏi chịu đựng, không 
ky mối mọt, dùng lâu lên nước 
bóng rất đẹp. Dùng đóng tủ bàn, 
ghế và làm ván ngựa, có bộ thật 
lớn và nguyên tấm gọi ván một, 
khi có hai tấm thì gọi ván ngựa 
đôi, và ván ba là bộ ngựa gồm ba 
tấm ghép lại. 

mật (gỗ): dt., danh mộc ở 
N.V. Sindora cochinchinensis 
(Lágumineuses). Mật độ (densité: 
0,90). Gọi làm vậy vì lâu ngày gỗ 


trổ màu vàng sậm như mật ong. 
Thân to lớn dùng làm ván ngựa, 
không sợ mối nhưng sợ hà khoét, 
không nên dùng lớp trắng của 
thân cây giữa vỏ cây và lõi, (lớp 
trắng đó gọi là dác). 


Gò Bình San, cũng gọi là Nói Băng: 


đd., một thắng cảnh đất Hà Tiên 
gọi Bình San, ý nói núi như ngọn 
bình phong, bắt từ mé biển Kim 
Tự nối liền một dãy che mặt tây 
thành Hà Tiên, trên núi còn lăng 
mộ họ Mạc, và mấy gốc mai già 
thuộc giống Nam Mai, gọi mai Mù 
U, còn nền Xã Tắc đã thành vườn 
trồng trọt, và nền Sơn Xuyên, nhờ 
ở trên cao chót núi nên nay còn 
dấu tích. Bài thơ như sau chép 
theo bản của Đông Hồ: 

Bình San điệp thúy 

Một bước càng thêm một thú 
yêu, 

Ngần cây vít đá vẽ hay thêu. 

Mây tùng khói liễu chồng rồi 
chập, 

Đần suối ca chim thấp lại cao. 

Luật ngọc Trâu Ông chăng 
phai thôi, 

Ngòi sương Ma Cật đã thua 
nhiều. 

Đến đây mới biết lâm tuyền 
quí, 

Chẳng trách Sào, Do lánh Đế 
Nghiêu. 

Mạc Thiên Tứ 

(điệp thúy là trùng trùng điệp 
điệp sắc xanh lớp lớp). 


Gò Cây Mai : đd., Mai Khâu. 


Chép theo hai bản dịch Gia 
Định thành thông chí Trịnh Hoài 
Đức, thì gò nầy nổi cao có nhiều 
Nam Mai trên có chùa Ấn Tôn, ö 
hướng Nam cách tỉnh ly 13 dặm. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


38/7 


Nguyên trước là cảnh chùa Cơ 
Me... 

Nay hiểu lại, chùa nầy là chùa 
Gò, chữ gọi Phụng Sơn Tự, trên 
đường quốc lộ số 4 về lục tỉnh, 
mai đây không phải gốc bạch mai 
xứ Bắc xứ Tàu, còn gò nổi cao lại 
ở một chỗ khác cũng gần đó thời 
Pháp thuộc đã lấy đồn cũ (đồn 
Cây Mai), đặt làm đồn lính Tây 
rồi nơi giam tù chính trị. Quả nơi 
đồn còn có một gốc mai cổ thụ, có 
từ đời Nguyễn Tri Phương, Tôn 
Thọ Tường, mai chứng kiến biết 
bao cảnh tra khảo hành phạt 
tàn khốc của thời đô hộ. Vốn là 
loại “Nam Mai hay Mai Mù ”, 
cánh hoa nứt từ trong nhánh chớ 
không ở đầu nhánh như loại mai 
Trung Quốc. Cũng có người gọi nó 
là “bạch lạp mai” hay “mai sáp”, 
cùng một giống với mai ở Bình 
Sơn (Hà Tiên). 

Aubaretp. 179: “La colline de 
Mai E1 est située dans le sud de 
la citadelle, à la distance de 18 
hs et demI. 

Cette colline sélève comme 
une sorte de pic; elle est plantée 
de nombreux prunIers du sud 
(cây man), dont les anclens tronecs 
croissent obliquement. Ces arbres 
sont en fleurs à époque des gelées 
blanches; leurs feuilles répandent 
une odeur aromatiqgue; leurs 
fleurs sont en communication 
avec les esprIts de Ïair, et ce sont 
ces esprits qul les font éclore. l] 
nwest pas possible d'essayer de 
transplanter ces arbres autre 
part. 

Au sommet de la colline est 
située la pagode đAn Ton; đest 


là quau milieu de la nuit se 
chantent les prières (de Bouddha) 
écrite sur les feuilles đarbres. La 
cloche résonne et sa voix sélève, 
comme une fumée, Jusque parml 
les nuages. Telle autrefols était la 
pagode de Thứu lãnh...” 


Gò Công : đd., ở NV, chữ gọi Khổng 


Tước Nguyên (PCGBC TVR). 
Trong sách cũ có khi viết [Gò 
Cuông. 

Cơ Me: srok kompong kakoh 
(di cáo TVK trong le Cisbassac). 

(Đất an táng lăng mộ ngoại 
tộc họ Phạm, của triều Nguyễn, 
nơi gọi “giồng Sơn Quï”, có mộ 
Phạm Đăng Hưng là cha của Thái 
hậu Từ Dũ, mẹ vua Tự Đúc. Bìa 
đá của Phạm Đăng Hưng khắc 
theo chữ của Phan Thanh Giản 
viết, bia thứ 1 bị Pháp tịch thâu 
lấy làm bia cho Đại úy Barbet, 
nay ở nghĩa địa đô thành, còn ö Gò 
Công phải thay bia thứ 2). 


Gò Công: đd., tỉnh số 18 của Nam 


Ky thời thuộc Pháp, từ năm 
1956, sáp nhập với tỉnh Mỹ Tho 
gọi tên chung tỉnh Định Tường, 
hiện là tên một quận thuộc Đnh 
Tường, trước đây có mộ Huỳnh 
Tấn, mộ nầy sau Giải Phóng, bị 
phá bỏ, chỉ còn lại mộ lãnh binh 
Trương Định cũng gọi Quản 
Định, với danh bất hủ chống 
Pháp, một lòng trung chết cho 
vua cho nước. 

Có hai thuyết về Gò Công, 
người Cơ Me gọi srok kompong 
kakoh: 

1) Quyển Lexique Franeais 
Cambodgien A. Pannetier, thì 
chim công, Pháp gọi “bpaon”, 


338 


TVTNMN 


Gò 


Miên gọi “kâ Ngôk”, chưa đúng 
là kakoh (le Cisbassac). 

2) Tự điển Miên Pháp J.B. 
Bernard không có chữ kakoh, 
lại có chữ “dòm kâko”: bols nolr 
extrêmement dur : cây mun mà 
trước đây Gò Công có nhiều vì ai 
cũng biết tiếng Gò Công trước đây 
có thợ chuyên đóng tủ thờ bằng 
cây mun đẹp khéo. 

Vậy tôi xin gác vấn đề chọn 
chữ nào, nhường cho độc giả định 
đoạt lấy, hoặc ai dịch được thì 
càng hay. 

Những chữ nầy không dùng 
được : 

Kakéy: Néang kakéy : fleur 
blanche qui répand une odeur 
très agréable. 

- kâkêng, kâkêng kâkang, 
parler dune manière emphatique 
: huênh hoang. 

- Kâkhauch : 
corrompu : hư thối. 

- kâkhô, kâkhi kâkhô : 
fanfaron, hardi : khoe khoang, 
hư trương thanh thế. 

- kâkuk : sale : dơ dáy. 
Công: đd., Khổng Tước Nguyên. 

Le  Khong Thuoc, 
vulgairement appelé Go Cong, 
est situé à 90 lis dans le sud de 
la citadelle. Le territoire qu”l 
traverse ets composé de terres 
excellentes; ses r1zIlères, qul 
sont extrêmement boueuses, 
produ1sent une quantIté énorme 
de r1z. Là se trouvent beaucoup 
de petites élévatlons de terraIn 
(gò) et une grande quantité 
đarroyos. 

Lan Dĩnh Vĩ (1787) Yenvoyé 
1Impérlal Tanh sétablit dans ce 


mauvals, 


terrItoire et y leva des gens du 
peuple pour en faire des soldats; 
1l créa aInsIl des régIments avec 
lesquels 1l marcha contre les 
rebelles Tây Sơn. Ce général 
acquit, au temps de Ïempereur 
Gia Long, une haute réputation 
militarre : aussl le peuple avaIt-1l 
en lui la plus grande conñanee. 
Du reste, ce terrItoire de Go Cong 
se prête très bien aux opératlons 
đe la guerre. (Aubaret, p. 206). 
Khong Thuoc : đọc Không Tước 
Tanh : Võ Tánh 


Gò Sặt: đd., âm chữ Pursatứ, tên một 


tỉnh lớn xứ Cao Miên (Aubaret 
viết. Vo Sac (contigu à la province 
de Battambang) nơi trương 124 
GĐTC; qua trương 130 lại viết 
Vua Sao). 

(Miền Nam có một loại cá giẹp 
mình, chuyên ở đất bưng, gọi “cá 
sặ£” chia ra có hai thứ : 

- Sặt rần : lớn con, vảy có rằn, 
vằn đen vằn trắng xen lộn. 

- Sặt bướm : nhỏ con hơn và 
mình trắng. Hai thứ cá này rất dễ 
nuôi và sanh đẻ rất mau. 

Lại có khô sặt, mắm sặt, đều 
là món ăn rẻ tiền và ngon. 

- Tóc hớt sặt rằn, không khéo. 

Gò sặt : äd., Cơ Me gọi Pursat. 
Địa danh nay thuộc Kam Bu chãa. 
Gò sặt là một trong tám trấn đời 
Minh Mạng. Bảy trấn kia là : 

Nam Vang : Pnom Penh; 

An Giang : Châu Đốc; 

Vĩnh Thanh : Vĩnh Long, c.g. 
Long Hồ; 

Định Tường : Mỹ Tho; 

Phan Yên : Gia Định; 

Biên Hòa : Đồng Nai; 

Hà Tiên. (T.V.K.) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


339 


Gò Vấp : đd., NV, tên một đất gò 


cao ráo gần â Sài Gòn, th. t. Gia 
Định, nếu đào giếng có nước ngọt 
lành, sản xuất thuốc lá ngon, gọi 
thuốc Gò Vấp. 

Cơ Me : srok kompong kahòh 
klei, srok kờmpắp (di cảo TVRK 
trong le Cisbassac). 

Rạch Vắp : đd., tên rạch, chữ 
gọi Kiên Giang (PCGBC TVRK). 

Đầm Gò Vắp, chữ gọi Lão 
Đống Giang (PCGBC TVR) 
(Thượng Tân Thị, NKLUTĐDC, 
tr. 37 dịch Đầm Gò Bôi (Vui) và 
Sông Lão Đuôn là sai lầm cả). 

(Trong GĐTC Aubaret, tr. 14 
nói có một địa điểm là nơi binh 
Mọi đến đóng, nơi ấy tên Binh 
Thanh, nay là Gò Vấp. 

Binh Thanh : Bình Thạnh? 

Đoạn này, bản Pháp văn 
của Aubaret viết vắn tắt nhưng 
rất gọn “Le Lao Dong est situé 
dans Ïouest de la citadelle, à 
la distance de 62 lis et demI. l] 
exIste en ce lieu des bacs pour 
traverser l'eau. Le Lao Dong 
est une réunion de plusleurs 
cours d'eau qui atteint une 
largeur de 8 lis et demi et une 
profondeur de 4 ou ð pieds 
seulement. Leau y est clalre 
et limpide en tout temps; son 
cours est très sinueux; à partir 
du bac, 1Ì va du sud vers Ïest 
et passe sous le pont de Tam 
Tuong, placé sur la route royale. 
Au nord du bac, ce cours d'eau 
va traverser un marals plein 
de vase, vulgairement appelé 
Ben Nai. Le Lao Dong se Jette 
de là dans le Tra Giang pour 
aller enfin mêler ses eaux avec 


celles du grand fleuve Tan 
Binh en son cours supér1eur 
(Aubaret p. 184). 

NRLTĐDC, tr. 37 Thượng 
Tân Thị viết : “Sông Lão Đuôn 
tục danh là đầm Gò Bôi (Vui), 
cách hướng tây tỉnh ly 62 dặm, 
có bến đò Sưu (Xâu) mà chuyển 
qua hướng Nam. Hướng Đông vào 
cầu quan lộ Tham Lương, hướng 
Bắc chảy qua chằm Nhu Nê (tục 
danh là Bến Này (?) (sie) ra rạch 
Tra rồi hiệp với sông Tân Bình. 

GĐTTC, tập 1, tr. 40 viết : 
“Chầằm Lão Nhông; bến đò Lưu; 
chằm Nhu Nê tục danh Bến 
Nhưng)”. Ta lấy srok Kòmpắp làm 
ra Gò Vấp. 


Gò Vắp : đd., tên xứ, vùng phụ cận 


Sài Gòn, th. Gia Định cũ, sản xuất 
thuốc hút ngon gọi thuốc Gò. 

(Trong sách Nam Kỳ lục tỉnh 
địa dư chícủa Duy Minh Thị soạn 
năm 1872 và do Thượng Tân Thị 
cho Đại Việt tạp chí xuất bản ở 
Sài Gòn năm 1944, thì ô. Th.T' Thị 
dịch sa1 là 

Lão Đuôn thay vì Lão Đống. 
Nay quen gọi là Gò Vấp. 

sa1? đúng 

Gò Bôi (VulI) (bôi, cái chén; 
bôi: hớn hở, vul), thay vì Gò Vấp. 

đúng 

(mm đính chính không có chợ 
Gò Bôi và sông Lão Đuôn, chỉ có: 
chợ Gò Vắp và sông Lão Đống). 


Gia Định : đd., một trong Lục tỉnh 


Nam Kỳ, do vua Minh Mạng đặt 
năm 1832 sau khi bình định giặc 
Khôi; sau hiệp định năm 1862, 
bị cắt giao cho Pháp chung với số 
phận hai tỉnh Biên Hòa và Định 
Tường (mất ba tỉnh miền Đông), 


340 


TVTNMN 


và sau hiệp định năm 1874, khi 
Pháp thôn tính luôn ba tỉnh An 
Giang, Vĩnh Long và Hà Tiên 
(mất ba tỉnh miền Tây, tức mất 
trọn lục tỉnh Nam K), khi ấy 
Pháp phân chia làm 20 tỉnh (khi 
tách Vũng Tàu làm một tỉnh thì 
là 21), bắt thăm số thứ tự, thì Gia 
Định được số 1. Năm 1956 được 
nói rộng bằng một số đất lấy của 
tỉnh Chợ Lón, nhưng mất đi một 
phần làm ra tỉnh Phước Tuy. 
Làng sở tại là làng Bình Hòa. 

Gia Định cũng tên gọi chung 
đất Nam Kỳ, như danh từ khác là 
đất Đồng Nai. (Nay là một phần 
của TP. HCM). 


Gia Định tỉnh : đd., tên một trong 


sáu tỉnh đời Thiệu Trị chí Tự 
Đức gồm : 

4 phủ và 9 huyện; 

Phủ : 

1) Tân Bình Phủ (Sài Gòn) 

9) Hòa Thạnh Phủ (Gò Công) 

3) Tân An Phủ (Vũng Gù) 

4) Tây Ninh Phủ 

Huyện : 

1) Bình Dương (Sài Gòn), 

2) Bình Long (Hóc Môn), 

3) Tân Long (Chợ Lón), 

1) Tân Hòa (Gò Công), 

9) Tân Thạnh (Kỳ Son), 

1) Cửu An (Vũng Gù), 

2) Phước Lộc (Cần Giuộc), 

1) Tây Ninh (Tây Ninh), 

2) Quang Hóa (Trắng Bàng). 

(PCGBCTVK) 


Gia Định thành thông chí. Tên 


một bộ sách của Trịnh Hoài Đức 
() chớ không phải Gia Định thông 
chí. Chữ “thành” ỏ đây không có 
nghĩa là thành trì, thành lũy, 
thành quách, phủ thành, huyện 


thành, chợ Bến Thành, mà đặc 
biệt để chỉ “đầu mốt” một địa hạt 
hành chánh và quân sự rộng lớn, 
gồm coi nhiều trấn”. (Bỏ bớt một 
đoạn) (L.7'X., ĐNVT số 12). 

Gia Định danh nhơn (triều 
nhà Nguyễn): 

Lê Bá Phẩm (Sài Gòn) (1749 
- 1828), hiệp biện 

Lê Văn Quế (Sài Gòn (? - 
1815), đô thống chế 
Ngô Nhơn Tịnh (Gia Định) ( 
? - 1813), thượng thở 
Nguyễn Bảo Mưu (Sài Gòn) ( 
?- ?), thượng thơ 
Nguyễn Đình Đức (Gia Định) 
1755 - 1819), thượng thơ 
Nguyễn Đình Thuyên (Chợ 
Lớn) ( ? - 1785), chưởng dinh 
quận công 
Nguyễn Đức Thành (Sài Gòn) 
(2 - 1895), đô thống chế 
Nguyễn Đức Thạnh (Sài Gòn) 
(? - ?), đô thống chế 
Nguyễn Đức Xuyên (Gia 
Định) (1750 - 1824), chưởng quân 
quận công 
Nguyễn Văn Thành (Gia 
Định) (1757 - 1817), chưởng quân 
quận công 
Nguyễn Văn Thanh (Chợ Lớn) 
(?- ?), phó tướng 
Nguyễn Văn Tri (Sài Gòn) ( 
?-?), vệ úy 

Phạm Đăng Hưng (Gò Công) 
(1765 - 1825) hiệp biện đại học sĩ, 
Đức Quốc Côn 

Phạm Ngọc Uẩn (Sài Gòn) ( 
? - 1805), tham chánh 

Tống Viết Phước (Gia Định) ( 
? - 1801), đô thống chế quận công 

Trương Minh Thành (Gò Vắp) 
(? - 1810), thượng thơ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


341 


Trương Phước Luật (Gia 
Định) (? - 1795), chưởng cơ 

Võ Tánh (Sài Gòn) (? - 1801), 
chưởng quân quận công 

Võ Văn Lượng (Gò Công) ( 
? - 1797), chưởng dinh. 

(theo Lê Thọ Xuân) 

Gia Lộc : đd., một trong bốn trạm 
của tỉnh Gia Định cũ, N.V., 27 lý. 
Ba trạm kia là : Gia Cẩm, 

Gia Nhơn, 

Gia Tân. 

(P.G.G.B.C. T.V.K.) 

Gia Nhơn : đd., một trong bốn 
trạm của tỉnh Gia Định đời đàng 
cựu, N.V., 29 lý. 

Ba trạm kia là : Gia Cẩm, 

Gia Tân, 

Gia Lộc. 

(Œœ†CG.B.C. TVK.) 

Gia Tân : đd., một trong bốn trạm 
của tỉnh Gia Định đời đàng cựu 


: 29 lý. 
Ba trạm kia là : Gia Cẩm, 
Gia Nhơn, 
Gia Lộc. 


(P.G.G.B.C. T.V.K.) 

Giá Ty (gỗ) : dt. cây ở N.V. Tectona 
grandis (Verbénacées). Mật độ 
(densité). D.0,62. 

Gỗ nhứt hạng, nhẹ và thớ 
mềm. Không nhót không sợ mối 
mọt, giỏi chịu sương nắng, ngâm 
nước không mục. Dùng đóng 
thùng chứa nước, đóng ván tàu 
không xóc không sướt. Trước kia 
dùng làm quạt chong chóng tàu 
bay và tăm xe hơi, vành xe đạp 
Peugeot. 

Giàn : đồ cuộc làm bằng cây có gác, 
trên chưng bày đụn xôi, đụn thịt, 
đụn cốm, đụn rau muống (đụn 
rau muống vì không đáng giá bao 


nhiêu, nên để bù đắp bèn gắn xu 
đồng vào đụn, đồ bằng 10 đồng 
bạc), rồi sau lễ cúng cô hồn ngày 
rằm tháng 7 âm lịch những năm 
trước giải phóng (trước 1975), thì 
cho dân chúng áp vào xô giàn, 
giựt giàn, lấy các vật cúng cô 
hồn ấy về dùng và cho rằng được 
phước. Lễ ấy gọi thí giàn (khi 
phát thẻ) hoặc giựt giàn khi thay 
vì phát thẻ thì cho dân chúng xô 
giàn giựt lễ vật cúng ấy. 

Giang Thành dạ cổ : một danh 
thắng ở Hà Tiên, tiêu đề cho bài 
thơ : 

Trống quân Giang Thú nổi 
oa1 phong 

Nghiêm gióng đòi canh ỏi 
núi sông 

Đánh phá mặt gian người 
biết tiếng 

Vang truyền lịnh sấm chúng 
nghiêng lòng 

Phao tuôn đã thấy yên ba vạc 

Nhiệm nhặt chỉ cho lọt 
máy lông 

Thỏ lụn sớm hầu trưa bóng ác 

Tiếng xe sầm sạt mới nên 
công. 

(Mạc Thiên Tú) 

(Giang Thành dạ cổ là tiếng 
trống cầm canh chỗ đồn thú bên 
bờ sông, về ban đêm. Sông Giang 
Thành bắt nguồn từ vùng Sài 
Mạt, Lình Quỳnh trên địa phận 
Cơ Me, chảy ra vàm Hà Tiên, xưa 
gọi Càng Khẩu (an Rao). Thời 
họ Mạc (1708 - 1771), thì con kinh 
Vĩnh Tếchưa có, vì chỉ đào từ năm 
1819, vậy không liên lạc với Tiêu 
Tự thần chung, và chỗ đề thơ có lẽ 
là ở vàm sông Giang Thành, chỗ 


TVTNMN 


đâu dãy Trúc Bằng Thành Bò Đồn 
Lồn. (Theo Đông Hồ. 


Giá tị : dt. cây giá t7. (Thực). - Loại 


cây to, vỏ trắng, gốc cây có nhiều 
khía cạnh, lá to dày, nhám, lá 
non chà trong tay ra màu đó 
máu, hoa chùm trắng hình ống 
loa, lá và hột có tính hạ lợi, hoa 
có tính lợi tiểu tiện, gỗ có chất 
quinôn gọi tecktoquinôn (tự điển 
Lê Văn Đức) (theo Miscellanées 
Trương Vĩnh Ký, gọi cây đầu 
Xiêm, vì do bên Thái Lan đem 
qua trồng thử nơi trước dinh 
Toàn Quyền cũ, gỗ giá tị xuống 
nước giỏi chịu đựng, mối mọt 
không ăn, dùng đóng tàu và 
trước kia dùng làm cánh máy bay 
và căm xe hơi rất bền chắc, duy 
cây không nước bóng, không vân 
đẹp, nên kể hạng gỗ trung bình 
(tecktora grandis), sức nặng thả 
xuống nước đensité 0,62. 

Tự điển Génibrel ghi: tectona 
theka ou grandis (Quercus 
Indica) des Verbénacées; teck ou 
chêne des Indes. 

Trương Vĩnh Ký (Miscellanées) 
dạy rằng khi vào rừng phải lấy rìu 
rong da gốc giá tị một vòng rồi để 
đó cho cây lần hồi héo và chết khô, 
qua sang năm sẽ đốn thì gỗ không 
xé nứt, bằng đốn lúc còn tươi thì 
gỗ không dùng như ý muốn được. 

Theo quyển Le monde malais 
của Ch. Robequain (tr. 70) viết le 
teck (tectona grandis): le “djat, 
như vậy danh từ “giá tị” gốc từ 
Mã Lai mọc đến Thái Lan và Lào 
Thượng, VN. ta không mọc nhiều. 


Già Ba Tri: nđ., th.ng. (Câu chuyện 


Thái Hữu Kiêm ö Ba Tri, đi bộ 
ra Huế để kêu nài tới tai vua, 


ngày nay ít ai biết rành, nên sau 
thành ngữ “Già Ba Tr7 hiểu sai 
là người nào già mà còn mạnh 
ăn hay có nhiều vợ nhỏ là “Già 
Ba Trừ. Ninh lược sứ Phan phải 
giảng đi giảng lại mãi rằng “Già 
Ba Tr? là người quắc thước, can 
đảm có công sửa làng giúp nước, 
lập chợ mở đường, chớ không phải 
người già mà ăn nhiều hay lắm 
vợ (do Thái Hữu Võ thuật và Lê 
Thọ Xuân viết tr. Đồng Nai văn 
tập số 9). 


Giang Định: đd., N.V. một trong bốn 


trạm của tỉnh An Giang đời đàng 
cựu, 4ð lý. 

Ba trạm kia là: Giang Hòa, 
Giang Lộc, Giang MI. 

(P.G.G.B.C.T.V.K). 

Giang hồ. -T] y a des personnes 
qu1 vivent constamment dans 
leurs barques convertles en 
malsons; ce sont celles que on 
nomme des Giang Ho (Aubaret 
tr.97) 

Nên hiểu đây là khách giang 
hồ, những người chuyên sống 
tháng này qua tháng nọ trên 
chiếc thuyền của họ, lấy đó làm 
nhà. Cho nên nói khách giang hồ 
là người bỏ nhà lo tìm đường cứu 
nước. Nguyễn Khuyến trong bài 
Quốc kêu cắm hứng có viết: 

Đêm đêm ròng rã kêu a1 đó 

Giục khách giang hồ dạ ngẩn 
ngơi 

Từ ngữ nghĩa đó, giang hồ lại 
biến nghĩa một lần nữa để chỉ gái 
làng chơi, tức gái sống trên sông 
trên hồ. 


Giang Hòa: đd., N.V., một trong bốn 


trạm của tỉnh An Giang đời đàng 
cựu, 65 lý. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


343 


Ba trạm kia là: Giang Định, 
Giang Lộc, Giang Mĩ (Nhưng tất 
cả đều thuộc tỉnh An Giang) 

(P.G.G.B.C.T.V.K). 

Giang Lộc: đd., N.V., một trong bốn 
trạm của tỉnh An Giang đời đàng 
cựu, 54 lý. 

Ba trạm kia là: Giang Định, 
Giang Hòa, Giang MI. 

(P.G.G.B.C.T.V.K). 

Giang Mi: đd., N.V., một trong bốn 
trạm của tỉnh An Giang đời đàng 
cựu, 53 lý. 

Ba trạm kia là: Giang Định, 
Giang Hòa, Giang Lộc. 

(P.G.G.B.C.T.V.K) 

Giang Thiên: đd., NV (xem Hà Âm). 

Giáng Hương (gỗ: dt. Pterocarpus 
padatus (ULépumineuses 
pap1lionées). 

Mật độ (densité: D.). 

Danh mộc dùng làm ván 
ngựa, không sợ mối mọt, có mùi 
thơm nhưng lâu ngày mủ đóng 
làm cho mất đẹp. Dùng đóng tủ 
bàn, hòm mắc tiền. 

Giáng Hương: dt., thứ cây gỗ lớn, 
thịt nó xen sắc đỏ đen, trông rất 
đẹp, khi còn mới, tủ bàn bằng 
giáng hương tiết ra thơm tho, 
nhưng lâu ngày mủ đóng lu 
mờ mất đẹp, gỗ dùng làm quan 
quách hòm thì lâu mục và giữ 
được xương cốt thơm bền. (Nếu 
có cây to, bổ ra làm ván ngựa thì 
quí, nằm trên ván ngựa giáng 
hương vừa mát vừa thơm mùi gỗ 
quí. (Ngày nay khó kiếm, đăm 
bào giáng hương, có người lấy 
ngâm vào rượu nếp trắng, rằng 
trị được nhức mỏi: thuốc rượu 
giáng hương. 


Giao Sơn: đd., thuộc tỉnh Hà Tiên. 
xem Núi Hang. 

Giáp nước: dt. chỗ hai mối nước 
đụng lấy nhau NQATVHTC). 

Trên một con sông từ nguồn 
chảy xuống biển, dọc đường 
mang theo phù sa cát hoặc bùn 
trôi theo, đến lúc gặp nước thủy 
triểu từ biển chảy lên (con nước 
lớn), hai mối gặp nhau dồn ứ, cát 
và bùn đọng lại lâu ngày mọc lên 
cao, sông lớn thì gọi nổi cồn, sông 
nhỏ thì có thể gọi “nổi sống trâu”, 
Pháp gọi “nổi gáy lừa” (dos dâne), 
ghe thuyền đến đó mắc cạn phải 
chờ nước lớn mới thoát qua được, 
ví bằng chỗ đó có đá nhọn thọc lên 
(đố rạn), thì nguy hiểm không liệu 
trước được, lại nữa những chỗ ấy, 
biết dời chỗ, mùa gió chướng thổi 
già thì lên cao phía trên nguồn, 
mùa nước đổ từ ngọn thổi xuống, 
thì ưng lừa” dời xuống vàm, di 
chuyển được nên thường thấy 
tàu lớn ngoại quốc vô sông Sài 
Gòn, nói tỷ dụ, phải có hoa tiêu 
dẫn đường, phòng ngừa tránh lố 
rạn, còn trên các sông nhỏ trong 
xứ thì phải thành thạo và giàu 
kinh nghiệm để biết “giáp nước” 
mà tránh. Ở khu vực gần Cà Mau 
chỗ các con nước gặp nhau chảy 
ra biển Cà Mau gọi là Giáp Nước 
trở thành một xã ngày nay (thuộc 
tỉnh Minh Hải). 

Giấm hơn mụ Hoạn: ghen hơn 
Hoạn Thư, một nhân vật trong 
truyện Kiều. (do câu Kiều: “Giấm 
chua lại tội bằng ba lửa nồng). 

Giếng nước uống ở thành Phan 
Yên (Gia Định): đd., (1) 

La province de Phan 
Yen possède trois pulIts très 


344 


TVTNMN 


remarquables. be premler, sItué 
à Ngưu Tân, auprès de Ïarroyo 
Trươc TÌI, se nomme Tan Tình. 
Cest une source deau douce qui 
JaIllit du milieu đune mare đeau 
saumâtre. Dès le princIpe, les 
habitants ont su semparer de ce 
Jet đeau douce en le condulsant 
dans des bambous creusés 
7usqgưau point où chacun va y 
remplir ses vases. La source ne 
dimInue Jamais en 1ntensIté. 
Plus tard Yeau fut conduite dans 
des canaux en pierre, et Ïon en 
pava le dessus avec soin; cela fut 
đune très grande utilité pour les 
habltants. 

Le deuxième pults est situé 
sur la rive nord du Binh Ùuong 
et dans une sorte de bassin; les 
habitants du village de Tan An, 
placé dans ouest de ce puits, lui 
ontE donné le nom de Dianh Tĩnh 
(puIts renommê). 

Le troisième pulIts est situé 
sur la rive occIldentale de Tan 
Long Cưa et sur le territoire 
du village de Tan Phu Hoi; on 
le nomme Nhưn Tình. Tout 
le monde, soit de près ou de 
loin, vient puIser à ce pults et y 
chercher de eau en barque; on 
sy succède sans cesse, et Jamals 
on ne le voIt sans personne 
alentour. (Aubaretf, p. 197). 

1) Les EBuropéens lui ont 
donné le nom de pui£s de Ïlévêque 
đAdran. 


Giếng nước Phiên An: đd. 


Ngày xưa về nước dùng, 
một vấn đề tối quan trọng, ta 
có những giếng này ở các nơi 
khác nhau: 


1) Ở sông nhỏ Trúc Bài hay 
Trúc Bè, nơi Bến Nghé, gọi tên 
là Giếng Trấn. Giếng này ở giữa 
dòng nước mặn, nhưng mạch 
nước trào thành suối ngọt, ban 
đầu người ta lấy ống tre đặt vào 
miệng suối, thì nước phun lên 
lấy vò chum mà hứng không kịp. 
Đau nhân đó người ta xây đá làm 
miệng cho liền với đất bằng, và 
nước rất ngon. 

2) Ö bến nước bờ phía bắc sông 
Bình Dương, thôn Tân An, gọi 
Giếng Danh. 

3) Ở bờ phía tây sông cũ Tân 
Long, thôn Tân Phú Hội, gọi 
Giếng Nhuận. 

Người chuyên bán từng 
thùng thì gọi “gánh nước mướn”, 
ghe thuyền chuyên lấy nước 
ngọt từ sông cái đem đến chỗ 
nước mặn, tỷ dụ các ruộng làm 
muối hay vùng Sóc Trăng, Cà 
Mau, thì gọi ghe đổi nước và 
không bao giờ họ dùng chữ 
“bán nước”. 

Trào Pháp lấy nước ở giếng 
vùng chung quanh Nhà Thờ Lớn 
Sài Gòn nay còn dấu tích và vùng 
Gò Vấp. 


Giận nứt bong bóng: th. ng. cơn 


giận tràn hông, tuôổng như gần 
bể bong bóng chứa đầy nước tiểu. 
Cũng như giận ói máu. 

Giấy oảnh ổng bê liền: th. ng. 
giấy bạc hai chục đồng, ông ấy cho 
liền tức khắc. Giấy hoảnh dịch âm 
tiếng “vingt”. Bê dịch âm tiếng 
pale, payer (trả tiền). 

Bê lúi: th. ng. cho tiền. Ráp 
tiếng “bê” (Pháp ngữ) với tiếng 
Triểu Châu “lúi” (tiền). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


345 


Xu lái: xu, dịch âm tiếng “sou” 
(tiền lẻ, Pháp) với “túi” (Triểu 
Châu). 

Bồ lái: bồ (bất, không có, Triều 
Châu): không có tiền dính túi. 


Giồng: dt., cuộc đất cao, do sóng 


đánh và gió thổi làm nên ở N.V. 
có nhiều cát hợp thành đụn 
thành giồng, rất ít nước, nhưng 
khi đào được giếng thì nước rất 
tốt, trong và ngọt: đất giông, 
ruộng giồng, giếng giồng. Như 
Giồng Ông Tố ở Gia Định, Giồng 
Én ở Tân An. 

- giồng Lình Kía ö Sóc Trăng 
có tên chữ là giồng Long Tử (Lành, 
tiếng Triều Châu là long, tử là 
kía). 

- Mẹ mong gả thiếp về giồng, 
thiếp than phận thiếp, gánh gồng 
không kham (cd.) 


Giồng, Gò: dt. 


Những danh từ trong Aubaret, 
tr. 198 để đối chiếu khi đọc các 
bản dịch NKUTĐDC và GĐTTC: 

giong kien dinh: giồng Kiến 
Định 

giong tran dinh: giổng Trấn 
Dinh 

giong K1 Lan, qua qua, Diu 
Giang. giông Kỳ Lân, Trảo Trảo, 

giong Tra Luat: giồng Trà 
Tộc 

le général Phuong là Phương 
quận công Đỗ Thanh Nhơn. 

le général]l Lï général en chef 
des Hoa Ngai: tướng họ Lý cầm 
đầu đạo binh Thiên Địa Hội “Hòa 
Nghĩa đoàn”; có lẽ là Lý Tài. 

Nguu Tan (Ben Nghe): Ngưu 
Tân (Vàm Bến Nghé). 

Đạo binh Đông Sơn của Đỗ 
Thanh Nhơn gồm các đạo này: 


Les Đông Sơn furent 
divisés en quatre brigades: le 
premler général nommé Diong, 
commanda la première brigade, 
đite tiền quân (avant garde); le 
deuxIième général, nommé Triêm, 
commanda la seconde, dite Hữu 
Quân (brigade de droite); le 
troisième général, nommé Luong, 
fut mis à la tête de la brigade de 
gauche dite Tả Quân; et enfin, 
la brigade đarrière garde (hậu 
quân) obéIt au général Bac. 

Gọi Hai giổng là giồng Lão 
Trực và giồng Giao (nôm gọi 
giồng Keo) 

- Ba giồng là giồng Nhựt Bổn, 
giồng Tòng Dao và giồng Diung 

- Ba giồng khác là giồng Túc 
Tân (Bến Lúa), giồng Trúc Toan 
và giông Tỉnh (giếng). Ba giồng 
này ở bãi biển Ba Lai (Trúc Toan 
có lẽ là Dù Tấn (Dù Lọng) 

Giống Cai Vang, phải chăng 
là giồng Cai Vinh? 

Giong de Thuy Mai couvert 
de Ïespèce de Jonc vulgairement 
nommé mu-u avee le fruit duquel 
on fait de Vhuile (lầm cây mù u 
với lác) Chieu Giong, Lao Ngan 
Giong là Giồng Chiêu, giồng Lão 
Ngân ở Ba Lai. 

Les six giong de Hoa, Toan, 
Thanh, Chan Bieu, Van et Kiet 
sur le territoire de Ca Hong là 
Giồng Huê, Giồng Toán, Giồng 
Thành, Giêng Chơn Phiêu (chưn 
bầu), Giồng Vãng, Giông Két 
(Kết) ở làng Kỳ ôn bên tả sông 
Mỹ Tho. 

5 giong Thanh, Kiuyên, 
Trương, Nan et Xa Luan sur 


346 


TVTNMN 


les bords de Can Loc là giồng 
Thiền, giồng Chuyên (gạch), 
giồng Trường, giồng Năn và giồng 
Xa Luân (bánh xe) thuộc địa phận 
sông Cần Lộc. 

Les trols giong de Thap, Me 
et Thao là giồng Tháp, giồng Me 
và giồng Táo ở trên địa phận sông 
Cái Tháp. 


Giồng... : đd., những địa danh này 


viết bằng nôm tự, và do !7'7' dịch 
và đăng trong bản NKLUTĐDC 
(Đại Việt in năm 1944), chưa 
chắc đúng: 

- Giồng Kiến Định, xưa có lập 
đồn trú binh, nay cơ chỉ vẫn còn; 

- Giông Cánh Ến, giồng Kỳ 
Lân, giỗng Trao Trao, nơi gọi Ba 
Giồng, giỗng Lữ, giồng Trà Tân, 
giỗng Sao, giồng Triệu... 

- Ba Giồng (Cánh Én, thuộc 
làng Khánh Hậu (Tân An), c.g. 
Cái Én/, đi cho tới Thuộc Nhiêu 
và Cai Lậy, ấy Ba Giồng); nơi đây 
là sào huyệt của nhóm Đông Sơn 
cầm đầu là Đố Thanh Nhơn và 
cũng là nơi sản xuất các hổ tướng 
nhà Nguyễn: Nguyễn Huỳnh Đức 
(Khánh Hậu, Cái Én), Võ Tánh) 
(giông Sơn Qui, Gò Công), Lê Văn 
Duyệt (Rạch Ông Hổ, Mỹ Tho); 

- Giêng Lão Trực, Giỗng Keo, 
thuộc một cù lao ngoài biển; 

- Giêng Túc Tân (Bến Lúa), 
Giêng Du Tán (Dù Lọng), giồng 
Tĩnh (Giếng) ở bãi biển Ba Lai; 

- Giồng Cái Vĩnh, ở bên rạch 
Cai Vĩnh, mé tả sông Mỹ Tho; 

- Giêng Thủy Mai, giồng Ba 
Ta (tục danh là Giồng Cái Mít Mù 
DU, Giông Bộ Tân, Giỗng Chiêu, 
Giêng Lão Ngân ở phía trên cù 
lao biển Ba Lai; 


- Giêng Huê, giồng Toán, 
giỗng Thành, giỗng Chơn Phiêu 
(Chưn Bầu), giồng Vãng, giỗng 
Két (Kết) ở làng Kỳ Hôn bên tả 
sông Mỹ Tho, đều là ruộng tốt. 

- Giêng Thiển, giồng Chuyên 
(gạch), giông Trường, giồng Năn, 
giồng Xa Luân (bánh xe), đều 
thuộc địa phận sông Cần Lộc; 

- Giỏng Tháp, giồng Me, 
giông Táo, ở về địa phận sông Cái 
Tháp v.v... các giồng này hạp với 
bông vải, khoai lang, khoai môn, 
dưa rau... NKUPĐDC tr.49). 

Trong bản dịch GĐTTTC tập 1, 
Nguyễn Tạo coi theo mặt chữ mà 
dịch, nên giồng cánh Én hay Cái 
En, ông viết “giông An” (tr.ð1) còn 
giồng Trảo Trảo thì viết “giồng 
Tảo”? 

Ba Giồng, tr. 18 NKLTĐDC có 
kể: Giồng Cánh Én (Khánh Hậu), 
giồng Kỳ Lân và giồng Trảo Trảo. 


Giồng: Cửu Long Giang, từ Nam 


Vang chảy vào Nam Việt, chảy ra 
Nam Hải, rẽ chia như cánh quạt, 
bắt từ Bắc kể xuống Nam, có cửa 
Tiểu, hay là sông Mỹ Tho, Cửa 
Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông 
và Cửa Cổ Chiên. Ngày nay cửa 
Ba Lai bị cát lấp, ngồi trên máy 
bay dòm xuống, Ba Lai gần giống 
một ngón tay của thợ Trời, nước 
chảy lờ đờ. Hết cù lao Minh tới cù 
lao Bảo, đó là vùng đất phì nhiêu 
của tỉnh Trà Vĩnh, Vĩnh Long, 
Cần Thơ, Sa Đéc, Long Xuyên và 
khỏi Vàm Nao là một phần của 
Châu Đốc, thảy đều thuộc vùng 
sông trong nước ngọt. Cái cửa Cồn 
Ngao vô tình bị viết trên địa đồ 
lầm là cửa Cung Hầu, cũng chẳng 
thấy al cải chánh. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


34/7 


Các xứ miền Nam vừa kể trên 
đây đều có giồng, tức những lằn 
sọc song song nổi dài dài nối tiếp 
nhau chia cuộc diện Nam Kỳ ra 
hết giông tới nước và cứ phân 
biệt xóm nào nhà day mặt vô sân 
không ngó ngó ra lộ cái, hoặc ra 
sông sâu nước chảy, ấy là nhà 
người Miên, và nhà nào mọc sát 
mé sông có một cây dừa thả xuống 
nước làm cầu lên xuống hay ngó 
mặt ra đường có xe chạy là nhà 
người Việt, và vì mùa hạn luôn 
luôn thiếu nước cho nên nhà nào 
nhà nấy, không phân biệt Miên 
hay Việt nữa, trước mỗi nhà đều 
có một cái lu hông vàng khè và 
một cái gáo bằng nửa miếng sọ 
dừa tra một cán dài, tha hồ cho 
khách đến nhà, muốn uống nước 
giải khát hay rửa cẳng cho mát 
chơn trước khi bước vô nhà thì 
cứ tự do thọc gáo vô lu mà múc. 
Vả chăng al a1, cũng biết nước là 
vật quí, không nên xa xí, nhưng 
phàm lệ khi rửa cẳng giội thêm 
vài gáo cho thấy được thêm mát 
mẻ thì cũng không ai nói gì, ấy 
mới thật là lòng tốt bụng tốt của 
người Miền Nam, bất phân da đen 
đa vàng, và tại sao sống chung với 
nhau đã nhiều thế hệ mà vẫn ít đi 
lại với nhau, chú Việt sính thơ cất 
nhà dựa mé nước và chàng Miên 
hờn mát day mặt nhà ngó vô sân, 
cái ấy xin hỏi tiền căn hậu kiếp 
của một sự hiểu lầm thâm niên 
cố đế đến nỗi nay lại đánh nhau 
khốc liệt chung qui cũng tại ở gần 
nhau mà không chịu tìm hiểu 
nhau, khiến cho mối bất hòa khó 
tiêu khó dứt. Tuy vậy ngó lên nóc, 
thấy đình Phước Áo (Trà Vinh có 


cái nóc “mái ngói hai từng kiểu 
Miên” và nóc chùa Thổ Vát An, 
đầu ngói có miếng xanh xanh viền 
hồi văn đỡ giọt nước mưa và trên 
chót lai chạy dài gắn rồng xanh 
Lưỡng long triều nhựt, có chim 
phụng mà cũng có ông Nhựt bà 
Nguyệt đồ gốm Cây Mai, thì té ra 
nết giận kia rồi cũng có lúc phải 
nguôi và khi khuây lãng cơn giận 
rồi lại thương nhau càng nồng 
mặn. Đi Tiểu Cần rồi qua Cầu Kè, 
tới Trà Ôn rồi sang Sa Đéc, đâu 
đâu cũng có người Miên và người 
Việt sống chung đụng nhau, giồng 
này qua giồng kia, thậm chí xứ Sa 
Đéc vườn tược xanh om, hoặc xứ 
Trà vinh khô khan mà nhiều lúa, 
trên mặt đất vết tang thương tuy 
đã mất dấu, mà dưới lòng đất sâu, 
nếu có công tìm thì thiếu chỉ là di 
tích cơ me xưa. Những thẻ tài liệu 
này không phân biệt màu da và 
viết ký sự phải lấy vô tư làm gốc. 


Giồng Basei (Ba Si): đd., (Trong tự 


điển J.B.Bernard, có chữ balssey: 
feuille de bananler dans laquelle 
on đépose des ofrandes pour les 
génies: lá chuối dùng lót lễ vật 
cúng kiến thần phật. Tôi định từ 
baissey, viết ra basel, rỗi ba sĩ, 
chót hết là Ba 6i, Ba Tri, tức Việt 
Hóa 100% vậy). 

Qua khỏi giồng Chùa Chim, 
là tới giồng Basei, thuộc làng 
Phương Thanh, tổng Bình Khánh 
(Trà Vinh), nơi đây ngày trước 
còn thấy dưới một gốc cây da lớn: 

1 bệ đá vuông, 1 bổn tắm (dục 
bồn) 0m57x0m57x0m45, kể luôn 
vòi 0m88 bề dài, 1 tượng phập 
đá mất đầu và 1 chân tượng lớn 
(Le Cisbassac tr. 35) 


TVTNMN 


Giồng Bàng Đa: đd., giồng này gần 


sông Cổ Chiên. 

1) Vat Khnong (khnong là 
phía trong). Chùa này ở trên 
giống Tà Phát, làng Hòa Lợi, tổng 
Trà Nhiêu (Trà Vĩnh). Nơi đây 
ông Malleret có gặp một linga 
cao 0m47 chia ra ba phần, phần 
trên đầu dài 0m185 thì tròn, 
phần giữa bát giác, đài 0m05, 
phần gốc (cán để cầm thì vuông, 
đo độ 0m285 x 0m10 x 0m10; 2) 
Ngoài linga, còn gặp một tượng 
phật kiểu xiêm (Thái Lan) bằng 
gỗ sơn son thếp vàng, cao 1m75 
tính luôn bệ thì cao 2m27. Theo 
truyền thuyết, tượng này ngày 
xưa gặp ở bờ biển. 

2) Cách đó độ 5 kilomét, 
hướng về Tây Bắc, nơi làng 
Vĩnh Thuận, tổng Trà Nhiêu 
(Trà Vinh) là miễu ông tà Nak 
Ta Sàmràn, trong miễu còn lưu 
trữ nhiều phật đá gãy làm nhiều 
khúc rời. 

3) Cách đây 200 thước hướng 
về Tây Bắc thì gặp một miễu ông 
tà khác, gọi WMak Tà Prambey 
Chom (Prambey là tám; chom là 
đẹp: bát mỹ : 8 cái đẹp). Trong 
miêu có hai pesanï bằng đá xanh, 
dài 0m10 và 0m12 (Le Cisbassac, 
tr.27). 


Giồng Bắc Trang: đd., có ba giồng 


ở cùng một chỗ gần nhau là Bắc 
Trang, Da Lộc và Trà Vĩnh. 

Tại xóm Liêu Hữu, làng Lưu 
Nghiệp An, quận Trà cú (huyện 
cũ Bắc Trang, năm 1902 có gặp 
nơi đây một tượng Phật đá cổ 
Miễn Tiền Đế Thiên, thần ƯUma 
chiến thắng quỉ đầu trâu (qui đầu 
trâu này có lẽ trong truyện Tây 


Du là Ngưu Ma Vương, và bộ Tây 
Du viết bằng Miên tự vẫn được 
truyền tụng trong giới chùa Miên 
và dân gian xứ cơ me). 

Tượng này khi gặp năm 1902, 
tỉnh Trà Vĩnh gởi ra Hà Nội cho 
trường viễn đông bác cổ, ở đây 
lại chuyển về viện bảo tàng Nam 
Vang, đến năm 1928 lại giao trả 
về viện bảo tàng Sài Gòn. Đây là 
một tượng Ưma còn nguyện vẹn, 
không sứt mẻ. 

Từ xóm Liêu Hữu đi một đỗi 
về đông bắc, thì gặp làng Tập 
Sơn, tổng Ngãi Hòa Thượng, nơi 
đây có Vat Cetdei, ta gọi là Chùa 
Tháp, và Cetdel, tức là cái tháp 
này làm bằng gạch lớn miếng, 
tương truyền là cổ. Nơi đây thuật 
lại năm 1890 có đặt dưới ao một 
bia đá có chữ Miên, nhưng ao nầy 
sau đó đã lấp bằng nay khó tìm 
ra bia ấy ở đâu. Tại vat Cetdei 
có đem về viện bảo tàng: a) một 
phật đá Lokecvara 4 tay, ghì số 
MBB 2834; b) một tượng phật 
đá Tiền Đế Thiên VWisnu, 4 tay, 
theo nhà khảo cổ quá cố Pierre 
Dupont thì tượng này có trước 
những tượng Đế Thiên tay chân 
tách rời, vì tượng này tay chân 
còn nương. Có kiền đá kềm lại 
cho thêm chắc và lấy đó suy luận 
rằng cổ hơn các tượng tay chân 
tách rời; c) món thứ 3 là một 
phần còn lại của một cột đá trên 
đầu có chạm tỉa khéo (cao 0mð9, 
kính tâm Om18). 

Từ đây đi lần tới 1km800 nữa 
thì gặp chợ Trà Trót, ở làng Tập 
Sơn, nơi đây có một miếu thờ 
Nắc Tà (đường Trà Vinh đi Trà 
Cú) trong miếu còn thờ nhiều đá 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


349 


cổ Miên đã gãy rời lụn vụn và 
một pesani (dài 0m24) (pesani 
là chày đá dài và tròn như chiếc 
gối, người Ân dùng cà trên thót đá 
cho hương liệu (épIces) mau nát 
thành bột để cúng kiếng). 

Nếu đi lần tới nữa thì gặp ở 
làng Phước Hưng, tổng Ngãi Hòa 
Trung ngôi chùa Thổ tên là Va¿ 
Slen Cas, nơi đây có một tượng 
đá cổ Miên Visnu. (Le Cisbassac, 
tr.15). 

(Cas, đọc chak: cũ). 


Giồng Bình Phú, trên đường Vĩnh 


Long đi Trà Vinh, nơi gọi Giồng 
Đồng Điền, làng Bình Phú, tổng 
Bình Khánh, còn di tích xây cất 
cũ nay sót lai nhiều gạch nguyên 
miếng lớn. Dưới một gốc đa cổ thụ 
lấy đem về viện bảo tàng Sài Gòn: 

1 thân tượng đá mất đầu cao 
0m5ðõ (MBB, 2870) (kiểu Phật 
Bakhen). 

1 thân phật đá nữ, cao 0m70, 
kiểu vỡ khéo lắm, số MBB, 2871. 

Vài đá cổ vụn: tay Lockecvara 
cầm bình bát MBB 2826, 1 món 
số MBB, 2827 và MBB 2829, 
2828 v.v... 

Cũng tại làng Bình Phú, gần 
bạc sông Cổ Chiên, cũng có nền 
kiến trúc Miên cổ, năm 1910 cai 
tổng Phương dạy phá đi để cất 
nhà việc làng này, nay còn giữ 
lại miễu ông Tà nơi sau nhà làng 
này, và đem về viện bảo tàng món 
số MBB 2804. 

Nơi chót giồng Bình Phú về 
hướng nam, là chùa Va£ Kaulen 
Sès nơi đây còn giữ vài đá cổ, khi 
xây nhà việc làng thì đem về chùa 
này (Le CIsbassac, tr. 37). 


Giêng Càng Long (sie), xóm 
Mỹ Huệ, làng Mỹ Cẩm, tổng Bình 
Khánh (Trà Vinh) có: 

1) 1 nền di tích Miên cũ còn sót 
nhiều gạch lớn miếng nằm ngổốn 
ngang, nay đã trở nên vườn rẫy; 

Tháp Bà Sắc, ở cách đó độ 
400 thước, nay còn cao hơn ruộng 
chung quanh trên 3 thước và ba 
bể bao bọc ruộng nước, còn một 
bể là đất liền. 

Tháp Cu Chì, ở cách tháp Bà 
Sắc lối 200 th., nhưng nơi đây 
di tích cơ me đã lấp mất và trên 
nền là ngôi đình làng Mỹ Huệ 
thay thế. 

Đình làng An Trường, tổng 
Binh Khánh Thượng ở cách đó 
200 th. về hướng đông nam, cũng 
xây trên nền đi tích cơ me cũ, nơi 
đây ông Danh Han, nhơn viên 
viện bảo tàng Sài Gòn có lượm 
đem về cho viện 1 gốm cơ me 
cao 0m25ð5, bề ngang kính tâm 
0m27, da men màu nâu lợt, hình 
đáng giống cột trụ bao lơn (MBB, 
3032) mà ông nói đã lượm trong 
vườn gần đầu cầu con kinh Loeo. 
(Le Cisbassaec, tr.38). 

Giồng Cầu An Hạ (cổ tích, di 
tích): Vùng Cầu An Hạ vẫn thấp 
hơn các giông bao bọc chung 
quanh, cây cối vẫn cây không 
cao mọc lé đé toàn là cây làm củi 
đốt (bần, đước) không có gỗ danh 
mộc, đặc biệt là nước dưới sông 
vẫn trong khe vì nhờ chất phèn 
lọc sạch, nhà nhà đều có giếng bên 
cạnh khác hơn các vùng kia dùng 
nước ao nước bàu. 

1) Prel, Cek, Prel Cetr, c.g. 
Pràsát Ankun, ở trên bờ nam 


350 


TVTNMN 


Vàm Cỏ Đông; cách chợ Phước 
Hưng 2km là một nơi có nhiều 
di tích, Parmentier và Mauger 
đều có đến khảo xét nhiều lần. 
Năm 1938-39, Mauger quật đào 
các vùng Pràsát Ankun, Dón Yup 
và Dón Thớm (c. viết Thaèm), và 
Pràsát Tô, và lấy về viện bảo tàng 
Sài Gòn khá nhiều đá cổ Miên 
(m đọc tr. 91-92, v.v...). 

2) Tại xóm Phước Hưng, làng 
Phước chi (t. Hàm Ninh Hạ), 
Parmentler và Mauger gặp ao 
xưa ðõm x 4m. Và thu về vài 
đá cổ. 

3) Đường Trảng Bàng đi 
từ Đức Hòa qua Mỹ Hanh, có 
khúc gọi “đường sứ” (route des 
ambassadeurs). 

4) Xóm An Sơn, làng Lộc 
Giang, t. Cầu An Thượng, có chùa 
Phước Trường, c. gọi là chùa Núi 
Đất gặp búa đá thượng cổ quen 
gọi lưỡi tầm sét của thiên lôi. 
Năm 1988 Mauger và Paul Lévy 
đào quật tại đây nhưng chỉ gặp 
mảnh sành, xương thú, hàm heo, 
vỏ sò vỏ ốc và vài lưỡi tầm sét thu 
về viện bảo tàng Hà Nội. Nơi đây 
còn đi tích Cơ Me cổ. 

B) Xóm Lộc Chánh, làng Lộc 
Giang, t. Cầu An Thượng (Chợ 
Lớn), nơi chùa Thiên Lộc, gọi 
chùa Ao Vuông, nơi làng Mỹ 
Thạnh Đông (thuộc t. Tân An), 
nơi Bào Dung (cùng 1 làng) trên 
đường Hiệp Hòa đi Thái Bình Hạ, 
nơi gọi Cái Tháp và Cái Gò, xóm 
Bến Đò, làng Tân Mỹ (Chợ Lớn) 
xóm Ấp Mới làng Hiệp Hòa (Chợ 
Lớn), làng Tân Phú Thượng, nơi 
gọi Ao Thành (Chợ Lớn), và Ao Á 
Rặc (ở một làng), tại xóm Mây Tào 


hay Mỹ Tàu, làng Đức Lập (Chợ 
Lớn) nơi gọi Cái Tháp (năm 1938 
Paul Lévy có đến đào kiếm), nơi 
xóm Tha La (Đức Lập), các nơi 
ấy đều còn sót khá nhiều di tích 
Cơ Me cổ. 

6) Cũng như tại xóm Thổ Mộ, 
làng Hòa Khánh (Chợ Lớn), còn 
nhiều di tích gọi Bàu Tháp, Bàu 
Dài, chỗ khác gọi Miếu Tháp, 
Miếu Trung (xóm Tràm Lạc) làng 
Mỹ Hanh, t. Cầu An Hạ (Chợ Lớn) 
có miếu gọi Miếu Ông Tà, gần đó 
có ao dài 250 mét ngang 80 mét, 
và nơi gọi Giông Lớn ở làng Mỹ 
Hanh đều chứa nhiều di tích cổ. 
Tại Đức Hòa thì có Bàu Sen, một 
chỗ thì gọi Bờ Lũy. 

7) Gần chợ Sơn Trà, làng Đức 
Hòa có chùa Linh Nguyên Tự, 
xóm Bình Tả, làng Đức Hòa xóm 
Cái Tháp, xóm Chòm Mà, xóm 
Cái Gò, một chỗ lại gọi Tháp Lấp 
hay là Tháp Lớn (xóm Bình Lập), 
có Bàu Sao, rồi lại có Bàu Sình, 
Gò Tháp, một chỗ có cái tên rất lạ 
là Gò Bù Lời, và tại Đức Hòa có 
chùa gọi là chùa Hội, những nơi 
kể trên đều cho nhiều đá cổ tích, 
tiếc thay đời đó lấy về khi thì cho 
viện bảo tàng Cơ Me ở Nam Vang, 
khi thu về Hà Nội, cũng có một 
mớ cho về viện bảo tàng Sài Gòn, 
nhưng một số khá nhiều đã bị 
thất lạc, hoặc về tay các nhà sưu 
tập, nhà hiếu kỳ hiếu cổ và một 
mớ đã về tay người nước ngoài (1e 
Cisbassac tr.90/102). 


Giồng Cầu Kè 


Vat Pô - Vát là chùa. Pô là cây 
lâm vồ, ta gọi cây bồ để, người 
Miên trọng vọng lắm vì cho rằng 
ngày xưa Phật Thích Ca hóa thân 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


3B1 


dưới gốc lâm vồ, cho nên nay thà 
họ sát nhơn thì dám mà đốn lâm 
vồ thì không đám bao giờ. 

Vat Pô ở cách Vat kandal độ 
1300 thước về hướng bắc. Nơi đây, 
trong 1 miểu ông Tà bốn mùa gió 
lộng, thuộc làng Thông Hòa, tổng 
Tuân giáo, ông Malleret bỗng gặp 
một hình nhơn bằng đồng thần 
civa tuyệt khéo kiểu vở đặc biệt, 
ông nài không được nên trả lại 
vị sãi cả và nhờ ông Balick, giám 
đốc trường mỹ nghệ Biên Hòa ký 
kiểu đúc lại một hình đồng giống 
y nay để tại viện bảo tàng Sài 
Gòn (mục lục số MBB, 3425). (Cao 
0m60, kể luôn chưn, cao 0m65). 
(be Cisbassac, tr.43-44). 


Giồng Cầu Kè 


1) Vat Sambor, ở Giồng Cầu 
Kè, làng Hòa Thịnh hay Hòa Ận, 
tổng Tuân Giáo, hạt Cần Thơ, 
chùa Miên nầy có hai sư tử đá 
chạm cổ, và theo chữ Cơ Me để lại, 
năm 1166 caka (lịch Cao Miên), 
có một hoàng tử Miên chống với 
binh Xiêm, thua, chạy về nơi đây 
ẩn mặt (tr.42 le Cisbassac). 

Cũng nơi đây, trước đây có một 
di tích Cơ Me định tạo lập năm 
1166 caka nói trên, nhưng năm 
1938 khi ông Malleret đến viếng 
thì đã không còn và bị cháy tiêu 
trong một trận hỏa hoạn. 

2) Cách đó 1200 mét về hướng 
bắc, là chùa Vat, Kandal (kandal 
là trung ương) thuộc làng Thông 
Hòa tổng Tuân Giáo, nơi đây có 
một kiểu tháp 4 từng cao 0m43, 
đã có sơn thếp và 1 linga cao 0m45 
chơn chôn dưới đất và 13 món 
bằng đất nung và 1 món bằng 
sành trong số lấy về cho viện bảo 


tàng Sài Gòn 2 món màu nâu 
MBB 28835, 2836). Những món 
để lại chia ra có cái thì màu nâu 
có sọc theo chiều đứng (thảy đều 
có nắp đậy, có hai món có 4 quai) 
còn các món kia thì màu lợt vàng, 
xanh lơ hay xanh lá cây dợt, có 
một món chấm rồng trong mây 
(vân long hội), một món nữa chấm 
ngựa màu vàng vẽ trên sành nền 
trắng, đều là kiểu của cổ Trung 
Hoa (Le Cisbassac, tr.42) nhưng 
đây là viết theo tục lệ từ trước. 


Giồng Cầu ngan (sic) đd. và giông 


Ba Tục: đd. (đáng lẽ phải viết 
Ngang), 

Dưới Trà Cú về hướng nam, có 
một cuộc đất chia ra ba giồng tủa 
ra ba nhánh thành ra các xóm Ba 
Tục, Đàm Ral, Ba Cụm (chụm), 
Bà Sát, đúng ra phải gọi Prà Sàt, 
các giồng nầy lại có những giồng 
lon con nổi lại nhau chứng tỏ rằng 
đây là biển ngày xưa cát và gió 
và sóng bồi đấp nên hình những 
giồng ngày nay như vậy. 


Giông Ba Tục.- 


1) và 2) Vat Thmey Chrey So, 
cũng gọi chùa Chrey Sa (nguyên 
Thmey là mới, Câs (chak) là cũ, 
còn So, Sa có nghĩa là trắng, 
bạch). Chùa mới (Thmey Chey Sa 
ở gần sông Bassac, có một tượng 
bò Nandin, đối diện với chùa 
mới nầy, và cách 8 km, ở chót 
giồng đầu kia là Vat Car, thuộc 
làng Ngãi Xuyên, tổng Ngãi Hòa 
Thượng (Vat Car đây có lẽ viết 
sai, và phải chăng đó là Vat Càs 
(Càs đọc Chak, tức cũ, đối với 
thmey là mới trên kia. Chùa nầy 
có tượng phật đá Miên cổ, sau nầy 
vị sãi cả Sơn Chuck hiến cho viện 


TVTNMN 


bảo tàng, ghi số mục lục đăng bộ 
MBB, 2992 (cao 0m27ð). 

3) Khỏi nơi kể trên độ 1km800 
tới xóm Ba Tục, cùng làng và 
nơi nhà ông Châu Văn Cương, 
lại thấy một tượng Miên thần 
Harihara mà chủ nhà tô đắp 
thêm xi-mon biến thành phật 
Nam và đặt tên là Nhị Tổ sư. 

4) Nhắm về hướng đông, qua 
khỏi nơi kể trên đây độ 1kmð00, 
trên một giồng con, thì gặp chùa 
Vat Khbal Tuk, vì tên Miên như 
vậy nên người Nam ta gọi theo 
và gọi chùa Ba Tục, thuộc làng 
Hội Long, tổng Ngãi Hòa Trung, 
nơi đây có gặp dưới ao 100 x 50m. 
Hướng Đông Tây, nay đã cạn khô, 
buổi trước gặp: 1) một tượng Phật 
Lokecvara (xem số MBB, 2961, 
tượng cao 0m47); 2) món thứ 2 
gặp tại đó là một tảng đá bệ chót 
thang có chạm 1m20 x 0m75 x 
0m12ð) (Le Cisbassac, tr.2B). 

Khbal = đầu, tuk = ghe: Phải 
chăng đầu ghe, mũi ghe? 

B) Cách 1km800 hướng Tây 
Nam giồng Cầu Ngan, thuộc 
làng Mỹ Hòa, tổng Bình Trị (Trà 
Vinh), là chùa Vat Kasom, và ta 
gọi giồng Sốc Chùa. Gần chùa nầy 
ông Malleret có gặp một tượng 
Visnu có 4 tay, cao 0m40 (tr.26). 


Giồng Có: đd. tên một làng thuộc 


tỉnh Sốc Trăng có nhiều người 
Miên ở, nguyên tên Miên là 
Kompong-kou, đáng lý phải dịch 
Vũng Bò (Kompong là Vũng, Kou, 
kor là con bò), hoặc giả dịch theo 
Miền Tân An là Vũng Gù, hay 
Vũng Cù, nhưng thuở ấy lối dịch 
chưa thống nhứt, và dịch làm vầy, 


giữ được chút gốc Miên, giọng nói. 


Giồng Cót Sa La, đd. do tiếng Miên 


Kosla: Vat Kosla: chùa Cót Sa La. 

Trên một chót giổng nhỏ 
hướng về Đông Tây, ngay đầu 
nhiều giồng lớn hội lại, có một 
ngôi chùa Thổ gọi Vat Kosla, ta 
gọi theo là chùa Cót Sa La, thuộc 
về làng Ngãi Xuyên, tổng Ngãi 
Hòa (Trà Vinh), năm xưa, viên 
thơ ký phụ tá đắc lực của ông 
Malleret, tên Danh Han, người 
gốc Miên, có gặp một bệ đá có dấu 
chưn phật, có lẽ thuộc kiểu Tiền 
Đế Thiên, nhưng phật đá nầy đã 
thất lạc và sau chỉ thâu hồi về 
viện bảo tàng được có cái bệ đá 
ghi số mục lục MBB, 2971). (Le 
Cisbassac, tr.26). 


Giồng Chùa Chim: đd. tên gợi làm 


vậy và Pháp gọi theo là Pagode 
des oiseaux, vì thuở nay tại 
miền Nam, chỗ nào có chùa Thổ, 
thường có loài diệc đến làm ổ 
trên ngọn cây không biết muôn 
thiên nào mà kể vì chúng có linh 
tánh biết chùa không khuấy 
phá chúng, trừ phi có quân gian 
lén bắt trộm, nhưng cũng số ít. 
Những giờ sãi đọc kinh, chim biết 
1m lặng nhưng khi kinh tụng xong 
là chúng ồn ào lại. 

Giồng nầy hướng từ đông sang 
tây, và có những cổ tích như sau: 

1) Từ trung tâm Trà Vĩnh đi 
thẳng về làng Nguyệt Hòa cách 
2 kilômét thì gặp miễu Nak Tà 
Dambók. Trước kia, chủ đất nhơn 
đào giếng, bỗng gặp một tượng 
đá. Người chủ đất kinh sợ nên lấp 
đất lại và đào giếng qua chỗ hiện 
giờ giếng còn đó. Trong miếu thờ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


353 


Nak Tà nay còn lưu trữ vào khúc 
tượng vụn, một pesam1 dài 0m09, 
một chày đá dài 0m27. 

2) Nơi chót hướng tây của 
giồng, cũng cùng một làng có 
miếu Nak Tà Chon Pràsàet, 
còn nhiều gạch thức lớn chứng 
tỏ ngày xưa có kiến trúc cổ nơi 
nầy. Dưới một gốc đại thọ, có 
một tượng Phật Bà không đầu, 
ngực mang một sợi chuyền năm 
lớp. Cũng nơi đây có hiến về viện 
bảo tàng một tượng Phật Bà cao 
0m36, ghi số MBB, 2991, không 
đầu không tay chơn. 

3) Nơi Tây Nam của giông có 
chùa Vat Kôk cũng thuộc làng 
Nguyệt Hòa, nơi miếu Nak Tà 
còn dựng một tấm đá lửa có chạm 
khắc (0m74 x 0m4ð x 0m05). 
Chùa Vat Kôk nầy cũng như 
chùa Vat Ek đã nói rồi, kiến trúc 
pha lẫn nửa Miên nửa Hoa, trên 
nóc có hình ông Nhựt bà Nguyệt 
lại có hình rồng bằng gốm nung. 
Hai đầu đòn dông có chạm tích 
Ramayana, lớp Hanuman (Tôn 
Hành Giả) đánh với Ravana; 
một đầu khác chạm Hanuman 
chống cự với bốn yaksa (ta gọi 
ông Chẳn). (Le Cisbassac, tr.34). 


Giồng Hiếu Tử: đd., đường Tiểu 


Cần đi Trà Vinh, tới một nơi gọi 
giồng Hiếu Tử, cách một đỗi thì 
tới giồng Nguyệt Hóa, nơi đây xưa 
gặp di tích Miên, gặp nguyên một 
vách gạch xây lấp dưới đất sâu, 
chỗ gọi nền nhà hương chủ Xuân 
ở xóm Cần Chong Thom (thôm là 
lớn), khi đào đất dọn nền nhà thì 
gặp tấm vách xưa ấy và gặp nhiều 
tượng Phật đá Miên cổ nhưng đã 
gãy rời nhiều đoạn. 


Cũng trên giông nầy nơi chùa 
Vat Cân Chong Phno Don, nơi 
xóm O Đùng, gặp một tượng 
Phật đá đời tiền Đế Thiên (Le 
Cisbassac, tr.12). 


Giồng Hiếu Tử đd., giồng cát, vị trí 


trên đường Tiểu Cần đi Trà Vinh 
nối dài qua giồng Nguyệt Hóa, có 
chùa Miên tên gọi Vat Cần Chong 
Thom, thuộc làng Tiểu Cần, tổng 
Ngãi Long, t. Trà Vĩnh N.V. 


Giống Hòa Lạc đd., nơi đây không 


có chi là đặc sắc: 

Cả thảy có bốn nơi này: 

1) Chùa Vạt Khươn Œic) ở xóm 
Mỹ Phương, làng Long Đức, tổng 
Trà Nhiêu chùa này mới xây cất 
năm 1940, nhưng gạch vẫn gạch 
chùa xưa còn lại. 

2) Cách chùa này lối 500 
thước, thì gặp miếu ông Tà Nak 
Tà Mượng, nơi đây có một thân 
tượng phật phái nữ, sau đó ông 
Danh Han thỉnh về viện bảo tàng, 
cho vào sổ mục lục đăng ký số 
MBB, 2888. 

3) ĐI tới nữa thì gặp làng 
Hương Hòa, tổng Trà Phú (Trà 
Vĩnh, nơi đây có một ao xưa 8Öm x 
õ0m, chung quanh có bờ mẫu cao 
2m bọc và một tháp mộ chetdel, 
cả ba đều gọi chung là Srah Nak, 
có thể dịch là ao của ngài, ao của 
đức ông. 

4) Cách ao trên đây độ 2 
kilomét, gặp một chùa gọi Vat 
Chon Tap, hay Vat Pothivong, nơi 
đây trước có một phật bằng đá 
nhưng có một tên say đã làm gãy 
đầu. (Le Cisbassac, tr.30). 


Giồng Hội Long Kim Hòa: đd., 


giồng này chạy dài ôm bọc những 
làng Hội Long, Trường Hiệp, Bình 


354 


TVTNMN 


Tan (sic), Hòa Lục, Kim Hòa và 
Nhị Trường. Vùng này có một 
ngôi chùa Thổ tên là Vat Laca 
Càs (càs là cũ), và còn khá nhiều 
di tích Miên xưa. Vat Laca Càs 
thuộc địa phận làng Nhị trường, 
tổng Vĩnh Lợi (Trà Vinh), nơi đây 
còn lưu trữ một tượng Phật cổ 
thếp vàng còn nguyên vẹn, phật 
này một kiểu thức với phật chùa 
Trapan Ven cũng gọi là chùa 
Phno Cangêk. Phật Pho Cangêt 
này do một người Miên tên là Sô, 
nhơn đào đất gặp tại xóm Phum 
Trung Prabat Toc, cách chùa Vat 
Laca Cas độ 600 mét. Sô dâng 
tượng cho chùa và chùa đã thếp 
vàng thờ tại chùa. (Ông Malleret 
cũng thừa dịp viếng chùa, ghé 
lại nhà ông Thạch Rùm nơi xóm 
Dambok Bel, nài một chày đá 
pesanl đem về viện bảo tàng Sài 
Gòn, ghi số MBB 2887). 

Cách đó độ 800 mét, là tới 
xóm Nôlơ, làng Nhị Trường 
thì gặp ao chữ Nhựt 400 mét 
x 50 mét, gọi Trapan Ven, ta 
gọi Chùa Bong Veng và cũng 
gọi Bàu Giai, kế bên bàu còn 
lốế dạng gạch cũ của một tháp 
cetdei không được xưa lắm. Dưới 
một gốc cây trên một bờ mẫu nơi 
hướng bắc có một miễu ông Nắc 
Tà, năm 1938 ông Malleret có 
gặp một tượng đá cổ Visnu gãy 
làm ba đoạn, kiểu chạm khéo 
nhưng vì hư mất quá nhiều nên 
ông không chở về viện bảo tàng 
và đành để lại nơi miễu đó nay 
không ắt còn. (Viết theo nay, 
trapéang vêng, có thể dịch “ao 
dài” thay vì Bàu Gial) (có lẽ 
thiếu dấu và nên đọc giai: dài). 


Cứ tiếp tục đi về hướng bắc thì 
gặp một ao 100 mét x 50 mét, và 
một nền đất cao độ 1 mét 50, ao 
ấy gọi Trapan Creou. 

Đi tới nữa thì gặp chùa Vat 
Sơn Thọ, Miên gọi Vat Trapan 
Ven, nơi đây ngày trước có thâu 
một tượng Phật ghi số MBB 3044, 
y một kiểu thức với tượng ở chùa 
Phno Cangêk về mặt mày, nhưng 
lạ nhứt là tượng 3044 Phật tọa 
theo kiểu Tây phương, tượng 
3044 nầy tìm gặp năm 1916 độ 1 
km gần Vat Son Thọ (cao 0m55). 

Phía nam giồng nầy, lối năm 
1920-21, có ông Thạch Khuôn đào 
gặp một tượng phật cao 0m4ã5, 
nay vô viện bảo tàng Sài Gòn 
số mục lục MBB, 2937, gọi phật 
Phno Cangêk, Vat Trapan Ven 
(Trà Vinh) và nơi đây cũng gặp 
một pesanl do ông Thạch Rùm 
hiến viện bảo tàng, số MBB, 2887. 

Đi một đỗi nữa về hướng bắc, 
thì tới một xóm Miên gọi Thlok 
(làng Hiệp Hòa, tổng Vĩnh Lợi 
(Trà Vinh), nơi nhà một thầy 
thuốc Miên tên Thạch Công, ông 
nầy còn giữ một tượng bằng đồng 
đen nữ thần Durga, cao 0m14. 

Đi thêm nữa về hướng bắc lại 
gặp một địa điểm gọi Bàu Cát, 
cũng ở làng Hiệp Hòa, một nền 
chùa cũ vuông, vuông cao hơn 
mặt ruộng độ 2 mét, nhưng không 
còn một viên gạch nào của di tích 
cũ (Le CIsbassac tr.21). 

Giồng Lưu Nghiệp An: 
giổng nầy ở mé nam giồng Bắc 
Trang, gần tới bờ sông Bassac, 
chạy dài hơn 8km, đều là bàu ao 
Miên cũ hướng về Đông Tây đó là 
bàu Xèo Da, ở làng Lưu Nghiệp 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


355 


An, tổng Ngãi Hòa Thượng (Trà 
Vĩnh) nơi đây ngày trước, năm 
1987, một người Miên tên Kla, 
tìm gặp dưới đất một tượng phật 
đá gãy làm tám đoạn, Kla bèn 
tặng một nhà sư tên Trần Văn 
Bích, ông nầy mang về vàm Trà 
Cũ, nơi gọi ấp Rẫy, năm 1940, 
ông Malleret gặp lại năm 1940 
và đến năm 1942, Trần Văn Bích 
bằng lòng dâng phật Lokecvara 
gãy 8 khúc nầy cho viện bảo tàng 
Sài Gòn, và nhờ tài khéo léo của 
ông Balick, giám đốc trường mỹ 
thuật Biên Hòa, nên tượng phật 
nầy được trùng tu lại không thấy 
dấu vết hư hao (MBB, 3097). 
Tượng nầy xưa và khéo lắm (Bề 
cao 0m98). 

2) Vat Tà Níp, ở hướng bắc, 
cùng một làng như trên, nơi xóm 
Lưu Cứ, còn cổ tích Miên là một 
ao 200 mét x 60 mét Tây Đông, 
một nền đất cao gần ao ấy và 
nhiều trapan (ao) khác nữa, có 
một ao lớn đo 200 mét x 80 mét. 

3) Rồi từ đó đi về hướng Đông, 
độ 2 kilomét, tới xóm An Nghiệp, 
cùng một làng như trên, còn thấy 
nền cũ và ao trapan cũ chứng tỏ 
ngày xưa nơi đây có chùa chiền 
Cơ-Me nay đà lạc dấu. 

4) Vat Svày Pok, người Việt 
gọi chùa Xoài Dạp (sic). Chùa Thổ 
nầy ở cùng làng với ba cổ tích kể 
trên, nơi đây ông Malleret có gặp 
lại một tảng đá chạm nay gắn vào 
tường và thếp vàng. Tảng đá nầy 
năm 1890 nhơn đào đất rồi gặp 
và cũng gặp luôn rất nhiều gạch 
thức cổ trước đó dùng xây chùa 
và gặp nhiều miếng vụn đất hầm, 
nơi gọi Dombok Trapan Ven, xóm 


Mộc Anh, cách chùa Svay Pok độ 
2 kilomét về hướng Đông Bắc. Nơi 
đây cũng đã tìm gặp một “kala” (2) 
dài 1m58, cao 0m52, chạm trổ tốt. 
B) Vay Svày Xiêm Càs. Chùa 
nầy ở xóm Xoài Xiêm, làng Ngãi 
Xuyên, tổng Ngãi Hòa Thượng, 
(Trà Vinh), ở cách các chùa trên 
độ cao 2500 thước tây, ngay nơi 
góc đường Trà Cú đi Trà Vinh, tại 
đây ông Malleret gặp một tượng 
phật Tiền Đế Thiên, ngày trước 
một người Miên tên là Thạch 
Huỳnh đào đất gặp tại làng Tập 
Sơn, rồi năm 1938 Thạch Huỳnh 
ký thác tượng phật nầy cho chùa 
Đvày Xiêm Cas giữ giùm, đến 
năm 1942 thì vị sãi cả chùa nầy 
bằng lòng dâng phật nầy cho viện 
bảo tàng, lưu trữ làm cổ tích (vô 
sổ mục lục số MBB, 3096) (cao 
0m36ð). Vị sãi cả tên là Thạch 
Ung. Nghe nói chùa này có một 
tượng Phật cổ bằng đồng đen, 
nhưng ông Malleret không có dịp 
xem được (Le Cisbassac, tr.23). 
(Càs, đọc chak là cũ, cổ). 


Giồng Nguyệt Hòa đd., (Nguyệt 


Hòa, hay Nguyệt Hóa, cũng như 
Đồn Hòa hay Đôn Hóa, và theo 
lịch An Nam năm 1897 cũng như 
theo monographle năm 1908 thì 
có làng Nguyệt quật (quật là ngó 
ngoái lại) phải nay là làng Nguyệt 
Hòa, Nguyệt Hóa nầy chăng? Xin 
hỏi kỹ người bản xứ). 

Có những nơi sau đây: 

1) Vat Ek, hay Vat Samròn, ở 
xóm Đôn Hòa, làng Nguyệt Hòa 
(sic) tổng Trà Phụ (có sách viết 
Trà Phú, trên đường Trà Vinh 
qua Tiểu Cần. Nơi đây có 1 phật 


TVTNMN 


Visnu Tiền Đế Thiên có 4 tay cao 
0m90, năm 1937 tìm gặp dưới 
đất gần 1 miếu ông tà. Chùa nầy 
cách kiến trúc lại, vừa theo Miên, 
vừa có gắn long phụng bằng gốm 
Trung Quốc. Trong chùa vẽ trên 
trần theo Miên. 

9) Cách gần 1km, thì tới Vát 
An, làng Luông Sa, tổng Trà Phú, 
chùa nầy cổ kính, có prasat xây 
bằng đá ong, tương truyền ngày 
xưa có một hoàng tử Miên có lập 
cơ ngơi, chốn nầy, nay nền điện 
cũ là nghĩa địa Việt. Cũng gần 
nơi đây có cổ tích an vuông, gọi 
Prah Prabang, biến ra địa danh 
Trà Van, Trà Vang, Trà Vĩnh (xem 
chữ “Trà Vinh”). Trong chùa nầy 
còn 2 cổ thạch, 1 đã đem về viện 
bảo tàng, số MBB, 2993, 1 để lại 
cho chùa không rõ nay còn chăng? 
Trong miếu thờ ông Tà tại đây có 
1 tượng phật mất đầu kiểu Thái 
Lan (Xiêm), 1 đế chưn phật và 1 
tảng đá lửa 1m17 x 0m50 x 0m80 
dùng làm nấc thang chùa. 

Cách hướng tây độ 1 cây số 
ngàn, là chùa Vat Tap, ở xóm Lò 
Gạch, làng Luông Sa, nơi đây có 
ð cổ tích: 

1) nền đất xưa nay là nền 
chùa hiện thời; 

2) một nền khác ở hướng Đông 
Nam nền trên nầy; 

3) một nền nữa, ở trong đất 
của ông Thạch Lang, trước đây 
còn thấy một dục bồn (euve à 
ablution) (0m535 x 0m535 x 
0m095) sau chở về để tại dinh tòa 
bố cũ Trà Vĩnh, nay còn chăng? 

4) một đầu ngói bằng đá dài 
0m49, đã đem về viện bảo tàng 


(MBB, 2872). (Le Clsbassac, 
tr.33). 


Giồng Ông Tố: đd., tên giổng NV 


Lão Tố Cang. 

Ở phía Nam của t. Biên Hòa 
thuộc tổng An Thủy huyện Bình 
An cũng là mạch đất từ núi Châu 
Thới dẫn đến (nay thuộc huyện 
Thủ Đức). 

La chayne de collines Lao 
To Can (sic) est située dans le 
huyen de Binh An, canton dÀn 
Thuy. 

blle forme la limite sud de 
la province de Bien Hoa. C'est 
une élévation de terrain qui 
va en serpentant. La vie de la 
terre (force vitale terrestre) est 
amoncelée en ce lieu, et 1Ì en 
résulte une très belle végétat1on. 

La chayne est longue de 7 
lis et deml et large de 3 à 4 lIs. 
Quelques petits cours đdeau 
coulent à partir de cette chaIne, 
du nord au sud, et en suivant ses 
confOUFrS. 

Ces collines sont de niveau 
avec la montagne Chieu Tay 
(Aubaret, p.170). 

Dịch - Lão Tố Cang (Giổng 
Ông Tố) thuộc huyện Bình An, 
tổng An Thủy, đứng làm ranh 
giới phía Nam cho tỉnh Biên 
Hòa. Giồng nầy cao, quanh co 
như rắn lộn, cũng là do khí đất 
tụ hội, cho nên thảo mộc rất sum 
mậu, có vài ngòi nước bọc chung 
quanh, giông dài bảy dặm rưỡi, 
rộng từ ba đến bốn dặm, vẫn 
đồng chiều cao với núi Chieu Tay 
(Châu Thới). 

GĐTTCNT, tr.29 tập 1 dịch 
lưu loát hơn. - Giồng Ông Tố. - Ở 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


357 


tổng An Thủy huyện Bình An 
làm giới hạn phía nam trấn: có gò 
nổi cao, bằng rộng quanh co, khí 
đất, qui tụ, cây cối thạnh tốt, dài 
7 dặm rưỡi, rộng 3 dặm, có sông 
nhỏ từ phía bắc chảy vào nam, 
quanh theo phía trước. Đây là 
mạch đất ở núi Chiêu Thới dẫn 
đến. (Nguyễn Tạo dịch). 

NKLTĐDC, tr.27. - Giồng Lão 
Tố (Giông Ông Tố) là giới hạn 
hướng nam tỉnh ly, gò nổng nổi 
lên đột ngột bằng thẳng chuyển 
quanh, dài tới 7 dặm, rộng 4 dặm, 
trên giông, cây cối xanh tươi, 
bốn phía ruộng bằng rộng rãi. 
Mặt trước có sông nhỏ từ hướng 
bắc vòng quanh qua hướng nam 
thông với sông Tân Bình đến 
sông Phước Bình (Thượng Tân 
Thị địch). 


Giông Phong Nhượng: đd., cùng 


một con đường Trà Vinh đi Tiểu 
Cần cách Giồng Tà Hóc độ 7 cây 
số ngàn (7km), có di tích Miên cổ 
(theo le Cisbassaec, t. 10). 


Giồng Tà Hóc: đd., Trên con lộ đá 


Trà Vinh qua Tiểu Cần, nơi làng 
Hiếu Tử, tổng Ngãi Long, có xóm 
Cần Chong Tà Hóc, đây là một 
cuộc đất ẩn tàng nhiều di tích Cơ 
Me cổ, nếu có công xới đào ắt gặp 
nhiều di vật bất ngờ. Ngày trước, 
ông Malleret, nhà quản thủ viện 
bảo tàng Sài Gòn trong nhiều 
năm, sau thăng đến viện trưởng 
trường Viễn Đông bác cổ Hà Nội, 
lối những năm sau 1954, đã thâu 
mót lại giổng Tà Hóc nào tượng 
Phật đá, nào bổn Trai Dục (cuve 
à ablution), nào tượng Tạo Hóa, 
Phan Tự gọi linga, v.v... (theo De 
Cisbassac, tr.9). 


Giống Tân Hiệp 


1) Gò Dinh, ở cách Tân Hiệp 
160 thước, thuộc làng Tân Lý Tây, 
tổng Hưng Nhơn (Mỹ Tho) còn lại 
hai nền di tích Cơ Me cổ. Nơi xóm 
Tân Phong, Có miếu Công Thần, 
tại đây còn thấy một đá cổ. 

2) Gần Chợ Củ Chi, làng Tân 
Lý Đông, có chùa Long Phước, ở 
đây lấy về viện bảo tàng 1 mảnh 
đá cổ ghi số MBB 3074, và 1 món 
nữa ghi số MBB, 3075, năm 1941 
đào gặp tại xóm Nước Nục GIc), 
trong một giếng loạn gần Tháp 
Bà Cư. 

3) Khi tách khỏi đất giồng đi 
sâu về hướng tây, thì ta vào ngay 
Đồng Tháp Mười và sẽ gặp chỗ 
giáp mối hai con kinh là chùa 
Linh Phước Tự, thuộc xóm Mỹ 
Phước, làng Hưng Thạnh Mỹ, 
tổng Hưng Nhơn (Mỹ Tho), nơi 
đây có một tượng phật Tiền Đế 
Thiên Visnu. Theo lời truyền 
thuyết thì tượng nầy gặp tại nơi 
gọi Bàu Sọ, và cũng tại chùa sở 
tại còn giữ một lư hương bằng đá 
có chạm năm hỷ cúng là năm Kỷ 
Dậu (1812) do một quan triều Gia 
Long tên là Bảo Hộ Phân Trương 
(sie), tạ lễ Phật vì một nàng hầu 
đến đây thọ bịnh và đã nhờ Phật 
độ nên khỏi bệnh (t.58) 

4) Tại chùa Long Phước, 
làng Bình Lập, tổng Thạnh Lợi 
Thượng đã đem về viện bảo tàng 
1 đế bằng đá đỏ ghi số đăng hộ 
MBB, 3106). Cái đế nầy cao 
0m55, kính tâm 0m95, ngày xưa 
gặp tại nơi gọi “Ao Đàn Thổ”. 

5) Cách Tân An độ 800 th. 
hướng nam, là chùa Linh Châu, 


358 


TVTNMN 


thuộc làng An Vinh Ngãi, tổng 
Thạnh Lợi Thượng, lấy về viện 
bảo tàng món ghi số MBB 3.000 
là 1 cánh tay phật visnu. 

6) Trên bờ hữu sông Vàm Cỏ 
Tây, có chùa Phước Lâm, thuộc 
làng Lợi Bình Nhơn, tổng Hưng 
Long, (Tân An) còn 1 tượng đá 
cao 0m90 sơn thếp lại, để thờ, 
tượng nầy là phật nữ, năm 1928, 
đào gặp trong đất ông Huy, ở cách 
chùa 1.500 thước. (Le Cisbassac, 
tr.58). 


Giồng Tiểu Cần: đd., đường Mặc 


Bắc đi Trà Vĩnh, trải qua nhiều 
giồng, mà giổng quan trọng hơn 
cả là giổng Tiểu Cần, thuộc tổng 
Ngãi Long, nhứt là tại chùa Vạt 
Cần Chong Phsa (Phsa là chợ), 
cũng gọi Vat Phnom Pén, trước 
đây có một linga và một bia đá 
cổ chạm, ngoài ra có hai món gốm 
Tàu đã cho về viện bảo tàng và 
ghi số mục lục MBB 2907, 2936. 
(be Cisbassaec, tr.T]). 


Giũa: n. đồ bằng thép có khía bén 


dùng để mài cho trơn hoặc cắt cho 
đứt tiện, và chia ra có nhiều loại: 
- giũa lớn bảng, và viết giũa 
bản (Lê Ngọc Trụ); 
- giũa ba lá, giũa nhỏ có ba 
cạnh, điển hình là giũa mài răng 
cưa, Pháp gọi tlers-poInts; 


- giũa đuôi chuột, thân tròn và nhọn 


lần ra đàng đầu 

- giũa bàn mài: dt. giũa mặt 
phẳng như đá mài (lime plate 
meulée) 

- giũa bào: dt, vừa giũa vừa 
bào, dùng để mài cho bằng phẳng; 

- giũa bào cóc: dt. giũa bào nhỏ 
dùng bào cho mau láng; 


- giũa bầu dục: dt. giũa dùng 
xoi món đồ, hình bầu dục; 

- giũa chẻ: dt. giữa lá mỏng để 
chẻ kim loại; 

- giũa giẹp: dt. giũa lưỡi dài 
mặt bằng, răng hoặc nhuyễn hoặc 
to (ime plate); 

- giũa khe: dt. giũa lá ốm, dùng 
xoIl khe, mương (lime pendante); 

- giũa lòng mo: dt. giũa một 
mặt mo tròn, mặt kia khuyết vô, 
dùng giũa bên trong lỗ, ống (lime 
1/2 ronde batarde) V.N.T.L.V.Đ. 

- giũa mài cạnh: dt. dùng mài 
cạnh món đồ hoặc mài lưỡi cưa; 

- giũa nhuyễn: dt. giũa thật 
mịn răng dùng giổi láng (lime à 
taile douce) V.N.T.Đ.L.V.Đ. 

- giũa phay: dt. giũa mũ nhọn 
dùng giũa đáy lỗ (lime fralsée) 
L.V.Đ. 

- giũa thẳng lòng: dt. giũa 
mo lòng cả hai mặt, dùng giũa 
mặt ống và lỗ (lime demi-ronde 
droite) L.V.Đ. 

- giũa thô: dt. giũa răng to, 
dùng ra vóc món đồ (lime à taille 
rude) 

- giũa xoay tròn: dt. giũa dùng 
để làm cho món đồ thêm đều mặt 
(lime) 


- Giũa: nghĩa đen: kể lể nhiếc móc: 


vợ ghen giũa chồng sáng đêm. 


Giũa dạy: vừa nhiếc vừa dạy: mẹ 


chồng giũa dạy nàng dâu thường 
được thưởng bằng tiếng oán. 

Thợ giũa: dt. chuyên môn, 
thợ bạc chuyên làm nhẫn và cà 
rá, chỉ dùng giũa làm ra món đô. 

Giữa Phật: cuộc chơi theo 
đàng Phật, thử cho biết ai không 
động lòng dục thì thương (Lê 
Ngọc Trụ). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


359 


Giũa: nghĩa bóng là rầy khéo, 
điệu sửa lưng: t.d. trước mặt con 
mèo của tao mà mây cứ giũa tao 
hoài thì còn chỉ mặt mũi? 

Giồng Vũng Liêm, (le 
Cibassac, tr.38-41). 

1) Vat Kompong Rolem, chùa 
Miên nầy thuộc làng Phong Thới, 
t. Bình Trung (Vĩnh Long) trên 
đường về Vũng Liêm và gần sông 
Cổ Chiên. Gần chùa có miếu thờ 
Nắc Tà là hai đá cổ: một khúc 
chơn Visnu và một thận dưới 
phật đá miên cổ; gần miếu đó 
cách 100m có một miếu khác thờ 
nhiều khúc đá gãy ra một linga 
cao 0m465. 

2) Chùa làng Trung Hậu, gần 
châu thành Vũng Liêm có một 
tượng thần Uma do ông Malleret 
thấy năm 1940, tượng nầy đã 
thếp vàng, cao 0m82, có lẽ năm 
xưa lấy ở nơi gọi Giống Kè đem 
về đây. 

3) Nhà thờ da-tô làng Trung 
Điền, tổng Bình Trung, ở gần 
sông, cũng xây trên di tích Cơ Me 
cổ nay còn nhiều gạch vụn mún 
lớn miếng. 

Làng Trung Điền, năm 1909, 
đã có một tượng phật đá đem 
về viện bảo tàng (MBB, 2200), 
nhưng sau đó lại tượng nầy tìm 
gặp tại làng Trung Ngãi rồi đem 
về Trung Điền trước khi thâu về 
viện bảo tàng. 

4) Giồng Kè, gần đó năm 1944, 
ông Nguyễn Văn Hô, thầy giáo 
đạy làng Trung Ngãi có gởi về 
viện bảo tàng Sài Gòn 1 pesanl 
dài 0m39, cao 0m15 và hai mảnh 
đá vụn khác. (pesani là thớt đá để 
cà hương liệu). 


B) prasat ở giữa hai làng 
Trung Hiệp và Trung Hiên, tổng 
Bình Trung. 

Prasat nầy ở cách họ đạo 
Trung Điền độ 1 km về hướng 
bắc. Prasat là tháp của đạo phật 
miên, có lẽ ta Việt Hóa ra Bà 
Sắc (Tháp Bà Sắc và không nên 
lộn với Bassac mà ta dịch ra Ba 
Thắc). Prasat nầy đã sụp đổ từ 
lâu và dân làng đã lấy trong tháp 
ra khá nhiều gạch vụn dùng lót 
một đường đi trong làng và tương 
truyền năm 1936-37 có người đào 
lén nơi tháp gặp được một ngạch 
mão vàng và một sợi dây nịt (đa1) 
bằng vàng mà y đã nấu chảy để 
lấy vàng và không giữ hai cổ vật 
ấy lại. 

Cũng nơi đây về hướng Đông 
Bắc còn gặp nhiều bờ mẫu đất 
khá cao mà theo lời truyền khẩu 
thì đó là di tích, các bờ đồn do 
chúa Nguyễn đắp để chống giặc 
Tây Sơn. Nhưng có người đã bác 
thuyết nầy và cho rằng các bờ đắp 
ấy có từ đời vua Tự Đức để ngăn 
giữ vàm sông, và thuyết đúng 
hơn hết là vùng di tích Cơ Me 
cổ nầy đã chịu tang thương biến 
đổi đã hai lần ba lượt từ xưa đến 
nay vậy. 

6) Cũng nên ghi lại rằng 
tại Trà Vinh nầy, năm 1897 đã 
tìm thấy một Hình Nhơn, bằng 
đồng hư gãy và cổ, lúc đó ông 
øouverneur Ducos gởi về viện bảo 
tàng (Trocadéro rồi viện nầy trao 
lại cho viện musée Guimet, sau đó 
ông Pierre Dupont nghiên cứu, 
và ông Charles Picard định cho 
tượng đồng nầy nhái kiểu tượng 
Thủy Thần Poséidon của Hi Lạp. 


360 


TVTNMN 


7) Cũng tại Ba Động (Trà 
Vĩnh) năm 1947 ông Révertégat. 
Có lập mua được 1 tượng phật 
đá đã gãy nhưng đầu phật qua 
là đầu Cơ Me chạm tỉnh vi lắm, 
bao nhiêu ấy chứng tỏ có nhiều đi 
tích bị lạc loài. 


Giu-gia: (sic) đd., tên nôm của huyện 


Phong Thạnh, đời đàng cựu, nay 
thuộc tỉnh Sốc Trăng, trên quan 
lộ số 4 (đường Sài Gòn Cà Mau). 
Cũng viết: Nhu gia, Nho gia 
do tên Cơ Me “Săm-pôu thÌ]eal, 
thleal đọc gie-ây (g1u-gia). Săm- 
pôu th]éai: Chiếc thuyền lung. 

Tôi gặp ba the: Cá1 hươu: srok 
po th]er (di cảo T.V.Ký) 

Cửa Bồ để: péam prêk 
kompong pothler (di cảo T.V.Ký) 

Giu gia: do tôi viết sampou 
thleal, đúng ra phải viết pothler 
nhưng pothler là formatlon 
savante, còn sampou thleal1 là 
formation populaire, nay tôi 
thuật lại một tích này, riêng cho 
hai người tôi kính là L.N.T. và 
N.H.L. Theo tôi, ba thể này nên 
dịch “Bồ để” hoặc Giu gia, Nho 
gia, tùy ý. Nguyên cây bồ để, 
người Miên trọng nhứt trên đời 
vì trong satra của họ, ngày xưa 
Phật hóa thân dưới cây bồ đề nên 
họ quí trọng. Bình sanh biểu họ 
giết người họ có khi dám làm mà 
biểu họ chặt đến cây bổ đề thì 
họ từ chối ngay, vì tội nặng bằng 
mấy lần tội sát nhơn. Mà bồ đề, họ 
gọi đơm po, đơm pou hay sampou 
cũng được. 

Ta nhớ ghe chài chở lúa. Tàu 
gọi theo Thổ là pok-chai, Thổ gọi 
tuk pokchay, ta gọi gọn lon ghe 
chài. Chữ pok, là một cách viết 


po, pou kia vậy. Một điển khác, 
sampou cũng là thuyền to. Tích 
kể rằng có một ông tiên kia đang 
đêm làm phép lạ, độ hết một gia 
đình nọ đi qua một xứ khác thật 
xa, tiên dạy nhắm mắt lại cho 
tiên làm phép, không ngờ trong 
đám có một người không đủ đức 
tín, nên khi nghe gió thổi vù vù 
bên tai, và sẽ lén hí hí con mắt 
ra nhìn, khi biết mình đang ngồi 
trên một chiếc thuyền di chuyển 
trên mây thì sợ quá, bỗng la lên, 
và tức khắc chiếc thuyền ngừng 
lại không đi nữa (có sách nói mắc 
kẹt trên chóp núi và đã lủng lỗ 
(sampou th]er), có sách nói vướng 
trên chót ngọn cây (tỷ như ở Nho 
gia là xứ không có núi), nhưng 
có sông có cò mỗi năm có chùa 
miên đua ghe ngo vui vẻ tấp nập, 
tích này mỗi lần nghe thuật đều 
có sai lệch đôi chỗ, cũng như ba 
the đều viết khác nhau, chỗ là 
cửa biển cửa Bồ đề, chỗ là Cái 
hươu (mà Cái hươu này ở đâu, 
trong Le Cisbassac không có dẫn) 
duy viết vỏn vẹn srok po th]er 
(sốc lám về hay bồ đề làm lung 
thuyền), theo tôi nên thơ nhứt là 
sampou thiler dịch ra làng Nho 
gia ở Sốc Trăng, vì gần làng Nho 
gia lại còn có làng Tâm Lật, mà 
tra trong tự điển Pannetier có 
từ ngữ krălăp: chavirer, phluk 
krălăpl: ghe thuyền lật úp, theo 
tôi krălăp dịch ra tầm lật, và cho 
ta thêm một tích nữa về thuyền 
ngộ nạn. 

Ngày xưa dịch giữ âm bỏ ý, 
ngày nay bắt tôi mò như vầy, ác 
lắm vì còn khó hơn mò kim đáy 
biển, hai anh ôi! 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


361 


(LNT: Lâ Ngọc Trụ, N.H.L: 
Nguyễn Hiến Lê) 


Ghe: đồ cuộc đóng bằng cây đểâ đi 


trên nước, đàng sông biển: 

Ghe thuyền: tiếng kêu chung 
các thứ ghe 

Ghe cộ, ghe guộc: hiểu là đồ 
sắm để chuyên chở. 

Ghe bầu: ghe bầu bụng, vác 
mũi, chính là ghe đi biển của 
người xứ Huế, bọn ghe bầu: hiểu 
là người Miền Trung; 

Ghe trường đà: ghe bầu lớn. 

Ghe nạn: ghe bằng nạn tre 
hoặc mè nó đan bằng tre. 

Ghe cửa: ghe nhọn mũi mà 
nhỏ thường dùng đi theo cửa biển. 

Ghe bản lồng, gọi tắt ghe 
lồng: ghe đi sông, lớn có mui và 
ván ngăn. 

Ghe bất mãn: ghe sông thấp 
thước, không hạp lệ, bị bắt không 
thâu thuế (thể lệ xưa); 

Ghe vạch, ghe mỏ vạch: ghe 
cao ráo, đóng theo dáng mỏ vạch; 

Ghe cui ghe thô sơ bằng mũi 
dùng chở lá lợp nhà, chở củi; 

Ghe trẹt: ghe lớn trai mề, 
mạnh chở; có mui giả lấy ra được; 

Ghe lườn: ghe Nam Vang 
làm bằng một thân cây khoét ra, 
mạnh chở; 

Ghe be: loại ghe lườn kèm 
thêm hai be ván để chở lúa được 
nhiều; 

Ghe ngo: loại ghe lườn mà hai 
đầu lái mũi đều vong lên, chính 
của người Miên dùng để đua tài 
khi có lễ rước và đưa con nước, 
họ gọi là tuk-ngôa, ta biến ra 
ghe ngo; 

Ghe vợi: ghe dùng chở vợi 
bằng ghe lúa (H.T.C.); 


Ghe đò: ghe rộng mát dùng 
để đưa bộ hành vùng này qua 
vùng khác; 

Ghe giàn: ghe lớn, có đâm 
thêm cánh, cơi lên cao mà chở 
cho gọn, và nhiều, như ghe chở đồ 
hàng bông, đồ khô, vẫn do Nam 
Vang đóng. 

Ghe câu: ghe dùng khi câu cá; 

Ghe lưới: ghe đánh lưới; 

Ghe cá: ghe chở cá đồng; 

Ghe lái ngoài: ghe không có 
bàn đọ, bánh lái nằm khơi ra 
ngoài; 

Ghe đuôi tôm then trỗ: ghe có 
bàn đọ, bánh lái nằm trong. 

Ghe hầu: ghe sang trọng của 
quan viên thời xưa có lính theo 
hầu. 

Ghe lê: ghe nhà nước thời 
xưa, dùng chở quan binh và về 
việc binh; 

Che ô: như ghe lê; 

Ghe son: ghe sơn đỏ, thường 
dùng về việc binh; 

Ghe sai: ghe nhỏ nhẹ chèo, để 
đi việc quan cho mau le; 

Ghe chiến: ghe giàn trận, ghe 
đánh giặc. 

Ghe diệu: ghe hầu, có đủ tiện 
nghi, sơn son thếp vàng của quan 
viên đàng cựu; 

Ghe vẹm: ghe quan, loại ghe 
sơn ô thêm chạy đàng bèo đo; 

Ghe khoái: ghe thật nhẹ, dùng 
đi việc quan cho mau, loại ghe sa1; 

Ghe hàng bổ: ghe ban lồng, 
chở hàng hóa đi bán rong các 
chợ nhỏ; 

Ghe bè: ghe lớn đóng theo kiểu 
nhà ở, chở được nhiều hàng hóa, 
xưa lên bán trên Nam Vang, có 
mui vững chắc, người chèo chống 


362 


TVTNMN 


đi được trên mui ấy như đi trên 
đất bằng và thường tụ tập nhau 
lại thành đoàn, đến trở nên danh 
xứ: Cái bè, Nhà bè. 

Ö ghe, đi ghe, về ghe, ra ghe, 
lui ghe, co1 ghe (giữ ghe), đậu ghe 
(cắm sào, bo neo, ghé ghe lại chỗ 
nào ấy). 

Ta gọi xuống ghe vì ghe ta ở 
dưới thấp, và Tây phương gọi lên 
tàu vì tàu họ rất cao. 

Ghe không lái, như gái không 
chồng: thông : sự thể không vững 
vàng, thiếu người chủ chốt. 

Ghe chài dt. ghe chở lúa 
Miền Nam. 

Ghe chài ăn lúa : thay vì nói 
“chở lúa”, nói ghe ăn lúa. 

Ghe chài : tra ra, nói đủ tiếng 
là ghe bóc chài, do “tuk pokchay” 
là tiếng Miên (Cơ Me) : tuk : 
ghe. thuyền (tiếng Cơ Me), còn 
pokchay là tiếng Tàu, giọng Triều 
Châu. Hán tự là “Bà tai”, chở được 
trăm thứ. Ta Việt hóa, thành ra 
“she chà”. 

Bạn ghe chài : d.t người chèo 
mướn ghe chài. Đầu tiên, ghe 
chạy buồm, nên phải có nhiều 
người chống và chèo. Từ ngày có 
tàu hoa, chủ thuyền mướn tàu 
kéo ghe cho mau lẹ và vẫn ép 
người chèo phụ vào tiền thuê tàu 
kéo dắt, nên sanh ra danh từ “bạn 
ghe chài”, vốn là dân tứ chiếng 
ương ngạnh có danh. 

(xem “ghe chài”, câu hát 
xưa)... 

Ghe chài : Câu hát xưa của 
vùng Ba Cụm, Chợ Đệm (thuộc 
hạt Chợ Lớn) : 

(Đoạn này nếu thấy rằng tục, 
thì đừng In vào sách) : 


“Đệm sút vun, bàng vẫn là 
bàng ! 

Anh đi ghe ở bạn, chị ở nhà, 

bịt cái răng vàng, đợi ai ?” 

Đó là câu hát của trai kia chọc 
gái, gái có chồng chèo ghe chài, 
gái ở nhà không thu trinh” (Vun 
là cơi đắp lên, làm cho cái viên bao 
đệm thêm dày thêm chắc. Bàng 
là có bàng, dùng đan “đệm”, đan 
“bao” gọi đệm bàng, bao bàng. 
Câu này có nghĩa hay ho của nó, 
thế mà một hôm có một học gia 
quê ở Chợ Đệm, đi kháng chiến 
về, (Bảy Trấn) đến đọc tôi nghe 
một câu như vây, và bảo tôi, nếu 
nhớ, thì xin bổ túc : 

(Đệm ba đu, em còn chê chưa 
khéo, vân vân. 

Lúc ấy tôi đành chịu bí, và 
nhớù đâu như vầy : “Đệm ba đu, 
em còn che chưa khéo, chờ cho 
trăng lặn rồi, em đòi đấp xéo mới 
nghe”. 

Cố nhiên anh Trấn! chưa chịu. 
Nay vỡ lẽ ra, tôi mới rõ, có lẽ anh 
nghe thấp thố “Đệm sút vun...:”, 
rồi người nào đó nói lái lại là “Ð. 
suốt đêm”, nhớ ba chớp ba sáng, 
thành ra “Đệm ba đu...” v.v ấy 
tiếng Việt ta ác ôn như thế, (chớ 
danh từ “đụ” là vô nghĩa và vẫn 
không có trong nghề đương đát. 
Câu này tôi chịu rằng tục, để hay 
dùng là quyền người in từ điển, 
còn tôi có phận sự lượm mót tiếng 
xưa, thì phải ghi chép lại đây, và 
có như vậy mới gọi làm giàu cho 
tiếng nói. S. (6-5-1983). 


Gò Bắc Chiêng : đd., trên con đường 


Sài Gòn lên Nam Vang, thuộc đất 
Nam Kỳ. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


363 


Gò Lữ: đd., NV Lữ phụ. Theo Trương 


Ngọc Tướng ở Cai Lậy, không 
có gò Lư, và có lẽ đó là gò Lũy, 
Giông Lũy LSNCVN Tạ-Chí Đại- 
Trường, tr.88. 


Gò Lũy : đd., ở N.V., tên một gò cát 


thuở nay trong các sách để lại 
đều viết Gò Lữ, (Lữ phụ vì do thợ 
Tàu khắc ban, nên có sự lầm lạc 
ấy, nay cần cải chỉnh theo các tài 
hiệu như sau : 

a) ông Trương Ngọc Tường 
quê ở Cai Lậy (LGNCVN - Tạ Chí 
Đại Trường tr. 88) đã đỉnh ninh 
đó là Gò Lũy. 

b) Theo bức thơ đề ngày 19 
tháng 12 năm 1981 tại Gò Lũy, 
có ba ông ký tên như dưới đây trả 
lời cho tôi, và có làm thi họa cảnh, 
không gọi thi hay nhưng đủ làm 
tài hệu minh xác và chép lại làm 
dấu tích “ 

1) bài thi thứ 1: 

Thênh thang một dãy đất Ba 
Giông, 

Gò Lũy là đây có phải không? 

Khúc khuyu dọc ngang đường 
vạn lối, 

Quanh co xuôi ngược rạch 
muôn dòng. 

Ngàn xa cầm hạc dù bay nhảy, 

Đầm rộng ngư long mặc vẫy 
vùng. 

Thành tích lẫy lừng trong 
sử Việt, 

Tiền đồn Đồng Tháp tiếng 


nói chung 

Quảng Tín (Gò Lũy) 

bài thứ 2. 

Qua giồng Gò Lũy buổi chiều 
buông 


Dà má từng cơn xoáy loạn 
cuồng 


Đồng quạnh chơi vơi hồn 
quốc gọi, 

Mái quê bàn bạc khói lam 
tuôn 

Ngân bia liệt sĩ rêu phong 
hận, 

Giọng hát hoài lang gió dợn 
buồn. 

Xúc canh sầu chia ai đó tả 

Chạnh tình non nước mấy hồi 
chuông 

Như Ý (Gò Lũy) 

bài thứ 3: 

Gò Lũy người đông đất cũng 
nhiều 

Qua hồi chỉnh chiến canh 
đìu hiu 

Đầu rồng đuôi phụng chia 
đôi ngã 

Đau chợ trước chùa thuận 
một chiều 

Pháp bại lửa thiêu nhà cửa 
Tụ, 

Mỹ thua bom xới ruộng vườn 
tiêu 

Là nơi cưa ngõ về Đồng Tháp. 

Chánh khách dừng chân ghé 
dập dìu 

Quang Nghiệp (Gò Lũy) 

Người ký tên là Quang Tín. 
xưng là cháu bốn đời của ông 
Nguyễn Đức Hiển, và theo lời 
trong thơ thì xưa ông Nguyễn 
Đức Hiền được phong chánh Lãnh 
binh đưới quyền Thiên hộ Dương, 
chịu trách nhiệm “xây đồn đắp 
lũy” trên mộ giổng cát chốn này 
để ngăn chống giặc nên sau quen 
gọi tên là Gò Lũy, về sau đồn bị 
giặc phá, bờ lũy theo thời gian 
cũng biến thành bãi tha ma... (Tài 
liệu này do ông Nguyễn Văn Hợi 
(bút hiệu Tiên Chi, quê ở Vĩnh 


364 


TVTNMN 


Km (Mỹ Tho) gởi cho tôi, xin chép 
làm minh chứng, về căn cứ và tầm 
nguyên. đã có các tác giả những 
bài thi gánh chịu). 

14-2-1982 S 

Gọ : đồ gốm, gọ gốm. 

Nồi gọ : nổi đất hình bầu bầu 
(ĐNQATV HTC). 

Chiếc gọ : chiếc thuyền, vì 
thuyền xưa hay chở gọ. 

Hoi sát nổi gọ : hoi sát đáy, hoi 
không chừa ; hoi tới nơi tột nổi gọ 
(Hoi sát phao câu. Tục). 


Gỗ vang : dt. tên một loại cây màu 

đỏ : bông vàng, màu vàng. 

chữ gọi tô mộc. Sắc gỗ vàng, 
dùng nước ấy đánh bóng hộp 
gỗ trắc, thì hộp lên màu thêm 
xinh. 

Gỗ từ đàn : dt. một giống cây to 
thường trồng ở đầu làng ngoài 
Bắc dùng đóng quan tài : sắm 
sanh nếp từ xe châu (k). 

Tư đàn : một loại danh mộc, 
màu đỏ tía, thật nặng và rắn 
chắc. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


365 


Hà âm huyện : đd., cũng gọi huyện 
Giang Thiên ; tên một huyện 
thuộc phủ Tịnh Biên, vùng Thất 
Sơn, Xà Tón, đời đàng cựu, vẫn 
thuộc Hà Tiên tỉnh (PCGBCTVK. 

Hà Châu huyện: đd., tên một huyện 
thuộc phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên, 
đời đàng cựu, cũng gọi chung tên 
Hà Tiên. (PCGBCTVE). 

Hạ Châu (Singapore) : đd., miền 
dưới, chỉ chung xứ sở của những 
người Mã Lai, Indonésia (Ấn Độ 
Dương), Ấn Độ, v.v. 

Người Ấn, dù gốc Pondichéry 
hay Chandernagor, khi về xứ, 
đồng bào Lục tỉnh chúc : “Anh 
Bảy về miền dưới mạnh giỏi” 
(L.T.X. Sử-địa 14/15 n. 1969). 

Chà chóp (tóc để chóp) 
Curkhas. 

Danh từ “anh Bảy”, nguyên 
tiếng họ có chữ “Bey” của người 


turc (Hồi, Thổ Nhĩ Kỳ) là một 
chức to bên võ như bên văn, họ 
bắt gọi “anh bảy” không khác bắt 
kêu bằng “ông”, họ khôn và chơi 
gác quá. Nhưng người mình vẫn 
không vừa : bấy lâu vẫn hiểu : kế 
họ là thứ bảy, Tàu là thứ ba (Ba 
Tàu), mình là thứ hai, nói theo 
Trung Bắc là anh cả, và như vậy, 
Bảy vẫn là em út ! 


Hà đương: đd., nôm là đất Lình 


Quình; tên một huyện thuộc phủ 
Tịnh Biên, vùng Hà Tiên đời đàng 
cựu. (BCGBCTVE) (trước thuộc 
tỉnh Châu Đốc, nay thuộc tỉnh 
An Giang). 


Hà Tiên: theo Aubaret, tr.136, tỉnh 


Hà Tiên gồm năm phủ, là: 
Lãnh Quình, 
Chan Sum, 
Đai Mat 
Can Vot (Campot) 


TVTNMN 


Vung Thơm 

(chữ trong Aubaret) 

Lành Quỳnh 

Chân Sâm 

Sài Mạt 

Cần Vọt 

Rompong Som (Vũng Thơm, 
Hương Úc) 

(viết theo ngày nay) 

Aubaret £fr.13ð nói tỉnh Hà 
Tiên gồm hai địa phận lớn nay trỏ 
thành huyện Kiên Giang (sĩc) và 
huyện Long Xuyên, (xin hiểu là 
Rạch Giá và Cà Mau). Nếu lật địa 
đồ xuất bản năm 1863 kèm quyển 
GĐTC, bản Pháp của Aubaret, thì 
thấy chiếm trọn từ ranh giói Cao 
Miên xuống chí bãi Bạc Liêu và từ 
bờ sông Bassac chí bãi biển Rạch 
Giá Cà Mau như vậy Hà Tiên của 
Mạc Thiên Tứ rộng lón vô cùng và 
có thể xưng “Hà Tiên Quốc” không 
hổ vậy. (Cette province (Hà Tiên) 
se compose surtout des deux 
grands territoires, auJourđhui 
huyens, de Kien Giang et de Long 
Xuyen). 


Hà Tiên: đd. th. NV: xem Cảng 


Khẩu, về phần gốc tích. 

Cơ Me: pãm (di cáo TVK trong 
Te Cisbassac). 

pãm, péam: vàm, cửa sông. 


Hà Tiên: một trong 21 tỉnh của Ñam 


Kỳ thời Pháp thuộc, mang số thứ 
tự 8. Năm 1956, nhập với Rạch 
Giá (số 4) lấy tên t. Kiên Giang. 


Hà Tiên (mượn tích nàng tiên hiện 


trên sông) là công khai thác của 
Mạc Cửu và công mở mang của 
Mạc Thiên Tứ, vào đời ông nầy 
đất Hà Tiên ăn xuống giáp biển 
Bạc Liêu (địa đồ đời Aubaret). 


Tên cũ, ngoài Cảng khẩu, 
Mang Kham, cũng gọi phu Sài 
Mạt (Swal Méas, Cheal meas, 
Bantay méas của Cơ Me). 


Hà Tiên: một trong năm trấn của 


Đồng Nai đời Gia Long (1806). 

Bốn trấn kia là: Phan Trấn (Gia 

Định); Biên Trấn (Biên Hòa); 

Vĩnh Trấn (Vĩnh Long và An 

Giang); Định Trấn (Định Tường). 
T.V 


Hà Tiên Tỉnh: đd., tên một tỉnh của 


Lục tỉnh Nam kỳ đời đàng cựu 
gồm ba phủ bảy huyện: 

Phủ: 

1) Quang Biên (Cần Vọt) 

2 phủ 2 An Biên (Hà Tiên) 

7 huyện 3 Tịnh Biên (Thất 
Sơn, Xà Tón). 

(PCGBCTVE). 

Huyện: 

1 Khai Biên (Phía Cần Vọt). 

2 Vĩnh Trường (phía Cần Vọt). 

1 Hà Châu (Hà Tiên). 

2 Long Xuyên (Cà Mau). 

3 Kiên Giang (sIc) (Rạch Giá). 

1 Hà Dương (Lình Quình). 

2 Hà Tâm (Giang Thiên). 


Hà Tiên danh nhơn: (triều nhà 


Nguyễn): 

Mạc Thiên Tứ (1710-1780), 
đại đô đốc quận công trấn Hà 
Tiên, tự Sĩ Lân 

Mạc Tử Dung (?-1780), Cai Cơ 
Mạc Tử Hoàng (2 -1780), 
Chưởng Cơ 
Mạc Tử Sanh ( - 1780), Đô Đốc 
Mạc Tử Thiên (? - 1809), 
Chưởng Cơ 
Mạc Tử Thượng (? - 1780), 
Cai Cơ 
Mạc Công Bính (2 - ?), Long 
Xuyên (Cà Mau) lưu thú. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


367 


Mạc Công Dụ (? - ?) Hà Tiên 
trấn thủ 

Dương Công Trừng (2 - 1786), 
điều khiển 

Ngô Công Quí (2 - 1794), 
Chưởng Cơ 

(v.v. tài liệu của Lê Thọ Xuân). 

Hải Đông Thủy Lợi Ba Xuyên: 
đd. chỗ thâu thủy lợi lối 1875 
của vùng Ba Xuyên, không chỉ 
rõ nơi nào, có lẽ vùng mé biển, vì 
vùng rạch Ba Xuyên thì có ghi Ba 
Xuyên Đà (PCGBCTVK) 

Hải Đông Thủy Lợi Cần Thơ: 
đd., (không thấy ghi rõ nơi nào, 
chỉ biết thuộc trên sông Hậu 
(PCGBCTVK), (nay thuộc tỉnh 
Cần Thợ). 

Hải Đông Thủy Lợi Tân Thành 
(Sa Đéc): đd., chỗ thâu thủy 
lợi tỉnh Sa Đéc lối năm 1875 
(PCGBCTVK) (nay thuộc tỉnh 
Đồng Tháp). 

Hàm Luông Giang: đd., tên chữcủa 
sông Hàm Luông (xem chữ ấy). 

Hãm: tiếng Bắc, có nghĩa là giữ lại, 
cầm lại; không lưu thông được. 

Hãm nước chè, hãm thuốc 
phiện: khi xơi thuốc, thường có 
thói quen khi vừa hút xong, tức 
thì ực thêm một ngụm trà ngon 
cho thuốc mau thấm. 

Hãm tiết canh: cầm tiết cho 
chậm đông để đánh tiết canh: 
hãm tiết canh bằng muối hoặc 
chanh. 

Danh từ “hãm” không nên 
dùng trong Nam, vì người Miền 
Nam hiểu theo nghĩa áp bức đàn 
bà, xâm phạm tiết hạnh, như hãm 
thành, hãm trận, hãm hiếp. 

Hàn thực tiết: dt., tên chữ của ¿ết 
mồng ba tháng ba ta. 


Đời Xuân Thu bên Nước Tấn 
có loạn; con vua tên là Trùng Nhĩ, 
chạy sang nước Tần mượn quân. 
Đi đến giữa rừng, đói lả không có 
gì ăn, bầy tôi tên là Giới Tử Thôi 
cắt thịt đùi, nướng, dâng người 
Trùng Nhĩ, nói dối rằng xin được 
miếng thịt lợn thui. Trùng Nhĩ 
ăn rồi tỉnh lại, thấy Tư Thôi què 
chân, hỏi mới biết sự tình. Sang 
đến nước Tần mượn quân đem về 
đánh lấy lại được nước, lên làm 
vua, phong tước cho những người 
có công, mà không nhớ đến Tư 
Thôi. Người ấy giận, vào ẩn ở núi 
Miên Sơn. Sau, thầy tớ người ấy 
làm bài thơ, dán ở cửa cung; vua 
đi qua, trông thấy mới nhớ đến, 
cho đòi; người ấy không chịu ra. 
Hôm mông ba tháng ba, vua đến 
chỗ núi ấy, sai người đốt, để người 
ấy phải ra; mà người ấy nhất định 
không ra, chịu chết cháy. Vua 
thương lắm, mới lấy ruộng quanh 
núi ấy cho dân cày cấy để cúng 
tế người ấy. Những người trong 
nước, ai ai cũng thương người ấy 
là người trung nghĩa, mà phải 
chết cháy. Hễ năm nào đến mồng 
ba tháng ba thì kiêng đốt lửa, 
làm sẵn các thức ăn bánh chay 
bánh chôi, để ăn tết hôm ấy. Bởi 
thế theo chữ, gọi tết ấy là “Hàn 
Thực Tiết” (tết ăn nguội). Bây giờ, 
tục nước Nam vẫn theo lệ, nhưng 
mà không kiêng đốt lửa trong 
Kiểu có câu "Đêm đêm hàn thực 
ngày ngày nguyên tiêu” (Nguyên 
văn Chrestomathie Annamite c. 
Nordemanmn. n. 1914). 

Hanh Thông Tây: đd., cách Sài 
Gòn độ 8 km., thường nghe đồng 
bào Bắc đọc sai là Hạnh Thông. 


368 


TVTNMN 


Nguyên câu thành ngữ “Hanh 
thông, Lợi Trinh”, chữ trong kinh 
Dịch, (thuộc quận Gò Vấp, tỉnh 
Gia Định, nay thuộc TP.HCM). 

Hàu Gành: đd., tên chữ của Cửa 
Gành Hàu thuộc An Xuyên NV: 
thuộc tỉnh An Xuyên (Cà Mau - 
nay thuộc tỉnh Minh Hải). 

(xem Cửa Gành Hàu). 

Hàm Bà Lằng: dt. do tiếng Quảng 
Đông Việt Hóa: dịch Hán tự là 
“Hàm Bất Luận”: tính gộp lại, 
không kể lớn nhỏ: Hàm bà lằng, 
hết thảy là bao nhiêu? 

Hàm bà lằng, ký tố: Hàm bất luận 
ky đa? 

Hẩu:n. do tiếng hảo, (đọc theo giọng 
Quảng Đông): tốt, ngon. 

món ăn chánh hẩu: ngon lắm. 

Hậu Giang: đd., tên Hán của sông 
Ba Thắc, nôm là Sông Hậu (xem 
chữ ấy). 

- một trong hai nhánh của 
Cửu Long Giang khi vào đất NV, 
c.ø. quen ta1: sông Bassac. Và vì 
Pháp lấy sông này làm đích để 
cắt hai đất Nam ky, cho nên vùng 
Tiền Giang (chưa tới sông Hậu) 
thì gọi theo Pháp là Cisbassac, 
để chừa chữ Transbassac để gọi 
phần đất còn lại kể từ mé tả sông 
Hậu, tức miền Hậu Giang, nói 
tắt là: 

a) khi chưa tới bến đò Mỹ 
Thuận là Cisbassac ; b) khi 
sang đò Cái Vồn, từ Cần Thơ, là 
Transbassac. 

Aubaret, tr.27ð, viết “L/ýle 
de Manh Hoa a õO lis de tour; 
elle est située dans le sud-est 
de la citadelle, đoù lon peut sìy 
rendre en une dem1-Journée. 
On y voit des grottes profondes. 


Cette le, extrèmement boisée, 
donne des nids đhirondelles, de 
Thuile de Manh Hoa (bitume) et 
du bois Môc Khol (charbon). ỦLes 
habitants sont établis dans les 
endrorts boisés”. 

Hòn Dầu Rái, c.g. Hòn Mãnh Hoa: 
đd., Mãnh Hoa Dự 

Châu vi 50 dặm, ở về biển 
hướng đông nam tỉnh ly Hà Tiên, 
hành trình đi từ bờ đi nửa ngày 
đường thì tới. Ở hòn có nhiều yến 
sào, than củi và dầu mãnh hỏa. 
(NKLTĐDC, tr.97 và GĐTTC, tập 
1, tr.109). 

Hán Việt tự điển Đào Duy 
Anh gọi mãnh hỏa là “thế lửa 
dữ dội”. Không nói đến Manh 
Hoa Du. 

Đại Nam Quốc Âm Tự Vị 
Huình Tịnh Của viết: “Dầu con 
tái: Dầu rái: chính dầu lấy trong 
mình cây dầu còn sống. (Phải mổ 
bộng mà đốt cho nó chạy ra). Về 
cây dầu, tự vị này dạy: chính là 
cây dầu rái. Có dầu lông, dầu sơ, 
đầu mít, dầu đo ngọn, dầu trà 
ben, dầu song nàng, cũng về một 
loại cây mà ít dầu. 

Hòn Chông: đd., tên một doi đất Hà 
Tiên độ 30cs., gie ra vịnh Thái 
Lan, có động gọi Chùa Hang, 
trong có thờ hai tượng Phật lớn 
tạc từ thế kỷ XIV. Năm 1868, 
Nguyễn Trung Trực lập cứ điểm 
nơi đây chống Pháp trước khi đời 
qua đảo Phủ Quốc. (Hòn Chông là 
một thắng cảnh của tỉnh Hà Tiên, 
trông ra hòn Phụ tử). 

Tên chữ là Kích Sơn 
(PCGBCTVR). 

Hòn Kích Sơn, tục danh là 
Hòn Chông, hòn nhọn, sừng sực 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


369 


cao vút đứng thẳng như cây kích, 
đá mọc nhiều như rừng, đứng 
dựng như mũi chông, châu vi 2 
đặm, hướng đông cách Hồ Lô Cốc 
9 dặm, thì quanh tới bãi biển. 
Dưới chơn núi về hướng đông là 
phường Bồn chư (vũng bùn) nhơn 
dân nhóm nhau lập nghiệp làm 
ăn. Về đầu hướng bắc có gò nông 
bằng thẳng, có nhiều vườn tược 
trồng hồ tiêu NKLUTĐDC, tr. 95 
và GĐTTTC, 1, tr.106). 

Nguyên văn của Aubaret, 
tr.272: “La montagne de Khich, 
vulgairement nommée Hon 
Chông, est extrêmement grande 
et élevée. Blle est surmontée 
đune telle quantité de plcs, 
qu1ls ont lapparence dune 
forêt. Cette montagne a deux 
lis de tour et est à 9 lis dans 
Yest de celle de Hô Lô; elle est 
entièrement environnée par 
les eaux de la mer. Dans la 
partle orlentale on remarque 
le lieu nommé Ohôn Chơ: ce 
lieu, couvert de végétation, est 
habité par des bucherons, et des 
pêcheurs. A lÏextrêmité nord de 
cette montagne se récolte une 
abondante quantite de poIvre; 
là aussi se trouvent des Jardins 
pleins de fleurs et de fruits. 


Hòn Ba Ba: dd. th. Biên Hòa, chữ 


gọi Thần Qui Sơn và c.g. Thọ Sơn. 

Núi cách hướng Tây tỉnh ly 
445 dặm, chứa mạch suối sông 
Đồng Nai, ở dòng suối có hình 
đá con Ba Ba, năm nào nước 
chảy bình thường thì đầu Ba Ba 
quay về Đông, những năm nào 
Ba Ba quay đầu và mình ngược 
lại hướng Tây thì năm ấy có lụt 


lớn. Trong núi có động đá u ao, 
ngày xưa các người Lào và Miên 
thường dùng làm nơi cư trú. 
ĐNNTC, g.]). 

La montagne Than Qui est 
vulgairement appelée Ba Ba. 
Ủne source qui sécoule des 
flancs de cette montagne donne 
nalssanece à la rivière Phươc 
Tong; on nomme vulgairement 
Ngon Song Don Nai (source du 
Don Na)) (Aubaret, p. 149). 

Cette montagne, origine de 
toute la chaine, est vraiment 
1mmense; sa force productrice est 
très grande; de ses flancs sort le 
mont Qui Son (mont de la tortue), 
sur lequel a établi sa résidence 
le vieil ancêtre des dragons, du 
sommet de ce mont sélève le 
feu đun volcan. Ủne multitude 
de pics montrent leurs sommets 
dans les enviorns; à droite et à 
gauche, au nord et dans Ïest, ce 
ne sonE que montagnes, ce ne 
sont que roches plus ou moins 
élevées, telles que: Bao Kim Sơn, 
Chơ Dien Sơn, Lai Sơn, Nuc Sơn, 
Tieu Nghêu Sơn, Mai Suy Sơn, 
Ba Ria Sơn, et enfin Thui Van 
Sơn (le cap Ti Van, au nord de 
ĐaInt jJacques) quise termine à 
la mer par le cap de ce nom, cette 
chayne se relie et communique 
avec celle du Binh Tuan au nord. 
(Aubaret, p.150). 


Hòn Bà: đd., hòn đảo nơi Côn Sơn, 


cách châu thành một khe rộng độ 
5m. Đảo có một doi quay về Bắc, 
trên có một tảng đá tựa như hình 
một đàn bà đội khăn đứng trông 
về Bắc. Tương truyền rằng nơi 
đây khi lánh nạn Tây Sơn, chúa 


370 


TVTNMN 


Nguyễn Phúc Ánh cùng vợ con 
và đoàn hộ vệ có ra đây trú ngụ; 
sau một thời gian ngài vượt biên 
đi lo việc phục quốc, để lại đây 
một bà phi, tên Phi Yến, là người 
đã can đảm dám ngăn ngài cầu 
viện nơi Pháp. Trước năm 1945, 
trước hòn này có một cái miếu 
lợp ngói trong có bài vị thờ nêu 
rõ tên bà là Nguyễn Thị Thành. 
(VNTĐLVĐ). 

Hòn Bà, Pháp gọi Petit Condore. 

Hòn Bạch Mã: đd., tên núi ở Hà 
Tiên: Bạch Mã Sơn (PCGBCTVK). 

Thượng Tân Thị, trong 
NKLTĐDC, tr.96 viết: “Núi Bạch 
Mã ở tột hướng tây tỉnh ly, tiếp 
ranh với Xiêm, Miễn, rộng đài 
quanh quất, hiệp với rừng hoang 
có rậm, là chỗ cũ của Trần Đại, 
nhóm trộm cướp”. 

Nguyễn Tạo, trong GDTTC, 
tập 1, tr.108 ghi thêm: “Việc bọn 
cướp Trần Thái có chép trong địa 
chỉ Cường Thành”. 

Aubaret, £r.273, cũng ghi 
như vậy bằng Pháp văn: “La 
montagne de Bach Ma est dans 
Touest de la citadelle (à la mite 
ouest). Elle forme la limite de la 
provinnce au lieu đit Xiem Lap. 
Le système de cette montagne 
sétend au loin et compose 
un terr1Itoire complétement 
1nhabIté. 

Autrefois 1Ì servalt de refuge 
à une bande de brigands dont le 
chef se nommalt Trân Thai; on 
en raconte Thistoire dans le livre 
Cương Vưc Chỉ”. 

(Hỏi Cương Vưc Chí làm sao 
dịch và gọi địa chỉ Cường thành 
được?) 


Hòn Bạch Tháp: đd., tên núi 
ở Hà Tiên: Bạch Tháp Sơn 
(PCGBCTVK). 

Hòn Cau: đd., cù lao ở giữa quần 
đảo Côn Sơn, cách châu thành độ 
40cs, nơi đây có mộ bà Phi Yến là 
một bà phi theo hầu chúa Nguyễn 
Ánh (xem Hồn Bà). 

Hòn Chảo: đd., tên một cù lao ở biển 
Hà Tiên NV: 

Hòn Con Nghê hay Hòn Rùa: đd., 
tên núi ở Biên Hòa, Qui Dự Sơn 
(PCGBCTVK). Cũng gọi Thạch 
Nghê. 

Hòn này ở giữa dòng sông 
Phước Long, cách tỉnh ly chín 
đặm, hình trạng giống con rùa 
đang tắm sông nên đặt là Hòn 
Rùa (NKĐDC). 

(Phải nước ròng sát mới thấy. 
NKĐDC). 

Hòn Gổ Công: đd., tên hòn ở vùng Hà 
Tiên: Cổ Công dự (PCGBCTVR). 

Ỏ về biển hướng tây tỉnh ly, 
hướng đông của cảng Hương Úc; 
châu vi 60 dặm, dưới có vực sâu 
hẫm, ngoài làm bức bình che, 
và ghe thuyền thường nghỉ nơi 
đây đợi con nước, tuy chỗ này 
khi xưa là sào huyệt kín đáo 
rộng rãi của bọn hải khẩu. Đảo 
có nhiều thứ cá lớn, đổi mồi, hải 
sâm (GĐ TC, tập 1, tr.III và 
NKLTĐDC, tr.99). 

Aubaret, tr.278, viết: “LTle de 
Cô Công est située dans Touest 
de la Huong Úc. Elle a 60 ls de 
tour. Cette yÌe est couverte de 
roches de différentes dimensions, 
ce qui nempêche point une 
végétation (en arbres) des plus 
abondantes. Leau atteint une 
très grande profondeur au pied 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


371 


de lyle, qui offre, malgré cela, un 
excellent abrI. Les bâtIments et 
les barques qui font le commerce 
dans ces parages ont Ïhabitude 
đìy relâcher ou dìy chercher un 
refuge. 

Ôn y trouve des poisson 
énormes, de lécaille et des 
holothurles. 

Cette ýle éta1t autrefois le lieu 
de réunion đune bande célèbre 
đe pirates nommée Hoac Nhiên”. 


Hòn Cổ Cốt: đd., tên hòn ở vùng Hà 


Tiên: Cô Cốt Dự (PCGBCTVE). 


Hòn Cổ Cốt ở phía tây Hòn Cổ Công, 


cách Hòn Dương Kham trong biên 
Đại Đồng thuộc địa đầu ranh giới 
Xiêm La, ghe đi nửa ngày đường 
mới tới. Châu vi ð0 đặm, có nhiều 
cây lớn, dầu rái (dầu mãnh hỏa), 
than củi, dây mây, đồi mỗi, hải 
sâm, cá trạnh, ngao sò? (GĐTTTC, 
1, 111 và NKLUTĐDC, tr.99). 

Aubaret, tr.278, viết: “lle de 
Cô Côt est située dans louest 
de celle de Cô Công, a une 
dem1Journée de distance de celle 
nommée Dương Klem, laqguelle 
est dans les eaux de Dai Don, 
formant le commen-cement du 
royaume đe Siam. 

ýle de Cô Côt a 50 lis de 

tour. Ôn y voIt beaucoup đarbres 
fort élevés et Ứon y recueille de 
Thuile de bitume, du charbon de 
bois, de Vécaille, des holothuries 
et toutes sortes de coqulllages. 
Ủn grand nombre de pêcheurs 
fréquentent cette ýÌle pour y 
récolter ces différents produIts, 
qu1 sont pour eux la source đun 
bénéñice considérable”. 


Hòn Cổ Lôn: đd., tên cù lao ở 


Hà Tiên. 

Thượng Tân Thị (NKLUTĐDC, 
tr.98) viết: “Hòn Cổ Lôn ở về 
hướng đông nam ngoài biển, châu 
vI 30 dặm. 

Nguyễn Tạo, GĐTTC, tập 1, 
tr.III, thêm: “Trên đảo Cổ Lôn, 
cây tre tươi tốt làm vực cho cá 
trạch dựa ở” 

Aubaret, tr.277, viết: “Lýle 
de Cô Lôn, située dans le sud- 
esứ, a 30 lis de tour et est 
couverte de bambous et de 
beaux arbres. Ôn y pêche une 
grande quantité de polssons et 
beaucoup đ'écallle”. 


Hòn Cổ Son: đd., tên đảo vùng Hà 


Tiên: Cô Son Dự (PCGBCTVRE) 
(đảo nầy không thấy nói trong 
ba cuốn: Aubaret, Nguyễn Tạo và 
Thượng Tân Thị). 


Hòn Châu: đd., tên hòn ở Hà Tiên: 


Châu Dự (PCGBCTVKE). 

Hòn Châu (Châu Dự) ở về 
hướng đông nam tỉnh ly, châu 
vi 10 đặm, sản xuất yến sào, đổi 
môi, cua đình, ba ba. ÑNKUTĐDC, 
tr.97. và CĐTTTC, tập 1, tr.109). 

Aubaret, tr.274, viết: “l/ýle 
de Châu git dans le sud-est de la 
citadelle; elle a 10 lis de tour et 
est couverte de roches; au bas se 
rxemarquent đes grottes profondes 
et sinueses. 

Ôn trouve dans ces grottes des 
nids đhirondelles (salanganes) 
et de Vécaille magniñque; cette 
écallle est de diverses sortes”. 


Hòn Đá Lửa: đd., tên hòn ở 


vùng Hà Tiên: Thạch Hoa Dự 
(PCGBDCTVK). 


372 


TVTNMN 


Hòn Thạch Hỏa (Hòn Đá Lửa), ö 
về biển hướng đông tỉnh thành 
gồm ba hòn chất đứng đối ngay 
miệng hang Hồ Lô Cốc, châu vi 4 
dặm, cỏ cây cần cỗi, đá ở đây dùng 
lấy lửa rất nhạy. Xưa có người Đồ 
bà ö, nay họ đã dời đi nơi khác. 
(NKLTĐDC, tr.97 và GĐTTTC, tập 
1, tr.109). 

Lýle de Thach Hoa est située 
dans Ïest de la citadelle. Cette 
ýle, surmontée de troIs pIcs 
égaux, faIt face à la montagne 
de Hô Lô. Elle a 4 lis de tour. La 
végétation y est misérable. 

La plerre sllex est très 
commune sur cette ýÌe. Ôn y voIt 
des cavernes très dangereuses 
à visIter, dans lesquelles les 
hirondelles (salanganes) vont 
bâtir leurs nids. Autrefols 1Ì y 
avaIt un petit bourg habité par 
des Chu Ba (Javanals, Malals), 
mals 1Ì y a longtemps qu”] est 
complètement abandonné”. 
(Aubaret, GDTC, p.27ð). 

Hòn Đá lửa: đd, NV, - Thạch Hoa 
Cang, - thuộc địa phận làng Bình 
Thành (Biên Hòa), núi có nhiều 
đá lửa, mùa hè nắng nóng, lửa 
sáng bốn phía trông như sao 
nháy. 

CơMe: phnom thma ph]ơn (di 
cáo T'VK) 

phlơn: lửa. 

(Nếu gọi Thạch Hoa Cang, thì 
đây là gò hơn là núi, hòn). 

Hòn Đá Trắng: đd., tên núi ở 
Hà Tiên: Bạch Thạch Sơn 
(PCGBCTVK). 

Trương Vĩnh Ký dịch Bạch 
Thạch sơn là Hòn Đá Trắng, một 
cách tự nhiên không cần kiếm 


tiếng lạ, Nguyễn Tạo cũng để y và 
øọI “nham bạch thạch” cho nó còn 
gốc Hán, duy Thượng Tân Thị, 
đối lại và gọi Hòn Đá Bạc khiến 
nhó và hiểu lầm hay đó là Ngân 
Sơn? (sau lấy gì để dịch chữ Ngân 
Sơn này?). 

Núi suôn thẳng đuột lên, đứng 
bơ vơ một mình ở bờ biển, châu vi 
2 dặm ở về hướng tây đạo Long 
Xuyên 20 dặm ngó tới trước biển 
cạn, có nhiều loài vật nuôi sống 
người bản xứ: ba khía, cua, sam, 
ngao, sò, và cá tôm. (NKLTĐDC, 
tr.96 và GĐTTTC, tập 1, tr.107). 

Aubaret, tr.273, viết: la 
montagne de Bach Thach, près 
de Long Xuyen Dao. Au devant 
se voIt le lieu dit cô Hai (banec 
de mer). 

Hòn Đất: đd., bán đảo nhỏ phía Bắc 
của Hòn Chông (Hà Tiên). Lục 
Sơn Hòn Đất, nay thuộc đất Cơ 
Me là một bờ đất lịch sử nhắc 
lại chuyện Bá Đa Lộc đặt chơn 
bước đầu lên đất Nam vậy, và 
Hòn Chông là nơi ông gặp chúa 
Nguyễn Ánh lần đầu. (Gần đây 
có một tiểu thuyết có nhan đề là 
Hòn Đất lấy bối cảnh hòn này làm 
phông cho tác phẩm). 

Hòn Đeo: đd., tên cù lao nhỏ ở phía 
Nam đảo Phú Quốc, NV 

Hồn Gành Bà: đd., tên núi ở Hà Tiên: 
Tiên Cơ Đốc Sơn (PCGBCTVE). 

Hòn Gò Đào: đd., tên núi ở Biên 
Hòa: Đào Cang (PCGBCTVE). 

Cách tỉnh ly hướng Đông bốn 
đặm, xưa là chỗ làm lò hầm ngói 
gạch (NKĐDO). 

Hòn Heo: đd., cù lao ở Hà Tiên NV: 

Hòn Họ: đd., tên cù lao ở biển Hà 
Tiên NV 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


373 


Hòn Hồ Lô Cốc: đd., ở Hà Tiên; hổ 


lô cốc sơn (PCGBCTVE). 

Ö về hướng đông tỉnh ly cách 
48 dặm, châu vi 2 dặm, đá đơm 
cao nhọn, hang núi tiêu khô, có 
cây không mọc được, dưới đầm 
thì biển hẳm lố rạn chón chơ 
ghe thuyền không tiện ra vào. 
Phía ngoài thì có nhiều hòn đảo 
nhỏ, tối ngày sóng vỗ ầm ầm 
tiếng vang dội như có thiên binh 
vạn mã. (NKLTĐDC, tr.95 và 
GĐTTC, tập 1, tr.106). 

Aubaret, tr.217, nói hòn nầy 
chưa ai thám hiểm được, và trọc lóc, 
không có cây cối (cette montagne 
est presque 1naccessIble; elle est 
complètement dénudée et ne 
possède n1 herbes n1 arbres). 


Hồn Khoai: đd., cù lao nhỏ phía Tây, 


cách mũi Cà Mau độ 10cas. 
Pháp gọi Foulo Obi, tên nữa là 
Tiêu Tư (Aubaret, tr.278). 


Hòn Kích Sơn: đd. xem Hòn Chông. 
Hòn Kim Dự Nho: đd., tên hòn ở Hà 


Tiên: Tiêu Kim Dự (PCGBCTVE). 

Hòn Tiêu Kim Dự, ö về ngoài 
cửa biển Hà Tiên, châu vi 74 
trượng. Có kim ngao trấn ở miệng 
vàm, làm tiêu chuẩn cho ghe tàu 
ra vào. (NKLTĐDC, tr.97). 

GĐTTC, tập 1, tr.108: Dao 
Tiêu Kim. 

Aubaret, tr.274 viết: “L/ýle de 
Tieu Kim g1 au large du port de 
Ha Tien; elle a 74 truong de tour. 

Une roche remarquable située 
sur cette ýle forme une très 
bonne reconnalssance pour les 
bâtIments et les barques qui 
fréquentent le port de Ha Tien, 
solt à leur entrée, soIt à leur 
sortle”. 


Hòn Kim Dự Lớn: đd., tên hòn ở Hà 


Tiên. Đại Kim Dự (PCGBCTVE). 

Hòn Đại Kim Dự, ỏ về mé 
biển hướng nam tỉnh ly, châu vi 
198 trượng làm bờ hai châu cho 
tỉnh thành, có bắc cái cầu ván để 
thông đường ra vào. Sau làm cái 
Viện Quan Âm để cho bà Tống 
Thị Sương tu hành, và có treo bức 
tượng Phật thêu. Bên tả có Điếm 
đình; về hướng nam có lũy bao bọc 
đắp bằng đá, để ngăn ngừa cướp 
biển. (NKUTĐDC, tr.97). 

GĐTTC, tập 1, tr.108 nói đây 
là cảnh “Kim dự lan đào” (đảo 
Kim ngăn sóng). Đây viết Tống 
Thị Lương. Vậy Sương, Lương, 
chữ nào đúng là tên của bà? 

Đúng là Sương. Aubaret, 
tr.104 viết Tong Suong tu ở núi 
Dai Kim Du. 

“EIle se mit à confectionner 
une broderie qui représentaIt 
la déesse Quan Yn de grandeur 
naturelle; à chaque point qưelle 
falsalt, elle exaltalt la glolire 
de Phat. Blle mit trols mols 
à accomplir cet ouvrage; la 
déesse étaIt vraiment vivante 
sur la broderie: cétait là sa 
ressemblance exacte, eE Jamals 
peIntre na pu réussir à en faire 
une semblable. (Aubaret, p.105). 

Bà thêu một bức tượng Quan 
Âm lớn bằng người thường. Mỗi 
mũi kim mỗi niệm Phật. Ba tháng 
thêu rồi, đường kim mối chỉ in 
như sống. Đúng là chân dung của 
bà, giống hệt, dám chắc không 
họa sĩ nào khéo hơn. 


Hòn Khói: chữ gọi Yên Phong Đảo, 


trước đó dịch Vân Phong Đảo, 
(sách địa dư của Henri lussier 


374 


TVTNMN 


đọc giọng Pháp và viết: “Hone 
Cobe) (sic). 

Theo L.1.X (ONVT' 15), ngày 
xưa lúc có giặc Chà Và (Java: đồ 
bà), khi thấp thoáng ngoài khơi 
có bóng tàu của quân ấy sắp vào 
cướp của bắt người, thì quân đồn 
thú đốt lửa báo hiệu trên ngọn 
đồi cho binh sĩ ở Ninh Hòa thấy 
mà tiếp viện, bởi thế nên gọi Hòn 
Khói: Yên Cương. 

Hòn Khơi: đd., cù lao nhỏ ở gần đảo 
Phú Quốc, NV 

Hòn Mây: đd, tên núi ở Hà Tiên: Vân 
Sơn (PCGBCTVE). 

Ở hướng bắc cánh núi Địa 
Tạng một dặm, trong núi có dựng 
chùa Bạch Vân, cảnh núi vắng vẻ 
bờ tre xanh rậm. Trong thập cảnh 
Hà Tiên, “Thạch Động thôn vân” 
(Động đá nuốt mây) đây là một. 
(NKLTĐDC, tr.94). 

Hòn Me: đd., bán đảo nhỏ gần Hòn 
Chông Hà Tiên, NV: 

Hòn Một: đd., hòn ở ngoài vàm Hà 
Tiên (Mộng Tuyết, Đường vào 
Hà Tiên). 

Hồn Núc: đd., tên núi ở Hà Tiên: chữ 
gọi Táo Sơn (PCGBCTVK). 

Hòn Nhum: đd., cù lao ở phía Nam 
đảo Phú Quốc, NV 

Hòn Ngang: đd., hòn ở vàm Hà 
Tiên (Mộng Tuyết, Đường vào 
Hà Tiên). 

Hòn Đông Thổ: đd., tên Hòn ở Hà 
Tiên: Đông Thổ Sơn POGBCTVK) 

Ở xiên về hướng đông của Hòn 
Chông cách 77 dặm, lớn nhỏ chia 
đứng châu vi 5 dặm, khe Vạn 
Thanh giáp ỏ phía đông, suối 
Nạ, c.g. Suối Nứa hay Suối Dừa, 
giáp ở hướng tây. Dưới chưn núi 
về hướng bắc có lạp hộ đi săn và 


làm nghề ăn ong trong rừng và 
lấy sáp. 

(NKLTĐDC, tr.92) và GĐTTTC, 
1, tr.107). 

Trong thẻ “Vàm Gia, nói Gia 
là cây dừa. 

Nơi đây nói Na là Dừa. 

Trong bài £hơ đánh đu (thơ 
đời Hồng Đức, Văn Hóa Hà Nội 
xuất bản có câu: “Bốn cột lang 
nha ngắm để trông”, và cắt nghĩa 
“lang”là cây cau, nha là cây dừa. 
Vậy xin hỏi: Gia, Na, Nha, chữ 
nào đúng? 

Trong bản Pháp văn GĐTC 
Aubaretviết Vàm Gia, Vàm Diưa, 
tra lại đó là cây dà, loại cây sác, 
vỏ dùng nhuộm màu dà, cây chụm 
làm củi, chớ chưa phải dừa, gia, 
nha, na chỉ cả. 

Hòn Phú Quốc: đd., Phú Quốc đảo. 

Aubaret, tr.276, viết: “Lýle 
de Phu Quoc est située en 
pleine mer, dans le sud-ouest 
de la citadelle; on y arrlve 
en un Jour et une nuit. Blle 
est surmontée đun pic qui va 
Jusquaux nuages; une grande 
quantité de plcs secondaires 
sont tournés vers le nord. Cette 
ýle mesure, de Ïest à Ứouest, 
une distance de 200 lis, et 
100 lis du nord au sud. Ôn ny 
voIt n1 tIgres n1 léopards; on y 
trouve beaucoup de sangllers, 
de buffles sauvages, de daims, 
de nids đhirondelles, de rotin, 
de bois excellent, de écaille, des 
holothuries et de la cannelle. Ôn 
récolte dans le sud de lýle de 
très bon r1z de montagne, toutes 
sortes de fèves ou haricots, du 
blé rouge, des melons, courges 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


375 


et fruis. Quant au r1z ordinaire 
(des rizlères), 1Ì y en a fort peu. 

Ôn trouve dans les hauteurs 
une sorte đambre noir produIt 
par une exsudation de la plerre 
dite ho-thach(1). Cet ambre est 
brillant et semblable à la laque; 
on peut le réduIre en morceaux 
pareils à de belles perles. Ôn en 
trouve quelquefois des morceaux 
atteignant 3 pouces de longueur, 
avec lesquels on fabrique des 
boytes à bétel, ou bien, des tasses, 
ou bien de petites soucoupes. 
Tous ces obJets-là se vendant à 
un prIx extrêment élevé. 

Le parfum nommé Long 
Dien (salive du dragon) est très 
rare... sur cette ýÌe; mals on y 
recueille frềquemment celui que 
Ton appelle mac ban hương (strié 
đe noïr), ainsi nommé parce qu”l 
est pIqueté de noir; ce parfum est 
semblable à celu1 qu1 porte le nom 
de fram hương; Ïodeur nen est 
pas extrêmement forte; mals c est 
une sorte de bois dont Ïintérleur 
est vide, de sorte que on peut 
en faire des porte-pinceaux fort 
estImés. 

Dans le sud-ouest de Ïýle est 
un port nomamé Druong-dong, où 
les bâtiments peuvent trouver 
un moulllage . C”est là que les 
populatlons marItimes ont établi 
leurs demeures, et formé de la 
sorte quelques petIts villages. 

€ˆ*est un beau spectacle, 
quand le solell est dans le nord, 
de regarder du côté du sud 
Timmensité du ciel et de la mer”. 

1) Dịch giả Pháp gọi đây là “hổ 
phách đen” (ambre noir), nhưng 


đúng ra đây là huyền, than hóa 
thạch, Pháp gọi Ja1s. 

Long dien đây là long diên 
hương, một thứ bột trắng trắng 
xám xám, khi cho vào lửa, bay 
ra một thứ khói rất thơm. Trong 
ĐNTVHTC nói là óc cá voi. Ông 
Huình Tịnh Của nói nó là thuốc 
trị đàm, tôi tiếp: Người ta vớt nó 
từ ngoài biển, nguyên về như lòng 
trắng trứng và khi phơi khô, thì 
gọi long diên hương. Trộn vào áâ 
phiện cho người đau phổi dùng trị 
lao. Theo tôi đó là chất tỉnh của cá 
vol, chớ óc cá sao trôi nhiều được? 


Hòn Phú Quốc: đd., Phú Quốc đảo 


(tiếp theo thẻ Pháp văn Aubaret 
tr.277): “Le petite ýle de Long 
Knh est sItutée dans le sud, et 
celle de Diưa dans le sud-est. 
L/empereur Gia Long, 
pendant la malheureuse époque 
de la révolte (Tây Sơn), se réfugia 
sur lýle de Phu Quoc. lÏ y trouva 
chez les habitants la plus grande 
fidélité et un appul efficace, 
par eux furent préparés les 
moyens de marcher contre les 
rebelles. Lorsque plus tard la 
tranquillité fut rétablie dans 
Tempire dAnnam, lempereur, 
en reconnalssance des secours 
gu] avaIt recus des habitants 
de cette ýle, les exempta des 
corvées, de servIce m1]Itaire et de 
tout 1mpôt, même sur les barques 
de commerce appartenant à Ïýle 
de Phu Quoc. Lempereur fit 
en outre établir un poste pour 
protéger les habitants contre 
les Incurslons et les pillages 
fréquents des pirates de mer. Ï] 
fut permis au peuple d'avoir des 


376 


TVTNMN 


armes, an de veiller à la sécurité 
de son terrItoIre. 

Dịch thoát và chú thích tắt. - 
Gần đảo Phú Quốc có hai cù lao 
nhỏ là hòn Long Kinh ở hướng 
nam và hòn Dừa thuộc hướng 
đông nam. 

Nhớ ơn dân trong hòn tận tâm 
tận lực giúp ngài những lúc lánh 
nạn Tây Sơn, khi lên ngôi cửu 
ngũ, vua Gia Long miễn sưu dịch, 
miễn binh diêu cho tất cả dân ở 
hòn luôn cả những ghe thuyền 
đăng bộ đảo Phú Quốc cũng được 
biệt đãi. Ngài lại đặt một đồn tại 
đảo để trấn giữ nạn cướp biển, 
và cho phép dân ở hòn được sắm 
súng và binh khí để bảo vệ bờ cõi. 


Hòn Phú Quốc: đd., đảo Phú Quốc, 


Phú Quốc hải đảo. 

Cơ Me: kòh srãi (di cào TVK 
trong Le Cisbassac). Nay viết 
Kêôh Tral. 

Pháp gọi ýle de la Navette 
(hòn Thoi dệt). 

Hòn ở giữa biển về phía tây 
nam trấn, hành trình một ngày 
đêm mới đến. Trên đảo là những 
núi lớn, cao đến từng mây, chóp 
núi đều triều về phương bắc; từ 
đông đến tây cách nhau 200 dặm, 
từ nam đến bắc cách 100 dặm. 
Nơi đây không có hùm beo mà 
có nhiều heo rừng, trâu rừng, 
nai hươu, yến sào, mây lớn, gỗ 
quí, đổi môi, hải sâm, quế, nước 
mắm hòn, danh tiếng đôn gần xa. 
Thổ nghỉ có lúa rừng (lúa nếp của 
người mọi trồng), các thứ đậu bắp 
đỏ, dưa bí mà ít có lúa tẻ. Trên 
núi sản xuất thứ huyền phách, 
ấy là Tỉnh Quảng của Ô Giang, 
sáng bóng đen người như đồ sơn 


mài, dùng làm chuỗi đeo, xưa có 
huyền lớn đến ba tấc đường kính, 
tiện làm hộp trầu, chén, đĩa, 
vòng và nhẫn rất quí giá, nhưng 
nay mỏ huyền đã cạn, và thỉnh 
thoảng còn gặp long diên hương 
do cá ông ngoài biển tiết ra. Lại 
có thứ hắc ban hương trên khắp 
các núi, ngoài vỏ đen lấm chấm 
đợn sóng như thứ trầm hương 
non chất nhẹ, vị lạt (không thơm 
nông), cây lớn lòng rỗng dùng 
làm ống bút. 

Phía tây nam có cửa Dương 
làm chỗ ghe thuyền đậu. Hải 
đân nhóm ở trời đều thành thôn 
lạc, đúng như câu thơ “Nam 
mình thiên ngoại hiệp, Bắc bộ 
nhật biên khai” (Biển phương 
nam liền ngoài chân trời, cửa 
phía bắc gần bên mặt nhựt, ý 
nói trời nước liền nhau một sắc, 
nhà cửa trên đảo ở về phía nam, 
mặt trời mọc ở phía bắc, ngó như 
gần bên mặt trời vậy). Phía nam 
có đảo nhỏ Long Cảnh (cổ rồng), 
phía đông nam có đảo Gia (đảo 
Dừa). Xưa chúa Nguyễn Ánh 
đã từng chạy ra đảo nầy, nhân 
đân trong đảo hết lòng trung 
thành, sau khi bình định xong, 
vua ân miễn xâu thuế, thậm 
chí ghe thuyền buôn cá cũng 
không đánh thuế. Vì đảo lánh 
xa ngoài biển, phải phòng bị 
giặc biển Đồ bà thừa cơ cướp bóc, 
nên có đặt quan Thủ ngự, dùng 
dân làm binh, sắm đủ khí giới 
bảo hộ cùng nhau giữ gìn biên 
cảnh. (GĐTTTC, tập 1, tr. 110 và 
NKLTĐDC, tr.98). 

Nghe dường ở đảo Phú Quốc, 
nhà chỉ cài phên và dùng rèm 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


3i 


thay cửa, ngày chống lên đêm 
sập xuống, để tỏ cảnh thanh bình 
chớ không dùng cửa đóng như ở 
đất liền và tục ấy có từ đời chúa 
Nguyễn (chưa biết có quả vậy 
chăng?) 


Hòn Phụ Tử: đd., tên hai hòn cù lao 


nhỏ, cũng gọi Hai Hòn Đá Cha 
con trước khi vào vàm Hà Tiền 
(theo bà Mộng Tuyết, Đường vào 
Hà Tiên). 


Hồn Rái: đd., cù lao ở phía Nam đảo 


Phú Quốc, NV 


Hòn Rạch Vược: đd., tên một hòn ở 


Hà tiên (PCGBCTVK). 

Tư Khê ngư bạc: bài thơ trong 
Hà Tiên thập cảnh của Mạc Thiên 
Tứ: 

Bến Vược nhà ngư chật mấy 
tầng 

Trong nhàn, riêng có việc 
lăng xăng 

Lưới chài phơi trải đầy trời hạ 

Gỏi rượu hê ha toại nghiệp 
hằng 

Nghề Thuấn hãy truyền bền 
trát trát 

Dân Nghiêu còn thấy đủ răng 
răng 

So đây, mười cảnh thanh 
hòa lạ 

Họa cảnh Đào Nguyên mới 
sáng chăng. 

Lư Khê ngư bạc là chép theo 
sách Phủ biên tạp lục, của Lê Quí 
Đôn. Trong thi tập Minh Bột di 
ngư của Mạc Thiên Tích do ông 
Trịnh Hoài Đức tìm gặp năm 
1820 ở Huế thì bài này nhan là 
“Lư Khê nhàn điếu”. Con rạch Lư 
Khê trổ ra hai vàm: một trổ dưới 
chơn Núi Gành thì nay đã lấp cạn, 
duy còn lại vàm trổ ra Đông Hồ. 


Chỗ ngã ba hợp lưu là một vũng 
rộng như ao hồ, nước sâu và mát 
lạnh, đúng là một biệt cảnh đàm 
thủy thiên trì. Vả lại, Lư hay lô là 
loại cá vược. Khê là khe rạch. Ñgư 
đây là nhà thuyền chài, người 
lưới cá câu cá. Bạc là thuyền đỗ 
bến. Lư Khê để đối với Lộc trĩ; lại 
dịch được hai chữ Rạch Vược. Bài 
này kết thúc Hà Tiên thập cảnh 
là một dụng ý “công thành thân 
thối của Mạc tiên công, tự ví với 
Trương Hàn đời Tấn, nhó gỏi cá 
lư Ngô giang mà từ quan, thật 
là đắc thể, 

Hòn Rùa hoặc Hòn Con Nghê: đd., 
tên núi ở Biên Hòa: Qui dự sơn 
(PCGBCTVE). 

Hòn Sóc: bán đảo nhỏ ở phía Nam 
Hòn Chông (Hà Tiên) NV: 

Hòn Táo: đd., tên một hòn ở Hà Tiên 
(PCGBCTVE). 

Hòn Tây thổ: đd., tên núi ở Hà Tiên: 
Tây thổ sơn (PCGBCTVR). 

Chép hai bản dịch để so sánh: 

NKLTĐDC, tr.96, Thượng 
Tân Thị viết: “Núi Tây thổ, cách 
hướng tây núi Hang (Giáo sơn) 28 
dặm, khe Heo giáp ở hướng đông, 
sông Phương thảo giáp ở hướng 
tây, rừng cây liên tiếp và thông 
suốt với nhau, sốc Cao Miên đoàn 
tụ ở dưới đó”. 

GĐTTC, tập 1, tr.107, Nguyễn 
Tạo viết: “Núi Tây thổ. 

“Cách phía tây Táo sơn 28 
dặm. Ngài Trư (Heo) giáp phía 
đông, sông. 

“Phương Thảo giáp phía tây, 
rừng rú liên tiếp, có sách dân 
Cao Miên 

“tụ ở trong rừng tre sầu thảm, 
còn có đôi chỗ đất trống”. 


378 


TVTNMN 


Hòn Thơm: đd., cù lao ở phía Nam 
đảo Phú Quốc, NV 

Hòn Thỏ: đd., cù lao ở phía Đông 
Nam, của Côn sơn, xa trông hình 
như thỏ. 

Hòn Thổ Châu: đd., tên hòn ở 
vùng Hà Tiên: Thổ châu dự 
(PCGBCTVK). 

ÖỎ biển phía đông trấn, châu 
vì hơn 100 dặm, làm cái án xa 
cho đạo bong Xuyên và Kiên 
Giang, nơi đây cây cối xanh tươi, 
nham động u ảo, có chim hải 
yến làm tổ và các loại đổi mỗi, 
ba ba (cua đinh), hải sâm (đồn 
đột) sinh ở dưới vực; dân cư ở 
đây phần nhiều sống bằng nghề 
chài lưới. (GĐTTTC, tập 1, tr.TII và 
NKLTĐDC, tr.98). 

Aubaret, £r. 277 nói hòn Thổ 
châu, Pháp gọi Poulo panJang. 
Hòn Trai: đd., một hòn trong quần 
đảo Côn Sơn, về phía Tây, nơi 
đây có nhiều con trai (huitres) và 
nhiều loại ốc khác, nhứt là ốc Xa 
cừ (ốc đụng), vỏ dùng cẩn tù ghế 

và làm nút áo. 

Hòn Tre: đd., Trúc dự. 

Bản Pháp văn, theo Aubaret, 
GDTC, tr.275: “Lýle de Truc 
est située dans le sud-est de la 
citadelle et a 20 lis de tour. Elle 
est située en face du port de mer 
nommé ien Giang. Õn voIt sur 
cette ýle des grottes profondes 
dans lesquelles se trouvent des 
nids đhirondelles. Cette ýle, 
autrefois habitée, est abandonnée 
auJourđhul1. 

On yremarque une grotte dont 
Touverture a 2 pieds seulement, 
mals qui est large à Ïinterieur de 
plus de 10 truongs. La lumière du 


soleil pénétrant dans cette grotte 
Tilumine tellement que Ÿon peut 
y apercevorr les pÌus petIts obJets. 
Ôn peut volr dans cette grotte 
une très ancienne Jarre qui na 
pas moins de 3 pieds de largeur. 
Ôn Ignore à quelle époque cet 
ustensile a été déposé là, ni dđoù 
1Ì provient, ni comment 1Ì se peut 
faire quayant 3 pieds de large, 1] 
aIt pu entrer par ouverture de la 
grotte, qu1 nen a que 2”. 


Hòn Tre: đd., cù lao ở vịnh Thái Lan, 


ngay cửa biển Rạch Giá, NV tên 
Hán là Trúc Dự. 

Ở về biển hướng đông nam 
tỉnh ly, châu vi 20 dặm, làm cái 
án - xa cho ngoài cửa biển Riên 
Giang, ở bên hòn có mở một cái 
động, miệng động bề kính 2 thước, 
bên trong rộng 10 thước, lại có sẵn 
trong động một cái vò (chum) xưa 
(trong nầy gọi cái lu), bề ngang 
của cái lu nầy đến 3 thước pied 
(độ già 3 tấc Tây) miệng động 2 
thước pied không biết của nầy từ 
đời nào để lại và buổi ban đầu bắt 
từ chỗ nào đem vô đây được, hay 
là động có một lỗ vào kín khác 
nay đã lấp? (NKLTĐDC, tr.97 và 
GĐTTC, 1, tr.109. 

GĐTTTC, viết thêm: “Đảo Tre” 
nham động sâu thẳm, sản xuất 
yến sào xưa có dân cư ở đây, nay 
đã dời vào trong đất liền... và 
trong động có ánh sáng mặt trời 
chiếu vào, vật nhỏ như cây kim 
sợi chỉ cũng trông thấy được”. 


Hòn Tre Ngoài: đd., tên hòn ở 


Hà Tiên: Ngoại Trúc Dự (xem 
chữ ấy). 

Ngoại Trúc Dự (Hòn Tre ở 
phía ngoài) châu vi 7 dặm, làm 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


379 


bức bình phong ở ngoài cho tỉnh 
thành. Hai hòn núi đối nhau, tre 
xanh 1m rợp. (NKUPĐDC, tr.97). 

ĐTTTC, tập 1, tr. 108, gọi “đao 
ngoại trúc”. 

Aubaret, tr. 274, viết: “[ýle de 
Ngoai Truc a 7 lis de tour; située 
en face de la citadelle ecomme une 
sorte đécran, elle est surmontée 
de deux pics égaux et parallèles 
et couverte de bambous. De 
nombreux ruIsseaux descendent 
en cascade tout le long de ses 
pentes. Ôn entend pendant le 
calme de la nuit le bruit de 
ces cascades parell aux cris du 
dragon des mers” 

Hòn Tre Trong: đd., tên hòn ở Hà 
Tiên: Nội Trúc dự (PCGBCTVE). 

Nội Trúc Dữ (Hòn tre ở phía 
trong), châu vi õ dặm, ở về biển 
phía nam tỉnh thành, lón nhỏ 
suôn đuột, tòng trúc xanh tươi. 
(NKLTĐDC, tr. 97) 

GĐTTC, tập 1, tr. 108: Đảo 
Nội Trúc. 

Aubaret, £r. 274, vieets: “L/ýÌle 
deNol Truc a õ ]is de tour; elle est 
placée dans le sud de la citadelle. 
Les élévatlons de cette ýle sont 
parfaltement verticales; elle est 
couverte de bambous et đune 
sorte de pin”. 

Hòn Uất Kim: đd., tên hòn ở Hà 
Tiên. 

Chu vi 20 dặm, ở biển phía 
nam trấn. Hành trình từ bờ biển 
đi nửa ngày mới đến. Nơi đây 
hang hốc sâu thẳm, cây cối xanh 
tốt, sản xuất các loại yến sào, dầu 
mãnh hỏa (dầu rái), than củi. 
Dân miền biển nhóm ở chân đảo”. 
(GĐDTTC, tập 1, tr. 109). 


Lïle đU¿ Kim a 20 lis de 
tour; elle est située dans le sud 
et est plantée d'arbres et de 
bambous. Ôn y voIt des grottes 
dans lesquelles se trouvent des 
nids đhirondelles; elle fourniIt 
de Thuïle de Manh Hoa (bitume) 
et du bols Mfoc Khoi (charbon). 
Les habitants ont construIt 
leurs petites chaumières auprès 
des rulsseaux”. (Aubaret, p.275 
GĐTTC). 

(Uất Kim là nghệ, xưa nơi 
đây mọc nhiều, nên lấy đó mà 
đặt tên, tuy vậy thấy có tên chữ 
Uất Kim mà không thấy sách ghi 
“hòn nghệ”. 

Hòn Vàng: đd., cù lao ở phía Nam 
đảo Phú Quốc NV 

Hòn Vung: đd., cù lao xa trông như 
cái nắp vung, ở phía Tây Nam của 
Côn Sơn, NV 

Cù Lao Vung: đd., ỏ làng 
Hòa Khánh tỉnh Mỹ Tho, trong 
monographie năm 1902 nói mọc 
toàn cây dừa nước (tr.8). 

Hồ Lốn: đt., nói không chắc chắn, 
không rõ ràng. 

Nói chuyện hồ lốn: nói nhiều 
mà không có bằng chứng. 

Hồ Ô Dước: dt., xem phần bàn nơi 
chữ “Tiêu Tự Thần Chung”. 

Hồ Phong Tô: dt., xem phần bàn 
chữ “Tiêu Tự Thần Chung”. 

Hồ Tam Hạp: dt., xem phần bàn nơi 
chữ “Tiêu Tự Thần Chung”. 

Hồ Tam Hạp: dt. hồ trộn bằng ba 
món, dùng phong tô vách, bắt chỉ 
hoặc xây cất nhà. Trong Nam, 
trước khi biết dùng ciment, thì 
ông bà ta, khi trộn hồ cất nhà, 
ngoài vôi và cát, thường có trộn 


380 


TVTNMN 


một món thứ ba nên gọi “tam 
hạp” và món ấy là một chất nhựa 
dẻo lấy trong một loại dây leo 
mọc trong rừng và ngày xưa Ở 
rừng Cà Mau có nhiều, gọi cây 
Ô Dước, nhựa cây nầy trộn vào 
vôi cát làm hồ thì tiết ra một 
chất nhựa làm cho hồ thêm 
dẻo, dùng bắt chỉ, phong tô, thì 
chỉ không đứt, vách thêm bền, 
tường không rớt ra từng mảnh 
nhỏ, và khi nào không có ô dước 
thì dùng thay thế là đường cặn, 
khi nấu lấy đường xong, còn cặn 
thì dùng trộn hồ nầy. Ngày xưa, 
muốn cho hồ xây thêm bền chắc, 
thường trộn thêm giấy súc (giấy 
thô, giấy cặn dùng làm giấy 
vàng giấy bạc đốt cúng) hoặc 
trộn thêm cọng rơm để mục, 
càng trộn đánh cho xác xơ thì hồ 
tam hạp càng được nhuyễn chắc. 

(Về hồ tam hạp, đã có nói nơi 
chữ “Tiêu Tự Thần Chung, xem 
chữ ấy). 

Hồ Tam Hạp, trộn theo ngoài 
Bắc: vôi cát, mật. Dùng xây lăng 
tầm, mồ mả lối xưa. Cái chất dẻo, 
thuộc loại nhựa cây, như đã biết 
trong Nam là cây ô dước”, thì 
ngoài Bắc là cây niệt đó (gọi niệt 
đó vì vỏ nó dùng làm giấy, nước 
nó dùng để làm độ keo sàng giấy 
bản thủ công. 

Cây niệt nầy mọc ở tha ma 
các bờ thành cồn đất. Làm hồ xây 
thì người ta đào chặt cây niệt dó 
nầy về chặt đập cả vỏ và lá, ngâm 
vào hế. Mấy ngày sau nước ngâm 
đó sền sệt mùi rất hăng. Sau khi 
cho các tỷ lệ vôi cát xong, dùng 
nước nầy làm nước hồ để đánh, 


mật cũng là tỷ lệ nhất định thôi. 
Keo vỏ niệt nầy làm chất keo sát 
hồ cát lại với nhau không bị các 
khoang trống cho nên rất kín dẻo. 
Ngoài vôi cát, ngày xưa còn trộn 
vôi vỏ sò vỏ ốc mảnh sành, v.v... 
cho thêm rắn cứng. 

Nhưng có một thứ người ta 
dùng rất phổ biến là thêm vào vôi 
cát mật nước niệt, đó là giấy bản. 
Người ta dán hồ đã đánh xong trải 
giấy bản lên hồ rồi xăm đều cho 
giấy bản nát lẫn hồ, sau đó trộn 
lại đem xây. Xơ giấy bản làm cho 
tường rất dai vì nó giằng kéo với 
nhau do đó tường rất chắc (theo 
tạp san Khảo cổ học số 12.1971, 
tr.149). 

(Nơi tr. 147 báo K.C.H. của 
V.K.C.H. Hà Nội, số 12 năm 1971, 
về hồ tam hạp, tôi hiểu trong 
Nam dùng nhựa cây ô dước, ngoài 
Bắc dùng nhựa cây niệt dó, cả hai 
miền dùng mật mía làm nhựa 
tam hạp, tôi không hiểu quách 
lịch thanh là gì, xin người lịch 
lãm dạy cho. 


Hồ, ao, đìa, đâm: 


Cần phân biệt những danh 
từ nầy: 

Hồ: chỗ nước đọng lại thành 
minh mông (Huỳnh Tịnh Của). 

vũng nước thiên nhiên, 
thường có châu vi rộng, khi ở 
giữa lưng chừng núi, khi ở đồng 
bằng, và thường làm cảnh trí 
thưởng ngoạn cho khách nhàn du 
(Nguyễn Văn Đính). 

Ao và giếng, đều do tay người 
đào để lấy nước xài. Có ao nước 
mưa, có ao để chứa nước xài, lại 
có ao sen, ao muống v.v... 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


381 


Đìa: cũng như ao, nhưng đìa 
thường đào giữa đồng, để tới mùa 
nắng, khi đồng ruộng khô nứt, thì 
bao nhiêu cá dồn xuống đìa, tha 
hồ tát bắt, gọi tát đìa. (Hôi đìa là 
bắt cá sau sót lại, khi chủ đìa đã 
tát đìa rồi. (cũng như mót lúa là 
lượm lặt mót lúa sót v.v...) 

Làng bàu: cũng là vũng lón, 
như đìa, thường là thiên nhiên. 

Đầm: đầm đìa: ao vũng, chỗ 
cá ở và sinh sản. 


Hồ Chàm: đd., chữ gọi Hồ Hải 


Cương, Hải Động (Aubaret viết 
Hai Don vulgairement appélé 
Ho Lam) sau rõ lại hiểu đó là 
Hải Đông và hồ sắc lam, T'V. 
viết Hồ Chàm (chàm vì nước 
trong xanh như chàm, thế mà 
Nguyễn Tạo viết hồ Tràm (chữ 
T viết Hoa) khiến tôi không biết 
đâu là đâu. Nước ở đây ngọt và 
hiển, dân ở đây nhờ nước nầy mà 
khỏe mạnh. 

Le lac Hai Don, vulgairement 
appelé Ho Lam, est situé dans le 
nord-ouest de la citadelle, à la 
distance de 22 lis et demli. Ce lac 
est entouré dˆune grande quantfité 
de collines de sable; cependant la 
végétation y est très belle. 

L/eau est abondante dans ce 
lac; elle y est claire et limpide, et 
partout elle est douce et potable. 
Cette eau, qui ne diminue jamals 
de volume, est très appréclée par 
tous ceux qu1 en ont bu, car 1Ìs 
ne peuvent Youblier. (Aubaret, 
p.174). 

Hải Động hay Hồ Chàm nẩy, 
trong bản dịch của Aubaret 
không nói rành vị trí ở nơi nào, 
duy nói ở tây bắc đồn citadelle, 


theo tôi có lẽ thuộc Biên Hòa cũ, 
gần đồn Đồng Môn, nhưng cần 
hỏi kỹ lại. 

Hồ Diệp Lan: lan hoa bướm. 

Hồ Hải Cương, Hồ Hải Động: đd., 
xem Hồ Chàm 

Hồ Lô Cốc Sơn: đd., tên Hán của 
Hòn Hồ Lô Cốc (xem chữ ấy). 

Hồ Lô Nhi Tiếu: thành ngữ, nguyên 
là câu nói của cụ Nguyễn Thông, 
do Lê Thọ Xuân kể lại trong tạp 
san Sử Địa số 14-15 năm 1969, 
tr.171. Câu chuyện vặt thôi, và 
không nên quan trọng hóa. Như 
là cụ Nguyễn Thông đọc sách thấy 
nói một văn sĩ Trung Hoa gọi đất 
Hà Tiên là Hà Tiên Quốc”, nên cụ 
hạ bút viết “Hồ Lô Nhi Tiếu”, ý na 
ná như người Nam dùng câu “ôm 
bụng cười dài”. Chê ngầm dốt địa 
dư, làm gì Hà Tiên lớn thế nào mà 
đáng gọi là “quốc”; Ngờ đâu, lúc 
Tây chưa qua, Hà Tiên vào đời 
ông Mạc Thiên Tích cai trị, do 
vua Cao Miên hiến đất, Hà Tiên 
ăn luồng một vùng chạy dài từ 
ranh giới Miên hết trọn rừng Cà 
Mau chạy dài giáp biển Bạc Liêu, 
và sau nầy từ đời Thiệu Trị, Tự 
Đức, vì vua yếu, và nạn chia tam 
xẻ tứ, Hà Tiên mới thâu hình lại 
nhỏ như cụ Nguyễn Thông thấy, 
nhứt là như ngày nay ghi trong 
địa đồ. 

Hồ Quý Ly (1336-1407): nhd. 
tên chữ là Lý Nguyên, c.g. Lê 
Quý Hy, vì tổ tứ đại là Hồ Liêm 
văn làm con nuôi cho Lê Huân 
ở Thanh Hóa. Quý Ly nhồ hai 
người cô được tuyển vào cung, 
hầu Trần Minh Tông, một bà là 
mẹ Nghệ Tông, một bà sanh vua 
Duệ Tông, thêm Quý Ly được 


TVTNMN 


cưới công chúa con gái vua Nghệ 
Tông, nên rất được tin dùng. 
Việc Hồ Quý Ly chuyên quyền, 
làm lộng đến bị nhà Minh bắt 
đày hư việc nước, xin không kể 
và xem sách khác, đây chỉ ghi 
việc năm nhâm ngọ (1402) Quý 
Ly sai tướng đánh Chiêm Thành 
thâu được đất Chiêm Động, Cổ 
Ly (Quảng Nam, Quảng Ngãi 
ngày nay) và cho dân nghèo đến 
khai khẩn làm ăn, như vậy cũng 
có công, nhưng không bù được 
tội làm hư và mất nhà Trần, hư 
luôn việc đại sự là tự làm vua 
không xong để cho giặc Tàu bắt, 
cắt đất nhượng cũng không khỏi 
bị đày, nhục cả quốc thể lại nhục 
bản thân, tội ác riêng mình mà 
nhục chung cả nước. (ĐNVT'9 và 
VNSLTTR). 


Hồi Hương: dt., tiếng kêu chung 


cả hai vị đại hổi và tiểu hồi 
(HTC) (Tự điển Génibrel cắt 
nghĩa rành: 

- Tiểu Hồi Hương: anethum 
foeniculum des Ombellifères, 
Anet, m. Fenoull, m. (Aromate). 

- Đại Hồi Hương: lilicium 
anisatum des Magnoliacées, Anis 
étoilé, Badiane, Ê (Distillerie). 

- Hồi Hương: Cuminum 
cyminum, Cumin, m. des 
Ombellifềres, (Epice). 


Hồi Luân Thủy Giang: đd., 


tên Hán của Sông Nước xoáy 
(PCGBCTVK). (xem chữ ấy). 


Hồi Oa (Nước Xoáy): đd. tên một 


khúc sông thuộc Sa Đéc cũ NV; 
xưa chúa Nguyễn Ánh có chạy 
đến vùng này (nay thuộc tỉnh 
Đồng Tháp). 


Hội An Giang: đd., tên Hán của 
sông Cái Tàu Thượng (xem chữ 
ấy). : : 

Hoa Chỉ: dt., quyền, thuế khai thác 
chợ, bến đò, sòng bạc, v.v... cuộc 
lãnh trưng thuế vụ gì, tỷ như cờ 
bạc: cờ bạc có hoa chi. 

Nói riêng về sáng tạo Hà 
Tiên, Mạc Cửu khi đến đất này, 
bày ra đánh me làm cái hốt me, 
và thâu hoa chi mà đủ chi dụng. 
Sau ông gặp một mỏ bạc, làm 
giàu to, đại phát tài và lập được 
bảy xã: Phúc Quốc, Long Cai, 
Cần Vọt, Vũng Thơm, Rạch Giá, 
và Cà Mau. Vì lời đồn thấy tiên 
xuất hiện trên sông nên đặt là 
Hà Tiên. (Aubaret, GĐTC bản 
Pháp, tr.22). 

Về mỏ bạc, không thấy sách 
nào nói hiện ở đâu, có lẽ bịa như 
vậy để che mối lợi kết xù “hoa 
chữ, ngồi không chia của. 

Hoa Hữu: dt. người thích chơi hoa, 
thường là phong lan. 

Nhã Hữu: d¿. người bạn thanh nhã 
(tr.7ð sđd), Tỷ dụ: Tôi coi anh 
chỉ là nhã hữu, mà không thể là 
tình lang. 

Hoa Tôn, Ô Tôn: xem Miến Điện. 

Hòa Thạnh Phủ (Gò Công): đd., 
tên một trong bốn phủ của tỉnh 
Gia Định, N.V đời Tự Đức, gồm 
hai huyện: Tân Hòa (Gò Công 
hay thuộc tỉnh Tiền Giang) Tân 
Thạnh (Kỳ Son). 

Ba phủ kia là Tân Bình Phủ 
(Sài Gòn), Tân An Phủ (Vũng 
Gù), Tây Ninh Phủ. 

(PCGBCTVR). 

Hóa Cù Đà: đd., tên Hán của Nang 
Gò (PCGBCTVE). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


383 


Nang Gù là một chỗ thâu 
thủy lợi năm 1875 trên sông Hậu 
(Châu Đốc). 

Nang Gù là snêng ko (ku) 
snêng là sừng, ko, ku là con bò. 
Nên chú ý xưa không dịch xữ 
sừng bò lại giữ âm tiếng Thổ, lại 
nữa “bò” mà gọi “gù” “cù” quả là 
dụng ý của người dịch cốt giữ âm 
không cần đúng nghĩa. Xưa đến 
ăn nhờ ở tạm nên phải theo tiếng 
địa phương g1ữ lại mà dùng chớ 
không triệt để thay thế như ngày 
nay. Thậm chí hai vùng khác 
nhau có thể dịch một chữ ra khác 
âm, tỷ dụ: 

1. Kompong ku, vùng Tân 
An dịch Vũng Gù, Vũng Cà, rồi 
Cù Ức. 

2. Kompong ku, ở Sóc Trăng 
dịch Giồng Có. Và Kompong Đôn 
đúng ra là vũng cây dừng, lại dịch 
Vũng Đùn, xim miễn kết luận). 

Hỏa Đao Châu: tên Hán của cù lao 
Dao Lưa (xem chữ ấy). 

Hoác Nhiên: nh.d., tướng cướp 
người Tàu, lợi hại, chuyên bắn 
tên sắt cho lủng buồm rồi nhảy 
qua thuyền cướp giựt, lập sào 
huyệt nơi cù lao Cô công, sau bị 
Mạc Thiên Tứ sai tướng là ông 
Khuong chém được bêu đầu nơi 
chợ, dẹp yên đảng nầy. (lối năm 
1768). Aubaret tr.28. 

Ba cù lao có cướp ở là Cô Cong, 
Cô Cot và Liau - cam. (Aubaret). 

(các địa danh trên không bỏ 
dấu để giữ nguyên văn Aubaret). 

Hoàn Thắng: dt. món ăn của Quảng 
Đông, thịt heo bầm nhỏ, gói 
trong bột mì cán thành lá, thả 
trong nước sôi, ăn trong nước sốt 
(sauce). Khi ăn chung với cọng mì, 


là mì hoàn thắng, nói trại là “mì 
bành thánh”, “Mì Hoành Thánh” 
có người dịch “Hoàn Thắng” ra 
chữ là “Vân Thôn”, nhưng cần 
tra cứu lại, vì chưa thấy mặt chữ 
viết ra sao. P 

Hoàn Vương, Lâm Áp, Chiêm 
Thành: 

Năm Mậu Tí (808) đời vua 
Đường Hiến Tông, quan đô hộ 
là Trương Chu đem bình thuyền 
đánh giết quân Hòan Vương 
(Lâm Ấp đổi quốc hiệu), nên vua 
Lâm Ấp lui về phía Nam và đổi 
quốc hiệu lại là Chiêm Thành. 
(L.N.TĐNVT 9). 

Hóc: (nôm), chỗ kẹt, chỗ xó, chỗ cùng, 
ít ai đi tới; mắc trong cổ. 

Hiểm hóc: chỗ hiểm nghèo, khó 
đi tới. 

Ö trong hóc: ở trong xa, trong 
cùng. (Hóc Bà Tó: hóc xa lắm, 
chưa ai biết bà Tó này ở đâu và 
có thật không. 

Hóc xương: mắc xương cá, hay 
xương chỉ dính trong cổ. 

Hóc cổ: ¡d. 

Hóc môn: tên xứ, trước thuộc huyện 
Bình Long, nay thuộc tỉnh Gia 
Định. 

Hóc Kè: tên xứ, trước đây thuộc phủ 
Phước Tuy. 

(Đ.N.Q.A.T.V Huỳnh Tịnh 
Của) 

Hóc Kè: đd., tên chỗ ở về phủ Phước 
Tuy (Bà Rịa cũ) ĐNQATVHTC). 

Hóc Môn: đd th. Gia Định. 

Cơ Me: srok kompong trầy 
(Di Cáo TVR trong le Cisbassae). 

Dịch từ chữ: srok: xứ; 
kompong: vũng 

tràyv, viết theo tự điển 
J.B.Bernard viết: trau tubercule 


384 


TVTNMN 


comestible (củ ăn được) và đây là 
củ khoai môn. 

Hóc, theo H.T.C. là chỗ kẹt, 
chỗ xó: xó hóc. 

Hóc Kè: đd. tên xứ thuộc về 
phủ Phước Tuy (H.T.C) 

Hóc Bà Tó th.ng. để chỉ một chỗ 
không ai biết tới, đi tới. 

Nay không dùng “Hóc Bà Tó” 
và dùng: Congo và Maroc, nghe 
lạ và vui tai hơn, vì có chữ: Ma 
lế, Công Gô. 

Tỷ dụ: Bữa nay tao đánh bài, 
thua Ma Roc (như bị róc túi) 

- Nếu vậy thì mày congo rồi: 
mày thất bại rồi (mà cũng không 
rõ thất bại về vấn đề gì). 

- Nó ở trong Hóc Bà Tó, biết 
đâu mà tìm. 

Tết Congo là việc không có, 
vì xứ Congo làm gì ăn Tết giống 
như ta. 

Hoằng An Phủ: đd., tên cũ đời đàng 
cựu của xứ Ba Vác, thuộc tỉnh 
Vĩnh Long, gồm hai huyện: 

Tân Minh Huyện (Ba Vác), 

Duy Minh Huyện (rạch Nước 
Trong - nay thuộc Bến Tre) 
(PCGBCTVR). 

Hoằng Đạo Phủ, hay Hoằng Trị 
Phủ (Bến Tre): đd., tên cũ đời 
đàng cựu của một vùng Bến 
Tre thuộc tỉnh Vĩnh Long, gồm 
2 huyện: Bảo Hựu Huyện (Bến 
Tre) Bảo An Huyện (Cái Bông). 
(PCGBCTVR). 

Hoằng Trị Phủ: đd., xem Hoằng 
Đạo Phủ. 

Họng Đầm: đd., tên một hang nơi 
Hòn Bà thuộc quần đảo Côn Sơn, 
nơi đây chúa Nguyễn Ánh để bà 
Phi Yến ở lại, sau khi ngài rời đảo 
lo việc phục quốc. (xem Hòn Bà). 


Huýnh: Hán tự, con đôm đốm. (Chữ 
“huynh” quen đọc là “huỳnh” (vần 
bình) và trong Nam đọc trại ra 
“huýnh” (vần trắc) cũng có người 
viết “uýnh”. 

Cao Bá Quát viết: “... năm ba 
ngọn lửa huỳnh khêu nho nhổ tr. 
Tài tử đa cùng phú. 

Nang Huýnh: đấy đốm. (Tùy 
tùng điếu đãy. - Con già đãy. - Ít 
thầy đầy đãy. (L.TX, ĐNVT số 
1ð). 

Huỳnh Dung Châu: đd., tên Hán 
của cù lao Dung hay Giung (sic) 
(xem chữ ấy). 

Huỳnh Kim Hạ: đd., chỗ thâu thủy 
lợi 1875 ở Long Xuyên thuộc về 
Tiền Giang (PCGBCTVE). 

Huỳnh Kim Thượng: đd., chỗ thâu 
thủy lợi 1875 ở Long Xuyên thuộc 
Tiền Giang (PCGBCTVR). 

Hồng Nhục: danh từ chuyên môn 
giới đồ cổ để chỉ màu gỗ đỏ bầm, 
đỏ sậm, nhưng chưa đen như da 
trắc cũ. Phải chăng Hồng Nhục, 
tương đương với màu trong Nam 
gọi màu cánh gián, màu kiếng 
gián, tức màu đỏ đặc biệt của 
cánh con gián. Thường gỗ trắc, 
khi còn mới thì da đổ, rồi càng lâu 
ngày hoặc năng săm soi thoa đầu 
thoa mỡ thì da nó sậm đi đến hóa 
đen bóng như sừng. 

Hồng Ngự: đd., tím. quận của 
tỉnh Kiến Phong NV. Trước năm 
1956 Hồng Ngự thuộc địa phận 
tỉnh Châu Đốc (nay thuộc tỉnh 
Đồng Tháp). Ngày xưa, nơi đây 
có một cái đồn để thủ trên Nam 
vang xuống: đồn Hồng Ngự, 
trong GĐ7TC, tr.142, Aubaret 
viết le poste de surveillance de 
Hung Ngu. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


385 


Ngày trước, viết Hùng Ngự, 
sau mới viết Hồng Ngự. 


Huỳnh Tấn (Hoàng Tiến): nd. 


Năm Mậu Thìn (1688), tướng Tan 
(Huỳnh Tấn) vốn là phó tướng 
bộ hạ của tướng Diuong (Dương 
Ngạn Địch) làm phản, giết chủ 
tướng, đem binh đóng đồn lũy 
ở nơi gọi Rạch Nan (sic), thuộc 
Định Tường, huyện Kiến Hòa, 
đúc súng đồng, gây trở ngại cho 
cuộc mua bán và làm khó dễ cho 
dân Cao Man. Trong khi ấy, vua 
Cơ Me là Neac Ong Thu cũng xây 
ba đồn ở ba nơi là Ba Câu Nam, 
Nam Vang và Go Bích, chận bít 
khúc sông Câu Nam. Vua Nhì ở 
Sài Gòn là Neac Ong Nôn báo tin 
cho vua nước Nam rõ, nên vua 
truyền lịnh sai tướng Vạn (ông 
Vạn) cầm đầu, phụ tá có tướng 
Thang (sic) và Tan (sic) đi tả chỉ, 
hữu dực, và một ông quan văn 
tên Vi coi việc sổ sách, đạo binh 
này giả chước đi chỉnh phạt vua 
Cơ Me là Neac Ong Thu, kéo đến 
Rach Gam (Rạch Gầm, huyện 
Kiến Đăng, Mỹ Tho), tướng Tan 
(Huỳnh Tấn) lâm kế không phòng 
bị, nên bị giết, đồn trại bị phá tan, 
binh sẽ lớp chết lớp bị đẹp tứ tán, 
còn lại bao nhiêu binh tàn, cho về 
theo dưới cờ tướng Diuong (phe 
cũ Ngạn Định) và tướng Tran 
(Trần Thắng Tài), từ Biên Hòa 
kéo đến đây trợ chiến, hiệp lực 
đánh rốc lên vua Neac Ong Thu, 
phá trọn ba đồn Ba Câu Na, Go 
Binh, Nam Vang. 

Neac Ong Thu thua chạy về 
Vuong Luôn (Oudon) (sic), lập 
đồn lũy mới (G.Đ.T.C.Aubaret, 
tr.6 và 7). 


Hưng Hòa Giang : tên Hán của sông 


Vũng Gù: đd., 

Le Hưng Hòa, vulgairement 
appelé Vũng Ngù, est situé à Ïest 
de Yamorce du Bảo Định Hà et 
dans Ïest aussi de la citadelle, à 
47 lis et demi de distanee. 

Ce fleuve coule vers le nord ; 
1l parvient après un cours de 32 
lis, à amorce du Bát Đồng, et, 
après un nouveau cours de 118 
lis eneore, 1] arrlve à lÏanclen 
poste cambodgIien nommé Phong 
Xa Môn. Ce poste éta1t situé sur 
la rive orlentale du fleuve et 
auprès dun petit arroyo. Après 
une distance de 3 lis environ 
dans cet arroyo, on rencontre 
un village cambodgien habité 
également par des Chinols 
et des Annamites. Ce village 
dépend de la province de Phan 
Yên (Gia Định), sur la limite 
de laquelle it est placé. Quant 
à Ứancien poste1l appartenalt 
à la province de Định Tường. 
Au dessus de ce poste se trouve 
Yarrovo de Bát Kiến. A partir 
de amorce du Bao Dịnh Hà, 
le fleuve court dans le sud 
et se JoInt au Loi Rap, près 
un cours de 168 lis et demiI. 
(Aubaret, p.205). 

Bát Kiến : Bát Chiên. 


Hương Úc, đd., xem Cửa Hương úc 


và Kompong Som). 

1) Bản dịch Thượng Tân Thị, 
NKLTĐDC, tr.100. - Cửa biển 
Hương Úc, tỉnh Hà Tiên, có cả 
thảy là 35 cửa biển ở về ranh 
hướng tây tỉnh ly, phát nguyên 
ở núi Ca Ba, ở xa chảy lại, làm 
ra cửa biển, bề ngang 42 tượng. 


386 


TVTNMN 


2) Bản dịch Nguyễn Tạo 
(GĐTTC, tập 1, tr.166) - Hương 
Úc. - Ö biên giới phía tây trấn, 
phát nguyên ở núi Ca Ba Cao 
Miên, chạy dài từ xa đến, làm 
ra hải cảng, nơi đây có người 
Kinh người Thượng cư tụ thành 
thôn lạc. 

3) Aubaret tr.283 viết : “La 
bale, ou mieux, le bassin de 
Hương Úc, est situé à la limite 
occidentale de la provinee. ÏlÏ est 
borné par les sources qu1 coulent 
de la montagne cambodgienne 
Ca Ba Son. Ces eaux, après avolr 
serpenté dans la campagne, se 
Jettent à la mer par une bouche 
quI donne lieu à un petit port ou 
havre. 

Les bords de ce bassin sont 
habités par des Annamites et des 
Cambodg1ens qui y ont établ]i un 
village et un marché. 


Huyền dương kích cổ, giá khuyển 


minh la: tích xưa dụ địch, trong 
trại bỏ trống treo dê hỏng chưn 
cho chưn đê giậm trên mặt trống 
và để cho chó khua vào mặt thanh 
la, binh địch lầm tưởng trong trại 
hay dinh ấy có canh tuần, chừng 
kéo quân vào thì là trại dinh bỏ 
trống và mắc kế sẽ thua. 


Họng lợn: danh từ của giới chơi đồ 


sứ cổ : Phàm bầu hoặc be, có cổ 
dài, khi nào dòm kỹ trong cổ, thấy 
những khoanh tròn tròn chạy 
giáp vòng độ vài khoanh, nơi chỗ 
giáp mí khúc cổ giáp qua cái bầu 
hay be ấy thì nên lưu ý xem lại 
cẩn thận hơn, và cũng nên mua 
nếu sẵn tiền, vì đó là triệu chứng 
cổ vật đời Khang Hy nhà Thanh, 
vì các bình chế tạo đời ấy, trong 


cổ đều có dấu “họng heo”. Họng 
heo là khoanh tròn tròn thường 
thấy trong cuống họng heo khi 
luộc chín. Bơm chơi đồ cổ thường 
giấu không nói và không chỉ (giấu 
nghề) để được riêng mình mua 
sắm nói tiền. 


Hò tắc hò rì: dt., tiếng điều khiển 


trâu đi mau hay đi chậm, sang 
phải sang trái. 


Hương Úc: đd., NV; tên cổ của Hà 


Tiên. Hương Úc là Vũng Thơm 
dịch. Kompong Som mà ra. Som 
saum, là xin xỏ, cầu xin, chưa 
phải “kra aup” mới đúng là thơm 
Som dịch thơm là dịch gượng. 

Khi người Trung Hoa đến 
Hà Tiên, chưa có tên đặt. Miên 
gọi vùng này là “Péam, păm”, 
người Miển Nam dịch là “Vàm” 
và chữ này không có trong các tự 
điển Bắc. Rồi Trung Hoa dịch là 
Cảng Khẩu, sách Pháp chép là 
Kankao, Caneao. (xem bài Lê Thọ 
Xuân trong báo Văn Lang số 19 
ngày 12-1939). Đến sau nữa mới 
có thuyết tiên hiện trên sông rồi 
đặt chỗ ấy là Hà Tiên. Hà Tiên 
còn một danh gọi nữa là Mang 
Khan (Mang Kham) ? Trước kia 
là Phủ Sài Mạt, âm theo tiếng 
cơ Me Swal Meás, Bantay Meás 
Chea] méas v.v.... Đời Mạc Thiên 
Tứ, đất Hà Tiên xuống tới giáp 
biển Bạc Liệu ăn trọn vùng Sóc 
Trăng, trên địa đồ đính kèm bản 
GĐTC Aubaret có ghì rõ. Ngày 
xưa Néac Tôn dâng đất Srè Ambel 
đến Péam, xét ra là đất vùng trên 
Hà Tiên cho tới Hà Tiên luôn. 
Đất Hà Tiên là công khai thác 
mở mang của Mạc Cửu và con là 
Mạc Thiên Tứ. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


38/7 


2) Hà Tiên: đd NV, thời Pháp, 
mang số mã tự 3. Năm 1956, bị 
sáp nhập với t.số 4 là Rạch Giá, 
gọi chung tỉnh Kiên Giang, rồi trỏ 
thành một quận có tám xã. 

Hưng Hòa Giang: đd., tân Hán của 
rạch Vũng Gù (xem Vũng Cù), 
khúc chảy ngang hai huyện cũ: 
Kiến Hưng và Kiến Hòa. (nay 
thuộc tỉnh Long An). 

Hương Phước Giang: đd., tên Hán 
của sông Mô Xoài (xem sông Mô 
Xoài!). 

Huình Đàn: dt., loại cây đàn, vì có 
màu vàng, nên gọi làm vậy, thịt 
mịn, thân lớn, thuộc loại danh 
mộc, gỗ dùng đóng hòm hoặc 
dùng kèm miếng chạm trong các 
nhà gỗ cho thấy nhiều màu thêm 
được thơm quí. 

Hương Nam Mộc: dt., loại tòng bá 
(ĐNGQATV H.T.C.). 

Huỹnh (gỗ): dt. cây ở N.V. tên một 
loại cây dầu mịn thịt Tarrictia 
cochinchinensis (Sterculiacées). 

Mật độ (densité) D.O, 8ã. 

Gỗ huỹnh, tốt hơn gỗ dầu, 
đánh một lớp vern1s thì đẹp thêm 
nhiều nhưng vẫn sợ mối mọt và 
đở chịu sương nắng. Tuy vầy sắp 
vào gỗ nhứt hạng vì dễ làm và thớ 
mềm. Dùng về đồ mộc, xe, ghe, 
thuyền, v.v... 

Hưa: n. quen miệng, ngứa miệng 
(ŒĐNQATV H.T.CỦA). 

tr. t: quen thói, quen mửng cũ 
(VNTĐ Lê Văn Đức). 

Hưa Chân: trt. quen chân, ở miết 
một nơi không chịu được: đi chơi 
thét hưa chân (VNTĐ L.V.Đ.). 

Hưa Miệng: trt. quen mồm, để môồm 
ở không không chịu được: ăn vặt 


hưa miệng, nói nhằm hưa miệng 
(VNTN L.V.Đ). 

Tỷ dụ trong bản dịch Nguyễn 
Chánh Sắt truyện Tiết Đỉnh San 
chính tây: “Đình San hưa tay 
hươi thương đâm mãi chẳng chịu 
thôi” (cuốn 5ð tr. 208, bản nhà in 
Xưa nay)”. 

(Hưa, tiếng trong Nam, không 
có trong VNKTTĐ Hà Nội). 

Hương Nhự: dt., loại rễ cây, vị thuốc 


mát (H.T.C.). 
Hương Phụ: dt., củ có gấu, vị thuốc 
máu (H.T.€.). 


(có tánh hành khí, là giúp cho 
khí huyết dễ lưu thông). 

Hướng nhựt, hướng dương: ngó về 
hướng mặt trời. 

Hướng nhật quì: trong Nam gọi tắt 
“cây bông quì”. Quì hoa, khi còn 
non, cứ xoay theo hướng mặt trời 
(tournesol). Ngày nay bên nước 
Mỹ, họ trồng hoa này dùng hạt ép 
đầu thay cho dầu lạc dầu dừa, và 
hạt là một thực phẩm có giá trị. 

Trong Thơ Nghiên Hoa Mộng, 
Hư Chua viết hướng nhật hoa (tr. 
70) và cho đó là một giống lan, lá 
mọc hình chữ “tiểu”, hoa hướng 
theo bóng kim ô (đây là tưởng 
tượng chớ không có thực). 

Hề, hề chèo, hề hát bội: dt. trong 
nghề hát chèo, hát bội: vai đầy 
tớ theo hầu chủ, ra pha trò trong 
phường tuồng, phường chèo, 
thường là lời người đặt để phát 
biểu ý kiến riêng chua chát trêu 
đời qua sự kinh nghiệm một 
tướng thua trận, một nho sĩ thất 
thời, một khách văn chương lỡ 
vận, v.v., khi phân tách giải nghĩa 
câu chữ của thầy chủ, khi nói 
trắng câu ngớ ngẩn của cậu công 


388 


TVTNMN 


tử bột, hoặc hát một câu trò vè, 
khôi hài hoặc đánh trống lảng, 
vui buồn tùy ý, mà quan trào 
thuở đó không khép tội được vì 
đã là hề. 

Hề đồng: thơ đồng điếu đảy theo 
hầu cậu; hầu phòng, lính canh... 

Hề mồi: thường là hai lính canh 
đêm, tay cầm mỗi lửa. 

Hề gậy: theo đường theo thầy 
theo cậu, tay xách gậy, bình 
thường ăn cơm thừa cá cặn, nay 
ủng hộ bảo vệ che chở chủ; 

Hề: phù thủy, bốc sư, xã 
trùm đốt, v.v. lên sân khấu để 
tự lột mặt nạ của mình, hoặc để 
chỉ trích ngầm một tệ đoan xã 
hội: cả thảy đều thốt ra những 
câu hai ba nghĩa, khi hạ thầy, 
dạy khôn cậu con quan, khi khác 
dùng kế nói bỏ lửng để khêu gợi 
tánh tò mò của người nghe (kế 
ấy gọi “dẫn nhân nhập thắng”), 
khi nữa nặng về lối “chơi chữ” 
nhiều khi kết thúc đột ngột, dí 
dồm, khi khác nữa bằng cách 
dùng câu đố dẫn bạn đồng diễn 
luôn và khán thính giả phải 
suy nghĩ rồi phá lên cười vui 
vẻ. Ấy vai hề là vậy, trong ngu 
ngốc ẩn một sáng suốt trên đời, 
“ngốc” đây không là mục đích 
mà chỉ là phương tiện, hề đồng 
dùng cái “ngốc” để đối chỏi với 
cái “trí” cạn hẹp của thầy, của 
cậu con quan, ngốc thành khôn 
và trí lại hóa ra dại; thế tương 
phản ấy quả là một nghệ thuật 
Việt Nam của chèo, hát bội, cải 
lương, nhưng nếu bỏ tiếng “để” 
thì thảy sẽ sụp đổ ngay, và ngay 
từ lúc bước ra sân khấu xưng 
danh, thì nhân vật đã được diễn 


tả thành từng đợt như đợt sóng 
ngoài khơi, khi khởi khi phục, 
mỗi đợt có điểm bắt đầu dẫn 
chuyện cho đến điểm cao trào, 
khi giải quyết xong lại bắt đầu 
đợt tiếp. Trong từng đợt, tiếng 
“đế”góp phần giao lưu với nhân 
vật như một diễn viên thứ nhì. 

Hề khi diễn, thường “phóng 
đại”, nói quá hớp, quá xa sự thật 
vừa chơi chữ, bốn chữ, nói lá1, với 
hai nghĩa người xem phải hiểu 
lấy mới thấy nét hay của hề. 
Hoàn cảnh tức cười ít được sử 
dụng, lại ẩn đi, thay bằng tiếng 
đế. Đế gợi chuyện cho nhân vật 
kể, để bắt bẻ nhân vật để lưu 
ý khán giả, đế uốn nắn lời quá 
phóng đại để cho người bị đả 
kích không quá chạnh lòng, đế 
lại thay mặt khán giả để khơi 
sự suy nghĩ của chính khán giả 
vậy. Nhiều trạng huống bất ngờ 
thì hề dùng biệân pháp “đốn 
tỏa” (tức chặt cắt bẻ gãy), nhiều 
lúc hề dùng ca dao cũ đã có sẵn, 
hoặc câu chuyện tiếu tâm, thần 
thoại, rồi “đế” thêm để diễn tả ý 
hề... (theo Hề chèo do Văn hóa 
Hà Nội xuất bản 1977). 

Hề (đi hàu): dt. cũng gọi hề áo ngắn; 
ra tuồng thường xưng nhiêu 
(nho), tức từng theo đòi nghiên 
bút, vì lỡ vận thành tớ. 

Hề gậy: vì tay cầm gậy (gậy đây vừa 
là đòn gánh gánh níp, vừa dùng 
nhiều việc, khi múa, khi hộ thân). 
c.g. hề theo. 

Hề mồi: đi canh vào đêm, vì tay cầm 
môi lửa soi cho thấy đường. 

Hề tính cách: khác với hề đi hầu, và 
thường mặc áo chùng. 

Hề tân thời: dt. hề mới sau này. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


389 


Hề chèo Văn minh ¡d. 

Hề chèo cải lương ¡d. 

Hồ hương: nén hương đen, nhúng 
vào một thứ nước hãm (gọi là hồ), 
rồi đem phơi cho khô; - hương 
thường cháy có chừng độ, khi có 
nhúng “hổ thì cháy chậm hơn, 
và ngày xưa ngoài Bắc dùng hồ 
hương cho gánh hát diễn trò được 
lâu, vì lúc đó gánh hát thường 
ăên bớt lời trò tích hát chóng hết 
để diễn qua tích khác kiếm thêm 
tiền (nên nhớ thuở đó, làng trả 
công hát một số quan tiền nhứt 
định cho từng tích hát). (theo 
quyển Hề chèo, Nhà xuất bản 
Văn hóa Hà Nội 1977, tr. XV). 
(Ngày nay trong Nam trong nghề 
đá gà chọi, vẫn dùng nén hương 
để đo giờ khắc và gọi “nhang”: gà 


thắng trong nhanh nhứt, nhang 
nhì, v.v.). 

Hiến cần châu: đd., tên chữ của cù 
lao Mắc Cần Dưng (xem chữ ấy) 
(và xem thêm Thủ chiến sa). 

Hiến cần đà: đd., chỗ thủy lợi lối 
1875 ở Long Xuyên ö nơi gọi 
Mật Cần Dưng vùng sông Hậu 
(PCCGBCTVE). (Nay thuộc tỉnh 
An Giang) (xem Mạc Cần Đăng 
dưng). 

(xem thêm Thủ chiến sa)). 
(Mật Cần Dưng, Mạc Cần 
Đăng, nên thống nhứt lại). 

Hiệp Ân Đà: đd., chỗ thủy lợi lối 
187õ trên Châu Đốc, Tiền Giang 
(PCGBCCTVRI. 

Hiệp Đức Giang: đd., tên Hán của 
vàm hay sông Cái Lá (xem vàm 
hay sông Cái Lá). 


390 


TVTNMN 


lếch bộc (đọc Ịch bậu): chăn tắm 
bằng vải, dệt riêng ở Chợ Lớn, bán 
lên Nam Vang cho người Miên 
dùng, sau đồng bào kháng chiến 
áp dụng theo, thành ra một phong 


trào mạnh (1945-1975), từ ngày 
30-4-1975 đã bớt dùng. Nguyên 
viết ra Hán tự là 

dục (tắm) 

bố (vải bố) 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


391 


Kằm Bùa Chia: đd., tên mới 
của Cao Miên, c.v. Kambuja 
(Cambodge) do Giản Phố Trại 
(Kam pu-tchai, danh từ này có 
từ đời Đường). 

Khổ lực: (người Ăng-lê nói theo 
Trung Quốc gọi coolie, ta viết ra 
cu-]]): lấy sức mạnh làm nghề 
nặng nhọc, chịu nhiều cực khổ, 
tức là làm nghề lao động chân tay. 
Nay gọi là công nhân. 

Cu li: xem khổ lực. 

Kè, cây kê: thảo mộc; loại dừa rừng, 
lớn cây không trái, lá nó đóng 
xây tròn như rẽ quạt (ĐNQATV 
H.TC.) 

Lá kè: genre latania. 
Les feuilles de ce palmler 
servent à faire des éventalls 
et des couvertures de maison 
(monographne de la provinces de 
Biên Hòa, p. 38, pubhcation de la 


Société des Etudes Indochinoises 
1901). Lá kè dùng làm quạt và 
lợp nhà. 

Kè: dt., (thực): loại cây rừng to, thân 
hồng hồng, lá rẽ quạt dài dùng lợp 
nhà, làm nón, phát hoa ở nách, 
trái bằng ngón tay (Livistona 
cochichinensis) (VNTĐLVĐ). 

Kè: bè sè, có vây có cánh. 

Kè kè: bộ bè sè. 

Vai mang túi bạc kè kè, nói 
vấy nói vá, chúng nghe rầm rầm: 
lời tục ngữ chê người đời chuộng 
kẻ có tiền hơn là lẽ phải. 

Có kè có cánh: có vây có cánh, 
trề ra hai bên, cành hông. 

Ăn cho có kè có cánh: thì là ăn 
cho cành hông. 

Hàng kè: bày hàng ca hát, 
con hát. 

Cá kè: thứ cá nhỏ giống hình 
con cắc kè. 


TVTNMN 


Các kè cánh: thứ cắc kè nhỏ 
mà có cánh, bay ở trên cây cao. 


Kè nhè: bộ kèo nài, bộ cà rà có ý xin 


xó, thêm bớt. 

Nói kè nhè: nói kèo nài, nói 
dài hơi. 

(ĐNQATVHTO) ? 


Khai hạ: dt., khai hạ là mở tiệc ăn 


mừng. Sách Sở Thư rằng: “Chính 
nguyệt, nhất nhật kê, nhị nhật 
cẩu, tam nhật trư, tứ nhật dương, 
ngũ nhật ngưu, lục nhật mã, thất 
nhật nhân, bát nhật cốc”. Nghĩa 
là: “Tháng giêng, mồng một là 
ngày thuộc về giống gà, mồng hai 
thuộc về giống chó, mồng ba thuộc 
về giống lợn, mồng bốn thuộc về 
giống dê, mồng năm thuộc về 
giống trâu, mông sáu thuộc về 
giống ngựa, mồng bảy thuộc về 
giống người, mồng tám thuộc về 
giống lúa”. Nghiệm đầu tháng 
giêng, tám ngày ấy, hễ ngày nào 
khí giời tạnh ráo, sáng rõ, thì 
giống thuộc về ngày ấy cả năm 
được tốt. Cho nên đến ngày mồng 
bảy, thấy trời sáng sủa, không 
mưa gió, thì người cả năm được 
mạnh khỏe, mới mở tiệc ăn mừng, 
gọi là tết “khai hạ”. 

Trước là thế, nhưng mà bây 
giờ theo thói, ngày mưa cũng 
ăn tiệc. (Theo bộ Chrestomathie 
Annamite luôn cả chính tả của 
ông E. Nordemamn, bản 1914, 
tr. 40). 


Khai Biên Huyện: đd., tên một 


huyện thuộc phủ Quảng Biên 
tỉnh Hà Tiên, đời đàng cựu, Ö 
ném phía Cần Vọt. PCGBCTVE). 
(Nay thuộc tỉnh Kiên Giang). 


Khánh Hưng: đd., tên làng châu 


thành của tỉnh Sốc Trăng, thuộc 


tổng Nhiêu Khánh: Rhánh 
Hưng Xã. 

Gần đây lấy tên Khánh Hưng 
đưa lên làm tên tỉnh, thay cho Sóc 
Trăng: Khánh Hưng Tỉnh. Không 
mấy hồi, lại bị thay nữa và Sốc 
Trăng nhập chung với Cần Thơ, 
thành tỉnh Hậu Giang, nhưng ai 
muốn viết địa chỉ “Sóc Trăng” thì 
thơ vẫn đi đến nơi đến chốn (còn 
viết theo tân, đề bao thơ “Hậu 
Giang”, coi chừng thơ lên nằm lâu 
hoắc ở Cần Thơ thì té ra ở theo 
cũ lại khá hơn ăn ở theo tân thời 
không phải lối). 


Khăn ịch bậu: dt. chăn để tắm dùng 


che thân, trong Nam gọi theo Tiểu 
(Triều Châu) là “ịch bậu”, viết ra 
Hán Tự là dục bố (dục là tắm, bố: 
vải bố), phải gọi theo Tiểu, chớ nói 
“khăn dục bổ” thì không ai hiểu. 
Nếu nhỏ thì gọi “khăn rằn” vì dệt 
nhiều sắc xen kẽ, đây là thứ khăn 
trên Nam Vang thường dùng, và 
thạnh hành nhứt là trong phong 
trào kháng chiến, vì dùng đủ 
việc. Từ sau ngày giải phóng, đã 
bớt thấy, một là vì khan vải nên 
không dệt thứ khăn này nữa, hai 
là dùng khăn này e vì lẫn lộn với 
người Cơ Me, nên không dùng. 
Thời chiến tranh các chiến sĩ du 
kính dùng khoác vai và trở thành 
một hiện tượng. 


Khâu Giang: đd., tên Hán của khúc 


kinh qua Gò Công, kinh này tên 
nôm trong PCGBCTVK không 
có. (Tên Kinh mới Khưu Giang, 
xem chữ ấy). 


Khâu Giang: đd., xem Kinh mới 


Khưu Giang. 


Khêu Lập Sơn: đd., tên Hán của núi 


Khê Lập. (xem chữ ấy). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


393 


Khê Lăng Giang: đd., tên chữ của 
rạch Khe Răng (xem rạch Khe 
Răng) và sông Khê Lăng. 

Khổng Tước Nguyên: đd., tên 
Hán của rạch Gò Công (x. rạch 
Gò Công - nay thuộc tỉnh Tiền 
Giang). 

Ký Bái: vừa ký tờ vừa lạy, gởi con 
vào chùa làm tôi Phật nay nói sa1 
là “ký bán”. 

Kiên Giang: đd., tên Hán của Rạch 
Vắp (xem Rạch Vắp). 

(Theo PCGBCTVE). - Đừng 
lâm với Kiên Giang (Rạch Giá). 

Kiên Giang *sic: đd., tên xưa 
đất Rạch Giá thuộc phủ An 
Biên tỉnh Hà tiên, đời đàng cựu 
(PCGBCTVRK). 

Kiên Giang: đd., tên Hán của cửa 
Rạch Giá (xem Cửa Rạch Giá). 

Kiên Thắng Giang: đd., tên Hán 
của sông Ba Kè (xem chữ ấy). 

Kiến An Phủ: đd., tên một phủ của 
tỉnh Định Tường, NV, đời Tự Đức, 
gồm hai huyện: 

Kiến Hưng, nôm gọi giồng Trấn 
Định; 

Kiến Hòa, tục danh Chợ Gạo 
(nay thuộc tỉnh Tiền Giang) 
(PCGBCTVR). 

Les Jardins des huyens de 
Kien Dang et de Kien Hung sont 
remarquables par la beauté de 
leurs aréqulers. Ôn en récolte 
les frults pour les falre sécher 
au sole1l, ou bien on attend qưÌs 
tombent đeux-mêmes, et alors 
on les dépouille de leur écorce; 
on les conserve aInsi dans chaque 
maIson pour les vendre au déta1]. 
(Aubaret, p. 220). 

Người Pháp thế hệ Aubaret 
có thâm tâm sẵn nên tìm hiểu từ 


chút về phong tục xứ ta. Về cau 
ăn trầu, như trên đây, phân biệt 
cau già để nguyên vỏ chẻ ra từng 
lát mỏng hoặc phơi nắng cho khô 
hoặc sấy trên lửa than khi bán 
gọi cau khô, và để dành lâu được; 
một thứ nữa là cau để thật già 
hoặc rụng hoặc để thật già rồi hái 
xuống, lột bỏ vỏ, cũng xắt từng lát 
và gọi cau tầm vun, người Miên 
rất ưa thích. Lại còn một thứ cau 
gọi cau mứt, người Miên thích 
hơn cau tầm vun và cau phơi khô 
nữa, vì cau nầy là cau già nấu lại 
quánh lại đặc sệt và chát rít hơn 
các thứ cau khác, khi ăn quen thì 
ghiền như người hút quen thuốc 
Gò không ưa thuốc thơm ăng-lê 
vậy. Xét ra trầu sấy, trâu khô, cau 
mứt, là vật dùng trong khi tao 
loạn không có an ninh, và người 
Thổngười Miên vào đời xưa vẫn 
gặp loạn ly nhiều hơn thái bình. 

Trong bài phú “Gia Định 
vịnh” có câu “Cây Da thằng Mọi 
coi bán đủ thuốc Xiêm cau mứt, 
là cau nầy. Bản Vĩnh Hưng Long 
Hà Nội 1931 tr. 146, ông Vũ Khắc 
Tiệp giải nghĩa “xiêm tức diêm 
là muốt thì sai. Cau mứt đã cắt 
nghĩa như trên, còn thuốc Xiêm 
chính thuốc xỉa lúc ăn với trầu, 
bào chế theo người Xiêm, người 
Thái Lan vậy. 

Kiến Đăng huyện: đd., tên một 
huyện của tỉnh Định Tường, phủ 
Kiến Tường (Cao Lãnh) NV, đời 
Tự Đức, tức đời Đàng cựu. Ñôm 
gọi Cai Lậy (PCGBCTVE). 

Kiến Hòa huyện: đd., tên một 
huyện của tỉnh Định tường, NV; 
đời Tự Đức, cũng gọi là Chợ Gạo. 
(PCGBCTVRE). 


394 


TVTNMN 


Kiến Hòa: đd., ở N.V., tên mới từ 
1956 của tỉnh Bến Tre cũ, t.1. là 
Trúc Giang (xem Bến Tre). 

(theo L.V.ĐÐ. V.N.T.Đ. và L. 
MMalleret, le Cisbassac, 1968). 
Kiến Hưng huyện: đd.; tên một 
huyện của tỉnh Định Tường, NV, 
đời Tự Đức, cũng gọi giồng Trấn 

Định. 

Kiến Lợi Châu: đd; tên Hán của cù 
lao Năm Thôn (xem chữ ấy). Xem 
cù lao Năm Thôn. 

Kiến Lợi Châu: đd., tên Hán của cù 
lao Trà Luộc (xem chữ ấy). Xem 
cù lao Năm Thôn. 

Kiến Phong huyện: đd., tên một 
huyện của tỉnh Định Tường, 
NV. đời Tự Đức, cũng gọi Cái Bè. 
(PCGBCTVR). 

Kiến Phong: đd. ở N.V., t. Cao 
Lãnh, tỉnh mới thành lập từ 
1956, rứt bốn tổng Kiến Hưng, 
Kiến Hòa, Phong Nẫm, Phong 
Thanh của quận Cao Lãnh cũ, 
nguyên thuộc tỉnh Sa Đéc củ 
trào Pháp thuộc, (L. Malleret, 
Le Cisbassac, 1963), nay thuộc 
tỉnh Đồng Tháp. 

Kiến Tường: đd. ở N.V., tỉnh mới 
có từ năm 1956, t.l. là Mộc Hóa; 
nguyên là quận Mộc Hóa cũ của 
t. Tân An cũ trào Pháp thuộc (nay 
thuộc tỉnh Long An). 

(L. Malle, le Cisbassac, 1936). 

Kiến Tường phủ: đd., tên một phủ 
của tỉnh Định Tường NV, đời Tự 
Đức, cũng gọi Cao Lãnh, gầm 
hai huyện: Kiến Phong huyện 
tức Cái Bè; 

Kiến Đăng huyện tức Cai 
Lậy. (nay thuộc tỉnh Tiền Giang) 
(PCGBCTVR). 


Kim bài miễn tử: dt. bài bằng vàng 
đời Gia Long phong cho ông Trần 
Văn Hạc (L.T'X.ĐNVT số 9). 

(Về kim bài miễn tử, chữ gọi 
“Miễn tử kim bài”, trong tiểu sử 
Nguyễn Văn Trị, ö bộ Đại Nam 
hệt truyện, có chép là vua Gia 
Long ban ra mười tấm, nhưng 
không hài rõ những a1 được 
hưởng. Theo truyền thuyết tôi 
được nghe, đời Pháp thuộc, con 
của Huỳnh Tấn là Huỳnh Công 
Miên, cũng được Pháp cấp cho 
một bài “lưu miễn tử, vì Tấn 
giết được Trương Định, đối với 
Pháp là công to. (theo L.T.X.) 
Nhưng Miên, tục danh cậu Hai 
Miên, dùng bài nầy để khỏi bị 
bắt bớ khi phạm luật vi cảnh, 
và để cạy gỡ quan cai trị ở tỉnh, 
mỗi khi hết tiền xài, điều nầy là 
làm nhơ danh cha, mà thời ấy các 
tay cậy thế thân của Cạâu Hai, 
lại khen là ra tay nghĩa hiệp. Mộ 
Cậu Hai Miên nay ö vùng Chợ 
quán (Sài Gòn). 

Bài “miễn tử” nầy nghe nói mà 
vẫn chưa thấy, không rõ có thật 
chăng, duy dân chúng thấy Miên 
đi cùng khắp sáu tỉnh (đi như vậy 
gọi “đi lưu linh”, vả lại thấy Miên 
vẫn có tiền ăn xài và nếu phạm 
tội chút đỉnh gì cũng không bị 
bắt bớ, bèn đặt Miên có... đặc bài 
“Lưu Linh miễn tử”, đến nay còn 
thành ngữ “đi lưu Linh miễn tử” 
là đi hoang không biết cửa nhà. 

Kim Dự: đd., xem núi Pháo Đài. Một 
danh thắng ở Hà Tiên. 

Kinh Bà Bèo: đd., tên kinh nối liền 
với Rạch Chanh (Đăng Giang) 
(TV.Ký). Nay tôi xin đính chính 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


395 


rằng đó là kinh bàu bèo, chớ 
không phải Bà Bèo. 

Bấy lâu tôi định ninh và 
viết theo sách xưa là Winh Bà 
Bèo, tưởng rằng bà tên như vậy, 
hoặc nghề của bà là bán bánh 
bèo. (Cũng như một địa danh 
nữa trong Chợ Lồn, đường Da 
Bà Bầu, hiện chưa nghiên cứu 
nên chưa đụng tới). Tôi đã bỏ 
nhiều thì giờ đọc, soạn, tìm kiếm 
trong sách bỗng gặp trong cuốn 
Monographie de la province de 
Mỹ Tho của nhà in L. Ménard 
xuất bản ở Sài Gòn năm 1909, nơi 
trương 32 một đoạn Pháp văn như 
sau: “La presque totalité de ce 
canton (Hưng Nhơn) est Inondée 
par la plaine des Joncs. lÌ est 
traversé par ÏArroyo Commercral 
ou rạch Bàu Bèo, sur un parcours 
de 18 kilomètres. Le rạch Bàu 
Bèo a étế aIinsi dénommé parce 
que, pour le creuser, au temps 
đe la geurre des Tây Sơn on a du 
réun1r entre eux de grands étangs 
(bàu) où surnagealent đé lentilles 
de marais (bèo). Dịch. - Gần trọn 
một tổng Hưng Nhơn này đều bị 
ngập lụt vì nằm trên Đồng Tháp 
Mười (Pháp gọi Đồng lác (Jone). 
Ngót trên 18 km bề dài, con kinh 
Arroyo Commercial hay Rạch 
Bàu Bèo chảy ngang qua đồng 
này. Tên gọi làm vậy (Bàu Bào) vì 
trong lúc có chiến tranh với Tây 
Sơn, khi đào kinh, phải nối liền 
nhau hai cái bàu đầy những bèo 
là bèo, biến hai bàu kia thành một 
con kinh thông thương được nên 
đặt tên là kinh Bàu Bèo. Sau đó 
cho mãi tới hôm nay mới vốõ lẽ ra 
không phải Bà Bèo bà Lục Bình 


nào cả, và xin đính chính đó là 
kinh bàu bèo. 

Tôi soạn đến đây lại xin làm 
tài khôn dạy khôn luôn sách Pháp 
monographie 19023 Mỹ tho đã 
dẫn. Không phải kinh Bàu Bèo 
là arroyo commercral mà chính 
đó là arroyo de la poste, nối theo 
kinh Vũng Gù (x. bản đồi. 

Và xIn xem nơi bài tự ngôn, tôi 
đã nói rành và đây xin tóm tắt: 

1) Vì giặc Thổ hay qua phá 
quấy mà binh ta không làm gì 
họ được, nên ta khai thông và 
nối liền hai cái bàu làm một con 
kinh, giữa bắc thang để trông 
nom hành vi của địch, nên khúc 
giữa gọi thang Trông. Vọng thê). 

2) đời Tây Sơn dự định khai 
thông khúc bàu gần Mỹ Tho để 
ví bắt ông đầu đảng Đông Sơn, 
Đỗ Thanh Nhơn (nhưng sau ông 
Nhơn chết vì chúa Nguyễn ganh 
tài nên sai ám sát), nên khúc 
kinh Vũng Gù gần Mỹ Tho được 
khai trước. 

3) ông Đàm, sau đó, đào một 
khúc bàu để làm mương hào 
chung quanh đồn lũy để ông 
chống giặc Thổ, về sau vua Gia 
Long sai đào rộng thêm và đặt 
tên con kinh nới rộng ấy là Bảo 
Định Hà: 

4) khúc kinh Vũng Gù chảy 
ngang làng Hưng Hòa thì đặt 
Hưng Hòa Giang. 

5) Khúc chảy ngang vùng 
Cù Úc (gần Mỹ Tho) được Vân 
Trường Hầu sai binh sĩ khai 
thông, mở mang làm ruộng rồi 
xin vua ban cho mình làm chủ thì 
lại gọi ruộng Châu Phê và rạch 
Châu Phê; 


396 


TVTNMN 


6) khúc ở Tân An chạy qua Mỹ 
'Tho thì tên cũ Cơ Me là kompong 
ku, ta đã biến đổi lần hổi ra Vũng 
Gù, Vũng Cù, Cù Úc; 

7) khi Tây qua, Tây đặt tên 
Pháp là arroyo de la poste (kinh 
trạm thở); 

8) gần đây một ông chủ tỉnh 
Tân An sính tài đặt là kính bót; 

Sở dĩ Vũng Gù có nhiều tên, vì 
óc địa phương không chỗ nào chịu 
bỏ tên chỗ của mình ở. 


Kinh Bò Ót: đd NV, chữ gọi Bàu Ót 


Giang (PCGBCTVR). 

Cơ Me: srok từk laak (di cảo 
TVK trong le Cisbassac). 

(từk: nước; laak, lâak, lò ăk: 
đục; tức laak: nước không được 
trong, xứ nước đục) (nay thuộc 
tỉnh Cần Tho). 


Kinh mới Rạch Chanh: đd., Đăng 


Giang. Tên 1 con kinh ở NV. 
Hỗi xưa là một rạch nhỏ 
nhưng có tiếng là đữ vì sấu ở 
nhiều. Ở về hướng đông, ngọn cùn 
Bà Rài ỏ về hướng bắc, khoảng 
giữa là đất sình bùn lầy, xa cách 
57 dặm hướng nam có nhiều gò 
nông, hướng bắc nhiều bưng lớn, 
tràn lan tới năm sáu trăm dặm, 
là chỗ dụng võ của tướng Đông 
Sơn tụ nghĩa, hổ cứ đất Ba Giồng. 
Binh Tây Sơn phải chịu thất bại 
nhiều trận. Cho nên năm ất £y 
(1785) Ngụy Đô úy tướng Tây 
Sơn, nhơn hai đầu cái xẻo nhỏ 
khai một con sông ngang, để cắt 
đứt chỗ hiểm địa này mới biến 
ra một con kinh mới này. Người 
đời ấy phần nhiều nơi con kinh 
này mà đi lại được tiện lợi. (Ở tại 
hướng đông vàm sông, có ngả đi 
về hướng nam, vào Củ Chị, trải 


ngang kinh mới qua giồng Kiến 
định, đến Thang Trông ra Mỹ 
Tho (nay nằm giữa hai tỉnh Tiền 
Giang và Long An). 

Nếu năm Ất ty (1785) kinh 
đã đào xong, thì năm Đình mùi 
(1787) ông Nguyễn Ánh chạy nạn 
Tây Sơn ắt lội qua kinh mới Rạch 
Chanh này. Dẫu không tin có sấu 
thần hay trâu thần độ mạng, nội 
tay không lội qua kinh có sấu 
nhiều cũng đã là một thành tích 
đáng kể. (Nay đọc bản dịch N.T: 
GĐTTC I, tr. 60, thay vì Rạch 
Chanh (Đăng Giang), ông viết 
Sông Tranh; đây là một lỗi lầm 
khó thứ, vì chanh là trái chanh, 
không phải Tranh (xem thêm 
kinh Bàu Bèo). 


Kinh Rạch Giá: đd. NV, xem Ba 


Rạch. 

(Tài liệu ghi lại theo quyển địa 
dư ký tỉnh Long Xuyên, bản Pháp 
văn Monographie de la province 
de Long xuyên của hội Société des 
btudes Indochinoises soạn, nhà 
in Imprimerie Salgonnaise xuất 
bản n. 1905): 

- Kinh đi Rạch Giá đào năm 
1822 và khúc kinh Châu Đốc 
qua Hà Tiên thì đào năm 1818, 
hai kinh này đều do Thoại Ngọc 
Hầu đào, nay còn bia ghi công ở 
Núi Sam. 

- ba Rạch: tên xưa của Vĩnh 
Long; (nhơn đọc sách Pháp khác 
và đọc Việt Nam sử lược Trần 
Trọng Kim không chỉ rành, tôi 
xin đề nghị những địa danh Lo- 
Véach hoặc La Bích, tôi nghĩ 
Vĩnh Long, và xin chất vấn 
người rành sử. Còn Ba Rạch là 
Long Xuyên. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


397 


- Thuận Thành: tên cũ của Mỹ 
Tho. Bỏ dấu ra Ba Rạch, Ba Lạch, 
Ba Lách, là 3 con kinh nhập lại 
thành kinh đi Rạch Giá). 

- Sách dẫn trên thuật rằng 
ông Nguyễn Cư Trinh vâng 
linh chúa Hiếu Võ Vương đem 
binh đánh với vua Miên là Ông 
Nguyên, ông này bỏ đất Thuận 
Thành (Mỹ tho), chạy qua ha 
Rạch (Vĩnh Long), rồi rút lên 
Châu Đốc. Đến trào vua Gia Long 
thì tóm thâu được trọn vùng Ùong 
Xuyên và Châu Đốc, đặt tên là 
Vĩnh Thanh. Lập một cái đồn... 

1) Thế Tôn Hiếu Võ - Võ Vương 
Nguyễn Phúc Khoát (VNSLTTK) 
nơi Bình Đức Vàm Long Xuyên, 
trước gọi thủ thảo Đồn, lập một 
đạo binh tuyển người cư ngụ vùng 
Cà Mau để chống với dân Cơ Me 
và gọi hong Xuyên đạo, sau đó 
nữa lập thêm một đồn ở Lấp Vò 
và đạo binh này đặt tên là Cường 
thành đạo. Hoàng tử Thổ là Néac 
Vĩnh, tranh ngôi và giết Néac- 
Tôn là huynh đệ (frère) của mình 
đang trị vì ở Cambodge. Néac 
Vĩnh rút binh chạy về Ba Rạch 
(Long Xuyên), vua Gia Long sai 
quan địa phương giết Néac Vĩnh 
để lập Néac-In là con Néac-Tôn 
lên nối ngôi. 

- Về đời Minh Mạng, đổi Châu 
Đốc gọi tỉnh An Giang và đổi Long 
Xuyên thành Trung Bien (sIc). 

- Năm 1873 đời vua Minh 
Mạng, xảy ra một trận chiến 
quyết liệt giữa Miên và Việt tại 
nơi gọi Co-hu (s¡c). Bên phe Miên 
có lính Xiêm La trợ chiến, binh 
Xiêm đóng ở giữa, binh Miên, 
đóng dọc sông Ông Chưởng và 


vùng Tân Thành, binh Việt do 
hai ông Chưởng binh Lễ và đô 
đốc Vàng ba đạo quyết chiến 
tại Co hu, Lễ và Vàng đều chết 
cho nước, nay còn lưu danh rạch 
Ông Chưởng và rạch Đốc Vàng. 
Tại Co-hu (Tu-dien), vua sai đắp 
đồn giữa Châu đốc và Sa Đéc, 
gọi Chiến sai đồn, và một chỗ 
trấn ngăn nữa gọi Chiến sai thủ. 
Năm 1832-1833 và 1849-1850, 
vùng này bị họa dịch lệ, dân hao 
rất nhiều, phải đào củ chuối và rễ 
cây ăn cầu sống. Dân đạo Thiên 
Chúa gầy dựng thánh đường tại 
cù lao Gieng (Giang). 


Kinh Ruột Ngựa: đd. Chữ gọi Mã 


Trường Giang (PCGBCTVR). 

Nguyên xưa từ vàm sông 
Cát đến lò Ngói (sic bản dịch 
N.T.tr. 42/1) chỉ có một đường 
nước cạn “nước đọng móng trâu” 
ghe thuyền không đi được. Năm 
nhâm thìn (1772) đốc chiến Đàm 
âm hầu Nguyễn Đức Đàm, con 
thứ năm của Chính thống Vân 
trường hầu, nhân kéo binh đi đẹp 
giặc Cao Miên về, ông ra lịnh đào 
vét kinh lại thẳng như ruột ngựa 
rồi đặt cho tên ấy. (theo bản dịch 
N.T) Về hai đd. sông Cát và lò 
Ngói, còn ngờ. 

Theo bản dịch Thượng Tân 
Thị, tr. 38 NKUTĐDC, Sông Cát 
tức Rạch Cát (Sa Giang) từ sông 
Tân Long chảy xuống sông Phước 
Lộc, rỗi chảy ra cửa Soi Rạp. Sông 
Tân Long chảy về hướng tây thì 
đến chợ Bình an (tục danh chợ 
Ngã Thục) rồi đến Ngã tư Ba 
Cụm. Tù đó đi nữa thì gặp vàm 
sông Tre (Trúc Giang) rồi tới 
vàm Bến Lức mà ông T.V. Ký gọi 


398 


TVTNMN 


Thuận An Giang và L.T.X. đặt là 
Lật Giang. 

Về “lò ngói”, sau xem lại trong 
Aubaret thì đó là “bò Gốm”. 
(GĐTC tr. 186). Còn Tân Long là 
rạch Chợ Đệm. 

Aubaret, tr. 186 viết: “Le Ma 
truong, vuÌgairement appelé Ruot 
ngua partalt autrefois de Ïamorce 
du Sa Giang et allait Jusgua'à 
Ngựa phu (Lo ŒGom). C*étalt un 
arroyo 1naccessible aux petites 
barques; un buffle seu]l pouvalt y 
trouver son chemin. Lan Nham- 
tin, à Fautommôngne le doc binh, 
nommé Dam, et le Bè fñls de Van 
truong hâu soccupèrent après 
la paciflacatlon du Cambodge, 
de faire canaliser cet arroyo 
samblable à Ïintestin dun cheval 
(2) (cest à cela qư1] doIt son nom). 
Bien que Ïarroyo ft touJours très 
étroit, cependant les barques 
purent y entrer; seulement elles 
étalent obligées đ'attandre le 
plein flot pour pouvoir passer. 


Aujourđhui de nouveaux travaux ont 


rendu cet arroyo plus profond et 
plus large, et 1Ì rend au peuple 
de grands services en facilitant 
les transactions commerclales”. 

1) Đoc-binh est une sorte de 
généra]l en chef. 

2) Parce qul est très peu 
sInueux. 


Kinh thủy: đd. tên một khúc sông 


nối liền Nước Xoáy qua sông Lai 
Vung, NV. thuộc tỉnh Sa Đéc cũ. 


Kinh Trà Cú: đd., tên kinh NV; chữ 


Trà cú kinh, hay Lợi tế hà. 

Theo T'VKý, PCGBO). 

Cơ Me: prêk cumnik thkó (d1 
cảo 7!V Ký trong le Cisbassa©) 


Từ chữ Miên “Thkớ” ta làm ra 
Tà Cú, Trà Cú. 

Kinh ở về bờ hướng tây sông 
Thuận An, về hướng đông cách 
vàm sông Tân Long 6 dặm. 
Vàm kinh gọi là Bến Thủ Đoàn, 
nước kinh hơi sâu, ghe thuyền 
do ngả này qua chợ Bo Bo 23 
đặm rỗi ra sông lớn Hưng Hòa 
(NKLTĐDCTTT tr. 44). 

Le Trà Cú s°amorce sur la 
rIve odcidentale du Tuan-an à 
Yest de Vamorce du Tan Long, 
à 6 lis et demi de distance. 
lL/amorce du Tra Cu se nomme 
Thủ Đoàn. Son cours est 
extrêmement sinueux; ses bords 
sonE très bolsés. Cet arroyo est 
cependant suffisamment large 
et profond pour être navigable; 
cest pourquol 1Ì est fréquenté 
par les grandes barques. Après 
un cours de 22 lis, larroyo 
parvient au marché du Phu phu: 
1Ì se Jette ensuIte dans le grand 
fleuve Hưng Hoa (Aubaret), p. 
192. 


Kompon luom (sic): đd., đọc 


kompong luông (chữ này ghi 
trên địa đồ xuất bản đính theo 
tập Aubaret dịch Gia Định 
thành thông chí in năm 1863, 
nhan là gia Định Thung Chỉ 
(Histoire et descrIption de la 
Basse Cochinchine). 

Có khi viết Compon lon, 
hoặc Komponglon, hoặc phnom 
Compon lon, vẫn không nhứt 
trí, vì buổi sơ khai, chính tả 
chưa định. 

Kompong Thom và Kompong 
Som, cả hai đều có trên đất Kam- 
bu-ch1a. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


399 


Kompong Som: ởd., trên xứ 


Cam-bu-chia, ö trên t. Cần Vọt 
(ampot) rồi mới đến tỉnh Hà 
Tiên. 

Som, biến ra “Thom” ta ghép 
thành “Thơm”, tức Kompong-Som 
sang Hán tự thành “Hương Úc”. 

(Hiện nay, Kompong som - 
dịch theo mới là Vũng Nước Sâu 
- là một hải cảng quan trọng của 
Kam-bu-chia: còn lại địa danh 
Kompong Som (dịch theo cũ là 
Vũng Thơm, chữ gọi Hương Úc, để 
chỉ định đất Hà Tiên cñ) thì rất ít 
người biết và thường lẫn lộn khó 
giải thích cho thông, không biết 
Som hay Thom, (vì nếu thơm tho 
là kră-aup (parfum€), saum, som 
là xin xỏ (demander) và £hom là to 
lớn, danh từ nào là đúng, không 
rõ ắt; vả lại lối phiên âm cũng 
không thống nhứt, tỷ như ở Số 
Trăng cũng có một sốc Kompong 
Thom, dịch Vũng Thơm chỗ 
không dịch Vũng Lớn). 


Xưa, Bá Đa Lộc từng dạy học và 
đào tạo nhiều tín đồ Công giáo 
tại Cảng khẩu từ 1767 đến năm 
1770. Tỷ dụ Paul Nghĩ, tự là Bảo 
Lộc, là do Bá Đa Lộc, đào tạo để 
trở nên một cộng sự viên đắc lực 
giữa P Liot, d'Adrar và Nguyễn 
Ánh. 


Kinh Vĩnh Tế mang tên bà Châu 


Thị Vĩnh Tế (Thoại Ngọc Hầu 
phu nhơn) do đức Minh Mạng 
ban, thưởng công đào kinh này 
từ Hà Tiên qua Châu Đốc, dài 
gần 100es, rộng 20m, đào từ đầu 
năm 1819 đến tháng 4 năm 1824. 

cumnik prêk ten: không đủ 
sức dịch, để người khác. 


Kí Giang: đd., tên Hán của Rạch Bà 


Kí (xem rạch Bà Kj. 

Kí Giang (theo Aubaret, tr. 
167): đd., nôm gọi rạch Bà Kí. 
Chảy qua sông Đai Thuyên, tôi 
lộn vào đất biệt tích. Một ngọn 
chảy qua rạch Nước Lộn, trổ 
qua sông Mô Xoài, Đồng hưu rồi 


Đồng môn. 

Kí Sơn: đd,m tên Hán của núi Bà Kí 
(xem chữ ấy). 

Kỳ Hòa: đd., dãy đồn trận do tướng 
Nguyễn Tri Phương cho đắp 
quanh thành Sài Gòn năm canh 
thân (1860) để đánh quân Pháp. 
Thất thủ và lọt vào tay Charner 
ngày 26-2-1861. (Pháp viết Khi 
hoa và đọc giọng Pháp thét, ta 
gọi lại là Chí Hòa). 

Kỳ Hôn Giang: đd., tên Hán của Trà 
Hôn, Cà Hôn Rạch (xem chữ ấy). 

Kỳ Son: đd., thuộc t. Tân An cũ, quê 
hương của Nguyễn Thông. 

Ky Xuyên Nguyễn Thông 
(L.T.X. Đồng Nai văn tập số 13 tr. 


Kompong Thom: đd. Một tỉnh lớn 
trên đất Kam-bu-chia. 

Kompong Trop: đđd. tên làng ở Sốc 
Trăng, “bến tiền của”, người Nam 
đổi gọi Bưng Tróp nay thuộc làng 
Thuận Hòa. 

Kinh Vĩnh Tế: đd, tên sông NV; 
Vĩnh Tế Hà (TVR, PCGBC) (xem 
sông Vĩnh Tế). 

Cơ Me: Cumnik prêk ten (d1 
cáo TVR trong Le Cisbassac). 

Trong GĐTC, bản Pháp văn, 
Aubaret viết “canal de Cancaở, 
cũng như trên địa đồ Pháp cũ ghi 
kankao đúng ra đó là “kinh Vĩnh 
Tế". Kankao, Cancao là Cảng 
khẩu, không nên dịch Cần cao. 


400 


TVTNMN 


117). (x. Nguyễn Thông). 

Kích Sơn: đd., tên Hán của Hòn 
Chông (xem chữ ấy). 

Kinh Châu: đd., tên Hán của cù lao 
Cái Tắt (xem chữ ấy). 

Kinh mới Giồng Huê: đd., 

Xưa sông Chích Diệp (lặt 

là, sic T.TT. NKUTĐDC tr. 42) 
phải nol theo sông Thuộc Làng 
để đi chợ Giồng Huê, đường sá 
quanh co xa xuôi cực khổ; năm 
Kỷ Ty (1869) suất đào kinh mới 
từ ngọn thượng nguyên sông Già 
Diệp đi Giỗng Huê đường lối tắt 
mau, ghe thuyền thuận tiện, 
việc buôn bán được mau lẹ mà 
bọn mộ nghĩa cũng hết được hổ 
cứ (cọp nhảy) như trước. (Theo 
T.T.T.) 

Kinh mới Lưu Giang: đd., Khâu 
Giang. 

Theo PCGBCTVE, in năm 


1875, thì năm ấy con kinh 
nầy chưa có tên, cho nên ông 
ghi: “kính qua Gò Công: Khâu 
Giang”. 

Trong NKLUTĐDCTTT, tr. 
41 viết: “Kinh mới Khưu Giang 
vàm ở về đất Gò Công. Ñgày xưa 
đi Gò Công hoặc phải do đường 
biển vào theo cửa Tiểu đến sông 
Kỳ Hôn, hoặc do đường bộ mà 
đến chợ Gò Công. Năm Canh 
Ngọ (1870) suất đào kinh mới từ 
Khưu Giang đến Gò Công ghe 
thuyền đi lại thuận tiện”. 

Như vậy con kinh nầy đào 
năm 1870, nhưng đến năm 
1875, vẫn chưa có tên chánh 
thức, và tên do dân đặt là 
Kinh Mới. 


Khe Song: đd., tên chữ của rạch Sốc 


Suông (xem rạch Sốc Suông). 


Kỳ Nam: dt., xem chữ trầm hương). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


401 


La Bich Phu (sic): địa danh, tên gọi 


đời Aubaret, của phủ Tam Phong 
Thu (sic) của vua Neac-Ông- 
Nguyen Cao Man, lối năm 1755. 
(G.Đ.T.C. Aubaret, tr. 13). 


La Bích Thành (Aubaret viết La- 


Bí0: ảd., ở vùng Oudon cựu đế 
đô của Cao Miên Quốc đối diện 
với thành Oudong nầy nhưng 
cách ngăn bởi sông Mékong. (phải 
chăng đây là Loveak Heam?). 

(Loveak-heam và Lovea em là 
hai địa danh khác nhau hay vẫn 
là một nhưng do hai tác giả viết 
theo ý riêng?) 

Còn Eu -iem (fort cambodgien) 
(tr. 129) và Lo-yam là đâu? 

Có ba chỗ đều dịch La Bích 
hay La Bít: 

1) La Bích gần Oudong, dịch 
nơi chữ Lovéa, Loveak-heam; 
(đất Nam Vang). 


2) La Bít, gần Trà ôn: Lovéa, 
(1 sông ở NV). 

3) La Bít, sau viết Lôi Rạp, 
NV: Lovéa. 

(không rõ ắt đâu là đâu). 


La Bit (Chợ La Bit): đd., NV (đừng 


lầm với La Bích (Lovéa, gần 
Oudong trên Cao Miên) 

Theo GĐTC bản Pháp văn, 
Aubaret nơi tr. 255 nói rằng: 
*Sông Trà Ôn chảy tới chợ La Bit 
thì chia ra hai nhánh: một nhánh 
tên là Tra Ngon, còn một nhánh 
nữa, gọi Sa Co, khi chảy tới nơi 
gọi Kien Tang thì cũng tách ra hai 
ngã: ngã chảy về đông gặp rạch 
Vo Tiet rồi hội với sông lớn bong 
Ho; ngã chảy về tây thì vô thành 
Vĩnh Long. 

Nơi nầy dân cư đông đúc, 
vườn tược xanh um, tiếng gà mái 
túc con và tiếng chó sủa nghe dữ 


402 


TVTNMN 


đội. Đâu đâu cũng trồng trọt hết, 
không một chỗ bỏ hoang. 

Như vậy, La Bit ở gần Trà Ôn. 
Trà ngon: Trà Nguồn? 

Vĩnh Long, Long Hồ cũng biết 
được. Duy: 

Sa Co 

Kien Tang 

Vo Tiet 

Ba địa danh nầy không biết 
ở đâu? 


La Nha Giang: đd., tên hán của sông 


Lá 


Ta Nha (xem s. La Nha). 

(đúng ra phải nói “là ngà” là 
tên một loại tre, một thứ như tre 
lồ ồ, mọc nhiều tại vùng nầy). Vì 
Pháp nói là ngà không được, mà 
có chữ “la nha”. 

La văn: dt. Hán tự, một lối 
hổi văn chạm khắc theo kiểu 
mặt võng, mặt lưới (la: lưới), tức 
những lằn chạm tréo nhau (chữ 
trong Thơ Nghiên Hoa Mộng của 
Hư Chu, tr. 37). 

Trong Nam gọi “hồi văn mặt 
võng”. 

Bình Văn: một lối hổi văn 
ngay và bằng nhau, không chênh 
lệch và rất đều (sđd tr. 41). Đây 
là một lối diễn tả chưa rõ nghĩa 
và cần xét lại xem nghĩa nầy có 
được công nhận chăng. 
buôn, lá buông. - Xin hỏi: 

Trong cách mua bán lá lợp 
nhà, cũng như trong việc mua bán 
lúa, tại sao đếm đủ một trăm tờ 
mà gọi “một thiên lá”, cũng như 
nói “nột thiên lúa” mà chỉ vốn 
vẹn có “một trăm giạ” thôi? 

Trong Tam Quốc, Tào Tháo 
cử 83 muôn binh để phạt Đông 
Ngô, có phải là 83 lần 10.000, tức 
830.000 hay là bao nhiêu? 


Bát thiên đệ tử của Sở Hạng 
Vương là 8.000 hay vỏn vẹn 800? 

Ngày xưa vua ta xứng “phú 
hữu tứ hả? là giàu bằng a1? 

(Gẫm lại, vua xưa xưng giàu 
bốn biển, có cả thiên hạ, nhưng 
nay so sánh lại chưa bì một ông 
hoàng Ai Cập hay Ấn Độ, kim 
cương chứa đầy kho, có hột lớn 
bằng hột gà và vàng dư đến làm 
hòm chôn xác ướp, người ăng-lê 
đào gặp cân cả mấy tấn (1.000 
kilo) chớ không đếm lượng hay 
lạng như ta). 


Lá buôn (buôn không g).- Sông 


hay rạch Lá Buôn: bối diệp 
giang (T.V.K. Cơ Me: Tonlé prêk 
kompong cre, hay là kompong lén 
(di cảo T.V.Ký). 

Lá buôn: bối điệp, là đài xưa 
dùng chép kinh, gọi kinh bối diệp. 
Cũng dùng lợp nhà, ngày nay còn 
bán, hễ lá để nguyên tàu thì gọi 
“lá buôn”, khi dệt ngang thì gọi 
“lá cần đóp” dùng làm phên vách, 
xây bồ đựng lúa. 

“Sur les bords du Boi Diep, 
vulgairement appelé rạch lá 
buôn, est une population qui q 
pour 1ndustrie, la confectlon des 
parols en feuilles de latanier, et 
cest pour cela, que Ìarroyo se 
nomme la buon (toile de feuille). 
Cet arroyo est situé dans le 
cours Inférleur du Phuoc Giang 
et dans ƑEst du Dong Giang, 
à la distance de 30 lis de la 
citadelle; 1l est étroIit et long. 
Après un cours de 10 lis dans 
le Nord Ouest, 1Ì parvient à 
Yamorce supér1eure du Ngoat- 
Giang. A la distance de 10 lis 
et demi plus loin, est située 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


403 


Ïamorce supérieure du Dong 
Chon; à 23 lis plus loin enfin, 
1l parvietn au pont de la Route 
Royale. S1 on traverse ce pont, 
on arrivera, après une nouvelle 
distance de 10 lis, au poste de 
Boi Diep; à 27 lis de ce poste, 
larroyo se bifurque en deux 
embranchements, dont lun 
se dirlge vers lÏEst et Ïautre 
vers ÏOuest. Le bras de ÝEst, 
après un cours très sInuex vers 
le nord, parvient à sa source 
nommée Tham Thuyen, laquelle 
est située dans la montagne 
Lan Giao. Le bras de l'Ouest 
senfléchit vers le nord et coule 
pendant plus de 24 lis; 1Ì parvient 
alors à Ứarroyo nommé Xung 
Nam vulgairement Han Giat, 
à cause des roches nombreuses 
qui Ïobstruent complètement. 
Ces lieux sont habités par des 
Cambodgiens et des Moi, qui y 
ont établl un marché où peuvent 
se rendre les barques sans 
pOuvoIr néanmoIns repasser 
cette limite. ba source prIim1t1ive 
de cet arroyo est située dans 
les montagnes du Cambodge 
(Aubaret. p.165). 

Xung Nan là Thác Xung; 
Đồng Chơn đây là Đồng Tranh 
(chữ giống nhau). Xóm nầy có 
Miên và Mọi ở, dạy dân ta dùng 
là buôn và lá cần đóp lợp nhà. 

Le Lá buông (sIc) est employé 
pour la confection des voiles 
(đệm buồm) ces parasols et des 
éventalls. Avec les feuilles non 
développées, les Indigènes font 
des chapeaux. Pour donner aux 
feuilles de la blancheur, les 


1ndigènes coupent les Jeunes 
feuilles qui ne sont pas encore 
ouvertes, enlèvent les nervures, 
et les exposent à un feu doux 
après les avoir trempées dans 
Yezu. Cecl fait, 1ls les frottent 
pour les polir avec des petets 
sacs de son (cám). Ùn autre 
moyen pour obtenir de la parllote 
blanche conslste à exposer les 
feuilles au soleil et à la rosée 
des nuIts. (monographie de la 
province de Biên Hòa, p. 38, de 
1901). 

Chữ “buông” của monographie 
và của Pételot, viết có øg, nhưng 
tôi đề nghị viết không g, như Lê 
ngọc Trụ, nhường chữ “buông” 
(có g) để gọi lá dài, Hán danh là 
“bồng diệp”. Trên đây cho biết lá 
non hoặc phơi nhiều sương nắng 
hoặc nhúng nước hong lửa và 
dùng cám đánh bóng thì lá trở 
nên trắng, dùng đan nón gọi nón 
Long Thành. 


Lá buông (có g): bồng diệp. Sông, 


rạch Lá Buông: Bồng Giang 
(PCGBCTVE). 

Bồng Giang chảy xuống sông 
Thủy vọt. Thượng lưu Bồng Giang 
có ba cù lao là Tân Châu, Tân 
Triểu và cù lao Ngô (Ngô Châu) 
(Aubaret tr. 162). 

Cơ Mẹ: kompong Lén (c.v. 
lêng (dictlonnalrre JJ.B. Bernard): 
abandonner, lalsser, quitter, 
lâcher, cesser. Tỷ dụ: lêng prâpôn 
là thôi, bỏ vợ (buông) lêng, krabey 
tousi: lâcher les buffles au 
paturage: buông thả trâu cho ăn 
cỏ ngoài đồng (buông có 8). 

1) Theo Huỳnh Tịnh Của và 
Lê ngọc Trụ, thì lá buôn (không 


404 


TVTNMN 


ø) dùng dệt buồm. Lá tốt dùng 
chép kinh, gọi kinh lá bối: bối 
Diệp Kinh, lá buôn là bối diệp. 
Sông hay rạch Lá Buôn là Bối 
Diệp giang (T.V-K). 

2) H.V.T.Đ. Đào Duy Anh nói: 
bồng điệp, lá nó dài, dùng lợp 
nhà, nhưng không dùng chép 
kinh. Bồng: tốt, dài tên cỏ (bồng 
xá, bông hộ). Ông Trương Vĩnh 
Ký viết: sông hay rạch Lá Buông 
(có ø) là Bồng Giang (ompong 
Lén), vẫn khác với sông hay rạch 
Lá Buôn (không g) là kompong 
cre (c.v. chrê). 

3) Còn một thứ lá, cũng loại 
palmier, nhưng hình lá tròn như 
lá kè, người Miên dùng làm quạt, 
khi sãi tụng kinh, dùng quạt nầy 
che trước mặt để chăm chú tỉnh 
thần vào quạt, không bị nữ sắc 
của phụ nữ quì nghe kinh lay 
chuyển, lá tròn nầy tạm gọi “lá 
kẻ" (chưa biết tên Hán, tên Miên). 

Về lá làm nón, monographie 
Biên Hòa năm 1901 kể thêm lá 
mật cật, dùng làm nón thô cho 
người lao động: “mật cật: sorte 
đ'aréqguler sauvage poussant 
dans leau. Les feuilles non 
développées sont utilisées pour 
faire des chapeaux très ørosslers 
portés seulement par les coolles” 

Để thống nhứt ngôn ngữ và 
thống nhứt chánh tả, đề nghị từ 
đây viết: 

1) Lá buôn: bối diệp, cơ me 
rạch Lá Buôn: kompong cre, 
kompong chre, a) cre, chre: Jonc 
qu1 sert à tresser les sacs (dùng 
dệt bao đựng) theo Pételot thì cơ 
me cũng gọi tréang: buôn này viết 
không g. 


2) Lá buông: bồng diệp, cơ me 
rạch Lá Buông: kompong Lén, 
kompong Lâêng (không dùng chép 
kinh, chỉ dùng lợp nhà. Buôn này 
viết có ø). 

Lá buông: tréang 

Tréang: Lá buông (theo 
Pételot). (Mặc dầu là nhà chuyên 
môn về thảo mộc học, nhưng biết 
chánh tả Việt sao bằng Lê Ngọc 
Trụ, nên tôi cãi lại, ép ông viết 
cùng một thể cách: “lá buôn” 
(tréang) không g. 

Để dành chữ “buông” (có 8) 
dịch chữ “bồng diệp”. Vã lại nhà 
thông thái tiền bối Trương Vĩnh 
Ký đã viết từ năm 1875 (trong 
PCGBC): 

*Bồng Giang” là sông hay rạch 
lá Buông (buông có 8). 

Tréang: C"est un palmler des 
plus utiles. Les eunes feuilles 
servent au Cambodbge à faire des 
satras, sortes de livres formés 
avec les plus folis fragments 
des feuilles sur lesquelles sont 
gravés à froid ou à chad les 
textes religleux. Les #ragments de 
feuilles adultes reliés ensemble 
forment đes palllotes uti]isés pour 
faire des clolsons à Ïintérleur 
des cases à cause de leur peu 
de résIstance aux entempér1es. 
Tressées, les feullles sont 
employées à la confection de 
sacs, de nattes, de voiles (BéJaud, 
p. 399) (theo Pételot, les plantes 
médicinales du Cambodge du 
Laos et du Vietnam). 

Tréang; trên Cao Miên dùng 
lá non để chép kinh gọi kinh 
satra. Lá già, chằm kết lại thì 
dùng che phên vách vì nó dở chịu 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


405 


nắng mưa. Lá kết chằm cũng 
đệt bao, chiếu hoặc dệt buồm 
(BáJaud). 


Lạc Hóa Phủ (Chà Văng): đd., tên 


cụ đời đàng cựu đất Chà Văng 
thuộc tỉnh Vĩnh Long trong Lục 
Tỉnh NV gồm hai huyện: Tuân 
ngãi huyện (Cầu Ngang, Mương 
Đục), Trà Vĩnh huyện (nôm c.g. 
Trà Vinh). 

(PCGBCTVR) 


Lạc son, đồ lạc son: dt. Hàng hóa 


đã cũ, nửa sạc, bán rẻ lấy vốn. Có 
lẽ do “article dioccasion” Pháp, 
khi Việt hóa, nói ríu. 

Nay dùng “đồ phế thải”, 
“phế vật”, đồ sa thải; “đồ bán ở 
chợ trời”. 

- gái lạc son: gái đã mất 
tân rồi. 

- chợ lạc son: chợ bán đồ cũ 
chợ lạc son, đừng lầm với chợ toàn 
những vật không dùng được nữa. 

- Tuy lạc son mà còn xà! được: 
nghĩa bóng, lời vừa khiêm vừa 
xấc, hiểu rằng tuy đã cũ mà vẫn 
còn hữu dụng có dư. 

- gái lạc son hơn con nhà giàu: 
câu mới nói hờ, nhiều khi đàn 
bà đã mất tiết rồi lại trinh thục 
hơn hạng có tiền nhưng dễ hư từ 
trong trứng. 

- văn lạc son: văn đở, mượn 
của người khác, vá víu làm của 
mình. 

- Xin đừng chê hàng lạc son 
nhiều khi với mắt tỉnh đời, sẽ 
gặp đồ cổ qúi, Minh, Khang, Hi 
ẩn tàng trong đám lạc son chợ 
trời. Không bước đến lầu xanh 
lâu hồng, làm sao gặp được nàng 
Kiều buổi lạc bước nơi lầu Ngưng 
Bích? (V.H.S.) 


Lạch Ba lai: (tr. 12) tập 2 
ĐNNTCLTNV, Nguyễn Tạo dịch): 
L.T.X. ghi: (theo bản chữ Hán, 
đây là chữ Lịch (không có bộ thủy 
bên tả). Tưởng nên dịch “Tiển 
Giang... đến sông Đại Tuần, rồi 
chảy ngang sông Ba Lai và sông 
Mỹ Tho, đoạn chảy thẳng ra cửa 
Đại và cửa Tiểu. (L.TX., ĐNVT 

số 14). 

Lai Giang: đd., xem Sông Lợi. 

Lai Kê: Lai Cơ: Gành rái: 
montagne ou bane des loutres 
(chữ trong Aubaret): bại Ky. 

Lan Vu Giang: đd., tên Hán của 
sông Chàng Hảng (xem chữ ấy). 

Láng Thé Giang: đd., tên chữ của 
sông Láng Thé (xem chữ ấy). 

Làng Chắc Đốt: đd., tên một làng 
thuộc tỉnh Số Trăng, gọi làng Gia 
Hòa gần ranh giới tỉnh Bạc Liêu 
và đồng Cà Mau. Con sông ở đây, 
cũng gọi sông Chắc Đốt, do tên 
Cơ Me “mo-chap mo đott”, nghĩa 
là một tay bắt cá (mo chap), một 
tay xỏ cá vô dây lạt cà bắp (mo 
dott), đủ hiểu cá ở sông này nhiều 
không biết cơ man nào mà kể, bắt 
không kịp xỏ vào dây. 

Lạt Cà Bắp là một thứ dây dùng 
đọt non dừa nước chẻ và phơi se 
se, thứ lạt này vừa dẻo dai vừa 
cứng cáp, khi bắt cá còn dãy tê 
tê, xỏ mang cá xách về khỏi cần 
giỏ đựng, tuy xét ra lối sanh cầm 
con cá như vậy, ắt đau đớn cho nó 
lắm, nhưng ông bà lớp xưa nào 
biết luật nhơn quyền và hội bảo 
vệ thú vật. 

Làng Giao Sơn: đd., tên Hán của 
núi Làng Giao (xem chữ ấy). 
Lạp Tiết: dt. Tục tết mồng hai 

tháng chạp âm lịch của ta, chữ 


TVTNMN 


gọi là “lạp tiết”. Nghĩa chữ lạp 
này cũng như chữ lạp là đi săn; 
cho nên hễ đến tết ấy thì đi săn. 
Trước là tập võ, sau là bắt các 
giống cầm thú để làm lễ. Hễ bắt 
được giống nào thì tha con cái 
mấy con non; còn con đực mấy 
con già thì lấy, đem về làm cỗ, 
cúng tế. Nhà nước thì tế xã tắc 
mấy các bách thần, dân xã thì 
tế Thành Hoàng, ỏ nhà thì cúng 
ông vải. 

Tết chạp là thế. (chép y 
nguyên văn để giữ luôn chính 
tả bộ Chrestomathie Annamite 
của ô. Ed. Nordemamn, bản 1914 
TDEO). 

PHỤ CHÚ. - Đọc một sách 
khác, nay không đủ thì giờ nói 
đó là sách nào, nhớ có nói đời 
vua Châu Văn Vương, khi ởi săn 
làm vậy có lệ sai ví ba bề chừa 
một bên bỏ trống phòng các cầm 
thú có cửa sanh mà chạy thoát, 
như vậy con nào tới số mới bị bắt 
hoặc bị giết, té ra đời nhà Châu 
ấy, đã áp dụng luật nhân đạo 
nhân quyền trước đời bây giờ 
xa quá? (Nhưng ở Đông Dương 
tại sao mấy chục năm nay người 
vẫn bắn giết người không chừa 
con đỏ? 

Tề, làng Tề: dt., tiếng mới, có 
từ những năm tản cư sau 1945. 
Có người cắt nghĩa “làng Tể” là xã 
thuộc vùng chiếm đóng: đã có một 
thứ hội đồng quản trị tạm thời gọi 
là hội tể. (Lời giải này theo tôi, chỉ 
đúng ở phần đầu, phần sau cần 
điều tra lại, vì danh từ “hội tể” 
đã có từ trước: bàn hội tể là bàn 
hội của hương chức làng từ đời 
Pháp thuộc. 


Lăng: góc khía. 


Bình lục lăng: bình có sâu 
khía. 


Lục lăng: cứng cỏi rắn rỏi: thằng lục 


lăng: cứng đầu. 

Gỗ lục lăng: gỗ lục, cây giủ 
giác, đã sành sỏi. 

Cây định lăng: thứ cây trồng 
làm kiểng, lá có nhiều cạnh và 
thơm, gốc cây có u có nần. 

Tam lăng: ngải củ tên gọi 
như vậy. 

Dây lăng: dây màu đen, có 
nhiều u nần, thường mọc theo mé 
sông, dùng làm dây chạc được. 

Xà lăng: cây ngang gối đầu 
cột, cũng gọi xà dầu, - cây đâm 
ngang để đỡ chịu một vật khác. 
(H.T©) 


Lão Đống Giang: đd., tên Hán của 


rạch hay đầm Gò Vắp (xem r. hay 
đ. Gò Vấp). 


Lão Tố Cang: đd., tên Hán của 


Giồng Ông Tố (xem chữ ấy). 


Lâm Áp, Hoàn Vương, Chiêm 


Thành: địa danh, quốc hiệu một 
nước cũ ở dọc biển, nay thuộc địa 
phận các tỉnh T'V từ Quảng Bình, 
Quảng Trị, đến Phan Rang, Phan 
lí, Phan Thiết. 

- Năm 1470/71, Lê Thánh 
Tông chiếm hẳn các tỉnh Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú yên, tức nước Chiêm Thành 
kể như bị tiêu diệt từ đó (1.T7'X 
ĐNVT 12). 


Lâm Ấp có từ Hán, đến năm 758 


vua Đường Túc Tông đổi ra là 
Hoàn Vương Quốc, rồi sau đổi 
lại là Chiêm Thành. (L.T'X. Sử 
Địa 14-15). 

Chiêm Thành, sách Pháp xưa 
âm là Siampa: Champa, khi khác 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


407 


viết là “Syân?, (coi chừng lầm với 
GSiam (Thái Lan). 


Làu táu (gỗ): dt., vatica 


cochInchinensis (Diptérocarpées). 
Tên loại gỗ ở N.V. thuộc nhì hạng. 

Mật độ (densité) D. 1.000. Gỗ 
cứng các trắng không dùng được, 
lõi màu trắng khi mới đốn, nhưng 
để lâu ngày thêm cứng và đổi màu 
đỏ marron, không sợ mối mọt, chỉ 
sợ hà, giỏi chịu ở dưới nước. Dùng 
làm sườn nhà, cột cầu tàu, đà cho 
đường sắt xe lửa. Trong thân cây 
có tiết ra một chất nhựa dùng 
làm vẹt n1. 


Lấm lét như rắn mồng năm: sợ 


lắm (th. Ng. Bắc, trích trong Thơ 
Nghiên Hoa Mộng của Hư Chu). 
Nguyên do ngày xưa, tục lệ ngày 
mổng năm tháng năm âm lịch, 
người nước ta bắt chước tục nước 
Trung Hoa, dùng thuốc trị rắn, 
tỷ dụ vị hùng hoàng rắc chung 
quanh nhà cho, đem rắn độc lánh 
xa, như nay ta dùng thuốc D.T-.T. 
trị muỗi, v.v... 


Lận Mề Gà: nói về cách tra khảo 


độc ác ccủa công an, lính kín 
thời Pháp thuộc, chúng đánh con 
phạm đến hộc máu, ói máu, tưởng 
chừng gan mề đều lộn ngược: tỷ 
dụ Tây nó lận mề gà, đến tao ói 
máu, tao còn không sợ. 


Lắp Vò: đd., Kinh Lắp Vò quen gọi là 


Lấp Vòth. Long Xuyên cũ; Cường 
Thành Giang (TVK) 

Cơ me: srok tak por (di cảo 
TK trong Le CIsbassae). 

Tên một quận trước thuộc 
Tong Xuyên cũ, sau th. An Giang. 

GSrok tak por là viết theo đời 
ông Trương Vĩnh Ký, đúng chánh 


tả, nhưng nay đã đổi khác. Trong 
tự điển Miên Pháp J.B.Bernard, 
CÓ: 

pù: bulllir, boulllonner, 
pétiller: sôi, chiếu rực. 

Tuk pu: eau bouillante, qui 
bout: nước đang sôi, nước sôi. 

Xứ nước sôi, có dính líu gì với 
Lắp Vờ? 

(Về chính tả hai chữ Lắp Vò, 
anh Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê, 
khi duyệt đến đây, có nêu ra ý 
kiến rằng: “Một người quê ở Lắp 
Vò, bảo nơi đó vừa chuyên sản 
xuất thứ dầu chai để trét ghe, và 
đó là dò chỗ nứt trong ghe...” và 
Lộc Đình đề nghị nên cải chính 
là Lắp Dò. 

Nhưng tôi đã tra kỹ hai bộ 
sách: 

a) Bộ Đại Nam Quốc Âm Tự 
VỊ Huỳnh Tịnh Của, bản in năm 
1895 tr. 548 viết: “Lắp Vở': xâm 
trét ghe thuyền”; 

b) Bộ Chuyện Đời Xưa của ông 
Trương Vĩnh Ký, in năm 1866 
cũng viết: “Thợ Lắp Vờ'. 

Nhắm hai vị tiền bối này ắt 
hay chữ hơn ông sanh đẻ tại chỗ, 
nên chỉ tôi giữ y chính tả cũ là 
“Lắp Vở'. 

Và Lắp Vò còn có ý nghĩa là o 
bế sửa sọn: tỷ dụ: Tôi mới lắp vò 
chiếc xe đạp xậy kỷ nìn của tôi 
cũng như tôi vừa lắp vò chữ lắp 
vò này. (21-1-1982). 


Lật Giang: đd., sông Bến Lức, một 


khúc sông của Vàm Có Đông, 
chảy ngang quận Bến Lức, t. 
Long An, NV 

Trong ĐNNTCLTNV tập 1 
tr. 62, Nguyễn Tạo dịch: “Sông 


408 


TVTNMN 


Cửu An... có tên nữa gọi sông 
Phiếu Giang... nhập vào sông Xá 
Hương”. 

L.T.X.ĐNVT 12, đính chính: 
“Phiếu Giang? - Không! Nó 
không phải là Phiếu Giang 
(thượng Á Hạ Thị), nó là Lật 
Giang thượng Á hạ Mộc). Mà 
Lật Giang là đâu? Là chỗ mà 
Nguyễn Ánh thua to một trận 
đến như manh giáp chẳng còn 
và cũng là chỗ mà trên mười năm 
trời tôi không biết ở đâu, khi tìm 
những địa điểm giao tranh quan 
trọng giữa quân Tây Sơn và 
quân Nguyễn Ánh. “Lật” là cây 
lật: Tây gọi là “châtaignier”, có 
trái “châtaigne”ăn bùi bùi ngon 
ngon. Việt bảo nó là cây dẻ mà 
trong Nam ít ai biết, lại có người 
nói nó là “trái ấu”... Đến như 
sông Lật là đâu thì càng không 
ai biết nữa? 

Mãi về sau, tôi hiểu chữ Giang 
có thể dịch là Bến như Trúc Giang 
là Bến Tre, Tranh Giang là Bến 
Tranh... và tôi rõ chữ Lật đọc nôm 
là Lứt (một thứ cây nhỏ, lá nhỏ, 
rễ dùng làm thuốc, quen gọi Nam 
Sài Hô. Thì ra Lật Giang là Bến 
Lưứt, mà quốc ngữ viết Lứt với chữ 
Œ, càng khiến khó biết. 


Lật Tẩy: 


a) tẩy cho sạch hết dơ bợn; 

b) vật chế bằng nhựa cao 
su dùng để đánh cho sạch nét 
bút chì, nét mực, bôi xóa nét 
chữ, vét trên sổ sách; (gomme) 
vì vậy trong Nam nói cục gôm 
(cục tẩy). 

c) tiếng lóng trong giới cờ bạc: 
tẩy là lá bài úp lại của lối đánh 


phé, khi nào lật ngửa lá bài ấy để 
biết bên nào bài lớn điểm là bên 
ấy thắng thì gọi lật tẩy; ng. b. biết 
bí mật của bên địch. Dùng rộng 
lật tẩy con X. là lật ngửa... cũng 
được, mà đi guốc trong bụng nàng 
cũng được. 


Lá Tẩy: dt., lá bài luôn luôn để úp, 


giấu không cho ai biết số điểm 
trong lối đánh phé (poker) và chỉ 
lật ra khi cho biết kết quả như đã 
nói ở trên. 


Lê Dụ Tông (1706-1729): nh.d. Niên 


hiệu: Vĩnh Thịnh (1706-1719), 
Bảo Thái (1720-1929). - Húy là 
Duy Đường, làm vua được 24 
năm, bị Trịnh Cương bắt phải 
truyền ngôi cho Thái Tử là Duy 
Phương. Mất năm Tân Hợi (1731), 
thọ 52 tuổi. (theo V.N.S.L.T'T.K., 
bản Tân Việt lần 5ð). 

Nay theo báo Khảo Cổ Học 
số 12 n. 1971 của Viện K.G.H. 
Hà Nội, thì ngôi mộ ở Bái Trạch, 
huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) 
trên một quả đổi nhỏ xưa kia cây 
cối um tùm, dân làng thường gọi 
là “Rừng Cấm”, th. 2 năm 1958, 
khi phát hoang, một công dân 
cuốc phải quách mộ, và thấy ở 
bên trong có một quan tài sơn 
son. Một nhát búa bổ vào quan 
tài thì từ quan tài tỏa ra một 
mùi thơm. Có trát dạy xây kín 
lại bằng xi măng, mãi đến 8 năm 
sau (th. 4 - 1964), ngôi mộ càng lộ 
ra khỏi mặt đất, nước mưa thấm 
vào, nên dạy cho đào và quan 
tài được đưa về Hà Nội nghiên 
cứu. Xác định là mộ của vua Dụ 
Tông nhà Lê (1679-1731). Cách 
mộ độ 10m, có một bia nhỏ khắc 
chữ: “Lê triều Dụ Tông Hoàng đế 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


409 


lăng. Minh Mạng nhị thập nhất 
niên, tú nguyệt nhị thập ngũ sắc 
kiến” (Lăng Hoàng đế Dụ Tông 
nhà Lê. Vua sai dựng ngày 25 
tháng 4 năm thứ 21 niên hiệu 
Minh Mạng). Khai ra, trên long 
bào, trên mũ, trên vải phủ mặt 
đều có thêu rồng ð móng, mà chỉ 
có nhà vua mới được dùng). Tử 
thi trạc độ hơn ð0 tuổi. Dụ Tông 
khi xưa chôn ở “cố đô”, sau đưa 
về Kim thạch (miền Bái Trạch 
ngày nay). Theo sử sách, sau 
khi bị Trịnh Cương truất ngôi, 
Dụ Tông lui về điện Càn Thọ đi 
tu và chết lúc 52 tuổi (1731), vì 
thế mà khăn phủ mặt có thêu 
chữ Vạn của nhà Phật, đầu đội 
mũ ni và tóc cắt ngắn theo nhà 
xuất gia đi tu. Tuy không còn làm 
vua, Dụ Tông vẫn được chôn cất 
tương đối đủ lễ nghi triều nhà 
Lê. Trong ngôi mộ không có một 
châu báu và trang sức nào, có thể 
các đồ tùy táng quí giá được chôn 
ở một ngôi mộ giả ngoài ngôi mộ 
chính, hoặc ở một nơi nào chung 
quanh. Hiện chưa thấy (theo Lê 
Đức Phong, Viện bảo tàng lịch sử 
VN.) Dầu thông được đổ nhiều 
vào trong quan tài, nên khi mở ra 
thấy chất thơm ngấm vào da và 
qua da vào các tạng, nên sặc nặng 
mùi thơm, tuy ở xác Lê Dụ Tông, 
sự tan rữa còn sót lại ở bụng và 
tiếp diễn rất chậm trong 8 năm, 
từ lúc quan tài bị cuốc phải và 
nước mưa thấm vào. Hiện nay 
xác còn được giữ nguyên, nhưng 
xám đen, bị ô-xy hóa và đét lại, do 
ảnh hưởng của khí nóng nước ta. 
Nhờ xây dựng theo kiến trúc thời 


Lê Trung hưng trong quan ngoài 
quách, nhờ có ướp bằng các dầu 
thơm (dầu thông, d. khuynh điệp, 
đ. bạch đàn) nhờ khí hậu tốt nên 
xác còn nguyên, từ ngót hơn hai 
thế kỷ chôn dưới đất. 


Leo cây: có 3 nghĩa khác nhau: 


1) nghĩa trắng: trèo leo cây hái 
trái nuôi nhau. 

2) ngh. Trắng cắt nghĩa như 
dưới, không đến và sai hẹn; 

3) ng. đen: hỏng việc: anh hẹn 
với tôi mà cho tôi leo cây, (vì nói 
theo Pháp là “anh cho tôi ăn thịt 
thỏ”. Ăn trợt, không thành sự: 
đã bị cho leo cây còn bị ăn đòn 
lãng nhách. 

Ngh. 2: một lối chơi tiêu khiển 
đo trào Pháp đặt bày. Dịp lễ vui 
công cộng như ngày 14 Juillet 
(gọi chánh trung và nói sai ra lễ 
chánh chung) hoặc dịp vui khác, 
họ bày trồng một cây cột suôn 
đuột thường làm bằng cây cau già 
chuốt trơn thẳng và có thoa nhiều 
mỡ bò cho thêm trơn trợt, trồng 
cột lộ thiên xong, bèn treo trong 
một vòng trên cao có dây dụi kéo 
lên xuống như ý người điều khiển 
sợi dây rồi treo nhiều món xanh 
đỏ vui mắt như dù áo, khăn lụa, 
quần màu, khiến trẻ con sính tài 
giành nhau leo tranh giựt giải, 
đứa tuột đứa kểm, làm trò cười 
cho khách bàng quan. 


Leo thang: đt. a) tiến lần lần, từ yếu 


đến mạnh, từ thấp lên cao từ nấc 
dưới lên nấc trên cái thang tuổi 
già leo thang mau thấm mệt. 

b) ngh. trắng lần qua nghĩa 
bóng: tăng lên: vật giá leo thang, 
chiến tranh leo thang, ái tình 
cũng biết leo thang. 


410 


TVTNMN 


Lê 


Lễ 


Lễ 


Lễ 


Lễ 


Chậm chậm mà đợi anh theo, 

leo thang thể ấy, anh trèo sao 
kham? 
Thanh Hưu (sic), chữ viết trong 
G.Đ.T.C. Aubaret, tr. 1ð9: nh. 
Viết như vậy là sa1, nên cải chính. 
Đúng ra đó là Lễ Thành Hầu, 
Nguyễn Hữu Cảnh, vì trong Nam 
cử tên đọc trại ra “Kiểng” và chỉ 
gọi bằng chức phong: ông Chưởng 
(Cù lao ông Chưởng). 

G.Đ.T.C. Aubaret tr. 159). 
Chánh chung: dt. Đúng ra là 
lễ chánh trung, vì ö giữa năm. 
Danh từ để gọi ngày lễ 14 Juillet 
(cát to dui đê) ăn mừng ngày phá 
sập ngục thất Bastille năm 1789 
bên Pháp, giải phóng tù nhơn, cáo 
chung áp bức và mở đầu cho thiên 
hạ nơi nơi được Tự Do. 

Công Giang: đd., tên Hán của 
Vàm ông Chưởng (xem chữ ấy). 
Công: (ông Lã), đây là Thống suất 
chưởng cơ Lễ Thành Hầu. 

Nguyễn Hữu Cảnh, nên 
trong Nam, Lễ công, gọi ông 
Chưởng (người Nam húy tên 
ông nên Cảnh đọc Kiểng, người 
Bắc viết và đọc (Kính) (L.T'X. 
ĐNVT 14). 

(Lã Thành Hầu, trong bản 
Pháp Aubaret viết Lê Tanh Hưu). 
cống của vua Miên nạp cho 
vua Gia Long: lễ này khởi sự từ 
năm Đình Mão (1807), và năm 
năm sau sắc dạy bốn năm cống 
một kỳ, gồm như sau: 

2 voi đực, mỗi con cao 5 thước, 

2 tê giác (sừng con tây), 

2 ngà vol, 

B0 cân đâu khấu (cardamoe), 

B0 cân sa nhơn (1), 


®xy 


50 cân sáp vàng, 
lạp (VNSLTTK) 

B0 cân boils de teinture 
(caesalpina sappan): cánh kiến 
(theo Tr.Tr.Kim 50 cân terre 
Jaune (tinctor1ale).: sơn đen 20 lọ 
(theo VNSL Tr. Tr. Kim). 

Những thức gì cân bằng cân, 
phải trừ hao nạp thêm ð cân mỗi 
thứ. 

Sứ bộ gồm 10 người: 1 chánh 
sứ, 1 phó sứ, 2 thông ngôn, 6 lính. 

Giao tháng tư sứ bộ phải 
tới Sài Gòn, xem xét xong sẽ có 
người hộ tống ra triều đình ở Huế. 
(Aubaret, p.121). 

1) Sa nhơn Aubaret gọi 
Amomum hirsutum. Đào Duy 
Anh nói cardamome sauvage là 
hạt sa nhơn. ỞSa Đéc, có sông Sa 
Nhơn, nhưng đọc Sa Nhiên vì húy 
tên ông Nguyễn Văn Nhơn, công 
thần nhà Nguyễn, sinh trưởng và 
có mộ phần tại đây, gọi lăng Quan 
Lớn Sen, vì ông giỏi nầu chè sen 
dâng vua. 
công Nguyễn Hữu Cảnh, dân 
trong Nam vì kiêng cữ, gọi trại 
“kiểng' thay vì Cảnh, Rỉnh, ông 
Aubaret viết mấy hàng này xin 
sao y để tưởng niệm một người 
có công lớn cho xã hội: 

“Le Lê Cong, vulgairement 
appelé Vam Ong Chương, 
est large, à son embouchure 
supér1eure, de 8 tams et profond 
de 8 pieds. En face de cette 
embouchure est située une petite 
1le à laquelle Ứarroyo doit son 
nom. Cet arroyo coule à Ïouest 
de Dong Khau Dao (Sa Dec), à la 
distance de 90 ]lis et demIi. Après 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


411 


avoIr courou au sud pendant 
une đistance de 60 lis et demI, 
1Ì parvient à son embouchure ou 
amorce InÍếrleure, amorce prlse 
dans le fleuve pstér1eur, où le Lê 
Cong vient mêler ses eaux. 

Sur la rive occildentale se 
trouve le poste Hưng SaI. 

Sur le côté ouest de amorce 
supérIeure est la pagode dédiée 
au kham sai (envoyé Impér1al) 
nguyen Cong. Ce grand mandarIn 
fut cếlèbre par ses vertus et par 
la sagesse avec laquelle 1l pacila 
et sut adminitrer ce pays, qui 
appartenalt aux Cambodgiens. 
Cest pour ces causses et en son 
honneur que fut érigée cette 
pagode, comme cela avaIt eu lieu 
précédemment pour Ông Tieu Ba, 
aIns1 que pour Phuc Ba. 

l/arroyo qui coule en ce lieu 
prend le nom de Cong, porté 
par ce mandarmn célèbre, et cela 
afn que, dans les temps futurs, 
Jamals la postérIté ne pulsse 
oublier les vertus et les mérItes 
de Nguyen Cong. 

Son nom fut en même temps 
gravé sur une tablette que Ứon 
placa dans la grande pagode 
de Bien Hoa, et 1l fut alors 
décréte, dans les règlements de 
YEtat, que des sacrifces publics 
seralent offerts à sa mémoire 
au printemps et à lautomne. 
(Aubaret, tr. 245). 


Lấp, líb: tiếng lóng mới trong Nam, 


mượn tiếng Pháp. 

Nói líp, nói líb: “libre” là tự do. 
Nói líp là nói thả cửa (xem 

Làm líp, làm líb: “thà của”. 
Làm líp là làm thả cửa. 


Chơi líp, c.v. líb: chơi tự do, 
không ai rầy hoặc phạt vạ. 

Chơi líp ba ga: nghĩa còn mạnh 
hơn chơi líp nữa. (Nếu cắt nghĩa 
ra thì thành ngữ mới này không 
đúng văn phạm, vì Pháp không 
nói “libre bagage” vẫn là tiếng 
boy (bồi), nhưng đây là tiếng của 
giới bình dân cấu tạo, nên không 
bắt buộc giữ đúng văn phạm. Đây 
là giới xe đò quen chở dư hành 
khách và hàng hóa, nay cò lính 
nhắm mắt cho chở dư, không tra 
xét, phạt vạ nữa nên người lơ xe 
(do contrôleur de voiture) mừng 
mà đẻ ra th. ng. này: ngày trước, 
địp lễ chánh chung hay Tây ăn 
mừng thắng trận, họ cho chơi bài 
bạc líp ba øa). 


Liệu đầu phong: giống phong lan 


tiết mùi hương, mùi này chữa 
được chứng nhức đầu (tiếng mới 
có lẽ do Hư Chu tưởng tượng 
(TN.H.M. Hư Chu tr. 61). 


Lý: dặm, một lý có 370 tầm: đường 


thiên lý (theo H.T.C.) (xem chữ 
công). 


Lê Quang Định: (1760-1815), tự 


Tri Chỉ, hiệu Tấn Trai, người 
h. Phú Vang (Thừa Thiên), vào 
Nam theo học với Võ Trường 
Toản, kết giao với Ngô Nhơn 
Tịnh, Trịnh Hoài Đức, thành 
Gia Định tam gia; theo chúa 
Nguyễn Ánh, lập nhiều công, 
trải qua nhiều chức, có cầm 
đầu một sứ bộ qua triều Thanh, 
cùng đi với Lê Chánh Lộ và 
Nguyễn Gia Cát (theo Lê Thọ 
Xuân, trong tập kỷ yếu của hội 
khuyến học năm 1942). Kế sứ bộ 
này có sứ bộ cầm đầu là Trịnh 
Hoài Đức sang Tàu để năm 


412 


TVTNMN 


Giáp Tý (1804), Tàu sai Thanh 
sứ là Quảng Tây án sát tên Tê 
Bố Sâm, mang sắc phong qua 
phong và mang bộ chén trà ký 
hiệu Giáp Tý niên chế... 

Lình Quỳnh: đd. Trong bức địa 
đổ đăng trong quyển Histoire 
de Texpédition de Cochinchine 
của Léopold Pallu de la Barrière 
1n năm 1888 cũng như trên địa 
đồ của Dutreuil de Rhins do số 
thủy binh Pháp in năm 1881, 
có chỉ rõ: 

TLñgne Kouigne thuộc địa phận 
Cao Miên ngày xưa, ở trên vùng 
Hà Tiên (Giang Thành). 

Trong tạp san Đồng Nai 
số 9, Lê Ngọc Trụ, viết “Lình 
Quỳnh (miền duyên hải fừ 
Srè Ambel đến Péam” là đúng, 
nhưng nên ghi Srè Ambel là 
ruộng muối vùng Cần Vọt và 
Péam là Hà Tiên, ...). 

Trái lại, trong địa dư chí tỉnh 
Bến Tre, tr. 72, ô. Nguyễn Duy 
Oanh viết: “Lĩnh quỳnh” (Raung 
Veng) và Chưng Rùm là Cha] 
Chun”, xin cho biết xuất xứ. 

Một tên khác của Lình Quỳnh 
là Hà Dương (xem chữ ấy). 

Lnh Quỳnh: địa danh trên đất Cam 
Bu Chia, ngày trước thuộc địa 
phận Hà Tiên, Cơ Me gọi Raung 
Veng. 

(Nguyên Chan Sum, Sai Mat, 
Linh Quinh, Can Vot, Vung 
Thơm, trong bản Pháp văn của 
Aubaret dịch GĐTCTHĐ, tr. 25 
và 131 đều thuộc tỉnh Hà Tiên 
khi xưa đời họ Mạc). 

Vùng thơm (Hương Úc, 
Kompong Som), Cần vọt 
(Kampot), 


Chân sum, Sai mat và Lình 
Quỳnh là năm phủ do vua Cơ 
Me cống hiến lên chúa Nguyễn, 
nhưng đến triều Thiệu Trị, và Tự 
Đức, quan ta không caI trị được, 
nên đều trả về Miên (Aubaret 
tr. 17). 

Một tên khác của Lành Quỳnh 
là Hà Dương (xem chữ ấy). 

Lình Quỳnh sơn: đd., tên Hán của 
núi Lình Quỳnh (xem chữ ấy). 

(xem Hà Dương, tên khác của 
Lình Quỳnh. PCGBCTVK). 

Liên Hựu: đd., tên xóm thuộc làng 
Lưư Nghiệp An, quận Trà Cú, t. 
Trà Vĩnh Cũ, nơi đây năm 1902 
có đào gặp một phật đá đã nhập 
vào bộ môn viện bảo tàng Sài 
Gòn (xem Le Cisbassac) tr. 13- 
144-239/8-]). 

Long An: đd. ở N.V., t. 1 Tân An 
(Bình Lập), nguyên là tỉnh Tân 
An cũ nhập với một phần lớn 
của tỉnh Chợ Lớn cũ. (theo Le 
Cisbassac của L. Malleret, 1968). 
(nay thuộc tỉnh Long An). 

Long Ấn Châu: đd., tên Hán của cù 
lao Long Ấn (xem chữ ấy). 

Long Ân Sơn: đd., tên Hán của núi 
Long Ấn (xem chữ ấy). 

Long Châu: đd., tên Hán của cù lao 
Rồng (xem chữ ấy). 

Long Hậu: đd. tên một làng vùng 
Nước Xoáy (Sa Đéc, NV); khi chúa 
Nguyễn chạy đến nơi này, có một 
người tiếp tế lương thực đổi dào; 
khi thành công, chúa triệu ra 
Huế, nhưng người ấy từ chối tất 
cả, chỉ nhận một danh nay còn 
nhắc: “ông bố làng Long Hậu” và 
cũng không cho biết họ tên. (bố là 
cha đỡ đầu và cũng tiếng kêu tên 
ông tớ già: vú bõi. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


413 


Long Hậu, Long Hưng, Long 
Thắng, theo truyền thuyết là ba 
làng được vua Gia Long ban tên, 
vì lúc lánh nạn có chạy đến những 
nơi này. 

Long Hồ: đd., tên cũ đời Võ Vương 
của Vĩnh Long, An Giang và 
Hà Tiên hiệp lại. Hai trấn kia 
là Biên Trấn và Phan Trấn. 
(PCBGCTVE). 

Long Hồ, theo VNTĐLVĐ, đd, tên 
một dinh (doanh) do Nguyễn Cư 
Trinh quản suất và đóng tại Tầm 
Bào của Thủy Chân Lạp do Nặc 
Tôn dâng chúa Nguyễn năm Đinh 
Sửu (1757); 

Long Hồ: hiện là làng ở sát ti. Vĩnh 
Long, tg. Bình an, NV: 

Long Hồ dinh: chtr. Một trong 12 
dinh của Đàng Trong của chùa 
Nguyễn do Võ Vương Nguyễn 
Phúc Khoát đặt ra năm Giáp Tý 
(1744) (Đàng Trong đối với Đàng 
Ngoài thuộc chúa Trịnh). 

Long Hồ: đd. th. NV. 

Cơ Me: lõn hòr (di cáo TVK 
trong Le Cisbassac). 

(có lẽ đây là Miên gọi theo ta). 

Trong tạp san Sử Địa số 14-15 
năm 19689, nơi tr. 49, ô. Lê Hương 
dựa theo đâu mà cắt nghĩa: “Long 
Hồ: ông thầy bói chết đuối”? 

Long Hồ Giang: đủ., tên Hán của 
sông Long hồ (xem chữ ấy). 

Long diên hương: theo HVTĐ Đào 
Duy Anh là nước miếng rồng 
(ambre gris), một hương liệu dẻo 
như chất sáp, cho rằng sinh ở 
trong nội tạng con cá voi và xưa 
lấy dùng làm thuốc ... 

Theo Huỳnh Tịnh Của (sách 
bác học) là nước miếng cá voi, 
ngày trước người Việt, người Hoa 


cho là một vị thuốc quí, trị đăng 
chứng ho đàm, nhưng khi dùng, 
không thấy hiệu nghiệm như 
lời đồn, vì thường gặp long diên 
hương giả, lấy mỡ cá voi ngã ngoài 
biển và trôi vào bãi, lâu năm đóng 
khối lại khó nhìn là mỡ, khi đốt 
thì chảy dầu, lại có mùi đèn mỡ 
cá voi (H.T.C). 

Có người nói long diên hương 
là tỉnh của cá voi, thứ thật có mùi 
thơm, ngày xưa trộn với á phiện, 
khi hút, sẽ giúp người đau phổi, 
thở được nhẹ nhàng, tuy nghe vậy 
nhưng chưa thí nghiệm xem quả 
thật vậy chăng. 

Long Hưng: đd. tên một làng vùng 
Nước Xoáy (Hồi Oa) th. 

t. Sa Đéc cũ, tên này do Gia 
Long đặt, vì ông có để chơn nơi 
đây (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). 

Long Khánh: đd., tên cũ của một 
huyện thuộc phủ Phước Tùy (mô 
xoài) tỉnh Biên Hòa NV đời Tự 
Đức (PCGBCTVE). Nguyên là 
thôn mọi Bà Ký (TVK) (nay thuộc 
tỉnh Đồng Na)). 

Long Khánh: đd. ở N.V, trước gọi 
quận Xuân Lộc thời Pháp; t.1. 
Xuân Lộc, từ 1957, đổi thành 
tỉnh (theo (le Cisbassac của 
LuMalleret, 1968). (nay thuộc tỉnh 
Đồng Naj) 

(trong PCGBCTVK không có 
tên nôm của con sông này). 

Long Phụng Giang: đd, tên Hán tự 
của 1 sông NV. 

Cơ Me: prêk Olar (Di cảo TVK 
trong Le Cisbassac). 

Tiếng Olar, cũng như tiếng Au 
lo(xem Cù lao Tân phụng) không 
có trong tự điển. Đây là hai nghĩa 
thanh từ (onomatopée) để dịch 


414 


TVTNMN 


tiếng chim phụng kêu, mà phụng 
đây lại là chim công mới khổ cho 
người đang như tôi, tìm cho ra 
nghĩa để dịch những chữ như vầy. 

Và chăng chim công bên xứ 
ta thì nó kêu “tố hể', qua xứ 
Cao Miên, thì họ nghe ra “au lở” 
“Olar”. (Một tiếng súng nổ mà 
ngoài kia nghe “đoành”, trong này 
nghe “đùng”, ở giữa người miền 
Trung cãi lại chát, bùm, v.v...) 

Xin chừa người đi sau định 
hiệu. 

Long Sơn Châu: đd., tên Hán của 
cù lao Tán dù (xem chữ ấy). 

Long Thành: đd., tên cũ một huyện 
của phủ Phước Tuy, đất Đồng 
Môn, thuộc tỉnh Biên Hòa NV đời 
Tự Đức (PCGBCTVR). 

Long Thắng: đd., tên làng vùng 
Nước Xoáy (Sa Đéc) do Gia Long 
ban, vì lúc lánh nạn có đến chốn 
này. 

Lòng Ông Chưởng: đd., chữ gọi 
Ngư Ông Đà (PCGBCTVE). Đây 
là chỗ thâu thuế thủy lợi lối 1875 
trên Tiển Giang thuộc tỉnh Long 
Xuyên nơi gọi Vàm Ông Chưởng 
hoặc tên chữ nữa là Lễ Thành 
Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Cơ Me gọi Vàm Ông Chưởng 
là péam prêk chaufay và chaufay 
là tước của vị quan to trấn một 
tỉnh, Cơ Me vì kính nể gọi “ông 
quan to” “ehaufay srok” mà không 
dám gọi tên. 

Long Xuyên đạo: sk. một đạo binh 
trấn thủ tại Cà Mau thời chúa 
Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát 
(1738-1768), lúc đó Cà Mau thuộc 


lãnh thổ Hà Tiên do Mạc Thiên 
Tứ làm tổng binh cai trị (nay 
thuộc tỉnh Kiên Giang). 

Long Xuyên huyện: ởd., tên xưa 
đất Cà Mau, thuộc phủ An biên 
tỉnh Hà Tiên, đời đàng cựu. 
(PCGBCTVE tr. 15) 

(không nên lầm với địa danh 
Long Xuyên thời Pháp thuộc). 

- Long Xuyên, ảd. NV., một 
phần của huyện Tây Xuyên tỉnh 
An Giang đời đàng cựu, vị trí 
thuộc vùng Cái Vừng, Ba Rách, 
Long Xuyên, (gần Châu Đốc), 
khác hẳn Long Xuyên vùng Cà 
Mau (PCGBCTVE, c. tr. 15). 

Long xuyên tỉnh: đd., tỉnh thời 
Pháp thuộc, mang số mã tự 8; từ 
năm 1956 sáp nhập với Châu Đốc 
thành ra £. An Giang; từ 1964 còn 
lại một mình làm t. An Giang, 
còn phần kia lấy tên t. Châu Đốc 
như trước. 

Long Úc: đd NV, xem Cù Úc.); nôm 
là Vũng luông, tức Vĩnh Long. 

Lấy theo suy luận, Thuyền Úc 
là Vũng Tàu, và Cù Ức là Vũng 
Gù, Vũng Cù, nay định Long Úc 
do Vũng Luông, rồi biến lần ra 
đất Vĩnh Long ngày nay vậy. Nói 
“luông” thay vì “long” vì húy hai 
chữ “Gia Long”. Vũng luông: Vĩnh 
Long. Nay còn gọi đất Vãng, nhớ 
chữ “Vũng” chớ không nói đất 
Vĩnh bao giờ. 

Long Úc: đd., tên cũ của xứ Vĩnh 
Long, trước khi đặt là Long Hồ. 
Úc là chỗ nước vòng vào trong 
đấùt. Long Úc là Vũng luông sau 
đó viết lần thành ra Vĩnh Long. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


41 


Điển.- Vị Phó vương Cơ Me, 
sau khi rời thành Sài Gòn, (đã 
có kompong Luông chỗ Cầu Thủ 
Ngữ nay), thì về đóng đô ở một nơi 
kompong luông thứ nhì, tức đất 
Vĩnh Long ngày nay mà tên cũ là 
đất Vãng, xứ Vãng. Vãng là biến 
thể của Vùng. Ngày nay chỉ gọi 
Vĩnh Long, hoặc Long Hồ. Điển 
Thong Úclà Vĩnh Tong, do tôi dựa 
theo Thuyền Úc là Vũng Tàu rồi 
nghĩ ra như vậy. 


Lovea em: địa danh trên đất Cao 


Miên, đối diện với PhnomPenh 
(viết theo xưa Pnom Pégnê), 
nhưng cách giang, s. Mékong. 
(carte dressée par Dutreu1l de 
rhins et publiée au Dépôt de la 
Marine francalse en 1881). 

V.N.S.L. Trần Trọng Eim tr. 
420, ghi “thành Ha lên”, phải chỗ 
này chăng?) 

(Trong GĐTC Aubaref, tr. 13 
Tư Iem, Loi am: fort situé sile 
Fleuve Antérieur (Tiền Giang)? 


Lộ Bác Đức: tướng Hán, năm III 


tr.T.1., đánh chiếm Nam Việt, 
chia làm 9 quận, gọi chung là 
Giao Chỉ bộ, hoặc Giao Châu. 
Phần lớn vùng Trung Châu, 
Tượng Quận cũ đời Tần, chia ra 
làm quận Giao Chỉ, Cửu Chân, 
Nhật Nam; một phần thì nhập 
vào quận Nam Hải thành quận 
Hợp Phố. Nước Văn Lang, vì thế 
bị thuộc nhà Hán cùng với các 
xứ Bách Việt kia. Và địa giới nhà 
Hán (20G tr. TL. - 220 s.T.1.), 
miền Cực Nam, tới gần Đèo 
Ngang ngày nay. 


Dân Việt cư trú miền châu 
thổ, lưu vực sông Hồng, còn Man 
dân Thái, Thổ, Nùng, Mèo, Mán, 
v.v.) thì cư trú miền Thượng Du. 
(L.N.T.ĐNVT' 86). 

Lộc Châu: đd., tên Hán của nửa 
phần Đông của cù lao Nai (xem 
chữ ấy). 

Lộc Trĩ Sơn: đd., tên Hán của núi 
Gò Nai (xem chữ ấy). 

Lôi Lạp Hải Môn: đd., xem cửa 
Lôi Rạp. 

Lộn mồng lộn tách: th.ng. thấy 
trong bản dịch Trần Phong Sắc, 
truyện Đại Minh Hồng Võ, tr. 
81 c. 21n năm 1908, Imprimerle 
Salgonnalse x.b... Mồng là cái hoa 
đỏ ở trên đầu con gà trống; tách 
là hai miếng đa lòng thòng hai 
bên tai gà, khi đỏ khi tái dợt. bộn 
mồng lộn tách là lộn xộn, không 
còn phân biệt đâu là cái mồng 
đâu là cái tách. Tương đương 
với “lộn mồng lộn cuống” ở ngoài 
Bắc, là rối rít không biết đâu là 
đầu, đâu là cuối. Tỷ dụ: học trò, 
gần ngày thi, miệng đọc sách lộn 
mồng lộn tách. 

Lợi Tế Hà hoặc Trà Cú Kinh: đd., 
tên Hán của kinh Trà Cú (xem 
kinh Trà Cú). 

Trà Cú Kinh, c.g. Lợi Tế Hà: 
tên Hán của kinh Trà Cú (x.k. Trà 
Cú) (nay thuộc tỉnh Trà Vinh). 

Lu iem (sic): địa danh, tên gọi của 
một đồn dinh cũ của người Cao 
Man vào khoảng năm 1755 trên 
Sông Lớn (Grand Fleuve) là tên 
xưa của sông Bassac, trước khi 
đặt tên là Hậu Giang. 


TVTNMN 


Tu Iem là chữ viết trong 
G.Đ.T.C. Aubaret nơi tr. 13, sử ta 
gọi Lôi am, Lôi yêm, v.v. 


Lục, ông lục: dt., thầy sãi Miên, do 


tiếng Miên louk. 
Lục Cụ: dt., sãi cả Miễn: louk 
kruv. 


Lục Con: đd. Năm Tân Mão (1771), 


có tin báo tướng Xiêm là Phya Tan 
sắp đánh trấn Hà Tiên, nên Mạc 
Thiên Tứ cáo cấp vào Gia Định 
xin binh cứu viện. Hai tướng giữ 
Gia Định là Khôi và Miên, do dự 
chưa chịu xuất binh trợ lực, chỉ 
phòng bị sẵn để đó. Đổ thừa phen 
trước ra bình nhọc công vô ích. 
Ngày 14 tháng 8 Tân Mão, có 
mống trời xuất hiện trên không 
trung, nhơn dân đều thấy, và qua 
ngày 16, một trận gió trốt thổi 
cát bay mịt trời gần chùa Bắc Đế. 
Tháng 9, Phya Tan sợ tế tử 
Chiêu Phi, con của vua Phung 
trở về Miên đòi ngôi vua, nên ra 
tay trước, kéo binh chiếm nơi gọi 
Lac Con, thuộc phần đất của Diến 
Điện. Binh của Phya Tan, cả thầy 
có đến trên 20.000, do Trần Thái, 
cầm đầu làm hướng đạo, và Trần 
Thái là đầu đảng cướp ở núi Bạch 
Mã (G.Đ.T.C. Aubaret, tr. 32). 


Lục Sơn: đd., ở N.V., tên chữ của cù 


lao Hòn Đất (xem chữ ấy). 


Lục Tỉnh, Lục Tỉnh Nam Kỳ: đd., 


tên gọi chung của đất Gia Định 
đời đàng cựu, trước khi bị Pháp 
xâm chiếm, gồm Biên Hòa, Định 
Tường, Gia Định, Vĩnh Long, An 
Giang và Hà Tiên. Năm 1806, Gia 
Long đặt làm 6 trấn, đến năm 


Tân Mão (1831), Minh Mạng đổi 
trấn thành “tỉnh”. Đối với người 
Sài Gòn, Lục Tỉnh có nghĩa là 
các tỉnh Miền Tây nói chung. Đời 
Pháp thuộc, sáu tỉnh cũ được cắt 
ra 20 tỉnh, sau thêm Vũng Tàu 
(vốn thuộc Bà Ra) hóa ra 21 tỉnh. 

Từ 1956, sáp nhập với các 
tỉnh Miền Trung từ vĩ tuyến 17 
trở xuống Nam, kể xuống các tỉnh 
Cao Nguyên và vài hải đảo nữa để 
thành nước Việt Nam Cộng Hòa, 
gồm 40 tỉnh. 


Lục Trấn: đd., tên cũ của sáu trấn 


đất Đồng Nai đời Thiệu Trị: sau 
khi trả Gò Sặt và Nam Vang lại 
vua Cơ Me, còn lại sáu tỉnh: 

1) An Giang (Châu Đốc), 

2) Vĩnh Thanh (Vĩnh Long 
hay Long Hồ, 

3) Định Tường (Mỹ Tho), 

4) Phan Yên (Gia Định), 

ð) Biên Hòa (Đồng Nai), 

6) Hà Tiên. 

(PCGBCTVK.) 

Nam Kỳ lục tỉnh: đd., tên gọi 
chung của các tỉnh trên. 


Luột Sạp: cả thảy, chẳng kì lớn nhỏ 


(P. Của) 

Chưởi luột sạp: chưởi cả (P. 
Của). 

Luộc bốc mạt, luộc hơi bốc 
mạt: luộc sơ sài chưa đặng chín 
lắm. (chữ trong bản dịch của 
Huỳnh Công Giác, In năm 1918, 
truyện Phi Long diễn nghĩa, nhà 
1n Imprimerie Saigonnaise xuất 
bản năm 1907, C. nhì, tr. 64: 
Trịnh Ân nằm chiêm báo, mớ: 
“Cha chả! Rượu này ở đâu mà 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


417 


ngon lung vậy? Còn thịt đây mua 
ở đâu là luộc hơi bốc mạt chưa 
đặng chín đó vậy? Gần đây hay 
xa, đặng đem liệng trong mặt nó 
mà đổi thịt khác”. 

Làm bốc mạt: làm lấy có, 
không cẩn thận, không kỹ càng. 


Lũy cũ Đồng Môn: đd., tên một lũy 


xưa ở huyện Long Thành. Năm 
Mậu Ngọ (1798) triều Nguyễn 
trung hưng, đắp lên 5 cái bảo ởù 
bốn hướng và một bảo ở trung 
ương để nương nhau chống giữ 
binh Tây Sơn, ngoài vòng có 
trồng tre gai dày đặc không chun 
qua lọt. Năm Gia Long thứ 10 
(1811) tre các lũy Đồng Môn, 
Trảo Trảo, Ký Giang đều ra hoa 
trái rồi chết cả, nhưng sau đều 
sống trở lại. 

Ly Trảo Trảo, lũy Ký Giang 
đều ở Long Thành (lãy Ký Giang 
xưa do tiết chế Nguyễn Văn 
Tuấn đồn binh chống Tây Sơn). 
Lũy cũ Trúc Giang, lũy cũ Đông 
Giang, lũy cũ Tân Hoa, đều đắp 
tại những nơi có tên đã kể, và nay 
ghi lại để biết khi đọc các sách sử 
ký xưa. 

Một lời đồn cũng xin ghi luôn 
rằng các lũy tre kiên cố ngày 
xưa khi bình Pháp qua đánh, 
chúng nó qua không lọt bèn vãi 
bừa quăng bừa bạc cắc bạc đồng 
vào lũy tre, lính trong đồn ham 
tiền ban đêm lén ra cắt gai tỉa 
tre để chun vào lượm bạc, dọn 
đường sẵn cho quân địch đột 
nhập vào lũy dễ dàng, cái tham 
là cái hại. 


Các lũy Trúc Giang, Đông 
Giang, Tân Hoa đều thuộc huyện 
Phước Chánh (ĐNNTC tập 1 bản 
dịch N.T). 

(Trong bản Pháp văn của 
Aubaret, thường viết “près de la 
crtadelle mà không ghi đích danh 
cá1 nào, vậy xin đọc và suy xét cứ 
gần Biên Hòa hay Đồng Môn thì 
định trong trí đó là đồn bao hay 
lũy, tức cItadelle đó vậy) 


Lư Hương: dt., lò để mà đốt vật thơm 


(H.TC'). 

Lư Hương Bát Tràng: chế 
tạo tại làng Bát Tràng. (Làng 
Bát Tràng ỏ Bắc Phần, ngày xưa 
sản xuất loại gốm da trắng, ngày 
nay giới chơi đồ cổ rất ưa chuộng, 
nhưng cần phân biệt chơn giả vì 
người ăng-lê nhái và tạo một loại 
gốm tân thời rất giống loại gốm 
Bát Tràng cổ của nước Việt Nam 
ta, phải có con mắt tỉnh đời mới 
khỏi lầm đồ giả tạo). 


Lư Khê: đd. Rạch Vược (xem hòn 


Rạch Vược). 

Lư Khê ö cách hướng đông 
tỉnh ly 7 dặm, hướng đông núi 
Tô Châu cách 4 dặm, hướng nam 
thông với biển cả, hướng tây còn 
đi chữ “Điếu đình” bút tích của 
Mạc Lạnh Công Thiên Tử, khi thư 
thả ngồi câu nơi này, Lư Khê uốn 
chuyển qua hướng bắc rổi ra bờ 
hướng đông Đông Hồ. 

(hãy xem bài Lư Khê ngư bạc, 
nơi chữ “hòn Rạch Vược”). 

Aubaret, tr. 280, viết: “Le 
rulsseau Ùu Fe est situé à 7 ÌIs 
et demi dans Ïest de la ciraldelle 


TVTNMN 


et à 4 lis et demi dans Ïest de la 
montagne de Tô Châu. 

Dans le sud est la mer (Minh 
Ha), et dans Ïouest un hangar 
disposé pour la pêche à la ligne. 
Cest là qưallait autrefols pêcher 
le gouverneur Mac Ton. 

Ce ruisseau est large de 2 
truongs et demi et profond de 5 
pleds; a une longueur de ð lis et 
deml, mals cest après beaucoup 
de coudes et de sinousités qu”l 
va se Jeter au nord dans le lac 
Dong Ho. Sur la rive orlentale se 
trouve le village nommé Tìeu Tan, 
dont les habitants se donnent 
frequemment le plaisir đaller 
dans leurs barques boire du vin 
sous les frais ombrages. 

Ce lieu agréable a une grande 
réputation, et la salle de pêche 
à la ligne de bu Ke est comptée 
parmiI les dis sites remarquables 
đe la province” 


Lữ Phụ: đd. xem Gò Lữ. 
Lý: dặm, độ ba trăm bảy chục (370) 


tầm (theo Huỳnh Tịnh Của): tđ. 
đường Thiên Lý. 


Lì Xi: dt., trong Nam, nói theo người 


Tàu, giọng Triều Châu. 

hiểu là số tiền để cho trẻ dịp 
Tết nhứt, cầu cho nó quanh năm 
đại phát tài. Ngày nay hiểu là 
tiền biếu xén để thưởng công. 
Pháp gọi pourborre. 


Chữ viết: 
Lợi 
Thị 


Luốc (n.): màu xám xám như màu 


tro: luốc lác, chó luốc, lem luốc 
(Lê Ngọc Trụ) 


Trâu Luốc: trâu không được 
đen lắm; có người gọi chơi là £râu 
mốc, có màu mốc mốc; nghĩa rất 
khác với khi mốc. 


Lý Tài: nhd., người gốc tỉnh Phước 


Kiến, Trung Hoa, chạy sang đây, 
cầm đầu đảng Thiên Địa Hội, cồ 
đề Hòa Nghĩa Đạo. Bất thức thời 
vụ, toan bắt cá hai tay cho mau 
phát tài - như tên đã đặt - nhưng 
tài đâu không thấy, chỉ thấy 
họa đến thân thêm liên lụy cho 
cả chủng tộc Tàu cho cả những 
người chệc ở cù lao Phố: Ban đầu 
theo Tây Sơn phải thế đến, lại trỏ 
cờ chạy theo chúa Nguyễn Ánh, 
và tai hại nhứt là giết chết một 
cận thần sủng ái nhứt của chúa 
Nguyễn Nhạc tên là Ngạn. Khi 
hay tin Ngạn bị quân Hòa Nghĩa 
bắt, tự ông Nhạc cầm quân đến 
cứu, nhưng sự việc đã trễ, Ngạn 
đã chết. Ông Nguyễn Nhạc đùng 
đùng nổi giận, dường như ai chặt 
hai cánh tay mình, ông tứctốc tiến 
quân, đánh tan quân Hòa Nghĩa 
sau người Tàu bỏ cù lao Phố và 
định cư tại một chỗ mới họ đặt 
tên là Đề Ngạn, đọc giọng Quảng 
Đônglà Tài Ngòn, Thì Ngòn, biến 
lân ra Sài Gòn như hiện chúng 
ta đang ở. 

Đề, đề là cái bờ, cái đê ngăn 
nước, mà cũng có nghĩa là nắm 
lấy. 

Ngạn là bờ sông có dốc cao. 
Đề Ngạn đúng ra ở chỗ có miếu 
Quan Đếvà miếu Tam Hội, tức 
xóm Quảng Đông Nhai, nay là 
đường Triệu Quang Phục. 

Con cháu Lý Tài vẫn tiếp tục 
làm nghề trung gian ở giữa, phát 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


419 


tài to là nghề mại bản, quen gọi 
“Mái chín” (compradore) 

Chết đã trên hai trăm năm, 
Lý Tài còn báo đời. Nơi tr.42 
ban Pháp văn G.1.T.C., ông 
Aubaret viết “division chinolse 
nommée Hoa NaŸ, trong quyển 
nho “Cuộc đời oanh liệt của Tả 
quân Lê Văn Duyệt, tác giả 
là Lâ Đình Chân dịch lại nơi 


trương 14 và chấm dấu sai là 
“quân Hoa Ngoại khiến cho 
anh bê Thọ Xuân, không nỡ 
phanh phui, nói nửa úp nửa mở 
cắt nghĩa đó là quân Thiên Địa 
Hội, đạo bình Hòa Ngãi (nghĩa 
đọc giọng Nam), hôm nay tôi nói 
hết vì phận sự của tôi là giúp tài 
liệu cho người mai sau viết lịch 
sử Miền Nam lại. 


420 


TVTNMN 


Mã Trường Đà: chỗ thủy lợi 


trên Châu Đốc cũ vào lối 1875 
(PCGBCTVK) (nôm gọi kinh Ruột 
Ngựa) (xem chữ ấy) (nay thuộc 
tỉnh An Giang). 


Mạc Cửu (1655 - 1736): nd., người 


có công đầu tay xây dựng nên đất 
Hà Tiên ngày nay (xem qua thẻ 
Cảng Khẩu). 


Mạc Cửu, quê ở Lôi Châu (Leitchéou, 


Quảng Đông Trung Quốc) một 
sách khác nói ông quê làng Lê 
Quạt (sic) huyện Hai Cuong (sic)? 
Vì bên Trung Quốc, nhà Minh bị 
Mãn Châu xâm chiếm lập nên 
nhà Thanh, có tục gióc bím, ông 
không đầu phục, bỏ xứ, đến đây 
thác địa khai cương, và vì đất 
chưa có tên, nên gọi Cang Khâu, 
đọc giọng Hải Nam (Quỳnh Châu) 
là Cảng Khău, nên sách Pháp âm 
là Cancao. 


Con là Mạc Thiên Tứ, nối 
nghiệp, được triều đình Nguyễn 
ở Huế phong làm tổng binh, có 
công mở mang Hà Tiên, nâng cao 
văn hóa, rực rõ một thời, xưng Hà 
Tiên là Phương Thành, và vì đắp 
lũy tre giáp vòng để chống giặc 
Xiêm Miên, nên cũng gọi Trúc 
Bằng Thanh, (xem thêm bài c. Lê 
Thọ Xuân, trong báo Văn Lang số 
19 ng.T-XIT-19389). 

Mạc Cửu, không tùng phục 
nhà Thanh, Vì Thanh bắt cắt tóc 
gióc bím. Cửu bò sang Chân Lạp, 
thấy phủ Sài Mạt có nhiều sắc 
dân đến buôn bán, bèn mở sòng 
đánh bạc (hốt me), Cửõu cũng nhờ 
nhà phiến ngừa được làm khí nhờ 
thâu nhiều hoa chỉ cờ bạc phát 
nên giàu lồn, bèn xuất tiền chiêu 
mộ dân tứ chiếng lập nên bảy xã 
Mang Kham sau gọi là Hà Tiên. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


421 


Năm Giáp Dần (1674) binh 
Xiêm qua đánh phá Mang Kham, 
bắt Mạc Cửu đem về Xiêm, nhưng 
Cửu trốn về được, bèn dâng đất 
Hà Tiên và đảo Phú Quốc cho 
chúa Nguyễn, và xin thần phục, 
được phong làm tổng binh cho 
về trấn giữ Hà Tiên (việc này 
xảy ra năm Giáp Ngọ (1714) 
(ŒL.N.TĐNVT 9) Mạc Cửu từ trần 
năm Ất Mão (1735), thọ 78 tuổi. 


Mại Bản: dt., trước đây gọi “mái 


chín” (thời Pháp thuộc), sau đó gọi 
theo tiếng Việt là “mãi biện”, tức 
người thay mặt hãng buôn lớn để 
làm môi giới, giao thiệp với khách 
hàng. Pháp gọi compradore, Anh 
gọi pidgin. (Tiếng compradore, 
Pháp mượn của Bồ Đào Nha): 

- Thời Tây mới qua đây, mại 
bản danh tiếng nhúứt, tên gọi Anh 
A Đan, sau có con cháu nối dòng, 
làm luật sư là Me, Anh A Đan. 
Tiếp theo và gần đây, trong Chợ 
Lớn, ai lại không biết tiếng “Má 
Chính Dănh”, tên theo Trung 
Hoa là T7a Ma Yênh”, vốn họ Tạ, 
còn Ma Yêng, chính tả viết định 
chừng và không biết phiên âm 
ra tiếng Việt. Từ sau ngày Giải 
phóng (sau 30-4-1975) ở Việt 
Nam không còn mại bản nào dám 
chường mặt hoặc xưng danh. 

Man Kham, Man Kham (41c), 
chữ trong Aubaret, tr.21. - tên 
cũ của Hà Tiên, nói theo Cơ Me. 
Nay viết Mang Kham (theo bà 
Mộng Tuyết). 

Phương Thành: đd., ở N.V 
tên cũ Hà Tiên do An Nam đặt 
(Aubaret, tr.21). 


Mạc Tôn (1710 - 1780): nhd., con 


của Mạc Cửu, ban đầu tên Thiên 


Tích, tự là Sĩ Lân, sau lấy tên 
là Thiên Tứ là chữ của vua ban, 
mẹ là người xứ Đồng Môn (thuộc 
Biên Hòa), kế nghiệp cha làm 
tổng binh đô đốc trấn thủ Hà 
Tiên, từ năm Ất Mão (1785) khi 
cha mất. Năm kỷ vị (1739 có công 
dẹp giặc Miên, sau lại giúp vua 
Miên là Neac Ông Nguyễn) (Neac 
Nguon, trỏ về xứ và Thiên Tứ có 
công mở rộng đất đai thêm bốn 
huyện: Long xuyên (nay là Cà 
Mau, Kiên Giang (nay là Rạch 
Giá, Trấn Giang) (miền Cần Tho) 
và Trấn D1 (miền Sóc Trăng, Bạc 
Liêu), năm 1759 (Kỷ Mão) có 
công đưa Neac Ông Nguyên về 
làm vua ỏ Cao Man, được vua này 
tặng năm vùng rộng lớn (xem thẻ 
Neac Ông Tôn), năm 1775 (Ất 
Vị giúp chúa Nguyễn là Định 
Vương trong buổi đấu tranh với 
Tây Sơn, năm 1736 (Bính Thìn) 
được chúa Nguyễn phong chức 
khâm sai tổng binh cho phép 
được đúc tiền (theo Aubaret), 
nhưng năm 1777, (Định Dậu) 
vì lánh nạn chạy sang Xiêm La 
bị kẹt và bị bức tử nơi ấy. Mạc 
Thiên Tứ là người tài kiêm văn 
võ, khi còn ngồi trấn ở Hà Tiên, 
có công rất lớn với văn hóa, lập 
Chiêu Anh Các, hợp với các văn 
nhân, Hoa-Việt, cùng xướng họa, 
nay còn lưu truyền nhiều bài thi, 
đáng kể là bộ Hà Tiên vịnh tập, 
trong ấy có luôn mười bài họa 
của Đạm Am Nguyễn Cư Trinh 
ít người biết, may có Đông Hồ 
sao lại được. 

Mạc Thiên Tứ, (rong 
G.Đ.T.C Aubaret, tr.15, dịch là 


TVTNMN 


le gouverneur Thư, mới dễ lầm 
lạc nữa. 


Mặc Bắc: đd., NV th. Trà Vinh, 


ngang Sóc Trăng; 

Cơ Me: stok mé pan, srok 
mắt bằk (di cảo TVK, tr. Le 
Cisbassae). 

(Hai tiếng mé pan, mắt bằk, 
nghe khiến nhớ chữ Maybon, 
nhưng chưa đủ tài liệu để định 
xác). 

Mặc xứ: t. Bắc để gọi chỗ trũng 
để mài mực trên nghiên. 

Mặc trì: như mặc xứ (tr. 44 
sđd). 

Mê tai: t. Bắc, nói thô là khoái 
tai. Trong Nam “rất êm tai”. Nghe 
người bình văn, ta rất mê tai. 

Trong Nam, biến ra “mê tơi”, 
khoái mê tơi: khoái lắm. 

Mễ Phế. Tống Tương Dương 
nhân. Ngụ cư ư Ngô Tự Nguyên 
Chương. 

Hiệu Hải Ngục ngoại sử 
Hựu hiệu Lộc Môn cư sĩ Thế 
xưng Mễ Tương Dương Thích 
thẳng bất ky. Thế hựu xưng vi 
Mễ Điện. Vì văn kỳ hiểm. Diệu 
w hàn mặc. Họa sơn thủy nhân 
vật, tự thành nhất gia. Ái kim 
thạch cổ khí Vưu hỉ kỳ thạch. 
Thế hữu “Nguyên Chương bái 
thạch” chi ngữ... 

Nguyên văn câu này trích 
trong Thơ Nghiên Hoa Mộng của 
Hư Chu (tr.ð4) và tác giả dịch 
như sau: 

“Mễ Phế. Người đời Tống, 
quê ở Tương Dương, ngụ cư ở đất 
Ngô. Tên tự là Nguyên Chương, 
tên hiệu là hai Ngục ngoại sử, 
Lại có tên hiệu nữa là Lộc Môn 
cư sĩ. Người đời gọi là Mễ Tương 


Dương. Tính tình phóng túng, 
không bó buộc. Người đời lại gọi 
là Mễ Điện. Viết văn rất hiếm. 
Giỏi nghề bút mực. Vẽ tranh sơn 
thủy và nhân vật biệt lập thành 
một nhà riêng. Thích những đồ 
vàng đá cổ, nhất là đề đá lạ. Bởi 
vậy người đời có câu “Nguyên 
Chương bái thạch”... 

... qua trương 5ð, tiếp: “Quan 
chi Lễ Bộ viên ngoại lang. Thế 
hựu xưng Mễ Nam Cung. Trứ 
hữu Bão tấn anh quang tập. Thư 
sử, Họa sử, Nghiên sử đẳng thư”. 

Dịch: 

“.. làm quan đến chức viên 
ngoại lang trong bộ Lễ. Người 
đời lại gọi là Mễ Nam Cung. Có 
soạn được những cuốn Bao tấn 
anh quang tập. Thư Sử, Hoa sử, 
Nghiên sử. (sđd tr.55). 


Miến Điện: đd. C.g. Diến Điện, nước 


ở Đông Nam Á Châu (Birmanie) 
sản xuất ngọc thạch 0ade), đá quí, 
hoa thạch, đời Thanh ưa chuộng, 
gọi Tài Lý Xeẹc (Đại Lý Thạch). 
Đại Lý là tên cũ. c.g. Nam Chiếu. 
Bắc giáp Trung Hoa, Tây Tạng, 
Nam giáp Vịnh Bengale, Đông 
giáp Trung Hoa, Đông Dương và 
Thái Lan, Tây giáp Đông Hồi và 
Ấn Độ, đô là Rangoon. 

Xứ nông nghiệp, xuất cảng 
mạnh lúa, gạo. 

- Một cái nghiễn quí, không 
khoái thì thôi, có nhẽ nào lại 
mạn? 

(Trích Thơ Nghiên Hoa Mộng 
của Hư Chu, tr.49): 

khoái là mau chóng, ở đây là 
phát mực nhanh; 

mạn là nước tràn ra, không bị 
bó buộc; ở đây là cho mực chậm. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


423 


- Cái nghiễn nó hoạt nó phạp: 
hoạt là không trệ lại; phạp là 
thiếu, nghèo túng, nhọc mệt: 
cho mực chậm (tr.49). Vì tác giả 
không kèm chữ Hán, nên định 
chừng như vậy và cần dạy cho. 

- Phát mặc: (sđd tr.48); nói về 
nghiên mực cho ra mực nhanh 
hoặc chậm: phát mặc nhanh. 


Mửng: dt., Tiếng Triều Châu, âm 


ra Hán tự “nôn”, tức “cửa”, và 
qua tiếng Việt thành tiếng nôm 
“mãng”, thường hiểu là phía, bể, 
cách thế (tiếng lóng, tiếng điếm 
đàng cờ bạc): anh chơi cái mửng 
ấy xem không ngộ rồi! Chị đừng 
làm cái mửng ấy chớ. 


Mửng nào: bề nào, cách thế gì. 


(Huỳnh Tịnh Của); 


Mửng nào cũng thạo: thế gì cũng 


biết (H.T.C); 

Đủ mửng; đủ mọi cách, thạo 
đời (H.T'C.); 

Bói không có mửng: nói khó 
tin, vì thiếu lý lẽ. ĐNQATVHTC 
viết là: “nói không có lý sự, vỉ vạt. 

Khiếm mửng: không đủ cách 
thế, khiếm mửng là thiếu cửa, 
nói theo điệu đánh me. Mửng 
cũng biến ra “nứng” (môn) như 
câu “me đi xí mứng” là me đi đủ 
bốn cửa: tam yêu túc lượng (ba 
một bốn hai). 

Ê Mửng: Áo Môn (thuộc địa Bồ 
Đào Nha ở Trung Quốc). 


Đa Lộc hoặc hình mục Taberd, vị 
rất ngon, nhưng trái không để 
dành lâu được và phải ăn khi 
bẻ, ăn tại gốc là ngon nhứt, và 
phân ra có: 

- măng bẹo là măng núp trong 
lá, nhờ lá che nắng, vị rất ngọt; 

- măng cũ, do những gốc già 
sanh, vị ngọt; 

- măng mới, do những cây mới 
trồng, còn tơ, trái vị chua, chưa 
địu bằng trái cây đã lão. 

Dt. Măng cụt, do tiếng Mã 
Lai “mangoustan” (cây gọi 
mangoustanier), nói dồn ngắn 
lại, và xin hỏi tiếng mangoustan, 
phải chăng là tiếng nói líu lại của 
“mangue đHindoustan” chăng? 

Vỏ trái măng cụt, và nhứt 
là vỏ già của cây măng cụt, nấu 
rặc sắc lại, trị được bịnh kiết ly, 
bịnh tiêu chảy, do thổ dân Mã 
Lai và Tân Gia Ba bày, và bác sĩ 
Menaut, công nhận rằng hay, bác 
sĩ J.Warings bày ra cách chế tạo 
sau đây, dùng trị bịnh kiết kinh 
niên và bịnh tiêu chảy vùng nhiệt 
đới, có nhiều kết quả: 

Mecorce sèche de mangoustan 

60 grammes. 

Cumin 5- 

Corlandre B- 

Bau (nước lã) 1.200 - 

Nấu sôi, sắc đặc còn độ 600 
grs., uống 120 grs, mỗi ngày 


Mai Khâu: đd., xem Gò Cây Mai. 

Mảnh Hỏa dự: đd., tên Hán của hòn 
Dầu rái ö Hà Tiên (xem chữ ấy). 

Măng cụt, trái măng cụt: một 


hai lần. Trong sách Les plantes 
médicinales của Alfred Petelot, 
quyển 1, trang 63, còn khuyên gia 
vị thêm “teInture d'opium” (xứ ta 


loại trái cây xứ Thủ Dầu Một, 
xứ Lái Thiêu, lấy giống từ xứ Mã 
Lai, do các cha đạo Da Tô, đem 
giống về, có thuyết nói là từ Bá 


thay bằng nhựa bông á phiện) thì 
càng thêm hiệu nghiệm. 

Kinh nghiệm dạy cho biết trái 
măng cụt ăn lúc vừa hái trên cây 


424 


TVTNMN 


xuống thì mau tiêu; để lâu ngày, 
mủ nó đặc lại, trổ màu vàng, 
không tiêu hóa được, và ăn nhiều 
thì phá bụng. 


Mân Thít giang: đd., tên chữ của 


sông Mân Thít (xem chữ ấy). 


Mật Cần Dưng: đd., chữ gọi Hiến 


Cần Đà (PCGBCTVE). 

- Tên kinh rạch chảy về Hậu 
Giang. t Long Xuyên không biết 
viết ra sao ra Miên văn, Miên 
ngữ. 

- Chỗ thâu thuế thủy lợi 
năm 1875 th. Hậu Giang (Long 
Xuyên). 


Mạc Cần Đăng (Dưng): Cả hai ông 


Nguyễn Tạo và Thượng Tân Thị 
đều gọi sông này như vậy, trong 
khi ông Trương Vĩnh Ký trong 
PCGBC, gọi “Mật Cần Dưng”, chữ 
Hán là Hiến Cần Đà. 

Sông này ở bờ phía tây của 
Hậu Giang, theo hướng Tây Nam 
17 dặm thì hiệp làm một giòng với 
sông Thoại Hà, người Kinh người 
Thổ ở xen nhau, có rừng sát liên 
tiếp. Ở ngoài, nghe dân thường 
gọi sông này là Mạc Cần Đăng, 
Mạc Cần Dưng, có lẽ Mật Cần 
Dưng là chữ viết nhưng khi đọc 
thì đọc theo hai âm kia, và vốn là 
tên Cơ Me. 

Aubaret, tr. 251, viết: Mac 
Cân Dang. (không bỏ dấu). 

Lời bàn thêm. - Như đã nói, 
vì chưa thấy chữ viết đúng theo 
Miên là gì và Mạc Cần Dưng, 
Mặc Cần Đăng, chữ nào là đúng, 
nên tạm chừa để sau này bổ 
chính. Cụ Trương Vĩnh Ký để 
lại cách viết là Mặc Cần Đăng, 
cũng gọi Mật Cần Dưng, tên chữ 
là Hiến Cần Đà (theo tôi hiểu, 


“hiến” là dưng, “cần” là cần, 
“đà” là nhánh sông, khúc rạch 
nhỏ. Nơi đây còn một số người 
Miên ở. Xét theo địa thế, thì Mặc 
Cần Dưng là một con rạch đổ ra 
sông Hậu, sau thành tên một cái 
chợ, thuộc xã Bình Hòa, tỉnh An 
Giang, nằm trên bờ rạch và cách 
con lộ Long Xuyên qua Châu Đốc 
độ 700 mét, nằm bên trong, cách 
thị xã Long Xuyên lối 17 km, nơi 
hướng Bắc. 

(Nên thống nhứt theo chữ để 
lại trong ĐŒ.G.B.C.T.V.E. là Mật 
Cần Dưng hoặc Mật Cần Đăng, 
lựa một trong hai địa danh ấy, 
xem thêm nơi chữ Thu Chiến Sai). 


Mắc mớ: dt., đụng chạm, dính dáng: 


“cá rô róc rách ruộng cày, Mắc mó 
gì mây, hỡi cá rô con” (cd xưa). Tôi 
nói mỏi miệng tôi, mắc mớ gì anh 
mà anh ra miệng? 


Mẹ Mõ: dt., một vai nữ duy nhất thủ 


vai hể trong lối chèo, nếu phải 
xếp hạng thì thuộc nhóm hề Môi. 
(Theo hề chèo, do Nhà xuất bản 
Văn hóa Hà Nội 1977). 

“Một mai thiếp có xa chàng, 
đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp 
xin” câu hát xưa này có đến hai 
nghĩa: a) tình người tham lam, vì 
đôi bông nặng không tới chỉ, nên 
thiếp trả, đôi vàng kia hơn lượng, 
nên thiếp xin. (Người như vây, 
không tiếc gì mà thương nhô). 
b) tình người còn lưu chút hậu, 
đôi bông là của cha mẹ chàng ởi 
lễ cưới thì trả lại, vì duyên nợ đã 
tan tành rời rã, thì còn gì mà tiếc; 
duy đôi vàng, nhắc nhở lúc hai 
đứa năm xưa nhịn ăn nhịn mặc 
để sắm cho được với thiên hạ, nay 
rời ra không đành, chàng vì dầu 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


425 


rộng lượng thì cho thiếp giữ làm 
kỷ niệm. Cho chứ, còn muốn cho 
cái gì nữa, duy trổ lại thì chưa vội 
trả lời: nước chưa đổ thì còn có địp 
hồi tâm; nhưng nước đã lìa bầu, 
làm sao hốt lại y số, âu đành đôi 
vàng tặng luôn, mai sau ai chết 
trước kẻ sót lại đưa đi ít dặm 
đường, tình đã hết nhưng người 
hay nợ chưa hết, biết làm sao trả 
lời cho xuôi? 


Mậu và quảng: dt., 


(Phép đo xưa, đo bề từ nam 
chí bắc, gọi là “nậu”, đo từ đông 
sang tây, gọi là “quảng” (L.T'X.) 

K¡nh: di, đường sợi dọc, tức 
đường canh của tấm vải; độ dọc 
trên địa đồ (Đào Duy Anh). 

Độ dọc: kinh đạo, chạy từ đông 
sang tây (long1tude); 

Độ ngang: vĩ đạo, chạy từ nam 
chí bắc (latitude). (!'VKý, Dư đồ 
thuyết lược năm 1887). 


Méat chrouk: tên Thổ của tỉnh 


Châu Đốc. 
Méat: miệng, mồm. Chrouk: 
heo, lợn. 


Mè lấu: bánh của người Tiều, làm 


bằng kẹo mạch nha ngoài áo một 
lớp mè (hột mè trắng), khi ăn vừa 
ngọt vừa thơm và bùi, nhứt là khi 
bánh làm khéo trong ruột mạch 
nha đống trắng xóa tựa rễ tre, cắn 
vào thao trong miệng, ăn quên 
thôi: mề lấu Phú Nổ (Sóc Trăng) 
ngon không chỗ chê. (Có người cắt 
nghĩa mè lấu là mè ngào trên lò 
lửa (mè+1ô)? 

Mè lấu là nói giọng Tiều 
(Triều Châu), còn nói giọng Nam 
là mè láo: một tên nữa là lão hụi, 
phiên âm tiếng Việt là lão hoa 
(hu! là hoa). 


Mè xửng, mè thứng: mè là mè, 


Thứng, xửng là đường. Một thứ 
kẹo ngọt và dẻo, rất ngon, của 
người Triều Châu, Phước kiến. 
Các tỉnh trong Nam, nơi nào có 
người Triều Châu ở, đều có bán, 
nhưng kẹo không ngon, bằng mè 
xửng ở Huế của các tiệm Hồng 
Thuận, Nam Thuận, dưới cầu 
Đông Ba và một tiệm nữa hiệu 
Song Hÿ, ở đường Phan Bội Châu, 
sanh nhai nhiều đời bằng mè 
xửng này. 

Trong Quảng Nam lại có mè 
xửng giòn (thay vì dẻo dal) gọi 
là kẹo kiếng vì làm mỏng trông 
như kiếng. 

(Cả hai thứ bánh ngon này ắt 
không còn vì nay khó tìm nhiều 
mạch nha và đậu phộng để làm 
bánh ấy). 


Mêm xối xiêng... “mêm xối xiêng, 


dà na bắp dà na cọt!”: t.ng. 
Trong Sài Gòn năm xưa; nguyên 
thốt ra bởi tổng đốc Đỗ Hữu 
Phương. Ông lem nhem ba tiếng 
Pháp học lóm, học ở nhà câu 
“même chose que le chien; 1] a 
des cornes, 1l a la barbe”, thì quan 
đủ hiểu tổng đốc “đội mâm” một 
con đê, hình thù ra sao: dê như 
chó nhưng có thêm sừng và bộ 
râu, vừa đủ chọc vui quan cười 
mà nhậm lễ. Nhưng đến dinh 
Thống đốc có lẽ là dịp lễ No En 
hay Tết Tây, cờ xí trống kèn làm 
Tổng đốc quên hết và quýnh quá, 
thống đốc hỏi: “Ông cho tôi con 
thú gì đó?”, tổng đốc giựt mình 
xổ nguyên chùm tiếng bồi (boy) 
như trên, nhưng nay Tây đã lui, 
và câu này cũng trở nên xưa và ít 
ai nhớ. Nhờ đội mâm mà leo lên 


426 


TVTNMN 


hàm tổng đốc, trong khi Tôn Thọ 
Tường, công cán dày hơn mà chết 
nghèo với chức đốc phủ sứ quèn. 

Tổng đốc, hình như có ba gái 
năm tra1, nên chơi chữ, trong hiễn 
ra thách họa: “Trong Chợ Lón có 
nhà họ Đỗ, đỗ một nhà ngũ phước 
tam đa” (một gá1 gả cho đại úy cặp 
bì tên Boun Ôum trên Nam Vang, 
sau cơm không lành canh không 
ngọt, về quét lá đa trong Nhà Kín 
Sài Gòn, một làm dâu nhà Hoàng 
Cao Khải ở Hà Nội, một bà nữa 
tôi không biết về ai và năm trai là 
Hữu Chấn (colonel), Hữu VỊ (phi 
công tử tại trận bên Pháp, xác 
đem về táng khu Vườn Bà Lớn, 
Hữu Trí (tòa áo đỏ) và một người 
hay còn trai khác nữa, tôi không 
biết. Theo Từ điển nhân vật sử 
Miệt Nam (N.X.B Văn Hóa - 1998) 
thì con cháu của Đỗ Hữu Phương 
sau này cư ngụ tại Pháp, có Pháp 
tịch và lấy họ Chan. 

Câu họa lại, vẫn dán cửa nhà 
Tổng đốc mà tác giả không đợi 
lãnh thưởng, viết như vậy: “Cù 
Lao Rồng có lũ thằng phung, 
phun một lũ, cửu tràng bát nhã” 
(bốn chữ sau tôi không biết tác 
giả muốn nói gì, 


Mẹt: tiếng tục, thô, do Merde của 


Pháp là phân của người. Như ta, 
nhất là trẻ nhỏ, ưa nói: cục cứt 
đây nè, mà nặng hơn nhiều. 


Mát: khùng chưa phải khùng, ba 


trợn chưa đúng là ba trợn, khi 
vầy khi lại khác, đúng là mát, 
tiếng mới mượn của Pháp, mad 
(2, toquet, thường nói toc-toc. 
Pháp còn có tiếng lóng 
“maboule” là điên điên khùng 


1X.” 


khùng, nếu nói trọn chữ “ma bùn 


nghe lộ liễu quá, nên dùng tiếng 
mát, có người nói nghe như viết 
mad, cho lạ tai, kỳ trung người 
ấy trí óc không tự nhiên và chưa 
phải là thân chủ của dưỡng trí 
viện Chợ Quán, Biên Hòa. 


Mềm sườn: t.n. 


Hai cuốn sách đã mềm sườn: 
đã cũ và đụng tới thì rách. (L.T.X. 
ĐNVT, số 15). 


Minh (cù lao): đd., cà lao Minh, 


thuộc Bến Tre cũ. 

Bến Tre có hai cù lao là cù lao 
Minh và cù lao Bảo. 

(Cù lao này ở giữa sông Cổ 
Chiên và sông Hàm Luông). 


Mình ên: từ mới, Phan Văn Hàm đã 


từng dùng. Phàm làm cái gì, việc 
gì, không có a1 khác giúp sức, đó 
là ““àm mình ên”, nghe mạnh hơn, 
lạ hơn là nói “ làm một mình”. Tỷ 
dụ: tôi đi mình ên lại đây nè; Do 
tôi làm mình ên mà kết quả được 
như vầy nè! 

Khmer: êng: tu, to1 même, 
soi même Néak êng: vous, vous 
même khluon êng: moi même, 
toi même. 

Minh ên đã nhập tịch Việt 
ngữ frong Nam từ đời Phan Văn 
Hùm vậy (nhưng đã có trước từ 
lâu PV Hùm đến ở Sóc Trăng 
(khoảng 1919...) 


Mỏ Cày: đd., xem sông Mỏ Cày. 
Mô Xoài: chữ viết Mồi Xuy nhưng 


phải đọc Mô Xoài, đd, thuở xưa là 
nơi quân và dân chọn làm phước 
địa, nay đổi gọi Đồng Xoài, và 
các địa danh này nay ít người 
biết đến. 

Vùng Mỹ Tho cũng có hai địa 
danh gần nhau là chợ Xoài Hột và 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


42/7 


chợ Xoài Mút, là nơi Nguyễn Huệ 
ca thắng binh Xiêm nơi trận Rạch 
Gầm (Sầm Giang) năm 1784. 

Gọi Xoài Mút hay Xoài Hột, 
vì hột nó trưu trứu, xơ nhiều thịt 
rất ít, có lẽ là xoài bản xứ hay xoài 
rừng, nay không ai trồng, và chỉ 
mọc thiên nhiên. Xoài mút, phải 
mút nó như trẻ con lúc nhỏ, mới 
thưởng thức được hết vị thơm và 
ngon ngọt của giống quả này, chớ 
gọt sạch sẽ và cắt mỏng ra từng 
miếng thì hỏng mất. Xin chép ra 
đây những bài thơ tam sao thất 
bản này: 

1) Ủy xà! Ủy xà cao, 

Lên xem thử thế nào. 

Đất khách xoài lộn hột, 

Rẫy mọi bắp phơi bao. 

Suối chảy đường thập ngộ 

Chim nói chuyện tam phao. 

Mau mau chạy đi trốn, 

Để tránh kẻ tầm phào. 

(Theo ông Nguyễn Tường 
Đôn ở Quang Nam thì bài này do 
ông Lê Văn Duyệt làm “hồi đánh 
với Tây Sơn”. Nhưng thấy trong 
quyển Chương Dân thi thoại của 
Phan Khôi, thì chỉ có bốn câu và 
nói do ông Lang Rường, người 
Đức Ký (Quảng Nam) làm vào đời 
Gia Long hay Minh Mạng: 

Đất khách xoài lộn hột, 

Rẫy mọi bắp phơi mao; 

Nước chảy đường thập ngộ, 

Chim kêu tiếng bá mao. 

Ngoài ra, trong quyển Thi 
pháp nhập môn của Trương Minh 
Ký in năm 1898, tr.23 lại thấy 
nguyên bài: 

Huy huy! chà chà! cao 

Lên coi như thế nào. 


Kiêng trày xoài trứu hột. 

Rẫy mọi bắp trơ mao. 

Suối khảy đờn rì rịt, 

Chìm trò chuyện lang xao. 

Mau chơn lui bước xuống, 

Cho khỏi tiếng tầm phào. 

Chuyện không xa hơn đời Gia 
Long, thơ mỗi bản in mỗi khác, 
sách nay trải qua nạn thu đốt, còn 
gì là thú sưu tầm và gìn giữ văn 
hóa xưa? (Tài liệu viết và đăng 
trong Đại Việt tập chí số 25 ngày 
16-10-1943). 

Mô Xoài, trong ĐÐĐ.N.Q.A.- 
T'VH.T'C. cũng viết Mọi Xoài, chữ 
mọi hiểu theo thời xưa là người 
sơn cước, không có ch1 là nhục. 


Mộ phát: d.t. chữ trong báo Khảo 


Cổ Học, số th. 12-1971 xuất bản 
ở Hà Nội. 


Mộ có thụ khí: d.t., như trên. 


Mộ phát đúng thuật phong 
thủy d.t. tiếng dân gian miền 
Nam. 

Mộ có rồng doanh (nôm na 
tục truyền). 

Hiểu theo cổ truyền, nhứt 
là ở nông thôn miền Bắc, ở làng 
quê trong Nam, khi bốc mộ để 
cải táng, lúc mở nắp ván thiên 
ra thỉnh thoảng thấy có một lớp 
tuyết trắng phủ khắp xác, da mặt 
người chết vẫn bình thường (còn 
nguyên vẹn) lớp tuyết trắng này 
(chữ trong báo K.C.H. đã dẫn, 
trong Nam gọi “giống như màng 
nhện hay mù sương đóng, gặp 
trường hợp đó, người trong thân 
vội vàng đóng khép không cải 
táng nữa vì cho rằng: “mộ phát 
nhờ chôn đúng địa điểm quí, tỷ 
dụ tin rằng chôn đúng mắt “con 
rồng”, đúng thuật phong thủy. 


428 


TVTNMN 


q) 


Trên thực tế rất ít gặp và nếu 
gặp, thường là mộ của nhà giàu 
hay quí phái xưa. 

Cũng vì lối tin này mà bấy 
lâu nay, từ Trung Quốc chuyền 
qua Việt Nam, luôn cả Ai Cập, 
Âu Châu, gần khắp thế giới, mỗi 
lần có việc thay ngôi đổi chủ, họ 
này lên thế họ kia (Lê Trịnh qua 
Nguyễn) đều có việc đào mả phá 
lăng mộ của triều đại trước, một 
là để diệt trừ thuật phong thủy, 
hai là để dẹp ám ảnh của phe sót 
lại còn nhớ chủ cũ, ba là để phi 
tang giềng mối của sự chống đối 
phe đảng còn tổi tại v.v... khiến 
nên Tây Sơn bỏ trôi đầu lâu cốt 
cha của Nguyễn Ánh, chừng N.A. 
đắc thắng lại giam sọ Nhạc Huệ 
vào vò đặt trong khám đường 
Huế Đô và nghiền ra tro xác khô 
các chúa Tây Sơn, tra vào họng 
súng đồng bắn tan nát ra biển cả, 
ở Ai Cập ăn cắp và bán xác khô 
(momie) của vua chúa cũ của họ 
và ở Pháp, năm Cách mạng khởi 
nghĩa 1789, phá và quăng ra xa 
tất cả hài cốt các vua dòng Capet 
từ Dagobert, ở Nga họ Romanov 
bị tận sát, chỉ ở Trung Quốc lăng 
tẩm vua đời Minh, đời Thanh còn 
chừa một vài và vẫn khai vài mộ 
tỷ dụ của Minh Vạn Lặch, và chí 
ngày nay, tiên liệu sự phá phách 
khó tránh về sau, nên ông nào 
như ông nấy từ Nehru, Chu Ân 


Lai, v.v... đều hỏa táng cốt hài cho 
gọn chuyện. 

Ngày nay chẳng những không 
gìn giữ mộ phần cổ, ở Trung Quốc 
lại còn mời nước khác đến xứ 
khai quật núi biển đất đai để tìm 
mỏ khoáng dầu đốt than đá kim 
cương và kim khí khác. Thuật 
phong thủy đi đời. 

Cổ nhân để lại câu: “Ký qui 
tam xích thố, nan báo bách niên 
phần” chỉ hay họ trong một thời 
gian có hạn. Và gẫm lại mỗi đời 
đều có ý nghĩa của nó. 

Một cụm lâu đài tốt mia tiên( 

Các con mắt tục trộm ưa nhìn, 

No nao tay phiếm dây 
cầm sắt, 

Keo nhọc thung thăng sứ điệp 
truyền. 

(chữ nôm ghi trong một đĩa 
(dĩa) cổ, có lẽ lâu đời lắm, do các 
cụ Hậu Lê hay Sơ Nguyễn cho 
lò sứ bên Trung Hoa chế tạo rồi 
mang về kỷ niệm năm đi sứ ấy 
và do đó mà có danh từ “đồ sứ”. 


Mun, lưỡi mun: vật làm bằng sắt, 


đầu nhọn bén, tra cán dài dùng 
làm binh khí để đâm (giải thích 
trong bài “Người lạ, việc lạ ở Thất 
Sơn (Châu Đốc) của Nguyễn Văn 
Hầu đăng trong Văn Hóa nguyệt 
san tập XIII th. 2 và 3 n.1964 
tr.252. Danh từ này có lẽ do tiếng 
thô âm Cơ Me, nhưng chưa tìm 
đúng chính tả họ viết ra sao. 


Bài thơ này do ông võ Trọng Viền, người quân Cai Lậy (Mỹ Tho) năm trước đọc cho tôi chép lại 
bằng quốc ngữ, và người cố hữu quá cố này, nho học, nhứt là chữ nôm, thật súc tích, già giặn, ông 
dạy chữ "mỹ" đọc" mỉa" (tỷ dục trong câu) : "Mỉa mai Thiền Ngọc đến dinh Châu. Mường tượng 
Chiêu Quân ra ải Nhan" và chữ "cum" là tiếng nôm đặt trong Nam, không chối cãi được. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


429 


Trong ĐÐĐ.N.Q.A.T.V. Huỳnh 
Tịnh Của, “Mung” (có g) là tre 
trầy, “nung xung” là đồ làm mà 
ngăn mũi tên. 

Mỹ An Giang: đd., xem sông Mỹ An. 

Mỹ An Giang: đd., tên Hán của sông 
Đất Sét (xem sông Đất Sét). 

(Vùng này năm 1981 tôi có 
đến thì gọi làng Mỹ An Hưng, còn 
đây tên làng vỏn vẹn có hai chữ 
Mỹ An, không biết làng này có bị 
sáp nhập với một làng nào có chữ 
“Hưng” và được gọi Mỹ An Hưng 
chăng? Tỷ dụ tôi biết trước đây, 
thành phế ®%a Đéc gồm ba làng 
Vĩnh Phước, Tân Qui Đông, Hòa 
Khánh; lối 1931 ba làng nhập lại 
lấy tên chung là Tâm Vĩnh Hòa, 
cũng vì cái lối này mà ngày nay 
muốn điều tra gốc tích cặn cội 
những địa danh xưa, không phải 
là việc dễ. 

Mỹ Lồng Giang: đd., tên Hán của 
sông Mỹ Lồng (xem chữ ấy). 

Mỹ Thanh Hải Môn: đd., tên chữ 
của cửa Mỹ Thanh (xem cửa Mỹ 
Thanh). 

Mỹ Tho (trước viết Mĩi Tho): địa 
danh thuộc NV (nay thuộc tỉnh 
Tiền Giang). 

Cơ Me: srok mé sa, mi so (d1 
cáo T'V.E. trong le Cisbassaec). 

(Xứ (srok) có nàng con gái 
(mê) có nước da trắng (sa, so). 

Mỹ Tho: tỉnh thứ 14 của Nam kỳ 
thời Pháp thuộc. 

Năm 1781, Mỹ Tho được nhập 
vào Phan Trấn; năm 1801 đổi gọi 
huyện Kiến An; năm 1802, cải 
thành Trấn Dinh và năm 1832 
đổi thành thủ phủ Định Tường. 
Thời Pháp trở lại gọi tỉnh Mỹ 
Tho, từ 23-10-1956 tỉnh Gò Công 


sáp nhập với Mỹ Tho thành tỉnh 
Định Tường. 

Sách Pháp cũ viết Vung Ngu 
là vùng này, có khi cũng gọi là Cà 
Úc, ăn tới vùng đất Tân An, khi 
gọi Vũng Gù khi gọi Tầm Vu, đều 
gốc tên Thô. 

Mỹ Tho thời tiền 1920 là đầu 
mối các bến tàu lên Ñam Vang và 
xuống Lục tỉnh, rất đông đúc (có 
câu “trên Sài Gòn dưới Mỹ Tho, 
đâu đâu thiên hạ cũng nhường 
cho", nhưng sau 1920, đổi lại xe 
đò và đường lộ giựt mối thế cho 
tàu thủy và đường nước, thành 
phố Mỹ Tho nay kém bề thạnh 
vượng hơn xưa. 

Ngày mất tỉnh Mỹ Tho vào 
tay Amiral Page (Pháp) là 12-4- 
1861 (TVK). 

Mỹ Tho Giang: đd, tên chữcủa Tiển 
Giang, khúc chảy ngang Mỹ Tho 
(n trong PCGBCTVK xuất bản 
năm 18/5). 

Mỹ Tho (về sông rạch) có 9 vàm 
sau đây: 

- vàm rạch Cái Thiĩa, có chỉ 
nhánh là rạch Mỹ Thiện bên hữu 
ngạn, nhuần gọi hai tổng Phong 
Phú và Phong Hòa; 

- vàm rạch Trà Lọt thuộc tổng 
Phong Hòa; 

- vàm rạch Cái Bè tách ra hai 
vàm nhỏ: vàm phía tây thuộc tổng 
Phong Hòa, vàm phía đông thuộc 
tổng Lợi Thuận, cả hai hội nhau 
ở chợ Cái Bè, làng An Bình Đông, 
nơi đây có một bến nước trước khi 
đổ ra sông Cái; 

- vàm rạch Cái Lợi, chảy 
ngang phía nam tổng Lợi Thuận; 

- vàm rạch Ba Rài, chảy ngang 
tổng Lợi Trinh và Lợi Thuận; 


430 


TVTNMN 


- vàm rạch Trà Tân, tổng Lợi 
Mỹ, nhận nước rạch Trà Luộc của 
ba tổng Lợi Trinh, Lợi Trường và 
Lợi Mỹ; 

- vàm rạch Gầm, tổng Thuận 
Bình và Lợi Trường; 

- vàm rạch Bảo Định (arroyo 
de la poste) chảy qua t. Thạnh 
Quơn, Thuận Trị. 

- vàm rạch Kà Hôn của tổng 
Hòa Hảo. 

1) Arroyo commucial ở trên, 
nay ít dùng vì cạn, tên Việt chưa 
TỐ. 

Mỹ Tho (về các kinh đào). - 
Mỹ Tho có 8 con kinh này quan 
trọng: 

2) Đăng Giang hay rạch 
Chanh, theo monographie 1902 
và theo Alinot sách năm 1916, 
thì dịch ra Pháp văn là arroyo de 
la poste. Đào năm Minh Mạng 
1840, nối liền sông Vàm Cỏ Tây 
qua Sông Cái Mỹ Tho từ đông 
chảy qua Tây gặp rạch Ba Rài, 
kinh Tổng Đốc Lộc rồi gặp rạch 
Cái Bè rồi trổ ra vàm ở sông Cái 
Mỹ Tho. Đăng Giang chảy xuyên 
Đồng Tháp, bắt đầu từ vàm 
rạch Láng Biên, chảy ngang các 
tổng Lợi Trinh và Hưng Nhơn. 
Bò phía bắc tiếp thu nước rạch 
Long Cô, Long Các, Tràm Sáp; 
bờ phía nam thu nước rạch 
Xóm Huế, rạch Quan và rạch 
Bà Nghĩa. Nhưng từ 1902, cỏ 
mọc lấp, Đăng Giang bị bỏ ghe 
thuyền ít dùng. 

Đăng Giang có tên nữa là: 

Kinh Vùng Gù, nối Tân An 
qua Chợ Cũ Mỹ Tho, Pháp luôn 
gọi arroyo de la poste. Dài cả thầy 
28 km., rộng 80m., đào làm nhiều 


lần, chỗ làng Tịnh Hà, có nối một 
côn nhỏ gọi “sống trâu” (Pháp gọi 
dos đâne do thủy triều mé sông 
Cái Mỹ Tho và thủy triều mé Tân 
An (sông Vàm Cỏ Tây) thổi dồn 
cát lại, làm trở ngại lưu thông 
ghe thuyền rất lớn. Năm 1895 nơi 
vàm Mỹ Tho có bắc một cầu sắt 
y một kiểu với cầu ở Tân An, cầu 
này giúp hai bên bờ qua lại và mỗi 
khi có ghe tàu cần dùng thì cầu 
quay được, ghe tàu lưu thông dễ 
dàng tiện lợi. 

3) Kinh Chợ Gạo, Pháp gọi 
canal Duperré, nối rạch Lá 
qua rạch Kà Hôn, xuyên tỉnh 
Gò Công. Đào năm 1877, kinh 
Chợ Gạo dài 10km rưỡi, rộng 
30m. Năm 1902, con kinh 
này náo nhiệt bực nhứt, ghe 
thuyền qua lại không ngớt, và 
công ty giang vận (Messagerles 
Fluviales) cũng sắm tàu đưa 
bộ hành chen nhau chạy trên 
con kinh này. Để tránh tai nạn 
do sự chen lấn giành giựt, và 
để tiện sự canh phòng, có một 
đồn kiểm tra đặt nơi kinh, nên 
trước đây có đặt một con đò 
máy gọi “bắc Chợ Gạo”, ngày 
nay bắc đã dẹp vì được thay 
thế bằng một cầu bê tông qua 
lại mau lẹ hơn nhiều. 

Vì sông Ba La! rày đã cạn, 
không dùng được nên từ 1902 đã 
có hai con kinh chảy ngang cù lao 
Phú Túc, nối ra Cửa Đại, đó là: 

kinh Giao Hòa dài 3km, 200; 
rộng 1ð; 

và kinh Điểu, dài 2km, 200, 
rộng 11m (viết theo monographie 
1902 và theo địa đồ Alinot năm 
1916). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


431 


Mỹ Tho (về kinh rút nước 
phèn từ ruộng vùng Đồng Tháp, 
Pháp gọi canaux de drainage) - 
Mỹ Tho có những kinh rút phèn 
sau đây: 

1) kinh lớn vòng đai Đồng 
Tháp (grand canal de Ceinture de 
la Plaine des Jones), chạy từ làng 
Mỹ Hạnh Đông, tổng Lợi Trinh 
trút nước phèn xuống Arroyo 
Commercial, kinh này dài đến 
46km200; 

2) Nơi làng Mỹ Lợi, có 4 con 
kinh mang tên là kinh 1, 2, 
3, 4 chảy từ ranh giới Sa Đéc 
đụng kinh Vòng Đai (canal de 
ceinture), mỗi kinh như sau: kinh 
số 1 dài 6km, kinh số 2 dài 8m, 
kinh số 3 dài 9km800, kinh số 4 
đài 11km500. 

3) kinh số 5 Pháp gọi canal 
de desséchement (kinh làm cho 
mau khô cạn nước phèn Đồng 
Tháp), kinh này dài 18km 100, 
tách tổng Phong Phú vời tổng 
Phong Hòa, bắt từ ranh tỉnh 
Tân An chảy về hướng bắc, chảy 
ngang kinh Vòng Đai (canal de 
ceinture) để giáp về nguồn là 
rạch Cái Thĩa. 

4) kinh số 6, dài 21km ðO0, 
cũng bắt từ ranh Tân An, chảy 
theo hướng Bắc xuống Nam, cắt 
ngang kinh Vòng Đai (canal de 
ceinture) và cũng cắt tổng Phong 
Hòa dọc theo chiều dài trổ vào 
rạch Cái Thia (Mỹ Đúc Tây). 

ð) kinh số 7, dài 10km 
500, chảy từ rạnh Tân An, cắt 
ngang kinh Vông Đai (canal de 
ceinture) rồi trở về nguồn là 
rạch xép Ông Tĩnh. 


6) kinh số 8, dài 11km 500, 
chảy từ tây bắc qua đông nam, 
đụng kinh 7 chảy ngang làng Hậu 
Mỹ, đụng con kinh số 10 rồi trổ 
vào rạch Thu Ngữ. 

7) kinh số 9, dài 10km ðO0, 
rộng 6m, sâu được 2m, bắt từ 
ranh Tân An, nối qua rạch Đà 
Biên, (rạch này trổ ra sông Vàm 
Cỏ), kinh số 9 này chảy từ Bắc 
xuống Nam theo ranh hai tổng 
Phong Hòa và Lợi Thuận, cắt 
ngang kinh Vòng Đai rồi đụng 
với con kinh số 8. 

8) kinh số 10, dài 11km 400, 
đính với kinh số 9 tại ranh Tân 
An, cắt con kinh Vòng Đai, rồi 
chảy vào làng Giai Mỹ, đổ nước 
vào rạch Cái Gáo. 

Những con kinh này đều do 
tổng đốc Trần Bá Lộc đốc suất coi 
đào, có tội thì phạt, nhưng có công 
thì cũng ghi lại mới là vô tư, vả lại 
công này nếu biết và xét kỹ cũng 
nhỏ thôi vì quan tổng đốc nhà ta 
có ruộng nhiều ở Đồng Tháp, nếu 
khai kinh là để cho ruộng quan 
lớn tổng đốc tốt, rồi ruộng của bá 
tánh tốt theo sau thì bá tánh nhờ, 
xét về mặt ấy thì công kia: zéro 
là không có. 

Khi Trần Bá Lộc chết, chánh 
phủ Pháp tiếp tục theo bản đồ 
Lộc để lại mà tiếp đào thêm. Năm 
1900, phó tham biện chủ quận 
Cái Bè đào được 35km kinh, và 
các kinh tân tạo đều khai hoang 
làng Mỹ Lợi, gần con kinh số 
õ và gần ranh giới tỉnh Sa Đéc 
(monographle Mỹ Tho năm 1902). 


Miến Điện: đd.c.g. Diến Điện, một 


nước ở bán đảo Ấn Độ - China 


TVTNMN 


giáp với Trung Quốc, Lào, Việt 
Nam, kinh đô là Rangoon, Pháp 
gọi Birmame. (Xem Diến Điện). 


Miếu Ông: đd., miếu thờ ông Xá 


Lại, ở Tân Ấn cũ. Chỗ hợp lưu 
hai sông Vàm Có Đông và Vàm 
Cỏ Tây. Ông tên Mai Bá Hương, 
còn gọi là Miếu ông bần quì vì 
dưới rạch có cây bần quì sát mặt 
nước (theo LTX). 

(Trong Nam, danh từ Miếu 
Ông, hay Miếu Bà, thường có 
nhiều chỗ cùng gọi như vậy, vì ky 
húy không dám nói tên vị thần 
ấy, và đã quen tai, như ở đây, Tân 
An, thì đích thị thờ ông Mai Bá 
Hương vậy). 


Miếu bà linh hơn miếu ông: câu 


nói chơi đã thành thành ngữ, ám 
chỉ phụ nữ khó tánh hơn đàn ông, 
cũng nói luôn qua người đàn ông 
sợ vợ, và thông thường vẫn hiểu 
bà “linh” hơn ông, vì đàn bà vẫn 
nhạy cảm hơn, trên thế gian cũng 
như ở cõi âm. 


Mộc hương: dt., Rễ cây thơm mà 


đắng, vị thuốc trị chứng đau bụng 
cùng giáng khí (H.T.€.). 


Mỏồm Gành Tiên, tục danh là Gành 


Bà: đd., ở Hà Tiên (không thấy 
trong PCGBC của Trương Vĩnh 
Ký). 


Cách hướng tây núi Tây Thổ 


30 dặm, đá núi đơm quanh, đường 
lên hiểm trở, cúi xuống góc biển, 
sóng dậy đùng đùng gió lò vùn 
vụt, ghe thuyền đi qua đó phải 
cẩn thận cho lắm. (NKLTĐDC, 
tr.96). 

GĐTTC, tập 1, tr.107, gọi 
đây là Ghểnh Tiên Ky, tục danh 
Ghềnh Bà. 

Aubaret, tr.273, viết: “Le pie 
1necliné ou bec de Tien Cu Chuy, 


vulgairement appelé Ganh Ba, 
est situé à 30 lis dans Touest 
de la montagne de Tay Tho. Ôn 
y voit une Infinité de pierres 
de toutes dimenslons, parm1 
lesquelles 1Ï est ImpossIble de 
pénétrer. Ce pic est sur le bord 
de la mer, et 1Ì est constamment 
battu par les flots. 

Le vent souffle en tourbillon 
autour de ce pIc; les barques, en 
sen approchant, doivent porter 
la plus grande attention à leur 
route. 

lin résumé, depuis le nord 
Jusqư'à Ïouest, ce ne sont partout 
que montagnes sếparées par 
des ravIns et des rulsseaux et 
couvertes đarbres nombreeux. Ce 
terrItoire est uniquement habité 
par les oIseaux et les animaux 
Sauvaøges. 


Mong Thọ Thôn: đd., tên làng Thổ 


thuộc hạt Rạch Giá. 

Làng nầy có người Miên ở 
nhiều. Tên Miền của làng là 
“chong ruseï” (chót ngọn tre). 
Tại sao có tên lạ vậy? Vốn người 
Miên rất giản dị và có tánh rất 
nên thơ, là đặt tên chỗ ở khi để 
kỷ niệm một dấu tích cổ (tỷ dụ 
Bãi Xàu là kỷ niệm buổi chạy 
giặc ăn cơm chưa chín hoặc hồn 
nhiên “xứ nàng có nước da trắng 
“Mi Sa, Mỹ Tho”, hoặc thiết thực 
“Phsar Dek: Chợ bán sắt: Sa 
!Đéc; srok kramuon sa: xứ có sắp 
trắng: Rạch Giá, v.v... Và Chong 
rusei (chót ngọn tre) kỷ niệm 
buổi gặp nhau khi trời vừa điểm 
hồng trên chót ngọn tre (vừa hừng 
sáng, mặt trời vừa lú trên đầu 
ngọn tre). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


433 


Hiểu vậy rồi, bắt qua phiên 
âm hay phiên dịch. Các cụ lãnh 
làm việc nầy, trước đầu thế kỷ 
Hai Mươi, (trước năm 1901), 
trước năm đặt ra địa bộ (sổ bộ 
về ruộng có từ 1901) (qua năm 
1921 lập địa bộ kỳ nhì), các cụ 
có phận sự dịch tên Thổ ra chữ 
nôm để dễ vô bộ, các cụ tự ý dịch 
theo sức học riêng của mỗi người 
và cũng không có phương pháp 
thống nhứt nào, cho nên tỷ dụ: 
Kompong ku, vàng đông Nam 
Ky, miệt Tân An, dịch là Vũng 
Gà, để sau biến lần, thay đổi lần 
lần ra Vũng Cù rồi Cù Úc. Lối 
phiên âm nầy tỏ ra thông thái 
và sức học rộng. 

Trong lúc ấy, vùng Tây Nam 
Kỳ, miệt Sốc Trăng, có mấy ông 
kinh lịch (lettré) thông hiểu chữ 
Nho, dịch Kompong Eu là Giồng 
Có, có ý giữ lại âm nói và không 
dịch sát chữ “ku” là con bò (Gù, 
Cù,...). 

Đến chữ Chông Rusei, chót 
ngọn tre, các cụ giữ ý và dịch 
ban đầu là “Chung sư” “rạch 
Chung Sư” “Trần Sư” (giữ âm 
nói); sau rốt, đổi ra tiếng Việt và 
dịch “Mong thọ” (mong là trông 
mong ngụ ý chữ “chông”và “thọ” 
(cây) nhắc lại cây tre (giữ nghĩa 
bỏ âm nói). 

Đến ngày nay, sao đời vật đổi 
đã năm lần bảy lượt, kẻ uyên 
thâm Hán Nôm đã lu mờ như sao 
về sáng, còn lại nhóm tân học, 
Tây học, bất chấp điển tích, bèn 
tự ý canh cải; một lẽ khác nay mở 
rộng đất đai, có tỉnh dồn hai ba 
làng Thổ làm một và cho một tên 


mới rặt Việt, thành ra tên xã thôn 
nay ngớ ngẩn, và thấy viết “Mông 
thọ” “Đông thọ”, cũng không cần 
tìm hiểu căn cội chi cho mệt óc. 

Múa bài bông: dt. Xem chữ “Trung 
Thu Tiết”. 

Mũi Bà Kéc: đd. Thuộc tỉnh Biên 
Hòa cũ, N.V.) 

(Trong GĐTC Aubaret, 
tr.155 viết “pic de Than Mau, 
vulgairement appelé Mui Ba ke” 
tuy viết làm vậy, nhưng phải đọc 
“Thánh Mẫu Sơn Mũi Bà Kéc”. 

Mũi Bảy Búng ic Alinot): đd., 
Pháp gọi Pointe de Ca Mau, 
tên viết như vậy trong quyển 
géographie Paul Alinot, (hay là 
Bài Bùn viết sai? (rõ là Bãi Bùn 
(xem VNTĐLVĐ). 

Mũi Bãi Bùn: đd., từ rày nên cải 
chính và gọi Mũi Bãi Bùn và 
không nên gọi Bảy Búng nữa. 

Mũi Thủ: đd., mũi đất trước khi 
tới bến Phương Thành từ biển 
vô (Mộng Tuyết, Đường vào Hà 
Tiên). 

Mút tay bà mụ: th.ng. ngày xưa 
có quan niệm các bàmu (ổn bà) 
vì giúp đỡ sản phụ lúc sanh, và 
không biết gì về vệ sinh, nên tay 
dơ bẩn hơn ai, và “nút tay bà mụ” 
là lời thể độc mà cũng là lời nói 
đùa, tùy lúc hiểu. 

Tỷ dụ. - Nó dám thề mút tay 
bà mụ, thì tôi liều mất tiền và 
sẽ không đòi số bạc nó thiếu tôi 
từ trước. 

Mửng: môn (cửa) nói theo giọng 
Triều Châu. Biến ra “nứng ”trong 
th.ng “me đi xí mửng” là me đi tứ 
môn, đủ bốn cửa. 

Mương Đục, đd. Xem Tuân Ngãi. 


434 


TVTNMN 


Nai Rịa Lí Rang: thành ngữ đời 


trước để tả nét phong lưu, lịch 
duyệt của một người từng trải 
việc đời: ăn cơm thì gạo Đồng Nai 
gạo Bà Rịa, ăn cá thì cá tươi Phan 
Lư (Phan R, Phan Rang. (Les 
habitants du nord de empire 
đAnnam ont la coutume đe citer 
le r1z de Nai Ria et le polsson de 
Lñ Ran (sie) (Aubaret, p.177). 


Nai Rịa Rí Ran (sic): thành ngữ đã 


có từ hơn một trăm năm rồi. Bản 
Pháp văn Aubaret dịch Gia Định 
thông chí Trịnh Hoài Đức 1n năm 
1863, tr.177 viết: “Les habitants 
du nord de Ïempire dAnnam ont 
la coutume de citer le riz de Nai 
Rịa et le polsson de L1 lan, dans 
la province de Binh Tuan”. Với 
câu chữ Tây nầy ta thấy đọc họ 
phải khổ tâm không ít vì họ vẫn 


viết quốc ngữ ta theo cách hiểu 
và cố ý của họ. 

Tôi không dịch câu ấy và chỉ 
xin nói khi đọc câu nầy ta không 
khỏi nhớ viển vông. Ngày nay ta 
xê dịch bằng ô tô bằng tàu bay, 
chớ đời ông Trương Vĩnh Ký và 
đời ông Aubaret, dưới nước còn 
dùng thuyền buồm là mau nhứt, 
trên bộ thì chạy ngựa là lẹ nhứt, 
và như vậy đời ấy, không phải ai 
ai cũng mỗi ngày đều Nai Rịa Rí 
Ran và Nai Rịa Rí Ran, nên hiểu 
là một cách nói văn hoa rằng 
người lịch duyệt ăn chơi đáng mặt 
thì cơm ăn phải cơm xứ Đồng Nai, 
Bà Rịa, còn cá thì phải đúng cá 
xứ Phan lí, Phan Rang. Và lại, 
Bà Rịa trước đây có sản xuất thứ 
gạo “nanh chồn” hạt nhỏ và đài, 
cơm dẻo và thơm, buổi nầy ăn 
độn, nếu có một chén nhỏ chan 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


485 


với nước mắm ớt tưởng một giang 
san không đổi! 

Nhưng người lịch duyệt phải 
đòi cho được thứ nước mắm nhỉ 
sản xuất ở hòn Phú Quốc, gọi nước 
mắm nhỉ Phú Quốc, gọi tắt nước 
mắm hòn thì mới thật là kỳ thú. 


Nam Hà: dt., tên gọi đời trước của 


những tỉnh ở phía nam tỉnh 
Quảng Bình trở xuống - nơi có 
sông Gianh (G.Đ.T.C. Aubaret, 
tr.11). Tiếng Nôm gọi là xứ Đàng 
Trong. 


Nam kỳ lục tỉnh: đd, tên gọi chung 


từ đời Thiệu Trị của đất Đồng 
Nai hay đất Gia Định, gồm An 
Giang, Vĩnh Thanh, Định Tường, 
Phan Yên, Biên Hòa và Hà Tiên). 
(PCGBCTVR). 


Nam Kỳ: đd. Tên Miền Nam của 


nước VN thời Pháp thuộc. (Xét ra 
đất Nam Kỳ lắm đổi dời: 

- Đời Võ Vương, năm 1780, 
gồm 3 trấn: Biên Trấn (Biên Hòa), 
Phan Trấn (Gia Định và Định 
Tường); Long Hồ (Vĩnh Long, An 
Giang, Hà Tiên) 

- Đời Gia Long, năm 1806, 
gồm 5 trấn: Phan Trấn (Gia 
Định), Biên Trấn (Biên Hòa); 
Vĩnh Trấn (Vĩnh Long - An 
Giang); Định Trấn (Định Tường); 
và Hà Tiên. 

- Đời Minh Mạng, Nam Kỳ có 
đến tám trấn là sáu trấn đời Thiệu 
Trị kể trên với Gò Sặt (Pursat) và 
Nam Vang (Pnompenh). 


Nam Phố: đd., là tỉnh ly Hà Tiên; 


ngồi ở hướng Cấn (Tây Bắc) ngó 
qua hướng Tốn (đông nam). Cuộc 
đất ngồi ở hướng Tý (Bắc) ngó ra 
hướng Ngọ (nam) cho nên quanh 
theo bãi biển gọi là Nam Phố 


Trong thập cảnh Hà Tiên, có bài 
“Nam Phố trừng ba” (Vũng nam 
sóng lặng) là một bài thi xuất sắc 
trong Nam vậy. (GĐTTTC, tập 1, 
tr.112 và NKUTĐDC, tr.99). 

Aubaret, tr.279, viết: “La baie 
de Ha Tlen, nommée Nam Pho, a 
été désignée par Mac Ton comme 
Tun des sites remarquables de la 
province; la mer y est, en effet, 
đune admirable hmpidité et đun 
calme presque constant” 


Nam Phố trừng ba: một cảnh trí 


đất Hà Tiên đã được ông Mạc 
Thiên Tứ ghi lại trong bài sau đây 
trong 10 bài Hà Tiên thập cảnh: 

Dòng Nam vừng rạng khách 
đầu chơi 

Hai thức như thêu nước với 
trời 

Bãi khói dưới không hương 
lạ bủa 

Hồ gương trong có gấm thêu 
rơI 

Sóng chôm vảy ngạc tình 
khôn xiết 

Nhạn tả thư trời giá mấy mươi 

Một lá yên ba dầu lỏng lẻo 

Đong trăng lường gió nước 
VƠI VƠI. 

(Nam Phố là bãi ở phía Nam 
để đối với Đông Hồ là hồ ở phía 
Đông. Trừng là nước lặng lẽ. Ba 
là sóng. Ai có từng biết cảnh động 
nam ở biển Hà Tiên rồi thì mới 
hiểu dụng ý của thi nhân. Đến 
mùa đông nam, từ tháng tư tháng 
năm cho đến tháng sáu tháng bảy, 
vừa mưa vừa giông vừa sóng vừa 
gió, bãi Nam Phố thật là cảnh 
non bạc trùng trùng, duy tại Bãi 
Ôt mới thật quả “bãi biển trắng 


2 


phau sóng bạc ngàn tâm”, và 


436 


TVTNMN 


“trừng ba” đây là dụng ý thi nhân 
tả cảnh Bãi Ôt. 

Nam Sư Sơn: đd., tên Hán của núi 
Nam Sư (xem chữ ấy). 

Nam Vang: đd., tên chỗ đóng đô của 
vua Cao Miên bây giờ. 

c.ø. Pnom-Penh, Phnom Penh; 
chữ gọi Kim Biên Thành. 

Nam Vang: đd., một trong tám trấn 
đời Minh Mạng. Bảy trấn kia là 
Gò Sặt, An Giang, Vĩnh Thanh, 
Định Tường, Phan Yên, Biên Hòa 
và Hà Tiên. (PCGBC T'V E). 

NamVi Sơn: đd., tên Hán của núi 
Nam Vĩ (xem chữ ấy). 

Naô kía: tiếng khiêm để gọi con của 
mình. Nói theo giọng Triều Châu. 

Chữ là nô từ (tiếng khiêm 
nhượng). 

Nao: nô: đầy tớ; ngày xưa con 
gái kẻ có tội phải vào làm đầy tớ 
cho nhà quan gọi là nô. 

kía: tử: con. 

Nặc Tà: dt., Cơ Me: tà thần. Theo tục 
Miên, họ chia ra ba hạng người 
khuất mặt họ thờ là: 

- Préa: Phật Bù Đà; 

- Nặc Tà: tà thần. Néac: nặc: 
người, ngài. Ta, tà: ông nội, ông. 

- Á Bắc: ngạ quỷ. Xây ông 
Tà Á Rặc: lên đồng kiểu Cơ Me, 
họ gọi: “liêng réac” liêng là giỡn 
chơi, vì khi Á Rặc nhập vào cốt 
đồng, viên cốt nầy đầu trùm khăn 
vải đỏ, ngồi lắc lư, tay cầm chén 
rượu trắng nhỏ, và khách bàng 
quan thường phục rượu á rặc để 
hỏi chuyện bâng quơ, chuyện vặt 
trong buồng the vợ chồng, nếu á 
rặc nói đúng thì mới nhận là “lên 
thật”, vì có thứ á rặc thờ nơi góc 
giường góc vạc (giát của Bắc), hỏi 
á rặc chuyện lớn thì nó không biết 


và hỏi chuyện tục tấu thì nó rất 
rành, cho nên Cơ Me gọi “liêng” 
(giốn chơ!) là vì vậy. 

Ngoài ba hạng trên, Cơ Me 
có Yak: ông chẳn, chẳn tinh, yêu 
quái, trên sân khấu, chằn có đeo 
mặt nạ đữ tợn, chuyên bắt cóc 
công chúa và mỹ nhơn, và để cho 
thần phật sai vặt. 

Năng gù châu: đd., tên chữ của cù 
lao Nang Cù (xem chữ ấy). 

Nấu: tt. Có lẽ biến âm của từ não 
(buồn). Sầu ruột, hư trong ruột, 
chín bấy trong ruột (trái cây) - 
chín quá hóa nẫu. 

nẫu gan: frứ. bấy gan, bầm 
gan tím gan, quá giận: giận nẫu 
gan. 

nẫu nà: £rt. buồn bã, đau đón: 
tin nghe bắt nẫu nà. 

nẫu nực: frt. bực bội vì nắng 
nóng: dang nắng đến nẫu nực cả 
người. 

nẫu ruột: ứý. hư ruột, bấy 
trong ruột (về trái cây: trái ớt nẫu 
ruột); teo ruột, buồn bã uể oải, 
thối chí: buồn nẫu ruột. 

Nấu: đdt., (số nhiều): họ, chúng 

Ca dao ở Quảng Nam có câu: 

“Rồi mùa tót rã rơm khô 

Nấu vềxứ nấu biết mô mà tìm” 

Nấu vàng: dt., tiếng chuyên môn 
của thợ làm kim hoàn, đốt vàng 
đựng trong vót để trong ông lò cho 
chảy ra lỏng, hoặc để vàng cục 
nhỏ trên miếng than thông than 
tràm, dùng đèn hàn thổi lửa cho 
vàng chảy ra lỏng, thì gọi “nấu 
vàng”: sáng sớm chủ lò nấu vàng 
rồi phân phát vàng cho thợ chia 
nhau làm ra nữ trang, vòng kiểng 
chuỗi hột, v.v... 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


48/7 


(Ông lò là tiếng kêu tâng cái 
lò thợ bạc nấu vàng trên ấy, gọi 
lò bằng ông vì chén cơm gia đình 
cũng tùy nơi ông lò nóng (có việc 
làm), hay lạnh tanh vì không a1 
mướn mượn làm). 


Nậu: đdt. Bọn, tui: đầu nậu. Đi theo 


nậu nào. Già nậu. Già nẫu: (già 
nậu, nói trại). 

- ấp nẹp dùng trong việc đi 
rước: mặc áo nậu. 

- nậu rối: bọn buôn cá. 

- cần gì cái nậu ấy. (nậu đây 
có nghĩa là bọn, tụ). 

Trong bản dịch của Nguyễn 
Hữu Sanh dịch truyện Tiết Nhơn 
Quí chinh đông, nhà In E.H. 
Schneider Sài-Gòn In năm 1914, 
lần 3, nơi cuốn 3, trương 129, lúc 
Uất Trì tra xét binh sĩ cố tìm cho 
ra hiền thân Tiết Nhơn Quí, vì 
cuộc tra xét kỹ lưỡng quá, để đánh 
lạc sự chậm chỉ của nguyên soái 
mê rượu là Uất Trì, nên Trương 
Sĩ Quí bày trò để rượu ngon trên 
gió cho hơi rượu bay vào mũi Uất 
Trì, có câu: “... Uất Trì lúc đó xem 
ngó cùng bốn phía col ra như 
tuồng nậu mất vật gì, nên mặt 
mày buồn xo, không còn muốn 
coi tra xét nữa...”, nậu đây có 
nghĩa “lão ấy, người ấy”, nậu nầy 
là tiếng xưa, nay ít dùng nhưng 
cần cắt nghĩa cho người sanh sau 
cùng biết). 

Luận về mặt văn chương, 
muốn xưng là lịch duyệt thì 
phải lầu thông tiếng nói ba 
miền Bắc, Trung, Nam, tiếng 
ngoại quốc cũng cần tường lãm, 
tiếng xưa tiếng nay tiếng lóng 
tiếng lái (nói lái) cũng cho rành 
mới đáng gọi là người Việt, chớ 


không phải bo bo biết có một 
giọng của người đắc thắng chỉ 
nhất thời, mà gọi là “nói tiếng 
thống nhất” được. Nói có một 
giọng, dùng có một chữ duy 
nhất, tỷ dụ nói “thư” bỏ chữ 
thơ, nói nhất, không cho dùng 
chữ nhứt, vân vân, theo tôi, ấy 
là làm nghèo cho tiếng nói chổ 
không còn thống nhất nữa. 


Neac Ông Tôn: nhd. tên vua Cơ Me. 


Sử: Năm Định Sửu (1755), có 
loạn ỏ Nam Vang. Vua Cơ Me là 
Néac Ông Tôn chạy về Hà Tiên, 
làm dưỡng tử cho Mạc Thiên Tứ. 
Ông nầy tâu lên chúa Nguyễn, 
xin cho Tôn được làm vua đất Cao 
Man. Vì thọ ơn ấy, Néac Ông Tôn 
cắt đất dâng cho Thiên Tứ năm 
phủ, là Chan Sum, Sai Mat, Linh 
Quinh, Cần Vọt và Vũng Thơm. 
Thiên Tứ không dám nhận làm 
của riêng, nên dâng trọn lên 
chúa Nguyễn và chúa giao lại cho 
Thiên Tứ cai trị và sáp nhập vào 
địa phận trấn Hà Tiên (C.Đ.T-C. 
Aubaret tr.2ð). 

Cũng năm 1757, Mạc Thiên 
Tứ dạy xây trên phần đất Rạch 
Giá, một đồn ở Kiêng (sic) - 
giang, một đồn nữa ở Long Xuyên 
(Cà Mau) và cắt quan trấn giữ. 
(Aubaret, tr.25). Vì vậy đất đai Hà 
Tiên thuở ấy rộng lớn, ăn xuống 
tận biển Bạc Liêu ngày nay. 
(Xưng Hà Tiên Quốc cũng là vừa). 

(xem “Hồ Lô nhi tiếu”). 

Qua năm 1759 (Kỷ Mão) nhờ 
sự can thiệp, tâu khéo của Mạc 
Thiên Tứ, nên Neac Ông Tôn 
được Võ Vương phong làm phiên 
vương, ưng cho làm vua ở Chân 
Lạp và sai Trương Phúc Du hộ 


438 


TVTNMN 


tống về xứ và đánh dẹp... chống 
binh Xiêm. Neac Ông Tôn cám ơn 
Thiên Tứ là cha nuôi và đền ơn 
bằng cách hiến Thiên Tứ, vùng 
Tầm Phong Long, kể từ vùng 
Châu Đốc qua 8a Đéc, nói theo 
Miên kể từ Srè Ambel tới Péam, 
tức xuống tận mé biển Bạc Liêu, 
ngày nay, vùng ấy chép lại như 
sau cho nhớ: 

- Hương Úc, cũng gọi Vũng 
Thơm (Kongpong Som). 

- Cần Vot (Kampot), dịch sai 
theo bản Tàu khắc là Cần Bột; 

- Đài Mạt (Cheal Meas), 
Aubaret viết Sai Mat; 

- Chưng Rùm, Aubaret viết 
Chan Sum; 

- Lình Quình, Aubaret viết 
(Linh Quinh) 

Ngày trước xử sự khôn khéo, 
Mạc Thiên Tứ không dám nhận 
đất, tâu dâng lên vua, vua xuống 
chỉ giao cho Thiên Tứ trấn giữ, 
tức châu về Hiệp Phố, nực cười 
vua Cao Man dâng đất cho đất 
dễ như ta nay biếu món ăn và 
vật tặng hảo. 


Nọn: một chét, một vốc; một nọn tiền; 


một nọn gạo. 

Nói dè chừng, để người ta 
tưởng mình biết rồi nên phải 
thú thật với mình. Nói bắt nọn. 
(Trong Nam: nói bắt chẹt. Bị hai 
bên ép lại: chẹt tay há miệng). 

(Tên một cự phú xưa đất Vĩnh 
Long đời đàng cựu lúc Tây vừa 
qua, người thế đặt tên ông là Bá 
Hộ Nọn, có lẽ là tên Tàu, nay còn 
để tiếng trong bài thơ chế nhạo 
ông “Bao tử là cha cái ruột già... 
v.v..) Tra trong Điếu cổ hạ kim 
thi tập của Nguyễn Liên Phong 


xuất bản năm 1915 (Imprimerie 
de lUnion), và theo mấy hàng 
chép tay của tôi ghi trong tập, 
thì căn cứ theo lời luật sư Pons 
biện hộ cho người thừa kế trong 
một vụ kiện giành gia tài, Bá Hộ 
Nọn, tên thật là Trương Ngọc 
Lang (sic), mộ năm 1892 - 1898 
bị tên Trần Văn Viễn đào, Viễn là 
người làng Phước Hậu, tổng Bình 
An tỉnh (Vĩnh Long). Nọn có con 
gái là bà Trương Thị Loan, nhà 
giàu lớn xưa của đất Vĩnh Long. 


Ngọc Am (gỗ): dt, tên loại gỗ thơm, 


thịt trắng gồm gỗ bách mộc 
(pémou và san mộc (samou), 
vẫn là một loại gỗ thông thông 
thường, nhưng có nhiều nhựa, 
mọc tại các vùng Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Hà Giang và Côn Tum. Bách 
Mộc và san mộc đều thuộc họ 
nhà thông nhưng thớ của bách 
mộc là như ta thường thấy ở các 
tấm ván vách thùng đóng hàng, 
nhưng có nhiều nhựa hơn, còn 
thớ của san mộc lại thẳng đuột 
như thớ nứa, thớ tre. San mộc có 
nhiều ở các vùng rẻo cao của các 
tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn. Cao 
Bằng và Nghệ An. Viện khảo cổ 
Hà Nội khảo về những xác chết 
để lâu năm trong các mộ cổ vừa 
khai quật thì gỗ ngọc am có hiệu 
lực giữ xác được mấy trăm năm 
không hư nát, nhờ chất dầu, từ 
gỗ quan tài làm bằng gỗ ngọc am 
tiết ra, đó là điều kiện sơ bản giữ 
được xác không tan rữa, ngoài ra 
quan tài bằng gỗ khác, đầu bằng 
thứ gỗ quí (ngoài Bắc thì gỗ đỉnh 
hương, trong Nam thì gỗ trai, 
giáng hương, huỳnh đàn, danh 
mộc, sao sến, giá tị v.v...) vẫn xác 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


439 


bị tan rữa (theo tập san Khảo Cổ 
Học Hà Nội, số 11-12 12-1971 
tr. 146). 

Samou, cũng viết shamou, 
người Trung Quốc và người Việt 
Nam chuyên làm nghề lái gỗ, vẫn 
tranh mua về đóng quan tài mắt 
tiền nơi phần đất các tỉnh bên ta. 
(Tôi thêm: đời Tống Địch Thanh 
qua chinh chiến vùng Nùng, có 
chôn gỗ này, và lâu năm đều trơ 
nên gỗ pémou mà họ tìm mua rất 
cao giá và chở về xứ họ trên lưng 
lừa lưng la). 


Nghìn: n. hơi; một nghìn: một hơi 


tắt nghìn: tắt hơi. 

đau mới bớt, mới lại nghìn: 
tức gần mạnh vừa bắt đầu ăn 
biết ngon. 


Nguyễn Trung Trực: (1837 - 1868) 


nhd., cầm đầu nghĩa quân chống 
Pháp, tại Vũng Gù (1861), đánh 
lối du kích, rồi di động sang Bình 
Trinh, Nhựt Tho, Bến Lức, Thủ 
Thừa; lên Tân Uyên, Phước Lý, 
Long Thành; qua Hòn Chông, rồi 
qua Hàm Ninh, An Thái, Dương 
Đồng, Cửa Cạn (Phú Quốc), lập 
nhiều chiến công ngày 11-12- 
1861, đốt tàu Esperance tại Nhật 
Tho và Vàm Có Đông tháng năm 
1862, diệt lính Pháp, chiếm Thu 
Thừa, ngày 16-6-1886, diệt bình 
Pháp, chiếm Kiên Giang, sau khi 
nghị hòa bất thành, mất thêm 
ba tỉnh miền tây, Nguyễn Trung 
Trực bất bình động binh lại, Pháp 
dùng toàn lực truy kích ông ở 
Dương Đồng (Phú Quốc), phần 
vợ lâm bồn chết cả mẹ con, phần 
mẫu thân bị Huỳnh Công Tấn 
bắt và làm áp lực, Nguyễn Trung 
Trực cho trối mình đem nạp, Pháp 


dụ hàng không được, hành hình 
ông tại Kiên Giang, ngày 27-10- 
1868 (mậu thìn), vua Tự Đức sắc 
phong Trực làm thượng đăng 
thân thờ tại Vĩnh Thanh Vân 
(Rạch Giá) (VNTDLV®)). 

(Bài vị thờ chung nơi Đền 
thờ Nam Hải Tướng Quân ở 
Châu Thành Rạch Giá (L.T.X. 
ĐNVT13). Nam Hải Tướng Quân 
là chức phong cho cá ông hay cá 
vo, do vua ban. Sở dĩ thờ chung 
như vậy, nghe đâu là do bác sĩ 
Pháp Le Nesfour, có vợ Việt, làm 
hương ca làng Vĩnh Thanh Vân 
đề nghị thờ như vậy để tham biện 
chủ tỉnh Rạch Giá không nghi ky 
và ký tên cho phép. 

Nhà trù nhà bếp, frà phòng, nhà 
đông trù. 

Nhảy lăng ba: nhảy tới lui, qua lại, 
Bo mừng rõ nhảy nhót (H.T.C). 

Múa lăng ba: cũng viết “lăng 
ba” (Trần Phong Sắc): múa tới 
múa lui qua lại. 

Nê trạch: đd., tên chữ của Ba Lăng 
(xem chữ ấy). 

Nguyễn Hữu Huân (1841 - 1875): 
nhd. người làng Tịnh Hà (Định 
Tường), đỗ thủ khoa đời Tự Đức 
khi chưa đầy 20 tuổi, cầm đầu 
chống Pháp sau khi 3 tỉnh miền 
đông NV bị Pháp lấy, đánh khắp 
vùng Mỹ Quí, Rạch Gầm, Tam 
Bình, Thuộc Nhiêu, Gò Lũy, Cai 
Lậy... Tôn Thọ Tường rồi Đỗ Hữu 
Phương dụ hàng Huân không 
nghe, Pháp treo giải thưởng 
không bắt được, triểu đình buộc 
hạ vũ khí theo hòa ước ð-6-1862, 
ông cũng chẳng hạ. Tháng 6 năm 
1863, Pháp vây căn cứ ông ở 
Thuộc Nhiêu, ông thoát đuợc lui 


TVTNMN 


về Châu Đốc, nhưng chính nơi 
đây quan ta bắt toan giải về Huế, 
bên Pháp uy hiếp đem được ông 
về Sài Gòn, dụ hàng không được, 
Pháp đưa ông ra Côn Đảo qua n. 
1864, đưa ông sang đảo Réunïon 
(Phi Châu). Mười năm sau, sau 
hòa ước 1õ-ã-1874, Pháp giải ông 
về xứ và giao cho Đỗ Hữu Phương 
cầm giữ tại nhà, đến cuối n. 1874, 
ông mượn cớ xin về thăm quê 
rồi chiêu tập nghĩa quân, tháng 
2-1875, ông đánh phá các đồn 
bót và giải tán các ban hội tề do 
Pháp củ, từ Trung Lương, Thuộc 
Nhiêu, Gò Túy, Chợ Gạo, Cái Bà, 
cuối cùng ông bị bắt tại Thuộc 
Nhiêu, dụ hàng lần này không 
được, Pháp đem hành quyết ông 
ngày rằm tháng 4 Ất Hợi (1875), 
chỗ hành hình, theo VNTĐ là 
ở Mỹ Tho, nhưng có người nói 
ở chợ Phú Kiết hay Bến Tranh. 
Còn theo L.7'X. (NV T13) bài 
vị ông thì thờ tại đình Bôn canh 
thành hoàng tại giáp nước Cai 
Lộc (Mỹ Tho). 


Nhân Quận Công Nguyễn Văn 


Nhân (theo bản dịch Nguyễn 
Tạo). 

Theo L.T.X. (ĐVTN12) thì 
Nhân, trong Nam đọc là Nhơn, 
vì ông là người ở Sa Đéc, được 
phong làm Gia Định thành tổng 
trấn cùng với An toàn hầu Trịnh 
Hoài Đức phong làm Gia Định 
thành hiệp tổng trấn. 

Về Nhơn Quận Công hay về 
Duyệt quận công Lê Văn Duyệt 
thì nên viết “Gia Định thành tổng 
trấn” chớ không thể viết Gia Định 
tổng trấn). 


Ngậm ngải tìm trâm: th.ng Miền 


Trung V.N.; tục dân xứ Quảng 
(Quảng Nam), phần nhiều do 
người sơn cước hành nghề, chuyên 
việc vào rừng núi, đi suốt tháng 
nầy qua tháng nọ để tìm cây gió 
nào có chứa trầm hương và bảy 
mùi thơm báo tin, phải chịu đủ 
thứ cực khổ, nhịn ăn nhịn khát và 
muốn được vậy phải có ngải nhịn 
đỡ đói, chầy ngày, theo truyền 
thuyết, quên tiếng người thân hóa 
làm con đười ươi sống trong sơn 
lâm với thú rừng. 

Nghề đi tìm quế Thanh, quế 
Quảng cũng y một thế. 


Nguyên Đán Tiết: dt., tên chữ của 


tết Ca, Tết Ca là đầu ca một năm, 
ăn to hơn cả các tết. Đến ngày, ai 
ai cũng sửa sang nhà thờ, sắp đồ 
lễ tết, bây tôi thì lễ tết vua, học 
trò thì lễ tết thầy dân, lễ tết quan, 
con lễ tết cha mẹ, còn những 
người ân nghĩa đưa tết cho nhau, 
tục đều gọi là “đem lễ tết”. 

Đến mông một tháng giêng, 
trên thì vua quan, dưới thì dân 
sự, đều mặc quần áo tử tế sạch 
sẽ, thắp đèn hương, bày cỗ bàn, 
lễ ông vai, đốt pháo. Rồi các quan 
cùng vào mừng vua, lạy năm lạy, 
dâng chén rượu, đọc rằng: “Chúc 
Thiên Tứ vạn niên”, nghĩa là 
“chúc nhà vua muôn năm”. Vua 
ban chén rượu, đáp: “Tứ nhi bách 
phúc” (Cho các ngươi trăm phúc). 

Học trò đến mừng thầy, lạy 
hai lạy, chúc: “Mừng thầy sống 
lâu trăm tuổi, thăng quan, tiến 
chức”. Thầy đáp lại: “Mừng cho 
các anh văn hay, chữ tốt, thi đỗ, 
làm quan”. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


441 


Con mừng cha mẹ, lạy hai lạy, 
chúc: “Xin cha mẹ sống lâu trăm 
tuổi, tóc bạc, da mổi”. Cha mẹ nói: 
“Mừng cho các con bình yên, làm 
việc gì, chăm việc ấy” 

Còn họ hàng mấy bè bạn, đi 
lại mừng nhau, lễ ông vai, rồi 
đưa thiếp danh, chúc lẫn cho 
nhau rằng: “Mừng ông, bà, bác 
chú, anh, chị, v.v...(Tùy bậc mà 
gọi), năm nay mạnh khỏe giàu 
sang hơn năm ngoái: “Mừng 
người già, thì thêm rằng: “Con 
một, cháu đàn”. Mừng người còn 
trẻ thì thêm rằng: “Đẻ con giai”. 
Mừng người làm quan thì thêm 
rằng: “Thăng quan”, “tiến chức”, 
nghĩa là: “lên quan, hơn chức”. 
Mừng người buôn bán thì thêm 
rằng: “Buôn may, bán đắt; một 
vốn bốn lãi”. 

Tục nước Nam, xưa nay, từ 
vua quan đến dân cả năm chỉ lo 
việc nước việc nhà, khó nhọc; cho 
nên đến tết ấy, thì nghỉ bảy ngày; 
trước là mừng được thêm tuổi, sau 
là chơi bời cho bỏ công. 

Đời vua Hoàng Đế, có những 
loài qui, hễ đến tết ấy, cứ đi hại 
dân. Bây giờ, trên núi Độ Sóc, 
có thần Thần Trà mấy thần Uất 
Lũy, ö gốc cây đào, tính hay bắt 
quỉ, vua sai bẻ cành cây ấy, làm 
bút vẽ hình hai ông thần ấy, dán 
ở cửa, thì nó sợ. Sau, lại có giống 
qui, mình cao hơn một thước, tên 
là Sơn Tho, ở núi phương Tây, 
đến tết ấy, cũng đi quấy dân; hễ 
ai trông thấy nó thì phải đau ốm. 
Đến đời nhà Tống, ở bên cạnh nhà 
người Lý Điền, có người phải quỉ 
ấy làm, người ấy bảo lấy ống tre 
đốt nó lên, thì khỏi ngay. Bởi hai 


tích ấy, dân mới được yên, cho nên 
bây giờ, đến tết ấy, viết chữ Thần 
Trà Uất Lũy, mấy dán tranh, đốt 
pháo, là vì thế. 

Ây là tích “tết Ca,”(Theo chính 
ta bộ Chrestomathie Annamite 
của ông Edmond Nordemann, 
bản IDEO năm 1914. tr.47). 


Nguyễn Cư Trinh: (1716 -1767). 


nhd. hiệu Đạm An, sinh quán 
xã An Hòa. h. Hương Trà (Thừa 
Thiên). Tổ tiên họ Trịnh, người 
h. Thiên Lộc (Nghệ An), cha ông 
là Trịnh Đang Đệ, có công lồn, 
nên được chúa Nguyễn Phúc Chu 
(1691-1725) cho ăn họ Nguyễn, 
đến đời chúa Võ Vương Nguyễn 
Phúc Khoát, vào năm Mậu thân 
(1740) Nguyễn Cư Trinh đỗ cử 
nhân, được bố trí phụ phủ Thiệu 
Phong (Quảng Trị), qua năm giáp 
tý (1744) đuợc gọi về kinh cho 
trông nom việc hành chánh, đầu 
năm canh ngọ (1 7ð0) được bổ tuần 
phủ ở Quảng Ngãi, nơi đây ông 
trổ tài mưu lược, bình định được 
mọi Đá Vách, lúc nầy ông soạn ra 
bộ Sãi Vãi để quân sĩ ca hát quên 
mỏi mệt, văn ông thật mới, xướng 
lên nghe như mới làm gần đây, 
ông lại lấy chánh sách khoan hòa 
nhơn hậu mà cai trị, nên dân tâm 
rất cam đức, năm quí dậu (1755) 
ông được sai đi giàn xếp việc nội 
loạn ở Chân Lạp, nhơn dịp ông 
thi hành kế tằm thực (tằm ăn 
dâu) để cuộc Nam Tiến mau có 
kết quả tốt. Chính ông đề ngh] và 
đặt Đông Khâu Đạo tại Sa Đéc, 
Tân Châu Đạo ở sông Tiền, Châu 
Đếc Đạo ö sông Hậu, xét ra trong 
việc mở mang bờ cõi cương vực cõi 


442 


TVTNMN 


Nam, ông đứng đầu công vì vùng 
nầy vốn là đất mới vừa do vua 
Miên là Neac Ông Tôn dâng lên 
chúa Nguyễn. Trong lãnh vực văn 
chương ngoài bộ Sãi Vãi¡, ông còn 
để lại bộ Đạm Am Văn Tập và 10 
bài hát cú họa lại 10 bài Hà Tiên 
Thập Vịnh của Mạc Thiên Tứ. 

Nếu ngày nay bờ cõi nước 
nhà được mở rộng, dân cư Miền 
Nam được no cơm ấm áo, ta chớ 
nên quên hai nhà khai quốc công 
thần này là ông Sĩ Lân Mạc Thiên 
Tứ và ông Đạm Am Nguyễn Cư 
Trinh vậy. 


Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) 


nd., ngoài Bắc gọi Nguyễn Hữu 
Kính (VNSLTTK), quê làng Gia 
Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa, một tướng tài đời 
Nguyễn Phúc Chu, năm 1693 
(Quí Dậu), ông cầm binh đánh 
Chiêm Thành, bắt vua Chiêm là 
Bà Tranh, mỗ mang bờ cõi, qua 
năm 1699 (Kỷ Mão), ông đem 
binh can thiệp nội bộ đất Chân 
Lạp (Gian Phố). Trong Nam quen 
gọi ông là ông Chương, vì chức của 
ông là Khâm Sai Chương Cơ Lễ 
Thành Hầu. 


Nguyễn Hữu Hào (... - 1713) (nd.) 


Năm Canh Ngọ (1690) mùa xuân 
tháng 3, tướng Hào (Nguyễn Hữu 
Hào) bắt được vua Neac Ong 
Thu, giải về Sài Gòn, đến đây bị 
bịnh nên vua Thu băng. Vua nầy 
không con nối hậu, ngoài ra vua 
Nhì Neac Ong Non lại tự sát, ngôi 
vua bỏ trống nên triều thần đề 


nghị lên vua Nam, lập ông hoàng 
Neac lem (sic) con của Neac Nôn, 
lên ngôi vua Cao Man, đóng đô tại 
Gò Bình (G..T.C. Aubaret tr.8). 


Nguyễn Hữu Lễ: nd., Năm Mậu 


Dần (1698) đời Lê Hiến Tôn, mùa 
xuân vua sai tướng Lê (sic) làm 
kinh lược trấn đất Cao Man. Từ 
đây thiết lập căn cứ Non Nai (sic) 
(Đồng Nai gọi theo Tàu) thành 
lập phủ Gia Định và huyện Phước 
Long (Phước Long, Biên Hòa). 
Chức kinh lược có từ năm 1698 
(Mậu Dần) nầy, giao quyền coi sóc 
lục tỉnh Nam Ky. Quan kinh lược 
sau rốt là Nguyễn Tri Phương 
(năm 1861). 

Cùng năm 1698, lập ra dinh 
Trấn Biên (Trấn Biên, Biên Hòa) 
nơi làng Phước Lư (sic). Tại Sài 
Gòn thì lập ra huyện Tân Bình, 
đặt dinh trấn tên là Phan Trân 
Dinh (Phan Trấn Dinh), cắt 
quan cai trị, gọi Cai Bo (Cai Bố), 
sau đổi gọi quan bố, có quan Ki 
Lục (Ký Lục) nay gọi quan an 
(quan án) coi về bên niết. (Như 
vậy chức Ký Lục, quyền hành 
ngày xưa rất lớn, coi về xử án, 
không đồng nghĩa với chức Ký 
Lục, trào Pháp qua đây, ban 
đầu dịch comptable (troisième 
chef de province chargé de la 
comptabilité), sau rốt chức Ký 
Lục chỉ còn nghĩa coi việc biên 
chép (secrétaire), thơ ký, thầy 
ký, gọi tắt ký nầy, ký kia, coi 
nhẹ giá hơn chức thông ngôn, vì 
thông ngôn, đứng gần bàn giấy 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


443 


quan chánh, làm việc thông dịch, 
hãnh diện hơn thầy ký, đứng xa 
bàn ông chánh và chỉ có phận sự 
ghi chép vào sổ sách. 

Câu hát xưa từng ví: “Thông 
ngôn, ký lục bạc chục không 
màng, lấy chồng thợ bạc đeo 
vàng đỏ tay”. và trước đây sắp 
hạng buổi trào Pháp còn ở đây 
thì thầy thông (thông ngôn, sau 
đổi gọi thông dịch viên) là thơ ký 
chánh ngạch, có đi thi đậu sau 
một cuộc thi tuyển có bằng cấp 
(diplôme), ăn lương do sở quản 
hạt cấp (secrétaire du cadre 
local, payé par le budget local de 
la Cochinchine, faisant souvent 
fonctions đinterprète du chef 
đe province) vẫn khác với thầy 
ký, thơ ký địa hạt, ăn lương do 
hạt thu thiền của làng xã cung 
cấp và làm việc giấy tờ, không 
là thông dịch viên (secrétalre 
du cadre réglonal, payé par le 
budget de province, ne falsant 
pas fonction đ”nterprète du chef 
de provInee). 


Nguyễn Thông (1827-1894): nhd. 


Tự Hy Phần, hiệu Kỳ Xuyên (vì 
sanh ở làng Kỳ Sơn, Tân An cũ), 
biệt hiệu Độn Am, lúc nhỏ học 
giỏi, được ra học ở Huế, đỗ cử 
nhân năm 1849 (năm Tự Đức 
thứ 2). Phan Thanh Giản đề củ 
về làm đốc học ở Vĩnh Long, sau 
thăng đến Bố Chánh, dự cải táng 
Võ Trường Toản, lúc Pháp đoạt 
ba tỉnh Miển Đông NV bỏ quan 
theo Trương Định kháng chiến 
vùng Gò Công, Tân An, Chợ 


Lớn kể về văn học, tác giả nhiều 
thi văn: Ngọa Du Sào Thi Văn 
Tập, Kỳ Xuyên Thị Văn sao, Kỳ 
xuyên Công Độc, Đôn Am Văn 
Tập: có dự việc khảo duyệt bộ 
Khâm Định Việt Sử thông giảm 
Cương mục. 


Nguyễn Văn Tồn: nd., người Cơ Me 


theo chúa Nguyễn Ánh, vì có công 
lớn, được ban quốc tỉnh; ông giữ 
chức Điểu Bát, ở Trà Ôn. 

Nguyên ông tên Duông (nên 
người ở Trà Ôn, vì húy, không 
dám gọi “cá duồng” và đổi lại gọi 
“cá bay”. 

(ta thủy hữu dụng) bỏ đi, 
nương theo tên cửa biển Bình 
Thuận tên cá biển. 

(ta thủy hữu tổn), tên cá biển, 
do một người ở Nha Trang cắt 
nghĩa làm vậy: “chụt”và “duồng”. 

Vậy tên ông Điểu Bát, viết 
theo người miền Trung hay theo 
Triều Huế thì ta thủy hữu tồn; 
rồi khi Hán hóa, bỏ chấm thủy 
cho nên “Duồng” hóa ra “Tồn”. 
(L.T.X. ĐNVT' 13). 

Lăng mộ gần đường địa hạt số 
37, cách chợ Trà Ôn 1km500 nay 
thuộc tỉnh Vĩnh Long (ngày vía 
mông 4 tháng giêng ta). 


Ngư Du Diệp Lan: Một giống lan, 


nếu ngắt lá non thả vào chậu rượu 
vừa hâm, tất cái lá sẽ bơi đi bơi 
lại trên mặt chậu rượu. 


Nhà chuông vạc: dt. Chữ trong Thơ 


Nghiên Hoa Mộng của Hư Chu 
tr.71) dịch của Trung Hoa “đình 
chung”. Nhà quan quyền dùng 
chuông để ra lịnh, dùng vạc (thứ 


444 


TVTNMN 


chảo lớn có chưn) để nấu cơm, 
trong Nam gọi chảo đụn. Nghĩa 
rộng: nhà cao sang quyền quí. 

Cửa hầu phiền nhiễu: cửa nhà 
quan khi vào hầu phải quì lạy 
phiền phức. 


Nhạn Tử Lan: dt., Một giống lan, 


nếu khi trời có gió lớn mà không 
buộc kỹ, tất lan sẽ theo gió bay 
lên rừng. 


Nhu Gia: địa danh tên làng ở 


Đốc Trăng, theo tôi nghe thì do 
Sampu th]e1 (chiếc thuyền lung). 
Theo thuyết nữa lại do Ompou 
yéa1 (nhánh bần gie). 
Biến thể ra Nhu Gia? 
Thuyết dưới là của ô. Đào Văn 
Hội viết trong Văn hóa nguyệt 
sau số 13 th. 7 năm 1956). 


Nhũ hương: dt., loại chai thơm 


(H.T.O). 


Nguyễn Tri Phương và Phan 


Thanh Giản, dưới mắt của 
AIfred Schreiner: II ('empereur 
Tự Đức) rappela du Tonkin, 
Nguyễn Tri Phương, qui était 
unIversellement respecté be 
va1llant mandarm revint à la tête 
đun corps de troupe ayant pour 
tout bagage personnel quelques 
vêtements, usés par la campagne, 
quun soldat portait déployés 
au bout đune lance Nguyễn Tri 
Phương démontralt ams1 que la 
guerre ne Ïavalt pas enrichl, et 
le désintéressement de ce vieux 
militalire étalt aussi réeÌ que 
celui de son anclen second Phan 
Thanh Giản. 

Ces deux hommes ont fournl 
des exemples de vertu civique et 
militaire que Phistoire des peuples 
đOccident ne renleralt pas et 


quon est heureux de pouvoIr 
signaler au milieu des turpItudes 
et de la duplicité des mandarins 
annamites. Nous remarquerons 
toutefols l°extraodinalre 
dissemblance đidées entre 
Phan Thanh Gian et Nguyễn Tri 
Phương. Le premler, frappé de 
la pulssance de notre savolr et 
de notre c1v1lIisation aura1t voulu 
amener ses compatriotes à suIvre 
nos enselgnements. Le second, 
persuadé de la supérlorité de 
TYéducation chinolse, nadmettalt 
aucune compromlssion avec la 
selence des hommes đ'Occident. 
Phan Thanh Giản était le 
représentant du progrès éclalré; 
Nguyễn Tri Phương, celui du 
conservatIsme 1rréductible; tous 
deux étalent convaincus, tous 
deux étalent honnêtes (tr. 282- 
283 sách đã dẫn). 

Dịch và bàn - Vua Tự Đức 
đòi từ Bắc về quan Nguyễn Tri 
Phương mà a1 ai cũng ngưỡng 
vọng. Ông dẫn binh về, đồ hành 
lý riêng ông, ông sai một tên quân 
máng trên ngọn kích là vài bộ 
quân y đã ngã màu vì trận mạc 
xông pha, đủ thấy ông không làm 
giàu nhờ chiến tranh và lòng hy 
sanh ái quốc của ông chỉ có quan 
phụ tá của ông là Phan Thanh 
Giản là so sánh được. 

Về đức tánh liêm khiết bên 
làng văn quan cũng như bên 
võ quan, thì hai vị nầy, dẫu sử 
phương Tây cũng hãnh diện phô 
trương giữa cảnh tà tâm ô xú của 
hàng quan lại An Nam. Nhưng 
lạ thay hai vị nầy, tánh tình quả 
là tương khắc. Ông Phan Thanh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


445 


Giản vì hiểu rành về sức mạnh 
của nền văn hiến của chúng ta, 
nên muốn kéo đồng bào của ông 
mau theo văn hóa của ta; trái lại 
ông Nguyễn Tri Phương, sở cậy 
nơi trình độ cao của nền văn hiến 
Trung Hoa, thì khăng khăng chặt 
chẽ không chịu dung hòa bắt tay 
văn hóa Tây phương. Quả Phan 
Thanh Giản là đại diện của sự 
tiến bộ sáng suốt, còn Nguyễn 
Tri Phương là đại diện của sự thủ 
cựu bất di bất dịch. Nhưng cả hai 
đều cương quyết và trung thành. 
(Abrágé de Thistoire dAnnam 
của Alfred Scheiner, tr. 282-283). 

Nóp: dt. bao đệm to, dài cỡ 2 thước 
tây, may kín, chừa miệng theo 
chiều dọc, ban đêm dân lao động 
Hậu Giang dùng để chun vô ngủ, 
muỗi không vô lọt, nằm trên mui 
ghe hoặc trên bờ ruộng hoặc nằm 
trên mặt đất đều gọn: nằm nóp, 
ngủ nóp. 

- cặc nằm nóp: dương vật 
còn một lóp da bao kín đầu màu. 
(Thằng ấy còn nằm nóp: thằng 
trai ấy còn tân, chưa biết đàn bà). 
Trái với cặc lỏ (tục). 

- nóp: tiếng lóng là ví, bốp 
đựng giấy bạc. Thua cháy nóp: 
sạch túi thua róc túi, không còn 
tiền). 

Nóp : do tiếng Miên: nôp : nghiêng : 
natte en Jone cousue en forme de 
sac ; les voyageurs sen servent 
en gulse de moustiquarre (dict. 
J.B. Bernard). (Kontil là đệm dệt 
bằng cây bàng, chiếu thô). Nóp, 
ban đêm dùng khi ngủ, che thân 
khỏi muỗi đốt, ban ngày dùng gói 
các vật cần dùng, y phục v.v... nóp 
là vật bất ly thân của người lao 


động ở Hậu Giang, có lẽ bắt chước 
tục người Miên. 

Muỗi, con muỗi : người Miên 
Øđọi mus. Cái mùng che muỗi, 
Miên gọi mùng (hai danh từ nầy 
có lẽ người Miên mượn của người 
Việt). 

Nóp dt., đệm may bít bồng, chừa 
một phía cho người ta chun vào 
mà ngủ cho khỏi muỗi cắn ; 
cái mùng giả của bạn chèo ghe 
(@ĐNQATVHTC). 

Nằm nóp: Nằm trong đệm may bít 
ấy (H.T.O). 

(Ngày nay đổi thêm nghĩa : a) 
tiếng tục ám chỉ ấn tật da đầu che 
bít dương vật (cặc nằm nóp khác 
với dương vật ló ra gọi cặc lõ) : tục 
b) trai còn tân, chưa biết đàn bà : 
thằng đó còn nằm nóp). 

Nghèo cháy nóp: nghèo quá đỗi 
nghèo (tiếng nói chơi) (H.T.C). 

Thua cháy nóp, thua phơi 
nóp: thua trút túi (tiếng của giới 
cờ bạc). 

Nóp: túp con, quày bằng chiếu, bằng 
cót ở bờ ruộng hay trên thuyền 
để nằm cho khỏi muỗi (V.N.T.Đ. 
Khai Trí Hà Nội) (vì cắt nghĩa cao 
quá nên khó hiểu. Sự thật có từng 
nằm nóp mới biết sử dụng nóp, 
không biết sử dụng nóp, không 
biết sử dụng thì muỗi vẫn vô nóp 
chích như không có nóp). 

Cái nóp thông dụng hơn hết 
là ở miền Hậu Giang và có lẽ do 
người Miên bày. Trong tự điển 
Miền Pháp J. B. Bernard có 
chữ : “Nộp, konti] nôp : natte en 
Jone cousue en forme de sac ; les 
VOyageurs sen servent en guise 
de moustiquaire. Kontil là chiếc 


446 


TVTNMN 


chiếu. Ngủ nóp khác với ngủ 
mùng và rất khác ngủ trần. 

Ông huyện nóp : ngày trước 
ở Mỹ An Hưng (Sa Đéc) có một 
xã trưởng chạy được chức huyện 
hàm, ông ta cố bắt chước làm 
sang nhưng khó che được cử chỉ 
thiếu học, đi đâu cũng khoe một 
ví da đầy giấy bạc, ban đầu anh 
em cười cái bóp của ông huyện 
hàm, sau tặng ông mỹ danh ông 
huyện nóp. 

Huyện hàm là huyện danh dự, 
một phẩm hàm nhà nước Tây ban 
cấp cho nhà giàu giúp ích mỗi kỳ 
có quốc trái hay việc nghĩa. Trên 
nữa có phủ hàm và Đốc Phủ Hàm. 
(Có một tuồng cải lương rất ăn 
khách do Lê Hoài Nởỏ viết, tả xã 
hội trước những năm 1940, nhan 
là “Ông huyện hàm Hàm”. Bòn 
tro đãi trấu khi được phong huyện 
đanh dự thì răng đà rụng hết chỉ 
còn chiếc hàm trơ tro). 


Nội Trúc dự : đd., tên Hán của hòn 


Tre Trong (xem chữ ấy). 


Nơ Ba : tiếng lóng do ngữ Pháp “ne 


pas” (không có), ta dùng theo 
nghĩa bóng, đồng nghĩa với không 
có : nó xem tôi như nơ-boa : như 
tôi không có mặt ở đây. (mới có từ 
vài ba chục năm nay). 


Núi Ác Giùm : đd th. An Giang NV; 


Ác 


Ác Giùm Sơn (PCGBC TVR). 
Trong Le Cisbassac viết Ất Gium 
Sơn). 

Cơ Me: phnom ak yom (di cáo 
TVR tr. Le Cisbassac). 

Xin xem chữ ngất sum. Có thể 
nào núi Ngất Sum là núi Ác Giàm 
của PCGBC của T.V.Ký chăng? 
Giùm, Ngất Sum, Ất Gium, gọi 
tuy khác, nhưng viết giống nhau 


đều nhái tiếng Cơ Me AK Yom, 
nhưng tiếng nây không có trong 
tự điển sẵn tại nhà. Nếu tách rời 
ra, lại e sái ý cổ nhơn, nên thà 
chừa lại sau nầy có người biết 
nhiều sẽ địch. 


Núi Ba Thê : đd., Ba Thê Sơn. 


Cao 30 trượng, châu vi 30 
đặm, cách phía tây bến Thoại 
Hà 18 dặm ngoài. Nơi đây có ba 
ngọn núi trùng điệp xanh tươi, 
có nhiều cây cao bóng mát, có vẻ 
lnh thính. Mặt trước ngó ra chằm 
lớn, cỏ rậm bùn lây. Thoại Ngọc 
Hầu nhân đó đào vét cho thông 
thêm, rộng 20 tầm ghe thuyền lưu 
thông dễ dàng, người Cao Miên và 
dân ta chia nhau ở theo triển núi 
và đường rừng, chuyên về nghề 
săn bắn và nghề bủa lưới theo ao 
chằm thâu hoạch được hai mối lợi. 
(GĐTTC, tập 1, tr.71). 

Aubaret, tr.224 gọi la 
montagne de Ba Tê dưới chơn 
núi có suối Pla Trach. 


Núi Bà Đắc: đd., tên núi thuộc t. 


Châu Đốc NV (PCGBCTVR). 
(Xem Núi Bà Đê). 


Núi Bà Đê: đd., (trong PCGBC, ông 


Trương Vĩnh Ký viết núi Bà Đắc 
mà không kể núi Bà Đê nầy. Phải 
một hòn mà gọi khác chăng?) 

NKLTĐDC, tr. 77, T'T.T. viết: 
“Núi Tiểu Bà Đê, nhọn mà nhỏ, 
cong mà dài, ở về hướng tây núi 
Đại Bà Đê, cách ngọn trung lưu 
sông Vĩnh Tế về hướng tây bắc 
nửa dặm. 

Aubaret tr.229 và Nguyễn 
Tạo (GĐTTC, tập 1, tr.75) cũng 
viết y vậy. 


Núi Bà Đê lớn: đd th. An Giang NV, 


Đại Bà Đê Sơn (PCŒBC TVE). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


44/7 


Cơ Me: Phnom cron romiel 
thom (Di Cảo TVK tr. le 
Cisbassac). Núi có cây Xích Sam 
và Thanh Trúc (Aubaret, GĐ7TC). 

Nguyễn Tạo và Thượng Tân 
Thị đều dịch là “núi Đại Bà Đề”. 
Núi ở về hướng Đông Nam núi 
Chơn Giùm cách ngọn trung lưu 
sông Vĩnh Tế về bờ hướng Tây 
Bác một dặm, có dân cất nhà ở 
đông nơi đây. (Xem núi Đại Bà 
ôi). 

(chữa lại người đi sau sẽ dịch). 


Núi Bà đê nhỏ: đd th. An Giang NV, 


Tiểu Bà Đê Sơn (PCGBCTVR). 

Cơ Me: phnom cron romiêl 
tóc (di cào TVÑ tr. Le Cisbassac). 

Nguyễn Tạo và Thượng Tân 
Thị đều gọi núi Tiểu Bà Đê. 

Núi này nhọn mà nhỏ, cong 
mà dài, ở về hướng tây núi Bà 
Đê lón, cách ngọn trung lưu sông 
Vĩnh Tế về hướng tây bắc nửa 
đặm (Theo NKLUTĐDC, tr. 77). 

(Chừa lại người đi sau sẽ 
dịch). 

Núi Bà Đinh: đd., núi Bà 
Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu ở 
Tây Ninh c.g. Chiêng Bà Đen 
(PCGBCTVK). 

(Viết bà đỉnh, mà đọc Bà Đen; 
không viết Bà Đen, theo tôi, vì e 
hiểu lầm và đổi ra Hán Tự thành 
Hác Sơn. Người Cơ me gọi bà 
này là “yéay khmau” (yéay: mụ, 
lão bà; khmau: đen. Tỷ dụ Tưk 
khamu: Cà Mau: xứ nước thâm 
đen). Tương truyền bà là một 
nữ thần gốc người Thổ (Chàm 
hay Miên) vì có công trợ giúp 
chúa Nguyễn buổi mông trần, 
nên khi tức vị rồi thì phong bà 
là “Linh Sơn Thánh Mẫu”, và vì 


chữ “linh” và chữ “vân” gần giống 
nhau, nhứt là tôi ghi bản gỗ bên 
Trung Quốc khắc đem về, đã 
lầm lạc rồi, nên ông Aubaret và 
ông Nguyễn Tạo đều dịch “Vân 
Sơn”. (GĐTTTC, tập 1, tr.37 chùa 
Vân Sơn). 

Aubaret tr. 177: “La montagne 
de Ba Di (sic) est située en vue 
de la citadelle et dans Ïouest, à 
la distance de 261 lis et demI. 
Cette montagne, parsemée de 
roches de différentes hauteurs 
et extrêmement boisée, offre un 
sol excellent et des sources đeau 
douee. 

Au sommet se trouve la 
pagode Vân Sơn (nuage de la 
montagne) et au pled un lac dont 
la vue est extrêmement agréable. 
La forêt en ce lieu est très épalsse 
et habitée par des Annamites et 
des Moi qui y ont étab]i quelques 
villages...”. 

Núi Bà Đỉnh: đd. th. Tây 
Ninh; Bà Đình Sơn (PCGBCTVR). 

Cũng gọi Chơn Bà len, hay 
Chiêng Bà Đen. Aubaret v. Ba 
Dn. 

Cơ Me: phnom con bà đèn (di 
cáo TVÑ tr. Le Cisbassac). Chiêng 
do choeung, choeung phnom là 
chưn núi, vì kiêng không ở trên 
núi, chỉ ở dưới chân núi. Bà Định, 
không nói Bà ?)en, vì sợ dịch “đen” 
ra “hắc”. Đỉnh chót núi, Cơ Mẹ gọi 
kompul choeung. Miên gọi Phật 
Bà Tây Ninh là "yeay khmau” 
Gia Long phong bà là "Lĩnh Sơn 
Thánh Mẫu", Nguyễn Tạo đọc 
lầm "Linh" ra "Vân" và dịch Vân 
Sơn là không đúng. 


448 


TVTNMN 


Chữ “Chiêng” thường thấy 
trong địa danh Miên. “Chiêng, 
cũng viết và là biến thể chữ 
“châng”. Châng Kran: fourneau, 
foyer portatIf, đúng là “chưn cà 
ràng”. Cà ràng là lò miên làm 
bằng đất nung để chụm củi, 
ngày xưa bày bán ở Cái Răng, 
gần Cần Thơ, rồi thành địa 
danh luôn. Cái Răng là kran, 
chớ không phải “chợ của chú cai 
tên Răng?). 

Núi Bà Đội Om: đd., tên núi thuộc 
t. Châu Đốc NV (PCGBCTVE). 

Núi Bà Kéc: đd., Thần Mẫu Phong 
(@PCGBC TVK). 

Cơ Me: Phnom sek (di cảo 
T.V.K). 

Các ông Thượng Tân Thị, 
Nguyễn Tạo, người dịch Bà Hét, 
người viết Bà Khiết, Thị Khiết, và 
đưa một hòn nhỏ thành một núi 
cao: Thần Mẫu Sơn. 

Chỉ tin được một bản sách cũ 
1n từ năm 1875, viết và dịch Thần 
Mẫu Phong và đó là Núi Bà Kéc. 
Sách ấy của Trương Vĩnh Ký, 
quyển PCGBC. Bao nhiêu sách 
tân thời như của hai dịch giả đều 
là chưa đúng. 

Aubaret tr 135 viết: “Montagne 
Thân Mâu (Mu Ba Kê) 

Địa đồ Alinot: Ca Ba Kè (cần 
xét kỹ phải Bà Kéc nay gọi Ba Kè 
chăng???). 

Nguyên văn trong GĐTC 
Aubaret, tr. 135: “La frontière 
du nord est marquée par la 
montagne Than Mâu (Mu Ba Kê) 
qui sépare le pays de Gia Đình de 
la province de Binh Tuân. 


Sék: sắt sék: perroquet, 
perruche (tự điển J.B. Bernard, 
PannetIer) chìm kéc. 

Phnom sék: núi Bà Kéc là dịch 
theo tiếng Cơ Me vậy. 

Núi Bà Kí: đd., chữ gọi Kí Sơn. Tên 
hòn núi th. Biên Hòa NV 

Núi ở đông nam Long Thành 
48 dặm, có nhiều cấm thú, trước 
đây là nơi săn của khách nhiều 
phương (ĐNNTC). 

Núi Bà Phê: đd., th. An Giang V; Bà 
Phê Sơn (PCGBC TVRK). 

Cơ Me: phnom tà thner (di cảo 
TVK trong le Cisbassac). 

Dịch nghĩa từ chữ: 

Phnom: núi 

Tà, néak ta: ông Tà Thần, Nắc 
Tà, (ta, tà: tiếng kêu tâng người 
già tuổi tác đáng ông của mình. 

'Thner: thnér dér: cou£ure: may; 

rũ thnér: découdre: tháo lằn 
may ra; 

dach thnér: décousu: đứt chỉ 
may. 

Xin mời lựa lấy, dịch lấy. Lấy 
theo âm, xưa dịch bà Phê, đừng 
tìm hiểu như kiểu giám khảo tra 
hạch thí sanh. 

Núi Bà Rịa: đd, tên núi th. t. Bà Ra; 
Bà Rịa Sơn (PCGBC TVRE). 

Cơ Me: phnom chàr (di cảo 
TVR trong le Cisbassae). 

Núi cách hướng đông tỉnh 
ly 178 dặm, giăng ngang đường 
lớn, người ở đó phải đào núi mở 
đường cho xe ngựa qua lại được, 
gần đó có chợ Bà Rịa, cũng có tên 
là chợ Dinh. 

Chợ Dinh ở Huế cũng có một 
câu hát không biết có từ đời nào: 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


449 


“Chợ Dinh bán áo con trai, 

Chợ trong bán chỉ chợ ngoài 
bán kim”. 

Chợ Dinh: chợ ở tại chỗ đô 
hội, chợ buôn bán lớn, không phải 
chợ nhà quê. (NQATV H.T-C.). 
Chỗ nào cũng có thể có chợ Dinh 
được cả. 

Chàr. Tự điển J.B. Bernard 
có char: graver, tracer, burIner, 
aligner: chạm, khắc, ghi, tách 
nét, sắp thành hàng ngay ngắn. 

Chừa người đi sau dịch. 


Núi Bà Vãi: đd., th. Biên Hòa; Nữ 


Tăng Sơn (PCGBC TVR). 

(Vì không muốn dùng chữ Bà 
nên cũng gọi Nói Thị Vãi). 

Cơ Me: phnom đón ci (di cảo 
Trương Vĩnh Ký). 

Sách Nhất thống dư địa chí 
Lâ Quang Định chép: xưa có n1 
cô tên Thị Lượng, đến lập nơi 
đây am Vân Tịnh, (thuộc thôn 
Long Sơn, huyện Long Thành, 
tuy am đã hủy phế, nhưng 
phong cảnh còn khả quan, có 
khách viễn phương đến viếng, 
vịnh thơ rằng: 

Sơ Lâm di phế tự, 

Hoang cảnh tỏa chinh trần, 

Bửu tháp qui ngưu lộ, 

Liên Trì âm mã tân; 

Họa hàm chung cổ hận, 

Thảo trưởng vãng niên xuân; 

Mãn mục tùy linh lạc, 

hoài nhập vận tân. 

(Khuyết danh) 

Rừng thưa chùa bỏ nát, 

Đường loạn bụi đeo đầy; 

Liên Trì nơi ngựa uống, 

Bửu Tháp gót trâu giày, 

Hoa buồn muôn thuở mãi, 

Cỏ rậm mấy năm nay. 


Trông thấy cảnh linh lạc, 

Vần thơ tỏ cảm hoài. 

Nguyễn Tạo @NNTCLTNV, 
t.1 tr.38) 

Phnom đón el; viết theo 
Pannetier; daun chỉ: bonzesse: 
bà Vãi nữ tăng. Vậy núi Bà Vãi 
là dịch từ Cơ Me ra vậy. 

Phàm mất rồi thì gọi bà. Mấy 
ông quan lớn đời xưa không chịu 
tâng ai là bà của mình, nên sửa 
lại £h7 này £h; kia, ngày nay con 
cháu như vầy cũng đáng. 


Núi Bà Xôi: đd., th. An Giang NỤ; 


Bà Xôi Sơn (PCGBC TVR). 

Cơ Me: phnom popal (di cáo 
TVE tr. le CIbassac). 

Aubaret, dịch GĐTC, nói núi 
này có Mã Vĩ Hương và Túc Sa 
Mật, khe suối đều mát xinh và 
chim muông sống thư thả lắm. 

Núi cao 40 trượng, châu vi 
12 dặm, ở về hướng bắc núi Ngất 
Sum cách ngọn trung lưu sông 
Vĩnh Tế về bãi hướng đông nam 
15 dặm. Ở trên núi sanh sản Mã 
Vĩ Hương, dưới chân núi có Túc 
Sa Mật. (NKLTĐDC, tr. 7ð). 

Tên hòn núi này, Thượng 
Tân Thị dịch “núi Ba Xoay”, còn 
Nguyễn Tạo dịch “núi Ba Xùi. 
Tôi dựa theo PCGŒBCTVK mà sắp 
vào núi Bà Xôi. 

Aubaret, tr.226 gọi núi này 
là núi Ba Xui, đẹp như hoa 
phudiung (sic) ở về bắc núi Nga£ 
Sum, cách kinh Vĩnh Te đông 
nam 1ð dặm. 

Núi có Ma VỊ Hương (bols 
odoriférant) và Tuc Sa Mat (miel). 
Nay thuộc tỉnh An Giang). 

Không biết vì sao dịch ra “Bà 
Xôi”? 


450 


TVTNMN 


Nú 


Dựa theo tiếng Cơ Me phnom 
popãi, polã]I không có trong tự 
điển X. J.B. Bernard, nhưng 
lại có: 

popéal: barIolé, bligarré, 
âcheté: rằần ri, vằn vện, có đốm 
SỌC. 

Phnom popéal: núi có sọc có 
lần, lốm đốm nhiều màu, do cây 
cối nhiều thứ mọc loạn xạ. 

Lexique Pannetler viết 
barlolé: popéal. 

i Bạch Mã: đd., Bạch Mã Sơn 
(PCGBC TVK), ở Hà Tiên (N. V). 

Ở tột hướng tây tỉnh ly Hà 
Tiên, tiếp giáp với địa giới Xiêm 
La, Cao Miên. Rộng dài quanh 
quất, hiệp với rừng hoang cỏ rậm, 
ngày xưa là chỗ tụ hội của nhóm 
trộm cướp Trần Đại (N.T. dịch là 
Trần Thái). (NKUTĐDC, 96 và 
GĐTTC, tập 1, tr. 108). 

Ở gần Huế cũng có Bạch Mã 
Sơn khác nữa. 


Núi Bạch Tháp: đd., Bạch Tháp 


Sơn, 

Ở phía Bắc Vân Sơn 5 dặm. Có 
thầy tăng ở Qui Nhơn (Bình Định) 
là Huỳnh Long hòa thượng đến 
lập chùa ở đây. Đời vua Túc Tôn 
Hiếu Minh Hoàng đế năm thứ 
13 (Đinh Ty, 1737), hòa thượng 
mất, các đô đệ làm phù đô (tháp) 
bảy cấp để trân tàng cốt xá lợi, 
tiết tam nguyên, ngày Phật Đản, 
có hạc đen đến chầu, vượn xanh 
cúng quả. (GĐTTTC, tập 1, tr. 104). 

Aubaret, tr.269, viết: 

- Ủn monument à sept 
gradIns superposés (ha£-cap- 
phu-thu): thất cấp phù - ? quls 
embellierent de Trân Tang 
et de Xa LoI sortes de perles 


en verroterle partlculières au 
bouddhisme. 

- Vượn xanh cúng quả, hạc đen 
đến chầu, câu Pháp văn là: “aux 
trois grandes époques de plÏerne 
lune (ler mois, 7è mo1s, 10è mo1s), 
un oIseau mervellleux, nommé 
Nguyên Ác, venait, accompagné 
đune sorte de singe appelé Thanh 
Vien, adorer le monument de ce 
saInt bonze. 


Núi Bình: đd., tên núi ở Hà Tiên; 


Bình Sơn (PCGBCTVK). 

Ö phía tây trấn thự độ 1 dặm, 
dài 2 dặm, cao hơn một trượng, 
các núi đứng dăng chạy đến bờ 
biển. Hình núi nguy nga, ôm 
quanh làm hậu bình cho trấn. 
Ngoài có suối sâu chảy quanh vào 
nam rồi phóng ra biển. Phía bắc 
giáp mương sâu liền ra với suối 
Bạch Tháp phóng ra Đông Hồ, 
làm mương hào cho trấn thành. 
“Bình Sơn Điệp Thúy” (núi Bình 
đăng tốt) là một cảnh trong thập 
cảnh ở Hà Tiên. (GĐTC, tập 1, 
tr.108). 

Trong Aubaret, tr. 267, còn 
hai đại danh này: 

Tuân Câu 

Tháp Tuyên: suối Bạch Tháp. 


Núi Ca Âm: đd th. An GiangNV; Ca 


Âm Sơn (PCGBC TVR). 

Cơ Me: phnom dơn (di cảo 
TVR trong le Cisbassae). 

GĐTTC, tập 1 tr. 72 viết: 
“Sách Đại Nam nhất thống chí 
về tỉnh An Giang nói núi tên Ca 
Tích. Trong bộ GĐTTC Trịnh 
Hoài Đức viết Ca Âm”. Vì hai 
chữ giống nhau, cần xét lại. 
Nhưng lấy theo sách PCGBC, 
ông Trương Vĩnh Ký là người 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


4ð1 


bản xứ đã nhìn nhận có núi Ca 
Ẩm vậy thì hai chữ “Ca Tích” là 
không đúng. Chỗ này, dịch giả 
là Nguyễn Tạo nhận định trúng, 
đuy nơi đoạn tiếp, ông viết “cách 
phía đông nam chỗ đầu Náo 
Khẩu (của chầm)...”, Của chầm 
là gì và chỗ đầu Náo Khẩu là 
gì, nơi đoạn này, rõ lại ông quá 
đốt, không biết “vàm” là gì, nên 
ông dùng chữ “cửa châm”, và 
Náo Khẩu đúng ra là Vàm Nao 
mà ông vì chút tự ái mình là cử 
nhân Hán, nên không chịu khó 
hỏi lại người bản xứ, thành thử 
công việc phiên âm của ông hóa 
ra vô dùng nếu không nói đã đầu 
độc cả những thế hệ tiếp nối. Nay 
tôi lấy đoạn đọc trong bản dịch 
NKLTĐD, tr. 74 của T.T.T. mà 
chép ra đây về núi Ca Âm: (Xem 
trương sau): 


Núi Ca Âm cao 10 trượng, châu vi 


7 dặm, cong đuôi lên mà dài (sic) 
cách đầu Vàm Nao về hướng đông 
nam 3 dặm, có giáng hương, tốc 
hương, sanh sản ở đó. Hướng 
đông trông xuống đồng bằng, 
hướng tây ngó ra hồ chằm, dân 
ta và dân Thổ cày cấy chăn nuôi 
và chài lưới ở dưới ấy. 

Dịch thuật như vầy có phần 
thiệt thà và tin cậy được hơn. 

Aubaret tr. 225 viết Nau Khau 
thay vì Náo Khẩu. 


Núi Cấm: đd., một trong dãy Thất 


Sơn, cao 700m, choán giữa ba 
làng Lễ Trí tg. Thanh Y và làng 
Thuyết Nạp với làng Vĩnh Trung 
tợ. Thanh Ngãi, t. Châu Đốc NV 


Núi Cậu: đd., Bửu Sơn. 


'Tên một hòn núi nhỏ dựa chân 
núi Sập (Thoại Sơn) NV. 


Núi Cậu: đt., miễu nhỏ thờ cậu Trày, 


cậu Qưí, hạt Biên Hòa có nhiều 
(@ĐNQATVHTC). 


Núi Châu Thới: đd., tên hòn núi 


nhỏ, độ 60m, bề cao, tại làng. 
Bửu Hòa, tg. Chánh Mỹ Thượng, 
t. Biên Hòa NV, trên núi có chùa 
Hội Sơn, vì ö gần đường Sài Gòn 
nên kể như danh thắng và được 
nhiều người đến viếng. Chữ gọi 
Châu Thới Sơn, nếu đọc Chiêu 
Thái thì dân địa phương lạc lối 
hiểu lầm. 

Khi còn thuộc Pháp, một nghị 
viện quản hạt, khẩn nguyên hòn 
nên gọi theo tên y là montagne 
Blanchy (tên đủ Paul Blanchy). 

Khi binh Mỹ ở đây đã bắn phá 
lấy đá hư nhiều. Ngày xưa, binh 
Hòa Nghĩa Lý Tài đã chiếm cứ 
nơi đây một lúc, xưng đảng Thiên 
địa Hội sau bị Tây Sơn đánh đẹp. 

2) Au Sud, celles de Châu 
Thới, composées de deux 
mamelons, dont le plus élevé est 
connu sous le nom de “montagne 
Blanchy” (60 mètres de hauteur) 
(monographie Biên Hòa, 1901, 
tr. ð) 

Dịch: Hướng nam, có núi 
Châu Thới, hai ngọn, ngọn cao 
nhứt gọi núi Blanchy (là tên một 
người Pháp có thế lực lớn thời 
thuộc Pháp được bầu làm hội viên 
hội đồng Quản Hạt (conseiller 
colonial). (Núi Châu Thới, cao 60 
thước Tây). 


Núi Chơn Giùm: đd th. An Giang; 


Chơn Giàm Sơn (PCGBC TVR). 
Cơ Me: phnom cơn kan com (di 

cáo TVR tr. Le Cisbassac). 
Aubaret £rong GĐTC, gọi 

đây là núi Châu Sum, có nhiều 


452 


TVTNMN 


thổ sản quí như giáng hương 
mộc, bạch mộc hương, tiêu mộc 
bay (sic), khí trời trong sạch, 
mây và núi kết thành từng, 
trông từ xa như một bông sen to, 
phong cảnh lạ làng. (Xem Chơn 
Giùm Sơn). 

Kan com = chần chọm = chơn 
giùm. 


Núi Chơn Sum (NKLUTĐDCTTT, 


tr. 76). 


Núi Chân Sâm (GDTTCNT, tập 1, 


tr. 7ð). 

Hai địa danh nầy không có 
trong PCGBCTVE. Trái lại trong 
tập nhỏ của ông Trương Vĩnh TlCý, 
có viết rõ ràng: núi Chơn Giùm. 
(tr.49). 

Vậy tôi xin đọc tên núi theo 
ông T' WK. còn về hình tích mô tả, 
dựa theo bản dịch Nguyễn Tạo: 


Núi Chơn Giùm: đd., ở địa phận 


phủ Chơn Giàùm Cao Miên, cách 
bờ phía tây bắc dòng sông Vĩnh 
Tế 5 dặm; hình núi như hoa 
sen mọc trên mặt đất sườn núi 
cao nhọn, hang hóc gồ ghề, mây 
trắng thường bay phất phới, đây 
là vượng khí của mỏ bạc (sie) bốc 
lên. Thổ sản có những cây giáng 
hương bạch mộc hương, sa nhân, 
sao mộc, các vật quí nầy, người 
Tàu, người Miên khai thác, nhà 
cất kế nhau kết thành thôn chợ 
chia nhau thu lấy nguồn lợi 
thiên nhiên chằm rừng sông núi. 
(GDTTC, tr. 76). 

Cơ Me: phnom con kan com 
(di cáo TVK trong le Cisbassac). 

Aubaret tr. 228 kể các cây 
mọc trên núi có: giáng hương, 
bạch mộc hương, tiêu mộc bay, 
và sa nhơn. 


Phnom con kan cõm: không 
dịch được, vì tự điển không đủ 
chữ. Nay tôi viết đoạn này, nếu 
có sai xin chó cười nhạo. Nếu tìm 
được điển kan com, thì cũng dịch 
được địa danh “Cần chông” cũng 
viết kan com tựa tựa như vậy. Th 
có danh từ “con chàng hiu” nhỏ 
con mà chơn cẳng rất dài, chàng 
hiu hót cổ, nói nghe sợ mà không 
biết nó có hót cổ ai chưa. Trong 
tự điển Miên Pháp J.B.Bernard, 
có chữ; 

kâchănh, kânchănh chék: 

petlte grenouille verte à 
longues pattes qui fait dessauts 
gIgantesques. - Kânchănhchék 
ò1 lut tum tasâr, ete ô grenouIlle 
verte, saube sur la colonne... 
(chanson). Dịch: kâchănh, loại 
“chàng hiu” sắc xanh, có tài nhảy 
xa kinh khủng. Có câu hát rằng: 
chàng hiu chàng hìu, hãy ôm cột 
đình”. 

Phnom con kan com và Cần 
chông “srok kancon”, tôi định lấy 
chữ nầy Núi chơn chàng hiu, xứ 
sốc chơn chàng hiu. (Xem thêm 
Chơn giùm sơn). 


Núi Chứa Chan: ởd., tên núi cao 


803 thước Tây, ở làng Gia Ray, 
tổng Tập Phước, thuộc Biên Hòa. 


Núi Chúa: đd., núi cao 584m. sau 


lưng châu thành Côn Sơn NV: 


Núi Chút (sic) đd th. An Giang NV; 


Chút Sơn (PGBC TRE). 
Cơ Me: phnom chuk (di cảo 
TVK tr. Le Cisbassac). 
Dịch: núi chóp mao. 
Chuk: £oupet de cheveux que 
]es enfants portent ordinairement 
Jusqu à leur entrée à la pagode (tự 
điển Miên Pháp J.B Bernard): 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


453 


chùm tóc của con nít Miên chừa 
vá trên đầu như cái chóp mao, 
khi nào vào chùa xuống tóc để đi 
tu và cũng vừa đi học chữ nghĩa 
vì chỉ có chùa là nơi dạy dỗ dân 
MMiên học chữ học đạo và học cách 
ăn ở đời khi vào chùa ở như vậy, 
khi ấy mới cạo trọc lóc đi, và gọi 
“xuống tóc”. 

Người Miên có nhiều lối tu, 
xin nói sơ lược để tạm hiểu: 

a) có cách tu chỉ có nội 24 
tiếng đồng hồ, tôi gọi là “£u tắt” 
vì lối nầy ít lầm lỗi ít mang tội 
nhứt, vì quá vắn tắt làm gì có tội 
cho kịp. Và từ đây không phải tu 
cho mình, mà tu để đền ơn trả 
thảo hoặc cho cha hoặc cho mẹ 
đã qua đời: trong một ngày tròn 
ấy, kẻ đi tu phải chịu xuống tóc 
cạo luôn cả chân mày tóc con 
trụi lũi, vì theo người jMiên, chân 
mày là đầu dây mối nhợ của sự 
tỏ tình, khi nhướng lên nhướng 
xuống quả là làm ám hiệu việc 
tây tà; phải chịu hoàn toàn bỏ 
hết y phục ngoài đời, và khoác 
lên mình mảnh áo vàng của sãi 
chùa, cũng không cần học kinh 
học kệ trước duy phải chịu khó, 
ngoài giờ cơm nước, phải quì gối 
trước bàn Phật và phải nhái y 
mỗi tiếng kinh của một sãi quì kế 
bên mình đọc nho nhỏ cho mình 
nói theo những câu kinh sám 
hối ăn năn xin tội cho người quá 
vãng. Người đã mất dường như 
gỡ nhẹ tội, người con tu tắt dường 
như trả cho cha mẹ một đôi phần 
công ơn mang nặng đẻ đau, thiệt 
là lưỡng toàn kỳ mỹ. 

b) £u có kỳ hạn, tùy nơi mình 
và không al ép buộc, tỷ như sáu 


tháng, một năm, hay đôi ba năm 
tùy ý, hoặc để học cho thành tài 
hoặc để nhờ cửa Phật núp cho 
qua một cơn nguy ngập hay dao 
động cõi lòng (trốn nợ hay lánh 
mặt một người nào đó, v.v...). Duy 
phải ở chùa cho trọn lời khấn hứa, 
nếu nửa chừng bỏ cuộc thì tội còn 
nặng hơn không ởi tu. 

©) tu trọn đời, trọn kiếp; và 
phải hành xác, lựa một nghề khó 
ai làm được thì công quả càng 
cao, tỷ dụ lãnh mạng ban ngày 
nghỉ ngơi cho khỏe, đến tối phải 
ra nghĩa địa lựa những mồ hoang 
không al thăm viếng, đọc kệ kinh 
cầu mong siêu rỗi linh hồn người 
bạc số dưới núm mộ kia. Nghe thì 
dễ, nhưng khi thực hành rất khó, 
phải thuộc kinh làu làu và phải 
có nhiệt tâm hành đạo. 

Ngoài ra phép tu theo Miên có 
phần không như bên ta, thức ăn 
là do sự đi khất thực xin về, tùy 
nhiều nơi thí chủ cho ăn món gì 
cũng được, nếu sát sanh thì đã có 
người kia gánh chịu. Kẻ chơn tu 
đi hành khất đủ chỗ đủ nơi không 
kén chọn, nhưng gặp kẻ dối thế 
thì cũng không ai để ý làm gì, 
công đức hay là tội lỗi, có lương 
tâm tự biết. 

Ngoài ra chỉ ăn một ngọ, 
nhưng nay đã thấy sư sãi dự tiếp 
tân rồi? 


Núi Dài: đd., tên núi thuộc Châu Đốc 


(PCGBTVR). 

Núi thuộc dãy Thất Sơn, làng 
An Túc, tg. Thanh Lễ, (Châu 
Đếc). 


Núi Dinh: đd., tên núi lớn ở phủ 


Phước Tuy, tục kêu là núi Mô Xoài 
(Mọi Xoài). ĐNQATVHTC). 


TVTNMN 


Núi Đá Dựng: đd., tên núi ở vùng 


Hà Tiên (PCGBCTVE). Đã làm 
tiêu đề cho bài thơ sau đây của 
Mạc Thiên Tứ đề là “Châu nham 
lạc lộ”: 

Biết chỗ mà nương ấy mới 
khôn, 

Bay về đầm cũ mấy mươi 
muôn 

Đã giăng chữ nhút dài trăm 
trượng 

Lại sắp bàn vây trắng mấy 
non 

Ngày giữa ba xuân ngân 
phấn vẫy 

Đêm trường chín hạ tuyết 
Sương còn 

Quen cây, chim thể người 
quen chúa 

Dễ đổi ngàn cân một tấc son. 

(Cách Thạch động về phía 
tây bắc một ít, có một dãy núi 
đá xanh, bích lập, đó là núi Đá 
Dựng nầy. Châu là châu ngọc, 
nham là núi đá. Lạc là rơi rót. bộ 
là con cò trắng. Cách đây không 
xa, vùng hạch Giá thuở ấy có Sân 
Chim, gọi “Điểu đình”. Bài thơ 
nầy đúng là kiệt tác. Thi sĩ, mẹ 
Việt cha Trung Hoa, sử dụng ngồi 
bút nôm như trên, không phải ai 
cũng làm được). 


Núi Đá Dựng: đd., tên núi thuộc Hà 


Tiên (PCGBCTVE). 


Núi Đá lửa: đd., tên núi ở Biên Hòa: 


Thạch hỏa cang (PCGBCTVEI). 

(Thach Hoa: pierre à feu 
Aubaret). 

Núi thuộc làng Bình Thạnh, 
có nhiều đá lửa, mùa hè, nắng 
nóng, thấy xẹt lửa trông như sao 
nháy (NKĐDC). 


Le monticule Thach Hoa est 
situé dans le village de Binh 
Tân, canton de Phuoc Vĩnh. Ce 
monticule abonde en plerres à 
feu (silex) et cest pour cela qưon 
le nomme Go mui khoi. 


Núi Đá Trắng: đd., tên núi ở Biên 


Hòa: Bạch Thạch Sơn 

(PCGBCTVK). Núi ở cách 
hướng Tây tỉnh ly mười dặm, 
hướng Nam dòm qua Chợ Bến 
Cá (NKĐDO). 

Nơi đây, ngày trước c 
ngưu, voi tượng, nai hươu 
bầy. (Aubaret, tr.147). 


ó tê 
Ở cả 


Núi Đại Bà Đế: đd., (không có trong 


PCGBCTVR). 

T.T.T. viết: “Núi Đại Bà Đế 
ở về hướng đông nam núi Chơn 
Sum cách ngọn trung lưu sông 
Vĩnh Tế về bồ hướng tây bắc một 
dặm, có nhơn dân cất nhà ở đó. 
(NKLTĐDC, tr. 77). 

Nguyễn Tạo: (GĐTTC, tập 
1, tr.75) thêm: “Núi có nổng 
cao hang lớn, dốc hiểm hố sâu 
thông đỏ tre xanh, cây cối thạnh 
tốt, dân miền núi làm nhà ở 
theo đấy. 

Aubaret £r.229 nói núi nầy có 
xích sam thanh trục, do đó ông 
N.T: viết “thông đỏ tre xanh”. 


Núi Đài Tố: đd th. An Giang NV; Đài 


Tố Sơn (PCGBC TVR) 

Cơ Me: phnom khtô (di cảo 
TVK tr. le Cisbassac). 

Không biết phải núi Đài Tố 
nầy, và núi Đài Tốn của bản N.” 
và bản T'7'T' là một hay không. Vì 
núi Đài Tốn, hai bản cắt nghĩa là 
núi ở về hướng Thìn Ty, tức cung 
Tốn, nên gọi Đài Tốn, cắt nghĩa 
nghe thông, lại nữa núi cao như 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


455 


cái đài. Vậy xin giữ địa danh nầy: 
“Đài Tốn Sơn”. 

Một đàng khác, trong 
PCGBCTVKE, tr.49 viết hai 
lần như vầy: cột “en annamite 
vulgaIre” cột en caractères chinols 

14/ Núi Đài Tốh.ð0 t.circ. 20) 
14/ Đài Tố Sơn. 

(tôi nhìn kỹ không thấy dấu 
mất hay lu chữ “n” sau chữ “tố”. 
Vậy xin chừa để xét lại sau nầy). 
Nếu xét địa danh Đại Tố là 
không có, thì tưởng nên đem chữ 
phnom khtô, cho qua địa danh 
Đài Tốn vậy. 

(khtô: không có trong tự điển, 
xin chừa lại sau sẽ dịch). 

Dựa theo chữ kh¿ô, định 
Trương Vĩnh Ký dịch Đại Tố Sơn 
là đúng, còn chánh tả Đài Tốn 
Sơn, hai ông dựa theo điển nào 
dám nói núi day hướng tốn, cần 
col lại. 

Ngày nay từ năm 1975, có 
nạn hốt và thủ tiêu sách. Nhưng 
tôi vẫn theo thói xưa, giữ tục cũ 
: không thầy đố mầy làm nên. 
Trong khi đang phân vân giữa 
hai địa danh “Đài Tố” (dựa tiếng 
Cơ Me “Phnom ktô” (TVR) và “Đài 
Tốn”, nay lấy bản dịch G.Đ.TC. 
(Trịnh Hoài Đức) Aubaet dịch ra 
Pháp văn làm chứng tích (xem 
thẻ Núi Đài Tốn (Đài Tốn Sơn) 
riêng và chừa về sau định đoạt : 
(xem qua thẻ có Pháp văn). 


Núi Đài Tốn : đd., Đài Tốn Sơn. (th.t 


An Giang, N.V). 

Cao ð0 trượng, châu vi hơn 
20 dặm, ở phía đông nam sông 
Vĩnh Tế, phía tây bắc của Thoại 
Hà, Hình như như cái đài cao 
ở về hướng Thìn Ty, nên gọi là 


Đài Tốn. (Cung tốn phương vị 
đông nam). 

Cách phía đông núi Ngất 
Sum hơn 10 dặm, đứng cao chất 
ngất riêng một mình, xa trông 
thấy suối treo trắng xóa, khói 
đeo lưng chừng núi la đà, khiến 
nhớ câu “nghêu ngao vui thú yên 
hà” trong bộ chén trà kiểu Mai 
Hạc. Trên núi có những nào trầm 
hương, tốc hương, súc sa, sao mộc, 
giáng hương, thông, trúc, sum sê 
tươi tốt có đường tắt quanh co, có 
dấu chơn người lai vãng. Gần đây 
có đồng ruộng, ngoài xa có chằm 
ao, kẻ cày người đánh cá, xa nữa 
còn nghe tiếng gà gáy dưới bóng 
trăng, tiếng chó sủa trong thôn 
xóm, quả là cảnh huống yên hà 
ngoài cõi tục. (Theo GĐTTO). 

Aubaret tr. 288 kể trên núi 
có cây trầm hương, tốc hương, 
túc sa, (mật) tiêu-mộc-bay, giáng 
hương, và cây xam trúc? (nguyên 
văn tiếng Pháp như sau: “Dai 
Ton Son (volcan). La montagne 
de Dai Ton, haute de 50 trương, 
a 20 lis de tour et est située dans 
le sud-est de Vĩnh Te (canal) et 
dans le nord-ouest de Toai Ha. 
Blle est très élevée et comme elle 
correspond à la division £#hĩn thi 
(sic) du ba£ quai, laqguelle div1sion 
est aussI appelée Tôn, on anommé 
Dai Tôn cette montagne, qui giIt 
à est de celle de Ngat Sum et 
au sommet de laquelle 1l exIste 
un ple plus éÌevé que tous ceux 
đalentour. Les ruisseaux qui se 
précIpItent du sommet tombent 
en blanche écume semblable à 
une étoffe blanche / A la cime est 
un cratère qui lance de la fumée. 


TVTNMN 


Ôn trouve sur cette montagne 
le tram huong, le toc huong, le 
tuc sa, le tieu moc bay, le giang 
huong et le xam truc (arbres); 
ces différents arbres sont très 
beaux. Des sentlers sinueux se 
volent sur la montagne; 1Ìs sont 
fréquentés par ses habitants. 
Auprès sont des champs cultivés, 
au loin sont des arroyos ou cours 
đeau; cela permet aux habitants 
đêtre à la fois agriculteurs et 
pêcheurs. 

Ôn entend en ce ]ieu sauvage, 
par une nuIt de clair de lune, 
le chant du coq et aboiement 
du chien. En résumé, cest un 
séJour extrêmement pIttoresque. 
(p.228). 


Núi Địa Tạng: đd., tên núi ở Hà Tiên 


(Địa Tạng Sơn (PCGBCTVEK). 

Ỏ về hướng bắc tỉnh ly cách 
núi Phù Dung 5 dặm, trên có 
chùa Địa Tạng, nên đặt tên theo. 
(NKUTĐDC, tr. 93). 

GĐTTC, tập 1 tr. 104, Nguyễn 
Tạo viết: “.. Chùa này công đức 
trang nghiêm, ai vào cửa chùa thì 
thấy giảm bớt lòng tục tham sân, 
thật là cảnh giới làm bực thang đi 
đến non Tựu. Đúng là cảnh “Tiêu 
Tự biểu chung” trong 10 cảnh Hà 
Tiên vậy”. 

Aubaret, tr.268 viết: “Cette 
pagode (Dia Tang) a une grande 
réputatlon de mér1Ites et de 
vertus; les soucIs de ce monde 
dispara1ssent quand on en 
franchit le seull, comme cela 
avat heu Jadis dans le territoire 
de Tưu Lanh (Chine), lorsque, au 
lever du solell, résonnaIt la cloche 
de la pagode de Thiêu. 


Cette montagne est un des dix 
sItes ou aspects remarquables de 
la province de Hà Tiên. 


Núi Đông Thổ: đd., thuộc Hà Tiên. 


NKLTĐDC, tr. 95, bản dịch 
Thượng Tân Nhị, viết: “Núi Đông 
Thổ, ỏ xiên về hướng đông Hòn 
Chông 77 dặm lớn nhỏ chia đúng 
châu vi 5ð dặm khe Vạn Thanh 
giáp ở hướng đông. Suối Na (hay 
là Nứa là dừa) giáp ở hướng tây. 
Dưới chơn núi về hướng bắc, có 
lạp hộ đi săn, và ăn ong làm nghề 
nghiệp”. 

Aubaret, tr. 272 cho ta vài địa 
danh viết theo ông như thế nầy: 

montagne de Dong Tho (terre 
de Est) 

rulsseau Van Thanh 

autre rulsseau appelé Diua 
Tuyên 


Núi Hang (Giáo Sơn) (theo Thượng 


Tân Thị, NKLTĐDC, tr. 93) 

Nguyên văn của T'T.T.: “Núi 
Hang (Giáo Sơn) ö về hướng tây 
tỉnh ly Hà Tiên cách hướng tây 
núi Lộc Trĩ 4 dặm, uốn cong theo 
mé biển, ba hòn đứng như chưn 
vạc, cây cối mọc thưa thớt, dưới 
có sốc Thổ ở”. 

Nguyễn Tạo lại gọi núi Cáo 
hay Táo. GUTTC, tập 1, tr.104 
viết: 

“Núi Cáo hay Táo. - Ở phía 
tây trấn cách thôn cư Lộc Trĩ 2 
dặm rưõi, ôm quanh theo Vũng 
biển, có ba ngọn đứng thẳng. Cây 
cối thưa thớt, những nhà chài lưới 
tụ ở bến nước, những sách mọi 
nhóm ở trong rừng, riêng có lạc 
thú ở miền sơn hải”. 

Aubaret, tr.268, viết: “La 
montagne de Cao Sơn est dans 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


457 


Touest de la citadelle à la distance 
đe 4 lis et demI, et suit dans son 
contour la forme du rivage de la 
mer. A son sommet sé]èvent trois 
pIcs. Elle ne possède pas beaucoup 
đarbres. Ses habitants sont des 
pêcheurs qui demeurent auprès 
du rivage et des Cambodglens 
dont les maIsons exIstent du côté 
de la forêt. Chacun ainsi y est fixé 
selon ses øoufs. 


Núi Gành Rái: đd th. NV gần Vũng 


Tàu Thát Cơ Sơn (PCGBC TVR). 
(Xem Gành Rá!). 

Cơ Me: phnom dan anrèk (di 
cáo TVK trong le Cisbassac). 

dan anrèk, c.v. đơm dăngrèk: 
cây đòn gánh. 

Ông Nguyễn Tạo dịch “ Qhềnh 
Rái” là núi Lãi Ky. Ông Thượng 
Tân Thị chấm dấu lộn và viết Lái 
cơ. Thí sanh đi thì lựa chữ nào cho 
vừa ý giám khảo? Duy ông T'T'T! 
năm 1906 có làm bài thơ nầy xin 
ghi lại: 

Gành Rái là đây có phải 
không? 

Xung quanh tình những nước 
mênh mông. 

Sóng xao cát dập không đây 


bụng. 
Nắng dãi mưa dầu đã thấm 
lông 


Nào biết mò tôm cùng bắt cá 

Chỉ hay đón gió với ngăn 
giông 

Biển dâu mấy độ lần qua khỏi 

Còn đó trơ trơ với hóa công. 


Núi Giai: đd., một trong dãy Thất 


Sơn trong làng Vĩnh Trung tg. 
Thanh Y, th. Châu Đốc, NV 


Núi Gò Nai: đd., Lộc Trĩ San 


(PCGBCTVR). 


Núi Nai: đd., núi ở xã An Hòa, tg. Hà 


Thanh Gi (Hà Tiên) (VNTĐLVĐ) 

Mũi Nai: đd., núi Mũi Nai, 
một danh từ nữa để gọi Núi Nai 
và núi Gò Nai hay xóm Mũi Nai 
ở Hà Tiên, một danh thắng kể 
trong bài thơ: 

Lộc Trĩ thôn cư của Mạc 

Thiên Tú trong Hà Tiên thập 
cảnh: 

Lâm Lộc ai rằng thú chẳng 
thanh 

Nửa kề nước biếc, nửa non 
xanh 

Duỗi co chẳng túng kiền khôn 
hẹp 

Cúi ngửa vì tuân đức giáo 
lành. 

Lưu loát hưởng dư ơn nước 
thạnh 

Ê hề sẵn có của trời dành 

Đâu no thì đó là An Lạc 

Lựa phải chen chân chốn thị 
thành. 

(Lộc là nai; Trĩ là môm núi. 
Thôn Cư: chỗ dân cư ở. 

Nhơn hình thế cảnh trí mà 
đặt tên, và muốn biết có giống 
chăng móm nai, thì phải từ 
ngoài khơi xa trông vào thế nào 
là núi Mâm Xôi, núi Tượng, núi 
Hồ, và đây là núi Mũi Nai vậy. 
(Theo Đông Hồi. 

Núi Lộc Trĩ cách hướng tây 
tỉnh ly 13 dặm. Cây cua (giải thọ) 
treo ở sườn non. Ngọn bút cặm kề 
sông Hán. Vượt ở đất bằng mà 
gối nơi bãi biển, suối nước ngọt, 
ruộng đất tốt, nhà cửa quanh 
quần dưới chân núi. (NKLTĐD, 
tr.93). 

Hồn Nai: đd., tên một hòn ở 
Hà Tiên (PCGBCTVE). 


TVTNMN 


Núi Gò Nai: đd., tên núi ở Hà Tiên: 


Lộc Trĩ Sơn (PCGBCTVRE). 

Gọi Núi Gò Nai, có lẽ nhiều 
người ngớ ngẩn, gọi đó là Lộc Trĩ 
Sơn có lẽ mau hiểu hơn. Thượng 
Tân Thị, trong NKUFĐDC, tr.93 
viết: Núi Lộc Trĩ, cách hướng tây 
tỉnh ly 13 dặm. Cây cua (giải thọ), 
reo ở sườn non, ngọn bút cặm kể 
sông Hán. Vượt ở đất bằng mà 
gối nơi bãi biển, suối nước ngọt, 
ruộng đất tốt, nhà cửa người ta 
quanh quẩn ở dưới chưn núi”. 

Aubaret, tr. 268, viết: “La 
montagne de Loc Tho esứ située à 
18 lis dans Iouest de la cita delle. 
Ơn y trouve Ïarbre Gia1 Tho (Vo 
Cua). 

Le sommet en est auss1 poIntu 
quun pinceau à écrire. Ủne 
partie de cette montagne est 
baignée par la mer. Blle possède 
une bone terre, blen grasse, et des 
ruIsseaux đ'eau douee. 

Ses habitants ont établi leur 
demeure au bas et autour de 
sa base. Blle compte parmI les 
dix sites remarquables de la 
provInce. 


Núi Hòn Đất đd th. An Giang NV; 


(thuộc làng Xuân Tô, tg. Qui 
Đức). 

Cơ Me: phnom dei (di cáo TVK 
trong le Cisbassao). 

dei: đất. 


Núi Đất: đd., tên hòn núi trong làng 


Sơn Long Thôn, tg. An Phú Tân, 
th. Phước Tuy (Bà Rịa) NV). 


Núi Két: (sic TVK): đd., tên núi thuộc 


tỉnh Châu Đế (PCGBCTVR). 

Núi thuộc dãy Thất Sơn trong 
hai làng Xuân Tô và Nhà Bàng, 
tợ. Qui Đức. 


Núi Khê Lập: đd th. An Giang NỤ; 


Khê Lập Sơn (PCGBC TVR). 

Cơ Me: phnom crak cơn kan 
(di cáo TVR tr. le Cisbassac). 

Núi Khê Lập, cao 3 trượng 
châu vi 3 dặm, cách Vàm Nao về 
hướng đông nam õð dặm. Nhường 
núi Ca Âm, lui về hướng đông 
nam, dưới núi có ruộng để cày cấy, 
có chầm để chài lưới, dân nhờ đó 
mà sanh lợi NKLUTĐDC, tr. 7ð). 

GĐTTC, tập 1 tr. 72 bản N.T. 
viết Khê Liệp (se). 

Lời bàn: Giám khảo không 
hỏi mà sĩ tử lại ngứa miệng, đến 
nay tôi mới hiểu nguyên do vì 
sao tôi thi rót mãi. Những thẻ 
này tôi thường trình cho anh Lê 
Ngọc Trụ duyệt. Và anh thường 
ép tôi phải dịch các tiếng Cơ Me 
ra tiếng Việt. Đối với thẻ này, 
anh không hỏi mà tôi gạy cho ra 
chuyện nên mới có lời hẳn chấn 
như trên. 

Phnom crak cơn kan, nguyên 
câu tôi bí đến hai chữ mà cũng 
làm tài khôn. Phnom: núi; 
crak (đọc chrắc); très incliné: 
nghiêng triềng: cơn (đọc chơn); 
chân cẳng; kan: (kâng) (có nhiều 
nghĩa khác nhau: 

Kâng: en£asser, réunIr sur 
un bras; troupe, cortège: tựu lại 
một chỗ; 

- Se đit đun bruIt confus: có 
tiếng ồn ào lộn xộn; 

- Bracelet, collier, anneau, 
roue: vòng, kiểng, bánh xe (biết 
lựa chữ nào?); 

Tại sao cổ nhơn ở đây không 
dựa theo tiếng Cơ Me mà gọi núi 
nầy tỷ dụ: núi Chơn Kiềng, lại đặt 
tên hoàn toàn Việt là Khê Lập? 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


459 


Khê Lập hiểu là núi có khe 
đứng thẳng, được không? 

Thiệt là chọc ổ ong để chờ 
ong ra đánh. Lúc còn nhỏ được 
giấy cho lên học trường Xách Lu, 
tên Pháp là collège Chasseloup- 
Laubat, Ba tôi hỏi nghĩa là gì, 
lúc ấy tôi đáp tỉnh bơ: “trường 
săn chó sói ở đằng kia kìa”, nay 
Ba tôi đã mất tôi còn chưa đền 
tội dịch ẩu. 


Núi Làng Giao: đd., tên núi 


ở Biên Hòa: Làng Giao Sơn 
(PCGBCTVK). 

Theo một người cố cựu thuật 
lại, đây là núi Lang Giao, Lang 
là cái chái nhà, chớ không phải 
Làng. 

La montagne Lan Giao est 
située sur le huyen de bong 
Thanh, à une distance de 132 ]Is 
et demi dans le nord-est de la 
citadelle. Elle possède une source 
nommée Khư Thư; elle est très 
boisée et couverte de forêts très 
sombres. Des Moi ont établi là 
leurs demeures, disputant aInsi 
le sol à une grande quantité 
de tigres, de rhinocéros et 
đéléphants. (Aubaret, p. 152). 


Núi Lăng: đd., gò có chôn mộ dòng 


họ Mạc đất Hà Tiên (xem Gò 
Bình San). 


Núi Lình Quỳnh: đd., tên núi 


ở Hà Tiên: Lình Quỳnh Sơn 
(PCGBCTVRI. 

Ở cách hướng bắc trấn 120 
dặm. Về hướng tây bắc nhiều 
rừng gò, hướng đông nam có 
nhiều chằm ruộng. Dân ta, dân 
Thổ và người Tàu ở xen lộn trồng 
tỉa, sống chung. (NKLTĐDC, 
tr. 94). 


Nhờ PCGBCTVK, mới biết 
đất Lành Quỳnh, còn tên nữa là 
Hà Dương (xem chữ ấy). 

Aubaret, tr.270, viết “la 
montagne de Lĩnh Quinh...”. 


Núi Lò Gốm, đd ở NV, Bửu Phong 


Sơn (PCGBC TVK). 

Xưa, đây là nơi làm lò hầm 
ngói gạch, đồ gốm, gọi Hòn Gò 
Đào, chữ gọi Đào Cang. Cũng gọi 
Đào Lư. 

Cơ Me: phnom dan dày (di cảo 
TVR tr. le CIsbassac). 

(Trong Aubaret viết Đao Kan). 

Trên núi, trước đây có chùa 
Bửu Phong, bên tả có hòn đá hình 
đầu rồng, bên hữu có một tấm đá 
hình cái giường nằm của nhà sư 
(NKLCTDO). 

Aubaret, tr.146: “Au sommet 
de la montagne se trouve la 
pagode bouddhique dite de Bao 
Phong. A sa gauche se dressent 
de grandes pierres que lon a 
appelées Tête-de-Dragon (Long 
Đầu) et à sa droite existent des 
rangées de plerres planes qu1 
ont recu le nom de Tien San (lits 
de bonzes). Tien San: tiên sàng? 
Giường người tu hành nằm. 

Phnom dan dày: chừa sau 
dịch. 

Day : vestige (J.B. Bernard) 

Dày : 2 

Tuy nhiên hiểu chữ “dày” Cơ 
Me nghĩa là gì, nhưng tiện đây tôi 
xin đưa một ý kiến : có lẽ cổ nhân 
không cần hiểu nghĩa và đã âm 
theo tiếng Cơ Me “dày” ra núi Gò 
Đào, rỗi dịch nôm là núi Lò Gốm. 
Monographtie tỉnh Biên Hòa năm 
1901 lại gọi núi Lò Gạch, trên 
núi có chùa Bửu Phong và hai 


460 


TVTNMN 


Núi Lò Thổi: đd., 


danh thắng là Long Đầu Thạch 
(tête de dragon) và Hổ Đầu (tête 
de tigre). (Monogr. tr.5). Nguyên 
văn: “A Youest, celle de Lò Gạch. 
Au sommet de Yune đelles se 
trouve la pagode de Bửu Phong 
(précleuse montagne) construite 
sous le règne de Gia Long. Cet 
édifice est entouré đénormes 
bloes gran1tIques très vénérés des 
1ndigènes. Les deux plus beaux 
sont appelés Long Đầu Thạch 
(tête de dragon) et Hổ Đầu (tête 
de tIgre). 

chữ Thiết Khâu 
Sơn (PCGBCTVE). 

Núi thuộc t. Biên Hòa, nơi 
đây có chợ Lò Sắt, ngày xưa dân 
ở vùng mở lò rèn đập sắt để cung 
nạp thuế. 

Thượng Tân Thị dịch: núi 
Thiếc (s¡c) - cương. 

(Trong GĐTC Aubaret tr. 164 
viết Tiet Œo, phải đọc Thiết Gò: 
núi Lò thổi và khi ông viết Tiet 
Lo, phải đọc Thiết Lô). 


Núi Long Ấn: đd., tên núi ở Biên 


Hòa: Long Ẩn Sơn (PCGBCTVEK). 
(Cách tỉnh ly hơn bốn dặm 
(T.T.T). Trên núi trước đây có 
miễu Văn Thánh. 2 
Dưới chân núi Long Ấn có 
thủy tỉnh thạch (Aubaret, tr.146). 


Núi Lớn: đd., tên núi thuộc Châu 


Thành Vũng Tàu NV, có đường 
nhựa bọc chung quanh và 
một đường mòn đưa lên một 
ngôi chùa Cam Bốt và một 
đòng suối nhỏ trong rừng rậm 
(VNTĐLVĐ). 


Núi Mai: đd., th Biên Hòa (đáng ra 


Núi Mây: Sa Trúc Sơn), nhưng 


đích thị (sic) Núi Nứa, theo chữ 
để lại của T'VR. 

Cơ Me: phnom rolien (di cảo 
TVE trong le Cisbassae). 

(Trong GĐTC Aubaret tr. 153 
Sa Truc: nui mai (núi mây, rotin). 

Núi cách hướng Đông tỉnh ly 
Biên Hòa 80 dặm, trên núi có mọc 
nhiều tre cát, người gọi nứa, chữ 
gọi Sa Trúc Sơn, (Nguyễn Tạo gọi 
lô ô, tre giang). 

(Biên Hòa, có một núi, tên chữ 
gọi Sa Trúc Sơn, trong PCGBC 
T.V.K phiên âm là Nú1 Nứa, trong 
Aubaret viết Núi Mai (dầu cho đổi 
lại là “mây” (roi mây, dây mây), 
trong Nguyễn Tạo gọi Núi Lô Ố, 
thật là rắc rối. Nay tra kỹ trong tự 
điển Cơ Me Bernard có chữroliek: 
petIte espèce de bambou épIneux 
à noeuds très rapprochés, cùng 
loại với resey, rosey, còn trên 
đây theo di cảo T.V.K để lại là 
chữ rolien, vậy dựa theo rolien, 
rohek và câu Pháp văn dịch loại 
tre mắt nhặt giao lóng (à noeuds 
rapprochés, tôi xin giữ địa danh 
núi này... là Núi Nứa, vì trúc Lô 
Ồ vẫn mắt thưa dài lóng hơn nữa 
nhiều. 

Nhưng khảo ra ở Bà Rịa xã 
Sơn Long Thôn, tg. An Phú Tây, 
đã có Núi Nứa sẵn rồi, vậy tôi xin 
chừa cho hậu lai định đoạt, hay 
ông Nguyễn Tạo khi gọi Núi Lô Ồ 
là ông có lý của ông ấy và tôi đã 
nói oan cho một người đã khuất. 


Núi Mây (Vân Sơn): đd., ỏ Hà Tiên. 


NKĐDC, tr. 93. Thượng Tân 
Thị viết: “Núi Mây (Vân Sơn) 
hướng bắc cách núi Địa Tạng 
một dặm, trong núi có dựng chùa 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


461 


Bạch Vân, cảnh giới vắng vẻ, bờ 
tre xanh rậm. Trong 10 cảnh ở 
Hà Tiên, “Thạch Động thôn vân” 
đây là một. 

Aubaret, tr. 268, viết: “Van 
Sơn (volcan) - La montaøgne de 
Van esf au nord et à un ]¡ et dem1 
de la montagne de Diĩa Tang. 

La pagode Bach Van est bât1e 
à mi-côte de la montagne. Les 
environs sont InhabItés. 

Le chemin qui conduit à la 
pagode est brodé de bambous 
très épals et formant berceau. 
Auprès de la pagode se voit une 
magnifque végétatlon en arbres 
et en fleurs. Âu sommet est un 
cratère qui lance une fumée 
blanche semblable à un nuage; 
cette fumée sort sans cesse, du 
matin Jusqưau soir. 

Parmi les dix sites ou aspects 
remarquables, cette montagne 
est la seule qui avale aInsl les 
nuages pour les rendre (qui donne 
de la fumée). 

Trong Pháp văn, ông Aubaret 
viết: “... fumée (khói) qui sort 
đun cratère, rồi lại bảo: “cette 
montagne avale les nuages (mây) 
pour les rendre”, như vậy fumée 
từ miệng núi phun nhả ra là mây 
(nuage) phải hơn. 


Núi Mô Xoài: đd., th. Biên Hòa, chữ 


gọi Trấn Biên Sơn (PCGBC TVE). 

- Cơ Me: phnom svày komprà 
(di cáo TV.EK). 

Mô Xoài, Thượng Tân Thị đọc 
Mỏ Xay; Nguyễn Tạo đọc Mỗi Xui, 
Mũ Xuy, Mỏ Xoài, Mũi Xuy, Mũi 
Xoài, đều không đúng. 

T.T.T. nói sư Ngộ Chân £u 
chùa Đức Vân, nơi đây. 


Đây là núi then chốt miền 
Nam nên gọi Trấn Biên Sơn. Các 
dịch giả không cẩn thận nên viết 
lại nhiều tên làm vậy, thật đáng 
buồn cho Nho học cận kim. 

Kompra không có trong tự 
điển J.B.Bernard, lại có chữ. 

Kompréa: orpheln, dịch svày 
kompréa: xoài mồ côi? ? (chừa 
người đi sau dịch). 


Núi Nam Sư: đd., th. An Giang NV; 


Nam Sư Sơn (PCGBC TVR). 

Cơ Me: phnom tràs (di cáo 
TVE trong le Cisbassae). 

Núi Nam Sư cao 8 trượng, 
châu vi 2 dặm, cách Vàm Nao 
về hướng đông nam 2 dặm, 
ở về hướng nam núi Ca Âm 
(NKLTĐDC, tr. 7ð). 

Aubaret tr.22ð viết: “La forme 
de cette montagne est arrondle 
en facon de spirale, ce qui la 
fait ressembler à des couches 
đ or superposées et sélevant 
audessus đun lac. 


Núi Nam Vi: đd., th. An Giang NV, 


Nam Vĩ Sơn (PCGBC TVR). 

Cơ Me: phnom pi (di cáo TVK 
tr. le Cisbassac). 

Cao 30 trượng, châu v1 8 dặm, 
ở cách hướng nam Vàm Nao 28 
dặm, đứng sau núi Bà Xôi làm 
bức bình phong mặt nam cho bờ 
Vàm Nao. 

Trên núi có nhiều trầm hương, 
sa nhơn, dưới chân núi có dân ở. 
(NKLTĐDC, tr. 76). 

Aubaret, £r.227 nói núi có 
ngọn khá cao, thường có mây và 
ráng bám quanh và thanh khí tụ 
ở đây rất nhiều. Núi có nhiều tiêu 
mộc bay, lợi âu moc (?), sa nhơn 
và trầm hương. Trên núi có cọp, 


462 


TVTNMN 


beo, hươu nai và dân tứ chiếng 
đến đây gầy dựng vài đám ruộng 
núi lèo hèo. 

Nam Vi là âm theo tiếng 
Miên Phnom pi, không thể dịch 
có nghĩa được. 

Pi: de, des, du, depuis (tự điển 
J.B. Bernard): kể từ, từ khi 

Tỷ dụ: pï dom: autrefois, Jadis 
từ xưa, từ ngày xa xưa. 


Núi năm ông: đd., miễu năm vị thần 


ở về huyện Bình An (Thủ Dầu 
Một) ĐNQATVHTC). 


Núi Nứa: đd., núi thuộc xã Sơn Long 


Thôn, tg. An Phú Tân, tỉnh Bà 
Rịa cũ NV, có nhiều tre nứa mọc. 


Núi Ngất Sum: đd., cao 40 trượng, 


châu vi 13 dặm, hình núi cong 
queo mà dài đối với núi Bà Xôi và 
đều đứng sựng, cách ngọn trung 
lưu kinh Vĩnh Tế về bãi hướng 
đông nam 13 dặm, cúi xuống 
hồ, xây ra ruộng, đột ngột bêu 
lên ở giữa như bức bình phong 
che rất mạnh, trên đảnh núi có 
trầm hương, trong hang núi có 
sa nhơn, cây giáng hương, gỗ sao, 
và có suối giao ngọn nhau lưng 
chừng núi, nhơn dân ở dưới chân 
núi có lập chợ làm nơi nhóm khá 
tấp nập cho các hòn núi ở gần. 
(NKULTĐDC, tr. 7ð). 

GĐTTC. tập 1, tr. 73 gọi núi 
Ngất Sâm. 

Aubaret, tr. 227 kể núi nầy 
có chợ gọi Marché de Chợ Núi, 
và kể các cây ở đây là trầm 
hương (bois odoriférant), sa nhơn 
(amomum hirsulum) (que les 
CambodgIens nomment cor-coh 
donne un petit fruit qui Jou1t 
đune haute réputatilon dans la 


pharmacle chinoIse), cây giáng 
hương, cây tiêu mộc bay và cây 
lơi âu mộc? 

Trong PCGBC của Trương 
Vĩnh Ký không thấy núi nầy mà 
có núi Ác Giàm tên Hán cũng viết 
Ác Giùm Sơn. Phải hòn nầy chăng 
(xin xem chữ viết). 


Núi Ngất Sum: đd., (không có kể 


trong PCGBCTVK). 

GĐTTC, tập 1, N.T. gọi núi 
Ngất Sâm (tr. 73). 

Cao 40 trượng, châu vi 30 
dặm. Hình núi cong mà dài, xòe 
cánh ló đầu, dáng như chim loan 
bay như chim phụng múa; đứng 
đối lập với núi Bà Xôi, cách bờ 
phía đông nam trung lưu Sông 
Vĩnh Tế 13 dặm. Ngó xuống ao 
hồ, đứng trước đồng ruộng giữa 
nổi núi cao, có những trầm hương, 
sa nhân giáng hương, cây sao, 
cây bời lời, thêm nhiều cây cao 
lớn khác, xem rất sum mậu. Lại 
có suối nước trên lưng chừng núi 
cuồn cuộn chảy ra, nhân dân làm 
nhà theo chân núi! lập thành thôn 
ấp, đây quả là một chỗ tụ tập chợ 
búa ở miền sơn cước. (GĐT'TC, tập 
1, tr.73). em “núi Ác Giùm”). 


Núi Ngũ Hồ: đd., tên núi thuộc Hà 


Tiên NV (PCGBCTVE). 

Ỏ về hướng bắc tỉnh ly cách 
nửa dặm. Vung vãi cúi đầu giống 
như cái thế phụ ngung (nương 
theo cái gò), làm hộ vệ cho tỉnh 
thành (NKLTĐDC). 

Aubaret £r. 267 nói mặc dầu 
ở gần, núi Ngũ Hồ chưa mấy ai 
lên được. 


Núi Nhỏ: đd., núi nhỏ ở Vũng Tàu 


NV, có đường nhựa bọc quanh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


463 


đưa tối bãi Thùy Vân (bãi sau), 
trên núi có hai đằng xây từ năm 
1910. 


Núi Pháo Đài: đd., tên núi thuộc Hà 


Tiên (PCGBCTVE). 

Gọi làm vậy chớ thật sự đây 
là một hòn đảo, trước kia đời Mạc 
làm tổng binh, có đặt pháo đài thủ 
trọng pháo, hiện đảo được bồi đắp 
dính với đất liền, chữ gọi Kim Dự 
(dự, đữ là hòn đảo nhỏ) và dân sở 
tại đã đắp một con đường cầu đá 
nối đất hiền sang hòn đảo, nay đã 
tráng nhựa. Bài thơ Kim Dự lan 
đào dưới đây là theo bạn Đông Hồ. 

Kim dư nầy là núi chốt then, 

Xanh xanh dành trấn cửa 
Hà Tiên. 

Ngăn ngừa nước dữ không 
vùng vẫy, 

Che chỏ dân lành khỏi ngửa 
nghiêng. 

Thế ca vững vàng trên Bắc 
Hải, 

Công cao đồ sộ giữa Nam 
Thiên. 

Nước yên chăng chút lông 
thu động, 

hồng búa nhơn xa tiếp bách 
xuyên. 

Mạc Thiên Tứ. 

(Sách Đại Nam nhất thống 
chỉ nói đây là Đại Kim Dự, còn 
Tiêu Kim Dự có lẽ đã dính liền 
vào đầu sơn phận núi Tô Châu) 
(theo Đông Hồi. 


Núi Pháo Đài: đd., tên chữ là Đại 


Kim Dự. 

Thượng Tân Thị, trong 
NKLTĐDC, tr.96, viết: “Đại Kim 
Dư (Hòn) ở về mé biển hướng 
nam tỉnh ly; châu vi 193 trượng 
õ thước, làm bờ Hai Châu cho 


tỉnh thành, có bắc cái cầu ván để 
thông đường ra vào. Sau làm cái 
viện Quan Âm, là chỗ bà Tống 
Thị Sương có thêu bức tượng 
Phật để tu hành. Bên ta có Điếu 
Đình, về hướng nam có lũy bao 
bọc đắp bằng đá, để ngăn ngừa 
cướp biển”. 

Aubaret, tr. 273, viết bằng 
Pháp văn: “L/ýle de Dai Kim est 
sItuée dans le sud de la cIitadelle 
et sur le bord de la mer. Elle a 
198 truongs et ð pieds de tour, et 
sert de protection à la c1tadelle, 
qu®lle met à labr1I des lames. Ïl] 
exIste un pon£ qu1 met cette 1Ìle en 
com munIcation avec la cItadelle. 

Derrière est bâtI un temple à 
la déesse Quan Âm. Cette pagode 
était habitée par la bonzesse 
Tong Tỉ, qui y pratiqualt les 
cérémon1es du bouddh1sme. 

A gauche se trouve un lieu 
recouvert (sorte de hangar) 
nommé Dieu Dĩnh et fréquenté, 
quand 1] fait clair de lune, par de 
nombreux pêcheurs à la ligne. 
Au-devant se volt un poste de 
surveillance, et enfin dans le 
sud-ouest est la fortificatlon en 
plerre, espèce de rempart opposé 
aux attaques des pirates. 

Cette 1le est comptée au 
nombre des dix sItes remarquables 
de la province. 


Núi Phù Dung: đd., tên núi thuộc Hà 


Tiên; Phù Dung Sơn (PCBCTVK). 

Núi Phù Duy cách hướng tây 
bắc tỉnh ly một đặm. Bờ hang 
xanh cũ, có chùa Phù Duy ở về 
hướng tây chưn núi. NKUTĐDC, 
tr. 983). 


464 


TVTNMN 


Trương Vĩnh Ký và Nguyễn 
Tạo viết “Phù Dung”, còn Thượng 
Tân Thị lại viết “Phù Duy” vậy 
Dung hay Duy? 

Aubaret, £r.267, viết Phu 
Diung. 

Đúng là Phù Dung (Nguyễn 
Hiến Lê). 

Mũi Rạch Đùng: đd., mom 
gành Hà Tiên, trong Đại Nam 
nhất thống chí chép là Tiên Cơ 
Chuy, và trên địa đồ chữ Tây đề 
cap de la Table (theo bà Mộng 
Tuyết, Đường vào Hà Tiên). 


Núi Rô: đd., tên núi thuộc Châu Đốc 


(PCGBCTVR). 


Núi Sài Mạt: đd., tên núi ở Hà Tiên: 


Sài Mạt Sơn (PCGBCTVK). 

Ỏ về hướng bắc tỉnh ly, đá 
đơm lên như dậy như nằm, khe 
trong vắt cây xanh lá tốt. Xưa 
Cao Miên chứa oán, vì thù họ 
Mạc chiếm cứ đất đai của họ, nên 
thường đem binh đến đinh toan 
giựt lại Đời Lê niên hiệu Vĩnh 
Hưựu thứ õ (1739), Nặc Bôn lại đến 
cướp, Mạc Tông (Mạc Thiên Tích) 
đánh cho một trận, Miiên thua 
chạy đến phủ Sài Mạt, rồi họ ngày 
đêm trở lại phá khuấy, quân lính 
không rảnh tay mà thổi cơm ăn, 
bà phu nhơn, người quê xứ Đông 
Môn (Biên Hòa), không nài gian 
lao hiệp với thê nhì của lính, ra 
tay thổi nấu rồi tự tay đem phân 
phát cho quân ngũ, lính tráng 
được bụng, ra sức phấn đấu, đuổi 
được giặc Miên về xứ họ, từ ấy 
không dám qua khuấy nhiễu nữa. 
(theo NKUTĐDC, tr.95 có thêm). 

GĐTTTC, tập 1, tr.105 nói sau 
trận giặc ấy, Mạc Thiên Tích 


được phong đô đốc tướng quân, 
và bà Nguyễn Thị được chức 
phu nhân. 

Sao y nguyên văn của Aubaret, 
tr.270 để cùng thưởng thức. 

“La montagne de Sai Mat,. 
sItuée dans le nord de la citadelle, 
présente plusieurs points 
đinégale hauteur. La végétatlon 
y est belle, les ruIsseaux limpides. 
Les habitants sont des Annamites 
et des Cambodgiens en grand 
nombre. Dans le princIpe, 1Ì y 
eut entre les Carmbodgiens et le 
Chinois (Mạc Cửu), qui sétalt 
emparé de la province de Ha 
'Tien, de très vives contestatlons. 
lan ki vi, 2è année de Thê Tôn 
(1729), le roi cambodgien Neaec 
Phôn marcha à la tête de ses 
troupes pour reprendre Ha Tiên; 
mals 1Ì fut repoussé par Mac Tôn 
(ñ1s de Mac Cuu) du côté nord 
Jusqưwà Sai Mat Phu. NuIt et 
Jour 1ls ecombattirent; les hommes 
navalent plus rien à manger. 
La femme de Mac Tôn leva une 
armée de femmes pour apprêter 
la nourrIture des soldats, ce qu1 
leur donna la force nécessalre 
pour repousser les CambodgTens. 
Ce faIt fut rapporté à empereur 
đ Annam, qui en fut très satIsfait, 
et nomma, par un décret, Mac 
Tôn, général en chef; 1l lui fit 
envoyer en même temps une robe 
đhonneur (rouge) et un chapeau 
de cérémonIe. 

Sa femme, Nguyen,. fut crééo 
phu nhơn. Depuls cette époque, 
les Cambodgiens osèrent plus 
tenter de reprendre Hà Tiên. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


465 


Núi Sam: đd., c.g. Vĩnh Tế Sơn, một 


trong vùng bây núi Thất Sơn, ö 
làng Vĩnh Tế huyện Châu Phú, 
t. Châu Đốc, NŸV., trên núi có mộ 
Thoại Ngọc Hầu phu nhơn, thêm 
có mộ đức Phật Thầy Tây An, và 
có miếu bà Chúa Xứ, mỗi năm đến 
ngày vía, thiên hạ tấp nập. 


Núi Sập: đd., th t. An Giang NV; Toại 


Sơn, Thoại Sơn (PCGBC TVR). 

Cơ Me: phnom thom (di cảo 
TVK trong le Cisbassac). 

Núi nầy ở làng Thoại Sơn, tg. 
Định Phủ, th. t. Long Xuyên NV 
trên núi có đền thờ Thoại Ngọc 
Hầu Nguyễn Văn Thoại, xây 
năm 1882. 


Núi Sập: đd., cũng tên một quận của 


An Giang (Long Xuyên cũ) NV: 
Xem Thoại Sơn. 

(chừa lại sau, vì không dám 
dịch ẩu: thom có nghĩa là lớn). 


Núi Sơn Lư: đd., tên núi ở tổng 


Phước Thạnh, thuộc Biên Hòa 
(cao 500 thước Tây). Gần núi 
nầy có hang sâu dưới đất, thỉnh 
thoảng có mùi diêm sanh bay 
lên, nhưng không thể nào xuống 
thám hiểm được vì dơi quạ ở hang 
ấy và mùi nồng nặc cứt dơi xông 
lên ngộp thở (près du mont Sơn 
Lư, se trouvent des souterrains 
đoù sortent à certaines époques 
des émanatlons sulfureuses. 
TI est ImpossIble dy pénétrer 
à cause des gaz délétères qui 
sen échappent et de Ứodeur 
provenant de la fiente des 
nombreuses chauves-sour1s 
qu1 peuplent ces cavernes 
(monographie 1901.tr.11). 


Núi Tà Béc: đd., th. An Giang; Tà 


Béc Sơn (PCGBC TVR). 


Cơ Me: phnom cơn kanlan (di 
cáo TVK tr. le Cisbassac). 

Aubaret, tr. 226 gọi núi nầy 
là núi Tà Biệt, vì ở riêng biệt một 
mình một cõi, không gần núi nào 
khác, có hai triển, một triền dốc 
đứng ngó về tây, và một triển lài 
lài ngó về đông. Núi Tà Biệt ở gần 
Náo Khẩu. 

Dịch từ chữ: phnom: núi 

cơn: đọc chhoeung pied: chơn, 
chân. 

kanlan: đọc kânlâng, sắt 
kânlâng: bupreste, Insecte: bọ 
chét Núi chơn bò chét?? 


Núi Tà Chiếu: đd., th. An Giang 


NV, Tà Chiếu Sơn (PCGBCTVR). 

Cơ Me: phnom crak (di cảo 
TVR trong le Cisbassao). 

Cao 12 trượng châu vi ð dặm, 
ở về hướng bắc núi Ba Thê cách 
2 dặm. Đá mọc chơm chơm, riêng 
một mình ở trong đầm lớn. 

Tà Chiếu nghĩa là bóng xế chớ 
không phải ông tà tên Chiếu (chú 
thích trong bản dịch N.T của tập 
1 GĐTTC). 

Aubaret tr.224 viết: Le Dai 
Tam entoure de ses eaux cette 
montagne qui ressemble aInsi à 
une plerre enchâssée. 

Tự điển J.B. Bernard không 
có chữ crak nầy. 


Núi Tà Sư: đd., tên núi thuộc t. Châu 


Đốc (PCGBCTVR). 


Núi Tây Thổ: đd., thuộc Hà Tiên. 


NKLTĐDC, tr.96, bản dịch 
Thượng Tân Thị, viết: “Núi 
Tây Thô, cách hướng tây núi 
Hang (Giáo Sơn) 28 dặm, khe 
Heo giáp ở hướng đông, sông 
Phương Thào giáp ö hướng tây, 
rừng cây liên tiếp và thông suốt 


466 


TVTNMN 


Nú 


với nhau. Sốc Cao Miên đoàn tụ 
ở dưới đó. 

GĐTTC, tập 1, tr.107, Nguyễn 
Tạo dịch: “Núi Tây Thô. 

Cách phía tây Tảo Sơn 28 
dặm. Ngài Trư (Heo) giáp phía 
đông, sông Phương Thào giáp 
phía tây, rừng rú liên tiếp, có 
sách dân Cao Miên tụ ở trong 
rừng tre sầu thảm, còn có đôi chỗ 
đất trống”. 

Aubaret, £rong bản Pháp 
văn fr.272, viết: “la montagne 
đe Tay Tho (ferre de ÏOuest) 
est située à 28 lis dans Ïouest 
de celle de Cao Son. E]lle a le 
ruisseau de Trư Cao dans Ïlest, 
la rivière Phuong Thao dans 
Touest et est couverte d'arbres 
dans toute son étendue. Les 
Cambodglens on£ étab]i une 
sorte de poste fortifié au plus 
épais de la forêt, parmi les 
arbres et les bambous. bes 
environs du poste sont, du 
reste, absolument 1nhab1tés. 

1 Thùy Vân: đd., tên núi NV, chữ 
gọi Thùy Vân Sơn (PCGBCTVRE). 

Cơ Me: phnom mur bàrat 
(di cáo TVR trong le Cisbassac). 
Ngày xưa thấy núi cao gần đụng 
mây, như mây nhếều xuống nên 
gọi Thùy Vân. Trên núi có chùa 
Uu Nhựt, dưới có bài Sơn Trư, tục 
gọi Bãi Heo, ghe thuyền gặp sóng 
dữ vẫn núp được. 

Dịch từ chữ nhưng không đảm 
bảo là đúng. 

phnom: núi 

mur, mu: rouler, enrouler: 
cuốn tròn lại. 

barat: mercure, Thủy Tĩnh. 


Thủy: ở trên cúi xuống, tủa 
xuống (H.VT:Đ Đào Duy Anh). 
Núi mây tủa xuống? Núi hình 
như chất thủy tỉnh cuốn tròn rơi 
tủa xuống? (Thà đừng dịch còn 
hơn?). 


Núi Thùy Vân, (Tùy Vân): đd., tên 


núi ỏ Vũng Tàu, NV. 
Pháp c.v. “cap Tiwane” 
(PCGBCTVE). 


Núi Tô Châu: đd., tên núi thuộc Hà 


Tiên (PCGBCTVE). 

Ngó qua bên cảnh Tô Châu, 
thấy em gánh nước trên đầu giắt 
trâm (trích “Đường vào Hà Tiên”, 
ký sự của nữ sĩ Mộng Tuyết). 

Ö về hướng đông bờ sông, làm 
ngôi sao chầu cho tỉnh ly. Làng 
xóm Đồ Bà ở về hướng bắc, đất 
Lão Cưỏ phía nam, dưới chân núi 
có bến đò, thông qua trước trấn, 
người xưa có câu để lại: 

Cận quách kê sơn hoành cô độ, 

Gia trung kiểu mộc đổi tân 
yên”. 

Dịch: Núi Kê gần quách đò 
xưa trái, 

Cây lớn theo làn khói mới 
tuôn. 

(NKLTĐDC, tr.94). 

Câu nầy trong GĐTTC, tập 1, 
tr.105, lại viết: 

Cận quách loạn sơn hoanh cô 
đá, đá trang kiều mọc đời tân yên” 
N.Tạo dịch: “Gần thành núi rậm 
đò qua lại, giữa nội cây cao khói 
phất phơ”. 

Sao y nguyên văn Aubaret 
tr.269 cho người thông hiểu Pháp 
văn thưởng thức: “La montagne 
Tô Châu est située dans les 
environs de la citadelle comme 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


467 


une étolle en contemplation 
devant elle. C*est une montagne 
d°une magnifique aspect; 
les arbres qui la eouvrent se 
répandent en tous sens. 

La colline de Chư Ba Don Lâc 
se trouve dans le nord de cette 
montagne, et celle de bao Khư To 
Phi est dans le sud. 

Au bas est établi un bac pour 
condurre à la cItadelle. 

Lorsque le solell n°est pas 
encore très haut sur Yhor1zon, 
on voit de ce bac se réfléter 
dans leau les montagnes des 
alentours. 

La végétatlon de Tô Châu 
est remarquable; elle exhale des 
vapeurs quI sélèvent au dessus 
de la cime des arbres. 

Chư Ba Don lâc hiểu là thôn 
lạc Đô Bà) nhưng không đám 
chấm dấu chấm trọn câu. 

Lao Khư To Phi, hiểu là Lão 
cử Đồ Bài). 


Núi Trà Nghiỉnh: đd., th. Án Giang 


NV, Trà Nghĩnh Sơn (PCGBC 
TVR). Aubaret, GĐTC, nói núi 
nầy có chim chóc và rất nhiều thú 
rừng khe suối ở đây vô số kể và 
nước rất trong. 

Cơ Me: phnom tà só (di cảo 
TVK trong le Cisbassac). 

Núi Trà Nghĩnh, cao 10 trượng 
châu vi ð dặm, ở về hướng đông 
bắc núi Tà Chiếu cách 1 dặm; suối 
trong khe, tre tươi tốt, có cầm thú 
ở nhiều (NKLUTĐDC, tr.74). 

Aubaret, tr.224 nói núi Trà 
Nghĩnh ở về đông bắc núi Tà 
Chiếu. 

Dịch: phnom: núi 


tà: tiếng kêu tâng người tuổi 
tác, như tiếng ông của ta. 

số: không dịch được, vì sợ dịch 
lâm. (So, sa là trắng, là bạch, như 
trong địa danh (Šrok MI Sa: xứ 
nàng gái trắng xứ của Bạch Tiểu 
Thơ nào đó. Và đây xứ của ông 
Tà Bạch ?? 


Núi Trâu: đd., núi trong làng Án 


Hòa, tg. Hà Thanh G1 (Hà Tiên). 


Núi Voi: đd., th. An Giang, NV: 


Tượng Sơn (PCGBCTVR). 

Cơ Me: phnom krẫn cai (di cáo 
TVR trong le Cisbassae). 

Aubaret, GĐTC nói dưới chân 
núi có người gặp thủy tỉnh thạch 
(cristal de roche). 

NKLUTĐDC, tr.74 lại gọi Núi 
Tượng. 

Cao 8 trượng, châu vi 3 dặm, 
ở về hướng nam tỉnh ly cách 
ngọn thượng lưu kinh Vĩnh Tế 
về bờ hướng đông nam 2 dặm. 
Rừng xanh tươi tốt, dưới có đá 
thủy tỉnh. 

Aubaret tr.224 gọi Tượng 
Sơn và địch la montagne de 
]Eléphant; thuộc hướng nam 
đồn Châu Đốc, về đông nam kinh 
Vĩnh Tế. 

Dịch từ chữ: phnom: núi. khẫn 
nguyên chữ choeungkrẫn: lò, cà 
ràng: cai: không có trong tự điển 
Bernard. 


Núi Than: đd., tên núi thuộc t. Châu 


Đốc, NV (PCGBCTVR). 


Núi Thong Đăng: đd., th. An 


Giang NV; Thong Đăng Sơn 
(PCGBCTVR). 

Cơ Me: phnom prén thom (di 
cáo TVR tr. le Cisbassac). GĐTC, 
Aubaret viết Tham Dang. 


468 


TVTNMN 


Nguyễn Tạo ứr. 7õ GĐTTCŒ) 
và Thượng Tân Thị (NKLUTĐDC, 
tr. 76) đều viết “Núi Thâm Đảng”. 
Vậy xin cải chính theo tiếng nói 
địa phương trong PCŒGBCTVE là 
“núi Thong Đăng”, chữ gọi Thong 
Đăng Sơn. 

Theo T.T:T., núi ở về hướng 
đông của núi Chơn Giùm, cách 
hướng tây ngon mạt lưu Vàm 
Nao. Núi đất có xen lộn đá, dưới 
có nhiều hòn đá lông chông lởm 
chởm. (NKLTĐDC, tr. 76). 

Aubaret tr. 229 cũng viết “la 
montaøne de Thâm Dang”. 

Dịch từ chữ: phnom prén 
thom: 

Phnom, pnom: núi 

Thom: lớn 

Prén: có nhiều tiếng trùng 
âm nên không dịch được: chừa 
lại sau. 

Préng: huile, dầu 

Prêng: pinceau, brosse: bút, 
cọ sơn. 

Núi Thốt: đd., núi nây ông 
Nguyễn Tạo dịch “núi Tốt hay 
núi Tụy không thấy tên trong 
PCGBCTVE, vậy chữ nào đúng? 

Núi Thốt (chữ trong bản 
Thượng Tân Thị) cao 6 trượng 
châu vi 1 dặm, ở về đầu hướng 
bắc núi Tà Bét (Biệt), cao 20 
trượng, châu v1 6 dặm. Đá đơm 
đài (sic) thấp, có đường thông 
lên xuống, ngoảnh mặt về hướng 
đông, xây lưng về hướng tây, 
không chung bầy với các hòn 
núi khác, ở xiêng về bên Vàm 
Nao, cho nên đặt tên là Tà Bét. 
(NKLTĐDC, tr. 75). 

Núi Xà Tón: đd., (xem Trĩ Tôn). (th. 
Châu Đốc). 


Nữ Tăng Sơn: đd., tên Hán của núi 
Bà Vãi (xem chữ ấy). 

La montagne Nư Tan, 
vulgairement appelée Ba Vai, 
est située dans le huyen de Long 
Thanh. (Aubaret, p.151). 

Nước kêu ấm: nước gần sôi, khua 
kêu trong ấm. 

Một sự việc nầy, Pháp nói 
Teau chante dans la bouilloire” 
(nước hát trong ấm): rõ là một 
nước hạnh phúc, ưa ca ưa hát. 
Người Miên, nói tứk yum: nước 
khóc, khổ từ lời nói, khổ ra. 

Nước Lộn: đd., tên con sông thuộc 
Biên Hòa cũ, chữ gọi Thủy Hiệp 
Giang (theo PCGBCTVE). 

Nga Châu : đd., tên Hán của cù lao 
Nga (xem chữ ấy). 

Ngã Ba Nhà Bè: đd., tên sông NV: 
Phù gia tam giang khẩu. 

Cơ Me: Tonlé prêk bei phtáh 
khbón (di cáo T.V.K trong Le 
Cisbassac) 

(bel: ba phták; nhà khbón, 
kbân: bè) 

Gồm ba vàm sông: sông Phước 
Long, sông Tân Bình gặp sông 
Phước Bình, nên gọi Tam Giang 
Khẩu. Buổi xưa hai dinh Trấn 
Biên và Phiên Trấn vừa thành 
lập, con đường bộ Bình Đồng chưa 
mở, hành khách có việc qua hai 
dinh phải đáp đò đường trường 
(trường hành độ). 

Đầu bến đò phía bắc thì ở 
bến sông Cát Dinh Trấn Biên, 
đầu bến đò phía nam thì ở tại 
cầu độ đầu tổng Tân Long (tục 
danh cầu đò, thôn Tân Hương), 
hai đò này đều phải đậu tại Tam 
Giang Khẩu để chờ con nước 
thuận. Thuở ấy dân cư thưa 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


469 


thót, hành khách trong đò nấu 
nướng rất khổ, khiến nên có ông 
bá hộ thôn Tân Chánh tên Thủ 
Huồng (Võ Thủ Hoằng) lấy tre 
kết làm bè có mui che nắng rồi 
bày bán nổi bếp củi gạo cùng các 
vật để nấu ăn cho hành khách 
tự ý dùng mà khỏi trả tiền, năm 
sau đó có nhiều người bắt chước, 
tự nhiên nổi lên một nhóm chợ 
nổi trên sông tấp nập và vì vậy 
thành danh Phù Gia Tam Giang 
Khẩu, gọi tắt Nhà Bè. Nhưng từ 
ngày thủy lục lưu thông thuận 
tiện, nhứt là từ có binh Tây Sơn 
vào đóng, đò đường trường ít ai 
dùng, cảnh Nhà Bè trở nên vắng 
lạnh chỉ còn danh trơ. (Đồ đường 
trường cũng gọi là đò dọc). 

Lorsque de Bïien Hoa on veut 
aller à Sai Œon, 1Ì faut attendre 
la marée descendante, et ne 
partir avec elle: arrivé aux troIs 
bras, on se trouvera peut-être 
empêché de remonter par la 
marée qui descend; 1l faut alors 
moulller et attendre le flot qui 
portera vers Sai GŒon. Ôn agira 
de même lorsque de Sai Gon on 
voudra se rendre à Bien Hoa. Ce 
lieu de station forcée aux trols 
bras étant autrefols très peu 
habité et encore par quelques 
personnes demeurant assez 
lon, 1Ì en résultait de grandes 
1ncommodhtés pour les voyageurs, 
qui1 pouvalent à peine faire culre 
quelque chose dans leurs petItes 
barques. 

Cela donna lidée à un 
homme fort riche du canton de 
Tan Chanh, nommé Vo Tu Oan, 
de faire établir une auberge sur 


un grand radeau de bambous: 
on trouvait là du r1z et tout 
ce qu1l fallait, tout préparé, 
sans exiger de largent de 
personne. Cependant quelques 
marchands voulurent aussl s'y 
établir, et 1l en résulta une sorte 
de marché flottant nommé Phụ 
Gia. Ce marché séleva Jusquà 
vingt radeaux (vingt maIsons). 
Dans la suite, les relatlons 
sétablirent par terre et par eau 
et devinrent très fréquentes. 
Les bords des arroyos se 
peuplèrent considérablement; 
plusieurs personnes nusèrent 
plus que de leurs barques 
particulières. Lors de la révolte 
des Tay Son, le marché flottant 
de Phu Gia fut abandonné, et 
1l na pas été rétabli depu1s. 
(Aubaret, p.168). 


Ngã bảy: đd, tên sông NV, Thất Ky 


Giang. Thường gọi là Ngã Bảy, 
Phụng Hiệp nay thuộc tỉnh Cần 
'Thơ. 

(Nguyễn Tạo cãi làm Hỗn 
Đồng Giang là bất chấp sách vỏ; 
nguyên ba nhánh sông và bốn 
nhánh chữ “thập” là bảy nhánh 
rõ ràng). 

Cơ Me: Tonlé prampil muk 
(tonlé: sông; prampil: bày; muk: 
mặt mày). 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Gisbassac của 
L.Malleret). 

Le That Ki, vulgairement 
appelé Nga bay, est situé à est du 
fleuve Phuoc Binh. Dans le sud, 
se trouvent trois bras, et dans le 
nord, une croix (deux branches 
en croix) nommé Thap Tư: đest 


470 


TVTNMN 


à cause de cela que ce lieu se 
nomme Nga Bay. Ôn a nommé 
aussl ce lieu Tam Ki (les trols 
bras) et Thap Tư (la cro1x), parce 
que la réunion de plusieurs cours 
đeau rend difficile une apellation 
particulière pour chacun đeux. 
(Aubaret, p.171). 

Dne grande quantité d'arroyos 
partent de ce hieu et se dirIgent 
dans toutes les directlons. Ôn a 
enfn donné à ce lieu le nom de 
Hon Dong Giang (fleuves réunis), 
qu1 paralt plus convenable que 
celui de That Giang (les sept 
fleuves). (Aubaret p.171). 

Té ra Hỗn Đôn Giang do ông 
Nguyễn Tạo viết đã có trước, từ 
đời ông Aubaret, có lẽ chữ săn 
trong ban khác Tàu, duy một ông 
đọc “đôn”, một ông đọc “đồng”. 

Cơ Me cũng gọi Tonlé prampl 
muk (vam bay mặt), Aubaret nói 
Tam Kỳ nhập với Thập Tự (croIx), 
như vậy đúng là Ngã Bảy (Thất 
Kỳ Giang), còn tên riêng từng 
ngã, sách không nói). 


Ngã Thủy Vọt: đd., tên sông th. 


Biên Hòa; Thủy Vọt Giang (theo 
Trương Vĩnh Ký). Thượng Tân 
Thị dịch (dịch toulé kompul mãs 
lũn: chưa ổn nhưng lũn là lú lên, 
mọc lên, tức là vọt vậy). 

Thủy Bột; Nguyễn Tạo dịch 
Băng Bột, đều sai cả hai. 

CơMe: Ton]lé kompul mãs lũn. 

(theo di cáo Trương Vĩnh lý 
chép lại trong Le Cisbassac của 
(L. Malleret). 

(Ngã Thủy Vọt, sông Thủy 
Vọt, ngày nay, ít người biết ở đâu, 
vì địa đồ cũ không có. Gọi Thủy 
Bột, Băng Bột đều sai bét, - miền 


Nam nóng nực làm gì có băng? 
Biết nó chảy ngang tòa bố Thủ 
Dầu Một cũ, tra địa đồ thì khúc 
ấy gọi sông Thủ Dầu Một, khúc 
trên là sông Thị Tín tên Thủy Vọt 
duy Tr. V' Ký nhắc lại và nên tin, 
tôi định đó là đầu ngọn sông Sài 
Gòn, Thủy Vọt là đó). 

Dịch từ chữ: £on1é: sông, rạch. 
Kompul méas chót ngọn bằng 
vàng lũn, không có trong tự điển, 
nhưng ngoài nói lũn là mọc, lú 
lân, tức ta dịch và vọ¿. 

Trong bản Pháp, Aubaret., 
tr. 168 nói rằng Ban Bot phát 
nguyên từ suối Don Giai Trach, 
trong một vùng này to rậm rạp 
và có nhiều người mọi (v trong 
nguyên văn) ở. Con sông Ban Bot 
nầy chảy xuống sông Tân Binh và 
làm ranh giới cho hai tỉnh Biên 
Hòa và Gia Định. Sở dĩ tôi chép 
đoạn nầy là để cho thấy, trong bản 
Pháp văn1n năm 18683, đã có chữ 
Ban Bot (Băng Bột) thay vì Thủy 
Vọt, và lỗi nây, theo tôi, là do bản 
gỗ khắc bên Trung Quốc đã mang 
sẵn hai chữ Hán “Băng Bột” của 
mấy bác thợ Tàu tự chuyên và 
cả gan sửa văn của tác giả bộ 
Gia Định Thành Thống Chí, ông 
Trịnh Hoài Đức. Kỳ trung, miền 
Nam chúng tôi không có băng 
tuyết bao giờ và chưa có sông nào 
tên Thủy Bột hay Băng Bột và 
chỉ có một con sông duy nhứt, nó 
là ngã Thủy Vọt, ngọn Thủy Vọt, 
rạch Thủy Vọt mà thôi. 


Ngao Châu: đd., do tiếng Bãi Ngao 


ở cửa sông Hàm Luông, gồm cả 
gành Bà Hiền và gành Mù U ö 
Ba T1: 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


471 


“Dầu dàu mây trắng cõi Ngao 
Châu” (¿hơ khóc Phan Thanh 
Giản của Đồ Chiểu). 

- tên Hán của cù lao Bãi Ngao; 

- tên khác nữa là Cồn Ngao 
(ĐNQATVHTC) 


Ngao Châu Hải Môn: đd., xem Cửa 


Cồn Ngao. 


Ngao chữ: đd., tên Hán, của Cồn 


Ngao, Bãi Ngao (xem hai chữ ấy). 


Ngã Thủy Vọt: đd., 


Nguyên văn trong GĐTC bản 
Pháp văn của Aubaret tr. 168 về 
Thủy Vọt “Le Ban Bot forme la 
hm1Ite nord-ouest de la province 
de Bien Hoa, la source de cet 
arroyo sort du Don gia1 trach. Ce 
trach ou sorte de bassIn est large, 
rond et profond; 1] est bordé par 
les Moi. L©eau, en sortant, de ce 
bassin, se dirige vers lest; elle 
est douce et abondante. Le ban 
bot qui sépare la provInce de Bien 
Hoa de celle de Gia dinh, se Jette 
dang le fleuve de Tan Binh”. 

Le torrent de Ngu Cong coule 
à Vouest du Thuy Nguyen, qul est 
alimenté par le Ban Bot”. 

Chữ Ban Bot này, có lẽ In 
trong sách do thợ Tàu khắc, nên 
những aI dịch bộ Gia Định thành 
thống chí của ông Trịnh Hoài 
Đức soạn, đều đọc Băng Bột, duy 
ông Trương Vĩnh Ký viết là ngã 
Thủy Vọt. 

Aubaret p. 180: “.. Au devant 
đe la citadelle est situé un bac 
de passage. Le fleuve, à partir 
de ce bac, s1nfléchit fortement 
vers lÏouest pour rejoindre le 
Binh Don, vuleairement appelé 
Song Don Chai. De Don Chai, le 
fleuve se dirige vers le Ban Bot, 


au confluent duquel est placé le 
poste de Tam Phong Tìt. 

Song Don Chai là Sông Đồng 
Cháy, còn đồn Tam phong tit là 
đồn gì? 

Binh don là Bình Đồng Giang 
tên chữ của sông Đông Cháy. 

Ban Bot = Thủy Vọt 


Ngãi An: đd., tên cũ một huyện của 


phủ Phước Long thuộc tỉnh Biên 
Hòa NV đời tự Đức, nôm gọi chợ 
Thủ Đức (PCGBCTVR). 

Nghệ thuật làm ruộng chắc 
ăn, theo ông bà lối xưa: 

1) hiểu theo đất có cổ tranh 
hoặc có đế mộc: 

a) tranh thuộc về loại cỏ, chịu 
đất nước phèn, rễ đương võng cả 
nùi xỏ léo với nhau chặt cứng như 
rể sả: đất nào có tranh mọc, thì 
trồng lúa không đặng tốt. 

b) đế, thuộc loại cây tạp, rễ 
ăn bạ trên mặt đất, chỉ sống được 
một mùa rồi tàn, y như cây điên 
điển, cây đậu bắp, hoặc cây bắp 
chẳng hạn. Đất nước phèn, nước 
mặn gì, đế cũng đều mọc và sống 
được cả. Cây đế thân xốp xộp như 
cây mướp, cây điên điển, tuy vậy, 
đầu là đất có chớn nước phèn hay 
nước mặn, hễ cây đế mọc được, 
thì cuộc đất ấy, có thể trồng lúa 
được. Nhưng cũng phải đề phòng, 
vì có câu này cảnh giác những 
người háo thắng nhưng thiếu 
kinh nghiệm: 

“Quốc tu oa, cò ma ra ruộng; 
Bông đế trổ rồi, cấy muộn ăn 
rơm”. 

Giải thích: Tới tháng 8 ta là 
cây đế trổ bông. Đại phàm làm 
ruộng, nhứt là ở vùng đồng chua 
nước mặn, gần những con sông 


472 


TVTNMN 


lóp có nước biển tràn vào, nếu 
cấy lúa quá muộn, gặp mùa nước 
mặn lên, thì lúa sẽ háp hết. Người 
nông dân, do tục lệ ông bà để lại, 
ky nhúứt là con nước rông mùng 
3 tháng 10 ta: “Ôâng tha mà Bà 
chẳng tha, đánh nhau một trận: 
mông 3 tháng 10”. 

Tới tháng 10 mà lúa chưa đỏ 
đuôi bông cái, gặp nước mặn lên 
là nguy. 

Từ mạ được nhổ lên và cấy 
lại, lúa phải có một thời gian 
tối thiểu là ba tháng để đứng 
cái, trổ đồng đồng, rồi trổ bông, 
mới có thể chịu đựng nổi khi 
gặp nước mặn... Tháng 8, bông 
đế đã trổ mà chưa cấy xong thì 
kể như là “lúa”? 

(Đây là lối làm ruộng của ngày 
trước, từ ngày có giống lúa thần 
nông thì hơi khác). (Thuật theo lời 
giáo sư Nguyễn Văn Đính ghi lại 
theo một bức thơ của một người 
không nói tên và đăng trong báo 
riêng không đề ngày của hội ái 
hữu Ba Xuyên / Bạc Liêu / An 
Xuyên). 

Những tiếng lạ: 

- cây lúa đứng cái: nói về cây 
lúa khi cấy xong và đã bắt rễ. 

- cây lúa trổ đồng đồng: nó 
đang trổ bông, nơi cổ nó to ra 
nhưng chưa phải là bông, có thể 
nói “lúa có chữa”. Cõðng đồng đồng 
là để đứa nhỏ đeo nơi cổ mà đem 
nó đi. 

- kể là lúa: kể là không xong 
rồi. Nếu nói theo điệu đánh bài, 
(bài cắt tê), thì kể như tiêu tùng, 
không có tùng nào và chỉ chờ ván 
mới kể là lúa, có lẽ là nói tránh, 
không dám nhắc tới chữ háp, và 


ý mùa đó, không có hột nào, chỉ 
có lúa cây mà thôi. 

- đỏ dưới bông cái: khi bông 
cái của lúa bắt đầu đỏ nơi đuôi. 

Nghiêng ngang, nghỉnh ngang: 
loạn hàng thất thứ, không giữ 
phép tắc. Tỷ dụ: ăn nói nghinh 
ngang (H.T. Của). 

Cơ Me: kâ ngăng kâ ngêng: 
qu1 a les bras tordus; choeung 
day kâ ngăng kâ ngêng: bras et 
Jambes contrefaits: chơn tay vẹo 
ngoe. (dictlonnalre combodglen 
franca1s ¿J.B. Bernard). 

Kângâ, sắt kângâ: 1bis blanc 
(cò quắm lông trắng): con nga 
(ngỗng) kâ ngan: săt kâ ngan: 
oie (ngỗng nhà) kâ ngan prey: oie 
sauvage (ngỗng rừng). 

Tiếng Việt có: ngan, nga: 
ngỗng có mông đỏ Lê Ngọc Trụ 
(những tiếng như trên này rất 
gần nhau, không biết ai dùng 
trước và ai mượn của ai?) 

Kâ ngê kâ ngo: fout de travers, 
đétour, sinousité, vilain, difforme 
loạn xà bì, xấu xí, dị hình dị dạng. 
Ta có: ngô nghê. 

Ngoại Trúc Dự: đd., tên Hán của 
hòn Tre ngoài ö Hà Tiên (xem 
chữ ấy). 

Ngọc Van 

Ngọc Biên 

Ngọc Tu 

Ngọc Nguyen 

nhơn danh, tên bốn công chúa 
đời chúa Sãi kể nơi tr. 130 và 132 
bản Pháp văn GŒ.Đ.7'C. nhưng 
ông Aubaret không chấm dấu. 

Ngòi và đà: 

Ngòi và đà trong tập hạ 
ĐNNTCLTNV, đều nên đổi lại 
là “®+ạch”. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


473 


Mỹ Lung, phải đọc Mỹ Lông. 

Loa châu, ở đây châu không 
phải là bãi, châu là cù lao, loa: 
con ốc. Ba la mật là Cây mít: đó 
là cù lao Ốc, nổi giữa sông Hàm 
Luuông, ngoài vàm rạch Cái Mít, 
vùng của Long Vân Hầu, Trương 
Tấn Bửu và gần Hương Điểm. 
(L.T'X, ĐNVT 14). 

Ngòi An Vĩnh (theo ĐNNTCLTVN 
do Nz. Tạo dịch, tr. 17) là rạch 
Cái Mơn. 

Chợ Ba Vát là chỗ Tân Chánh 
Vương và tùng thần bị Tây Sơn 
bắt Ô. Ng. Tạo viết chợ Ba Việt, 
dân trong Nam không hiểu chỗ 


nào. 
Lê đầu tiểu giang là rạch Mỏ 
Cày. 


Ngô Châu: đd., tên Hán của cù lao 
Ngô (xem chữ ấy). 

Ngũ công than: đd., tên Hán của 
Thác Năm Ông (xem chữ ấy). 
Ngũ hổ sơn: đd., tên Hán của núi 

Ngũ Hổ (xem chữ ấy). 

Ngũ trấn: đd., năm trấn cũ đời Gia 
Long của đất Đồng Nai hay đất 
Gia Định (1806): 

1) Phan Trấn (Gia Định), 

2) Biên Trấn (Biên Hòa), 

3) Vĩnh Trấn (Vĩnh Long và 
An Giang), 

4) Định Trấn (Định Tường), 

B) Hà Tiên (Hà Tiên). 
(PCGBCTVR). 

Nguyệt Giang: đd., tên Hán của 
tỉnh Sốc Trăng có từ đời Minh 
Mạng (ép chữ “sốc” đổi ra “sông” 
biến ra Hán Tự “Nguyệt” (Sông 
Trăng). Aubaret, tr. 2ð6 viết: “A 
une distance de 66 lis à partir 
de ce port, le Ba £ac parvient 


au Ngoat Giang, vulÌgalrement 
appelé Soc Trang (sic). 

Là se trouvent deux branches: 
celle du nord parvilent, après 
un cours de 28 lis, au Phu Dao, 
vulgairement nommé Bua Tao. 

Cette branche, pendant 
un parcours de 165 lis et 
dem1 au nord-ouest traverse 
successivement les arroyos Ba 
Dịnh, Tam Vu, Cai Tho, Cai Diung, 
et Sai Quang. Cette branche 
arrIve enfn au grand port nommé 
Kien Giang, vulgairement appelé 
Cưa Lơn (grand port). 

La branche ouest du Ngoat 
Giang, après un cours de 8 ]is et 
demI, parvient au marché de Bai 
Nøao, lequel est très peuplé et 
habité par des Annamites et des 
Cambodgrens (1) 

ln ce lieu se trouvent des 
salines qui sont la source dun 
1mportant commerce. 

Après un nouveau parcours đe 
2B lis et demI, cette branche ouesE 
atteInt le Lo Kinh, où 1Ì exIste une 
nouvelle bifurcation. Larroyo 
devient en ce lieu très sInueux: 
cest ce qu1 Ứa faIt vulgalrement 
appelé Cô Co (cou de cigogne). 

La branche sud (de la nouvelle 
bifurcation), après un cours de 17 
hs et dem1, se Jette dans la bouche 
de Mĩ Tanh. De cette bouche de 
MM Tanh on se rend directement 
au nord au marché de Bai Ngao, 
par le Nê Trach, dont la rive 
orlentale sert de limlte à la 
province de Vĩnh Thanh. 

La branche ouest (de la 
nouvelle bifurcation), après un 
cours de 281 hs et demIl, parv1ient 


474 


TVTNMN 


aux arroyos Tra No et Cai Lam, et 
enfn au fort de bong Xuyen Dao. 

Lời bàn. - Trong bài này, trong 
hai chỗ, ông Aubaret viết Bãi 
Ngao (1) tôi xin mạn phép sửa lại 
là Bãi Xàu, vì tôi là sinh trưởng 
xứSốc Trăng biết rõ như vậy, nên 
dám sửa. Những địa danh kia, tôi 
xin viết luôn theo chánh tả ngày 
nay. Đó là: 

Kinh Ba Riìinh Ba Rẹt chó 
không phải Ba Dinh. 

Kinh Tầm Vu, Miên gọi 
Sampu, chó không phải Tam Vu. 

Kñnh Cái tàu thay vì Cai Tao. 

Cái côn cái cau (vùng Kế 
Sách) thay vì Cai diung. 

Cái Quanh; (Giếng Nước) thay 
vì Sai Quang. 

Lo Kinh (tôi chừa vì không 
rành). 

Sông Cổ Cò thay vì Cô Co 
(sông này lón chảy ngang Nhu 
gia (Sampu ThÌ]e)) (ừ chữ Sampu, 
phiên âm ra Nhu; Thlei biến ra 
Gia. Sampu Th]ei là chiếc ghe 
lủng. Long Xuyên Dạo đây là Cà 
Mau ngày nay). Tích ghe lủng do 
chuyện tiên làm phép độ thuyền 
bay trên trời nửa đường có người 
trên thuyền mở mắt sợ la lên 
nên thuyền bị lố rạn đâm lủng 
hết bay?). 

Ngư Du diệp lan: giống phong lan, 
nếu ngắt lá non thả vào chậu rượu 
vừa hâm thì lá lan sẽ biết bơi qua 
bơi lại. (Chữ trong Thơ Nghiên 
hoa mộng của Hư Chu, và có lẽ 
do tác giả tưởng tượng). 

Ngư Ông Đà: đd., tên chữ của Lòng 
Ông Chưởng NV (Xem Lòng Ông 
Chuông) (POGBCTVR). 


Ngưu Châu: đd., tên Hán của cù lao 
Trâu (xem chữ ấy) 

Nha Mần: đd., xem An Xuyên huyện 
(PCGBCTVE) (nay thuộc tỉnh Sa 
Đéc cũ, Đồng Tháp mới). 

Nha Mân Giang: đd., tên Hán 
của sông Nha Mân th. Sa Đéc 
(PCGBCTVK) (xem sông Nha 
Mân). 

Nhà làng: dt., trụ sở, chỗ làm việc 
của hương chức làng, nay là ủy 
ban hành chánh trong làng. C.g. 
nhà việc, nhà vuông. 

Nhà việc: dt., nhà làm việc của làng. 
D.n. nhà làng nhà vuông. 

Nhà vuông: dt., đồng nghĩa với nhà 
làng, nhà việc. Thời Pháp, trong 
Nam, trụ sở, chỗ làm việc của làng 
xã đều y một kiểu, xây vuông, nên 
dân đặt tên làm vậy. 

Nhai: đường đi (nhai lớn, nhai 
ngang, nhai nhỏ (Nguyễn Tạo). 

cơ ai thiết, âm giai giai vận. 

Theo ngôn ngữ học thì G1: €, 
người Trung Hoa đọc Cai (cái) 
người Lục Tỉnh đọc “giai” (như 
trong Anh hùng náo tam môn 
Øia)) nhưng không hề nói hay viết: 
giai lớn, giai nhỏ, giai ngang... mà 
chỉ nói “đường lón”, “lộ nhổ”, “nẻo 
ngang”, “ngõ tắt”. 

(L.T.X.ĐNVT số 12. 

Nhiếc sanh cầm: th.ng.: bị mắng 
nhiếc nhục nhã, tuy sống đó mà 
thà chết còn hơn. (Câu trong bản 
dịch c. Nguyễn Chánh Sắt truyện 
Tiết Định San chỉnh tây). 

Như cương hay Ba Răng: đd., chỗ 
thâu thủy lợi 1875 ở Long Xuyên 
trên Tiển Giang (PCGBCTVE). 

Như di, tiếng kêu khóc như di: tiếng 
kêu khóc b1 thương. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


47 


Di là nước mỗi, nước mắt. 
(Chữ trong Nam Hải truyền kỳ 
của Hư Chu, tr.201). Đây là lối 
viết cầu kỳ nửa chữ nửa nôm 
nên tránh. 

Thiên kim trị, một chữ thiên 
kim trị (chữ trong Thơ Nghiên 
Hoa Mộng của Hư Chu, tr.20): 
một chữ đáng ngàn vàng. (Lối viết 
này nên tránh, vì cầu kỳ. Cũng 
trong sđd. Hư Chu viết chỗ khác: 
“Một chữ nghe rất... hóm: rất hay 
(viết như vầy đắc thể hơn). 

Vài câu văn khéo: 

- Nghĩ canh dài mà chưa buồn 
ngủ, muốn cùng nhau đối ẩm để 
làm ghi cái đêm sơ ngộ, há dám 
vội soi nụ đồ mi cho trái với tiết 
hè! (Thơ Nghiên Hoa Mộng tr. 7ð). 

- Vì tiếc một cây hoa nhỏ mọn 
mà bỏ phú quí thì thật là điên; 
vì tiếc một cây hoa nhỏ mọn mà 
chuốc oan thì thật là dại (tr.77). 

- Bụng nhà chúa đói cồn, cứ 
phải nhịn thèm để chờ ăn mầm 
đá (tr.83). 

- Con chó thấy người lạ vào 
nhà, “... sừng sộ xổ ra rộ luôn mấy 
rộ, khi biết là lầm, bèn vẫy đuôi 
chúc mõm vào hai ống quần mà 
hít mà rít” (tr.82). 

- Chỉ vì day tay mám miệng 
mãi vẫn không giàu được đành 
mới chịu nghèo túng (tr.101). 


- Duy trong câu sau đây, hai 
chữ “hãn dịch”, tôi cho là mắt 
mỏ không nhằm chỗ. “Gió? Gió 
phẳng phất thơm thơm như có 
pha mùi hãn dịch của cái nàng 
sủng phi trong bài Trường Hận 
(tr.9 sđd). Bình sanh tôi ghét 
loài chó, thường có khách đàn 
bà đến nhà chủ thì ngoắt đuôi 
gí mõm ngay háng mà hít hít... 
(những chó như vầy nuôi chỉ 
tốn cơm). 

'Thù tình: đáp tình (sđd. tr.54): 
ông thấy Tàu rất thù tình (tôi 
chưa thấy ai dùng hai chữ này 
ngoài Hư Chu. Thù là thù tạc, 
xã giao cứ nói đáp tình, dễ nghe, 
dễ hiểu hơn). 


Nhựt Tảo: đd., một vàm sông Vàm 


Có Đông, th. làng Bình Trinh, tg. 
Cửu Cư Hạ, t. Tân An cũ (nay 
thuộc tỉnh Long An) nơi này 
ngày 11-12-1861, ông Nguyễn 
Trung Trực đốt được chiếc tàu 
Espérance của Pháp, giết hầu 
hết thủy thủ, khiến sau ngày ông 
mất, ông Huỳnh Mẫn Đạt điếu 
một bài thơ có câu: “Hỏa hồng 
Nhựt Tảo oanh thiên địa, Kiếm 
bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”, 
việc “kiếm bạt Kiên Giang” này 
xảy ra đêm 16-6-1868 tại Rạch 
Giá. 


476 


TVTNMN 


Óc 


Eo (gò Óc Eo): đd., tên Cơ Me 
của gò đất gần núi Ba Thê, tại 
làng Vọng Thê (th. Long Xuyên 
cũ), nơi đây năm 1943, đo theo 
lời chỉ dẫn của người địa phương 
và theo dấu bọn hôi bảo vật, 
ông Louis Malleret trước làm 
quản thủ Viện bảo tàng Sài 
Gòn Blanchard de la Brosse, 
sau thăng chức lên làm viện 
trưởng trường Viễn Đông Bác 
Cổ ở Hà Nội, (Ecole Franecaise 
đ'Extrême-Orient), ông theo dấu 
bọn này và đào gặp vết tích một 
nền cổ thành dài gần 1.500 mét 
luôn dấu vết nhà ở đời cổ chiếm 
trên 22ð ha, ông đặt tên là di 
tích Cổ Phù Nam và thâu thập 
trên 1.300 món trang sức xưa 
bằng vàng có nạm châu báu, gọi 
chung là le trésor đÓOc Eo (bảo 
vật trân tàng Cổ Óc Eo) đem về 


lưu trữ cho đến năm 1975 tại 
viện bảo tàng trong vườn Bách 
Thảo Sài Gòn, và soạn một bộ 
sách Pháp Văn xuất bản ở Paris 
gồm bốn tập lớn và dày, nhan 
là LArchéologie du Delta du 
Máékong (khảo cổ học về lưu vực 
sông Mêkông), từ sau ngày 30-4- 
1975, các bảo vật ấy, ước 2 kilo, 
còn mất không biết được. 

Ông Già Ba Tri: n.d., xem Thái 
Hữu Kiểm. 

Ông bố làng Long Hậu: nd., (xem 
Long Hậu). 

Ô Châu: đd., tên Hán của cù lao Quạ 
(xem chữ ấy). 

Ô Cắp: đd., tục danh của Vũng Tàu, 
gọi theo Pháp: au cap (tiếng gọi 
tắt au cap Saint-Jacques). 

Ô Môn: đd., th. NV, tên một quận 
của Cần Thơ cũ. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


4i 


CơMGe: o mô (di cáo TVKtrong 

„_ Le Cisbassac). 

Ô Môn: đd., tên chữ của Tắt Ông 
Thục (PCGBCTVK) (xem chữ 
ấy). Cơ Me gọi Ó Mô (di cáo T.V.K. 
trong Le Cisbassac). 

Ô Môn Đà: đd., chỗ thâu thủy lợi ở t. 
Cần Thơ lối 1875 (PCGBCTVK), 
nơi rạch Ô Môn. 

Ô Môn, Bình Thủy, La Ghì, 
Trà Ôn, Trà Luột đều thì chợ sung 
(Câu hát cũ). 

Ô Tôn: Phu Ma; Diên Diên: dt., thấy 
trong quyển GĐTC, bản Pháp 
Văn của Aubaret, tr. 123, có lẽ 
nên chấm dấu và đọc: Phù Ma, 
Diến Điện (nay ta gọi Miến Điện), 
và đó là người xứ Birmanie, ö giữa 
Đông Dương và Ấn Độ, Cơ Me gọi 
họ là Phù Méa. 

Theo Aubaret, gọi dân Birman 
là Ô tôn (bụng đen), vì họ có tục 
xăm bụng (tatouer). 

Ô Tôn, rợ Ô Tôn: xem Diến Điện. 

._ Chữ gọi Hoa Tôn. 

Ốc hương: dt., thứ ốc trắng, dày 
vỏ, hay bò trên cây, thịt ăn được. 
(H.T.C.). 

Ông Chưởng: nd., Chưởng Cơ khâm 
sai Lê Thành Hầu, Nguyễn Hữu 
Cảnh, (Nguyễn Hữu Kính, theo 
'VNSL). - xem Nguyễn Hữu Cảnh). 


Ông Yêm: trại cải huấn trẻ vị thành 
niên thời thuộc Pháp, đặt trên 
Thủ Dầu Một. Chưa biết chánh 
tả đúng của tên ông này và xin 
nhờ người biết dạy cho. (Ông sanh 
và mất năm nào? Trước đây, tên 
ông rất được nhắc nhở, và thay vì 
nói: “Trại cải huấn sẽ bắt mây”, 
vẫn nói: “Ông Yêm kêu mầy”, vừa 
mau vừa hài hước. 

Oudong: địa danh, cựu đế đô của 
xứ Cao Miên, trước khi có thành 
Nam Vang (Pnom Penh). Qudong 
ở mé Nam của nhánh sông chảy 
từ Nam Vang lên Biển Hồ (Tonlé- 
sap), cách con sông này độ ba hay 
bốn cây số ngàn (km), có một con 
lộ lớn đưa xuống Bến Ngự (chỗ 
vua tắm) và bến ấy gọi Compong- 
luông (tr.130 Aubaret, GĐTO). 

Oudong, có sách cũ viết 
Oudon cho ta lấy gương suy 
luận, người Cơ Me có tánh rất 
hiếu sát và tật đố, từ Angkor, 
trải qua Qudon, cho đến Pnom 
Penh... mỗi lần thay một triều 
đại là dời đô và làm có sạch dấu 
vết, di tích và sanh mạng người 
bất đồng chí hướng. 

(Đề nghị nên viết Oudong 
cho thống nhứt và được y trong 
Larouss©e). 


478 


TVTNMN 


Pé 


Mou (gỗ): dt., tiếng Trung Hoa, 
dịch là bách mộc, dùng đóng quan 
tài giữ xác mấy trăm năm không 
hư nát (xem gỗ ngọc am nơi chữ 
“ngọc am (gỗ)”. 


Phá Lấu: dt., tiếng Triều Châu: thịt, 


thường là tai heo, mõm heo, khu 
lẳng, ruột, bao tử, ngào trong 
chảo bắc trên lửa thật nóng, 
chung với hương vị, món nhậu 
ngon giòn của bợm rượu: thịt phá 
lấu, đùi heo phá lấu. (Phá: tiếng 
Tiểu là đánh, lấu, có lẽ là lò). 

Hóa phá lũ xí: ngã đả nhĩ tử: 
tao đánh mày chết. 


Phổ Ky: dt., hỏa kế, người nấu bếp 


đọn ăn nơi quán Tàu (do tiếng 
Quảng Đông Việt Hóa: Phổ Ky, 
xấu lúi: hỏa kế, tính tiền). 

Thịt phá lấu: dừứ., thịt heo để 
nguyên g1ò và xương, nướng kho 
trong lửa và ướp gia vị theo lối 


nấu ăn của người Tiều; có người 
cắt nghĩa phá lấu là “hỏa lô”? Thịt 
nướng lửa hỏa lò. 

Danh từ từ “Phá lấu” (giọng 
Tiểu (Triều Châu), nếu đọc giọng 
Quảng (Quảng Đông) lại biến ra 
Phổ lô, phiên âm ra chữ Hán là 
“hóa lô”, tức vật, thức ăn, thịt 
nướng trên lửa lò, nướng theo 
Tiều thì dùng xác mía khô, nên 
thơm mùi mía, bằng nướng theo 
Quảng thì bằng lửa than thường 
và đó là thịt xá xíu. Nay tùy theo 
vùng chịu ảnh hưởng tiếng Tàu, 
Bắc có nhiều Quảng Đông nên 
dùng danh từ phổ lô mà đọc ra 
Hồ Lốn (và lộn với món tả pí là 
(chữ là đả biên lô, đánh tửu bên 
lò) và cũng nói hổ lốn (là món xà 
bần trong Nam, tức các món ăn 
dư nấu chung lại sau Tết, nay 
còn danh từ xà bần là gạch vụn 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


479 


vôi vụn cát vụn, những lụn vụn 
mót lại làm bít ton, khi phá nhà 
xưa, vách cũ, v.v.), trong khi ấy 
trong Nam gần người Tiều hơn, 
nên dùng danh từ “phá lấu” nghe 
dường như xa “hồ lốn, hổ lốn”, 
chung qui vẫn một gốc “hỏa lô, 
theo Hán tự), nay cãi mãi cũng 
chẳng tới đâu, thôi xin hòa, nhà 
ai nấy ở, tiếng ai nấy dùng, có lẽ 
hạnh phúc hơn chăng? 


Pong Tuk: đd., t. Sốc Trăng, tên 


làng: trứng nước (bọt nước). 
Người Nam đổi gọi làng (Tuân 
Tức), nay thuộc tỉnh Sốc Trăng. 

V.H.N.8. (số 13 th.7 n.1956, 
bài của Đào Văn Hội). 


Phạm Lam: nh.d. Năm canh dần 


(1770), một tên quân đào ngũ của 
trấn Hà Tiên, tên là Phạm Lam, 
từ Cần Vọt qua Vũng Thơm, 
nhập với giặc cướp, cầm đầu là 
Vinh L1 Malu, người Mã Lal, và 
Hoc Nha Kê, người Cơ Me, cả ba 
dẫn trên 800 binh thủy và bộ, 
định đánh cướp trấn Hà Tiên, 
vừa kéo bình đến chân núi Túy 
Bình thì bị binh của Mạc Thiên 
Tứ bao vây: Phạm Lam bị giết 
trên chiến thuyền, hai tên đồ 
đảng Miên và Mã Lai cũng bị hạ, 
đám giặc dẹp tan, nhưng dân cư 
lấy làm điêu đứng. Mạc Thiên 
Tứ dâng sớ lên chúa tạ tội... 
(G.Đ.T.C. Aubaret, tr.31). 


Phan Liêm và Phan Tôn, con của 


Phan Thanh Giản, chống Pháp ở 
Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vĩnh, Sa 
Đéc (1867). 

Phan Liêm cũng có tên nữa là 
Phan Thanh Tòng, về sau ra Bắc 
tiếp tục chiến đấu bên Tổng đốc 
Nguyễn Tri Phương. 


Phan Liêm: nhd., hàn lâm viện 


tu soạn đời Tự Đức, năm tân ty 
(1881) dâng sớ đề nghị khuếch 
trương thương mại, khuyến khích 
lập hội buôn, gởi người ra nước 
ngoài học nghề khai mỏ, nhưng 
bị đình thần bác. 


Phan Rang: đd., trước là đất Chiêm 


Thành, tên Panduranga bị chúa 
Nguyễn Phúc Chu đánh lấy năm 
đỉnh sửu (1657). 


Panduranga, Panduran: Phan 


Rang 

Phan Thanh Giản (1796- 
1867), xem VNTĐLVĐ, tự Đạm 
Như và Tịnh Bá, và Lương Khê; 
lựa biệt hiệu là Mai Xuyên, đều 
để tỏ khí tiết của mình. Sanh 
bình nếu không trong sạch thì 
rất không được Đồ Chiểu là một 
người câu nệ nhứt, trọng vọng 
đến tột bực; một lẽ khác, khi lựa 
nhơn thần để thần chủ cho tiên 
đế Thiệu Trị, vua Tự Đức vẫn 
chọn Phan Thanh Giản, và cổ tục 
khi đề rồi, bao nhiêu văn phòng 
quí bảo trên ngự án thư đều biếu 
tặng, là có ý thưởng người liêm 
khiết vả lại là người đồng một 
quê hương với thái hậu Từ Dũ 
(người xứ Nam K). 

Theo L.T.X. (báo Văn Lang 
số 9 ngày I-XII-1939), ông sanh 
giờ thìn ngày 12-10 Bính Thìn 
(1796). Mất giờ tý ngày ð (bính 
thìn) tháng 7 â.l. Đình Mão 
(1867). 

An táng: giờ sửa ngày 13 
(quí tị) tháng 8 â.l. năm Đình 
Mão, ông hưởng thọ 72 tuổi, chớ 
không phải 74 như vài sách Pháp 
đã chép. 


480 


TVTNMN 


Aubaret viết tên ông là Phang 
Thang Giang (Ic). Xin xem thêm 
thẻ “kinh lược”. 

Có một thuyết cho rằng ông 
trọn đời thanh liêm và chịu 
nghèo mà trong sạch nhứt đời 
ấy, nên được vua Thiệu Trị chọn 
làm người đề thần chủ, và tục 
đời Nguyễn, khi làm việc danh 
dự này (đề thần chủ) sẽ được 
vua gián tiếp thưởng cho tất cả 
những bảo vật dùng vào việc ấy, 
tức được ban nào nghiên mực, nào 
bút ngọc, v.v. nghĩa là những báu 
vật ngự dụng gọi chung là “văn 
phòng tứ bảo”. 


Phan Trấn: đd., tên một trấn gồm 


Gia Định và Định Tường. 

- Tên một trong ba trấn đời 
Võ Vương (1780). - Hai trấn 
kia là: Biên Trấn và Long Hồ 
(PCGBCTVE). 

- Tên một trong năm trấn xứ 
Đồng Nai đời Gia Long (1806). 

Bốn trấn kia là: 

- Biến Trấn (Biên Hòa), 

- Vĩnh Trấn (Vĩnh Long, An 
Giang), 

- Định Trấn (Định tường), 

- Hà Tiên (PCGBCTVEI). 


Phan Trấn Dinh: nguyên một phần 


của đất Đông Phốdo chúa Nguyễn 
Phúc Chu cho tách ra từ năm 
Mậu Dần (1698). (VNTĐLVĐ). 
(Chữ Phan và Phiên dùng lẫn 
lộn. Khi gọi Phan Trấn, khi gọi 
Phiên Trấn). 


Phan Yên: đd., tên cũ của xứ Gia 


Định, N.V, cũng gọi Phiên An 
(nói ngược lại). 

1 trong 8 trấn của đời vua 
Minh Mạng triều Nguyễn; các 
trấn kia là: 


- Gò Đặt 

- Nam Vang 

- An Giang 

- Vĩnh Thanh 

- Định Tường 

- Biên Hòa 

- Hà Tiên 

(theo ĐCG.B.C.T.V.K.) 


Phè Phốn: tiếng Bắc, như hí hửng 


trong Nam; phóng túng dồi dào; 
ăn tiêu phè phốn. 


Phiên An: đd., tên cũ của Gia Định, 


c.g. Phan Yên. 


Phan Yên trấn, Phan Yên thành: 


đd., tên của thành Gia Định do 
Lê Văn Duyệt đắp thêm vào năm 
1830, toàn bằng đá ong, gọi đá lục 
lăng, vách cao, hào sâu. Sau khi 
bình được giặc Khôi vua Mình 
Mạng cải tên lại và đặt lại hệ 
thống cai trị. 

Địa danh “Phan Yên”, sau 
ngày giải phóng 1975, được giữ 
lại làm tên một con đường cụt bên 
hông Bưu điện chính, nối liên khu 
nhà thờ lớn qua đường Hai Bà 
Trưng, th. p. Hồ Chí Minh. 

(Chữ Phan và Phiên dùng 
lẫn lộn, nhưng thường viết: Phan 
Yên, mà Phiên An). 


Phong nhân xá tội: một phong 


tục cổ, chữ gọi tết “ầm tháng 
bảy” tức “Trung nguyên tiết”. 
- Trong kinh nhà Phật, có dạy 
rằng: “Hôm ấy các quan Âm 
phủ xét những người thủa sống 
ở Dương gian, người nào ở lành 
thì phong, người ở ác thì bắt tội; 
nhưng mà hôm ấy cũng tha cả, 
cho phép đi chơi. Bởi thế tục 
truyền theo chữ, gọi ngày ấy là 
ngày “Phong nhân xã tội”, nghĩa 
là “có nhân thì phong, có tội thì 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


481 


tha”. Người ta mới nghĩ rằng Âm 
phủ sao, Dương gian vậy. Nhà 
ai cũng có tổ tiên, nên ngày ấy, 
ai ai cũng làm cỗ bàn mấy vàng 
mả, đồ đạc, quần áo bằng giấy để 
cúng, gọi là “đồ lễ bội” (theo sách 
Chrestomathie Annamite của 
ông Edmond Nordemamn, bản in 
năm 1914 nhà in I.D.E.O., tr. 38). 

Phong Nhân xá tội, ngày nay 
thường nói lầm là “vong nhân xá 
tội” (vậy xin cải chính). 

Phong Nhiêu huyện (Bãi Xàu): 
đd., tên một huyện của phủ 
Ba Xuyên (Sốc Trăng) thuộc 
An Giang tỉnh đời đàng cựu 
(PCGBCTVR). 

Phong Nhượng: đd., ở NV, giồng 
Phong Nhượng thuộc Trà Vĩnh 
cũ gần kinh Mỹ Văn, nơi đây còn 
dấu tích Cơ Me cổ (Le Cisbassac 
của L.Malleret, 1963). 

Óc Eo (gò Óc Eo): đd., viết theo 
Pháp là Ak-èyv. 

Phong Phú huyện: ởd., tên một 
huyện của phủ Tuy Biên, tỉnh 
(Cần Thơ). 

Phong Thạnh huyện (Giu Gia): 
đd., tên một huyện của phủ 
Ba Xuyên (Sốc Trăng), thuộc 
tỉnh An Giang đời đàng cựu 
(PCGBCTVRE). 

Phong Thạnh: đd., nay là tên một 
làng trù phú thuộc tỉnh Bạc 
Liêu, NV 

Phong tục đàn bà bới tóc, 
Aubaret viết: “Lorsqu elles se 
coiffent elles prennent dabord 
leurs cheveux, reJetés tous sur le 
derrière de la tête, dans la ma1n 
gauche, et les enduIsent alors 
d'huile odoriférante; ensulte, 
les retournant sur eux-mêmes 


avec la même main, elles font un 
chignon qui retombe assez bas 
sur la nuque. Des deux côtés de ce 
chignon, les cheveux tombent en 
gunrliande sur les oreilles, qu”Ìs 
recouvrent à moitlé (guirlande 
semblable à la crête Inférieure du 
coq, tóc bỏ đuôi gà), Le sommet 
du chiønon schappe du milieu 
en forme de pointe. 

Cette colffure sappelle tan 
dương tran (sic) (tôi không biết 
nên chấm dấu và nên đọc ra sao?) 

Người đàn bà ở đây rất thích 
nữ trang, hoa ta1 và vòng vàng. 

Tục giắt lược cài đầu tóc bới, 
thạnh hành nhứt ở Miền Nam 
là ở vùng Hà Tiên bày nhiều, vì 
có sẵn đồi mồi làm lược thì tha 
hồ lựa vảy dày hay mỏng, có 
bông tươi sáng hay vảy đen tối 
bông hoa loạn xạ, đầu tóc giắt 
lược thêm có một cây nhọn bằng 
xương, bằng ngà hay bằng vàng 
hay bạc, nghèo thì bằng thau 
bằng chì, nếu cây giất đầu bằng 
kim khí thì thường nơi đầu dùng 
móc tai lấy cứt ráy ra được và gọi 
đó là cây móc tai, tóc bối muốn 
cho đừng sổ, thì lễ phép dạy luôn 
luôn người đàn ông con nhà thơ 
hương chí đến phú ông, khá giả, 
trừ người ty tiện tôi tớ, đầu phải 
chít khăn, khăn xếp tay, đóng 
sẵn, đầu rìu, khăn kiểu dọn bàn, 
khăn đỏ xanh, đen v.v. tùy hạng 
người trong xã hội, và bợm phong 
lưu có tuổi lại để râu mép cằm, 
cho phải bực tu mi. Đàn bà thì 
mặc áo dài làm nhiều lớp cái này 
chồng trên cái kia, càng nhiều 
càng sang, tay áo đàn ông như 
đàn bà vẫn hẹp bó rọ cử động khi 


482 


TVTNMN 


cởi ra khi mặc rất khó và mau 
rách, người phụ nữ củi lục đầu 
tắt mặt tối lại có tục cổ phong 
chuộng áo và quần, vá nửa thân 
áo từ lưng trở lên là mới, hai vạt 
áo trước sau là thân áo cũ mót 
lại, tiếc từ chút vải, mót máy 
dành dụm nuôi con nuôi chồng. 
(Aubaret p.108). 


Phòng và trại: trong đẳng, sau khi 


bị treo giò, mất tín dụng người 
cán bộ nào được ở lại nằm lì nằm 
eo một chỗ tại “phòng tiếp tân 
của trung ương cơ quan mình 
thì gọi “phòng”, anh nào vô phúc 
hơn, phải xách ba lô vào cải hối 
thất thì gọi “trại”. Cả hai đều với 
mục đích trau giổi tư tưởng, lọc 
bỏ lỗi lầm cũ, nhưng ở “phòng” 
thì còn danh còn nghĩa, chứ 
đến “trại” thì đã là tù. (tr. 174 
Việt Nam máu lửa của Nghiêm 
Kế Tô). 


Phở, củi-tíu, mì... 
Phở: phảnh, “phấn” đọc giọng Tàu. 


Bột gạo mịn như phấn nấu trong 
nước cốt gà, heo v.v. Phở là món 
ăn quốc túy, do đồng bào Bắc chế 
biến, được dân trong Nam hoan 
nghinh nhứt và đánh đổ thay 
thế tô củi tíu Tàu: phở tái, phở 
áp chảo,... 

Củi tíu: củi là quế, nhánh quế, 
bánh ăn nhỏ sợi, nói giọng Triều 
Châu; tíu là tỉ tiểu, nhỏ thật nhỏ, 
nhỏ xíu. Lâu ngày, nói trại ra hủ 
tíu; lại có nghĩa hủ là mục nát, hủ 
mộc phấn thổ. 

Mì, mìn là tiếng Quảng Đông. 
Mĩ sợi là mì sợi nhỏ, ta gọi “mì 
chỉ” là dịch đúng nghĩa và nói rặt 
tiếng Việt. Sợi xụa là tiếng Tàu, 


glọng Phước Kiến, Triều Châu tức 
chỉ, sợi. Marco Polo đem qua nước 
Ý, biến ra spaghetti (mì sợi to), 
macarom! (bún bộng ruột), món 
ăn người Ý. 

Người sành điệu, lịch duyệt, 
trải đời, rất kén và không ăn pha 
phách: 

- Mì Quảng Đông, ngon theo 
mì Quảng Đông: nấu với thịt xá 
xíu, gan, bao tử phá lấu, dồi giò 
heo, bánh tôm chiên rán. 

- Củi tíu thì do người Triều 
Châu nấu, thay thế thịt heo bằng 
chả cá, tôm, cua, v.v. ngon theo vị 
Tiểu. Khi gọi “hủ tíu” thì là củi tíu 
do Quảng Đông nấu, bánh bột lón 
miếng thoa mỡ, cắt to không xe 
thành cộng, sợi. 

- Mĩ sợi, mì xụa là mì chỉ, sợi 
nhỏ tròn dai không đứt đoạn, tức 
củi tíu của dân Phước Kiến nấu 
với hải trân: đồn đột, bào ngư, 
nấm đông cô, ngon theo đóc giọng 
Phước Kiến. Khi nêm đường thì 
gọi mì ngọt, để khi đau yếu và 
người già cả dùng cho mau tiêu, 
nhẹ tì. 

Nay thêm chế biến mãi, có 
thêm Mì Quảng do xứ Quảng 
Nam ở Miền Trung nấu, có Hủ tíu 
Nam Vang, hủ tíu Mỹ Tho, nhưng 
đúng phỏ thì phải Bắc. 

Đọc sách Pháp, quên mất 
nhan để, thấy kể rằng đầu bếp 
trứ danh, ngự thiện số 1 mấy năm 
trước đây vốn sanh tại Bắc Việt. 
Tổng thống Mỹ, Kennedy, khi 
chọn đầu bếp, ban sơ có ý tuyển 
người này, nhưng ngại đã làm bộ 
hạ cho viên Đặc sứ Việt ở Londres, 
không lẽ tranh người ăn kẻ ở như 
vậy, nên chấm ngự thiên số 2, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


483 


phải cải tịch Pháp ra Mỹ để đem 
về nước và sau đó Kennedy bị ám 
sát, và đổi Quốc tịch trở về Pháp... 

Một tích nữa kể rằng Thủ 
tướng Pháp Paul Reynaud có một 
nô dịch thạo đủ nghề vặt, lúc biến 
biết xoay trở đủ mọi việc: lái xe, 
nấu ăn, giặt giệm, tiếp nghe và 
trả lời điện thoại; sử dụng được 
Pháp văn, viết chính tả ít sai, 
lương khi tuyển là 80 bạc Đông 
Dương mỗi tháng, trong khi một 
tú tài nhập ngạch thơ ký chính 
phủ, lương vừa được 25$00. 

Cho hay nhứt nghệ tình, nhứt 
thân vinh, và bỏ qua nghề nào và 
ngành nào, người Việt cũng chiếm 
địa vị xứng đáng. 


Phú An Châu: đd., tên chữ của cù 


lao Bãi Đám (xem chữ ấy). 


Phú Lai Căn: to tiếng tục Pháp 


foutez-mol le camp: cút lẹ ởi... 
và còn nữa, xin miễn nói hết câu. 
Ta đã Việt hóa và chạm trong hai 
câu liễn Tất: Bần cùng năm ngoái 
“phú lai căn”. 

Phú quí năm nay lai tú xuýt 
(tout de suite), nghe thú quá nên 
bỏ tiếng Tây không đành! 


Phú nổ: đd ở tỉnh Sốc Trăng, tên 


làng Miên, do Phorokar (giồng 
cây rokar). V.H.N.8. số 13 th. 7 
năm 1956, bài e. Đào Văn Hội). 

(Theo tôi, Miên gọi Bông hoa 
là “phkar”. Pho-phkar (giổng 
hoa)? 8. 


Phú Quốc (hòn hay cù lao): đđ., đảo 


to ở vịnh Thái Lan, chữ gọi Phú 
Quế đảo”. 

Cơ me: kòh srăl (Di cáo T: V. 
1K. Trong Le CIsbassae). 

Kòh: hòn, cù lao, srăl, đơm 
srä]: cây sam, Sa thọ (sapnn). 


(Ngày nay viết Kôh Tral 
(Pháp gọi “le de la Navette). 

Phú quốc: tên một quận của 
t. Kiên Giang NV gồm hai xã, 
chung quanh có nhiều cù lao 
nhỏ khác, sản xuất cây gỗ và 
nước mắm ngon: nước mắm Phú 
Quốc, nước mắm nhỉ là ngon 
nhứt, gọi tắt là nước mắm hòn. 
Ngày trước đây có mỏ huyền 
(Pháp gọi Ja1s), nhưng nay thôi 
khai quật vì ft. 

(Theo 7:V.Ký, (PCGBC), lúc 
Pháp qua, có lập một tòa bố tại 
Phú Quốc, đến ngày 1-7-1875 
thì bãi). 


Phú Quốc đảo: đd., tên Hán của hòn 


Phú Quốc (xem chữ ấy). 


Phù Lưu: đd., Vườn trầu, Mười tám 


thôn vườn trầu (xem các chữ ấy). 

Le Jardin de Phu Lu (Heu 
planté de bétel) est situé dans 
le nordouest de la citadelle, à la 
distance de ð2 ]lis et demI. 

C'était un lieu assez 
dangereux à habiter; 1l étaIt 
traversé par la route qu1 se rend 
dans le Cambodge. 

Ôn a fait de lanclen poste 
de Khong dao le poste actuel de 
surveillance nommé Quang Oai. 
lI y avait là dix huit villages 
groupés autour du poste pour 
Ïappuyer; ces villages étalent 
extrêmement peuplés. lÏ y avaIt 
également un vaste marché. 
Les habitants vivalent dans 
laisance; 1ls cultivalent de 
nombreux Jardins de bétel, dont 
1ls trouvalent sans cesse le déb1t; 
1Ìs se rềun1ssalent ordInairement 
au nombre de trente ou quarante, 
et 1ls descendalent vendre leur 


484 


TVTNMN 


bétel à Sai Gon (Cho Lon) et à 
Nguu Tần (Ben Nghe). 

Les habitants de ce pays 
courent des dangers à cause des 
nombreux tigres répandus dans 
les hallier; ces tIgres dévorent les 
hommes. C?est de là qưest venu le 
proverbe: “cruel comme un tigre 
de Phu Vien”. 

Lan nham dan, 5è année 
de The To, le chef des T7aäy Son, 
nommé Nguyen Van Nhac, entra 
à la tête de soldats de terre et de 
mer dans le pays de Gia Dinh, 
dont 1Ì sempara au 3è moIs. 
Après avolr pris la province de 
Bien Hoa, 1Ì passa au 4è mols 
dans celle de Phan Yen (Gia 
Dinh), en... suivant les chemins 
supér1eurs (par Tay Ninh). 

Le général impérlal Nguyen 
Du, assIsté du général] Thu, ains1 
que le général] en chef Tran Cong 
Chuong, allèrent à la rencontre 
des rebelles qu1ls rencontrèrent 
sur le terrItoire de Phu Vien. 

Ces trois généraux, sétant 
cachés avec leurs troupes, 
fondirent sur les rebelles, et les 
généraux de lempereur, Thu et 
Chuong, parvinrent à tuer un 
général ennemIl, nommé Nga. 
Les Tay Son savancèrent alors 
en grand nombre et forcèrent les 
troupes Impériales à rétrograder; 
mals lorsque Nhac, le chef des 
Thy Son, apprit la mort de Ngan, 
1l fut comme un homme privé de 
ses deux bras. Cependant remp]li 
đe fureur contre les soldats 
chinoIs des régIments Hoa Nga, 
soldats qu1 avalent causé la mort 
de Nøa, Nhac les poursu1vIt et, 


se précIpItant sur eux, les mIt 
tous à mort. Les soldats chino1s, 
aInsl que les marchands, furent 
1ndistinctement passés au fïil 
de Ứépéc; 1Ì en périt en cette 
occasion plus de dix mille. ba 
terre fut couverte de cadavres 
depuls Ben Nghe Jusqưà Sai 
Gon, et comme on les Jetait dans 
la rivière, elle en fut réellement 
arrêtée dans son cours; personne 
ne voulut manger de polsson 
pendant un espace de temps qu1 
ne dura pas moins de tro1s mo1s. 
Les marchandises de toutes 
sortes appartenant aux ChIno1s, 
telles que thé, étoffes de sole, 
remèdes, parfums, paplers, 
Jonchèrent la route pendant 
longtemps, sans que personne 
osât y toucher. l7année đaprès, 
le prix du thé sélevait jusqwà 
8 ligatures la livre, une aIguille 
couâtalt Jusgưà un tặi, toutes 
les marchandises augmentèrent 
de prix en proportion (Aubaret 
p.195). 


Phủ Ba Xuyên, đd., do chỉ dụ năm 


1832 của vua Minh Mạng lập ra, 
gồm cả mấy khu hiện thời là Long 
Xuyên, Cần Thơ, Sốc Trăng, Hà 
Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Trà 
Vinh và Châu Đốc. 

Trong khi đánh nhau với 
Chauvali Srok Lim, phủ Sốc 
(Miên) giúp Nam Triều rất đắc 
lực và được vua phong làm tri phủ 
coi phủ Ba Xuyên. 

Năm 1859, Bộ hạ của Lim làm 
loạn lại nữa, bên Miên phục binh 
thắng và đánh tan quân Nam 
Triều, do binh bị Trần Văn Hòa 
điều khiển, từ Sốc Trăng kéo binh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


485 


lên đồn An Tập, (sau Hòa chết 
được thờ làm thần nơi đình làng 
Khanh Hưng, quận Châu Thành 
(Sốc Trăng). Lúc đó có 4 đồn ở Sốc 
Trăng là đồn 1 ở chỗ đất Thánh 
Tây Sốc Trăng hiện thời (kh. còn) 
đồn 2 bị binh Miên chiếm được rồi 
san bằng; đồn 3 ở Bãi Xàu và đồn 
4 ở Nhu Gia. 

Năm 1867, đại úy Pháp 
Berteaux Levillain chiếm Sóc 
Trăng như vào chỗ không người, 
đổ bộ tại Đại Ngãi với 1 viên thơ 
ký, 40 lính tập và 10 lính Miên, 
đuổi quan Nam, lập Trần Uông 
(Miên) làm Tri phủ, ông này ba 
tháng sau thì mất, em là Trần U 
được nối chức Phủ, đó là cha của 
Trần On (Uông là con của cựu phủ 
Sốc, mất 5 năm về trước). 

Gần đồn Bão có ao Trần 
Huồng là bãi chiến trường xưa 
giữa Miên và ta (V.H.N.8. số 13 
th. 7-1956, bài c. Đào Văn Hội). 

Năm 1867, trên giấy tờ thì 
Cần Thơ chí tận Bạc Liêu là đất 
nước Lục tỉnh Nam Kỳ, nhưng 
sự thật thì quyền hành quan 
Nam chỉ áp dụng đến ranh giới 
tỉnh Vĩnh Long và vùng Ba Thắc 
vẫn người Miên ở nhiều hơn 
người Nam, nên để cho quan lại 
Miên Cai trị, Berteaux Levillain 
và quan Pháp thuở ấy vẫn đặt 
lại Sóc Trăng dưới quyền quan 
Miên (Phu Trần Uông, rồi Trần 
U v.v.) là vì lẽ ấy. Ông Phủ Trần 
U có người con trai là Trần On, 
ông này có nhiều đất thổ trạch ở 
Châu Thành, sau lần hồi ông bán 
và tiêu pha hết. 8. 

Phù Châu: đd., tên Hán của cù 
lao Trầu (xem chữ ấy). 


Phù Dung Sơn: đd., tên Hán của núi 
Phù Dung (xem chữ ấy). 

Phù Gia Tam Giang: đd., tên Hán 
của Ngã Ba Nhà Bè (xem Ngã Ba 
Nhà Bài. 

Phụ Đầu Giang: tên Hán của Bố 
Thảo hay Búa thảo (xem chữ 
ấy). (Làng nầy sau đổi lại gọi 
làng Thuận Hòa còn Bố thảo là 
tên nôm, trong làng phần đông 
đều là con cháu khách tức người 
Minh Hương ỏa số là gốc Triểu 
Châu, ruộng tốt lúa nhiều. 

Phụ Long Châu: đd., tên cù lao 
thuộc địa phận Vĩnh Long không 
có tên nôm và không biết chắc ở 
chỗ nào. 

Phúng Hước Pháp: dt., tiếng của 
Lãng Nhân dịch ra Pháp là Jeu 
de mot, pointe (ñg. traIt desprit 
recherché: ne parler que par 
pointe (Larousse). Lời nói dí dỏm, 
gút mắt. 

Phụng Châu: đd., tên Hán của cù 
lao Tân Phụng (xem chữ ấy). 
Phụng Du Ly Duy Minh Thị: 
đd., nd, Phụng Du Lý, hẻm 
Xóm Dầu; Duy Minh Thị: (Duy 
Minh là chỉ có sáng. Ông tên 
thật là Trần Quang Quang, ở 
Xóm Dầu, xóm ga An Bình, Chợ 
Lớn. Ông soạn bộ Nam Ky lục 
tỉnh là rút ngắn bộ Gia Định 
thành thống chí và tóm lại rất 
khéo bộ nầy và có thêm nhiều 

địa danh mới. 

Thực Lục (không nhớ Đại 
Nam Thực Lục hay Thực Lục 
Chánh Biên, gọi tắt là Thực Lục 
do Duy Minh Thị, bốn quyển. 

Tân Dân Tư viết: Gia Long tẩu 
quốc và Gia Long phục quốc. 


486 


TVTNMN 


Thực Lục lớn chia ra có Tiền 
Biên (rước Gia Long và Chánh 
Biên (Gia Long) và các vua sau). 

Về Chánh Biên, mỗi đời vua 
chép riêng một kỹ, như Gia 
Long là đệ nhất ký (60 quyển 
và 1 quyển thủ). Minh Mạng là 
đệ nhị kỳ (202 q. ?) Trường Bác 
Cổ E.F.E.O Hà Nội trước có 1 bộ 
và Quốc Sử quán Huế có 1 mà 
thôi. Lê Thọ Xuân, nhờ Đào Duy 
Anh, có 1 bộ, năm 1946 mất tại 
Bến Tre. 

Trước năm 1975, Viện Khảo Cổ 
và Thư viện quốc gia Sài Gòn có 
Đại Nam Thực Lực, nhưng không 
được đây đủ (L.7X. ĐNVT 15). 

Phước An (Mô Xoài): đd., tên một 
huyện của Phủ Phước Tuy, thuộc 
tỉnh Biên Hòa NV: đời Tự Đức, 
nôm gọi Mô Xoài (PCGBCTVR). 

Phước Chánh (Dỏ Sa): đd., tên cũ 
một huyện của phủ Phước Long 
thuộc tỉnh Biên Hòa NV đời Tự 
Đức (PCGBCTVR). 

Phước Bình: đd., tên cũ một huyện 
của phủ Phước Long thuộc 
tỉnh Biên Hòa NV đời Tự Đức 
(PCGBCTVR). 

Phước Bình (sông): đd., ở N.V. - 
Đông Phước Long và sông Tân 
Bình hiệp chung lại, nên gọi sông 
Phước Bình; nước sông nầy chảy 
ra cửa Cần Giờ rồi chảy luôn ra 
biển. Vào tháng 8, có mưa nhiều, 
nước lớn trở nên đục bẩn vì bùn 
nhiều, tuy vậy nước uống ăn vô 
hại, thêm cho nhiều mầu mỡ cho 
mùa màng. 

Phước Giang: đd., tên tắt của Phước 
Long Giang sông Đồng Nai). 

Phước Long: đd., ở N.V. thuộc Đồng 
Nai xưa. 


Đời chúa Nguyễn Phúc Chu 
đặt thành một huyện của Trấn 
Biên Dinh từ năm 1698 (Mậu 
Dần). 

Thời Pháp, là quận Bà Bá 
(Œ. Biên Hòa) nơi an trí chánh 
trị phạm. Từ 1957 tách ra lập 
thành Phước Long, t.1. Phước 
Bình (theo Le Cisbassac c. L. 
MMalleret, 1968). 

Phước Long (Dỏ Sa): đd., tên cũ 
một phủ của tỉnh Biên Hòa, 
NV, đời Tự Đức, nôm gọi Do Sa. 
(PCGBCTVR). gồm 4 huyện: 
Phước Chánh (Dỏ Sa). 

Bình An (Thủ Dầu Một) 

Ngài An (chợ Thủ Đúc) 

Phước Bình (Biên Hòa). 

Dỏ Sa: đd., tên xưa của huyện 
Phước Long ở Biên Hòa. 

(Dỏ: xích hậu, trại thủ, trại 
sách trong mỗi một làng). 

Dỏ điếm: ¡d. 

Dỏ canh: ¡d. 

Canh đỏ: canh tại dỗ 

Sa: cát. 

(ĐNQATVHTC). 

Phước Long Giang: tên Hán của 
sông Đồng Nai (xem sông Đồng 
Na)). 

Đông Phước Long phát nguyên 
trên rất xa, vùng cao nguyên 
Mên, Mọi. Ngày xưa muốn thám 
hiểm cũng không được với người 
sơn cước, còn hơn là cấm địa. Sông 
dài và tên khá nhiều, còn tên gọi 
tắt là Sông Phước cụt ngủn, và 
tên nôm na là Sông Đồng Nai. 

Xuống khúc dưới lại đổi tên, 
nào sông Tân Bình, nào sông 
Phước Bình, và giàu địa danh chỉ 
làm điên đầu người học ít. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


487 


Phước Lộc (Cần Giuộc): đd., 
tên một huyện của phủ Tân 
An, th. Tỉnh Gia Định NV, đời 
Tự Đức, nôm gọi Cần Giuộc. 
(PCGBCTVR). 

Phước Tuy (Mô Xoài): đd., tên một 
phủ của tỉnh Biên Hòa, NV th. đời 
Tự Đức, gồm ba huyện: Phước An 
(Mô Xoà!), 

Long Thành (Đồng Môn), 
Long Khánh (Thôn mọi bà Ký). 

(PCGBCTVR). 

Phước Tuy: đd., ở N.V., th. Bà lịa 
cũ, cọng với Vũng Tàu và nhóm 
cù lao Spratley: t.1. Phước Lễ (Le 
Cisbassac, của L.. Malleret, 1963). 

Phya Tan: nhd., Người Quảng Đông, 
phủ Triều Châu, tên thật là Quốc 
Hoa, lấy tên Phya Tan theo tục 
Xiêm, nối nghiệp cha, trước giúp 
triều đình Xiêm trấn thủ đất Man 
Long, nên xưng là Phya Long, sau 
nhân dịp bắt được vua Miên là 
Phung (vua nầy mang bịnh hủ]), 
bèn tự xưng vương, đặt mình làm 
vua Xiêm La Quốc. 

Phya Tan bức bách vua Cao 
Man là Neac Ông Tôn, ép buộc 
nạp cống vàng bạc. 

Năm Kỷ Sửu (1769) nơi thành 
Hà Tiên bỗng có một con hổ xuất 
hiện, (theo phong tục xưa, hiểu 
đây là điểm sắp có chiến tranh), 
các quan vây bắt thì hổ vụt biến 
mất. Tiếp theo xảy ra vụ Phya 
Tan sai Phya Soai và Bon Ma, 
mang binh Xiêm qua phá quấy 
Neac Ông Ton, với ý định cướp 
ngôi vua nầy cho NÑeac Ong Non. 
Binh Xiêm kéo đến Lo Gio (sic), 
cầm cự không thấy thắng binh 
Miên, bèn bắt sống một mớ thổ 


dân rồi tự rút về nước (Aubaret, 
G.Đ.T.C. tr. 29). 

Popus tuk: bọt nước. - Tên một làng 
ö Sốc Trăng, đổi ra tiếng Việt là 
làng Tuần Tức. (Popus tưk có 
nghĩa là nước sôi bọt) (cần xem 
xét lại). 

Phú Túc: tên chữ của Gò Sặt, một 
địa danh của Cao Miên, tức 
Pursat (theo Nguyễn Văn Hầu 
trong Văn Hóa nguyệt san số 54 
n.1960). 

Pigna Thu: đđd., gần thành Oudong 
bên Xiêm Quốc, nơi đây là chủ 
giáo khu của giám mục Bá Đa 
Lộc, từng đào tạo nhiều mục sư 
thầy giảng đương thời Nguyễn 
Ánh. 

Một địa danh nữa là P¡ Nha 
Tar, là một chỗ hay khác với Pigna 
Thu nây? (Theo tôi có lẽ là một 
chỗ địa danh) khi đọc theo thổ 
âm khi đọc theo tiếng Việt). Chữ 
trong Aubaret, (évêché et mission 
francalse). 

Phung: nd., ông vua Xiêm nầy, 
không rõ tên họ, vì mắc chứng cùi, 
nên sử gọi làm vậy. (Phung, tức 
Phong, trong Nam là bịnh cùi). 

Năm Đình Hợi (1767), Phung 
cử binh xâm lấn trấn Hà Tiên. 
Mạc Thiên Tứ xin Gia Định cứu 
cấp. Hai tướng thủ Gia Định là 
Khôi và Miên, cắt đặt tướng Chêu 
(sie) cầm binh qua cứu trợ và sai 
một thống lãnh đạo binh ở đồn 
Tân Châu Đạo trú ở Cù Lao Gien 
(sic) tên là Kê, có quân sư là Dui 
(sic) hiệp lực, cùng nhau dẹp được 
loạn Xiêm. 

Theo ông Aubaret, sử nhắc 
đến nước Xiêm La giao thiệp 
làm sao với nước Cao Man là từ 


488 


TVTNMN 


năm 1767 (Đinh Hợi) nây, chớ 
trước đó, Cao Man vẫn thần phục 
nước Nam mà thôi. (G.Đ.T.C.). 
Aubaret, tr.26). 

(Trên đây là nói theo Aubaret, 
chớ ta nên nhớ khoảng 1767 nây, 
tại Gia Định tình thế không an gì 
lắm, vì nơi Đàng trong, quốc chúa 
Trương Phúc Loan đang chuyên 
quyền, phế Chương Võ, (cha của 
Nguyễn Ánh), lập Định Vương 
vừa 12 tuổi (1765), ảnh hưởng 
chánh trị xuống đến Gia Định 
chứ?). Nên xem lại đoạn nầy). 


Prasah Préam Loveng: tên Miên 


của Đông Tháp Mười, có nghĩa là 
Tháp năm căn (ngũ giác tháp). 
Prasah: tháp. 

Préam: số năm 

Loveng: căn nhà, giác. 


Prek koi: đd., tên làng ở quận Long 


Phú (Sốc Trăng) có nghĩa là rạch 
của sở thương chánh, vì có đặt sở 
thuế nơi đây, nay còn tên Rạch 
Gòi. (V.H.N.8. số 13 th. 7 n.1956, 
bài của Đào Văn Hội). 

Nguyên dưới đời Miên Triều, 
người Mã Lai thường năm vô cửa 
Mỹ Thanh buôn bán, nhiều khi 
bị trộm cướp, khoảng 1600, vua 
Miên Pra réméa Thippedey cho 
lập đồn nầy, vừa giữ giặc vừa thâu 
thuế thương chánh. 


Prek kol, sau biến ra tiếng Việt, 


Pu 


thành “Rạch Gòi”. 

Rạch Gòi thường đi đôi, nói 
“hạch Gòi, tổng Cáng”, có lẽ vì 
ngày trước có ông Cai tổng tên là 
Cáng, cai trị vùng này. 
kam Bo, Phra Keo Pha, A Xoa: 
3 ông hoàng Miên tranh ngôi báu: 

1) VỊ thứ 1, tên Pu kam Bo, c. 
Viết Pô kam Bo. - Ông là một sãi 


Miên, từng khoác áo nhà chùa. 
Ngày 2-5-1865, ông viết thơ gởi 
ông Vignes ở Sài Gòn, chức là 
Inspecteur nhưng không rõ thanh 
tra sở nào, bức thơ ấy, ngày 5-10- 
1866 được đăng trong jJournal 
Officiel (Công báo) và viên hải 
quân đề đốc foze mời ông về Sài 
Gòn ban phụ cấp đàng hoàng, như 
vậy thơ ông có căn cứ: Pu kam Bo 
xưng mình là con trưởng của vua 
Nóac Ông chan, tức anh vua Án 
Dương và An Dương này là cha 
của Norodom đang trị vì xứ Miên. 

2) VỊ thứ 2 là Phra Keo Pha, 
xưng em út vua Norodom. Từ 
Bangkok, th. 7-1865, Phra Keo 
pha theo tàu Mitraille sang Sài 
Gòn, vua Norodom khi nhận tờ 
trình của Sài Gòn, ưng sẽ gởi 
tiền cấp dưỡng. Vả lại Phra Keo 
Pha tỏ ra người có thực tài và 
cương quyết (homme énergique 
et capable), sau này có lúc gắm 
ghé được chọn thay vua Norodom 
vì vua này ham chơi và ít ham vụ 
tất việc triều chánh; 

3) Vị thứ 3 là A Xoa, mẹ Cơ 
Me cha Trung Quốc, ông này rủi, 
vì de la Grandière, nguyên soái 
ở Sài Gòn thấy ra tranh giành 
nhiều người quá, gạt ngang 
không nhận A Xoa là người trong 
hoàng phái Miên. 

Khoảng đầu năm 1866, Miên 
hoàng An Dương nhắm mắt. Dân 
Miên đông trên 2.000 nổi lên dậy 
giặc, không ưng Norodom làm 
vua của họ. Và vì không nhận 
được tiền cấp dưỡng, Pu Kam Bo 
bỏ Sài Gòn lên Tây Ninh, cầm đầu 
bọn loạn quân Thổ và quyết tranh 
ngôi báu trên Nam Vang. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


489 


Tháng 6-1866, A Xoa cũng 
lên nhập làm một đảng lúc này 
đã lớn mạnh. 

Đảng gồm trên 2.000 vừa Thổ, 
vừa Chàm, vừa có dân Việt theo 
ám trợ; thượng bạch kỳ, kéo đánh 
đồn Tây Ninh và hạ được trưởng 
đồn tên là đại úy Larclauze, tiếp 
theo hạ được thiếu tá Marechaise 
từ Sài Gòn lên viện trợ đền Pháp 
ở Tây Ninh, tiếc thay chúng 
nhiều ta ít, thêm nữa lúc ấy đánh 
chống riêng rẽ, chưa biết sức 
mạnh của đũa bó và không biết 
“đồng tâm hiệp lực (ông Trương 
Huệ là con ông Trương Định 
và Nguyễn Trung Trực ö Nam 
cũng chống kháng với đạo binh 


xâm lăng Pháp lúc này), những 
vận thời chưa đến và không biết 
đoàn kết làm sức mạnh, khiến 
nên đêm 8-12-1867, Pu kam 
Bo (sách khác viết Pou Combo) 
nằm chết trong một chiếc ghe 
đậu trơ vơ bên Kompong - Thom 
trên Cao Miên, và cuộc nổi loạn 
cũng tàn theo cái chết bi thương, 
mình đầy vết tích, của chủ tướng 
Pu Kam Bo. 

Việc không thành, cuộc diện 
xoay chiều, đáng tiếc vậy thay. 

(đọc Abrégé de lhIstoire 
đAnnam của Alfred Schreiner, 
1n năm 1906. Tr. 290, Phra Keo 
Pha được phong phó vương cùng 
ở Phnom Pênh, nên hết chuyện). 


490 


TVTNMN 


Qua Châu: đd., tên Hán của cù lao 
Bí (xem chữ ấy). 

Quán Thị Cai: đd., (trong sách 
N. Tạo dịch sai là quán An Ca. 

Đông Lương Phú: dịch ra Phú 
Lương. 

Bến Tranh: Đò tranh, (nguyên 
hai chữ Bến, và Đò, giống nhau). 

Quán Thủ: đd., tên suối và tên vùng 
ở xứ Đồng Môn Thanh Thủy thuộc 
t. Biên Hòa xưa. Các dịch giả 
không cắt nghĩa quản thủ nghĩa 
là øì, tôi tuy dốt nhưng làm tài 
khôn xin cắt nghĩa thay. Thủ đây 
là giữ gìn, quán thủ là vừa quán 
vừa là nơi g1ữ gìn trật tự an ninh, 
nói theo nay, đích thị là bót canh, 
đồn lính. 

Cũng như danh từ Dó Sa thấy 
trong sách cũ của ông Trương 
Vĩnh Ký, Dỏ đây là xích hậu trại 
điếm, cũng là bót canh nữa. 


Đến như khi ghi vào địa đồ lại 
viết Võ Đất, Võ Sa, thì thật rắc 
rối. Sa là cát, Dỏ Sa trên Phước 
Tong nay là chỗ nào? 

Quảng Biên Phủ: đd., nôm là Cần 
Vọt, tên một phủ của tỉnh Hà Tiên 
đất Lục tỉnh Nam kỳ đời đàng 
cựu, gồm hai huyện: 

- Khai biên huyện, (phía Cần 
Vọt). 

- Vĩnh trường huyện (phía 
Cần Vọt). PCGBCTVR). 

Quang Hóa: đd., tên một huyện của 
phủ Tây Ninh, th. t. Gia Định N.V 
đời Tự Đức, nay là Trảng Bàng 
(PCGBCTVN). 

Quang Hóa Giang: đd., tên Hán của 
sông Quang Hóa (PCGBCTVK) 
(xem sông Quang Hóa. Vì Quang 
Hóa nay là quận Trảng Bàng nên 
định sông này là ở Trảng Bàng, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


491 


ngày xưa ông T'VK kể là vùng 
Sài Gòn). 

Aubaret tr.13ð viết: La 
frontière cambodglenne, du côté 
du sud, est surveillée par les 
forts de Quang Hoa, Tuyen Oal, 
Tang Chau et Chau Đoc. (theo 
câu nầy, Tang Châu là Tân Châu, 
Quang Hóa là Trảng Bàng, còn 
đồn Tuyên Oai bây giờ là ở đâu?). 

Quang Hóa Lâm: ởđd., xem rừng 
Quang Hóa. 

Quang Hóa (rừng): đd., 

Ỏ về giới hạn hướng tây tỉnh 
ly. Trong rừng có nhiều thứ cây 
gỗ, dầu chai, mây nước, về thú 
xưa có đến con tây, voi... 

Quần xà lỏn, quần tà lỏn: dt. 
quần cụt, quần đùi: mặc tà lỏn 
tiếp khách. 

Pháp có “pan£alon” là quần; 
Cơ Me có “saron” (quần). 

Ba từ “tà lồn, saron, pantalon", 
từ nào có trước và ai mượn của ai 
đây? 

Quần đảo Poulo Damar đd., ở vịnh 
Xiêm La thuộc NƯ 

Quới sơn châu: đd., tên Hán của cù 
lao Cồn Tàu (xem chữ ấy). 

Quản (sic) yên: đd. cổ đọc trong 
ĐC.G.B.C TV.K.) một trong ba 
cửa biển mà do điều ước ng. ð-6- 
1862, được cho mua bán thông 
thương với ngoại quốc. Hai cửa 
biển cũng như vậy là cửa Hàn và 
cửa Ba Lạt (cửa này ở đâu?). 

Quạt, đt.,: phất qua phất lại, hay là 
quay tròn thật lẹ, làm cho ra gió: 
quạt cho mát, quạt cho khô. 

- bơi lội: cá quạt kỳ, cá quạt 
đuôi; 

- vật dùng quạt cho ra gió: 
cánh quạt, rẻ quạt. 


- quạt tay: quạt cầm trên tay; 

- quạt máy: quạt cử động máy; 

- quạt trần: quạt máy treo 
trên trần nhà; 

- quạt bàn: quạt máy để trên 
bàn, v.v... 

- quạt đuôi: nói về cá dùng 
đuôi quạt để quày mình lại; 

- quạt giấy: thứ quạt tay, 
sườn làm bằng nan tre, ngoài 
phất giấy. 

- quạt gió: a) quạt cho nổi gió, 
thường chỉ máy móc hay đồ cuộc 
chế tạo: bánh xe quạt gió, quạt 
gió khi dê lúa; b) ng.b. bợ đố, nịnh 
hót: tên ấy ngồi quạt gió cho bộ 
trưởng X. (như quạt hơi. Buồm 
quạt gió là buồm phất gió, còn 
đá quạt gió là đá hụt trái cầu da 
(chơi túc cầu, nôm gọi đá banh). 

- quạt hơi: như quạt g1ó; quạt 
tiếp hơi cho người mệt; 

- quạt kéo: quạt lớn treo trên 
trần, khi chưa có quạt máy, phải 
dùng dây kéo cho tấm vải lớn 
sanh ra gió, Pháp gọi panka. 

- quạt kỳ: nói về cá, dùng cái 
kỳ mà bơi tới: cá quạt kỳ lội đi. 

- quạt lá: quạt bằng lá kè khô, 
dùng cọng lá làm cán, không xếp 
được; 

- quạt lông: quạt kết bằng 
lông chim, lông gà, lông diệc, 
không xếp được. 

- quạt lúa: quạt làm bằng 
ván ghép lại, khi quây cái chong 
chóng thì phát ra gió, thổi lúa 
sạch bụi, lúa lép, v.v. hột lúa 
thêm sạch; 

- quạt lửa: quạt cho lửa cháy 
thêm mạnh; 

- quạt mo: a) quạt làm bằng 
mo cau; b) ngày xưa, vai nịnh 


492 


TVTNMN 


trong tuồng hát thường cầm quạt 
mo trên tay, nên ngh.bóng: thằng 
nịnh tỷ dụ: ông Diệm, ông Cẩn, có 
nhiều quạt mo theo hầu. 

- quạt mùng quạt muỗi: a) 
quạt cho mùng sạch muỗi, cho 
muỗi bay ra ngoài không còn 
trong mùng; b) vai phụ, ty tiểu, 
vì xưa do vợ bé, hầu thiếp lo việc 
này: vợ tư trải chiếu quạt mùng, 
vợ năm thấy vậy trong lòng xót 
xa (vẫn ganh mọn...) 

- quạt nan: quạt làm bằng nan 
tre kết lại; (một thứ quạt dùng 
trong bếp); 

- quạt nước: a) bánh xe nước, 
đem nước lên ruộng làm mùa; b) 
quạt quán để pha trà Huế chầu 


đàng cựu: ngồi quạt nước bên lề 
đường. 

- quạt quán: quạt lửa nấu 
nước pha trà Huế trong quán đãi 
khách qua đường, thuở cựu thời; 

- quạt thóc: đồng nghĩa quạt 
lúa; 

- quạt trà Huế: quạt quán; 

- quạt trầm: quạt lá xếp được, 
nan quạt làm bằng gỗ trầm, thơm; 

- quạt vả: quạt hình thuẫn 
có cán dài, ngày trước dùng che 
cho vua quan ngồi kiệu, và ngày 
nay còn dùng che sắc thần khỏi 
nắng giọi. 


Qui Dự Sơn: đd., tên Hán của Hòn 


Con Rùa hay Hòn Con Nghê (xem 
2 chữ ấy). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


493 


Rạch trên cù lao thuộc tỉnh Mỹ 


Tho. - 

1) Trên cù lao Năm Thôn, mé 
bắc: rạch Ông vư (sic), (Ông sư), 
() rạch Thú cầm; mé nam: rạch 
Cái bần, Cái dứa, An thủy tây, 
Vàm xép, Cái ngay, Xếp Bà Kém 
và Ông Thiên. 

2) Cù lao Thới Sơn có: mé Bắc: 
rạch Hương Chủ, rạch Định; mé 
nam: rạch Mọi, rạch Rể Thầy 
Chánh và rạch Cồn; 

3) Trên cù lao Tàu có rạch 
Khai Lương; 

4) Trên cù lao Phú Túc thì có 
những: 

- mé bắc: rạch Cái Sơn, Giang 
Đỏm, Ông Đa, Đỉnh, Bà hét 
(làng Phú Đức); rạch Cái Sơn, 
Bãi Đàm, Nhì Tôn. Ông Quien 
Miêu, Thổ rồng và Chùa (làng 
Phú Túc), rạch Cái chìa, rạch 


Cái chùa (làng An hồ); rạch Trần 
Huỳnh (làng Quới Sơn); rạch 
Đình (làng Long Phụng); rạch 
Xếo Lo ho và Cái vang, rạch Vong 
và xẽo cây bồm; rạch Bà nhum, 
và Cái can (làng Vang Quới); rạch 
Phú Vang (làng Phú Vang); rạch 
Cái Cát và Cái Nhỏ (làng Tân 
Định); rạch Cái mới và Giồng 
Đâm (làng Bình Trung); rạch 
Bến Chợ, Đình, Kinh, Bà Trắng 
(à cause đdune femme blance 
qu1 habitaIt sur ses rIves); rạch 
Bà Nhứt, Bà Khoai (rạch de la 
temme aux tubercules; pauvre 
femme qui éta1t venue séchouer 
SUT S©@s rIves et ne viva1t que de 
tubercules, bổn phận tôi phải 
chép y, nhưng tôi không hiểu 
nghĩa Bà Khoai như tác giả Pháp 
này được); và rạch Bà Lương 
(làng Bình Đạ)); rạch Khóm, có 


TVTNMN 


rạch Đằm Đằm thêm nước (làng 
Thọ Phú) và rạch Nhứt Bổn với 
rạch Chiêm (làng Thừa Đức - mé 
nam cù lao Phú Túc có những 
rạch sau đây: rạch Nhà Thờ và 
Chú Vắp (làng Phú Đức); rạch 
Chanh, Miễu và Chiếc (làng 
Phú Túc); rạch Cái Ngan (đàng 
Phú Nhơn); rạch Thị Dĩ (ranh 
tây làng Tân Hưng); rạch Bốn 
Thôn, (ở ranh đông Tân Hưng và 
ranh tây Châu Hưng); rạch Bà 
Quế (làng Thới Lai); rạch Ông 
Của (làng Lộc Thuận); rạch Cái 
Mương (chia Lộc Thuận với Phú 
Long ra riêng biệt); rạch Kiến 
Vàng (on y trouvait, parayt-1l, 
de Ïor autrefois sur ses rIves) 
(thuộc làng Phú Long); rạch Sâu 
tách Phú Long rời Bình Đại); 
rạch Mây chia Bình Đại với Tân 
Lộc; rạch Cạn và Rô (làng Tân 
Lộc); rạch Xẽo đa, và Thị Điểm 
(làng Phước Thuận); rạch Thị 
Hiếu, chia Phước Thuận riêng 
rời Thọ Phú) và rạch Ông Lương, 
con rạch này dài hơn tất cả rạch 
kia, chảy qua làng Thọ Phú, 
tách rời làng này với làng Thới 
Thuận, cũng rạch Ông Lương có 
vài rạch khác đổ nước vào đây 
là mé tả có rạch Họng Cát tưới 
làng Thới Thuận, và mé hữu có 
rạch Thị An (làng Thọ Phú); rốt 
hết có rạch Hồ Diêu, Hồ Tàu và 
Hồ Trị (thuộc làng Thới Thuận). 
(monographie My Tho n.1902). 


Rạch hay sông An Hòa: đd., tên 


sông hay rạch thuộc Biên Hòa cũ 
(theo PCGBCTVK). Chữ gọi An 
Hòa Giang. 

- đầm nước dài trên đường Hội 
An - Tuy Hòa TV (VNTĐLVĐ). 


Rạch Ba Kè: đd., (nguyên văn trong 


Aubaretf, tr.230):“A 30 ]is et demi 
au dessous de son cours (rIvière 
de Long Hồ), est Ứarroyo Ba Ki 
(sic), qui se bifurque à partir du 
lieu où est situé le poste de Fien 
Tan. 

La branche de droite coule 
vers le sud et rencontre, à la 
distance de 26 lis dans cette 
direction, Ứarroyo Trà Ôn, avec 
lequel elle mêle ses eaux, pour 
se Jeter ensuite dans le feuve 
pOStér1eur. 

La branche de gauche 
coule à Ïest et rencontre, à la 
distance de 8ð lis et demI, le Vo 
xe au poste dit Tân Châu. Les 
eaux sinfiléchissent alors pour 
retomber dans le lit du feuve 
antérieur et aller ensemble se 
Jeter à la mer. 

TÌ est nécessaIre et très utile 
en même temps de se servir de 
barques dans cette partie du 
pays. 

Dịch - Đoạn này xuýt một 
chút, nếu tôi vô ý đã lầm lạc to. 
Trong bản Pháp văn Aubaret 
viết rõ ràng le rach Ba Ki. Ban 
sơ tôi định ông muốn nói vềrạch 
Bà Kí. Nhưng nhờ trả không 
thấy thẻ này, (có một rạch gọi 
rạch Bà Kí, nhưng thuộc địa 
phận Biên Hòa nên tôi loại ra). 
Đến khi dò trong địa đồ thì tiếp 
với rạch Long Hồ, là rạch Ba 
Kè, nhờ đó tôi sửa sai kịp và đây 
là rạch Ba Kè (chớ không phải 
Ba Ki của Aubaret, tr.230. Còn 
rạch Vô xe, không thấy trên địa 
đồ, hay là nhỏ quá nên không 
gh1 lại). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


495 


Rạch Ba Kè: Cách rạch Long Hồ 


30 dặm rưỡi là rạch Ba Kè ở mé 
dưới rạch Long Hồvà rạch Ba Rè 
này tách ra hai nhánh khi tới đồn 
Kien Thn. 

Nhánh tay mặt chảy về nam 
và cách đó 26 dặm thì gặp rạch 
Trà Ôn, hai rạch bèn chan hòa 
nước chung nhau để chảy vào 
sông Hậu. 

Nhánh tay trái chảy về đông, 
cách đó 85 dặm ngoài, thì gặp 
rạch Vô Xe, chỗ gặp nhau là đồn 
Tạn Thâu. Hai mối nước nhập cục 
chảy vào sông Tiển để cùng nhau 
chảy ra biển cả. 

Về vùng sông nước này nên 
có ghe thuyền và nên học ngồi 
thuyền đi ghe thì sẽ thấy sự tiện 
lợi của nó. 

Về chữ “Vo Xe” hay “Vô Xe”, 
chỗ gặp nhau của đồn Tan Thau 
(le vo xe du poste de Tan Thau), 
tuy viết làm vậy, nhưng tôi định 
đó là “đổ”, tức là điểm canh trong 
làng tên “xe”, cho nên mới viết “du 
poste de Tan Thau”... 


Rạch Bà Kí: đd., tên rạch th. Biên 


Hòa; Kí Giang. 


Cơ me: Tonlé prêk kompong kokI. 


(theo di cáo Trương Vĩnh lý 
chép lại trong Le Cisbassac của 
TL. Malleret). 

Chữ gọi Kí Giang, nhưng tên 
nôm là rạch Bà Kfhay sông Bà Kí, 
không phân biệt cho rành. Đây là 
một con sông ăn lên đất Mọi để 
đổi sốc chầu xưa, bắt từ hướng 
đông cách tỉnh ly 91 dặm, là Kí 
Giang, chảy qua hướng bắc 12 
đặm thì gặp đất Đại Tuyền là dứt. 
Nơi chặng giữa có bắc một cây cầu 
để thông thương. Ngọn đông lưu 


thì vàm sông hiệp với sông Nước 
Lộn, tên Hán là Thủy Hiệp Giang 
rồi phóng ra sông lớn Mô xoài là 
sông lịch sử mà các dịch gia kẻ gọi 
Môi Xúy, Mỗi Xảy, Mỏ Xảy thật 
là lầm cẩm tai hại. Ngọn tây lưu 
hiệp với sông Đồng Nai trải qua 
sông Đồng Môn rồi phóng ra sông 
lớn Phước Long Giang. 

1) Sông Nước Lộn, T.V. Ký 
dịch Thủy Hiệp Giang, nhưng 
TT.T dịch Đảo Thủy Giang và 
N.T dịch Hồn Thủy Giang, hai 
lối này ai chịu? 

Tonlé prêk kompong kokl: ba 
chữ tonlé prêk kompong đồn lại 
dịch là vàm sông. 

Kokl, sau này sách mới lại viết 
koky là cây sao đen, cây sao. Vàm 
cây sao, nhưng dịch Rạch Bà Kí là 
để giữ âm tiếng Miên. (Riêng tôi 
hiểu có lẽ cây sao cổ thụ chỗ này, 
dân đã thờ làm thổ thần tại đây, 
nên gọi kiêng là Bà Ki). 


Rạch Bà Nghè, cũng gọi sông Thị 


Nghè: đd., tên con rạch, chảy bọc 
theo vườn bách thảo ở Sài Gòn, 
tên chữ: Bình Trị Giang. 

Cơ Me: Prêk kompong lư 
(2 (sic Malleret) (theo di cáo 
Trương Vĩnh Ký chép lại trong be 
Cisbassac của L. Malleret). 

(Đời đàng cựu, có bà Nguyễn 
Thị Khánh, con của khâm sai 
Chánh Thống Vân trường hầu 
Nguyễn Cửu Vân, lấy chồng là 
một ông nghè, làm thơ lại ở Phan 
Trấn Định dưới trào Tả quân Lê 
Văn Duyệt, vì nhà ở làng Thạnh 
Mỹ Tây, cách sở làm một con sông 
Bình Trị, qua lại bằng đò bất tiện, 
nên bà xuất tiền dạy bắc một cây 
cầu gỗ lim, người đồng thời cảm 


496 


TVTNMN 


đức, gọi “Sầu và sông Bà Nghè”, 
nhưng các quan không chịu xưng 
hô như vậy và đổi lại là “cầu và 
sông hay rạch Thị Nghè”. Khi 
Pháp đổ binh đến, chiếc pháo 
hạm Avalanche vào đây đầu, nên 
Pháp đặt tên là “arroyo de ]Ava- 
lanche”. VỊ trí cầu đá sạn nay ở y 
chỗ cầu gỗ cũ. 

Aubaret p.182: “Le Binh Tri, 
vulgairement appelé Ba Nghe 
(T¡ Nghe) coule dans le canton 
de Binh Tri et dans le nord de la 
citadelle. Cet arroyo, qui part du 
fleuve Tan Bình, coule derrière la 
citadelle, qu 1Ì entoure en partie. 
T passe dabord sous un premier 
pon£ et puis se đirige vers Ïouest; 
1Ì passe ensu1te, après une courte 
đistance de 4 hs et demi, sous un 
nouveau pont, nommé pont de 
Cao Mền (Câu Bông. l⁄arroyo, à 
partir de là, coule au nord-ouest 
et parvient après plus de 2 hs au 
pont de Ba Chieu, ef enfin, après 
un nouveau cours de plus de 4 
lis au sud, à celui de Phu nhơn, 
pont vulgairement appelé Câu 
Xom E1eu; à õ lis et dem1 au delÌà, 
Tarroyo va se perdre sous le pon£ 
de Cau Hue. 

Cet arroyo se nomme Ba 
Nghe à cause de la fille dìun haut 
mandarin envoyé royal nommé 
Vân. Cette fille se nommait 
Nguyen TÌ Canh, larsqu'elle se 
marla; mals les annales déñgurent 
son nom et la nommerent Bà 
Nghè. Comme elle fut la première 
personne qui sétablit en ce lieu, 
elle fit construire un pont an 
de pouvoir communiIquer (avec 


la cItadelle), et ce pont ayant été 
nommé par le peuple pont de Ba 
Nghe, Ủarroyo ne tarda pas à 
prendre le même nom”. 

Tiếng Cơ me khó dịch: lư: loeu: 
sur, en haut (ở trên) 

lù: sauứer; lu: ensuite; lu: 
hurler, (như vậy biết chọn chữ 
nào?). Theo tôi, tạm dịch: prêk 
kompong lư: vũng trên? Vũng 
Thượng? 

Rạch Bát Chiên: đd., tên rạch NV, 
Bát Chiên Giang (TV.Ký) Định 
Tường 

Cơ me: Tbnlé vấy kòn (di cảo 
T.V.Ký tr. Le Cisbassao). 

Rạch Bát Đông: đd., tên rạch ở NV, 
Định Tường chữ gọi Bát Đông 
Giang (TV-E.). 

Cơ me: Tonlé cần samròt (di 
cảo (T'V.Ký trong Le Cisbassae). 

Rạch Bo Bo: đd., tên một con rạch 
nối sông Bến Lức qua sông Vũng 
Gà. 

Rạch Cà Hôn: đd., cũng là rạch 
Trà Hôn (xem rạch Trà Hôn) (th. 
Định Tường): tên Hán là Kỳ Hôn 
Giang. 

(xem sông Kỳ Hôn). 

Le rạch Cà Hôn, qu1 samorce 
sur la rive est du fleuve de Mĩ 
Tho, est situé à 7 lis dans le sud 
de la citadelle. Après un cours 
de 10 hs et demI, 1Ì parvient au 
marché de Cà Hôn, lequel est 
très populeux. Après un nouveau 
cours de 2 ]Is, 1Ì arrIve au marché 
de Lương Quán, et enfin, après 50 
is encore, 1Ì se rend aux tro1s bras 
de Song Tra et de Thuoc Lang, 
avec lesquels 1l mêÌe ses eaux. 
(Aubaret, p.206). 

Cà Hôn: sông Kỳ Hôn. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


497 


Rạch Cái Chàm: đd., Đông Thành 


Giang (ö An Giang). 

Ö giữa sông Bồn và sông Nha 
Mn, NV. 

(Cái Chàm là chữ viết trong 
di cáo T.V.K. (P.C.G.B.C.) (dịch 
giả quê ở Bắc mỗi mỗi ch. đều đổi 
Tr. là không chịu hiểu tiếng nói 
trong Nam). 


Rạch Cái Thia: đd., tên rạch th Mỹ 


Tho; chữ gọi “Thi Giang” (T.V.K.) 

Cơ me: prêk lau tie (di cảo 
T.V.Ký trong Le CIsbassac). 

(Nay rõ lại Cái Thĩa là dịch 
hoặc âm theo “lau tie”của Cơ me, 
chớ bấy lâu có thuyết nói “Caï”là 
“Cai, cai đồn” và cắt nghĩa Thia, 
Lậy, Nứa, Răng, v.v. là tên tộc, 
đều là bịa đặt). 

Rạch Cái Thia ỏ về ngọn hạ 
lưu sông Trước và ngọn thượng 
lưu sông An Bình. Chảy ngang 
chợ Cái Thia rồi gặp ngã ba giáp 
nước. Ngã hướng tây dòng lớn là 
sông Cái Cối (sông Đại Hội) rồi 
đến quán nhỏ Ba Chùa, chảy ra 
sông Hàn thông đến sông Trước. 
Ngã hướng bắc là sông Đức Lương 
chảy đến ngã ba giáp nước rồi 
chảy đến sông Mỹ Lồng, tục danh 
Bạch Miễu: xem qua cù lao Cái 
Thĩa). 

Dịch từ chữ: prêk lau te. 
Prêk: sông, rạch. Lau: couleur 
tirant sur le Jaune; un coqg qui a 
cette couleur Jaune doré s°appelle 
a lau. 

Sở dĩ tôi chép ra trọn câu Pháp 
văn này, là để dịch: lau: màu hơi 
vàng đậm, con gà nào có màu 
vàng lườm kiểu này thì gọi a lau: 
Việt Nam ta gọi con gà ấy là gà 
điều lau. Vậy ai mượn của a1? 


Riêng chữ £1e, không có trong 
tự điển Bernard. Sách này có chữ 
“téa”, và đó là chìm vịt. 

Điều: đào, nói trại Gà điều 
lau, có người lại nói gà màu điều 
nhưng trong lông có trổ đốm 
trắng trắng như bông lau. 


Rạch Cái Thia: Thi Giang. (Bản 


Pháp văn theo Aubaret, tr. 217): 

Lile de Thi Ân Châu est 
située dans le canton de Kiến 
Phong et dans le nord du fleuve 
antérieur. Blle est longue de 42 
is. 

Le Thi Giang, vulgairement 
Vàm Cái Thơ, (thia) situé à Ïest 
de cette ýle, est large de 70 tams 
et profond de 6. A un demi-]i et 
sur la rIve nord, se trouve un 
marché vulgairement appelé 
Chợ Cái Thơ, à lest duquel on 
rencontre le village de Mĩ Đức 
Đồng, et dans Ïouest celui de Mĩ 
Đức Tây. C'est pour cela que le 
marché qui se trouve au milleu 
se nomme aussl Mĩ Đức. Le quan 
huyện réside au village de Mĩ 
Đức Đông. 

Après une distance de 4ð 
tams, le Th¡ Giang forme deux 
bras. Le bras de Ïouest, qui est 
le grand bras, devlent le Đại 
Hội, vulgairement nommáé le Cái 
cối, dont les rives sont occupées 
par des villages. Plusieurs petIts 
arroyos se Jettent dans le Đại 
hội, et cest à cela qư1l doIt son 
nom (grande réunion). Après un 
cours de 27 lis et demn, le Đại hội 
parvient à auberge dite Tam thơ 
tiêu quan, pu1s 1Ì se Jette dans le 
Hán Giang, et de là dans le fleuve 
antérieur. Le bras du nord, qui 


498 


TVTNMN 


se nomme le Đức Lương, a sur 
sa rIive orlentale le village de 
Mĩ Đức Tây, et à Ïouest, celul 
de Mĩ Lương. Après un pareours 
de 11 lis, 1l se bifurque en un 
heu nommé Huỳnh Thư: le bras 
nord (embranchement nouveau), 
après un cours de 17 lis et demI, 
se perd dans les terres; celui du 
sud-ouest, après un cours de 5 
hs et demI, parvient au rạch Mĩ 
Lồng; vulgalrement Rạch Miễu: 
cest cet arroyo qu1 forme la limIte 
du Đại hội. 

Ôn peut naviguer dans le 
Nạch miễu à mer haute. 

Chợ Cái Thơ: Chợ Cái Thĩa. 


Rạch Cát: đd., chữ gọi Sa Giang, 


gần rạch Chợ Đệm, vùng Sài Gòn. 

Hãy phân biệt: 

Cửa Cái Cát (r.191) là Pãm 
prêk khsắc (cửa sông cát) Cái Cát 
hải môn ở Vĩnh Long. 

Đông Rạch Cát (tr.192) là 
Tonlé prêk kompong khsắc sa 
(sông vũng cát trắng); Sa Hà 
(tr.40 PCGBC) Sa Giang (tr.41). 

Rạch Cát (fr.192, cách vài 
chục hàng) là Prêk kompong 
krêk, (krèk vùng Sài Gòn là gì, 
tôi tra không ra). 

Theo NKĐDC, Rạch Cát qua 
khỏi cù lao Phối lấy tên là Hậu 
Giang, nơi đầu phía Tây có nhiều 
chỗ khô cạn, nước ròng có thể lội 
qua được. 

Le Sa Giang (Rach Cat) est 
situé auprès de la rive sud- 
est du cours supérleur de Tan 
Long (Rach Chơ Đem) et dans 
le sud-ouest de la citadelle, à 
la distance de 22 lis; 1l sert de 
limite au huyen de Tan Long. 


Cet arroyo coule đ'abord vers 
le sud et s1nfléchit ensuite vers 
Test. Après un cours de 29 ]is et 
demI 1Ì parvient au rach Phuoec 
Toc, et après un nouveau cours 
de 62 lis 1l se Jette dans le Loi 
Rap (bouche). Les deux rives 
de cet arroyo sont extrêmement 
cultivées. (Aubaret p.186). 

Dịch từ chữ: Tonlé (sông); 
péam: vàm sông; prêk: sông; 
kompong: vũng (những tiếng này 
tùy chỗ dịch và đều chỉ đường 
sông, đường nước). 

khsắc: cát sa, sar: trắng; 
khsac sa: cát trắng. 

krèk: chưa dịch được. 


Rạch Cần Thơ (sông Cần Thơ): 


đd., tên sông ở Cần Thơ NV; chữ 
gọi Cần Thơ Giang (xem Xép 
Chông Cần Lung). 

Sông Cần Thơ ở về bờ hướng 
tây của Hậu Giang, do sông lớn 
ở hướng nam xuống 121 dặm ra 
cửa biển Ba Thắc. Do vàm sông 
đi qua hướng tây 8 dặm đến ngã 
ba. Về ngả hướng bắc chuyền 
qua hướng đông một dặm thông 
vói sông Bình Thủy ra sông Hậu. 
Trước một dặm đi về ngả hướng 
bắc chuyển qua hướng đông một 
dặm ra sông Ô Môn thông với 
sông Sau. Về ngả hướng tây 78 
dặm đến Nê Trạch, tục danh là 
Ba Lán. 16 dặm ra Cửa Bé (Kiên 
Giang). Chỗ gọi Ba Lán, mùa mưa 
nước rông thì ghe nhỏ lướt sấn 
trên bèo, trên cỏ mà qua lại và 
phải ghi dấu để nhớ đường. Khúc 
này vắng vẻ ft có nhà ỏ, thêm rậm 
rạp nhiều muỗi mòng, lại có nhiều 
vắt, tức loại đỉa nhỏ, khi cắn vắt 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


499 


nó đeo vào da thịt gõ không ra. 
Xưa đi chỗ này thật là gian khổ. 
Về hướng đông, ra sông nhỏ thông 
với Ô Môn, thì gọi tên là Tắt Ông 
Thục. (NKUTĐCD, tr.8ð). 

Nguyên văn trong GĐTTC, 
tập 1, tr.92, bản dịch Nguyễn 
Tạo về sông Cần Thơ: “Ö bồ phía 
tây Hậu Giang, rộng 8 tầm, sâu ð 
tâm, cách phía nam trấn 210 dặm 
rưỡi. Bờ phía tây là thủ sở đạo 
Trấn Giang, nơi đây chợ phố trù 
mật, người buôn tụ hội. Do sông 
lớn chảy vào nam 121 dặm rưỡi ra 
cửa biển Ba Thắt (sic) do miệng 
sông đi lên hướng tây 8 dặm rưỡi 
đến chỗ sông ngã ba: ngả phía 
bắc chuyển qua phía đông 1 dặm 
rưỡi thông với sông Bình Thủy 
rồi ra Hậu Giang (ngả sông này 
trước chảy về phía bắc nửa dặm 
rồi chuyển qua phía đông 1 dặm, 
chảy ra Ô Môn thông với Hậu 
Giang); ngả phía tây chảy 78 dặm 
rưõỡi đến Nê Trạch (tục danh Ba 
Láng) lại 165 dặm rưỡi ra cửa 
cảng nhỏ (tục danh Cửa Bé) thuộc 
đạo Kiên Giang. Đường đi qua 
chỗ Nê Trạch, từ cuối mùa đông 
qua mùa xuân, nước kiệt bùn keo, 
ngăn lắp khó đi; từ mùa hạ qua 
mùa đông, nước mưa tràn ngập bờ 
bến, ghe thuyền phải cưỡi trên cỏ 
bèo mà ởi, cứ trông theo rừng sát 
hai bên nhận chừng dấu đường 
cho khỏi lạc. Nơi đây không có 
dân ở lại có rất nhiều muỗi và đỉa, 
người đi qua lại rất khổ. 

(xem thêm bản Pháp văn của 
Aubaret về rạch Cần Tho). 


Rạch Cần Thơ (sông Cần Thơ): 


đd., (bản Pháp văn của Aubaret, 
tr.253): 


“Le Can Thư samorce sur la 
rive ouest du fñeuve posfér1ieur; 1Ì 
est large de 8 tams et profond de ð 
et coule dans le sud de la citadelle 
(Vĩnh Long), à la distance de 200 
lis et demI. 

Sur la rive ouest est situé le 
poste de Tran Giang Đao, non 
lon duquel sont de nombreuses 
boutIques composant un marché 
fort animé. 

Les marchands se réun1ssent 
là en foule. 

A partir du grand fleuve, et 
après un cours de 121 lis et deml 
dans le sud, le Can Thư va se Jeter 
à la mer par la bouche de Ba Tầc. 

A partir de son amorce, et 
après un cours de 8 lis et demi 
dans Ïouest, le Can Thư se divise 
en deux branches. 

Celle du nord snfléchIt vers 
Ïest, et après un parcours đun 
l¡ et demI, elle traverse le Bính 
Thuy pour se Jeter dans le feuve 
pOStérIeur. 

La branche de Youest, après 
avoir parcouru une dđistance 
de 78 lis et deml, arrIive au Nê 
Trach, vulgairement appelé Ba 
Tháng, qu1, après un parcours 
de 16 lis et demIl, se Jette dans 
le Kien Giang, en un petit port 
vulgairement nommé Cửa Bé. 
Ce Nê Trach est rempli de boue 
gluante depuis Phiver Jjusqu'au 
printemps; 1Ì est à cette époque 
très étrolt et Iimpraticable. A 
partir de lété jusqu`à lhiver, 
les plules... abondantes le 
remplissent tellement, que Ïeau 
se déverse par dessus les bords. 
Une barque est alors obligée de 


500 


TVTNMN 


Rạ 


passer à travers les herbes et de 
se Írayer une route en écartant 
les arbres nombreux qu1 bordent 
les deux rIves. Cela apporte dans 
cet arroyo une obscurIté à ne 
pas se reconnaýtre. Les rIves en 
sont Inhabitées et 1l est dificile 
et pénétrer, tant à cause des 
sangsues que des millions de 
moustiques qui Phabitent. 

Lời bàn. - Ngày nay rừng 
bụi không còn, trọn Nam Kỳ chỉ 
còn ruộng “cò bay thẳng cánh” 
và đồng “chó chạy cong đuôï”. 
Những kẻ đến sau vội làm theo 
ý tưởng, phần nhiều không hạp 
với cổ tục, nên thất bại là cái 
chắc. Đọc lại bài Pháp văn viết 
trên một trăm năm trước, nhó lại 
vấn đề muỗi và đỉa mà thương 
thầm cho các bậc tiền bối khai 
phá được thành khoảnh “giang 
san gấm vóc” này, đã phí bao 
nhiêu máu đỏ và xác khô? Vả lại 
đất càng màu mỡ, cỏ mọc càng 
nhiều, sanh ra những ô chứa 
muỗi mòng đỉa vắt càng nhiều, 
nhớ lại 40 năm về trước, vùng 
Ngã Bảy (Phụng Hiệp), Ô Môn, 
Bình Thủy, Cờ Đỏ Trà Ôn, tàu 
thủy chạy ngang đây, muỗi bay 
vào cổ họng khi nói chuyện giữa 
ban ngày, và dân vùng này bốn 
giờ chiều đã sập mùng chun vô, 
ăn cơm cũng trong mùng, trâu 
cũng biết nằm trong mùng để 
tránh nạn muỗi đốt, ngày nay 
Cần Thơ xưng Tây Đô có khác, 
mà ơn người đi trước chỉ còn nhắc 
vỏn vẹn mấy hàng này. 
ch Chanh: Đăng Giang: prêk 
kroc: arroyo de la Poste: kinh bà 
Bèo Kinh Vũng Gù: Bảo Định 


Hà: cumnik prêk cak: arroyo de 
la poste: kinh bà Bào. 

Thuở nay đọc sách sử, thường 
lẫn lộn hai con kinh kể trên, vì 
đều gọi kính bà Bèo, ông bạn 
quá cố Lê Thọ Xuân là người biết 
rành sử triều nhà Nguyễn hơn 
ai, vẫn gọi kinh bà Bèo là rạch 
Chanh. Nhà thông thái đáng 
bực thầy trong Nam, ông Trương 
Vĩnh Ký để di cảo sau này ông 
LLMalleret chép trọn vào sách 
Le Cisbassac, cũng viết hai chỗ: 
rạch chanh: prêk kroc: kinh bà 
Bèo, và kinh Vũng Gù; cumniIk 
prêk cak: cũng là kinh bà Bèo. Để 
tránh lầm lộn hai kinh nầy, tôi 
xin đề nghị như sau: Tôi tìm ra 
hai kinh ngày xưa đều đầy bèo 
và đều gọi kinh bà Bèo được cả. 
Nhưng “bà Bèo” này không có 
trong lịch sử và ngoài thế gian; 
sự thật đó là hai cái bàu chứa đầy 
bèo, như vậy muốn để hay muốn 
bỏ tên này đều được; 

- duy từ đây, để sáng vấn đề, 
và tránh lộn xộn rối trí, vậy nên: 
gọi Đăng Giang là rạch Chanh, là 
prêk kroc, vì kroc là trái chanh; 
nếu gọi theo Pháp, thì đó là kinh 
chảy xuống Ba Rài, Cái Bè. Bảo 
Định Hà nối lên kinh Vũng Gù: 
cumn1lk prêk cak: arroyo de la 
posse vì prêk cak là kinh cựu, 
tức bàu bèo khi đào rộng thành 
Bảo Định Hà, và tùy ý... cả hai 
kinh đều gọi kính bà Bèo được 
hết. Cũng nên giữ danh từ này 
lại để hiểu các tài liệu trong sách 
báo cũ, chớ nếu bỏ đi, không may 
có người nhắc rồi hiểu lầm ra 
một con kinh khác, thì càng rắc 
rối thêm. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


501 


Tôi lặp lại: 

- Rạch Chanh: Đăng Giang: 
prêk kroc; arroyo de la Poste: 
kinh bà Bèo (bàu bèo). Theo 
Alinot, Đăng Giang đào năm 
1840 (đời Minh Mạng) dài 24km 
(Alinot t.13) bản 1915. 

- Kinh Vũng Gù: Bảo Định 
Hà: cumnIk prêk cak: arroyo de 
la poste: kinh bà Bào (Bàu Bèo). 

Từ khi tôi đọc quyển 
“momographie de la province de 
Mỹ Tho”, In năm 1902, tôi rõ lại 
tên rạch Bàu Bèo, có đến ba chỗ 
cùng mang tên này: 

1) Rạch Bà Bèo (cumn1k prêk 
cak (cak là cũ) (arroyo de la poste) 
tức Bảo Định Hà là một cái kinh 
bàu bèo; (cơme prêk cak là kinh 
cũ); 

2) Rạch Chanh (Đăng Giang): 
(prêk kroc) arroyo de la Poste lại 
là một kinh Bàu Bào thứ hai; 
(Cơ Me prêk kroc đúng là Rạch 
Chanh); 

3) Đầu Tân An, kinh Vũng Gù 
lại là một kinh Bàu Bèo thứ ba, vì 
đầu tiên, những kinh thiên nhiên 
này, bèo mọc chật, choán đầy, 
phải vét phải khai ghe thuyền 
mới qua lại được. Đọc trại thành 
kinh Bà Bèo cả ba, nay xin cải 
chính. 


Rạch Chanh: đd., tên con rạch chữ 


gọi Đăng Giang (Ngày xưa chúa 
Nguyễn Ánh bị Tây Sơn rượt, 
túng quá cối lưng trâu lội ngang 
qua khúc rạch này vẫn đầy cá 
sấu, nhưng may thoát khỏi bị sấu 
nuốt, đến đời mấy vua sau, đặt ra 
truyền thuyết “nhờ sấu đưa qua 
sông đã” và đặt lò sử Trung Hoa 
chế ra bộ chén trà vẽ tích “Bình 


kiều nhơn quán độ, sanh xuất 
tiêu chu lai”, hoặc kiểu “Ngư Gia 
độ hoàng gia, Âm Tỉnh ngộ đế 
tỉnh” để làm kỷ niệm, tích này lối 
năm 1787 và bộ chén lối đời Thiệu 
Trị (1840-1847). (theo Aubaret, 
tr.208 của Paul Alinot xuất bản 
tại Sài Gòn năm 1916, tr.13, thì 
Đăng Giang (Rạch Chanh), Pháp 
đặt tên là Arroyo de la Poste, con 
kinh này lối năm 1902 bị có choán 
sình lấp, và ghe thuyền bỏ không 
dùng nữa). 


Rạch Chanh: đd., Đăng Giang 


(Aubaret, tr.208, Alinot, t.13 
arroyo de la Poste). 

Le nouveau canal de Dang 
Giang est dans le nord-ouest de la 
citadelle. Cétait autrefois le petit 
arroyo de Dang Giang. 

A Test de cet arroyo éta1t situé 
le commencement du rach Ba a1, 
et à Ïouest sétendait un terrain 
tout recouvert de boue. Le cours 
đe Ïarroyo, qu1 n'avait pas moins 
de ð7 lis et demI, éta1t embarrassé 
par une grande quantité de 
hautes herbes. Vers le sud du 
terrltoire où coulaIt cet arroyo 
exIstalent beaucoup de tertres 
un peu éÌevés (go ou giong); là se 
trouvalent des champs cultIvés et 
des Jardins. Vers le nord, œétalent 
de profondes forêts sillonnées 
đun grand nombre de cours 
đeau; ces forêts sétendalent à 5 
ou 600 ]is. Cest là que campèrent 
les Dong Son, dont le quartier 
général était à Ba Giong, dans 
une positlon extrêmement forte. 
T]s pouva1lent à leur gré se mouvoIr 
dans le sud ou dans le nord; 
touJours protégés par le terrain 


502 


TVTNMN 


lui même, 1]s étalent semblables 
à un tigre au plus profond des 
boIs ou bien au dragon au milieu 
de Vocéan. LÏhomme ne pouvalt 
parven'r Jusqưà eux: aussl les 
Tây Sơn échouèrent-ils quand 1]s 
voulurent les combattre dans ce 
heu 1nextricable. 

Lan at-ti (1785), le mandarin 
Tây Son nommé Trân profita de 
deux arroyos rapprochés pour en 
faire un canal navigable en les 
réunissant cela lui permIt đ'aller 
attaquer les Dong Sơn. 

Ce canal est auJjourd”hul très 
fréquenté. (Aubaret, tr.208). 
Nhưng trong monographie 1902, 
tr.19 lại có câu: “Iarroyo de la 
Poste est une voie auJourđhul 
déÏla1ssée et en partle envahle par 
les herbes. 

Lời bàn. - Đọc sử ai cũng đọc 
được, hiểu sử là một việc khác. 
Đọc nhiều mà không phân biệt, 
chỉ thêm rối trí. Chánh Sử để lại 
cũng không giúp ích để hiểu sự 
thật, vì tết khoe xấu che, mỗi lần 
đọc tới đoạn chúa Nguyễn Ánh, 
bị Tây Sơn rượt nà, khi cấp bách 
nguy khốn nhứt, hễ chạy tới Lật 
Giang (sông Bến Lức) hay Đăng 
Giang (rạch Chanh), này thì biến 
mất y như có tà thuật hay thần 
linh độ mạng, nay rõ lại vì Đăng 
Giang là căn cứ địa của Đông Sơn 
(Đỗ Thanh Nhơn) hổ cứ vùng Ba 
Giông, binh Tây Sơn kéo đến đây 
là rút về vì dư biết đó là cấm địa, 
hễ vô là chết. Nhưng năm Ất Tị 
(1785) vùng dữ này bị Tây Sơn 
đào thông định bắt con cọp chúa 
Đông Sơn, ngờ đâu chúa Nguyễn 
vì ghê sợ tài lực và vì sợ có việc 


bất trắc đã hạ thủ giết mất Đỗ 
Thanh Nhơn trước, và Đăng 
Giang dưới sông có sấu dữ, trên 
bờ là rừng bụi liên miên, một sào 
huyệt kiên cố không khác Lương 
Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử, 
bỗng bị khai thông trở nên hiền 
lành như các con sông khác, 
kế đến sau này có lấn lác mọc, 
Đăng Giang ngày một cạn lần để 
đến những năm 1902 “không có 
ghe thuyền qua lại”, thật là phế 
hưng sự thế rất là nhanh chóng 
vậy (xem thẻ Rạch Chanh khác, 
tích Nguyễn Ánh cỡi sấu sang 
sông đữ). 


Rạch Châu Phê: đd., thuộc Mỹ 


Tho NV. 

(Xưa Vân Trường Hầu Nguyễn 
Cửu Vân xin khẩn ruộng, vua phê 
chữ son ban cho nên đặt tên như 
vậy. (L.T.X. ĐNVT 13). 

Le Châu Phê samorce sur la 
rive nord de la rivière Bảo Định; 
1l est situé dans le sud-ouest de 
la citadelle, à la distance de 97 
lis et dem1. 

Cet arroyo coule sur un 
terrltoire qu1 appartenalt Jadis 
au Cambodge. 

Le prince cambodgien lêm, 
revenant de Gia Öinh chez luI, fut 
élevé sur le trône du Cambodge; 
mals 1Ì ne tarda pas à entrer en 
hostilités avec son frère rebelle, 
nommé Thâm, qui, vaincu, fut 
obligé de senfuir avec son autre 
frère Tan dans le royaume de 
Siam, où 1Ìs de mandèrent des 
secours en hommes. lêm, de son 
côté, revint à Gia Öinh 1implorer 
lassistance de lempereur 
dAnnam Hiển Tôn. Cela se 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


503 


passalt an Ất Dậu, 15è année 
de Hiển Tôn (1706). Alors le Cam 
Man (envoyé royal Khâm Mạng). 
Nguyễn Phước Vân marcha à la 
tête đune armée de terre et de 
mer à la rencontre des soldats 
siamolis, qu"] défït. 

Le roi lêm alla régner à ba 
Bï, où le replaca ce général Vân, 
qui soccupa đès lors de falire 
labourer et cultiver le territoire 
de Vũng Ngù tant par le peuple 
que par armée. Ce général en 
chef sen retourna dans la suite 
à la capitale pour présenter 
ses hommages à lempereur, 
qui nomma son fils aIlné Triem 
gouverneur de la province de 
Bien Hoa. 

Lan A¿ Vĩ, 25 è année de Hiển 
Tôn (1716), Ïempereur accorda 
par un rescrit impérial une des 
meilleures partles de cette terre 
cultivée au général Vân, en 
rếcompense de ses services. Ces 
champs prirent alors le nom 
de Châu Phê (rescrlt à Ïencre 
rouge), et arroyo qui le traverse 
fut nommé par le peuple Rạch 
Châu Phê. 

Cest maintenant le territoire 
du canton de Binh Cach, ou se 
trouvent les tro1s villages de Bình 
Quê, de Binh Trung et de Bình 
Thuyen (aujourdhul Phu Tanh). 

Le successeur de Hiển Tôn, 
conservèrent cette propriété à la 
famille du général Nguyen Phuc 
Van (Aubaret, p.189). 

(xem thêm kĩnh bàu bèo). 


Rạch Châu Phê: khúc rạch chảy 


ngang sở ruộng Châu Phê (xem 
chữ ấy). 


Rạch Chiết: đd., ở NV, chữ gọi Tất 


Đồng Nhiên (PCGBCTVR) tên 
một con rạch nối sông Đồng Nai 
qua sông Sài Gòn. 


Rạch Choại: đd., tên rạch NV vùng 


Biên Hòa; Trạch Đằng Giang 
(theo Trương Vĩnh Ký) (Choại là 
một loại mây dùng bện sáo, bện 
đăng; đọt choại là rau ngon. Cơ 
Me: Tonlé prêk kompong khnẫn. 
(theo di cáo Trương Vĩnh Ký trong 
Te Cisbassac của L.Malleret). 

(Tr. Nam Kỳ Lục Tỉnh, Thượng 
Tân Thị viết “hạch Chại” và dịch 
“Mao Đằng Giang” là không 
đúng). (Trong Gia Định Thành 
thống chí, Nguyễn Tạo viết “rạch 
Tó¿” (lòi tói, đòi tói, xiềng tỏa, dây 
xích để cột trói, là sai hẳn). 

Aubaret, p.165: ach Choai: 
Mau Thang (Mao Đằng Giang). 
Van Trun (1Ìe aux moustIques). 

Cù Lao Văn Manh (có nhiều 
muỗi và ong). 

Khnẫn, viết theo tự điển 
J.B.Bernard khnănh, khnănh 
maha rosey = cheveux de Vénus 
(herbe), trong mấy chữ này có 
“rosey” là dây mây, choại là một 
loại dây mây, vậy không nghĩ ngờ 
øì nữa, “rạch choại” là do tiếng Cơ 
Me dịch ra làm vậy. 


Rạch Cóc: đd., tên để y bên Hán 


tự của cửa Rạch Cóc Xem Cửa 
Rạch Cóc). 


Rạch Duồng Kée (sic Alino0): đd., 


tên một rạch chảy ra Nam Hải nơi 
gần chót mũi Cà Mau. 


Rạch, đầm Gò Vắp: đd., tên rạch 


và đầm th. Gia Định, chữ gọi Lão 
Đống Giang. 

Cơ Me: Prêk kompong kakoh 
klei (theo di cảo Trương Vĩnh 


504 


TVTNMN 


Ký, LLMalleret chép lại trong he 
Cisbassac). 

(Trong Nam Kỳ Lục Tỉnh địa 
dư chí Duy Minh Thị, bản dịch 
của Thượng Tân Thị, viết sai là 
“đầm gò Bôi (Vui) “thay vì Gò 
Vấp, và viết lâm “sông Lão Đuôn” 
(thay vì “Lão Đống”, (tr.37), vậy 
xin đính chính). 

(khi in sách, tưởng nên nhập 
làm một). 


Rạch Đôi Ma: đd., tên sông ở về 


ngọn hạ lưu bờ hướng Bắc của 
Thuận An Đại Giang tức ngọn 
sông Bến Lức, chữ gọi Song Ma 
Giang hay Tình Trinh Giang đã 
làm đề tài cho hai bài thi này: 

1) Bài làm năm 1906 của chủ 
nhơn hiệu Nhơn ái đường (ng. 
Tàu ở Mỹ Tho). 

Vực hẳm cây cao chiếm một 
tòa, 

Đống không lẻ cặp chết đôi ma 

Hồn hoa đem gởi chòm mây 
bạc 

Phách quế nương theo bóng 
nguyệt tà. 

Con nước chảy ròng rồi kế lớn, 

Tấm lòng có bậu lại cùng qua 

Căn duyên ai khiến xui cho 
đấy 

Tiếng để ngàn thu cũng cũng 
là. 

2) Bài nhì của Thượng Tân 
Thị năm 1907 khi đi đò ngang 
đây: 

Trải qua Rạch Kiến ác chỉnh 
chinh, 

Nghe nói Đôi Ma bát lạnh 
mình 

Thảm nỗi con nhà sanh bất 
hiếu 


Ngán cho giọt nước khéo vô 
tình 

Sống thề chưa vẹn duyên 
kim cải 

Thác nguyện cùng theo chốn 
thủy tỉnh 

Ai hỏi hồn thiêng như có biết 

Tiếng đời lượn sóng nỗi linh 
định 

(trích Nam Kỳ lục tỉnh địa dư 
chí bản Đại Việt Sài Gòn tr.40) 

(Rạch Đội Ma cùng với Sông 
Đôi Ma là một; sở dĩ làm hai thẻ 
là muốn có đủ tài liệu vừa tiếng 
Việt vừa bằng Pháp văn của 
Aubaret). 


Rạch Gầm: đd., tên rạch vùng Mỹ 


Tho; tên chữ gọi Sầm Giang. 

CơMe: prêk khlà trầm (di cảo 
T.V.Ký trong Le Cisbassac). 

(prêk: sông, rạch; khlà: cọp, 
hổ, trầm? (cọp gầm?) 

(Nơi này ngày xưa chúa 
Nguyễn Huệ cả thắng binh 
Xiêm đến viện trợ cho phe chúa 
Nguyễn). 

Ö về hướng bắc hạ lưu sông 
Trước, cách hướng tây tỉnh lị 28 
dặm. Trong bờ hướng tây có chợ, 
do hướng đông bắc vô bảy dặm, 
ở bờ hướng đông có chợ Thụng 
(có lẽ là Chợ Bưng chăng?). Lại 2 
đặm đến ngã ba giáp nước. Ngã 
hướng tây 17 dặm hiệp với rạch 
Rau răm chảy ra sông Trước. Ñgã 
hướng bắc 4 dặm đến ngọn cùng 
giồng Lữ có chợ Thuộc Nhiêu. 
(theo NKLTĐDC, tr.53). 

Thụng: đùn lại, dụng dịu, 
không thẳng không sát (HTC). 

Bưng: đất thấp nổi nước tư 
niên, đất thấp đầy những cỏ rác 
(ŒĐNQATVHTC). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


505 


Rạch Gầm: đd., Sầm Giang (bản 


tiếng Pháp: 

Le Sam Giang, vulÌgalrement 
Rach Gam, s°amorce sur la 
rive nord du cours Inférileur 
du feuve anftérieur; situé à 28 
lis et demi dans Ïouest de la 
citadelle, 1l forme la limite à 
Test et à ouest des deux huyens 
de Kien Hưng et de Kien Dang. 
S9ur la rive occidentale est un 
petlt marché. Après un cours de 
7 lis et demi dans le nord ouest, 
Yarroyo parvient au marché de 
Thưng, placé sur la r1ve sud: là se 
trouvent beaucoup de malsons et 
de boutiques. Après un nouveau 
cours de 2 lis et demI, on arrIve 
aux trols bras. Le bras de Ïouest 
coule pendant 17 ]lis et dem1, pour 
se mêler aux eaux du bu Ma, et se 
Jette ainsl dans le cours Inférleur 
du euve antériIeur. Le bras du 
nord, dont le cours est de 24 lIs, 
parvient au bu Giang et se perd 
dans les terres. 

Là se trouve le marché de 
Thuc Nh1eu; les environs en sont 
cultivés et couverts de beaux 
Jardins. Les habitants, tous 
agriculteurs, cultivent le r1z et le 
murler (Aubaret, p.209). 

Chợ Thưng ¿r. Aubaret, £hì 
Chợ Thụng (ET.T.) và Chợ Xuân 
(@Ñ.T) 

ma Ma của Aubaret là sông 
hay rạch Rau Răm của hai dịch 
giả Việt. 

Marché de Thuc Nh1eu là chợ 
Thuộc Nhiêu. 

(xem thẻ Rạch Gầm có 2 chữ 
Thụng và Bưng). 


Rạch Đông: đd., tên rạch thuộc 


t.Biên Hòa cũ; chữ gọi Đông 
Giang (PCGBCTVK). 

Sông ở về hướng Bắc ngọn 
thượng lưu sông Phước, chảy 
ngược lên đầu nguồn thì gặp suối 
sâu có thác đá, ghe thuyền không 
lưu thông được, rừng rú hoang vu, 
tiếp liền với đất ác man (mọi đữ) 
(hai chữ này của ông Ng.T') 

Aùc Man, Aubarettr.163 dịch: 
sauvages barbares. 


Rạch Giá: đd., tên cũ của tỉnh Kiên 


Giang. 

Giá, một loại với cây tràm, 
bông trắng, ong rút mật làm ra 
sáp thật trắng, xưa nạp ra Huế 
gọi “thuế bạch lạp, phong ngạn”. 

Người Miên gọi tỉnh này srok 
kramoun sa (kramoun: sấp, sa, 
so: trắng. 

Kiên Giang: Rạch Giá, trước 
thuộc Hà Tiên đời đàng cựu, do 
công Mạc Cửu khai phá từ đất 
Thủy Chân Lạp đào tạo từ năm 
Giáp Dần (1734) truyền lại con là 
Mạc Thiên Tích mở mang thêm 
từ năm Ất Mão (1734); lúc mông 
trần chúa Nguyễn Ánh thường 
tạm trú nơi đây, và đêm 16-6- 
1863, ông Nguyễn Trung Trực 
kéo quân nghĩa dông từ đảo Phú 
Quốc qua đánh úp đồn trại của 
Pháp, giết bọn theo binh lang sa 
và giải tán nhóm làng xã do Pháp 
đặt, chống giữ được trót một tuần 
lễ, sau rút về Phú Quốc... 

Năm 1956, Rạch Giá đổi gọi 
tỉnh Kiên Giang. 

Đầu năm 1957, gộp thêm 
Hà Tiên và Phú Quốc, tỉnh ly là 
Vĩnh Thanh Vân. Bài vị Nguyễn 
Trung Trực được thờ trong đình 


506 


TVTNMN 


làng này, mà chủ tỉnh sở tại thông 
qua không nói gì, vì do một bác sĩ 
Pháp tên Le Nestour sắp đặt, chủ 
tỉnh giả ngơ không biết. 

Cửa Rạch Già (dấu huyền): 
đd cũ, ổ kháng chiến lúc Tây 
mới qua, gần Bến Chùa, Dương 
Phước, tỉnh Gò Công. Một sách 
Pháp kể chuyện lối năm 1864 có 
hai anh em bị binh Pháp bắt đi 
chỉ chỗ trú hứa chỉ trúng sẽ tha 
chết, nhưng hai người ấy đi đến 
chiều đưa Pháp lạc lối, Pháp hành 
hình nhưng tiếc người anh hùng. 
Nhiều sách báo sau này đều hiểu 
lầm với Rạch Giá, chớ việc này 
xảy ra trong trận đánh Gò Công. 

Cửa Rạch Giá: đd., tên cửa biển 
thuộc Hà Tiên cũ (PCGBCTVRE). 

Già (dấu huyền), đừng lộn 
với Rạch Giá. Qua Hán Tự để y 
(TVR). 

Rạch Giồng Bầu: đd., tên rạch NV, 
chữ gọi “Trúc Giồng Bầu” (theo 
T.VKý, PC.G.B.C). 

Cơ Me: prêk phnô khlôk (di 
cáo T'VKý) 

khlôk, e.v. khlouk là trái bầu 
(gourde calebasse). 

(Trong P.C.G.B.C.T.V.R. 
ghi: thuộc vùng Sài Gòn, tr.41) 
(province de Sai Gon). 

Rạch Gò Công: đd., tên rạch NV, chữ 
“Khổng Tước Nguyên” (T'V.Ký). 

Cơ Me: Prêk Kompong Kakòh 
(di cảo Trương Vĩnh Ký). 

(theo lexique Pannet1er, con 
công, Miên c. gọi Kâ Ngok). 

Rạch Gỗ Đền: đd., tên sông ở 
vùng An Giang, tên Hán là 
Thượng Cần Thơ Giang (theo 
PCGBCTVR), hai địa danh nầy 
chưa nghe và cần đò lại. 


Các địa danh kê trong bản 
Pháp văn Aubaret, tr.240: 

Tương Can Thư là Thượng 
Cần Thơ 

Can Thư là Cần Thơ 

Sơn Chiết 

Du Khê là khe dầu (Du Khê) 
bản dịch Nguyễn Tạo GĐTTC. 
1, tr.83. 

Bao Hôt là Bàu Hốt (theo 
Nguyễn Tạo). Còn nghe gọi Bù 
Hút, Bù Ót (và là tiếng Miên 
khó nó). 

Chép lại đây bản dịch Nguyễn 
Tạo (GĐTTC, tập 1, tr.83) để so 
sánh với bản dịch Pháp văn của 
Aubaret, tr.240, xem thẻ ấy): 
“Sông Thượng Cần Thơ. Miệng 
sông ở bờ phía nam Tiển Giang, 
cách phía tây trấn 53 dặm rưỡi; 
rộng 37 tầm, sâu 12 thước; 
chuyển phía đông qua phía 
nam 27 dặm thì dòng sông lần 
hẹp, đến núi chia làm ngã ba: 
ngả phía tây đến thượng khẩu 
ngòi sâu rồi ra Bàu Hốt, thông 
với Hậu Giang; ngả phía nam 
đến Du Khê (Khe dầu) rồi ra 
Trà Mang cũng thông với Hậu 
Giang. Sông nầy đối ngạn với 
đường sông ở trấn Cần Thơ, trên 
đường sông nầy tre cây 2 bên bờ 
ngả ra sát nhau, ghe thuyền khó 
đi; ruộng vườn còn thưa trống, 
vì người ta mới đến lập nghiệp. 

(Ngày nay Cần Thơ vẻ vang 
phên thịnh vào bực nhứt ở các 
tỉnh miền sông Hậu, có lúc xưng 
Bassac, rồi nay là Tây Đô v.v..., 
chớ nửa thế kỷ trước, Cần Thơ 
vẫn lèo hèo lắm, một bằng chứng 
còn lại là các dãy phố cũ trong 
châu thành không có phố nào 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


507 


trên hai tầng; trừ các khu tân 
tạo từ bến bạc mới và trên các 
đại lộ nhờ lấp xẻo nhỏ làm ra 
đường khang trang mới rộng còn 
lại đường và phố trung tâm đều 
nhỏ bé thấp hẹp, sự cũng dễ hiểu 
vì châu thành tùy theo sự thạnh 
vượng của cuộc kinh tài doanh 
thương mà phát triển, cũng như 
nhờ các xe đò xe du lịch chạy 
thường mà phát tài, đến khi xe 
thôi chạy, cuộc buôn bán ngưng 
trệ, thì thành phố và cuộc sinh 
động của nhơn dân cũng tiêu sập 
luôn, cho hay chợ búa, thành thị, 
đều có tuổi thọ và mạng sống y 
như con người). 


Rạch Khe Băng: đd., tên rạch thuộc 


vùng Sài Gòn (theo PCGBCTVK) 
tên chữ là Khê Lăng Giang. 

TTT và N.T. đều dịch Khê 
Tăng. 

ỞỎ bờ phía bắc sông Quang 
Hóa, cách phía tây trấn 185 dặm 
rưỡi. Từ cửa sông ngược dòng theo 
sông nhỏ lên phía bắc 61 dặm 
đến Thủ sở Thuận Thành. Nguồn 
sông phát từ núi Bà Đen (Tây 
Ninh). (GĐTTC, tập 1, N.T. dịch). 


Rạch Lá: đd., tên rạch NV, chữ gọi 


Tra Giang. 

Cơ Me: Prêk Kompong Slơk 
(theo di cảo Trương Vĩnh Ký). 
(slok, c.v. sanlèk, siIék là lá cây, 
dịch “1á”, vừa đúng nghĩa vừa 
đúng theo âm đọc, âm nói). 

(theo Aubaret sông Tra ö 
ngang Rạch Lá). 

Nhưng chính sông Tra còn có 
tục danh là Rạch Lá (Tra Giang) 
chảy ra sông Hưng Hòa, rôi đến 
ngã ba sông Hưng Hòa, rồi đến 
ngã ba Khổng Tước Nguyên (Gò 


Công) gặp lần lần ngã ba sông 
Gia Diệp, kế đến ngã ba sông 
Thuộc Lang. Ky Hôn hiệp làm 
một dòng (NKLTĐDC. tr.41) 

Dịch từ chữ - prêk: sông, rạch. 

kompong: vũng (prêk là sông, 
prêk kompong là sông trổra vàm, 
lón hơn prêR). 

Slơk là lá cây. Vậy Rạch Lá: 
prêk kompong sldk là đúng. Duy 
có hai sông đều sông Tra, nên đề 
nghị: nên nói: 

Sông Tra, khi gọi con sông lẻ 
loi, chữ là Tra Giang; Sông Tra/ 
Rạch Lá hay Tra Giang/Rạch Lá 
khi gọi con sông có Rạch Lá nối 
dài (gọi đủ bốn tiếng Sông Trai 
Rạch Lá hay Rạch Lá/Tra Giang, 
cho khỏi lộn. 

(xem Sông Tra khác). 


Rạch Nước Lộn: đd., tên rạch th. 


Biên Hòa: Thủy Hiệp Giang. 

Cơ Me: Tonlé prêk kompong 
tuk san. 

(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong 

Le Cisbassac của L.Malleret) 

(Thượng Tân Thị dịch “Nước 
lộn” là Đảo Thủy, còn theo 
Trương Vĩnh Ký, !à “Thủy Hiệp 
Giang”, đáng tin hơn, vì cổ hơn, 
vả lại là người bản xứ nên phải 
biết rành hơn. 

(Nguyễn Tạo dịch Hỗn Thủy 
Giang cũng sal). 

Sông Nước Lộn trổ ra vàm 
sông lớn Mô Xoài, ngọn tây lưu 
thì hiệp với sông Đồng Nai, 
trải qua sông Đồng Môn rồi 
ra vàm sông lớn Phước Long. 
(NKLTĐDCTTT, tr.26). 


508 


TVTNMN 


Rạch Ông Hồ: đd., tên vùng thuộc 
t. Mỹ Tho NV, nơi có chôn tổ tiên 
của Tả Quân Lê Văn Duyệt. 

Rạch Ong Lớn: đd, th. Biên Hòa; 
chữ gọi Đại Phong Giang. 

Cơ Me: Tonlé Kompong 
khmum thom (theo di cáo Trương 
Vĩnh Ký y trong Le Cisbassac của 
TL.Malleret chép). 

Rạch Ong Nhỏ: đd, rạch chảy từ 
Rạch Ong Nhỏ vô Chợ Lồn, tên 
chữ là “An Thông Hà” (theo 
Trương Vĩnh Ký). 

Le Dai Phong coule à Vest 
du Bình Iuong et dans le sud 
de la cItadelle, à la distance 
de 6 lis. Le cours de cet arroyo 
est très sInueux; ses bords sont 
couverts de saules aquatiques, 
appelés vulgairement cây bần. 
Parvenus au lieu nommé Ô Lư 
Thuy V7 (vulgairement rau ran), 
cest-à-dire après un cours de 4 
lis et deml dans Ïest, Ïarroyo se 
đivise en deux branches. Celle de 
droite coule au sud pendant 4 lis 
et demI et se mêle alors avec les 
eaux du Tiêu Phong; la branche 
de gauche coule au nord-est 
pendant 1 l¡ et demI et parvient 
alors au Pho Giang. Après un 
nouveau cours de ð lis et demI elle 
se Jette au nord dans le Thuy VI, 
vulgairement nommé Cuc Rang 
et de là va mêÌler ses eaux avec 
le grand fleuve de Phuoc Binh. 
(Aubaret, p.18ð). 

Ô Tai Thủy Vi (vulgairement 
Rau ran), Nguyễn Tạo dịch: ô lô 
thủy vi Thượng Tân Thị cắt nghĩa 
rành hơn và đó là “ô rô rau rắng 
(Thủy Vị). 


Phô Giang là Phổ Giang 

Cục Rang: Rau ráng. 

Nói Ô lư thì không biết là cây 
gì. Dịch ra ô rô thì té ra thứ cây 
cỏ chạ, tầm thường quá. Xưa Bá 
Di Thúc Tể không ăn thóc nhà 
Châu để hái rau “vi” đỡ dạ. Nay 
biết rau vi là rau ráng, đọt non 
ăn được, cây già dùng làm chổi 
quét mương thì nghe tội nghiệp 
cho ha1 ông quá. 

Về Rạch Ong Lớn: tonlé 
kompong khmum, thom và rạch 
ong nhỏ: tonlé kompong khmum 
tauch, (ong không có dấu mũ), 
rõ ràng dịch từ Cơ Me ra: £onlé 
kompong: rạch mà vũng, khmum 
là con ong. Thom: lớn, tauch: nhỏ. 

Rạch Sốc Suông: đd., Miên ngữ 
của một con rạch của Rạch Giá, 
tên chữ gọi “Khe Song”. (Lịch sử 
khẩn hoang Miền Nam của Sơn 
Nam, tr.68). 

Rạch Thiên: (thiên là dời, đổi): đd., 
tên rạch ở về hạt Quang Hóa 
(@ĐNQATVHTC). 

Rạch Thốt Nốt: đd., chữ gọi Thất 
Sơn Đà (PCGBCTVE). 

- cũng là chỗ thâu thủy lợi lối 
1875 của Long Xuyên, vùng Thất 
Sơn Bảy Núi, trên Hậu Giang, 
khúc rạch Thốt Nối. 

Rạch Thủy Vọt: xem ngã Thủy Vọt. 

Rạch Trà Hôn, c.g. Cà Hôn: đd., 
rạch ởNV, Kỳ Hôn Giang (T'V.Ký) 

Cơ Me: prêk oknà han (di 
cáo T'VKý trong Le Cisbassac). 
(oknha: quan lớn, han: tên của 
vị quan ấy?) 

(xem sông Kỳ Hôn). 

Rạch Trà Ngoa (giáp mối đường Trà 
Ôn đi Vĩnh Long); 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


509 


1) Vắt San Cava Càs, ö làng 
Hựu Thành, tổng Thạnh Trị, tỉnh 
Cần Thơ chùa Miên nầy ở trên 
rạch Trà Ngoa (Le Cisbassac, 
tr.44). 

(Càs, đọc chak là xưa, cổ, cũ). 
Trong một miễu ông Tà, gặp một 
tượng Phật Quan Âm Lokecvara, 
nhưng tượng nầy tạc chưa xong 
(cao 0mð4, không kể khúc chơn, 
cốt để cắm trong bệ đá). 

2) Vat Svày (chùa Xoài, xoài 
viết theo Phạn tự là Svày). - Chùa 
nầy cách Trà Ôn độ 2km, nơi làng 
Mỹ Trung, tổng Bình Lễ, gần 
sông Bassac, nơi đây có một trụ 
đá vuông chạm, bốn mặt 22 hàng 
chữ Miên cổ, nhưng ba mặt lu mờ 
không đọc được, chỉ còn vài hàng 
nơi mặt nọ, và theo chữ đọc được, 
và truy ra thì đó là một trụ trong 
số trụ cắm ranh của những dưỡng 
đường do vua Miên jJayavarman 
VII tạo lập, trong nước, có cả thảy 
là 102 dưỡng đường hay nhà bố 
thí thuốc men của thời kỳ ấy. 

(Le Cisbassac, tr.4B) 


Rạch Trường Tiền: đd., tục truyền 


chúa Nguyễn Ánh ngày trước có 
chạy xuống Sốc Trăng, trú tại Cù 
Lao Dung, làng An Thạnh Nhứt 
ngày nay, gần ngọn rạch ngang 
đầu cù lao nầy. Chúa có cho lập nơi 
đây một lò đúc tiền, thỉnh thoảng 
dân chài ở đây có chài được thứ 
tiền kẽm trong rạch ấy, nên dân 
đặt tên là rạch Trường Tiển. 
Đáng chú ý là cả vùng đều 
nước mặn, chỉ trừ nơi đó có một 
rạch nước ngọt mà thôi. 
(V.H.N.S. 7-1956, số: 13). 


Rạch hay sông Trà Ôn: đd., tên 


sông NV: Trà Ôn Giang. 


Ở về ngọn hạ lưu của Hậu 
Giang cách hướng nam tỉnh 
ly 57 dặm. Khi Pháp mới qua, 
hành binh bằng đường thủy, họ 
dự định đặt tòa tham biện tại 
Trà Ôn, sau họ dời về Cần Thơ 
như hiện nay vì sự giao thông 
bỏ đường nước và chọn đường lộ 
trên đất liền. Vàm sông về hướng 
đông 26 dặm trải qua ngã ba giáp 
nước La Bích và qua ha1 con sông 
nhỏ Trà Côn và Sa Cô đến ngã ba 
sông Kiên Thắng, về ngả hướng 
đông 85 dặm đến sông Mân Thít 
hội với sông lớn Long Hồ. Về ngả 
hướng tây 36 dặm vào trong tỉnh 
thành. Người Thổ và dân ta ở 
chung lộn nhau hòa nhã an cư 
lạc nghiệp. 

Rạch Trà Ôn, bờ phía bắc lên 
sông Cần Thơ thì thuộc huyện 
Vĩnh Bình, bờ phía tây là tổng 
Vĩnh Tường, bờ phía đông là tổng 
Bình Chánh có đồn Oai Viễn và 
đồn điền do lính Miên đồn trú và 
khai thác. 

Những chữ viết theo Aubaret, 
tr.254: 

Tra Ôn 

Cân Thai 

Vinh Binh 

canton de Vĩnh Truong 

canton de Binh Chanh 

le fort cambodgien đ'Oal Vien, 
occupé par des Don Dien marché 
de La Bit 

les arroyos Tra Ngon, Sa Co, 
Kien Tang, Vo Tiet, Long Ho 


Rạch Vấp: đd., tên rạch thuộc t. 


Biên Hòa cũ, chữ gọi Kiên Giang 
(theo PCGBCTVE). 

Xin đừng lộn với Đầm Vắp Gò 
Vấp, ö Gia Định. Con sông nây là 


510 


TVTNMN 


khúc ngọn thượng lưu của sông 
Phước, chảy ngang rừng già có 
khe nước cạn, xen giữa có một 
chằm khi mưa lụt thì chảy thông 
đến dòng dưới gọi Cái Cát rồi chảy 
qua Ngã Ba Bàng Giang để rút ra 
sông lớn hơn là sông Thủy Vọt mà 
cả hai dịch giả sau nầy đều viết 
sai, người Thủy Bột, người Băng 
Bột (xem Thủy Vọt. 

Rạch Vũng Thăng: đd., Vãng 
Thăng Đà (PCGBCTVR). 

- nơi thâu thuế thủy lợi trên 
Hậu Giang vùng Châu Đốc 
vào năm 1875. (Bến thâu thuế 
thủy lợi (pêcherie) trong Nam, 
HVTĐĐDA gọi “thủy trường”. 

Rạch Xoài Mút: đd., rạch th. Mỹ 
Tho, NV: Tị Thập Giang (T Vợ). 

Cơ Me: prêk svày la huot (d1 
cáo T'VKý tr. Le Cisbasac (hai 
tiếng Xoài Mút âm theo hai chữ 
4a huo£t” lấy theo giọng nói và 
không cần hiểu nghĩa). 

Xoài cà lăm, hôi, mút, quéo 
là loại xoài rừng, thơm tho mà 
không ngon vì thịt ít xơ nhiều, 
nhưng tên đều dùng làm địa 
danh: 

Cây Quéo ở Gia Định, Gò 
Xoài, Xoài Cả Nã v.v... 

Dịch từ chữ: prêk: sông, rạch. 
Svày: xoài La hout: một giống 
xoài có xơ nhiều hơn có thịt, tuy 
không ngon, nhưng mút vào 
miệng (ăn theo trẻ con, ngậm vào 
miệng cho thấm ướt rồi mút trơ 
mút trất khi ấy mới thấy sự thú 
vị “ăn trái xoày nầy”). Ngày nay 
văn minh, một trái xoài ăn nửa bỏ 
nửa, cắt bên nầy cắt bên kia, bỏ 
không mút hột, như vậy là sang 


ư? Thiệt là phí của trời. Tra các 
tự điển, La hout không thấy nói 
Sách khảo về thảo mộc Pé£elot 
cũng câm luôn. Ông bà ta khi 
dịch tới chữ la hout, cũng giữ âm 
không cần nghĩa, và khi tới vùng 
nầy điều tra, kẻ gọi Xoài Hột, 
người nói Xoài Mút, nghe thét 
nhớ tới bịnh hột xoài thêm ngán. 
Một chữ “xoà?” ông bà ta dùng 
khắp chỗ: Gò Xoài, Giông Xoài, 
Xoài Hột, Xoài Mút, Cây Quéo, 
Xoài Chrụm, Xoài Cả Nả, Tài 
Sum, Đại Tâm, còn gì nữa, thưa 
còn “Vườn Xoài” chỗ Nguyễn An 
Ninh diễn thuyết năm xưa, đường 
Lanzarotte nay là đường Đoàn 
Công Bửu, và còn nữa còn vườn 
xoài gọi của bà lớn mà không đáng 
gọi gì là lớn, đó là vườn xoài hay 
nghĩa địa của Đỗ Hữu Phương, 
nhưng nay đã bán lần hồi dân cư 
cất nhà đông nghẹt, còn một lõm 
trơ vơ với vài ngôi mộ lạnh lùng, 
ít ai thăm viếng (trên đường Phan 
Thanh Giản vô Chợ Lớn). 
Rắn hổ: poh hô ết sờ nghe (theo 
Trầm Xừ, Thài Sum) 
(cần xem lại) 
Rắn hổ đất: poh hô ết cầm bốt (theo 
Trầm Xừ, Tài Sum). 
(cần xem lại). 
Rắn hổ mây: poh hô ết cành nêm 
(theo Trầm Xừ, Tài Sum). 
cũng gọi rắn cạp nia. 
Rắn cạp nong: một loài rắn hổ khác. 
(cần xem lại trước khi dùng). 
Rắn mần ri cóc: poh skua (theo 
Trầm Xừ, Tài Sum) 
(chờ xem xét lại). 
Rắn hổ ngựa: snan ừ sonn (theo 
Trầm Xừ, Tài Sum). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


Đổn rằng: “Trong nhà là rắn 
rồng, ra ngoài đồng là hổ ngựa. 
Tuy rằng vậy, nhưng theo tôi, 
hai thứ vẫn khác nhau, vả chăng 
rắn rồng không độc, cắn vô lại, 
còn rắn hổ ngựa thì dữ có tiếng, 
làm sao giống nhau được? Duy 
loài rắn, mùa nước lụt, biết chun 
vô nhà vô mùng màn chăn mền, 
nằm chung với người và lúc ấy ít 
khi nó cắn trừ khi chọc nó, có lẽ 
vì vậy mà gọi như câu đồn trên 
đây chăng? 

(chờ xem xét lại). 


Răn mái gâm, rắn mái giầm: poh 


à-khlang (theo Trầm Xừ, Tài 
Sum) 
(chờ xét lại). 


kê sát bờ cỏ, rề rề cái rổ ấy, bỗng 
không một con cá lóc to tổ nái 
hoặc ngủ mê hay đang theo mái 
bỗng giựt mình lọt trọn vào rổ và 
hôm ấy tôi là tay mơ lại trúng 
độc đắc và bắt được con cá mà 
cả chú lẫn bác hôm ấy đều thèm 
thuồng, xin hỏi: rề rề này phải do 
rê, cũng đồng nghĩa rinh đồ nặng 
hay chăng. Nên nhớ có lưới rê là 
thứ lưới dài, và rê... lại là một địa 
danh, tên chỗ thuộc về hạt Phước 
Tuy, làng Phước Hải là làng đánh 
cá lớn nhứt nhì của Bà Rịa). 


Rinh Tê: tiếng mới, có từ năm tản 


cư 1945, khi mệt nhọc và hết 
tiền, trở về, không nói hồi cư lại 
nói rentrer (của Pháp lại nói theo 


Râu quặp như chàng họ Thúc: 
sợ vợ như Thúc Sinh, nhân vật 
trong Kiều. 

Rề: trợ từ, nặng nề, chậm chạp: nằm 


giọng Việt). 

Ruộng châu phê: sở ruộng do Vân 
Trường hầu Nguyễn Cửu Vân 
khai khẩn nơi bên sông cù Ức, 


rề rà đã mấy bữa nay. 

Rề rề, rề rà, cà rể: dây dưa 
không dứt: đau rề rề hoài; rề rề 
như cá trê chui ống (th.ng); - đi 
cà rề: đi gần gần mà không đi sát, 
đi ngay vào chỗ ấy. Thả rề rề chốc 
lát cũng tới. 

(Tôi viết ra đây để hỏi người 
chuyên môn: 

- Theo ĐÐ.N.Q.A.T.V.H.T.C., rề 
là bưng xách (đồ nặng), làm như 
dời đẩy rể đi: đời đi, rinh đi). 


Rề qua rể lại: đời qua đời lại, rê 


qua rê lại. 


Đau rề rề: đau uốp uốp, đau mê mê, 


không dứt cơn bịnh. 

(Ngoài ra có nghĩa này làm 
tôi thêm thắc mắc: lúc nhỏ theo 
chú bác đi bắt cá ngoài đồng, khi 
đi hớt cá thia thia ngoài ruộng, 
tôi chưa thạo nghề, 2 tay cầm rổ, 


gần Vũng Gù (Tân An), sau con 
là Nguyễn Cửu Triêm xin ăn biệt 
sở ruộng, vua dùng viết son phê 
chuẩn, nên gọi làm vậy. 


Rừng Quang Hóa: đd., (Quang Hóa 


Lâm). 

*La forêt de Quang Hoa, 
située à la limite ouest de la 
province de Gia Dinh, contient 
un grand nombre đélévatlons 
de terrain (gò) et est partout 
couverte d'arbres, dont beaucoup 
sont de haute futale; le clel y est 
en plusleurs endroits entlèrement 
caché par labondance de la 
végétatilon. Les essences 
forestlères sont employées à la 
construction des navires et des 
barques: aussi des charpentflers 
habitent-Ils en ces lieux pour 
choiIsir les arbres et les abattre. 


B12 


TVTNMN 


TÌ y a également des personnes 
qul ont pour Industrle de falre 
du charbon et de recueillir Phuile 
donnée par Véchauffement des 
arbres résIneux (cây diau, etc.) 
Ôn y trouve les deux espèces de 
rotin dites maI-sat et mai nươc. 

Ôn chasse dans cette forêt 
le rhinocéros, éléphant, le cerf, 
laxis, le chevreull, le cheval 
et le buffle sauvage, ainsi que 
beaucoup đautres animaux et 


olseaux de toute espèce. lÌ s°y 
fait commerce des défenses, 
des cornes, des plumes, et en 
général des dépouilles de tous 
ces animaux. Leur cha1r et leur 
peau y sont séchées, et tout cela 
donne lieu à de nombreuses 
transactions. 

(Aubaret, p. 193). 

điau: đọc đầu. 

mai sat, mai nuoc: đọc mây 
sắt, mây nước. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


513 


Sa Châu: đd., tên Hán của cù lao Cát 
(xem chữ ấy). 

Sa Đéc: đd., th. NYV., chữ gọi Sa 
Đéc Giang. 

Cơ Me: srok phsàr dèk (di cảo 
TVK trong Le CIsbassae). 

phsàr: chợ; dèk: sắt; chợ lớn 
bán sắt thời Miên. 

Sa đề: tiếng trong Nam, (xin đừng 
lâm và viết “xa để”). Sa đề, ngựa 
sa đề là ngựa chạy xa đường, quá 
mệt mỏi, khiến chơn này chạm 
vào chơn kia, y như ta mệt thường 
khi đi hay vướng mắt cá, thì gọi 
ngựa sa đề. 

Sa Đéc Giang: đd., xem sông Sa Đéc. 

(Không nên gọi tắt sông Sa 
Đéc là Sa Giang, vì e lộn với Sa 
Hà trên Phước Long (Biên Hòa). 

Sa Đéc: đd., tên cũ của một trong hai 
mươi tỉnh xưa của NV thời Pháp 
thuộc, mang số mã tự số 6, gọi 


theo Miên Phsar Dèk (phsar: chợ, 
dèk: sắt, chợ bán sắt), vị trí đóng 
ngay đường thủy thông thương 
Sài Gòn lên Nam Vang, nên thịnh 
hành một lúc, và từ ngày sự lưu 
thông ấy đổi lại bằng xe đò và xe ô 
tô, thì thành phố Sa Đéc bót sum 
mậu, nhứt là từ khi bến tàu ở Chợ 
Cồn sụp lở xuống sông. 

Nguyên xưa kia, Sa Đéc là 
đất Chân Lạp, do vua Miên là 
Néac Tôn lấy đem dâng lên chúa 
Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765); 
chúa Nguyễn đặt làm Đông khẩu 
đạo của dinh Long Hồ; qua năm 
Tân Mão (1831), vua Mình Mạng 
đặt Sa Đéc thuộc An Giang. 

Vào thời Pháp, Sa Đéc được 
đứng riêng làm một tỉnh; đến 
năm 1956 thời Ngô Đình Diệm, 
Sa Đéc bị cắt làm đôi, phần hữu 
ngạn sông Tiển thì nhập vào 


514 


TVTNMN 


tỉnh Vĩnh Long; còn phần tả 
ngạn thì nhập với quận Hồng 
Ngự làm ra tỉnh mới gọi tỉnh 
Kiến Phong; qua năm 1967, 
phần hữu ngạn tách khỏi Vĩnh 
Long trỏ về giữ tên cũ là Sa Đéc, 
nhưng đã thu hẹp nhiều, c.g. Sa 
Giang (nhưng đừng lộn tên này 
với Sa Giang là Rạch Cát ở gần 
Tân Long là rạch Chợ Đệm). 
Sau năm 197ỗ tỉnh Sa Đéc cũ 
nhập vói tỉnh Kiến Phong một 
phần tỉnh Kiến Tường gọi là tỉnh 
Đồng Tháp. 


Sa Hà c.g. Sa Giang: ảd., tên Hán của 


Sà 


Sa 


Sa 


Nạch Cát (xem Rạch Cát). 
Rong: dt., vật che thân từ bụng 
đến chân, tới mắt cá, không có 
ống, nguyên của người Cơ Me 
vận (vận chăn) và người Pháp 
gọi theo: sarong; chăn: t.d., mặc 
sà rong kiểu Nam Vang. (Cũng 
gọi ®ampot”là tiếng Cơ Me khác 
đồng nghĩa với sà rong, nhưng 
theo tôi, sarmpo£ sang hơn sà rong 
nghe bình dân hơn). 

Tân: đd., trạm Sa Tân (trong 
Aubaret tr.1B5 viết “tram de Sa 
Thm, thue truong...” là một chỗ 
giao mối và một thác nước của 
sông Phước Long (Đồng Nai) 
chạm với sông Bé, ghe, thuyền 
qua lại không được vì là giáp nước 
và nhơn địp ấy dùng làm chỗ đậu 
thuyền người Kinh đổi chác với 
người Mọi người Thổ và gọi đó là 
thuế trường. Nước sông chỗ này 
trong và ngọt, không thua nước 
%montagne đOr (Em Sơn) “và “la 
blancheur des cigognes de Balan” 
(bạch hạc Ba Lan). 

Trúc Sơn: đd., tên Hán của núi 
Nứa (xem chữ ấy). 


La montagne Sa Truc, 
vulgairement appelée Nui Mai 
(le mont des rotins) (Aubaret, 
p.153). Mai đọc “mây”, nhưng ta 
gọi núi Nứa. 


Sác, rừng sác: dt., loại cây đẹt, mọc 


theo ven biển nước mặn, rễ có chà 
chôm nhiều để kểm cho cát bùn 
không trôi, lâu ngày đế đặt và đất 
đặc lại thành đất liền: đước, vẹt 
dà, bần, là cây rừng sác. 

Cọp rừng sác: cọp nhỏ con, ở 
rừng sác, chuyên môn bắt cá cua, 
còng, và thú nhỏ để sống, và ít 
dữ hơn cọp rừng già hay cọp núi. 


Saigon (sic Malleret): đd chữ Pháp 


để gọi Sà¡-gòn. 

Pháp cũng viết Sai-gon 

Cơ Me: Prel nokor (di cảo TVK 
trong Le CIsbassac). 


Sài-gòn: đd. 


Chú thích định nghĩa ha1 chữ 
“Sài-gòn” theo Aubaret tr.194, 
dựa theo tác giả bộ Gia Định 
thành thống chí là ông Trịnh 
Hoài Đức: 

1) Le nom de Sai-gon 
sˆapplique spéclalement à la 
ville chinoise, que les Chinols 
appellent Tai Ngon ou Tỉngan. Ce 
que nous nommons Saï-gon est 
désigné par les Annamites sous 
Yappellation de Ben Nghe. C”est 
uniquement parce que le peuple 
nous entend dire Sar-gon qu"l le 
répète avec nous afn de se falre 
comprendre (Aubaret, tr.194). 

Dịch. - Danh từ “Sài-gòn”vốn 
là riêng biệt để gọi cái thành phố 
của người Tàu ở, mà chính người 
Tầu ấy gọi là Thi Ngon (Tây Cống) 
hay Tĩingan (Đề Ngạn). Còn cái 
mà Tây chúng ta gọi là Sà¡-gòn, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


515 


thì người An Nam họ gọi là Ben 
Nghe (Bến Nghé). Chẳng qua dân 
chúng An Nam nghe chúng ta gọi 
Sài-gòn, rồi họ cũng gọi theo cho 
ta mau hiểu họ thôi. 


Sài-gòn (khu Nam): (cổ tích, di tích 


xưa): 

Khu Nam Sài-gòn đất vẫn còn 
thấp hơn đất vàng Vàm Có Đông. 

1) Một gò (butte néolithique) 
thuộc tân thạch khí trời đại khá 
đặc biệt là gò ở trên một con rạch 
nhỏ, gọi là Rạch Núi, con rạch 
này trổ ra Rạch Cát hay rạch Cần 
Giộc, cách 2 km theo đường chim 
bay thì tới Soi Rạp, nơi gọi Núi 
Đất, thuộc xóm Rạch Núi, làng 
Đông Thành, tổng Phước Điền 
Hạ (Chợ Lớn) (trong địa bộ cuộc 
đất nầy là của ông Nguyễn Văn 
Thi đã mất Nổng đo 120 thước, bề 
dài từ bắc qua nam và ð0 thước 
bề ngang từ đông sang tây. Trên 
nống có chùa Linh Sơn tự hay là 
Chùa Núi. Nổng nầy còn có tên 
nữa là Thô Sơn, ngày xưa ắt là 
chốn ăn ở của Cơ Me nhiều đời 
rồi mới sang qua tay Việt. Ngày 
4-1-1988 viên phó chủ tỉnh Chợ 
Lớn, tên là Frarsse báo cáo, nên 
ông Malleret, rồi cô Madeleine 
Colani, rồi Paul Lávy, đều có đến 
khai quật, đào sâu đến hai thước 
và gặp rất nhiều mảnh sành, 
chứng tỏ có lẽ nơi đây ngày xưa 
là lò làm đồ gốm đồ sành (MBB, 
số 2'766) và cũng gặp một mớ lưỡi 
tầm sét cổ thạch (MBB, 2910-1 
và 2/67, 2800-2801-2802, 2839, 
2868, 2869, 2910). Theo lời dân cố 
cựu ở đây trước kia có người gặp 
lưỡi búa bằng đồng, nhưng ô. Paul 
TLávy có rán đào mà không gặp. 


Tại đây có một linga, cao 0m465, 
số MBB, 2802). 

2) Làng Tân Tập, tổng Phước 
Đình Hạ (Chợ Lớn) có 1 linga viện 
bảo tàng nài được (MBB, 29388), 
linga nầy bằng vân thạch màu 
đen (marbre) cao 0m38 nhiều nhà 
chuyên môn thấy thảy đều trầm 
trồ khen. Chủ cũ của linga là một 
tay mua bán đồ nửa sạc lạc son 
(brocanteur) khai rằng gặp linga 
nầy trên bờ một con rạch nhỏ gần 
Sol Rạp. 

3) Tại xóm Cầu Bang Kiệt, 
ở cùng làng, nơi nhà ông Bảy 
Hoạch, thấy có mộ bề đá tròn 
(0m815x0m815x0m40) có chạm. 
Hỏi, chu khai gặp tại gần một 
srah đã lấp bồi cạn rồi. (Le 
Cisbassaec, tr. 104). 

4) Khi đi lên về hướng bắc, tại 
Cần Giộc nơi gọi Rạch Cây Tràm, 
đường về Gò Đen theo ngả Rạch 
Đập và Cầu thì gặp một đá cổ 
hình thù khác lạ hơn những đá đã 
từng gặp. Đá nầy gọi Yaksa Cần 
Giộc (MBB4438, dài Om195, cao 
0m15), vì ông Révertégat, thanh 
tra trường tiểu học đã mua của 
một chùa nọ, viện bảo tàng nài 
lại không được nên đã nhờ ông 
Balich, giám đốc trường mỹ thuật 
Biên Hòa đúc y lại bằng ciment, 
như vậy cái ở musée Sài-gòn là đồ 
ký kiểu (giả tạo). (Le Cisbassac 
tr.104-105). 


Sài-gòn cổ tích, di tích (giữa 


khoảng sông Bé và sông Sài-gòn): 

Có vùng đất đó Hón Quán, 
Lộc Ninh nơi đây là vòng đai 
Sài-gòn, và xuống phía nam có 
“vùng đất xám”, gộp chung lại 
gọi vùng chung quanh đô thị Sài- 


516 


TVTNMN 


gòn, ngoài ra vào năm 1924, ông 
Joyeux, thanh tra các trường Mỹ 
Thuật Nam Kỳ có mách cho ông 
Malleret biết rằng có khá nhiều 
di tích và cổ vật tiền Cơ Me ở 
Thủ Dầu Một, trong số chúng tôi 
(Malleret) có đem về cho viện bảo 
tàng Sà1-gòn, 1 pesan1 gọi chày đá 
trước thấy ở Ngọc Anh, nay lưu 
tại viện Sài-gòn. 

2) Khi đào đất xây cất trường 
nông nghiệp Ông Yêm ở Bến Cát 
(Thủ Dâu Một), có đào đất gặp 
một tượng đá 4 tay, nay là số 
MBEB, 2257 viện Sài-gòn. 

3) Chính tại Thủ Dầu Một, 
ô. jJoyeux có sưu tập và giao 
nạp vào bộ môn của hội khảo 
cổ Hoa Ấn (soclété des Etudes 
Tndochinoises, Sà1-gòn) một chày 
đá cổ về sau hội ký thác cho viện 
bảo tàng dưới danh hiệu “pesani 
Ngọc Anh” đã nói nơi đoạn trên 
đây; và cũng chính ông nầy đã 
giao cùng một lượt, một trống 
đồng duy nhứt tìm thấy ở Nam 
và đã đăng bộ ký thác tại viện 
bảo tàng Louis Finot cũ ở Hà Nội 
(nventarre n°17.659) và theo thơ 
báo cáo của chủ tỉnh Thủ Dầu 
Một tên là Balencie thì vật nầy 
tìm gặp tại làng Phú Trung, tổng 
Bình Phú). (Le Cisbassac, tr.114). 


Sài Gòn, Chợ Lớn (ngoại ô) (cổ 


tích di tích chung quanh vùng 
nầy) - 401 

1) Sài Gòn - Chợ Lớn hiệp lại, 
nay số dân ngụ là 1.700.000 người 
(1963) đã có di tích cổ, chứng tỏ 
là năm 1878, khi đào mống xây 
thành đường ở ngang Bưu điện, 
đã gặp thạch khí, đồ gốm xưa và 
xương cốt cũ. Ông Loesch có sưu 


tập 1 mớ đá lưỡi tầm sét bán lại 
viện bảo tàng, tiếc thay các món 
nầy đã để chung với di thạch 
Samron Sen và đá Gò Rùa (cù 
lao Phố, Biên Hòa), nay khó phân 
biệt và tách rời ra để nghiên cứu. 

2) chùa An Phước ö góc rạch 
Cây Trôm gặp đường Sài Gòn /Mỹ 
Tho, làng Mỹ Yên, t. Long Hưng 
Trung (Chợ Lớn) có hai món đá cổ: 

3) tại chùa Hưng Phước (chùa 
Gò Đen), làng Phước Lợi, t. Long 
Hưng Hạ, có 2 đầu Phật đá năm 
1938, có người lấy mất, còn lại 3 
đầu sau gom lại nơi chùa Thiển 
Phước Tự làng Long Hòa t. Lộc 
Thành Thượng, quận Cần Đước; 

4) tại 1 hầm cát gọi Bàu ông 
Bun, làng Bình Hưng Đông (Chợ 
Lớn), chủ hầm là ô. Loesch có giao 
cho ô. Parmentier: 1 món bằng đá 
gởi lên viện Nam Vang và 2 cái lục 
lạc đồng cổ nay ở viện bảo tàng 
Sài Gòn (không số); 

B) chùa Long Quan Tự, làng 
Tân Thói Thượng, t. Bình Thạnh 
Hạ (Gia Định), ö gần chợ Bà 
Điểm (cao 0m66), có một đá cổ 
gọi mukhalinga, nay còn chăng? 

6) chùa Văn Đức, ö Gò Vấp, 
làng Hanh Thông Xã, có 1 đầu 
ngựa bằng đá màu đỏ hồng, đã 
xin được đem về viện bảo tàng Sài 
Gòn đăng số MBB, 2999); 

7) chùa Giác Quan, làng Bình 
Hòa (Gia Định) có tặng viện Sài 
Gòn 1 sư tử đá cổ mỹ thuật chàm, 
số đăng bộ MBB, 3029); 

8) chùa gò ở Phú Lâm, nơi gọi 
chùa Cây mai hay Phụng Sơn tự, 
có di tích Miên Cổ, ô. Amonier 
từng gặp ở đây lưỡi tầm sét và đá 
cổ Samron Sen. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


B17 


9) 1 bờ đất di tích đồn lũy 
cổ, trùng hiệp với chiến lũy Việt 
chống Pháp năm 1861 nơi nay gọi 
Chí Hòa, từ đó chạy tới đồn Cây 
Mai trên máy bay nay nhìn thấy 
khá rõ ràng; 

10) cũng tại trung tâm vùng 
nói trên, ô. Nguyễn Văn Hương 
đã gặp và dâng về viện Sài Gòn 
1 phật đá Visnu, ghi vào bộ số 
MMB, 2905); bề cao 0m68). 

11) Ven biển nơi gọi Đồng 
Tập Trận, chỗ người Hoa Kiều 
chôn tạm xác thân nhơn trước 
khi lấy cốt gỏi về Trung Quốc 
nay đã rõ chắc đó là đồn lũy do 
ông Nguyễn Đức Đàm xây năm 
1772 để chống với Miên. Nay 
trên máy bay nhìn thấy chằng 
chịt nhiều đường khó phân biệt 
đâu là cổ đâu là đường do bọn 
quân lính Nhựt làm khi chiếm 
đóng ở đây lối 1944-45; và đâu 
là cổ tích thành Prei Nokor của 
Cao Miên để lại; 

1) tại nhà ô. Trần Văn Huỳnh 
ở đường Rạch Lò Gốm (Chợ Lớn có 
2 món cổ vì sơn thếp nên để đó) 

18) quan trọng là ở góc đường 
Pátrus Ký và đường Galliéni 
(Trần Hưng Đạo) nơi đất trống, 
năm 1940 ô. Malleret đào gặp 1 
tượng đồng nhỏ hình nhơn bưng 
thếp đèn (ghi số MBB, 3009) và 4 
viên đá (ghi số MBB, 3006) (3005, 
3008) đá nầy nay còn thấy ở hành 
lang viện bảo tàng Sài Gòn, trước 
cửa musée. 

14) góc đường đ'Espagne và 
đường Pellerin cũ, tại Sài Gòn có 
đào nền xây nhà cao ốc và gặp 1 
lưỡi tầm sét đá đem về viện ghi 
sổ số MBB, 2976); 


1ð) góc vườn bách thảo, xóm 
Thị Nghè, vườn dâu nuôi tằm, có 
gặp dưới sình sâu 1 hũ Cơ Me cổ 
men xanh lá cây sậm, cao 0m32, 
ghi số MBB, 3001). (Le Cisbassae, 
tr. 110 đến 113). 

Sài Gòn nay là một phần của 
T.P. Hồ Chí Minh (gồm Sài Gòn, 
Chợ Lớn và Gia Định). 


Sài Mạt : đd., thuộc vùng Hà Tiên, 


Cơ Me gọi Chea] méas. 

Chéal là giỏ đựng đồ ăn 
(panier à mettre les proVIsilons 
Méas là vàng, kim (or), theo tự 
điển J.B. Bernard. 

Cũng viết Xoài Mạt, Sai Mat 
(Cheal] Méas). 

Đó là điển “giỏ đựng thức ăn 
bằng vàng”. Một điển khác, viết 
Sva Méas. Sva là con khi. Méas là 
vàng. Con khỉ bằng vàng. 

Điển xưa theo lời truyền 
miệng, nên thường sai lạc ; vì 
vậy muốn chắc, phải sưu tầm 
và không ngại tốn tiền mua 
sách. Và nhiều khi tiền tốn mà 
không gặp sách hay, và sách vẫn 
lao đao, nay hốt mai đốt. Nước 
của người, một lời nói, một điển 
tích, chắc như rựa chém đất. Vả 
lại chữ của họ đa âm, muốn sửa 
đổi, không phải dễ. Duy nước ta, 
chữ và lời, vốn đọc âm, lệch lạc 
đổi đi đổi lại rất dễ, cũng thú 
lắm đấy mà lắm khi bực mình. 
Thêm lại người mình tự tôn tự 
đại, nào mấy nghe ai. Lại nữa 
Phật nhà không thiêng, sức lực 
văn Nguyễn Du còn bị sửa, và 
nội cuốn Lục Vân Tiên, ngoài kia 
xuất bản dư trên mấy chục câu, 
không có trong bản trong nầy, 
mà bản trong nầy cũng không 


518 


TVTNMN 


phải là nguyên văn của ông Đồ 
Chiểu, vì ông mù lòa, nào để lại 
bút tích gì. 

Xét ra, theo bản đồ in năm 
1863 đính theo Bản dịch GĐTTTC 
sử gia Pháp Aubaret cũng viết 
Swai Remiet để gọi một vùng đất 
Miên ngang thành Óu on theo 
tôi Swal Remilet, Sva Móéas, và 
Cheal] Méas, có lẽ là cùng một địa 
danh, ta đổi và âm ra Sài Mạt? 


Sang KEe: đd., tên làng Miên ở đường 


đi Đại Ngãi, sau dịch là Trường 
Kế rồi cũng gọi Văn Cơ (Tàu gọi 
Sần Ke) (cần xem lại). 

Làng Trường Kế có kẹo ngon 
và lúa gạo nhiều, thuộc tỉnh Sốc 
Trăng cũ, người Miên, người Tàu 
ở chung lộn đông, lai sanh người 
có hai dòng máu, và tiếng khinh 
bỉ nên khai trừ là “đầu gà đít vịt”, 
và tiếng nhã để gọi theo xưa là 
“con cháu khách”, thanh hơn nữa 
là người minh hương. 


Sao (gỗ): dt. danh mộc ở N.V. Hopea 


odorata (Dipterocarpées). Mật độ 
(densité) : 0, 7ã. 

Giỏi chịu đựng không sợ mối 
mọt nhưng sợ hà khoét. Dùng 
nhiều việc, làm nhà đóng bàn 
ghế, ghe thuyền và làm đà xe hỏa. 


Sần sần: tr. t. 1) sần : có u nần ngoài 


da : nổi sẩn. 

sần sượng : không dẻo : khoai 
sần ; khi mắc cỡ, da sẩn chai, ít 
nước : cam sần, quýt sần. 

sân mặt : sượng, xấu hổ, 
không biết ăn nói làm sao; 

sần sùi : da mặt nổi có về, nổi 
u nần, có lác; 

2) khi rượu uống vài hớp, vừa 
hứng mặt, chí cũng hừng, máu 
lưu thông hơn trước, sanh ngứa 


ngáy, vụt nói vụt cười, thấy gì 
cũng vuli...: tỷ dụ : rượu vừa sần 
sần. 

Còn một danh từ mới : rượu 
vừa sần quần, theo tôi do tiếng Cơ 
Me “sraveng”]là say rượu. Nguyên 
văn do : phất sạ sần quần, do câu 
“phất sạ sà quân” là câu giễu chơi, 
nhại tiếng Cơ Me, có nghĩa rượu 
gần say : phất: uống, phất tức 
: uống nước, phất sra, sạ : rượu 
trắng sraveng: say; sraveng hơi 
: đã say rồi. 

Ta lại có “uống say quần” là 
cùng say, hết thảy đều say, và 
trong cơn say, nào biết ai mượn 
của ai ? Và ai là người nói trước 
sân quân, say quần ? 


Sấu (chữ gọi ngạc ngư) : dt., loại 


bò sát, lớn con, ở dưới nước và 
lên bờ đều được ; miệng rộng và 
dài, răng rất bén, không có lưỡi, 
cổ cứng đơ không ngoái cổ ra sau 
được (trên một điện cổ bên Pháp 
đã chạm sấu ngoái cổ). Sách Bác 
Học không biết năm in vì sách 
mất bìa, tác giả Huỳnh Tịnh Của 
ghi đại khái như sau : “Có thứ sấu 
mun (da đen) và sấu hoa cà (da có 
đốm) là giống ăn thịt người, quen 
ở sông sâu và ở biển, Miền Nam 
nước Việt xưa rất nhiều sấu, sau 
nhờ tàu chạy, tiếng máy dội ầm 
âm sấu rút lui và bị người giết, 
nay gần tiệt giống. Có nhiều con 
lớn hơn chiếc xuông, thân dài cả 
chục thước Tây. Sấu kinh niên, 
gọi sấu mũi đỏ, vì càng già, trước 
mũi u lên một cục đỏ đỏ nổi trên 
mặt nước, cái chóp ấy gọi thầu 
lậu (xem chữ ấy). Da đầu, da lưng 
dày và cứng, đạn súng thường 
bắn không phủng, phải lựa da 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


519 


nách, da bụng thì giáo mác đâm 
lủng và đạn bắn thấu. Sấu mạnh 
nhờ cái đuôi, và thường núp bờ 
núp bụi, chờ sa cơ mà bắt mỗi. 
Khi gắp được mổi lớn thì cặp 
hỏng giơ trên mặt nước, lội kiếm 
cháng cây gác mồi lên, dùng đuôi 
quất thật mềm rồi mới nuốt (gọi 
sấu giỡn môi) vì sấu không lưỡi 
nên không nuốt mổi dưới nước 
được. Nanh sấu rất đẹp, xưa 
dùng làm cán dao ăn trầu. Sấu 
già (sấu đã chạm mỗi rồi) thì thịt 
tanh, người gớm không ăn, có 
giống nhỏ con, khi gội “sấu cá” 
(vì chuyên ăn cá) hoặc gọi “sấu 
bưng” vì chuyên ở bưng nước, 
thịt như thịt gà, người ăn quen 
vẫn thích. Sấu đẻ trứng trên bãi, 
nhờ sức nắng sấu con nở nhưng 
giống dữ, vẫn bị các loại khác moi 
bùn ăn trứng sấu bớt và sanh 
nở không nhiều. Trước đây, trên 
Nam Vang có nghề bắt sấu bưng, 
ban đêm đốt đuốc dùng cây đập 
mặt nước làm ồn lên, sấu sợ bò 
lên bãi, người dạn cứ chận nó lấy 
tay nhận cặp mắt sấu thì nó nằm 
cho người khác lật ngược cặp giò 
trước (gọi trói sấu), rồi xỏ như 
vây vào đòn tre, khi bắt được 
một dọc dài thì dùng nọc bén 
chính cạnh dùi, sấu đau sẽ lấn 
tới trước, lần hồi tới bến thì trói 
hai bên bờ ghe, thả dưới nước, 
chèo ghe bán dọc đường từ Nam 
Vang xuống Cần Thơ (nay còn 
chỗ gọi “rạch đầu sấu) hoặc bán 
vùng Sài Gòn. Sấu sống rất dai, 
lúc xưa không biết tôn trọng luật 
nhân đạo, người mua lựa khúc 
nào thì cắt ngay chỗ đó bán, khi 
cắt đến tim ngừng, sấu mới thật 


chết, và thịt sấu nơi đuôi vẫn 
ngon hơn các chỗ khác. Ngày xưa 
dùng mật sấu trị bịnh đau mắt, 
gan sấu cũng trị mắt và trẻ con 
bị mờ quáng vì chứng cam tích 
nhiệt, được ăn thịt sấu thì mau 
khỏi. Loại kỳ đà, cùng một giống 
với sấu nhưng nhỏ con hơn. Các 
sách Trung Hoa xưa thuật rằng 
đời Đường ông Hàn Dũ ếm sấu 
đày về Việt Nam, người Tàu 
kiêng không bao giờ ăn thịt sấu, 
sách Pháp dịch lại sách Đức của 
ông A.B. Brehm thuật đời Đạo 
Quang thứ 16 (năm 1836) có ngạc 
ngư hiện trên sông ở Giang Nam, 
làm dân kinh hoàng, và sách Đức 
thuật rằng bên Mỹ Châu vẫn có 
con alhigator cùng một loại với 
ngạc ngư Á châu, nào phải vì bị 
ông Hàn Dũ đày lưu ? 


Sấu (gỗ) cây ở N.V. Sandoracum 


1ndIcum (Méliacées) 

Mật độ densité : 0,80. 

Dùng làm guốc, nhẹ, mềm, có 
mùi long não nhẹ, sợ mối. Dùng 
chạm vài món đồ thờ. 


Săng mã (gỗ) ở N.V. Carralia lucida 


(Rh1zophoracées). 

Mật độ (densité) : 0,75. 

Gỗ hạng ba, dùng làm nhạc 
khí. Sợ mối mọt, phải sơn dầu và 
dùng làm bàn ghế rẻ tiền. 


Săng trắng : dt., tên cây ỏN.V. 


Lophopetalum duperreanum 
(colastracées). 

Mật độ (densité) D. 0,58. 

Gỗ thuộc hạng ba, thớ mềm và 
nhẹ, màu xám, có vân khá đẹp, 
dùng đóng thùng bộng, đình đóng 
không xé nứt, dùng làm guốc, 
làm quẹt và để đóng thùng đựng 
đường, trà, tiêu và thuốc lá v.v... 


520 


TVTNMN 


Ở tỉnh Cần Thơ có một làng 
gọi là làng Săng Trắng thuộc 
huyện Ô Môn không biết nơi đây 
xưa có loại cây nầy không ? 

shamou, cũng viết samou : dt. do 
tiếng Trung Hoa San mộc địch ra 
(xem chữ “ngọc am (gỗ)”. 

Ska chẹn : vảy ngược, tên con rắn 
chúa, rắn nầy vảy ngược, khi nó 
cắn, thì không có thuốc trị, vì nọc 
nó rất độc, làm cho máu đặc liền, 
thuốc không dẫn kịp. (Lời Trầm 
Xừ Tài Sum). Vảy đây gọi ska, 
nhưng Pannetier viết sraka. chẹn 
(chưa đúng chánh tả, cần xem lại). 

(Chờ xem xét lại). 

Sl1â (slo) : faire cuïr, assalsonner. 
Slâ sămlâ, faire des ragouts, 
des sauces. SÏâ frey, falre culre 
du polsson, boulllabalsse. 
(dictlonnaire cambodgien - 
franca1s ¿J.B Bernard). 

SIâ : nấu canh. Ta lấy chữ slâ săm1â, 
biến ra canh sum lo, là món canh 
đặc biệt của Cơ Me : cá nấu với 
rau, nêm bằng mắm prâhok, ta 
gọi mắm bò hóc. 

Sampot : dt., xem sà rong. 

Sốc Vồ : đd., tên một làng ở Sốc 
Trăng trên đường đi Bố Thảo. 
Thổ gọi srok Pô, Pô là cây lâm vô 
(cần xem lại). 

Sơn Trư : đd., baie du sanglier (chữ 
trong Aubaret, tr. 154) thuộc 
vùng Vũng Tàu “Ô Cắp”. 

Sông Đồng Môn : đd., tên sông 
thuộc Biên Hòa ; Đồng Môn 
Giang. 

Cơ Me : Tonlé prêk kompong 
chơ khmau. 

(theo di cáo Trương Vĩnh lý 
chép lại trong Le Cisbassac của 
LMalleret). 


(Suối Đồng Heo, sông Đông 
Môn, chợ Đồng Môn, khi thôi 
đổi sốc và người Thượng đã khai 
hóa xong, thì các nơi lịch sử ấy 
lui về dĩ vãng, kẻ đến sau, nay 
mắt quen với đèn điện, ô tô, nào 
biết cảnh đỉa trâu con vắt, muỗi 
mòng, rừng già, măng le, và “từng 
tre trúc” (forêt de bambous buổi 
khai hoang tranh sống với voi 
hăng cọp đữ). Chơ khmau, đơm 
chơ khmau (gốc cây đen), hai chữ: 
“Đồng Môn” trại trại nghe như 
“đơm khmau” vậy. 

Đồng Môn trước đây thuộc 
huyện Long Thành (Biên Hòa). 

GĐTTC, tập 1, tr. 27 nói đến 
sông Đồng Môn, cầu Quán Thủ, 
sông và cầu Thanh Thủy, suối 
Song Tòng, sông Trảo Trảo v.v... 
suối Song Tòng dịch suối Kẻ 
Đôi, cầu Quán Thủ, Aubaret tr. 
166 dịch le pont de Quan Thu 
(câu quan thuộc sông Trảo Trảo, 
Aubaret viết Ïarroyo Trao Qua 
Qui. 

Tonlé prêk kompong chơ 
khmau : 

chơ là cây, gỗ. 

khmau : màu đen 

Tonlé prêk kompong chơ 
khmau : vàm sông cây đen, có 
lế là mun. (không dính líu gì với 
Đồng Môn cả ?). Và xưa cổ nhơn 
khi phiên âm lại chọn : Đồng 
từa tựa tiếng đởơm và môn giống 
giống tiếng khmau của Thổ, ngày 
nay nhà từ ngữ thông thái nào 
cố kéo qua dịch, giả tỷ : Đồng 
Môn là đồng có môn ngứa mọc 
nhiều, thì quả là phản ý của cổ 
nhơn rồi. 8. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


521 


Sông Man Thít : đd., tên sông ở NV; 


cũng viết Mân Thít, tên Hán là 
Mân thít Giang (PCGBCTVK). 

Cơ Me : prek tà trăn (di 
cáo T.V.K trong Le Cisbassac). 
Trong ĐNNTCLTNV, tập 1, 
tr.37, Nguyễn Tạo dịch và viết 
:*,. thờ Lâm Dao quận công 
Chu Văn Tiếp... tại chiến dịch 
ở Sông Bân Xế, ông kiệt trung 
tử tiết....”. Trong Đồng Nai văn 
tập số 12 tr.87, Lê Thọ Xuân cải 
chính: “Chu Văn Tiếp “phải” là 
Lâm Thao quận công. Lâm Thao 
là tên phủ, nay thuộc tỉnh Phú 
Thọ ®, chỗ lên Đền Hùng, chỗ 
mà sông Nhi chảy ngang Ngã 
ba Hạc (Bạch Hạc/Việt Trì) gặp 
sông Lô; tại đây Lô GIang mang 
tên là Thao Giang, và a1 cũng 
nhớ: “Hùng Vương đô ở Châu 
Phong; ấy nơi Bạch Hạc hợp 
dòng Thao Giang...”, chớ không 
phải là Lâm Dao; và có người còn 
đọc ra Lâm Dào quận công. Lại 
thêm Châu Văn Tiếp tử trận tại 
sông Mân Thít chó không phải 
Bân Xế. 

Sông Mân Thít ở về hướng 
tây ngọn hạ lưu sông lớn Long 
Hồ cách hướng nam tỉnh ly 55 
đặm; ở vàm sông về hướng tây 
đi vô 34 đặm đến ngã Cái Nhum. 
Về ngả hướng bắc 12 dặm ra sông 
Song Tòng (tục danh là kẻ Đôi), 
đối ngang với sông Cần Thay 
Thượng. Về ngả hướng tây ðO 
dặm đến ngã ba sông Kiên Thắng 
(sông Ba Kè). (NKUTĐDC, tr.65). 


Trong bản dịch GĐTTC, tập 
1, tr.81, ông Nguyễn Tạo dịch 
sai 3 chỗ: 

Ông viết Cái Dăm, ... nên sửa 
lại Cái Nhum; 

Ông viết Song Tòng, tục danh 
Cây Đôi, nên sửa Kẻ Đôi; 

Ông viết Cần Dài Thượng nên 
sửa Cần Thay Thượng. 

(xem canal Nicolal, tên Pháp 
của con kinh nối rạch Mân Thít). 


Sông Mö Cày: đd., tên sông NV: Đầu 


Tiểu Giang. (PCGBCTVRK) 

Cơ Me: prêk tramäk (di cảo 
TV.Ký trong Le CIsbassac) 

Mỏ Cày, chữ Hán là Lê Đầu: 
tức “lê” cái cày; đầu phần trên 
hết (Lê Thọ Xuân). Nguyên một 
nhánh của sông Hàm Luông 
chảy đến làng Đa Phước Hội, một 
nhánh khác chảy qua kinh Thom, 
một nhánh nữa là rạch Cầu Ông 
Bồng, và một nhánh nữa chảy 
vào kinh ông huyện. Chỗ giáp hai 
nhánh sau tạo thành hình miếng 
đất y như cái mỏm cày. Còn con 
rạch của sông Hàm Luông chảy 
sang đây cũng gọi rạch Mỏ Cày. 
(Tài liệu do trưởng ty điền địa 
Kiến Hòa thuật cho ông Nguyễn 
Duy Oanh đăng trong địa dư trí 
Bến Tre x.b. năm 1971, tr.227). 

Nguyên văn Aubaret tr.236: 
“VJAn Vĩnh, après un cours de 
15 lis et demIl, parvient au petit 
arroyo de Lê Dầu, vulgairement 
nommé Mỏ Cày (qui Ssamorce sur 
sa rIve ouest. Ce le Ủau est large 
de 4 tams et profond đun. Les 


® Tỉnh Thái Bình mới đặt ra từ 1890; phủ Kiến Xương trước kia thuộc tỉnh Nam Định, cũng như tỉnh 
Phú Thọ thì mới có sau này, trước kia là tỉnh Hưng Hóa 


522 


TVTNMN 


hab1tatlons sont nombreuses sur 
ses bords. I] coule à une distance 
de 4 lis du Thanh Thuy, lequel se 
Jette à la mer, dans le sud, par la 
bouche de Ban Côn”. 


Sông Mô Xoài: đd., tên sông £h. Biên 


Hòa; Hương Phước Giang. 

Cơ Me: Tonlé svày kòmprã. 

(theo di cáo Trương Vĩnh lý 
về tên cơ me, chép theo trong Le 
Cisbassac của L.Malleret). 

(các sách dịch Môi Xúy. Môi 
Xuy, Mỏ Xảy, đều không đúng 
tên gọi theo người bản xứ phương 
Nam. Sông Xoài, tên chữ là 
%Mông Giang” là đúng, vì người 
Trung Hoa gọi trái xoài theo Pháp 
là “nangue”, viết “Mông Cổ”. Câu 
hát bội làm chứng, giễu: “Củi kêu 
sài, xoài kêu Mông Gổ”. 

Dịch: Tonlé, tonli: sông, như 
Tonlé Sap, ta dịch ra Biên Hồ, 
đúng từ chữ là sông nước ngọt. 
Svày là trái xoài, kòmprã: không 
có trong tự điển J.B.Bernard. 

Ông Lê Ngọc Trụ, khi duyệt 
thẻ này, viết: “Trái xoài, tiếng 
Tàu là mông quả (quả là trái); 
ghi “mông cổ” chỉ gần đúng âm. 

Tôi xin được giữ y tiếng “nông 
cổ” vì xét ra gần với “nangue” của 
Pháp ngữ, hơn là mông quả. Và 
lại, như đã kể nơi trước, đây là lời 
thốt ra nơi miệng của hề hát bội, 
nên được phép pha phách, cho 
thêm vui câu chuyện (Hề cũng 
có người hay chữ lắm, nhưng 
luôn luôn phải giả đò dốt mới 
phô trương tài nghề sâu kín của 
mình được). 

Bàn rộng thêm, xoài là trái 
xứ nhiệt đới, có lẽ gốc ở Ấn Độ, 
(không biết họ gọi là gì?), xoài 


không mọc được bên Pháp, bên 
Tàu, là xứ lạnh. Pháp mượn, 
Tàu mượn, duy ta có tiếng “xoài”, 
giàu đến! 

Nói luôn không sợ lạc đề, sách 
V.N.G.T.T.V. của Lê Ngọc Trụ 
dạy rằng: trái măng cụt (mượn 
âm tiếng Mã Lai mangoustan, 
chữ này tôi muốn hỏi: có phải do 
mangue đ'Hindoustan, nói ríu 
lại không. Anh Trụ, cẩn thận đã 
quen, ắt không cho rằng được, 
nhưng tôi thì tôi cho liền. 


Sài Mạt Sơn: đd., tên Hán của núi 


Sài Mạt (xem chữ ấy). 


Sầm Giang: đd., tên Hán của Rạch 


Gầm (xem Rạch Gầm). 


Sân Chim: đd., cũ đời đàng cựu, 


thuộc xứ Rạch Giá, N.V. 

Nay chim đã bay mất dạng, vì 
rừng ẩn náo đã nhường chỗ cho 
ruộng trồng lúa, thêm người mình 
ác độc quá, biết ăn mà không biết 
dưỡng, khi xưa bắt chim nhổ lấy 
lông bán sang Tàu làm quạt (quạt 
lông), còn thịt, ăn không hết, đùa 
ra sông biển, cũng không biết 
phơi khô ăn về sau hoặc làm phân 
bón, thật là hủy hoại, khiến nay 
con cháu ăn độn cũng vừa. 

Đời Minh Mạng đến đời 
Tự Đức, thu thuế phong ngạn 
(phong: ong; ngạn: bờ sông) là 
tiếng gọi chung thuế đánh: sáp, 
mật ong và lông chim. 

Khi đọc Abrégé de ÏHI¡storre 
đAnnam của A.Schreiner, In 
năm 1906 thấy nói Sân Chim 
ngày trước tọa lạc vùng Cạnh 
Đền (Rạch Giá), giữa hai làng 
Đông Thói và Vân Khánh Đông. 
Nên tìm đọc trong bộ Pháp văn 
xcurs1ons et econnaIssances1n 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


523 


năm 1885-86, tái bản 1895, mới 
biết cách ăn ong và lấy lông chim 
ra thế nào. Sau đó chim còn rán 
về làm ổ sanh con vài vùng nữa, 
đều gọi Sân Chim ở rừng Rạch 
Giá và gồm nhiều loại: thằng bè, 
già đãy đến diệc cò v.v... Và xưa 
nữa có chim lớn thật lớn nay mất 
giống cũng tại mình. 


Sập: t. Bắc, thứ giường chân liền, 


chung quanh có diềm, thường 
hiểu là thứ giường quí: sập ngự, 
sập chân quì. 

Trong Nam gọi: bộ ván chân 
quì. Bắc và Trung gọi: phản ngựa 
(kê phản), thì trong Nam gọi bộ 
ván ngựa. 

Đập (nôm) như “Sàng” (Hán) 
người trong Nam vì dốt chữ, nên 
coi rẻ xem thường, trong khi 
Trung và Bắc rất quí trọng: sập 
ngự (giường vua nằm); quí phi 
sàng. 

Giường ngọc chiếu ngà: cả 
hai đều có: giường ngọc là giường 
mặt nằm làm bằng đá vân thạch, 
bạch thạch để nguyên miếng hay 
nhiều miếng ráp lại; còn chiếu 
ngà là loại chiếu nằm làm bằng 
ngà phân sả ra thành sợi mỏng và 
đài như thẻ tre rồi đan lát thành 
chiếu như chiếu tre thường thấy 
nơi tiệm hút thuốc phiện ngày 
xưa. Nếu nói “giường ngà chiếu 
ngọc” thì nên hiểu giường có con 
tiện bằng ngà (xưa ngà dễ kiếm) 
và chiếu ngọc là làm bằng đá 
trắng đá có vân đẹp đã nói ở trên. 

Ngày xưa tả quân Lê Văn 
Duyệt có một chiếc chiếu ngà, do 
nước Xiêm tấn cống. 

Giường thất bảo: giường có 
bảy món quí, như cẩn bằng san 


hô, hổ phách, và các loại đá ngọc 
khác đếm đủ bảy thứ: “giữa 
giường thất bảo ngồi trên một 
bà (Kiều). 

Giường thất bảo đối với màn 
thủy tỉnh: màn có treo ngọc thủy 
tình (cristal de roche) cho thêm 
xuê. 


Sầu đâu: dt., do tiếng Cơ Me sdau, 


dok hiên. 

Bắc gọi xoan trắng, xoan, 
xuyên luyện; Tàu gọi xuyên 
luyện tử. 

Noms vulgaires - Lilas du 
djJapon, Lilas des Indes, Laurler 
grec, Faux sycomore (theo 
A.PételoÐ) (originaire de la Chine 
et probablement des Indes, 1l est 
répandu auJourđhui dans toutes 
les contrées chaudes du monde 
et même dans le Sud de Europe 
comme arbre dornement. Ïl] est 
cultivé partout dans Unlon 
1ndoch1noIse et bien connu pour 
son bols résistant à attaque des 
1nsectes, dont on fa1t des colones 
de cases et des étals de mine. 
(Pételot tr.1 79). 


Sầu Đâu: thứ cây đất giồng, vỏ rễ 


đều đắng, người ta dùng mà trị 
sán lãi; than nó dùng làm thuốc 
súng. ĐNQATVHTTC). 


Sầu Đâu: dt. (thực): loại cây 4,5m, 


da xù xì, lá hình tim xanh lợt, 
mọc đối, hoa nhỏ, trái trổ chùm 
khi chín màu đen, vỏ cây, lá và 
trái đều có vị đắng, tánh lạnh, 
có độc (sách thuốc gọi khổ luyện 
(VNTĐLVPĐ). 

Theo Pételot, sầu đâu có chất 
độc, nhưng nhiều nước vùng Đông 
Nam Á lại kể như vị thuốc trị sán 
lãi, và trị ghẻ ngoài da. Trên Nam 


524 


TVTNMN 


Vang, dùng lá non trộn với khô cá 
linh, làm ra một món gỏi đặc biệt, 
người nào quen ăn, vẫn nhớ, và 
có lẽ cây sdau có trước trên Nam 
Vang vậy. 

Nhiếp (187-926): nhd., người 
đất Quảng Tín, quận Thượng 
Ngô, tổ tiên vì tránh nạn Vương 
Mãng nên dời qua Giao Chỉ bộ, 
đến Sĩ Nhiếp đã được bảy đời, 
cha là Sĩ Tứ làm thái thú quận 
Nhật Nam, cho ông về nước học 
tại kinh sư, đỗ hiếu liêm và được 
bổ Thượng Thơ Lang. Không bao 
lâu bị cách; kế hay tin cha mất, 
phải về Giao Chỉ hộ tang; rồi đỗ 
mậu tài được bổ làm thái thú 
quận Giao Chỉ. Năm Quí Mùi 
(203), vua Hiến Đếnhà Hán (đời 
Tam Quốc) cải Giao Chỉ bộ lại 
làm Giao Châu do lời biểu tấu 
của ông. Nhờ tài cai trị ông làm 
cho Giao Châu được yên ổn trong 
khi các nơi khác đều bị loạn lạc, 
ông chăm dạy dỗ dân, nâng cao 
văn học, ban bế phép tắc, mở 
mang trường ốc, dân tình mến 
đức gọi ông là Sĩ Vương; triều 
đình nhà Hán phong ông làm 
chức An Viễn tướng quân Long 
Đô đình hầu. Ông triều cống 
nhà Đông Ngô, tự chủ trong 40 
năm, mất năm 116. (VNTĐLVĐ 
và L.N.T). 


Soi Rạp: đd., tên cửa biển NV (xem 


cửa Lôi Rạp). 


Soai Remiet, cũng viết Swai Remiet: 


đd., một địa danh xưa của xứ Cam 
Bối, vị trí ở trên Lovea Em, đối 
diện ra hình tam giác với hai 
thành kia là Oudong và Pnom 
Penh, nhưng đứng cách giang 
trên địa đồ năm 1863 kèm theo 


bản dịch Aubaret có ghi rõ đủ ba 
địa trấn này. 


Song Ma Giang: đd., tên chữ của 


rạch Đôi Ma, cũng gọi Tình Trình 
Giang (xem rạch Đôi Ma). 


Song Tòng giang: đd., tên Hán của 


sông Kẻ Đôi (xem chữ ấy). 


Sốc Sách: đd., @NNTCLTVN, tập 


1, nơi tr.108, dịch giả Nguyễn Tạo 
viết “Súc sách” và chua nơi dưới 
trang: “Súc là chỗ nước tụ, sách 
là bện tre hay cây lại dừng ở dưới 
sông làm như đìa nuôi cá v.v... 

L.T.X (ĐNVT' 14) cải chính: 
“Đây là “sốc sách” tác là trại sốc 
của người Cao Miên (như danh từ 
“Sốc Sãi” ở Bến Tre, Sốc Trăng, 
tức Ba Xuyên...). 


Sốc Trăng: đd., NV, tên tỉnh hạt; 


Nguyệt Giang tỉnh (PCGBC 
TVK). 

Cơ Me: Păm prêk sròk khlăn 
(di cáo TVK trong Le Cisbassac). 

(Péam: vàm; prêk: sông; sròk: 
sốc; khlẫn (khléang): kho bạc. 
Nguyên đời vua Cơ Me, có đặt 
một kho chứa bạc nơi đây. Đến 
đời Minh Mạng, đổi tên chữ gọi 
Nguyệt Giang Tỉnh, ép chữ “sốc” 
biến ra chữ “sông” và khéang ra 
“%+trăng” rồi ra “nguyệt”. 

Trong sách Baurac (ha 
Cochichine et ses habitants) 
tr. 362 thuật lại rằng trào đàng 
cựu, cho đến lối năm 1858, vàm 
Đại Ngãi (cũng gọi Vàm Tấn, Cơ 
Me gọi Péam Senn), thuộc tỉnh 
Sóc Trăng, là một bến nước quan 
trọng tiếp đủ các thuyền đi biển 
đủ hạng, từ Trung Quốc, Tân Gia 
Ba, Xiêm La, Cam Bốt v.v... tụ 
tập rất là náo nhiệt để trao đổi 
mua chác lúa gạo, tơ lụa, hàng 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


525 


vải cá mắm, mắm muối, đồ gốm, 
chén bát, sừng trâu, ngà voi, lông 
chìm, sáp, mật ong v.v. 


Sôn: đt, do tiếng Pháp “solde” 


(masculin), hàng cũ, thặng dư, 
nay bán giá hạ để mong lấy vốn 
lại. Bán sôn; mua sôn. Bán và 
mua hàng ối, hàng rẻ tiền. (xem 
lạc son). 


Sông An Bình (tục danh là Cái Bè): 


đd., An Bình Giang(PCGBCTVE). 

Ö cách hướng tây tỉnh ly Mỹ 
'Tho 67 dặm. Hướng tây vàm sông 
trở lên 30 dặm đến vàm sông Cái 
Nứa, lại 20 dặm đến vàm sông 
Cái Thĩa, 20 dặm đến vàm sông 
nhỏ Cổ Lịch. Lại trải qua Cái 
Can để đến địa phận sông Cần 
Lố. Từ vàm sông hướng bắc đi vô 
chia ra hai ngả: ngả hướng đông 
thông ngọn Ba Rài, ngả hướng 
tây thông qua Cái Nứa, Cái Thĩa, 
Cái Cối, đến Cần Lố; sông tuy hẹp 
nhỏ và cạn, nhưng ghe nhỏ lách 
đi được, nên cũng là con đường 
tắt cho ghe xuồng đi ngõ này để 
tránh sóng gió dữ của sông Trước. 
(NKLTĐDC, tr.ð2). 

(xem thêm thẻ tiếng Pháp về 
Cái Bè. 


Sông An Hòa: đd, tên sông NV; An 


Hòa Giang. 

Cơ Me: Tonlé prêk kompong 
tàtàv (theo Di cáo Trương Vĩnh 
Ký trong Le Cisbassac của 
LLMalleret). 

Sông An Hòa, nơi ngoài vàm 
thì gọi là Đồng Tranh (N.T viết 
Đồng Chân là lầm), chảy qua 
bắc nửa dặm thì đến chợ làng 
An Hòa, ngày trước làm bến 
cây gỗ, nên còn tục danh là Bến 
Gỗ (quê hương của Phan Văn 


Hùm), chảy qua Đông Bắc nửa 
dặm thì đến vàm sông Thiết 
Trường (Trường sắt) tục danh 
là rạch Lò Thổi, rồi chẩy 4 dặm 
nữa thì nhập với tạch Lá Buôn 
(Bối Diệp Giang). 

Dịch từ chữ Tonlá prêk 
kompong: sông, vàm sông. 

Tàtàv: không có trong Tự điển 
Bernard. Có tétéa: perdrix, chim 
đa đa. 


Sông An Thới: đd., tục danh là 


Vàm Lai. 

1) Bản dịch Thượng Tân Thị 
(NKULTĐDC, tr.86): “Sông An 
Thái (tục danh là Vàm Lai) ỏ về 
ngọn bộ hạ lưu Sông Sau. Về bờ 
hướng xưa có đồn Thủ Ngữ đông, 
dân ta và dân Thổ ở lẫn lộn với 
nhau". 

2) Bản dịch Nguyễn Tạo 
(GĐTTC, tập 1, tr.94): “Sông An 
Thói”. 

Tục danh Phiếm Laiö An Thói 
trung thôn, thuộc bờ phía đông 
hạ lưu Hậu Giang: rộng 12 tầm, 
sâu 3 tầm, có sở Thủ ngự ở đấy, 
người Kinh và người Cao Miên ö 
xen nhau. 

3) Bản Pháp văn Aubaret, 
tr.256: “An Thai, vulgalrement 
appelé Vam Lai, s°amorce sur 
la rIve est du cours Inférleur du 
fleuve postérieur; 1Ì est large 
de 12 tams et profond de 3. 
Ủn poste de douane est placé 
sur ses bords, qui sont habités 
également par des Annamites et 
des CambodgTens. 


Sông An Thông: đd., An Thông Hà. 


Theo ông Trương Vĩnh Ký thì 
khúc sông từ rạch Ong Nhỏ vô 
Chợ Lớn là An Thông Hà. 


526 


TVTNMN 


Theo Nguyễn Tạo và Thượng 
Tân Thị, thì sông An Thông cũng 
gọi sông Sài Gòn, sông cũ bắt từ 
câu Thị Thông và từ sông Sài Gòn 
chạy đến sông Lào, thì quanh 
co hẹp nhỏ thường hay khô cạn. 
Năm Kỷ Mão (1819) Gia Long thứ 
18, vua sai Gia Định thành phó 
tổng trấn thị trung tả thống chế 
Lý Chánh Hầu Huỳnh Công Lý 
mở bỏ đường cũ, khởi đào kinh 
mới từ cầu Thị Thông đến sông 
Ruột Ngựa (Mã trường giang) 
khởi đào 23 tháng giêng đến 23 
tháng tư là xong việc, vua ban 
tên là An Thông Hà. Bên hữu bờ 
sông, có một cái giếng, nước rất 
tốt, đó là giếng Hàng Xáo, xưa 
rất có danh. 

Aubaret, £r.18ð, viết như 
vầy: “La rivière dAn Thong, 
vulgairement appelée rIvière de 
Sai Gon (1) est située dans le 
sud-ouest de la citadelle. Céta1t 
un anclen, lit de rIivière qui 
sétendaït du pont de Tï Thong 
e£ se đirigealt sur Sai Œon pour 
aboutir au Lao Giang. 

Le cours de cette rIvière éta1t 
sinueux, très étroIt et parsemé 
de banecs qui en rendalent Ïaccès 
difficile. 

Lan Ki Mao, 18è année 
de Gia Long (1820), lenvoyé 
royal de Gia Dinh, gouverneur 
général, Huinh Cung L1, et 
Tinspecteur en chef de Gia Dinh 
réunirent 11.460 ouvriers, qu1Ìs 
divIsèrent en trois brIgades, 
auxquelles 1ls attrIbuèrent une 
solde et une ratlon. Ces ouvrlers 
furent employés à ouvrir un 
nouveau canal à la place de 


lanclenne rivière. Ce canal 
commeneart au pont de T1 Thong 
et se dirlgealt vers Ïarroyo Ma 
Truong (Ruot ngua), lequel fut 
creusé sur une longueur de 
2.129 tams et un pied, ce qui 
équ1vaut à la distance de 9 lis et 
dem! (2) la largeur du nouveau 
canal fut portée à 1ð tams, et 
sa profondeur à 9 pieds. II fut 
établi aux deux bords du canal 
une berge large de 8 tams. Ces 
berges commun1qualent avec la 
route royale, large elle-même 
de 6 tams. 

Ce travall fut commenecé le 
28è jour du ler mols, et 1l fut 
terminé le 28è Jour du 4è moIs. 

L/empereur dAnnam lui 
donna le nom đAn Thong Ha. 
Ce canal est large et profond 
et đun accès facile; aussl est-il 
constamment rempli de barques 
qu1 attendent les marées pour en 
profiter; nuit et Jour on y entend 
le chant des rameurs. Cette 
réunion de barques de toutes 
sortes donne lieu à de très grands 
proñts. (Aubaret, p.18ð). 

1) IÌ ne faut pas confondre 
cette rIivière avec ce que ses 
Huropéens nomment quelquefols 
la rivière de Sal Gon et qu1 nest 
autre que le Tan Binh. 2) Cela 
fit abandonner 997 tams de 
TYanclenne rivière. 


Sông Ba Kè: đd., Kiên Thắng Giang 


th. Vĩnh Long (Bản Aubaret để 
đối chiếu, tr.23). 

Le  Khien Thang, 
vulgairement nommé Ba Cai, 
doit son nom au poste de Khien 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


527 


Thang. II est large de 12 tams 
et profond de 6 et coule dans le 
sud-ouest de la cItadelle, à une 
distance de 30 lis. 

Ce arroyo ne tarde pas à se 
diviser en deux branches. 

La branche de Ïest, après un 
cours de 85 lis et demI, parvient 
au Vo Tiet. 

La branche de Ïouest, après 
un cours de 26 lis et deml, se 
Jette dans le Tra Ôn. Des champs 
et des Jardins nouvellement 
plantés se volent sur ses rives; 
mals la navigation en barque y 
est tellement empêchée par la 
végétation, qul faut en ce lieu 
user de la vole de terre. 

O. Aubaret viết Khien Thang 
thay vì Kiên Thắng; 

Ba Cai thay vì Ba Kẻ; 

Tra On thay vì Trà Ôn. 

Sông Ba Kè: đd., tên sông NV. Ở 
Vĩnh Long: Kiên Thắng Giang 
(PCGBCTVK). 

Cơ Me: prêk nẵk yãy kè (Di 
cáo TV K trong Le Cisbassac). 

yãy là mụ, bà; nẵk yãy là đức 
bà; kè: tên tọâc. 

Ba Kè (N.T: viết Ba Cây 
(GĐTTC, tập 1, tr.81). 

Sông chia làm ba ngả: hướng 
về đông đến sông Mân Thít, 
hướng về tây đến sông Trà Ôn, 
(NKLTĐD C, tr. 66) - T.T.T. có thơ 
làm năm 1910. 

Gần tối ra chơi đứng giữa cầu, 

Chim bay cá liệng biết về đâu. 

Ngược xuôi nước chảy chia 
ba ngả, 

Làn tới mây tuôn dạng một 
màu. 


Dựa bãi leo heo đèn xóm lưới, 
Ngay giòng lững đững bóng 
thuyền câu 
Thân này đây khách mười 
năm trọn, 
Biết lấy chi chi gởi mối sầu. 
Sông Ba Láng: đd., tên sông chữ gọi 
Nê Trạch (PCGBCTVE). 
(có lẽ là một vùng hà lãng nên 
gọi frạch chưa phải là sông). 
thuộc về tỉnh An Giang 
(PCGBCTVRE). 
Sông Ba Lai bắc: đd, tên sông NV, 
chữ gọi Ba Lai Bắc Giang (TVR). 
Cơ Me: prêk kompong snày 
ê choeung (do tôi dựng lại, lấy 
chữ kompong snày có sẵn, thêm 
ê choeung là hướng bắc). 
(xem sông Ba Rài bắc), (và 
xem chữ “Ba Rài”). 
Sông Ba Lai nam: đd, tên sông NV, 
chữ gọi Ba Lai Nam Giang (TVR). 
Cơ Me: prêk kompong snày 
thbaung. (do tôi dựng lại lấy 
chữ kompong snày có sẵn, thêm 
thbaung là hướng nam. Chữ snày, 
không dịch được. 
(nên xem thêm Ba Rà!). 
Sông Ba Rài bắc: đd, tên 1 sông 
ở NV 
Ở về ngọn hạ lưu sông Hiệp 
Đức cách hướng tây tỉnh ly 60 
dặm, vàm sông chạy vào hướng 
tây đông 33 đặm là đến chợ 
Thanh Sơn (tục danh là chợ Cai 
Lậy), lại 64 dặm tới vàm kinh 
mới rạch Chanh (Đăng Giang), ra 
sông lớn Hưng Hòa, đi về hướng 
tây có thể hiệp với sông An Bình. 
(NKLTĐDC, tr.52). 
(Về hai chữ “Ba Rài”, theo 
tôi đó là tiếng Miên “bara1†”, tức 
những hồ chứa nước ngọt của 


528 


TVTNMN 


người Miên đào hoặc để dùng 
chứa nước để chan sớt vào ruộng 
những lúc trời ít mưa, hoặc đào 
chung quanh chùa lớn, hay đền 
đài, như ở Angkor, y như hào 
sâu chung quanh thành ở Huế, 
của ta. 

Từ chữ “Ba Rài, ta Việt hóa 
để đặt tên cho sông Ba Lai đó, vì 
sông nầy ngày một cạn và thông 
thương bất tiện thì đối với Miên 
nó là “baraiï” chứ gì. 

(xem thêm Ba Rà)). 


Sông Ba Rài bắc: đd., (bản tiếng 


Pháp, theo Aubaret, tr. 210): 

Le Ba Ra1 bac (Ba Raiou Ba 
Tai du nord) samorce sur le cours 
Inférleur du fÏleuve antérieur; 1Ì 
est situé à 60 lis et demi dans 
Touest de la citadelle. Šon amorce 
est large et profonde. 

Đur la rive occidentale est 
placé un marché populeux. 
Les habitants de ce terrltolre 
s°occupent beaucoup 
đagriculture. 

HT sest livré de nombreuses 
batallles en ce lieu du temps de 
la guerre des Tay Son. La terre 
éta1t alors Ineulte et abandonnée; 
mals, depu1s la pa1x, les habitants 
y sont revenus. (Aubaref, p.210). 

(xem thêm “Ba Rài”). 


Sông Ba Tri cá: đd, tên sông nhỏ 


NV; Bến Tre Châu Thới Giang 
(PCGBCTVE). 

Cơ Me: prêk bàti phsàr trel 
(Di cáo T V K tr. Le Cisbassac). 

(phsar: chợ, tre1: cá). 

Ba Tri cá: đd, th. Bến Tre cũ, 
qxTX.). 

tên của rạch Châu Thới chảy 
ra sông Ba Lai (L.T.X.) 


Ba Tri cá trại: đđ xưa của Ba 
Tri (rước khoảng Nguyễn Ánh 
lánh Tây Sơn đến vùng này). 
(L.T). 

Sông ở về hướng tây ngọn 
hạ lưu sông Ba Lai cách hướng 
đông tỉnh ly Vĩnh Long cũ 112 
dặm, giòng hướng tây chuyển 
qua hướng nam 9 dặm đến ngã 
ba sông có chợ Giồng Trôm, về 
ngã hướng đông 45 dặm ra sông 
Châu Bình, tục danh Ba Tri rơm, 
hướng nam xuống cửa biển Ba 
Lai. Về ngả hướng nam 45 dặm 
ra sông Mỹ An xuống cửa biển 
Ba Lai. NKUTĐDC, tr.65). (Đoạn 
này T.T.T. nói sông Châu Bình 
tục danh là Ba Tr¡ chàm (sic), tôi 
chữa lại Ba Tr1 rơm, cho đúng 
theo Trương Vĩnh Ký. (Nguyễn 
Tạo viết Ba Ti chàm sai rất xa 
cũng xin đính chính luôn). 

Nguyên văn Aubaret £r.236 
để đối chiếu: “Le Chau Thai, 
vulgairement appelé Ba T1 ca, 
samorce dans le cours InÍếrleur 
e£ à Iouest du Ba Lai; ¡1Ì est 
large de 4 tams et profond de 
2, et coule à Test de la citadelle 
(Vinh Long), à la distance de 
112 lis et demil.. Son cours se 
dirige đabord à Ïouest, et puls 
s”infléchit vers le sud. À la 
distance de 9 lis et demil, 1Ì se 
divise en deux branches; à la 
bifurcation se trouve le marché 
de Dong Tram”. 

Dong tram: Giồng trôm 

Dịch nghĩa từ chữ - Prêk bàt1 
phsar trei. 

Prêk: sông, rạch Bàt1: xem bên 
Ba Tr1 rơm. 

Phsàr: chợ Trel: con cá. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


529 


Prêk bàti phsàr trel: sông hay 
rạch Ba T1 có chợ bán cá tôm. 

(xem thêm hai thẻ: Ba Tri ớt, 
Ba Trị rơm). 


Sông Ba Tri ớt: đd., tên sông 


NV Bến Tre; Vĩnh Đức Giang 
(PCGBCTVK). 

Cơ Me: prêk bàti camkà motés 
(Di cáo TVK tr. Le Cisbassac). 

(prêk: sông rạch; bàt1: 2; 
camkà, chamkar: vườn; motés, 
m-tés: ớt). 

ÖỞ về hướng đông cuối giòng 
sông Hàm TImông cách hướng đông 
tỉnh ly Vĩnh Long xưa 165 dặm. 

Nguyên văn Aubaret tr.236: 
“Le Vinh Duc, vulgairement 
nommé Ba Tri trach, samorce 
à Test et vers la fn du cours du 
Ham Long, 1l est large de 8 tams 
et profond de 2, et coule à Ïest 
de la citadelle (Vĩnh Long), à la 
distance de 16ð lis et demi. Cet 
arroyo se perd dans les terres. 
TLes bords en sont très peuplés et 
les hab1tants y sont habiles dans 
la navigation”. 

Ba Tri ớt, ông Aubaret viết Ba 
Trị trach? 

Dịch nghĩa từ chữ:- Prêk bàt1 
chamca motéa. 

Prêk: sông, rạch Bàti: xem 
qua thẻ Ba Tri rơm 

Camkà: chamca, chamecar: 
vườn trồng rau motéa: trái ớt. 

Prêk bàtiI chamca motéa: 
sông hay rạch có vườn trồng ớt: 
Ba Tri ớt. 


Sông Ba Tri rơm: đd, tên sông nhỏ 


NV Bến Tre; Châu Bình Giang 
(PCGBCTVK). 

CơMe: prêk bàti barel (Di cảo 
T VỀ K trong Le Cisbassac). 


Ba Tri rơm: đd th. Bến Tre cũ; 
tên của rạch Châu Bình, rạch này 
chảy ra sông Ba Lai (L.TX.). 

Nguyên văn Aubaret tr.236 để 
đối chiếu: “La branche orientale, 
drte Dong K1, après un cours de 
4õ hs, sort de [arroyo Chau Binh, 
vulgairement appelé Ba Tri Lang. 
Ce Chau Binh esứ large de 4 tams 
et profond de 2. TÌ se Jette plus 
bas à la mer dans le sud et par 
la bouche de Ba LaT”. 

Ba Tri lang (Aubaret) Ba Tri 
rơm. 

La branche sud, dite Nam E1, 
reJoInt, après un cours de 4ð Ìis, 
le Mi An. Cet arroyo de Mi An est 
large de ð tams et profond de 3; 
1l se Jette à la mer par la bouche 
de Ba hai. Les deux bords du Mĩ 
An sont très boisés; la populatlon 
y est rare”. 

Giải nghĩa chữ “Bàt1 barel, 
ta dịch ra Ba Tri rơm. Tôi đã 
cắt nghĩa nơi một thẻ khác, Ba 
Tri do ta nói giòn tiếng Miên 
baissey (lá lót vật cúng kiếng), 
ban đầu nói “Ba sử” rồi “Ba se”, 
rồi muốn giòn, biến ra “Ba Tri”, 
còn barel, cũng viết baray, ba rài 
là ao chứa nước để tiếp dẫn qua 
ruộng thiếu nước. 

Đến như đặt tên là Ba Tri 
cá, Ba Tri ớt, Ba Tri rơm là tùy 
nơi sản xuất để phân biệt, xét ra 
chúng ta không nên câu nệ, bắt 
buộc từ chữ Cơ Me nào biến ra địa 
danh Việt nào vân vân, và cũng 
không nên hiểu là truy nguyên 
nguồn gốc làm vầy là đưa lưng 
theo cho Miên đột Miên đánh, 
việc sưu tầm vả chăng không 
dính dấp gì tới chánh trị cả, bấy 


530 


TVTNMN 


lâu nào có đưa lưng mà họ vẫn 
đánh rồi. 

(xem thêm thẻ Ba Tri cá và 
Ba Tr1 ớt). 


Sông Ba Thắc: đd., Sông Sau, sông 


Bassac (gọi theo Pháp, cũng là 
theo Cơ Me (đúng ra họ nói prêk 
bà sàk), sông Hậu: Hậu Giang. 
Ö về hướng nam ngọn hạ lưu 
của Hậu Giang. Cù lao Giung 
(Huỳnh Dung Châu, cũng gọi 
Hổ Châu) đứng về hướng đông 
nam 36 dặm, đến cửa biển Ba 
Thắc, ö vàm sông đi về hướng 
tây 60 dặm, đến Tàu Trường, 66 
đặm đến ngã ba sông Nguyệt, 
tức Nguyệt Giang là tên Hán 
của Sóc Trăng, và ở đó đi về ngả 
hướng bắc 23 dặm đến sông Bố 
Thảo (Phủ đầu giang). Về hướng 
tây bắc đi ngược lên nguồn 165 
đặm trải qua Ba linh, Tầm Vu, 
Cái Côn, Cái cau, Cái Quanh rồi 
đến cửa Kiên Giang, tục danh 
là Cửa Lớn. Từ sông Sốc Trăng 
(Nguyệt giang) đi về ngả hướng 
tây 8 dặm đến chợ Bãi Xàu (Mỹ 
Xuyên) 2ð dặm đến ngả ba Lộ 
kinh (Lộ là con cò), tục danh 
sông Cổ Cò. Về ngả hướng nam 
17 dặm ra cửa biển Mỹ Thanh. 
Ruộng phơi muối đỏ ở trong cửa 
biển, (muối đỏ vì bãi biển ở đây 
nhiều bùn, không sạch và có cát 
trắng như bãi Ô Cấp). Về ngả 
hướng tây 231 dặm trải qua Trà 
Nho, Cái Chàm, đến Long Xuyên 
(Cà Mau gọi theo xưa). Từ ngả 
ba Bố Thảo xuống ngả ba Cổ 
Cò, chặng giữa có con kinh mới 
thông với ngọn thượng lưu vàm 
sông Trà Nho, là kinh Nàng Rền, 
(NKLTĐDC, tr.8ð). 


Đoạn này, vì không thạo danh 
từ trong Nam, nên đều dịch sai: 

Địa danh đúng N.T. T.T.T. 
tên Hán. 

sông Bố thảo Búa thảo Phủ 
đầu giang 

sông Ba Rinh S.Ba Dinh S.Ba 
Dinh 

sông Tâm Vu (Sămpôu Tầm 
Vu Tâm Vu Nhu Gia giang 

thiéai (ghe lủng) sông Nhu 
giang 

vàm Cá Quanh Sài Quang 
Cái Quang 

Cái Cau Cái Cao 

Trà Nho (Chụi nhôa) Trà Nô 
Trà No vàm Trà Nho 

Cái chàm Cái tràm Cái tràm 

Nàng Rền Nàng Giên 

Aubaret viết: Ba Tac, đồn 
Tran Di Cao, Cu lao Ho Chau 
(Cu lao Diung) Tau Truong, 
Ngoat Giang, Soc Tran, Bua Tao, 
Ba Dinh, Tam Vu, Cai Tao, Cai 
Diang, Sai Quang, Kien Giang 
(Cua Lon) Lo Kinh (Co Co), Mi 
Tanh, Nê Trach, Tra No, Cai Lam, 
Long Xuyen dao. 


Sông Bát Chiên: đd. (thẻ tiếng 


Pháp, theo Aubaret, tr.214): 

Le Bat Kien est situé sur le 
cours supér1eur du Hưng Hòa; 1Ì 
forme la limite de la province de 
Mĩ Tho. Sur sa rive occidentale se 
trouve le poste de Tuyen Oai đạo. 
A partir de ce poste, et après 37 
hs dans le sud, on rencontre celu1l 
de Phong Ca Men; cest Ìe cours 
Inférleur du Ba£ Kien, qui finIt 
aux frontières. 

Des Annamites, des Chinols 
et des Cambodglens demeurent à 
un demI l¡ du poste; 1Ìs se livrent 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


531 


tous au commerece. Là est placée 
une perception de lïimpôt, qui 
cons1Iste à prélever le dixIème des 
produrts de toutes sortes. 

Après un cours de 110 lis, 
arroyo parvient au poste de 
Thong Binh; et enfin, après 
une nouvelle distance de 74 
lis, on rencontre le Vam Dưa, 
qu1 ter mine et limite le cours 
supér1eur du Ba£ Kien. l/eau 
de cet arroyo est bonne à borre, 
mals boueuse et trouble. II fait 
un grand nombre de détours 
et contient beaucoup đherbes. 
Les bords en sont très bolsés; 
on y voIt une grande quantité 
de villages cambodgiens. 
C*est un pays extrêmement 
vaseux, et qui, à Vépoque des 
pluies, est entièrement Inondé 
et couvert deau, à tel point 
que on y navigue en barques. 
Cela est très commode pour les 
contrebandiers, qui du rach Bat 
Kien vont dans le Vam HDJ1ưa, de 
la à Câu Nam, et enln à Nam 
Van, route qui fait passer en 
dehors des postes de douane. 

Les chefs des deux postes de 
Phong Ca Men et de Thong Binh 
sont spéclalement chargés de la 
survelllance et de la recherche 
de ces contrebandliers. Ils dorvent 
également garder les frontières 
(Aubaret, p.214). 

Bat Kien là sông Bát Chiên. 

Phong Ca Men, sách Nguyễn 
Tạo dịch Phong Kha Miên 
(GĐTTTC, 1, tr.65) 

Vam Diưa là Vàm Gia (cây 
dừa) (T.T'T);, ô. Ng.T. viết sông 
Phiếm Da (sic) (vì ông không 


biết dùng danh từ %àm” để gọi 
cửa sông). 

Đọc đoạn Pháp văn trên, định 
chỗ này là vàng Đồng Tháp chạy 
đến Nam Vang, trải qua các chỗ 
canh tuần biên cảnh, vừa xét 
buôn lậu và cũng làm buôn lậu, 
ngày nay còn tên Tuyên Oai đạo 
đồn Oai Viễn; đồn Thủ Chiến Sai, 
Thông Bình, Phong Ca Miên, v.v 
khiêu gợi Câu Nam, Hồng Ngự. 


Sông Bát Chiên: đd., tên một con 


sông ở NV ở về ngọn thượng lưu 
sông Vàm Có Tây, hướng nam 
trở xuống 37 dặm thuộc Mỹ Tho 
thì đến Thủ Phong Kha (một chỗ 
ở của Miên mà N.7' dịch Phong 
Kha Miên (GĐTTC, 1, tr.57) đây 
là đầu ranh ngọn hạ lưu, còn 
hướng bắc trở lên 101 dặm thì đến 
Thủ Thông Bình lại 74 dặm thì 
đến Vàm Gia (dừa) là đầu ranh 
ngọn thượng lưu (theo NKUFĐDC 
TT tr.ð1). 


Sông Bát Đông: đd., tên một con 


sông ở NV; ở về ngọn thượng lưu 
sông Vàm Cổ Tây, hướng nam trở 
xuống 17 dặm thì đến vàm rạch 
Chanh (Đăng Giang), lại 14 dặm 
đến sông Bao Định, hướng bắc 
trở lên 118 dặm thì gặp sông Bát 
Chiên. (theo NKLUTĐDC, tr.51). 

Le Bát Đông samorce sur la 
rIve occldentale du Hưng Hòa; 
son embouchure est large de 9 
tams. Ôn y trouve 7 pieds d'eau à 
mer haute et 2 pieds à mer basse. 
A un deml l¡ après embouchure 
exIste une petIte auberge. 

Le pays qu1l traverse est 
très peu peuplé; les habitants 
y sont activement occupés à la 
fabrication du charbon de bols. 


532 


TVTNMN 


Après un cours de 17 lis au sud, 
on parvient à embouchure du 
Dăng Giang (rạch Chanh) après 
un nouveau cours de 14 lis et 
demI, Ïarroyo attelnt son amorce 
sur le Bảo Định Hà. 

Après un cours đe 118 lis dans 
le nord, le Bat£ Đong arrive au 
poste de Phong Cament, et le Bát 
Đông devient le Bát Kiên. 

Đọc đoạn này và để ý mới 
thấy một con sông mà chỗ tên 
Bát Đông, chỗ tên Bát Riên, và 
nên hiểu rộng rạch Chanh là nối 
dài của Bảo Định Hà, và như 
vậy, mang tên Vũng Gù chung 
cũng được. 


Sông Bé: đd., tên sông NV; Tiểu 


Bến 


Giang. (đừng lầm với tỉnh Sông 
Bé ngày nay). 

Cơ Me: Tonlé prêk kompong 
tun. 

(theo di cáo Trương Vĩnh lý 
chép lại trong 

Le Cisbassac của L.Malleret). 

Không hiểu vì sao người xưa 
lại đặt là “Bé” và dịch là “Tiểu” 
chớ sông to lớn và bắt nguồn từ 
thôn. Mọi nơi gọi Dỏó Tam và Dỏ 
Viên (Dỏ là trại thủ, trại sách 
trên miền Thượng), và đất này 
có lẽ là khu rừng mới khai thác 
Tấn Linh mà trong GĐTTTC tập 
thượng, dịch Tham Lĩnh, Vo Tam, 
Vo Sa khiến không hiểu là chỗ 
nào, ngày nay muốn điều tra cũng 
không sao được, vì rừng Tấn Lĩnh 
đã biến ra đất trồng cao su không 
còn dấu vết. 


Lúc” là “Thuận An Đại Giang”). 


Trong Aubaret tr.163 có: hai 
làng cơ me Vo Tam, Vo Viên (nên 
đọc Dỏ Tam, Dỏ Viên (Dỏ là trại 
thủ) và Tam Linh nên đọc Tấn 
Tỉnh. 

Tun: không gặp trong tự điển 
sẵn có, nên xin chừa người đi 
sau dịch. 

Gặp chữ Tung, sát tung: 
pélican (tự điển Miên - Pháp 
J.B.Bernard). chìm thằng bè. 

Nếu biết Sông Bé còn có chim 
thằng bè ở, hoặc lúc trước có 
nhiều, thì tạm dịch cơ me lấy điển 
này đặt tên sông, còn tại sao ta 
gọi “bé” mà sông vẫn lớn to, thì 
tôi xIn chịu. 


Sông Bến Lức: đd., th.v Sài Gòn Gia 


Định, tên chữ là Lật Giang theo 
Lê Thọ Xuân. ® 

Cơ Me: Tonlé roluh (di cảo 
Trương Vĩnh Ký). 

Trong bản dịch ĐNN7TC, 
Lục tỉnh NV Ô.Nguyễn Tạo viết 
Phiếu Giang (thượng Á hạ Thị) 
là sai. Chính là Lật Giang th. Á 
hạ mộc) Lật là cây lật, Pháp gọi 
châtaignier, ngoài Bắc gọi cây dẻ. 

Bến Lút, sách vở thường viết 
“lức”, càng khó biết (Lê Thọ Xuân, 
Đồng Nai Văn tập số 12). 

Bến Lức: đd., tên một quận th. 
t. Long An, xưa là ổ kháng Pháp 
của Nguyễn Trung Trực. 

Roluh: không có trong tự điển 
Miên Pháp J.B.Bernard. 

Lại có: Roliek, rosey rolek: 
petIte espèce de bambou épIneux 
à noeuds très rapprochés: loại 


(® Trong quyển Pefit cours de géographie de la Basse Cochinchine, ông Trương Vĩnh Ký dịch: “sông 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


533 


trúc gai mắt nhặt. Rosey là loại 
mây, dây mây. 

Roluos: Dòm rolous: arbre 
épIneux qui pousse très vite? 

Rau lứt: nom đune pÏante aux 
feuilles comestibles (Génibre]). 

Lứt: thứ cây nhỏ, lá nhỏ, hay 
mọc theo bờ nước, mé biển, rễ 
nó là sài hồ, (Huỳnh Tịnh Của) 
Ngó vô dám lứt ngũ sắc còn có 
con ong vàng, anh coi đi col lại, 
duyên nàng còn nguyên (c.d) 
VNTĐLVĐ. 

Mấy chữ này đều viết với “t”. 
Rõ lại cổ nhơn mượn âm roluh 
của Miên, làm ra địa danh Bến 
Tức, và lại độ trước chánh tả viết 
lôi thôi không biết lấy gì làm 
chuẩn. Bàn sơ về sử, chỗ này gọi 
Lật Giang, mỗi lần chúa Nguyễn 
Ánh lâm nguy, bị Tây Sơn rượt nà, 
hễ chạy đến Lật Giang (Bến Lức) 
hoặc Đăng Giang (hạch Chanh)là 
thoát nạn, như biến đi đâu mất, 
chẳng qua vùng này lúc đó sầm 
uất, vốn là sào huyệt của đạo binh 
Đông Sơn (Đô Thanh Nhơn và Võ 
Tánh) hổ chiếm ở đó, cho nên hã 
Tây sơn rượt đến đó là lui về, vì 
biết nếu vô theo thì vô phương 
trở về. Phải khảo hết các sách về 
vùng Tâm vu Vũng Gù mới biết 
được bao nhiêu ấy. Còn roluh hiện 
chưa dịch được ổn. 


Sông Bến Lức: đd., Thuận An 


Giang; cũng gọi Lật Giang (theo 
L.T3) 

Le Tuan An, vulgairement 
appelé Song Ben Luuc, coule sur 
le territoire du huyen de Tuan 
An (Tan An). ÏlÌ est situé dans 
le sud ouest de la citadelle, à la 
distance de 67 lis; 1l est large đun 


demili, et profond de 5 tams; Ïeau 
est limpide pendant Thiver et le 
printemps, malis alors elle est 
saumâtre; tandis que pendant 
TYété et automme, elle est douce 
ma1s boueuse. 

A partir de Ïamorce de Tan 
Long, le Tuan An court dans le 
nord-ouest pendant une distance 
de 98 hs et demi et parvient au 
poste de Quang Hoa. C”*est là 
SON COUTS, SUĐẾFY1©UT; SON COUrS 
Inférleur, toujours à partir de 
Yamorce du Thần Long, se dirige 
dans le sud-est, pendant 42 lis et 
parvient au Xá Hương. (Aubaret, 
p.187). 

Dịch. - Thuận An Giang, tục 
danh là Sông Bến Lức, chảy trên 
địa phận huyện Thuận An (nay 
là phủ Tân An) cách 67 dặm về 
hướng tây nam tỉnh ly. Rộng nửa 
đặm sâu ð tầm, nước trong vào 
đông và xuân, mặn lờ lợ; qua hè 
và thu, nước ngọt nhưng đục vì 
có bùn. 

Từ chỗ giáp mối với sông Tân 
Long thì sông Thuận An chảy về 
tây bẮc 93 dặm ngoài là tới đồn 
Quang Hoá, trên thượng du, còn 
về hạ du, từ Tân Long trỏ về đông 
nam cách 42 dặm là tới sông Xá 
Hương. 


Sông Bến Nghé: đd., tên sông NV; 


Tân Bình Giang. 

Cơ Me: Tonlé bãn kón krabei 
(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 
chép lại trong Le Cisbassac của 
LMalleret). 

Vùng Bến Nghé: trọn vùng 
Sài Gòn Gia Định, hoặc hiểu rộng 
hơn, tức trọn miền Ñam VN đốt 
với toàn quốc. 


534 


TVTNMN 


Tonlé như Kompong: vàm, 
bến. Bãn: được. ón krabel: trâu 
nghé. Tonlé băn kón krabel: vàm 
xí được trâu nghé. 

Có thuyết lại cho rằng Bến 
Nghé, Cơ Me gọi kompong speu 
hoặc kompong krapoeu, và 
krăpoeu là con sấu (ngạc như), 
nguyên xưa kia vàm này có cá 
sấu lớn rất nhiều, canh khuya 
tiếng sấu gầm gừ nghe hệt như 
tiếng trâu rống, nhơn thuyết ấy 
ta đổi lại thay vì tiếng sấu đêm 
khuya thì đó là tiếng trâu mẹ tìm 
con, và tin rằng khúc sông do bầy 
trâu ruồng kiếm con hóa ra vàm 
sông lớn. 

Dịch sát nghĩa tonlé bấn kón 
krâybey. 

Tonlé: sông bản, ban: được, có; 
kón, côn: con; krâbey: trâu, ráp đủ 
lạ là Tonlé bãn kón krâbey: sông 
chỗ bắt được trâu nghé. 

Ta gọi tắt Bến Nghé, như vậy 
là lấy điểm của Cơ Me, (đã dịch 
rồi nơi trước). 

cũng viết kompong kon krabey 
(cũng trâu nghề). 


Sông Bò Ót: đd., tên sông chữõ gọi 


Bàu Ót Giang ỏ Hậu Giang NW 
(PCGBCTVK), nay thuộc tỉnh 
Cần Thơ. 

Ö về bờ hướng đông của Hậu 
Giang. Hướng đông một dặm đến 
ngã ba. Về ngả hướng bắc một 
dạêm ra vàm mươn Sấu (?) (sic) 
(NKLTĐDC, tr.84) GĐTTC, tập 
1, tr.92, viết Bàu Hối. 

Aubaret, tr.253 viết: “Le Bao 
Hot, qui samorce sur la rive est 
du fleuve postérleur... parvient 
à Sơn Kiêt, et se subdivise à son 
tour en deux nouvelles branchos, 


dont celle du nord pénètre dans 
lamorce supérieure du Can 
Thơ, pour se Jeter dans le fleuve 
antérIeur. 

Le petit fort de Tran Giang 
est placé en face de Ïamorce du 
Can Thư. 


Sông Bồn (hay Bùn) : đd., Ở về bờ 


hướng đông của Hậu Giang. 

Về hướng đông bắc đi vô 3 
đặm đến sông Đông Thành, tục 
danh là sông hay rạch Cái Chàm, 
rồi ra sông lớn, 7 dặm nữa thông 
với sông Nha Mân ỏ sông Tiển. 
(NKLTĐDC, tr.8ð). 


Sông Bồn hay sông Bùn, không biết 


ở đâu, may nhờ sách nhỏ của nhà 
tiền bối. TWKý, mới biết đó là 
sông Cái Vồn th. Cần Thơ. NV 

Aubaret tr. 254 viết : “Le 
phôn Giang samorce sur la rIve 
orIentale du fleuve postérleur; 
large de 32 tams et profond de ð, 
1l coule dans le sud de la c1tadelle 
(Vinh Long), à la distance de 72 
lis et demI. 

Après un parcours de 8 Ìis 
et demi au nord est, 1Ì parvient 
au Dong Thanh, vulgairement 
appelé Cai Lam, lequel se Jette 
dans le grand fleuve. Après un 
nouveau parcours de 171 lis, le 
Phôn Giang pénètre dans le Nha 
Mon, et va aInsl reJoIndre le 
fleuve antérIeur. 

Chữ viết trong Aubaret: 

Phôn Giang nên đọc là Bồn 
Giang 

Cai Lam nên đọc là Cái Chàm 
(theo Nguyễn Tạo) 

Nha Mon nên đọc là Nha Mân 

(Đọc theo các sách, không biết 
Phồn Giang, Sông Bồn ỏ chỗ nào, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


535 


chán quá, nhưng khi đọc Trương 
Vĩnh Ký, biết đó là rạch Cái Vn, 
thì mới thấy thú vị của sự đọc 
sách. Nhưng hình đồng của nhà 
tiền bối này, nguyên do tiền bá 
tánh Nam Kỳ góp trong cuộc lạc 
quyên để nhắc đời công lao người 
học rộng này, nay còn đâu? Và 
người đi sau có quyền gì hủy hoại 
lòng bái phục chơn thành của 
nhóm người đi trước? Nếu nay 
ta bày gương này, thì đừng trách 
đám đàn em sau này không đồng 
ý kiến với chúng ta). 


Sông Cái Bè Cạn: đd., xem sông 


Tân Tông. 


Sông Cái Chàm: đd., tên sông Ở 


NV chữ gọi Đông Thành Giang 
(PCGBCTVK) 


Sông Cái Dầu Thượng: đd, tên 


sông NV: Thượng Thẩm Giang 
(PCGBCTVK) 

Cơ Me: prêk chơtal] khpos (d1 
cảo 7!V.Ký tr. Le Cisbassac) 

chơtal 1à cây đầu; khpos là 
cao, thượng 

NKLTĐDC, tr. 64, Thương 
Tân Thị dịch: “Sông Thượng 
Thầm, tục danh Cái Dầu Thượng, 
ở về bờ hướng tây sông Hàm 
Tông. Cách hướng đông tỉnh ly 
Vĩnh Long cũ 38 dặm. Nơi hướng 
nam sông lớn xuống 4 dặm tới 
sông Cái Dầu Trung lại 5 dặm đến 
sông Cái Dầu Hạ, rồi do vàm sông 
này mà vào ngọn cùng”. 

Xin đừng bỏ dấu ẩu Thượng 
Thầm ra Thương Thầm mà khốn. 
Và tiếp theo đây tôi chép lại y 
nguyên văn bản dịch Nguyễn Tạo 
(GĐTTC, 1, tr.79 và để độc giả 
tự nghiệm tự bình phẩm: “Sông 
Thượng Thậm 


Tục danh Cái Dầu Thượng 
ở bờ phía tây sông Hàm Long, 
cách phía đông trấn 38 dặm rưỡi. 
Sông rộng 3 tầm, sâu 2 tầm, chỗ 
cùng nguyên có ruộng vườn dân 
cư. Dọc theo sông lớn xuống phía 
nam 4 đặm rưỡi đến sông Cái Dầu 
Trung, sông này rộng 3 tầm, sâu 
2 tầm; chảy 5 dặm rưỡi đến sông 
Cái Dầu Hạ, khúc sông này rộng 
3 tầm sâu 2 tầm, nơi cùng nguyên 
cũng đều có ruộng vườn dân cư 
lập nghiệp”. (chép y nguyên văn 
và giữ y chánh tả). 

Tiếp theo đây là nguyên văn 
bản của Aubaret, tr.235 để đối 
chiếu. 

“Le Tương Tam, vulgairement 
nommé Cai Dau Tương, samorce 
sur la rive occidentale du Ham 
Long; 1Ì est situé à une distance 
de 38 lis et demi dans Ïest de la 
cItadelle (Vĩnh Long). 

Son cours est large de 3 tams 
et profond de 2. Cet arroyo va 
se perdre dans les terres. Sur 
ses bords sont des rizlères, des 
Jardins et des habitations”. 

Từ Tương Tam để qua Thượng 
Thầm đã xa tôi, và qua Cái Dầu 
Thượng thì ví bằng không cánh 
mà nói chuyện bay lên cung 
trăng hay lên Hỏa tỉnh hoặc Kim 
Tỉnh. Đến đoạn dưới, Trung Tam 
và Hạ Tam và hiểu là Cái Dầu 
Trung và Cái Dầu Hạ, thì càng 
khó hiểu hơn nữa. Nguyên văn 
Aubaret: tr.235: “Après avolr 
suIv1 le cours du Ham Long 
au sud pendant 4 lis et demI, 
Yarroyo parvient au Trung Tam 
(tam du milieu). Ce Trung Tam 


536 


TVTNMN 


est large de 3 tams et profond 
de 2. Après un cours de ð lis et 
demn, 1Ì parvient au Ha Tam (tam 
Inférleur) qu1 est large de 3 tam 
et profond de 2. 


Sông Cái Lá: đd., Hiệp Đức Giang. 


(Định Tường). 

Ỏ về hướng bắc sông Trước, 
ngọn hạ lưu sông An Bình, cách 
hướng tây 62 dặm, dân ở trong 
làng có nhiều người chuyên nghề 
đệt sô sa danh “tiếng (NKL- 
TĐDC, tr.52). 

Le Hiệp Đức vulgairement 
appelé rạch Cái Lá, est situé sur 
le terrItoire des deux villages 
de Tân Hiệp et de Tân Đức; 1l 
s°amorce sur la rive nord du 
fleuve antérleur, à 32 lis et deml 
dans Ïouest de la citadelle. Les 
habitants de ses rIves possèdent 
et cultivent des champs eÉ 
des Jardins. IÏ y a également 
beaucoup de métlers à t1sser la 
sole; on y fabrique des étoffes à 
larges et à petites fleurs (sô sa et 
lang tra). Ces étoffes sont blen 
réussles, pour les fleurs surtout, 
qu1 leur donnent beaucoup de 
réputation; cependant leur tissu 
et leur dessin n'attelgnent pas la 
perfectlon des étoffes de Chine. 
(Aubaret, p.210). 


Sông Cái Muối: đd., Bình Phụng 


Giang 

(Bản Pháp văn của Aubaret, 
tr.234, để thấy câu “Cái moi 
thượng phiếm của Nguyễn Tạo 
(GĐTTC, tập 1, tr.78), một trăm 
năm trước, năm 1863, sách 
Aubaret đã viết “Cai mui tương 
phiên”). 


Le Bình Phung, vulgairement 
nommé Cai mui tương phiên 
(auprès du village de Biĩnh 
Phung), samorce au dessus du 
cours de Long Ho et à Ïouest de 
cette r1v1ère. 

Cet arroyo est large de 6 
tams et profond de 8; 1] est situé 
à Test de la cItadelle (Vĩnh Long) 
et à une distance de 7 lis et 
demI. Après un cours de 28 lis, 1] 
rencontre le Ki Thuy. Ce Ki Thuy 
se dIvise en deux branches: le Ki 
Thuy du sud ouest, qu1, après un 
 et demI de cours, parvient au Bo 
nh, lequel sort du Long Ho et 
va plus bas dans le sud se Jeter à 
la mer par la bouche du Co Khien; 
le K¡ Thuy du sud est qui, après 
un cours đun lï et demI, sort du 
Bình Phung et qui plus bas, dans 
le sud, se Jette à la mer par la 
bouche de Ngao Châu. 

Co khien là Cổ Chiên 

Ki thuy là gì, tôi không biết 
dịch. 


Sông Cái Muối: đd., Bình Phụng 


Giang (PCGBCTVEK). 

Cơ Me: prêk ambel (di cảo 
TV.E. trong Le Cisbassae). 

Vàm sông Cái Muối: GĐ7TTC, 
tập 1, tr.78, dịch giả viết “Thượng 
khẩu sông này tục danh Cái moi 
Thượng Phiếm (sic) địch như vậy 
là đầu độc thế gian, tổ ra dốt địa 
dư tột bực, chữ vàm không biết, 
gọi Vàm Cái moi Thượng Phiếm 
là cái gì? May có sách Trương 
Vĩnh Ký dò theo mới hiểu được, 
nhưng sách hay và tượng đồng 
của người có thực tài còn đâu và 
ai trồng cây cho mình ăn trái? 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


537 


Thượng Tân Thị dịch nghe 
được hơn: “Sông Bình Phụng, tục 
danh là Cái Muối, vàm ở hướng 
tây sông lón Long Hồ, trở xuống 
thì đến ngả giáp nước. Ngã tây 
nam thì đến Kinh Đố, tục gọi 
mương Bà Bố chảy ra sông lón, 
đổ xuống hướng nam là cửa Cổ 
Chiên, ngả hướng đông nam là 
vàm dưới hướng nam sông Bình 
Phụng đổ xuống cửa biển Ngao 
Châu. 

Dịch giả cảm hứng có bài thơ 
này (NKLTĐDC, tr.63) xin chép 
lại dấu tích. 

Muối thì mặn chát lẽ nào 
không? 

Mà muối đây là một cái sông. 

Sóng bổ vòi lên màu trắng 
trắng 

Trời soi mặt xuống dạng hồng 
hồng. 

Bần đơm cao nghệu không 
ngăn gió, 

Cát nổi vun chùn để đón dông. 

Ngó lại trong vàm xa thẳm 
thẳm 

Người ta nhà cửa cũng đông 
đông. 


Sông Cái Tàu Hạ: đd., Tân Hội 


Giang. 

Gọi theo tên Hán là sông Tân 
Hội. Ö về bồ hướng nam sông 
Tiền, cách hướng đông tỉnh ly 
An Giang 190 dặm; về hướng 
đông nam chảy xuống ngã ba Cái 
Ngang. Về ngả hướng bắc thông 
với sông Long Hồ, chuyển qua 
hướng nam 60 dặm, đến ngã ba 
sông Ba Kẻ (Kiên Thắng Giang). 
Hướng đông chảy ra sông Vũng 
Liêm (An Phú Giang), rồi Láng 
Thé, và cùng với các giòng nước ở 


Tiền Giang chảy qua hướng tây ra 
sông Trà On nhập với Hậu Giang. 
(NKLTĐDC, tr.77). 


Sông Cái Tàu Thượng: đd., tên 


sông NV, Hội An Giang (T:V.R.). 

Cơ Me: pãm prêk sampou lơ 
(di cáo T'V.K trong Le Cisbassac) 
(sampou là hải thuyền; lơ là trên, 
thượng). 

- một thị trấn thuộc làng Hội 
An, tg An Thạch Thượng, th. Sa 
Đéc cũ NV: 


Sông Cần Thay đd., tên sông NV, 


Cần Thay Giang (PCGBCTVR). 

Cơ Me: Đã viết Cần Thay: 
ở Vĩnh Long banlie ansày 
(Cisbassac) (Tr.196). 

Rồi viết: Banlee ansày (đi 
cảo TVR trong Le Cisbassac). 
(Tr.193) 

(Cơ Me gọi rùa là “andoek”và 
rùa lồn con là “kănthéay” (trên 
đây viết “ansày”), khiến nhớ bài 
thơ trong Chuyện đời xưa của 
Trương Vĩnh Ký (bản in Qui Nhơn 
1914, tr.70): 

Hón vương ăn ớt mặt đỏ gay! 

Bên kia Thái Tư đứng khoanh 
tay. 

Thằng mọi râu ria cầm cái 
mác, 

Ngoài này cò quắm đạp cầy 
thay. 

(Hỗn như vậy là tột bực, 
nhưng làm giàu cho tiếng nói 
được hiểu không phải cầy thay, 
và nên sửa “cần thay” tức con 
rùa to. Hạc là “cò quấm”, qui là 
cần thay? Tiếng Miên tiếng ta lẫn 
lộn từ lâu). 

Cần Thay, trứng ngon, nên 
vua Miên trên Nam Vang xưa 


TVTNMN 


có lệ cấm dân không được dùng 
và phải hiến vua làm món ngự 
thiện. 

NKLTĐDC, tr.63, Thượng 
Tân Thị viết: “Sông Cần Thay 
Thượng ỏ về bờ hướng đông sông 
lón Long Hồ, theo sông lớn hướng 
nam đi xuống ra cửa biển Cổ 
Chiên; ö vàm sông đi về đông thì 
gặp giáp nước, hướng bắc thông 
với sông Phú Sơn tục danh Cái 
Ót. Cách 25 dặm thì đến chợ 
Bình Định, tục danh là Chợ Cần 
Thay rôi đổi lại như bây giờ gọi 
Chợ Lách, 4 dặm nữa ra vàm Cần 
Thay và chảy xuống cửa Ngao 
Châu cũng gọi Bãi Ngao. 

GĐTTC, tập 1, Nguyễn Tạo 
dịch sai nhiều chỗ: (trương 79): 


Sông Cần Thay Thượng, dịch sai 


ra Cần Dài Thượng. 

Chợ Cần Thay, địch sai ra Chợ 
Cần Đài 

Trong bản dịch Thượng Tân 
Thị kể trên, ông viết “Cần Tha7”, 
tôi tự sửa lại Cần Thay cho đúng 
chánh tả. 


Sông Chàng Hảng: đd., tên sông 


thuộc t. Biên Hòa NÝV. chữ gọi ban 
Vu Giang. 

Sông này ở về hạ lưu sông 
Phước, nguyên hai sông Đông 
Giang và Tây Giang vị cù lao 
Cái Tắt chia hai, đến chỗ này hai 
sông nhập lại và ông bà đàng cựu 
đặt cái tên ngộ nghĩnh này, sông 
Chàng Hẳng, bất chấp thanh hay 
tục. Trong Aubaret thấy nói tên 
chữ là ban Vu, còn trong sách ông 
N.T. dịch lại viết là Lan Ô, tôi 
không đủ chữ Hán để phân biệt 
a1 sai a1 viết đúng. 


Sông Châu Đốc: đd., tên sông NV; 


Châu Đốc Giang (TVK, PCGBC). 

CơMe: Ton]é mắt eruk (di cảo 
TV.Ktrong Le Cisbassao). Chruk: 
con heo. (Nay người cơ me khi 
nói tiếng Việt, có khi còn gọi “tôi 
ở xứ miệng heơ” thay vì nói tôi ở 
Châu Đốc). 

Châu Đốc: đd., thời Pháp 
thuộc, mang số mã tự 9. 

Cơ Me: srôk méat chruk (sốc 
miệng heo). 

Năm 1956. Châu Đốc sáp 
nhập với Long Xuyên, gọi tên 
chung là t. An Giang; 1964 lại 
tách ra lấy tên Châu Đốc như 
trước từ 1975, trở lại mang tên 
tỉnh An Giang. 

Xét theo sử, trước khi thuộc 
Thủy Chân Lạp, gọi chung từ 
các xứ Vĩnh Long, Sa Đéc, lên 
đến Châu Đốc, đều là đất Tâm 
Phong Long (ompong luông) do 
vua Cơ Me Néak Tôn dâng lên 
chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738- 
1765). Những địa danh Long ae, 
Tâm Bào có lẽ là vùng này. Qua 
triều nhà Nguyễn, lập Châu Đốc 
đạo, thuộc Long Hồ dinh. 


Sông Châu Đốc: đd., ở về hướng tây 


ngọn thượng lưu của Hậu Giang. 

Châu Giang về ở hướng đông 
Sông Sau, về bờ hướng nam Sông 
Châu Đốc, ấy là tỉnh ly An Giang. 
Hướng bắc 2õ dặm, về hướng tây 
sông, có sông Phong Cần Thăng, 
10 dặm có sông Cam La Ngư, lại 
3 dặm về hướng đông sông có tắt 
Lăng Lý, tục danh là Tắt Trút, 
10 dặm là sông Lai Khu Ngư (2) 
(sIe). Ngoài vàm Châu Đốc dưới 
hướng nam sông Sau 6 dặm đến 
hướng đông sông Trà Lông. Bờ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


539 


Châu Giang có kinh mới thông 
với Tiền Giang, tục danh là kinh 
Cái Vừng, qua mùa nước nổi ghe 
đi rất là cận tiện. (NKLTĐDC, 
tr. 82). 

Trong GĐTTC, tập 1, có nói 
kênh Lăng Lý (tục danh là Dắt 
Nuụo). (tr.88) Ông nào dịch đúng? 

Đao y nguyên văn bản dịch 
Nguyễn Tạo (GĐTTC, tập Ï, tr. 
88-89); : 

“Sông Châu Đốc. - Ö phía tây 
thượng lưu Hậu Giang, rộng 70 
tâm, sâu 9 tầm, cách phía tây 
trấn 327 dặm. Thủ sở Châu Giang 
ở bờ phía đông Hậu Giang, đồn 
Châu Đốc ở bờ phía tây Châu Đốc, 
thủ sở phủ Mật Luật (?) Cao Miên 
ở bờ phía đông sông Châu Đốc, 
ấy là địa đầu quan ải trấn Vĩnh 
Thanh và nước Cao Miên. Cách 
phía bắc 2ð dặm về phía tây sông 
nầy, có sông Phong Cần Thăng 
(đi về phía tây qua đường mòn 
cũ của Cao Miên đến náo khẩu 
Ca Âm, tiết mưa thuyền đi được, 
còn mùa nắng thì khô cạn, và bùn 
lây): cách 10 đặm cũng về phía 
tây sông nầy có sông Cam La Ngư 
chảy vào cùng nguồn, cách 3 dặm 
về phía đông sông này có kinh 
Lăng Lý (tục danh Dắt Nục, lúc có 
nước lụt đi thông qua sông Bình 
Thiện rồi ra Hậu Giang); cách 10 
đặm là sông Lò Khù, đi đến đây 
thì chằm ao chảy tán loạn ra bốn 
phía. Ngoài miệng sông Châu Đốc 
theo dòng lớn Hậu Giang chảy 
vào nam, rộng 300 tầm, khi nước 
lên sâu 10 tầm, cách 6 đặm rưỡi 
đến sông Tham Tung. 

1) phủ Mật luật Cao Miên: 
đây là (theo tôi) âm hai tiếng Cơ 


Me “Méat (miệng) chruk (heo) 
là địa danh Miên của Châu Đốc, 
chính người Miên thỉnh thoảng 
còn dùng để gọi Châu Đốc. Méat 
chruk, nghe Mật luật. 


Sông Châu Đốc: đd., Châu Đốc 


Giang. 

Sao y bản Pháp văn Aubaret 
tr.247: “La rivière de Châu Đốc 
samorce dans la partie ouest 
du cours supérileur du fÏeuve 
postérIeur. Elle est large de 
70 tams et profonde de 9, et 
coule à Vouest de la citadelle 
de Vĩnh Long, à la distance 
de 327 lis. Le poste de Châu 
Giang est situé sur la rive 
orientale du fleuve postérTeur, 
et la citadelle de Châu Đốc sur 
la rive ouest de la rivière qui 
porte le même nom. 

Le poste cambodgien du phu 
de Mat Luat est sur la rive 
orlentale de la rivière de Châu 
Đốc; cest là ce qui marque la 
limite nord entre la provInce de 
Vĩnh Thanh et le royaume du 
Cambodge. 

Qua tr.248, tiếp theo như 
vầy: “A la đistanee de 10 is plus 
loin dans la rivière de Châu Đốc, 
et sur la rive ouest, se trouve 
Yarroyo Cam La Ngư, qui va 
se perdre dans les terres. 3 lis 
plus loin, et sur la r1ve orlentale 
de la rivière (Chau Đoc), on 
rencontre Ïarroyo Lan Lï Kinh, 
vulgairement appelé Tac Truc, 
qui n'est praticable quà la salson 
des plules. Cet arroyo, après 
être parvenu dans le Binh Thien 
Dang, se Jette dans le fleuve 
postér1eur. 


540 


TVTNMN 


A la distance de 10 lis plus 
loin se trouve Ïarroyo de bo Go 
Ngư qui se divise en plusileurs 
petites branches allant toutes se 
perdre dans les terres. 

T/embouchure de la rivière de 
Châu Đôc sur le fleuve postér1eur, 
avec lequel cette rIvière va mêler 
ses eaux, est large de 300 tams et 
profonde de 10. La marée se falt 
sentir Jusquen ce lieu, mais cest 
là sa limite. 

Aune distance de 6 ]lis et demI, 
on parvient au Tam Long. Cet 
arroyo placé sur la rive orlentale 
đe la rivière de Châu Đôc, est 
large de 6 tams et profond de 10 
pleds; 1Ì se perd dans Ïintérleur 
des terres. (Xem thêm chữ “Sông 
Châu Đốc khác”): 

Aubaret viết: Le poste 
cambodgien du phu de Mat luat 
là phủ Mật luật trong GĐTTC, 
tập 1, tr.88, bản dịch Ng. Tạo). 

Phong Can Tan là Phong Cần 
Thăng 

Cam La Ngư là Cam La Ngư. 
Tắc Trút theo T:T'T. 

Lan LI Kinh là kinh Lăng Lý 
(tục danh Dắt nục (sic) Ng.Tạo. 
Binh Thien Dang là sông Bình 
Thiện (Ng.Tạo) 

Lo Go Ngư là sông Lò Khù 
(sie) Nguyễn Tạo, GĐTTC, tập 
1, tr.89) 

(xem chữ Sông Châu Đốc, có 
bản dịch Nguyễn Tạo) 


Sông Châu Phê: đd., Châu Phê 


Giang. (c.g. rạch Châu Phê). 

Ö về bờ hướng bắc sông Bảo 
Định (Vũng Gù). Xưa còn là đất 
Cao Miên, nhơn Vân Trường Hầu 
(Nguyễn Phước Vân) ởi ngang 


đây thấy đất tốt cây cối xanh tươi 
bèn đốc sức cho dân quân khai 
hoang biến thành ruộng tốt rồi 
tâu lên vua, vua phê chữ son cho 
ông làm chủ vĩnh viễn, nên đặt 
là ruộng châu phê và khúc sông, 
kinh hay rạch đó cũng mang tên 
Châu Phê, gọi thét rồi cũng dùng 
để gọi vùng Cù Úc, hỏi ra tức là 
Vũng Gù, là kompong ku của Thổ. 

(xem thêm kinh Bàu Bèo). 

Cắt nghĩa thêm. - Đoạn chót 
trên nầy, dường như tối nghĩa 
và lúng túng, ý tôi muốn nhấn 
mạnh danh từ “uộng châu phế”, 
“rạch châu phê”, nay thường lầm 
lộn, nguyên đó là miếng ruộng 
do vua ban bằng chữ son “châu 
phê”, sau đó trọn vùng có con 
rạch chạy ngang cũng đều gọi 
chung “ạch châu phê” cho gọn, 
nhưng gọn đâu không thấy chỉ 
thấy lộn xộn, đó là vùng gần Bảo 
Định Hà, khúc đầu sông Vũng 
Gù, ngang Vàm Cỏ Tây, và Tân 
An xưa cũng gọi Vũng Gù mới 
là báo hại thêm cho kẻ hậu sanh 
ham hiểu tìm sử cũ. 


Sông Cửu Long từ nhập vào địa 


phận đất Nam kỳ lục tỉnh, trỏ nên 
hiển lành, từng đem cá tôm từ đất 
Nam Vang vào nuôi dân trong 
Nam dẫu mùa nước lớn cũng lớn 
có chừng mực, thỉnh thoảng năm 
ba năm mới có một mùa ngập lụt 
mà cũng lụt vừa vừa, từng dâng 
phù sa lên ruộng cho ruộng thêm 
mầu mỡ, và những khi ấy thì cá 
tôm trôi lên không biết cơ man 
nào mà ước lượng, không như 
sông Hồng ngoài Bắc phải có bồ 
cao ngăn giữ, mỗi khi đê võ thì 
chết hại súc vật sanh linh, hư hại 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


541 


nhà cửa, mà đê càng kiên cố thì 
bao nhiêu cá tôm đều đưa hết ra 
biển, không lợi ích cho dân Bắc 
chút nào. 

Đất Nam Vang có Biển Hồ làm 
túi chứa nước thặng dư, đất Nam 
Kỳ có đến những hai túi như vậy 
là Đông Tháp Mười và đồng Cà 
Mau, mỗi năm mùa nước đổ thì 
bao nhiêu nước dư dồn về hai túi 
nầy, qua mùa nước rút thì hai túi 
nhả nước ra chan hòa từ miếng 
ruộng nhỏ, làm cho con cá cứ đời 
đời luân chuyển, từ Biển Hồ trôi 
xuống Nam kỳ, sanh sanh đẻ đẻ 
trong khi ấy làm sinh thực nuôi 
sống cả con dân Nam Việt để đến 


mùa lội ngược trở lại Biển Hồ để 


chờ dịp tiện trôi xuống nữa, rõ 
là lộc trời xanh để, và đất Nam 
Việt rõ là Phật địa, hoặc nói cách 
khác, là cõi thiên đàng ở trên địa 
cầu nầy, 


Sông Dã Ôi: đd, (không biết dịch ra 


Hán tự là gì). 

Ỏ Đông bắc huyện Long 
Khánh, thông với sông Phù 
My ö Bình Thuận, có nhiều đá 
dựng, ghe thuyền không đi được. 
(ĐNNTC, tập 1, bản dịch N.T). 


Sông Đàm: đd., ở về bờ hướng đông 


của Hậu Giang thuộc An Giang. 
Phía trên hướng đông thông 
với sông Ưu Đàm thuộc về Tiển 
Giang. Ngược qua hướng bắc, 
giòng nước chia làm hai ngả: 
9 dặm trải qua sông Dầu (Du 
Giang), 3 dặm trải qua sông Bà 
Đê, 4 dặm trải qua sông Chông 
Cần Trang, nơi đây chảy hiệp làm 
một. Khúc sông này sở dĩ chia 
ra hai ngả là vì giữa sông lớn có 
mọc hai cù lao Cần Trang và Bà 


Ký nằm ngăn ở giữa, trên cù lao 
và bờ sông thì rừng tre dày rậm 
và đầm đìa huyên thiên, người 
Kinh và người Thổ nhà ở xen lộn 
nhau, đồng khai khẩn lộc thiên 
nhiên, bắt cá tươi hoặc làm mắm 
muối phơi khô đủ sanh nhai. 
(NKLTĐDC, tr.83). 

P.C.G.B.C.T.V.K. viết Cái 
Đầm, chữ là Đầm Giang province 
đAngiang - GĐTTC, tập 1, tr.90 
viết: 

Sông Đầm, thay vì Sông Đàm. 

Cần Trang Giang, thay vì 
Chông Cần Trang. 

Bà Ký (bài của T'T'T. viết Bà 
Nhủng (?) (sic), tôi đã sửa theo 
N.T. là Bà Ký). 

Aubaret, tr.2ð0 viết: Dam 
Giang, Diu Giang, Ba Dé, Dong 
Can Tran 1les Can Tran, Ba 
Nhung. 


Sông Đất Sét: đd, tên sông NV, vùng 


Cái Tàu Thượng, Sa Đéc. Chữ gọi 
Mỹ An Giang (TVK, PCGBC). 

Cơ Me: Păm prêk dei kraham 
(di cảo TVK tr. Le Cisbassac). 

(dei: đất; kraham, krâhâm: 
đúng ra là màu đỏ sậm). 

(Trong Việt Nam Sử lược T' T 
, tác giả vì không biết nên dịch 
ông tướng tên Cao ba Hâm, đúng 
ra là ông tướng áo đỏ (xem thêm 
Trắng Bàng, kraham cũng viết 
krâlahâm). 


Sông Đất Sét: đd., tên sông vùng Cái 


Tàu Thượng, Sa Đóéc, chảy ngang 
làng Mỹ An Hưng ngày nay, chữ 
gọi Mỹ An Giang (PCGBCTVK). 


Sông Đôi Ma: đd., c.g. hạch Đôi Ma.; 


chữ, khi gọi Song Ma Giang, khi 
gọi Tình Trinh Giang. 


TVTNMN 


Cơ Me: Tonlé tuÏ samnàp (theo 
di cáo Trương Vĩnh Ký). 


Sông Đôi Ma, còn một tên nữa là: 


Rạch Đôi Ma: đd., Song Ma 
Giang, c.ø. Tình Trình Giang. 

Chép nguyên văn Aubaret 
tr.198 để thấy người Tây dịch 
rất kỹ: 

“Le Song Ma (Đoi Ma), nommé 
encore Tĩnh Trinh, samorce sur 
la rive nord du cours Infếrieur 
du Tuan An; 1Ì est situé dans le 
sud de la citadelle, à la distance 
de 90 lis. 

Le peuple raconte qu1Ì y 
avalt autrefoils une fille riche 
nommée Pham Tì, âgée de se1ze 
ans, qu1 désIralIt se marler avec 
un Jeune écolier quelle aimalt, 
ma1s ne voula1t poInt se donner 
à lui autrement que dans le 
marlage. 

L/éco]ier quoIque très pauvre, 
osa néan moins envoyer une 
personne auprès de la Jeune ñlle 
pour la demander en marlage. 

La Jjeune fille accepta cette 
demande avec plalsir, mals elle 
mourut bientôt subitement. Ses 
parents, qu1 la chér1ssalent, ne 
pouvant se décIder à enterrer son 
corps, fñrent construire derrière 
leur Jardin une malison où 1Ìs 
déposèrent son cercue1l. Le Jeune 
écolhier mourut bientôt également 
et son corps fut placé à côté de 
celui de la Jeune file; leurs deux 
âmes furent ainsi rếunIes en ce 
lieu, habité par leurs ombres. 
Ces ombres rouges et vertes 
apparalssalent pendant la nuIt, 
tandis que durant le Jour on 


pouvaIt les voir errer sous le 
forme de phén1x. 

Cependant ces ombres 
nwétalent nuisibles à personne. 
Or les parents des deux fñancés 
étant morts dans la misère, on 
ne put donner la sépulture aux 
Jeunes amants. De beaux arbres 
poussèrent auprès du lieu où 
Yon avait placé leurs cercuells, 
et le souvenir de cette Jeune 
fille devenant très populaire, 
les barques sarrêtalent auprès; 
chacun allait avec trIstesse 
vIsIter son cercuell. 

Cest à cause de cela que ce 
lieu se nomme Đoi Ma (les deux 
ombres). 

Lors de Ïépoque des Tay Son, 
ces rebelles, apprenant que c étalt 
là un lieu habité par des espr1ts, 
le détruIsirent à coups de canon; 
1ls brulèrent les cercuells et 
ruinèrent les environs (Aubaret, 
p.188). 

(Rạch Đôi Ma cùng với sông 
Đôi Ma là một; sở dĩ làm hai thẻ 
là muốn có đủ tài liệu vừa tiếng 
Việt vừa bằng Pháp văn của 
Aubaret. (khi in sách, tưởng nên 
nhập làm một). 


Sông Đồng Cháy: đd., c.g. sông 


Bình Đồng ở Biên Hòa gần sông 
Thủy Vọt. 


Sông Đồng Nai: đd., tên sông thuộc 


Biên Hòa (Phước Long Giang). 
Cơ Me: Tonlé prêk smau cèk 
(theo di cáo Trương Vĩnh Ký 

chép lại trong Le Cisbassac của 

TL. Malleret). 

Đồng Nai: đd., cuộc đất mênh 
mông ở Biên Hòa, thường hiểu 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


543 


chung là đất Nam kỳ, tên chữ là 
Lộc Dã. Tỷ dụ: A1 về Gia Định, 
Đồng Nai thì về (câu hát xưa). 

Đồng Nai, trong sách Hán cũ, 
Trung Hoa âm là Nông Nại. 

Aubaret viết Don-nal 
(GDTCTHĐ, tr.140) và các sách 
Pháp cũng viết theo như vậy. 

Tonlé prêk smau cèk: 

Ngày nay viết khác hơn xưa. 
Chữ cèk, đời ông Trương Vĩnh Ký, 
nay ghi lại ra sao, vì không biết 
rành nên không thể dịch. 

Chak, uòm chak: espèce de 
palmier đeau. Slèk chak: feullles 
de ce palmler qui servent à 
couvrr les ma1sons: cây dừa nước, 
lá dùng lợp nhà. 

chèk, dòm chèk: cây chuối. 

chèk: partager: phân cha. 

Không nói gì tới Đồng Nai. 


Sông Hàm Luuông: đd., tên sông NV 


vẫn là một nhánh của sông Cửu 
Long chảy ngang Bến Tre đổ ra 
Nam Hải tên Hán: Hàm Luông 
Giang (PCGBCTVK) (x.kompong 
luông). 

Cơ Me: Tonlé prêk kompong 
luon (di cào TVK tr. Le Cisbassac) 

(Theo L.T.X. trong Đồng Nai 
văn tập, việc ông Nguyễn Tạo 
địch Hàm Luônglà Hàm Rồng là 
không thể được vì sẽ lầm với địa 
danh Hàm Rồng ở Thanh Hóa). 

(Chẳng những viết sông Hàm 
Long (GĐTTC, tập 1, tr.77) N.T. 
còn viết Súc Sĩ Hạ, thay vì Sốc 
Sãi Hạ, vậy xin đính chính luôn. 
Sốc Sãi là sốc của lục sãi thầy sãi 
Miên ở). 

Đông Hàm Luông ỏ cách 
hướng đông tỉnh ly 83 dặm, chia 
làm hai ngả, một ngả chảy về 


hướng đông Tiển Giang đổ xuống 
cửa Ba Lai, một ngả chảy về nam 
đến cửa biển Ngao Châu, sông 
lúc xưa có nhiều sấu lớn. Tuy vậy 
nước trong và ngọt, bờ phía đông 
là huyện giới Tân An, bờ phía tây 
là huyện giới Vĩnh Bình. 

Aubaret, tr.232, cũng viết 
Ham Long, cho biết rằng sông có 
nhiều cá rất to con, nhút là sấu, 
thường hiện lên mặt nước quấy 
nhiễu dân làm nghệ hạ bạc. 

Sông này cách Vĩnh Long 83 
đặm, bề ngang 5ð dặm rưỡi, bề 
sâu 49 tằm. 


Sông Hội An: đd., tục danh là Cái 


Tàu Thượng: Hội An Giang. 

Ở bờ phía nam của Tiển 
Giang. Cách hướng tây đạo Đông 
khẩu 60 dặm miệng vàm đối với 
cù lao Tòng Sơn, Ngưu Châu 
(ông N.T. dịch cù lao Ngọ) Dinh 
Châu làm tỉnh vệ (ngôi sao giữ 
gìn) nay bờ hướng tây vàm sông 
nổi cát đã gần lấp mất. Về hướng 
nam 55 dặm đến ngả ba sông, 
về ngả hướng nam 24 dặm đến 
sông Cường Oai chảy ra Hậu 
Giang. Về ngọn hướng bắc 70 dặm 
đến Sa Đéc chảy ra Tiền Giang. 
(NKLTĐDC, tr.80). 

8ao y nguyên văn bản 
Aubarer, tr.243 để tiện so sánh: 
“La branehe de lÏouest du (Hồi 
Luân), après un cours de 18 
lis, se rend au Cuong Oai kinh, 
sinfléchit alors et suit le cours 
de Yarroyo Luu Thuy, traverse 
le Thu Ô et se rend à un nouvel 
embranchement composé de 
deux bras: le bras du nord, après 
un parcours de 6 lis, parvient à 
Yarroyo Hội An qui sort du fleuve 


544 


TVTNMN 


antérieur; le bras de Ïouest, après 
un cours de plus de 71 lis, atteint 
le Cuong Oal, qui sort du fleuve 
postér1eur. 

Ces cours đ'eau reviennent 
sur eux-mêmes et mettent aInsi 
les deux grands fleuves antérIleur 
et postér1eur en communIcation. 

lan dinh vi, au milieu du 
rèøne de Gia Long, cet empereur 
ft construlre en ce lieu un fort 
pour y établir une garnison. l] 
ordonna également de construIre 
des routes militaires qui 
aboutissalent à Ïouvrage placé 
au centre, et dont la positlon 
1nattaquable était comme la 
margue đe la conquête de ce pays. 


Sông Hưng Hòa: đd., tên Hán của 


Sông Vũng Gù, nối khúc gọi sông 
Bảo Định (Bảo Định Hà) để chảy 
ra cửa Soi Rạp. Nếu ngược dòng 
trở lên thì gặp sông Bát Đông 
rồi kế sông Bát Chiên. (theo 
NKLTĐDC, tr.50). 

Cất nghĩa như trên là dịch 
trong sách ra nhưng rồng rắn 
lộn xộn, nghe không thông thêm 
nhức đầu. Phải hiểu một chữ 
“Vũng Gù” dùng không biết bao 
nhiêu chỗ, khi thì là một con 
kinh, Kinh Vũng Gù, nối Tân An 
qua Chợ cũ Mỹ Tho, khi thì là 
một con sông, Hán gọi Hưng Hòa 
Giang, và đừng nhớ tới Vũng Gù 
nữa và lật địa đồ ra xem, nó đích 
thị là sông Vàm Cỏ Tây chính 
cống. Pháp gọi Vaico Occidental 
chảy từ Tân An tới Miếu Ông. 
(Nhánh kia của Vàm Có, tức Vàm 
Có Đông Vaico Oriental, thì chây 
ngang Bến Lức mà cũng chảy tới 
Miếu Ông và Bần Quì. Phàm về 


sông núi thì phải trưng địa đồ 
chớ nói suông không được, và 
người chúng ta có tật học thuộc 
lòng bất chấp địa đồ nên ngày 
nay kinh rạch sông đều cùng 
một chữ giang thiệt là tai hại. 
Khi tra tầm một địa danh nào 
phải chịu khó xem đủ các chữ 
họa may mới gặp mới hiểu (xem 
thêm kinh bàu bèo). 


Sông Hương Phước: đd., tên của 


Hương Phước Giang, khi gọi theo 
như vầy thì vô sự, đến khi viết ra 
tên nôm thì khi viết vầy khi viết 
khác, nào Mỏ Xảy, Mỗi Xui, v.v. 
thiệt là rắc rối điên đầu, chừng 
nào mới thống nhứt và viết thiệt 
thọ là Mô Xoài là tên kỳ cựu phát 
tích của đất cổ Biên Hòa? 

Le Huong Phuoc est la même 
chose que le Moi Xui; cest un 
arroyo qui coule sur le terrlitoire 
des deux villages Long Huong et 
Phuoc Le, et sur les bords duquel 
est placé un tram. 

Cet arroyo, dans son cours 
supér1eur, coule au nord; après 
quol, 1l sinfléchit vers Ïouest et 
se đirige vers le rach Chau Phe et 
puls vers le rach Giao Cau. Après 
avoir traversé le rach Tham 
Thuyen, cet arroyo parvlent 
au Mong Giang, vulgalrement 
appelé song soa1. 

Ce song soal na pas de source: 
1l est long de 1ð ]Is; après un cours 
de plus de 4 lis au sud, 1Ì forme 
Yamorce du Huong Phuoc sur le 
grand fleuve. Beaucoup đautres 
arroyos mêlent également leurs 
eaux au lieu de cette amorce ou 
embouchure. (Aubaret, p.172). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


545 


Sông Kẻ Đôi: đd, tên sông NV.: Song 


Tòng Giang (PCGBCTVR). 

Cơ Me: prêk ponã ku (di cảo 
TVK trong le Cisbassac). 

Suối Tòng (tục danh suối? 

(Tr.27 bản dịch N.T. GĐTTC, 
1,27) đúng là song tòng giang dịch 
hai chữ Kẻ Đôi (suốt). 

Nguyên văn Aubaret để 
đối chiếu (tr.237): “Le Vo tiệt 
samoree sur le fleuve antérIeur 
e£ sur Ïe cours InÍẾrIeur, aInsi 
que sur la rI1ve ouest du Long 
Ho. HI coule au sud de la citadelle 
(Vinh Long) à la distance de ðõ 
lis et demI. Sur sur sa rIve nord 
est établ le poste de Tan Thang. 
On y voït aussi un marché très 
populeux. Ce lieu đdépend du 
huyen de Vĩnh Bình. 

Cet arroyo, à son amorce, est 
large de 7 tams et profond de 5. 
Après un cours de 34 lis et demI, 
1Ì parvient au Cai Nham, et là, 
1l se divise en deux branches. 
La branche du nord, après un 
parcours de 12 lis et demi, se 
Jette dans la rivière Song Tôn, 
vulgairement nommé Cai Öoi; 
on la nomme aussi Thai Dien, 
à cause des deux villages Tan 
Dien et Dinh Thai, placés sur 
ses bords. Cette rivière coule 
parallèlement au Can thai Tuong; 
elle est large, à son amorce, de 
6 tams et profond de ð et est 
éloignée de la citadelle (Vĩnh 
Tong de 4õ lí au nord. 

La branche de Ïouest parvient, 
cours de 50 lis, à arroyo Khien 
Thang (aux trols bras)”. 

Prêk pona ku: danh từ Miên 
theo sát danh từ Việt: 


prêk: sông 

pona: tiếng tâng để gọi đường 
quan. 

ku: đôi, một cặp. 


Sông Tòng Giang: prêk pona ku 


(cân xứng, đồng đều, nhưng 
không rõ ta đặt trước họ dịch 
theo, hay họ nói trước, ta dịch 
lại y theo). 

Cai nhum: Cái nhum. 


Sông Kỳ Hôn: đd,, 


ỞỎ về bờ phía đông sông Mỹ 
Tho chảy qua chợ Kỳ Hôn rồi qua 
Lương Phú, gặp sông Thuộc Lãng 
và sông Tra hiệp làm một dòng. 

Các dịch giả dịch và viết lộn 
xộn: 
Lương Phú, khi gọi Phú 
Lương, khi khác gọi Lương Quán. 

Bến Tranh, viết Đò Tranh 
(sic) 

Hóc Đồng viết Húc động (sic) 

(mấy chữ nầy L.T.X. thấy và 
xin cải chính) 

cũng gọi Rạch Trà Hôn, rạch 
Cà Hôn, Miễn gọi prêk oknà han 
(xem những chữ ấy). 


Sông Khê Lăng: đd., (Khê Răng 


Giang). 

“Le Khe Lang samorce sur 
la rive nord du Quang Hoa; 1] 
est situé à Ïouest de la citadelle, 
à la distance de 185 lis et demI. 
A partir de son embouchure, 
cette petIte rIvière se dirIge vers 
le nord et parvient, après une 
distance de 61 lis, au poste de 
Tuan Thanh. La source du Khe 
Lang est située dans la montagne 
de Ba Din. 

Les habitants de la montagne 
emplolent très utIilement le 
cours de cette rIvière, SOIE poUr 


TVTNMN 


Yexploitatlon du bois, soit pour 
tout autre but. (Aubaret, p.193). 
Tuan Thanh: đọc Thuận 
Thành 
Ba Din: đọc Bà Đen. 


Sông La Nha: đd, tên sông NV; La 


Nha Giang. 

Cơ Me: Tonlé prêk kompong 
phtu. 

(theo di cáo Trương Vĩnh lý 
chép lại trong Le Cisbassac của 
LMalleret). 

(ba Nha, có sách c.v. ba Ngà). 

Theo di cảo 7V. thì sông 
gọi La Nha. Trong bản dịch N.T 
thì gọi sông La Ngà? Sông nầy ở 
phía Bắc thượng lưu sông Phước, 
phát nguyên từ núi Phố Chiêm 
tỉnh Bình Thuận, theo ông N.T 
GĐTTC tập 1 tr.2ð viết: “Sông 
“La Ngà.... từ núi Phố Chiêm 
chảy ra phía Bắc gọi là sông Dã 
Dương rồi quanh theo núi Cấp 
Cấp (nơi đây nước sông chảy 
xiết (sic) vào đá tiếng kêu cấp 
cấp nên tục danh là núi sông 
Bẻm?) chảy qua đông, hiệp lưu 
với nguồn Bàn Thạch ỏ trấn Phú 
Yên”. Những danh từ N.T' dùng 
cần xem xét lại. 

Dịch từ chữ - Tonlé prêk 
hompong phtu: 

Mấy chữ tonlé prêk kompong, 
ta đều biết là để ám chỉ sông, 
vũng. 

Phtu: chưa thấy trong tự điển. 
Cuốn J.B.Bernard có chữ: 

phtú: craquer, pétiller, falre 
explosion, éclater (bols, plerre, 
feu): nói về cây, đá, lửa, nổ, có 
tiếng kêu. 


phtú: (viết y như chữ trên): 
espèce de gingembre: một loại 
gừng ngải. 

Tạm lựa chữ ph£ú là cây ngải, 
còn chữ la nha chưa rõ điển. 


Sông Lai Vung: đd., tên sông thuộc 


Sa Đéc cũ, chữ gọi Cường Oai 
Giang (PCGBCTVR). 

Ö về bờ hướng đông của Hậu 
Giang, theo ngọn hướng đông 71 
đặm đến Kinh Thủy vào Nước 
Xoáy thông với sông Sa Đéc rồi 
chảy ra Tiền Giang. (NKLTĐDC, 
tr.84). 

Aubaret, tr.253, viết: “Le 
Cuong Hoai vuløeairement appelé 
Lai Vum. 


Sông Lấp Vò: đd., Cường Thành 


Giang (PCGBCTVK); th. An 
Giang cũ. 

Ở về bờ hướng đông của Hậu 
Giang, chảy ra sông lớn. Cách 
nửa dặm về bờ hướng nam đến 
đồn cũ Cường Thành, 50 dặm 
đến ngã ba sông. Về ngả hướng 
bắc thông với sông Cái Bí, sông 
Trường Tiển và đổ ra sông lớn. 
Về ngả hướng đông 70 dặm đến 
ngã ba giáp nước. Về ngả hướng 
bắc thông với sông Hội An, chảy 
ra Tiển Giang. Về ngả hướng đông 
trải qua sông Thủ Ô, Nước Xoáy, 
ra sông Sa Đéc rồi hiệp với Tiển 
Giang. (NKUTĐDC, tr.84). 

Aubaret £r.2ð2 viết: “Le Cương 
Thanh vulgairement nommé Lap 
Vo... Sông Thủ Ô, ông viết le Tu Ô. 


Sông Láng Thế: đd., tên sông NV. 


Láng Thé Giang (PCGBCTVK) 
Cơ Me: Tonlé kanlen sẻ (di cảo 
TVK trong Le Cisbassac). 
Ö về hướng tây sông lớn bong 
Hồ cách hướng nam tỉnh ly Vĩnh 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


547 


Long 85 dặm, phía trước vàm có 
cù lao nhỏ, cây cối mọc lẫn lộn, 
về hướng tây 20 dặm đến sông 
nhỏ Cần Chông thông qua giòng 
sông lớn Hậu Giang, nhưng hẹp 
nhỏ cạn, thuyền ghe khó đi vì 
đây là cái láng chưa phải là sông 
rạch. (Láng là một vùng nước lai 
láng có cây cỏ mọc, xem ra mênh 
mông, ghe cạn đáy và nhẹ mới 
lách đi được). 

Trong GĐTTC, tập 1, Nguyễn 
Tạo viết Sông Lãng Đế, không ai 
hiểu đó là gì, nếu chưa biết Nam 
Kỳ có sông Láng Thé. 

Aubaret, tr.238 viết: 

Lang Dè thay vì Láng Thé. 

Kanlen sẻ: không có trong tự 
điển J.B.Bernard. Lại có: 

Kânlâng, săt kânlâng: 
bupreste, Insecte. Sè: sêh: ngựa. 

Tonlé kânlâng sè: sông có 
nhiều bọ chét cắn ngựa? Ta âm 
Láng Thé. 


Sông Long Hồ: đd., tên sông NV, 


chữ gọi Long Hồ Giang. (TV.Ký). 

Cơ Me: Tonlé prêk oknà decô 
(di cáo T'VKØ) (tr.193 Malleret 
qua tr.197, lại viết Long Hồ: Lon 
hòr, thuyết nào đúng?) 

Long Hồ Dinh: đd., một trong 
12 dinh, giang san chúa Nguyễn 
ở Đàng Trong, đối với giang san 
chúa Trịnh ở Đàng ngoài, và do 
Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát 
đặt ra năm giáp tý (1744). Một 
đoạn sử lại nói Long Hồ Dinh, do 
Nguyễn Cư Trinh lập và do vua 
Miền là Néac Tôn dâng đất Tầm 
Bào thuộc đất Thủy Chân Lạp 
cho chúa Nguyễn vào năm đỉnh 
sửu (1757). 


Long Hồ nay là tên làng ở 
Vĩnh Long, tổng Bình An, sát 
châu thành. 

Xét ra sông Long Hồ quanh co 
uốn lộn chảy quanh trấn thành 
Vĩnh Long rồi nhập với Tiển 
Giang, ngả phía đông gặp hai đồn 
Kiên Thắng và Ba Rè, ngả phía 
hữu đến sông Trà Ôn hiệp lưu 
với Hậu Giang, ngả phía tả đến 
đổn Tân Thắng trên sông Mân 
Thít rồi hiệp lưu cùng Tiển Giang 
chảy ra biển. 

Ba Kè, trong GĐUTTC, tập 1, 
Nguyễn Tạo viết “Ba kỳ” (sic). 
(tr. 76). 

Prêk: sông 

Oknã: tiếng tâng để gọi đường 
quan, như tiếng ngài của ta. 

Decô: không có trong tự điển 
MMiên Pháp J.B.Bernard, lại có: 

Déchéäă: force, puissanece, 
vertu, thường dùng để dịch tiếng 
nhà Phật: đại lực, đại đức, v.v. 

Nguyên câu, thì không biết 
dịch, vì sợ sa1. 


Sông Long Hồ: đd., Long Hồ Giang. 


(Bản Pháp văn theo Aubaret. 
tr.229). 

La rivière de Long Ho a 
un cours très sinueux; elle est 
large, ses eaux sont limpides 
et douces pendant les quatre 
salsons de Ïannée. De nombreux 
ýlots, tantôt éloignés, tantôt 
rapprochés, tantôt élevés, tantôt 
đun sol très bas, sont dans les 
environs de cette rivière. Des 
villages et des bourgs sont partout 
établis sur ces ýlots, et 1Ì arrive 
souvent que ces demeures sont 
cachées à la vue, comme sĩ elles 
étalent masquées par quelque 


TVTNMN 


forêt. Des bassins naturels, plus 
larges et plus profonds que le lit 
ordinarre de cette r1vière, Ìu1 ont 
fait donner le nom qư'elle porte, 
Long Ho (lac du dragon). Après 
avorr fait le tour de la citadelle, 
le Long Ho se dirige vers le 
nord, où 1l se mêle aux eaux du 
Tiền Giang (leuve antérieur). lì 
forme autour de la citadelle de 
Vĩnh Long comme un vaste fossé 
naturel Sa largeur est de 49 tams 
et sa profondeur de 11. 

Cette rivière va en diminuant 
et se dirIlgeant vers le sud-est; 
elle fñinit, dans cette direction, 
par mangquer đ'eau et se perdre. 


Sông Long Phụng: đd., thuộc tỉnh 


An Giang, tên chữ Long Phụng 
Giang ỏ bồ phía nam của Tiển 
Giang, cách phía tây đạo Đông 
Khẩu hơn hai dặm; rộng 10 thước, 
sâu 7 thước, khi nước lớn, đi tắt 
qua rạch Dầu (Du Câu), giáp đến 
sông Sa Đéc, hai bên bờ ruộng 
vườn rất là sầm uất. (GĐTTC, 
tập 1 tr.85) 

Rạch Dầu (Du Câu), Aubaret 
viết Diu Câu (GĐTC, tr.243). 


Sông Long Xuyên: đd., xem Thoại 


Hà. 


Sông Lợi: đd., Lai Giang. 


Ở đông bắc huyện Phước 
Khánh (Biên Hòa cũ), đầu nguồn 
từ xã Bửu Chánh, chảy xuống Thệ 
Khê và chảy về đông đến sông 
Xích Ram. Có nhiều thác đá, ghe 
thuyền không qua lại được. (Thệ 
Khê là khe để thể, vì dân ở đây có 
tục lệ có điều gì không biện minh 
được thì đưa nhau đến đầu khe 
mà thể và thường có linh ứng). 


Sông Lớn: đd., tên của Tiển Giang, 


khúc chảy ngang Mỹ Tho, chữ 
gọi Mỹ Tho Giang (PCGBCTVK 
1n năm 1875). 


Sông Lũng Kỳ: đd., ở về hướng tây 


tỉnh ly, núi xanh làm bình phong 
nước bạc xen màu biếc. Buổi ban 
sơ ông Mạc Cửu đến đây khai thác 
đất hoang biến thành một giang 
san cẩm tú, chiêu tập nhơn dân 
tới làm nên cơ nghiệp lớn, ngày 
trước có một văn nhân Trung 
Quếc tặng ba chữ “Hà Tiên Quốc” 
khiến có câu “hồ lô nhĩ tiếu”, nay 
lật địa đồ xưa của Aubaret để 
lại, thấy vẽ địa phận Hà Tiên 
ăn tới mé biển Bạc Liêu và đất 
Ba Xuyên (Sóc Trăng), bỗng giựt 
mình không nên cười al (cười 
người tháng trước, tháng sau 
cười mình). (NKLUTĐDC, tr.100 
và tài liệu riêng). (Nên xem thêm 
GĐTTTC, tập 1, tr.114). 

(xem chữ “hồ lô nhi tiếu”). 

Chuyện cũ nhắc lại, tương 
truyền rằng năm Ất vị (1715) 
niên hiệu Vĩnh Thạnh nhà Lâ, 
nhằm đời Dũ Tông (1705-1729), 
tức trong Nam đời chúa Nguyễn, 
Hiếu Minh Vương, có giặc Cao 
Miên vào đánh cướp Hà Tiên, 
Mạc Cửu lui bình về Lũng Ky. 
Đêm ấy Mạc phu nhơn Bùi Thị 
sanh Mạc Tông (Mạc Thiên 
Tích), nghe nói giữa sông chỗ 
thuyền đậu, hào quang chiếu 
rực; thấy có một hình nhơn bằng 
vàng 7 thước, sáng ngày truyền 
quân sĩ đưa lên bờ, nhưng cả 
ngàn quân mà chẳng đưa đi 
được tới đâu, sau phải để tượng 
bên bờ sông rồi xây chùa phụng 
tự tại chỗ. 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


549 


Mạc Thiên Tích sau này làm 
nên công nghiệp lớn, chức phong 
tổng binh trấn ngự Hà Tiên, tuy 
không phải chức lớn, nhưng ông 
tài kiêm văn võ, mười bài Hà 
Tiên thập cảnh, đủ làm tao đàn 
nguyên soái để tiếng nhắc đời, 
võ lực đủ làm trọng tài xử trí vói 
vua Cao Miên để đem lại cho chúa 
Nguyễn một vùng giang san “từ 
Péam đến Srè Ambel”, mở địa đồ 
ngày nay Aubaret In năm 1863, 
địa phận tỉnh Hà Tiên rộng lón 
ăn từ ranh giới Cao Miên, từ rạch 
Giang Thành chạy tới tận mũi 
Cà Mau, ăn qua Vàm Tấn (Péam 
Senn) và Ba Thắc (Sóc Trăng), vả 
lại sở đĩ tùng phục chúa Nguyễn 
ngoài Huế là để làm thế thần xỉ, 
kỳ trung hiện ngang một trấn xa 
xăm, cầm mạng sống trăm dân và 
làm cho dân được cảnh vỗ bụng âu 
ca, bờ cõi so sánh lớn hơn Thụy S1, 
lớn hơn Monaco, há chẳng xưng 
“Hà Tiên Quốc” được sao? 


Sông Lũng Kỳ: đd., ỏ Hà Tiên. Bản 


Pháp văn của Aubaret, tr.281: 
“La rivière bong Ei, située 
dans Ïouest de la citadelle, est 
abritée par une longue montagne. 
Lorsque Mac Cưu vint, dans 
le princIpe, s1nstaller comme 
mandarin du Cambodze, 1Ì trouva 
ce lieu désert; mals 1Ì ne tarda 
pas à prendre des dispositions 
telles quìl sy éleva un marché 
autour duquel vinrent se grouper 
des Annamites, des Chinois, des 
Cambodgiens et des Malais. 
Lan ât vi, 25è année de 
Hiên Tôn (1715) (1), au 2è 
mois du printemps, le roi du 


Cambodge, Neac Ong Tham, alla 
demander des soldats à Siam 
pour reconquérlr son royaume. 
Le général siamols marcha sur 
Hà Tiên et déÑt Mạc Cửu, qui fut 
obligé de senfuir à bong Ki. 

Le roi Neac Ong Tham entra 
alors à Hà Tiên, qu']l livra au 
pHlage. Au 4è mois, pendant 
Tété, larmée de Mạc Cửu rentra 
à Hà Tiên. C”est parce quaucun 
préparatIf nétalIt falt dans la 
citadelle que les Siamois avalent 
pu ainsi sen emparer et que 
Mạc Cửu, sétait vu contraint de 
fuir avec son armée. Les femme 
de Mạc Cửu, nommée Lâm (née 
à Đồng Môn, province de Biên 
Hòa), éta1t enceInte; et, pendant 
la 7è nuit du 3è mols, elle mIt 
au monde le petit Tôn. Pendant 
cette nuIt, étant dans sa barque, 
au milieu de la rivière Long Ki 
comme elle regardait autour đelle 
à la clarté des étoiles, elle apercut 
un poussah (idole de la Chine) 
en or, long de 7 pieds. Cette idole 
resplendissaIt au fond de Ïeau, où 
elle éta1t couchée. Le lendemam, 
on voulut faire repêcher Ïidole; 
mals mille soldats des plus forts 
ne purent la porter quà une très 
petite distance. Ôn bâtit alors 
une pagode sur le bord du fleuve, 
pour Ủy placer. 

Ủn mois après, Mạc Cửu, 
étant rentré à Hà Tiên avec 
son fils, soccupa đélever des 
fortifications solides pour 
défendre la citadelle, qu1l mit 
entièrement en état. l] établit 
aussl différents postes sur les 
porfs et rIvières. 


550 


TVTNMN 


Cependant le petit Tôn, étant 
encore fort Jjeune, donnaIt chaque 
Jour les preuves dune Intelligence 
extraordinarre; 1] lui suffisait de 
prendre un livre pour le lire et le 
comprendre. Cette Intelligence 
lui fut évidemment accordée par 
Yintercesslon du poussah. 

Les annales du Cambodge 
disent que, lan kï sửu (1709), le 
ro1 cambodgien Thâm remonta 
sur le trône et qu”] y tyrannisa 
grandement le peuple. Malis 
les habitants de Ba di sac lao 
ne voulant pas se soumettre 
à son autorIté, se réunIrenE 
au commandant de Rach Tra 
xIl1 et retournèrent se mettre 
sous ÏobéIssance du frère ainé 
de Thâm, nommé Yêm. De son 
côté le grand mandarin Con 
But se retira dans les forêts. 
Les Cambodgiens en grand 
nombre se réfugièrent du côté 
de Gia Định. 

1) Dynastie des Lê; Du Tôn, 
liề année; dynastle des Tsing, 
Khang HI ð4è année (1715). 


Sông Mỹ An: đd., tục danh khác là 


Đất Sét; Mỹ An Giang. 

Ở làng nay gọi là Mỹ An 
Hưng, có lễ sáp nhập với một 
làng có chữ “Hưng” nên nay tên 
gọi làm vậy, còn tục danh Đất Sét 
vẫn còn y. 

Sông ở về bờ phía nam của 
Tiền Giang. Ngay vàm có đất cát 
của một cù lao tên gọi Tiển Phù 
(Nổi Trước) án hộ. Cách hướng 
tây đạo Đông Khẩu 56 dặm. Về 
hướng nam đi nữa thì vào ngọn 
cùng. Nay cù lao Tiển Phù đã lỏ 


mất lọt xuống sông lớn không còn 
thấy nữa, và đất phù sa ấy thường 
đi bồi chỗ khác, và dân trong Nam 
có câu: “Đất bồi thì ở, đất lỏ thì 
đi”, có ý nói đất đang bồi là quí 
địa, đất đang lở là đất suy sụp, 
không nên ở nữa. 

Làng Mỹ An Hưng đất gò có 
nhiều màu mỡ, đúng với danh là 
“đất sét” thổ nghỉ là bí ngô bắp 
khoai đậu thuốc lá, ruộng vườn 
đều tốt, cam quít ngọt có tiếng. 


Sông Mỹ Lồng: đd., tên sông NV; 


Mỹ Lông Giang (PCGBCTVRI). 

Cơ Me: prêk mi lôn (di cảo 
TVK trong Le Cisbassao). 

Ỏ về hướng đông sông Hàm 
Tuông, vào trong sông đi về hướng 
đông ba dặm, bờ hướng bắc thì 
gặp Chợ Bến Tre (Trúc Tân Thị), 
còn chợ ở bờ hướng nam là chợ 
Mỹ Lồng. Đi về đông năm dặm là 
vàm sông Phước Thành, tên nôm 
là Cái Sẻ, hướng nam thì chảy 
xuống cửa biển Ba Lai. Vùng này 
buôn bán tụ hội đông, vườn cau 
cây đứng rậm rạp, quả lớn nên có 
danh là eau Mỹ Lồng. 

GĐTTC, tập 1, tr.78, viết 
Mỹ Lung thay vì Mỹ Lồng và 
viết Phước Trạnh thay vì Phước 
Thạnh là dốt tiếng nói trong 
Nam. (Tuy chữ viết Mỹ Long, 
nhưng phải đọc Mỹ Lông mới 
đúng giọng người bản xứ). 

Theo Aubaret, tr.234, sông 
cách Vĩnh Long về hướng đông 
130 dặm rưỡi, bề ngang 18 tằm 
và sâu 11 thước “pleds”. 

Dịch từ chữ. - Srok MI lôn: 
xứ của nàng tên Lôn. (Cũng như 
8rok Mi Sa là xứ của nàng có nước 
da thật trắng (sa là trắng). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


551 


Ta mượn chữ mi lôn của Cơ 
Me, đổi ra Mỹ Lồng, tuyệt diệu. 

Mi: (không kể mĩ: vermicelle 
ch1noIse, mi Sur: macaronl 
chino1rs, hai chữ này, nước nào 
biết ăn mì, đều gọi một cách như 
nhau, ta cũng thế: 

MI: 1) appelatIf des femmes 
du peuple: danh từ để gọi phụ 
nữ bình dân. 

Mi krâmom: fi]le nubiÌe: trinh 
nữ. Xưa có một tiểu thuyết nhan 
là nàng Chăn Cà Mum hay tả sự 
tích nàng này, đã làm vang dội 
một thuỏ, đăng trong sách thuốc 
cho không của hiệu Nhị Thiên 
Đường, (Nguyễn Chánh Sắt ở Tân 
Châu soạn). 

2) Chef, patron, để chỉ người 
đầu dọc, như mi véa£: sãi cả chủ 
chùa; mi srok: chef de village, 
ông xã, người cầm đầu ở làng, mẹ 
sốc. Tạm gọi lôn là tên tộc, không 
dịch được. 


Sông Mỹ Tho: đd., tên con sông Ở 


trước mặt tỉnh ly Mỹ Tho (Pháp 
đặt tòa tham biện tại đây), bắt 
nguồn từ sông Cửu Long, từ Nam 
Vang chảy xuống, chia làm hai 
nhánh lớn là Hậu Giang chảy 
ngang Cần Thơ và Tiền giang 
chảy ngang Mỹ Tho thì gọi là sông 
Mỹ Tho vậy. 

Tên Hán là Tho Giang, ít a1 
dùng, duy một người lựa hiệu và 
đổi chữ Tho ra chữ Thu, vì ông 
sanh tại đây: ông Thu Giang. 


Sông Nước Lộn : đd., chữ là Thủy 


Hiệp Giang (Theo Trương Vĩnh 
Ký) tên một con sông ở Biên Hòa. 

Sách dịch của Thượng Tân 
Thị gọi Đảo Thủy Giang và sách 


của Nguyễn Tạo dịch Hỗn Thủy 
Giang, đều saI. 

Nếu gọi chữ, nên gọi theo T.V. 
Ký là Thủy Hiệp Giang. 


Sông Nước Xoáy, c.g. Ngã ba nước 


Xoáy : đd, Hồi Luân Thủy Giang 
(TVR). 

Ở địa phận thôn Tân Long. 
Phía tây có rạch nhỏ thông với 
Thủ Ô, về hướng bắc 33 dặm 
đến Sa Đéc, 71 dặm qua ngả tắt 
Cường Oai (tục danh là Tắt Lai 
Vung), đến Cường Oai ra hậu 
Giang. Về ngả hướng tây 18 dặm 
qua ngả tắt Cường Oai chuyển 
giòng qua rạch nhỏ, trải qua Thủ 
Ô đến ngã ba giáp nước, về giọt 
nước hướng bắc 6 dặm đến sông 
Cái Tàu Thượng (Hội An Giang) 
chảy ra Tiển Giang. Về giọt nước 
hướng tây 71 dặm, đến Hậu 
Giang. Ngọn nước quanh lộn giao 
hội Tiển Giang và Hậu Giang. 
Năm đỉnh vị (1787) buổi trung 
hưng, chúa Nguyễn đến ngự nơi 
đây, đóng đồn để hiệu lịnh binh 
sĩ các nơi, thật là một nơi đất 
có hình thắng vậy. (NKLUTĐDC, 
tr. 79). 

Trong bản dịch GĐTTC, tập 
1, tr.84, Nguyễn Tạo không rành 
tiếng địa phương và cứ coi theo 
sách dịch ra, nên Cái Tắt Lai 
Vung, ông dịch : Cái Dắt Lai 
Phong, không ai hiểu là gì. 


Sông Nước Xoáy : đd., tên sông NV; 


22 


chữ gọi “Hồi Luân Thủy Giang 
(T.V.K., PCGBC). Ngày nay có 
người dịch Hồi Óa Giang. 

Cơ Me : prêk tứk vil (di cảo 
T.V.R trong Le CIsbassac). 

(tứk : nước ; vìÌ : chóng mặt, 
xây bồ bồi. 


552 


TVTNMN 


Trong bản dịch GĐTTC, tr. 85 
tập 1, có nói năm Đình vị (1787), 
Nguyễn Ánh có dừng chơn trú ẩn 
chốn Nước xoáy nầy. 

Aubaret tr.242, viết : 

- Le rulsseau Hoi Lun, 
vulgairement nommé Nước Xoay 
(Hồi Luân). 

- la rivière Thu Ô là sông 
Thủ Ô; 

- le rulsseau Cương Oal Einh, 
vulgairement apppelé Cai Tac Lai 
Phong là Kinh Cường Oai, tục 
danh là Cái Tắt Lai Phong; 

- Ki Can et le Tong DIiung: 
chưa biết dịch ra sao. 


Sông Nha Mân: đởd., tên sông NV, 


chảy ngang Cái Tàu Hạ (Sa Đéc). 
chữ gọi Nha Mân Giang (TVK) 

Cơ Me: prêk okna mẫn (đi cảo 
TVR tr. Le Cisbassae). 

(Nha Mân, có tiếng là có gái 
nhan sắc, vì xứ sông trong nước 
ngọt, ngày xưa còn là đất đất 
Miên, tuyển con mái cho vua 
thường chọn gái Nha Mân). 

Ở về hướng nam của Tiển 
Giang, cách hướng đông tỉnh ly 
180 đặm, chuyển qua hướng nam 
175 dặm trải qua Ba Miễu (Tam 
Miếu), Giồng Sao, Trà Két (Kiết), 
Đồ Bà, Cam Phù Ty, các rạch nhỏ 
đến sông Bồn hay Bùn, chảy ra 
giòng lón Hậu Giang(NKLTĐDC, 
tr. 77). 

Câu nầy trong bản dịch 
Nguyễn Tạo (GĐTTC, tập 1 tr. 83) 
viết: “Ở bờ phía nam Tiền Giang, 
cách phía tây trấn 35 dặm, rộng 
29 tâm, sâu 13 th. Theo phía nam 
chuyển lên phía tây 17ð dặm, 
qua các ngòi nhỏ Giồng Miếu Ba 
Sao, Trà Cát, Đồ Bà, Cam Phù 


Tự, đến sông Bồn rồi ra sông lớn 
Hậu Giang”. 

Một ông viết Ba Miễu Giồng 
Sao, ông nọ viết Giồng Miếu Ba 
Sao, ông nào sal ông nào trúng? 


Sông Nha Mân: ởd., Nha Mân 


Giang (T.V.K). 

Sao y nguyên văn Aubaret, tr. 
240, để tiện đối chiếu: 

“Le Nha Vo samorce sur la 
rive sud du fleuve antérleur; 1Ì 
coule à Ïouest de la citadelle, à la 
distance de 8ð lis et est large de 
29 tams et profond de 183 pieds. Le 
cours de cet arroyo s1nfléchIt du 
sud vers Ïouest; 1Ì parcourt aÌors 
une distance de 175 lis, pendant 
laquelle 1l donne nalssance aux 
pellts arroyos Tam Miêu, Tiêu 
Chang, Tra Chiêt, Chư Ba et Cam 
Phu li; 1l parvient alors au Phon 
Giang, qui sort de cours de fleuve 
postér1eur. 

De nombreux Annamites ont 
nouvellement cultivé ces leux et 
y ont semé des champs et planté 
des Jardins. 

O. Aubaret viết: 

Nha Vo thay vì Nha Mân 

Tam Miêu - - Ba Miễu 

Tra Chiêt - - Trà Két (Kiết) 
theo Thượng Tân Thị 

Tiêu Chang 

Chư Ba - - Đồ Bà (T'T.T. và 


Ng.Tạo) 

Phon Giang - - sông Bồn (Ng. 
Tạo) 

Cam Phu Lï - - Cam Phù Ly 
(T.T.T và Ng.T). 


Sông Phước Trạnh (viết theo 


Nguyễn Tạo, GĐTTC, tập 1, tr. 
78) trong quyển NKLTĐDC do 
T'T'T dịch, không nói về sông nầy, 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


553 


còn Aubaret, 234 lại viết arroyo 
Phươc Tanh, vulgalrement appelé 
Cai Sai. Tôi không dám chấm 
dấu, sợ sai lầm thêm tai hại. 

Theo Aubaret thì rạch Phước 
Thanh nầy ở về đông cách ð dặm 
Mỹ Lồng, bề ngang ba tầm, sâu độ 
hai tầm, trổ ra cửa Ba Lai. 


Sông Quang Hóa: đd., Quang Hóa 


Giang (PCGBCTVK). 

Ở về ngọn thượng lưu sông 
Thuận An, cách hướng tây tỉnh 
ly 160 dặm (Pháp đặt nơi đây 
làm tòa tham biện Trắng Bàng). 
Thủ sở về hướng bắc sông có tuần 
ty. Ngọn thượng lưu 24 dặm, đến 
vàm Khê Lăng, lại 91 dặm đến 
đồn Quang Phong, trên hướng 
tây ngọn nước chia làm hai ngả: 
hướng bắc gọi là ngọn cùn 100 
dặm, tục danh là Ngã Bát, hướng 
tây ngọn cùng 150 dặm, tục danh 
Ngã Cạy. (NKLTĐDC, t44). 


Sông Quang Hóa (xem 


ĐNNTCLTNV, tập thượng, tr. 
64, Ng. Tạo dịch): “Sông Quang 
Hóa... chỉ bắc tục gọi là Cái 
bát... chi tây tục gọi là Cái gậy...” 
(tr.64). 

Nếu không thấy chữ Hán hay 
nghe đọc riêng từng chữ thì người 
ta lầm tưởng đây là “cái bá?” (cái 
chén) và “cây gậy). 

Trong Nam, đi thuyền ban 
đêm, hễ thấy đàn ghe phía trước 
đi ngược lại thì hai bên hô to bảo 
nhau “Bát” (lách mũi qua hữu) 
hoặc “cay” (kéo mũi qua tả) cho 
hai ghe khỏi đụng nhau. 

Chữ nầy không phải tả mộc 
hữu kị, đọc ra gậy, mà là tả thủ 
(xóc) hữu kị, khác chữ trên vì 


thiếu cái chấm nách ở chữ mộc 
và đọc cạy. Vậy đây là cái bát và 
cái cạy. (L.T.X. ĐNVT' 12). 


Sông Quang Hóa: đd., 


Le Quang Hóa est situé sur 
le eours supérleur du Tuan An et 
dans Youest de la citadelle, à la 
distance de 160 lis et demI. Ủn 
poste de survelllance est établi 
sur la rIve nord du fleuve (Quang 
Hoa). Ce lieu est habité par des 
Annamites, des Chinois et des 
Cambodgiens, dont les maisons 
sont mêlées et qui tous vIivent 
de leur Industrle; là aussl est 
une fortificatlon habitée par le 
collecteur đ1impôts. 

Cette fortification sert 
également pour surveiller la 
frontlère. 

Le Quang Hoa après un 
cours đe 24 lIs et demi, parvient 
à Vamorce du Khé Lang, et 91 
lis et demI plus loin 1Ì arrive au 
poste de Quang Phong; c'est là 
qu est réellement la séparation 
du royaume du Cambodge 
avec lempire đAnnam. Cest 
par ce poste que passent les 
envoyés cambodgiens quand 
1ls apportent le tribut. Les 
deux bords de cette rIvière sont 
extrêmement boIsés, et malgré 
cela on les a nouvellement mis 
en culture. Le cours supérleur 
de Quang Hoa, qui se dirlge 
vers Ïouest, se divise en deux 
branches: la branche du nord, 
vulgairement appelée Cái Bát, 
se perd, après un cours de plus 
de 100 ]lis au nord, dans la forêt 
du Quang Hoa; la branche de 
Ïouest, vulgairement nommée 


554 


TVTNMN 


Cái Cạy, se perd dans les terres 
après un cours de plus de 150 lis 
à Youest; elle se rend également 
dans la forêt du Quang Hoa, qu1 
occupe tout ce vaste espace de 
terrain. (Aubaret p.192). 

1) rạch Gò Công et rạch lá. 
(xem thẻ Sông Tra). 

2) Le Sông Trà, d°après cette 
description, seralt auss1 le Rạch 
Lá. Ces deux appellatlons sont 
très usItées. 

Khong Thuoc Nguyen Khổng 
Tưóc Nguyên. 

Diưa Diep: sông Giả Điệp 
(NKLUTĐDC, Dịch sơ cho gọn. - 
Tra Giang hay Sông Tra đổ vào 
sông Hưng Hòa. Trên bờ phía bắc 
còn một đồn nay còn thấy dạng 
xây từ năm Mậu Thân (1788). 
Chảy tới giồng Khổng Tước (Gò 
Công) sông chia ba nhánh, đó 
là Sông Tra, Rạch Gò Công và 
Rạch LÁ. 

Muốn khỏi lầm lộn, đề nghị 
gọi: 

Sông Tra nầy là Sông Tra 
Rạch Lá (đủ bốn chữ), chừa danh 
từ Sông Tra hay Tra Giang để 
gọi Sông Tra kia (xem Sông Tra 
khác nữa). 


Sông rạch lá: đd., Tra Giang. 


Le Tra Giang ou Song Tra, 
samorce sur la rIve ouest et dans 
le cours Inférleur du Hưng Hoa. 
Son amorce est large de ð7 tams 
et profond de 31 pleds. 

Sur la rive septentrionnale 
de Yamorce fut construit un fort 
dans une position bien fortifiée, 
Yan Mậu Thân (1788) durant le 
règne de Gia Long. Les vestlges 


đe ce fort se volent encore de nos 
JOUFS. 

Le Tra Giang est situé dans 
le sud-est de la citadelle à la 
distance de 125 lIs. 

Après un cours de 3 lis et 
dem1 au nord-ouest, 1Ì parvient à 
Tambranchement (aux trois bras) 
de Khong Thuoc Nguyen (1). A 
partir de ce point de bifurcation, 
et après un cours de 34 lis à 
Youest, un des bras se rend au 
marché de Gò Công. 

Le Sông Tra (2) ayant 
parcouru une nouvelle distance 
de 8 lis, arrlve aux trols bras 
de Dïiưa-Diep. A partir de cet 
embranchement, eÈ après un 
cours de 4 lis eE deml encore 
dans le sud, Ứarroyo se rend au 
marché de Diưa Diep; 1Ì pareourt 
une nouvelle distance de 14 
lis et parvient aux trols bras 
de Thuoc Lang et de Ca Hon, 
avec lesquels 1l mêÌe ses eaux. 
(Aubaret, p.205). 


Sông Sa Đéc: đd., tên sông NV; 


chữ gọi Sa Đéc Giang (TV Ký) và 
đừng gọi theo ai là Sa Giang vì dễ 
lầm với Sa Hà trên Phước Long, 
Biên Hòa. 

CơMGe: Tbnlé phsar dèk (di cảo 
T-V.E trong Le Cisbassac). 

(Tonlé sông; phsar: chợ; dèk: 
sắt. Chợ bán sắt. 


Sa Hà: đd., trên sông Phước Long, 


ngày xưa nơi bãi cát có bắc một 
cầu gỗ nối liền hai bờ sông. Năm 
Định Mão (1748) đời Thế Tôn 
(Lê Hiển Tôn) có tên Lý Văn 
Quang, gốc người Phước Kiến, 
đến đây, tụ tập trên ba trăm đồ 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


555 


đảng, xưng Đại Phố Vương, củ 
tên Hà Cự làm chủ tướng, lựa 
hai tả hữu phó tướng rồi dậy 
giặc đánh chiếm thành Biên Hòa, 
sát hại khâm sai là Nguyễn Cư 
Can và đốt chiếc cầu nầy, sau 
không ai tu bổ lại (Đầu phía 
nam chỗ nây sau có cái bến đò 
đưa qua chợ Bình Tiên, khi Tây 
Sơn vào chiếm, đóng đồn ở đây, 
nên nay còn lại danh “Chợ Đồn” 
(Aubaret, tr. 158, Thượng Tân 
Thị, NKLTĐDC, tr.22). 

Sông Sa Đéc: đd., Sa Đéc Giang (Sao 
y nguyên văn Aubaret tr. 241 để 
cho thấy sự quan trọng của tỉnh 
ly nầy trong thế kỷ XIX đã qua): 

“La rivière de Sa Dec samorce sur 
la rive sud du fleuve antérleur et 
est large de 42 tams et profonde 
de 28 pieds; elle coule à Ïouest 
de la cItadelle, à la distance de 
B6 lis et demi, A la distance de 
4 lis (après Ïamorce), et sur la 
rive sud (de Sa Dec), samorce 
Yarroyo Cai Son, large de 9 tams 
et profond de 10 pleds. Sur cet 
arroyo est un pont qui conduIt 
au marché de Sa Đec. Après un 
cours de 7 lis et demi dans le 
sud-ouest, le Cai Son parvient 
au Nhị Nương, qui se divise 
en deux branches. Le peuple a 
construit sur Ïeau, en ce point 
de bifurcation, un grand nombre 
de demeures qui laissent aux 
barques un étrolIt et difficile 
passage. 

1/eau de la rivière de Sa Dec est pure, 
hiìmpide et douee; les bords en sont 
couverts de nombreuses cultures 
et de beaux Jardins. 


Les habitants sont rIches et heureux. 

Le fort de Dong Khau Dao (2) est 
sItué dans le sud. Les boutiques 
du marché sont extrêmement 
nombreuses et serrées une 
contre lautre; les barques 
abondent en ce lieu. C”est, de 
toute la province, la partie la plus 
habitée, la plus peuplée. 

A gauche de Sa Dec est le lieu dit 
Tien Pho, qui dépend du territoire 
du village de Tan Qui Dong; c 'est 
un endroIt auss1 pa1sIble et aussi 
bien abrité que Ïintérieur de la 
bouche (abritée par les lèvres)... 

Là on ne trouve pas de vase, elle 
est remplacée par de beau sable 
blanc; là le vent est doux et 
agréable. 

Les batellers ne manquent Jama1s 
đaTler mouiller dans cet excellemt 
port, où le cri fatigant de la 
grenouille n'est Jamals entendu. 
Cest, à cause de tant de qualités 
que ce lieu est nommé Tlen, c'est- 
à-dire Génle. 

A droite de Sa Dec est ilot de Phong 
Nga, qui enveloppe à la manlère 
đune fortification. Ce territoire 
de Sa Dec est, en somme, bien 
fermé, bien entouré, solide et dun 
accès difficile (pour des ennemls 
qui voudraient Ïattaquer). La 
rivière de Sa Dec, après un cours 
de 38 lis au suduest, parvient au 
Du Cao, qui s°amorce sur sa rive 
ouest. Rlle rencontre aussli le Nh1 
nương, qui samorce sur sa rive 
est, et plus bas, le Sa Nhơn, ce 
dernier arroyo samorce sur sa 
T1ve Ouest. 


TỰ VỊ TIẾNG NÓI MIỄN NAM 


VƯƠNG HỒNG SỀN 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
LÊ HOÀNG 
Biên tập: 
QUÁCH THU NGUYỆT 
Vẽ bìa: 


Sửa bản in: 


HÀ YÊN 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B, Lý Chính Thống - Quộn 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 


